NHÌN LẠI PHONG TRÀO 
PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TẠI THÀNH PHÓ HỖ CHÍ MINH 


CHỦ BIÊN: 
PGS.TS. TRƯƠNG VĂN CHUNG 
PGS.TS. NGUYÊN CÔNG LÝ - TT.TS. THÍCH NHẬT TỪ 


NHÌN LẠI PHONG TRÀO 
PHẬT GIÁO MIỄN NAM 
NĂM 1963 


NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG - 2013 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TẠI THÀNH PHÓ HỖ CHÍ MINH 


CHÍ ĐẠO: 
HT.TS. THÍCH TRÍ QUẢNG - PGS.TS. VÕ VĂN SEN 


CHỦ BIÊN: 
PGS.TS. TRƯƠNG VĂN CHUNG 
PGS.TS. NGUYÊN CÔNG LÝ 
TT.TS. THÍCH NHẬT TỪ 


THƯ KÝ: 

TS. TRẢN THỊ HOA 
TT.TS. THÍCH PHƯỚC ĐẠT 
ĐĐ.TS. THÍCH GIÁC HOÀNG 
ThS. NGUYÊN THOẠI LINH 
ThS. NGUYÊN THANH TÙNG 


ISBN: 1 74189 969 9 


MỤC LỤC 


Lời giới thiỆu ................................-. SH Hà Hành xI 
1-17 TỦ] L:LÏÏ-‹s4258xses29/104552s0xa00easu)446xxaibaulnl1fxsddlsasiadasdldsolssvebdsdiadessiysj. XI 
HI.TS. Ti hích Trí Quảng 
Phái biEif.CHiiÐ TriDfn6 HT THÍ cáxeaissskessssssbsssasaboisssaslbsdliaabesagasask ] 
ni. 1 S. Võ Văn Sen 
Tiến: Varr.c:ll Ti8iể TTTTHIET ssyssisóeldtsaebatxibisiadiodlsols¿disdisodbbasse 5 
Phần I 


TỪ PHONG TRÀO CHÁN HƯNG PHẬT GIÁO ĐẦU THÊ KỶ XX 
ĐẾN PHONG TRÀO PHẬT GIÁO Ở MIỄN NAM NĂM 1963 
HT: Thích Đức Nghiệp 
Từ phong trào chân hưng Phật giáo đâu thê kỷ XX đên phong 
trào đầu tranh của Phật giáo năm 1963........................-- 2 z sz xe: 9 
TT. Thích Huệ Thông 
Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong phong trào chấn hưng Phật giáo 17 
TS. Nguyễn Tắt Thắng & Dương Thanh Mừng 
Tác động từ phong trào chân hưng Phật giáo miên Trung đôi với 


cuộc vận động Phật giáo miền Nam năm 1963....................................--. 29 
Phần II 


BÓI CẢNH LỊCH SỬ, SỰ KIỆN, NHÂN VẬT, VĂN HỌC TRONG 
PHONG TRÀO PHẬT GIÁO Ở MIỄN NAM NĂM 1963 
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương 
Nguyên nhân dẫn đến phong trào Phật giáo năm 1963 ở miền Nam 
VI LINICWTT: v2 6iasigi4ai4i6866u688966iagusgi15i180408A0ai81011LA6iA008401838p8ulasMialossutlasadl 49 
PGS.TS. Trương Văn Chung 
Phong trào đâu tranh của Phật giáo miên Nam Việt Nam 1963 - 
Nhìn từ hô sơ lưu trữ Bộ Ngoại giao Mỹ ...................................- 61 


PGS.TS. Đào Ngọc Chương 


viii ® NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


1S. Bùi Kha 

Phật giáo 1963 & Bô-tát Quảng Đức, nhìn từ thê giới ............... 85 
NNC. Tâm Hằng Nguyễn Đắc Xuân 

Ngọn lửa Thích Tiêu Diêu tỏa sáng giữa sân chùa Từ Đàm Huê ngày 


TT cƒẽ{ẽ ẼằẽẼ6E 8 Ẽ  ẽ Ïẽĩãa ẽ ẽs.s=. an 103 
PGS.TS. Hà Minh Hồng & TS. Phạm Thị Ngọc Thu 
Phong trào Phật giáo năm 1963 - Một cách tiêp cận ................ 115 


ThS. Dương Hoàng Lộc 
Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không trong phong trào đâu tranh Phật 


giáo ở miền Nam năm 1963 ..............................--- 2-2 ++sz+zz+zx+e: ly 
1hS. Dương Văn Triển Ộ 

Phong trào Phật giáo miên Nam năm 1963 có phải là nguyên nhân 

Cũi CHẾ GÚA TNDO ĐÌ HH] DI HN cac s6xssieesdssbl6016sia86k24650u4x03063x4 139 
TS. Hoàng Chí Hiếu 

Phong trào Phật giáo thị xã Quảng Trị năm 1963 .................... 147 
NNC. Nhất Nguyên 

E a26/) VU GHỜ TR HỘI si eevsCaszkisasssbpdlaslesoesaskbsesitis4ggie28e80vbesSsulpusgg1esk 159 
NNC. Trí Bửu 

Phật giáo Khánh Hòa với pháp nạn 1963............................... -.-- 5+ 55+55<2 169 


NC. Lê Chính Tâm & TS. Lê Thành Nam 

Cộng đông quôc tê với phong trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam 

TIHTTIL JV TÔ đit toi) geafgikestrbdesgitasbglidibdotnistetgdefgia842s0101gEua1eEukkibif2feedgvteegt ni l7; 
ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Vai trò quân chúng nhân dân trong phong trảo Phật giáo miên 

Nhi TiHTT1 19 D5 socoves6soslo226estoibboacbedeagtltdttubaoadagioastselisfbestes 195 
ThS. Phan Văn Cả : 

Chính sách của Mỹ đôi với chính quyên Ngô Đình Diệm trong 

cuộc khủng hoàng Phật giáo 1965............. cai. FÄ  K) 
NNC. Lê Thị Dung 

Phong trào đâu tranh của Phật giáo ở miên Nam Việt Nam năm 

1963 - Đợt sóng cuôi cùng nhân chìm chê độ độc tài Ngô Đình Diệm .... 225 
PGS.TS. Lê Giang 

Con đường thơ đi đên “Lửa từ bị” của Vũ Hoàng Chương ..... sài 
PGS.TS. Nguyễn Công Lý 

Tình thân vô ngã vị tha của Bô-tát Quảng Đức qua Lời nguyện 

tâm huyêt và Kệ thiêu thân cúng dường.......................... .--- --‹ +5 <<: Z51 


MỤC LỤC * x 


ŒS.TS. Nguyễn Tri Ân 
Bô-tát Quảng Đức: Cuộc đời và hạnh nguyện nhìn qua các văn 
Dữ: Vũ. KHHO. GHU 2xss6szissaa14ixe01x1066304ã801653161068483.x2161/12ã021403334064 261 
MNC. Tám Diệu 
Lịch sử Phật giáo Việt Nam trong ngày II-6-1963 đã bị mạo hóa 299 


Phần II 
Ý NGHĨA, VAI TRÒ VÀ BÀI HỌC LỊCH SỬ TỪ PHONG TRÀO 
PHẬT GIÁO MIỄN NAM NĂM 1963 

PGS.TS. Lê Cung 

Năm mươi năm nhìn lại phong trào Phật giáo miên Nam 

(10012 Ú L2 | cyzssatta0ssSufingbiesasstionasnogeetobasodnlaszsiadlmdtidntssebai lý 
TI:TS. Thích Nhát Từ 

Nguyên nhân và ý nghĩa tự thiêu của Bô-tát Thích Quảng Đức .. 327 
ThS. Huỳnh Thị Cận 

Mục tiêu công băng xã hội nhìn từ cuộc vận động của Phật giáo 

ftiofi.1NoiffTinTTt, | DD St 2 xsøioieigigiaiebifbilixbajg9is8086003003ia8w0ố35a884ðsslx 349 
TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Nhìn lại phong trào đâu tranh của Phật giáo miên Nam năm 1963 

“Nhime B1ố tíÌ Vũ 5 HH GH SỮ sisaiiisiesisispaailliueolaiGAiddnsbii 361 
Nguyễn Văn Bắc 

Anh hưởng của phong trào Phật giáo đên cục diện chính trị miễn 


ly 2nnng le (2Ä jM TH 1 TT 701000. V090 0091009, v1 0W HS 3/3 
HI.ThŠ. Thích Đạt Đạo 

Tình thân dân tộc trong phong trào Phật giáo năm 1963 .......... 387 
TT.TS. Thích Viên Trí 

Bài học lịch sử từ ngọn lửa Quảng Đức...........................-- --«++< «+52 K LH 
TS. Giác Chính Trần Đức Liêm 

Dự kiện Phãt-đán năm 1965: Bai hục lịch SÚ.......-::cccosse KD độ 
GS.TS. Cao Huy Thuần ¬ 

Pháp nạn 1963: suy nghĩ về bât bạo động............................- ---- -- 407 


PGS.TS. Trần Hông Liên 

Từ phong trào tranh đâu của Phật giáo miên Nam năm 1963, nghĩ 

về tinh thân nhập thê của Phật giáo Việt Nam ......................... 419 
TS. Trần Thuận 

Sức mạnh truyên thông trong phong trào Phật giáo năm 1963.429 
HỊ.ThS. Thích Giác Toàn 

75007500010 7/10 0 00B 120622202 iissiaaavdosas 449 


x * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dung 
Phong trào đâu tranh của Phật giáo miên Nam 1963 - Đỉnh cao 
EIRELEU TÌH 11071 s7 1g02334016216006c1 7500062230680 aatort4fi6sogdiasliatfagbtseebix 455 
TS. Trần Nam Tiến & Huỳnh Tâm Sáng 
Tác động của phong trào đâu tranh Phật giáo ở miên Nam Việt 
Nam 1963 đên quan hệ Mỹ - Ngô Đình Diệm............................. 469 
GS.TS. Cao Huy Thuần 
Bản chât văn hóa của cuộc đâu tranh Phật giáo trong pháp nạn 1963 483 


Phần IV 
ĐÓNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC, ĐẠO PHÁP VÀ CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI CỦA PHẬT GIÁO TRONG SỰ NGHIỆP ĐÔI MỚI 
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 
NGND.GS.TS. Ngô Văn Lệ 
Cuộc đâu tranh của Phật giáo miên Nam chông Mỹ - Diệm và xu 


hướng nhập thế trong bối cảnh hiện nay........................- 2-5: 5¿ 497 
NNC. Nguyễn Đắc Toàn 
Phật giáo với một sô vân đê văn hóa - xã hội .......................... 507 


TS. Trần Hoàng Hảo & ThS. Dương Hoàng Lộc 

Phật giáo Thành phô Hồ Chí Minh với việc cung câp dịch vụ xã 

hội cho cộng đông (thực trạng và giải pháp).........................- .---- 515 
ThS. Võ Thanh Hùng 

Vai trò của Phật giáo vùng Đông Băng Sông Cửu Long trên lĩnh 

vực văn hóa - xã hội trong thời kỳ đôi mới hiện nay................ 523 
PGS.TS. Phan Thị Thu Hiển 

Sự tiệp biên Phật giáo trong văn hóa người Việt miên Tây Nam Bộ... 535 
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng 

Xu hướng biên đôi của ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo trong 

đời sông tinh thân của người Việt Nam hiện nay ..................... 565 
TI:TS. Thích Phước Đạt 

Đặc trưng của Phật giáo Việt Nam trong thời đại hội nhập toàn câu... 575 
TS. Trần Thị Hoa 

Mây suy nghĩ về vai trò của Phật giáo đôi với đât nước hiện nay . 587 
PGS.TS. Nguyễn Công Lỷ 

Sau 50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miên Nam 1963 (báo 

E0010TRS Ko HC THÔ) 1saisxsintstgassvn6llsolabiestlidoobySlQiasisail9stsaklsg 595 


LỜI GIỚI THIỆU 


Phật giáo Việt Nam ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào luôn 
hướng tới lý tưởng chân, thiện, mỹ và đó cũng là cuộc đồng hành miệt 
mài vì độc lập, tự do cùng dân tộc. Trong cuộc đồng hành đó, phong trào 
Phật giáo miền Nam năm 1963 như một điểm nhấn rực rỡ, đánh dấu bước 
chuyên lớn trên con đường hướng nội và nhập thế đến tận cùng. 


Hội thảo khoa học lần này với chủ đề: “Nhìn lại phong trào Phật 
giáo miễn Nam (1963 — 2013 )” có mục đích không chỉ là tiếp tục tìm 
kiếm, làm sáng tỏ hơn cội nguồn, bối cảnh lịch sử, nhân vật, sự kiện, 

ý nghĩa, vai trò và bài học lịch sử... mà còn là cuộc hành hương tinh 
thần đặc biệt đề trở về, đề lắng nghe, cảm nhận bằng trái tim những 
âm thanh vang vọng, ngọn lửa hào khí sôi sục, bừng sáng từ phong 
trào vì quyền sống tự do, bình đẳng của Phật giáo và của dân tộc 
Việt Nam. Hơn 40 bài viết được chọn in trong tập sách này đã dẫn 
dắt chúng ta trở về phong trào chân hưng Phật giáo những năm 30 
của thế kỷ trước, đến sự kiện đàn áp Phật giáo ở Huế của chế độ độc 
tài Ngô Đình Diệm và hệ quả tất yếu của sự bùng nỗ phong trào đấu 
tranh Phật giáo toàn miền Nam mà đỉnh điểm là ngọn lửa rực sáng của 
Bồ-tát Thích Quảng Đức. Với những tư liệu mới, những cách tiếp cận 
mới từ nhiều phương diện khác nhau, các học giả, nhà nghiên cứu, 
giảng viên đã không chỉ mang lại cái nhìn tổng quan, những nhận thức 
mà còn là những trải nghiệm, cảm xúc tươi mới về một giai đoạn hào 
hùng của Phật giáo Việt Nam. 

Hội thảo khoa học diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự hội 
nhập quốc tế của Việt Nam — một quá trình đầy thời cơ và thách thức 
mà mặt trái của chúng ân chứa những thế lực mang sức mạnh phi 
nhân, có thê làm đảo lộn và làm thay đổi tất cả từ truyền thống đến 
hệ giá trị, bản sắc văn hóa. Vì vậy, hội thảo lần này là để vì ngày hôm 
nay, vì những mệnh lệnh của cuộc sống hiện tại đang đặt ra cho Phật 
giáo và dân tộc Việt Nam trên con đường vì tự do, độc lập, dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. 


xỉi ® NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Cuốn sách này là tuyển tập các bài viết của các chuyên gia, nhà 
nghiên cứu Phật học, các giáo sư, giảng viên của các trường đại học, 
các viện nghiên cứu do Trường Đại học KHXH và NV - ĐHQG TP. 
HCM và Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM tô chức Hội thảo 
khoa học và biên tập. Cuôn sách được chia làm 4 phân với 4 chủ đê chính: 

- Từ phong trào chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX đến phong 
trào đâu tranh của Phật giáo miên Nam Việt Nam năm 1963. 

- Bối cảnh lịch sử, nhân vật, sự kiện, văn học... trong phong trào 
Phật giáo miên Nam Việt Nam. 

‹ Ý nghĩa, vai trò và bài học lịch sử từ phong trào đấu tranh chống 
chê độ Sài Gòn của Phật giáo miên Nam. 

- Con đường đồng hành cùng dân tộc, đạo pháp và chủ nghĩa xã 
hội của Phật giáo trong sự nghiệp đôi mới ở Việt Nam hiện nay. 

Hy vọng cuốn sách thực sự là một tài liệu tham khảo, nghiên cứu 
bô ích và có giá trị đôi với đông đảo bạn đọc. Xn trân trọng giới thiệu 
cuôn sách cùng bạn đọc. 

Ngày 30 tháng 5 năm 2013 
PGS.TS. Trương Văn Chung 
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo 
Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP HCM 


LỜI NÓI ĐẦU 


“Nhìn lại phong trào Phật giáo miễn Nam 1963” là tuyển tập các 
bài nghiên cứu tại Hội thảo khoa học: “50 năm phong trào đấu tranh 
Phát giáo (1963-2013)” do Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM 
phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại 
học Quốc gia TP.HCM, đồng tô chức tại Khu du lịch Phương Nam, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, vào ngày I1 1-6-2013, kỷ niệm 50 năm 
ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức (11-6-1963 — 11-6-2013) thiêu thân vì 
đại nghĩa dân tộc, góp phần mang lại hòa bình, công bằng xã hội và 
bình đăng tôn giáo tại miền Nam Việt Nam. 


Với gần 50 bài tham luận của nhiều học giả, nhà nghiên cứu và 
nhà Phật học trong và ngoài nước, nhiều phát hiện mới được khám 
phá và công bố lần đầu tiên trong Hội thảo này, đã góp phần làm sáng 
tỏ những ân số vốn gây tranh cãi giữa các nhà chính trị và các nhà 
nghiên cứu trong nước và quốc tế. 


Đề đánh giá một cách hệ thống, toàn diện các ảnh hưởng và tác 
động tích cực từ cuộc tự thiêu vô úy, vô tiền khoáng hậu của Bồ-tát 
Thích Quảng Đức và các vị thánh tử đạo, cũng như phong trào đấu 
tranh bất bạo động của Phật giáo Việt Nam năm 1963, nội dung của 
tuyển tập này được phân làm 4 phần. 


Phần I giới thiệu bao quát về phong trào chấn hưng Phật giáo đầu 
thế kỷ XX trên thế giới và những ảnh hưởng của nó đối với phong trào 
đấu tranh của Phật giáo năm 1963. Thống nhất và phát triển bền vững 
GHPGVN từ năm 1981 được xem là sự kế thừa truyền thống nhập 
thế và đồng hành với dân tộc của Phật giáo Việt Nam từ 2000 lịch sử. 


Trong phần II, nhiều học giả hàng đầu về lịch sử Việt Nam cận đại 
nói chung và phong trào Phật giáo Việt Nam nói riêng đã phân tích bối 
cảnh lịch sử và các nguyên nhân sâu xa dẫn đến pháp nạn 1963, bao 
gồm chính sách Công giáo trị của chính quyền Ngô Đình Diệm tạo ra 
sự bất bình đẳng xã hội; sự lũng đoạn của đảng Cần Lao - Nhân Vị 


XỈv * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


trong chính thể Ngô Đình Diệm với sứ mệnh chống Cộng sản, chỗng 
Phật giáo và chống đảng phái quốc gia; chính sách kỳ thị và đàn áp 
Phật giáo và mối liên hệ của nó với Đạo dụ số 10 được khéo sử dụng 
như văn bản pháp luật về chủ trương bắt bình đẳng tôn giáo. Các bài 
viết trong phần này đã sử dụng nhiều tài liệu dạng quý hiếm, được khai 
thác từ hồ sơ lưu trữ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Các nhà nghiên cứu đã phân 
tích thấu đáo chính sách của Washington, mối quan hệ giữa chính phủ 
Hoa Kỳ và chính quyền Nam Việt cũng như việc thực hiện chính sách ở 
miền Nam Việt Nam. Toàn bộ các sự kiện nêu trên đã được các nhà nghiên 
cứu phân tích và đánh giá từ cái nhìn của người Mỹ và truyền thông quốc tế, 
bên cạnh các đánh giá của các nhân chứng lịch sử. 

Vấn đề cốt lõi được đặt ra là phong trào Phật giáo năm 1963 có 
thể được xem là một bộ phận của phong trào dân tộc, hay độc lập với 
phong trào giải phóng dân tộc, đã góp phần trực tiếp hay gián tiếp dẫn 
đến sự cáo chung của chính quyền đệ nhất Việt Nam Cộng hòa Ngô 
Đình Diệm và mở đường cho sự độc lập và thống nhất đất nước năm 
1975. Dù không phải là ngọn cờ chủ đạo của dân tộc chống chủ nghĩa 
thực dân mới tại Việt Nam, phong trào Phật giáo năm 1963 đã tạo ra 
“hiệu ứng domino” cho các phong trào Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
MNVN, phong trào học sinh, sinh viên, giáo chức, phòng trao công 
nhân và nông dân ở đô thị và nông thôn và các phong trào tôn giáo đòi 
hòa bình, công bằng xã hội, tự do tôn giáo và các quyền căn bản khác 
của con người ở miền Nam. 


Trong phần III, các nhà nghiên cứu đã phân tích vai trò, ý nghĩa 
và các bài học lịch sử từ phong trào đấu tranh bất bạo động của Phật 
giáo, dưới nhiều góc độ khác nhau. Sự cáo chung của chính quyền 
Ngô Đình Diệm kỳ thị, đàn áp Phật giáo đã trở thành bài học lịch sử 
của dân tộc ta trong việc bảo vệ và phát triển đất nước theo hướng bền 
vững. Sức mạnh của phương pháp bất bạo động của Phật giáo Việt 
Nam năm 1963 được khẳng định là giải pháp tối ưu của khủng hoảng 
tôn giáo và chính trị tại miền Nam. Qua kinh nghiệm thực tiễn tại Ấn 
Độ và Việt Nam, sức mạnh lớn nhất mà con người có thể có hắn không 
phải vũ khí, sự độc ác, mà là năng lượng từ bị, vô úy, trí tuệ, vô ngã, vị 
tha vốn hiện hữu trong mỗi con người. Ngọn lửa từ bi của Bồ-tát Thích 
Quảng Đức đã kết tỉnh thành phương thức đấu tranh mới, theo đó văn hóa 
từ bi đã được chứng minh có khả chiến thắng bạo lực và hận thù. 


Bắt chấp sự đàn áp khốc liệt của chính quyền Ngô Đình Diệm, 
phong trào Phật giáo năm 1963 vì chính nghĩa của dân tộc đã thu hút 


LỜI NÓI ĐẦU ® XVv 


hàng triệu người, bắt luận chính kiến, tôn giáo, trí thức, sinh viên, học 
sinh, công dân và nông dân tham gia. Phương pháp đấu tranh bất bạo 
động vô úy và linh hoạt, vai trò to lớn của Phật giáo và quần chúng 
nhân dân, sự ủng hộ chưa từng có của cộng đồng quốc tế và lực lượng 
cách mạng miền Bắc v.v... là những trợ duyên tích cực giúp cho phong 
trào Phật giáo năm 1963 đạt được sự thành công, góp phần thiết lập 
hòa bình, công bằng xã hội và nhân quyền cho miền Nam. 


Chủ đề của phần IV đề cập đến định hướng đồng hành của Phật 
giáo với dân tộc của GHPGVN trong sự nghiệp đôi mới của Việt Nam 
hiện nay. Nếu trong quá khứ, tỉnh thần nhập thế của Phật giáo được 
thể hiện qua học thuyết “cư trần lạc đạo”, “hòa quang đồng trần” và 
“Phật tại tâm” thì trong thời hiện đại, nhập thế của Phật giáo Việt Nam 
bao gồm các dẫn thân về xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục, nghệ 
thuật và mọi phương diện của đời sống, vì mục đích phục vụ cho dân 
tộc và con người Việt Nam. Dưới ảnh hưởng của toàn cầu hóa và sự 
phát triển của khoa học, kỹ thuật hiện đại, các trào lưu thế tục hóa đã 
mở đường cho sự ra đời của các phong trào tôn giáo mới. Phật giáo và 
xã hội Việt Nam phải đối diện, cộng tồn và khéo léo vượt các thách 
thức mới này. 

Nhờ truyền thống nhân bản, đề cao bình đẳng, dân chủ và giá trị 
nhân văn cao quý của con người, các hoạt động của Phật giáo Việt 
Nam xưa cũng như nay góp phần xây dựng hòa bình, bảo vệ độc lập 
chủ quyền của dân tộc, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục và 
đề cao vai trò đạo đức, thiền định và trí tuệ trong việc giải phóng nỗi 
khổ niềm đau và xây dựng hạnh phúc bền vững cho con người, bây 
Ø1Ờ và tại đây. 

1963 — 2013, năm mươi năm là khoảng thời gian dài mà chúng ta 
có thể điềm tĩnh đề nhìn lại vận nước thăng trầm, tái đánh giá các giá 
trị và ảnh hưởng tích cực của phong trào Phật giáo năm 1963 đê rút ra 
nhiều bải học bồ ích cho việc giữ nước và phát triển đất nước ở hiện 
tại và tương lai. Đồng thời, qua đó, góp phần định hướng chính sách 
Phật giáo đồng hành với dân tộc trong giai đoạn toàn cầu hóa và hội 
nhập tại Việt Nam hiện nay. 


Ngày 29-5-2013 
TT.TS. Thích Nhật Từ 


Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM 
(Đồng Trưởng ban tổ chức và Đồng chủ biên) 


PHÁT BIẾU CHÀ0 MỪNG HỘI THẢO 


HT.TS. Thích Trí Quảng 

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN 
Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM 
Trưởng ban chỉ đạo Hội thảo khoa học 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 

Kính bạch HT Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp Chủ GHPGVN 
Kính thưa chư tôn Hỏa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng NI, 
Kính thưa quý vị giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu, 


Từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã bám rễ sâu vào lòng 
dân tộc. Sự phát triển của Phật giáo luôn gắn liền và đồng hành cùng 
vận mệnh của non sông đất nước qua các thời kỳ lịch sử. Tinh thần 
từ bi trí tuệ, vô ngã vị tha vẫn được bao thế hệ Tăng Ni Phật tử thắp 
sáng trao truyền dù là trong những giai đoạn Pháp nạn cam go nhất, 
khó khăn nhất. 


Bên cạnh những thời kỳ phát triển rực rỡ như dưới triều đại Lý 
Trần thì vẫn có lúc Phật giáo tưởng chừng như bị tiêu diệt, nhưng rồi 
bằng các giá trị cao đẹp, sức mạnh đoàn kết, tinh thần hy sinh cho đạo 
Pháp đã khiến Phật giáo đứng lên và bất diệt giữa biển lửa hung tàn. 
Phong trào Phật giáo 1963 mà đỉnh cao là ngọn lửa thiêng của Bồ-tát 
Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, đấu tranh đòi hòa bình, công 
bằng xã hội và bình đắng tôn giáo, phản đối chế độ độc tài Ngô Đình 
Diệm dùng vũ lực đàn áp, khủng bố Phật giáo đồ, đã làm nên một mốc 
son chói lọi trong lịch sử Việt Nam cận đại, cảnh tỉnh và soI sáng thế 
gian lầm lạc, đồng thời khẳng định vị trí không thê thay thế của Phật 
giáo trong lòng đất nước, dân tộc Việt Nam. 


Kính thưa quý liệt vị! 


2 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Tôi cảm thấy rất hoan hỷ khi lần đầu tiên Trường ĐH KXXH 
& NV TP.HCM, nơi nghiên cứu và đào tạo ngành khoa học xã hội 
nhân văn hàng đầu của cả nước và Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
TP.HCM, nơi nghiên cứu và đảo tạo ngành Phật học lớn nhất Việt 
Nam cùng phối hợp tô chức Hội thảo khoa học “50 năm phong trào 
đấu tranh Phật giáo (1963-2013). Đây là cơ hội để chúng ta ngồi lại, 
nhìn nhận, đánh giá phong trào Phật giáo bằng cái nhìn mới, mang 
tính nghiên cứu học thuật cao, để từ đó rút ra những bài học lịch sử 
giá trị cho sự nghiệp phát triển của GHPGVN nói riêng và Việt Nam 
nói chung trong hiện tại và trong các chặng đường phát triển sắp tới. 


Theo đánh giá của riêng tôi thì đây là một Hội thảo khoa học, quy 
mô về sô lượng bải nghiên cứu và phong phú về các chủ đê nghiên 
cứu bao quát lần chuyên sâu, tập trung nghiên cứu 4 chủ đê chính: 


1. Từ phong trào chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX đến phong 
trào Phật giáo ở miên Nam năm 1963 (gôm 3 tham luận). 


2. Bối cảnh lịch sử, sự kiện, nhân vật, văn học trong phong trào 
Phật giáo ở miên Nam năm 1963 (gôm 17 tham luận). 


3. Ý nghĩa, vai trò và bài học lịch sử phong trào Phật giáo miền 
Nam năm 1963 (gôm 14 tham luận). 


4. Đồng hành cùng dân tộc, đạo pháp và chủ nghĩa xã hội của GHP- 
GVN trong sự nghiệp đôi mới ở Việt Nam hiện nay (gôm 9 tham luận). 


Hội thảo khoa học lần này đã thu hút nhiều học giả nghiên cứu 
hàng đầu của Việt Nam gồm cả nhân sĩ trí thức và Tăng sĩ Phật giáo, 
mở ra triển vọng mới trong việc hợp tác nghiên cứu liên ngành, đa 
ngành những vấn đề Phật giáo cũng như mối quan hệ giữa Phật giáo 
với xã hội ngày nay. 

Dưới cái nhìn khoa học và khách quan của các học giả, nhà nghiên 
cứu ở các góc độ khác nhau, lĩnh vực khác nhau, tôi tin các vấn đề 
nghiên cứu về Phật giáo dưới các ngành khoa học hiện đại sẽ ngày 
càng sáng tỏ hơn và các giá trị tích cực sẽ được khắng định nhiều hơn. 
Trong tương lai tôi hy vọng răng các vị học giả, nhà nghiên cứu Phật 
giáo và các học giả nghiên cứu trong các lĩnh vực khác sẽ tiếp tục bắt 
tay cùng nghiên cứu các vấn đề của Phật giáo không chỉ ở lĩnh vực 
lịch sử mà còn ở các lĩnh vực liên quan khác như triết học, xã hội học, 
chính trị học, nhân học vả văn chương, v.v... 


Ban Tổ chức Hội thảo và bản thân tôi tin chắc rằng bằng nhiệt 


PHÁT BIÊẾU CHÀO MỪNG HỘI THẢO * 3 


huyết và sự hiểu biết sâu sắc của quý vị, chúng ta sẽ có cơ hội nghiên 
cứu các vấn đề đạo và đời từ nhiều góc độ khác nhau. Những kết quả 
nghiên cứu và ý tưởng đạt được qua Hội thảo lần này sẽ tạo nguồn cảm 
hứng nghiên cứu, tạo tiền đề cho các nghiên cứu chuyên sâu về Phật giáo 
nhập thế, Phật giáo và trách nhiệm xã hội và nhiều chủ đề khác. 

Thay mặt Ban Chỉ đạo Hội thảo, tôi cảm ơn sự tham gia của tất cả 
các nhà nghiên cứu. Kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, thành công và 
an lạc. Cầu chúc Hội thảo khoa học của chúng ta gặt hái được những 
kết quả tốt đẹp và thành công mỹ mãn. 


3k>kzk 


DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI THẢO 


PGS.TS. Võ Văn Sen 
Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NYV-ĐHQG TP.HCM 
Trưởng ban chỉ đạo Hội thảo khoa học 


Kính thưa Quý vị Khách Quỷ; 

Kính thưa Chư Tôn đức Hỏa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni; 
Kính thưa Quý vị Giáo sư; Kính thưa các nhà khoa học; 

Kính thưa toàn thể Hội thảo. 


Năm mươi năm trước, đúng ngày này, ngày II tháng 6, giữa lòng 
thành phố Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) tại ngã tư đường 
Lê Văn Duyệt — Phan Đình Phùng (nay là ngã tư Cách mạng tháng 
Tám — Nguyễn Đình Chiêu) đã diễn ra một sự kiện làm chấn động cả 
nước và làm xúc động hàng triệu triệu con người khắp thế giới này: 
Hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự nguyện thiêu thân đề bảo vệ Phật 
pháp và nhằm thức tỉnh chính quyền Ngô Đình Diệm. Sau đó, noi 
gương ngài Hòa thượng, nhiều vị Thượng tọa, Đại đức Tăng NI và 
Phật tử tự nguyện thiêu thân cũng với mục đích cao cả trên. 


Sở dĩ có những cuộc tự nguyện thiêu thân là bởi từ sau năm 1954, 
chính quyền Ngô Đình Diệm đã tiến hành chính sách kỳ thị tôn giáo, 
bằng cách đàn áp Phật giáo, mà đỉnh điểm là cuộc đàn áp vào mùa 
Phật đản năm 1963. Chính quyền họ Ngô ra thông báo khẩn cấp cắm 
treo cờ Phật giáo trong ngày lễ Phật đản trong toàn miền Nam Việt 
Nam. Giới Phật giáo phản đối, chính quyền họ Ngô đã cho quân đội 
dùng xe tăng và súng đạn đàn áp Tăng Ni, Phật tử biểu tình tại Đài 
phát thanh Huế vào đêm 08 tháng 5 năm 1963, làm chết 08 người và 
bị thương hàng chục người. Không thể im lặng trước cảnh Phật giáo 
bị đàn áp, các vị lãnh đạo Phật giáo Việt Nam đã cùng Phật tử và đồng 
bào xuống đường biểu tình, đấu tranh bằng phương pháp bất bạo động 
nhằm kêu gọi chính quyền thức tỉnh và thi hành chính sách bình đăng 


6 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


tôn giáo với 5 nguyện vọng tối thiểu mà giới Phật giáo nêu ra trong 
bản Tuyên ngôn ngày 10 tháng 5 năm 1963. Từ Huế, phong trào đầu 
tranh của Phật giáo lan rộng ra khắp các tỉnh thành ở miền Nam Việt 
Nam như Quảng Trị, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và nhất là Sài 
Gòn - Gia Định. 


Cùng với phong trào đấu tranh cách mạng ở miền Nam Việt Nam 
chống chiến lược Chiến tranh đơn phương thời kỳ 1954-1960, cũng 
như chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt từ năm 1961 trở đi, phong 
trào Phật giáo năm 1963 ở miền Nam Việt Nam đã góp phần làm 
cho chính quyền Ngô Đình Diệm suy yếu và bị lật đỗ bởi quân đội 
do tướng Dương Văn Minh lãnh đạo. Cuộc đảo chánh ngày 01 tháng 
11 năm 1963 là một sự kiện, một biến cố chính trị lớn đối với Chính 
quyền Sải Gòn. Chính quyền độc tài gia đình trị họ Ngô sau 9 năm 
cầm quyên đến đây đã cáo chung. Phật giáo Việt Nam thoát khỏi một 
cơn pháp nạn, tiếp tục truyền thống tinh thần nhập thế hành đạo cứu 
đời, tiếp tục hòa mình vào làn sóng đấu tranh chung của dân tộc trong 
cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam Việt Nam cho đến ngày 
miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước bước vào một thời kỳ mới. 


Kính thưa Quý vị, 


Hôm nay, tại Hội thảo khoa học này, chúng ta đã được vinh dự đón 
tiếp rất nhiều vị Hòa thượng, Thượng tọa, các nhà khoa học mà những 
vị này đã từng là nhân chứng lịch sử, từng đấu tranh trong phong trào 
Phật giáo 1963 ở Huế, ở Sài Gòn và một vài nơi khác. Qua các báo 
cáo khoa học, chúng ta đánh giá, nhận định lại phong trào này bằng 
cách tìm hiểu ngọn nguồn của phong trào; hồi ức lại bối cảnh, nhân 
vật, sự kiện lịch sử; rút ra ý nghĩa, vai trò và bài học lịch sử của phong 
trào, để từ đó hướng đến tương lai: Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, 
đạo pháp và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam 
hiện nay. 


Thay mặt Chủ tịch đoàn, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thảo khoa 
học: “Kỷ niệm 50 năm phong trào đáu tranh của Phát giáo niêm Nam 
năm 1963. 

Kính chúc Quý vị đại biểu, Chư tôn đức trong Giáo hội Phật giáo 
và các nhà khoa học an lạc, vạn sự kiêt tường. 


Kính chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. 


PHẨNI 


TỪ PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO 
ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN PHONG TRÀO 
PHẬT GIÁO Ở MIỄN NAM NĂM 1963 


PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
TỪ PHONG TRÀ0 CHẤN HƯNG ĐẦU THẾ KỶ 
ĐẾN PHONG TRÀ0 ĐẤU TRANH NĂM 1963 
VÀ THỜI ĐẠI HÔM NAY 


Hòa thượng Thích Đức Nghiệp 
Phó Pháp chủ Thường trực Hội đông Chứng minh 
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Kính thưa Quý vị Khách quý và Quý vị Đại biểu. 
Xím phép được trình bày nội dung bài tham luận của chúng tôi như sau: 


Thứ nhất, nói về Phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam vào 
đâu thê kỷ XX do hai ảnh hưởng sau đây: 


Một là, ảnh hưởng trong nước: Kể từ đầu thế kỷ XV, đầu thời Lê 
sơ, Nho giáo chiếm độc tôn do triều đình nhà Lê yếm trợ và sử dụng; 
đến đầu thế kỷ XX, thời Pháp thuộc thì Thiên Chúa giáo tức Công 
giáo cũng chiếm địa vị độc tôn trong xã hội Việt Nam. Do vậy, Phật 
giáo Việt Nam đã bị suy yếu suốt chiều dài lịch sử 500 năm. 


Hai là, ảnh hưởng Phật giáo nước ngoài. Thí dụ: 


- Tại Ấn Độ, một là, có ông The AnagariKa-Dharmapala, người 
Phật tử Tích Lan, từ năm 1891 đên 1933, ông ta đầu tiên đã phục hưng 
Phật giáo Ấn Độ bằng ba việc làm cụ thể như: 


I- Tái thiết bốn Phật tích: Lumbini Park nơi đức Phật đản 
sinh; Buddha Gaya nơi đức Phật thành đạo; Sarnath nơi đức 
Phật thuyết pháp lần đầu tiên; và Kusinara nơi đức Phật nhập 
Niết-bàn. Đồng thời ông ta cũng tu sửa lại bốn con đường dẫn 
vào bốn Phật tích; 


10 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


2- Thành lập Hội Đại Bồ Đề (The Maha Bodhi Socieiy) tại các đô 
thị lớn của Ấn Độ; 

3- Xuất bản báo nguyệt san Đại Bồ Đề (Maha Bodhi Jourual) phố 
biên Phật sự tại Ấn Độ. 


Sau đó, Bác sĩ Ambedkar (1891-1956), Phật tử người Ấn Độ, cũng 
đã thành lập Hội Phật giáo Ấn Độ (The Indian Buddhist Sociefy), 
khuyến khích hàng chục triệu người Ấn (Pzz¡2) quy y theo Phật giáo 
và biên tập tác phẩm đức Phật và Giáo pháp của Ngài (7he Buddha 
and His Dhamma) đề truyền bá khắp Ân Độ. 


- Tại Trung Quốc, đồng thời với thời đại của Trung Hoa Dân Quốc 
dưới sự lãnh đạo của ngài Tôn Dật Tiên (1912-1925); năm 1913, Thái 
Hư đại sư đưa ra chủ trương cải cách Phật giáo (như Giáo lý, Giáo 
chế, Giáo sản) song song với việc thành lập Trung Quốc Phật giáo 
Hội, xuất bản kinh sách, Hải Triều Âm nguyệt san và tổ chức Phật học 
viện tại Nam Kinh, Vũ Xương và Thượng Hải. 


- Tại Nhật Bản, tiếp theo triều đại Duy Tân của Minh Trị Thiên 
Hoảng (1868-1912), Phật giáo Nhật Bản cũng đổi mới bằng cách: 


Về nhân sự: Chỉ có hai thành phần — thành phần Thanh Tăng 
không lập gia đình và thành phần Tân Tăng có lập gia đình. Bởi vậy, 
Thanh Tăng chỉ có mười phần trăm (10%); còn Tân Tăng thì chiếm 
tới chín mươi phần trăm (90%). 


Về tô chức cũng chỉ có hai môn phái — Thiền tông và Tịnh Độ Chơn 
tông. Đó là hai tông phái lớn nhât của Phật giáo Nhật Bản hiện nay. 


Đến đây, chúng ta thấy răng, các phong trào chấn hưng Phật 
giáo của ba nước nói trên đã tác động mạnh tới các vị cao tăng 
và cư sĩ Việt Nam, cũng như nhờ vào ảnh hưởng đấu tranh đánh 
đuổi ngoại xâm, giành độc lập cho nước nhà của các phong trào Cần 
Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Việt quốc và Cộng sản tại Việt Nam 
từ đầu thế kỷ XX tới 1930, đã xúc tác cho phong trào chấn hưng Phật 
giáo Việt Nam ra đời. 

+ Ở miền Nam, có hai tổ chức và một tạp chí Từ Bi Âm: 


- Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học do Hòa thượng Khánh Hòa 
thành lập năm 1930; 


- Hội Tăng già Nam Việt được thành lập năm 1951. 


+ Ở miền Trung, có hai tổ chức và một tạp chí Viên Âm: 


PHẬT GIÁO VIỆT NAM: TỪ PHONG TRÀO CHÁN HƯNG * 11 


- An Nam Phật học Hội do Hòa thượng Giác Tiên và cư sĩ Tâm 
Minh Lê Đình Thám sáng lập năm 1932; 


- Hội Tăng già Trung Việt thành lập năm 1949. 
+ Ở miễn Bắc, có hai tổ chức và một tạp chí Đuốc Tuệ: 


- Hội Phật giáo Bắc Kỳ do cư sĩ Nguyễn Năng Quốc thành lập 
năm 1934 dưới sự chỉ đạo của Hòa thượng Thích Thanh Hanh làm 
Pháp chủ và Thượng tọa Trí Hải làm cô vấn; 

- Hội Chỉnh lý Tăng Ni Bắc Việt sau đổi thành Hội Tăng già Bắc 
Việt do Thượng tọa Tố Liên thành lập năm 1949; 

Đến năm 1950, Thượng tọa Tố Liên đại diện Phật giáo Việt Nam 
đi dự Đại hội Phật giáo Thế giới Liên hữu (The World Fellowship of 
Buddhisis) tô chức tại Colombo, thủ đô Tích Lan. Khi hồi hương, 
Thượng tọa Tố Liên mang về chùa Quán Sứ Hà Nội một bản Hiến 
chương Hội Phật giáo Thế giới Liên hữu, một lá cờ Phật giáo Thế 
giới năm màu và một tấm y vàng (cà-sa màu vàng). Và kể từ đây, 
Phật giáo Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hội Phật 
giáo Thế giới. 

Kế đó, Thượng tọa Tố Liên cùng chư tôn đức Tăng NI và các cư 
sĩ Phật tử trên toàn quốc, Bắc Trung Nam, vận động thành lập Tổng 
hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Từ Đàm Huế năm 1951; và Giáo hội 
Tăng già toàn quốc tại chùa Quán Sứ Hà Nội năm 1952. 


Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 của quân dân nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, quân đội 
Pháp phải rút khỏi Việt Nam. Hiệp định Genève quy định phân chia 
Việt Nam thành hai miền Nam - Bắc, lấy vĩ tuyến 17 với cầu Hiền 
Lương làm ranh giới. Chính phủ miền Bắc dưới sự lãnh đạo của 
Hồ Chủ tịch; chính quyền miền Nam do ông Ngô Đình Diệm thành 
lập và quân đội Mỹ tiếp tục vào miền Nam. Vì chính sách độc tài, gia 
đình trị và kỳ thị tôn giáo của Ngô Đình Diệm kéo dài từ năm 1955 
đến 1963, nên đã có Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam, 
lấy danh nghĩa là Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, gồm có mười 
một giáo phái Phật giáo, dưới quyền lãnh đạo tối cao của Hòa thượng 
Thích Tịnh Khiết. 


Thứ hai, nói về Lý do và Ý nghĩa về phong trào đấu tranh của 
Phật giáo miễn Nam năm 1963: 


Lý do chủ yếu về Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam 


12 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


là do chính quyền Ngô Đình Diệm đã thực hiện chính sách bất công 
xã hội và kỳ thị Phật giáo từ 1957 đên 1963, tại các tỉnh: Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên và trên khắp miên Nam. Cụ thê như sau: 


- Xóa bỏ ngày Đại lễ Phật đản trong những ngày nghỉ lễ hàng năm; 
". Bắt bớ và giam giữ những người Phật tử không chịu bỏ Phật giáo 
đê rửa tội theo Công giáo; 
- Dùng Đạo dụ số 10 để hạn chế và chèn ép Phật giáo về mặt sinh 
hoạt tín ngưỡng, phát triên và truyên bá Chính pháp; 


- Cấm treo cờ Phật giáo Thế giới khắp miền Nam; 


- Đàn áp, gây tử thương 8 Phật tử, xe thiết giáp cán vỡ đầu 3 
Phật tử và một sô Phật tử bị thương trong ngày Đại lê Phật đản tại 
Huế năm 1963. 


Do vậy, Tổng hội Phật giáo Việt Nam gồm 6 tập đoàn kết hợp với 
5 giáo phái thành lập Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo gồm I1 tập 
đoàn ra thông cáo và phát động phong trào đấu tranh tại chùa Xá Lợi 
Sài Gòn, ngày 25-5-1963, bằng phương pháp bất bạo động như biểu 
tình, tuyệt thực và tự thiêu, nhằm mục đích đòi hỏi chính quyền Ngô 
Đình Diệm phải thực thi “bình đẳng tôn giáo, công bằng xã hội”, kéo 
dài từ cuối tháng 5 tới đầu tháng 11 năm 1963. Cuối cùng, Phong trào 
đấu tranh của Phật giáo miền Nam đã thành công bằng cuộc đảo chính 
ngày 1-11-1963 tại Saigon do Hội đồng Quân nhân cách mạng thực 
hiện. Ba anh em ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và Ngô Đình 
Cần đều bị xử tử, ngoại trừ Tổng Giám mục Ngô Đình Thục và bà Nhu 
(Trần Lệ Xuân) còn sống vì đi nước ngoài trước cuộc đảo chính. Tuy 
nhiên, Phật giáo miền Nam đã phải trả giá bằng 7 vị Tăng Ni tự thiêu, 
mở đầu đỉnh cao là Hòa thượng Thích Quảng Đức ngày 11-6-1963 đã 
làm rung động cả thế giới, cộng với hàng nghìn Tăng NI và Phật tử 
cũng đã bị câm tù và tử thương do chính quyên Ngô Đình Diệm thắng 
tay đàn áp! Nói chung, Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam 
năm 1963 có chính nghĩa và hợp lòng dân, nên đã được toàn dân, từ 
Trung Nam - Bắc Việt Nam, đến Phật giáo thế giới tại Rangoon Miễn 
Điện và Liên Hiệp Quốc tại New York đều nhiệt tình ủng hộ. 


Tiếp đó, ngày 31-12-1963 tại chùa Xá Lợi Sài Gòn, Tổng hội Phật 
giáo Việt Nam và 5 giáo phái Phật giáo miền Nam cùng tổ chức Đại 
hội Phật giáo miền Nam nhằm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất gồm cả Nam tông và Bắc tông, có Viện Tăng thống và 
Viện Hóa đạo với một bản Hiến chương mới, dưới quyền lãnh đạo 


PHẬT GIÁO VIỆT NAM: TỪ PHONG TRÀO CHÁN HƯNG * 13 


tối cao của Đức Tăng thống Thích Tịnh Khiết, trụ sở đặt tại chùa Ấn 
Quang, Sài Gòn. Đến cuối năm 1966 thì Giáo hội này lại chia làm hai 
- khối Ấn Quang và khối Việt Nam Quốc Tự. Hiện trạng này kéo dài 
tới ngày 30-4-1975. 


Thứ ba, nói về tiễn trình thông nhất và phát triển toàn quốc của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hiện tại: 


Sau Chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại thắng mùa xuân năm 1975, đất 
nước Việt Nam đã có hòa bình, chủ quyền độc lập và thống nhất toàn 
vẹn lãnh thổ, Bắc-Trung-Nam thu về một mối. Vĩnh viễn nhân dân 
Việt Nam không còn bị nô lệ dưới quyên cai trị của thực dân Pháp và 
đề quốc Mỹ. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời nước Cộng hòa 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một vận hội mới cho Phật giáo 
Việt Nam có đủ điều kiện thuận lợi cho việc thống nhất, hòa hợp, đoàn 
kết tất cả các Tăng NI, cư sĩ Phật tử, Nam tông, Bắc tông trên toàn 
quốc, thành một khối duy nhất, dưới một mái nhà chung mà lâu nay 
Phật giáo từng mong ước. 


Bởi vậy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được chính thức thành 
lập vào tháng 11 năm 1981 tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội sau hai 
năm các nhà lãnh đạo Phật giáo Bắc Trung Nam tích cực vận động 
cho sự nghiệp thống nhất cao đẹp này. 

Biết rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một Giáo hội Phật giáo 
hợp pháp duy nhất, đại điện cho toàn thể các hệ phái Phật giáo, Nam 
tông, Bắc tông, Tăng Ni, cư sĩ Phật tử trên toàn quốc và đã được Nhà 
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận về mặt pháp 
lý và thực tế. 


Hơn nữa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo một Hiến 
chương, gồm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự với 10 Ban, 
Viện, hệ thống tô chức từ Trung ương đến tỉnh thành, quận huyện và 
cơ sở, theo định hướng “Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội” nhằm 
mục đích: Hoằng dương chính cháp, lợi lạc nhân sinh, và đồng hành cùng 
dân tộc. Đồng: thời Giáo hội Phật giáo còn xúc tiến mạnh công tác lợi đạo 
ích đời theo tiến trình đôi mới, phát triển và hội nhập quốc tế như: 


- Trong Đạo: Trải qua 30 năm chiến tranh, thời tiết, thiên tai bão 
lụt, nhiều ngôi chùa trên toàn quốc đã được tu sửa và xây mới; các 
kinh sách và báo chí đã được in ấn, phát hành; nhiều cơ sở Phật học đã 
được thiết lập, từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đến Học viện; các Tăng 
Ni sinh cũng được gửi đi du học chương trình hậu đại học tại các nước 


14 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


ngoài như Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Trung Quốc, Đài 
Loan, Nhật, Pháp, Úc, Mỹ... Và sứ mệnh hoăng pháp lợi sinh cũng 
tô chức các lớp Giảng sư và tập huân trong các tự viện trên toàn quôc 
nhăm phô biên Phật pháp đên các tín đô, Phật tử, đông thời Giáo hội 
đã thành lập được 58 Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo trên 63 thành phô 
toàn quôc, nhăm điêu hành các Phật sự cân thiết. 

- Ngoài xã hội và thế giới: 

1- Từ Quốc hội Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc đến Hội đồng Nhân 
dân các câp, đêu có đại biêu Phật giáo tham dự. 

2- Về Y tế, Giáo dục và An sinh xã hội: 

Trên toàn quốc, Phật giáo cũng có các Tuệ Tĩnh đường, các phòng 
y tê, Đông Tây y, đê khám và bôc thuôc miễn phí cho các bệnh nhân 
nghèo; có các lớp học tình thương, các cô nhi viện, và năm qua Phật 
giáo đã vận động được 300 tỷ đông, hàng ngàn tân gạo, hàng ngàn tân 
quân áo đê phân phát, giúp đỡ đông bào nghẻo. 

3- Về hội nhập thế giới: 

Từ năm 1982, sau khi Giáo hội thành lập được một năm, đến nay 
2013, năm nào phái đoàn đại biêu Phật giáo Việt Nam cũng đi dự Đại 
hội quôc tê. Đặc biệt, riêng tại Việt Nam có hai Đại hội Phật giáo Thê 
giới tô chức tại thủ đô Hà Nội và Thành phô Hồ Chí Minh. Đó là: 

1- Đại hội Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2008 tại Hà Nội; 

2- Đại hội Nữ giới Phật giáo Thể giới tại thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2011. 

Kính thưa Quý vị! 

Đến đây, bài tham luận của chúng tôi xin khép lại, mong rằng, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ mãi mãi đổi mới, phát triển, hội nhập 
và đông hành cùng dân tộc, hợp với tinh thân Phật giáo là: Khê lý, 
Khê cơ, Khê thời và Khê xứ. 

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã lắng nghe. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2013 


PHẬT GIÁO VIỆT NAM: TỪ PHONG TRÀO CHẦN HƯNG * 15 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


I— Sourses 0ƒ Indian Tradifion - Theodore de Bary; 

2— A Popular Dictionary oƒ Buddhism - Christmas Humphreys; 

3— T hái Hư Đại sư toàn thư (35 tập) - Tác giả: Thái Hư đại sư, 
Nhà xuât bản: Tôn Giáo Văn Hóa Xuât Bản Xã; 

4— Hải Triều Âm nguyệt san - Thái Hư đại sư; 

5 — The Buddhist Revival In China - Holmes Welch; 

6 — Sources oƒ.Japanese Tradifion - Theodore de Bary; 

7— Việt Nam Phật giáo sử luận (3 tập) - Nguyễn Lang; 

§— Khải lược Phát giáo Việt Nam - Nguyễn Cao Thanh. 


PHÓ BẢNG NGUYÊN SINH SẮC 
TRONG PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO 


TT. Thích Huệ Thông 
Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương 


Như chúng ta đã biết, từ khi thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, 
Phật giáo lại một lần nữa chung sức đồng lòng tham gia kháng chiến, 
tích cực dấn thân vào sự nghiệp giải phóng của toàn dân tộc, điển 
hình là cuộc khởi nghĩa của cư sĩ Võ Trứ (đệ tử của Thiền sư Đá Bạc) 
tại Phù Cát và Phù Mỹ tỉnh Bình Định vào năm 1898. Thiền sư Đá 
Bạc đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc khởi nghĩa này khiến 
cho người Pháp gọi cuộc khởi nghĩa này là “giặc thầy chùa”. Kế đến 
là cuộc khởi nghĩa của Tăng sĩ Vương Quốc Chính nổ ra ở phía Bắc, 
từ Nghệ An ra tới Bắc Ninh quy tụ hàng vạn nghĩa quân là Phật tử. 
Những cuộc khởi nghĩa của Tăng sĩ Vương Quốc Chính và Phật tử Võ 
Trứ đã đề lại ấn tượng sâu sắc là Phật giáo luôn hướng về sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng dân tộc trong mọi hoàn cảnh. Các chí sĩ yêu 
nước tiêu biểu trong thời kỳ này như Phan Bội Châu, Vương Thúc 
Quý, Phan Chu Trinh, Lương Văn Can, Nguyễn Quyên, Trần Cao 
Vân.. . cũng đều phải dựa vào Phật giáo và {rong đó có cụ Nguyễn 
Sinh Sắc, thân sinh của Hồ, Chủ tịch, một tâm lòng yêu nước nồng 
nàn, chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng Phật giáo. Đặc biệt, cụ 
Sắc nhìn thấy rất rõ vai trò và ảnh hưởng sâu xa của Phật giáo đối 
với sự tồn vong của dân tộc nên trong suốt hành trình tham gia các 
hoạt động cứu quốc, cụ đã tích cực tham gia vào các hoạt động 
chắn hưng Phật giáo. Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã rất tích cực 
tham gia vào phong trào chắn hưng Phật giáo, xem đây là phương 
tiện tối ưu để khơi dậy lòng yêu nước, lấy đạo Phật làm trung tâm 
để gắn kết khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc. 


18 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Trong bài tham luận “Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong phong trào 
chấn hưng Phật giáo”, chúng tôi mong muốn làm sáng tỏ phần nào 
chủ đích chân hưng Phật giáo của cụ Nguyễn Sinh Sắc, chính là để 
tăng cường sức mạnh vệ quốc của dân tộc trong hoàn cảnh xã hội thời 
bấy giờ. Đây là điều rất phù hợp với quan điểm và truyền thống yêu 
nước của Phật giáo. Điều này đã được minh chứng và ghi lại trong 
nhiều giai đoạn lịch sử đất nước bị ngoại bang xâm chiếm. Đồng thời, 
thông qua những tư liệu được trình bày trong tham luận này, chúng 
tôi cũng nhằm làm sáng tỏ vấn đề cụ Nguyễn Sinh Sắc là một Phật tử 
tinh thông Phật học, qua đó khăng định quan điểm, muốn giải phóng 
dân tộc thì cần phải chấn hưng Phật giáo như suy nghĩ và hành động 
của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. 


Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862 (Nhâm Tuất) tại 
làng Kim Liên, Nghệ An. Năm 1894 (Giáp Ngọ), cụ đứng thứ 12 
trong 20 người thi đỗ Cử nhân của trường Nghệ An. Năm 1901 (Tân 
Sửu), cụ thi đỗ Phó bảng được hưởng đặc ân như Tiến sĩ, được vua 
ban cờ biển vinh qui bái tổ. Cụ Sắc là người thông minh đức hạnh 
và khiêm cung nên dân làng ai cũng kính nề. Cụ được liệt vào bốn 
danh nhân đương thời ở làng Sen “Nưm Đàn Tứ Hổ”, được bà con ca 
tụng “Uyên bác bất như San, Tài hoa bất như Qui, Cường ký bất như 
Lương, Thông minh bất như Sắc”. 


Với quan niệm học để làm người chớ không phải học để làm quan; 
hơn nữa, trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân Pháp thống trị, làm 
quan là làm tay sai cho giặc, là đắc tội với đồng bào, nên sau khi đỗ 
đạt, cụ đã hai lần từ chối lời kêu ra làm quan của triều đình. Năm 
1906, khi không còn lý do thoái thác, cụ đành phải ra nhận chức Thừa 
biện Bộ Lễ. Bình sinh cụ thường nói: “Quan trường thị nô lệ trung, 
chỉ nô lệ, hựu nô lể” (Quan trường là nô lệ, trong đám nô lệ càng nô 
lệ hơn). Đến tháng 5 năm 1909, Hội đồng nhà vua và Khâm sứ Trung 
Kỳ bổ nhiệm cụ chức Tri phủ huyện Bình Khê. Cụ Sắc rất căm ghét 
bọn cường hào ác bá tại địa phương. Nhiều lần nghe dân chúng than 
oán và từng mục thị các cô đạo dựa vào thế lực của người Pháp bức 
bách dân lành, do đó cụ Sắc đã nghiêm khắc xử giam và đánh chết tên 
cường hào Tạ Đức Quang. Sau vụ án chân động này, ngày 19-5-1910, 
Hội đồng Nhiếp chính triều đình Huế xử phạt cụ 100 trượng và thải hồi 
cụ. Đây là điều kiện thuận lợi để cụ thực hiện chí nguyện dắn thân cứu 
nước mà cụ từng nung nấu bấy lâu nay và đây cũng là bước ngoặt để cụ 
rẽ sang nghiên cứu chuyên sâu vào giáo lý Phật Đà, chấn hưng Phật giáo, 
truyền bá tư tưởng yêu nước và dân thân vào các hoạt động cứu quốc. 


PHÓ BẢNG NGUYÊN SINH SẮC TRONG PHONG TRÀO * 19 


Sau khi rời chốn quan trường, tháng 3-1911, cụ vào Phan Thiết, 
rồi đến Sài Gòn, cùng Nguyễn Tắt Thành xuống Mỹ Tho gặp Phan 
Chu Trinh, trong lúc Phan Chu Trinh đang chuẩn bị sang Pháp. Sau đó 
cụ đi khắp các tỉnh Nam Bộ và sang tận Campuchia. Đến đâu cụ cũng 
tìm cách quan hệ với các nhà sư, nhà nho yêu nước, chính trị phạm 
của các phong trào Cần Vương, Đông Du, Duy Tân bị an trí, hoặc 
đang lần tránh mật thám Pháp. Cụ giúp nhiều chùa ở Nam Bộ dịch, 
chú giải kinh, góp nhiều ý kiến cho phong trào Chấn hưng Phật giáo 
do Hòa thượng Khánh Hòa khởi xướng. Cụ đã chu du khắp vùng đất 
Nam Kỳ để truyền bá tư tưởng yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Suốt 
hành trình vào Nam, hầu như chùa là chốn dừng nghỉ, chư Tăng là 
những người bạn tâm giao để cụ kết duyên tâm tình đời đạo. Cụ từng 
trao đôi hàn huyên Phật học với các bậc cao tăng nồi tiếng đương thời 
như Hòa thượng Khánh Anh, Khánh Hòa, Thiện Chiếu, Từ Văn, Chí 
Thành, Viên Minh... giúp các nhà sư dịch kinh, chú giải các điều cao 
siêu trong kinh Phật. Biết cụ là người tinh thông kinh luận, năm 1922, 
chùa Kim Tiên (Cai Lậy) tổ chức lễ khánh thành, ông Nguyễn Thành 
Long (Hương cả Siếu) có nhờ cụ Sắc viết tặng đôi liễn đối. Cụ viết: 


“Đại đạo quảng khai thô giác khêu đàm để nguyệt. 

Thiên môn giáo dưỡng qui mao thăng thụ đâu phong”. 
Tạm dịch: 

“Mở rộng đạo lớn như sừng thỏ như mò trăng đáy nước 

Nuôi dưỡng mái chùa như lông rùa như cột gió đầu cây”. 


Trong buổi lễ này có sự tham dự của nhiều vị cao tăng, trong đó 
có nhà sư Nguyễn Văn Hiền (Thích Chí Thành) trụ trì chùa Phi Lai, 
nguyên là Tả quan Hộ giá của vua Hàm Nghi; Lê Quang Hòa (Thích 
Thanh Kế) trụ trì chùa Thiên Thai - Bà Rịa, nguyên là Hữu quan Hộ 
giá của vua Hàm Nghi. Nhân đây cụ Sắc trình bày quan điểm của 
mình: “7 Jà phải nhập thế, phải xả thân cứu đời mới phái triển đạo 
được. Phật dạy, tu là cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Cái nạn lớn nhứt 
là mắt nước, là đem thân làm nô lệ cho ngoại bang. Chúng sinh hiện 
đang lâm than, rên siết, đã là người chân tu thì phải ra tay cứu dân 
cứu nước. Giữa lúc nước mát, nhà tan, bá tánh lê dân lầm than thống 
khổ, mà đóng cửa chùa lo kinh kệ thì không khác gì vô cảm, đi ngược 
lại với tỉnh thân Bì - Trí - Dũng của nhà Pháể”. Do vậy mà cụ nhân cơ 
hội viết liễn đối đã thăng thắn, không ngại nói ra suy nghĩ của mình 
rằng, hiện nay nước mắt nhà tan thì không thể làm gì được cả, ngoài 
việc dân thân cứu nước (câu liễn đối này được khắc ghi lại tại chùa 


20 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Hội Khánh, trong thời gian cụ sống và hoạt động tại chùa). Ý nghĩa 
sâu xa hàm chứa sức mạnh khơi dậy lòng yêu nước từ đôi câu liễn đối 
này đã làm kinh ngạc tất cả những nhà học Phật lỗi lạc đương thời 
đang có mặt. Thông qua đôi câu đối này, điều mà chúng ta nhận 
thấy cụ Sắc rõ ràng là bậc uyên thâm Phật học, nhất là cụ rất tinh 
thông thiền lý, bởi những thiền ngữ mà cụ Sắc sử dụng trong câu 
đối như “lông rùa”, “sừng thỏ”, “mò trăng đáy nước”, đều là những 
pháp ngữ rất cô đọng, thắng tắt mà đức Phật và các bậc Tổ sư dùng 
để khai thị khuyến cáo những điều hư ảo hay nhắc nhở hàng đệ tử 
không nên thực hiện một việc làm không mang lại kết quả. Nếu 
không phải là bậc học Phật uyên thâm thì làm sao cụ Sắc có thể vận 
dụng thiền ngữ để diễn đạt được những ý tưởng thầm kín thâm sâu 
một cách linh hoạt táo bạo như vậy? Mặc khác, qua đôi câu liễn 
này, chúng ta mới thấy rõ quan điểm của cụ Sắc trong bối cảnh đất 
nước chìm trong biển khổ đau thương của thực dân Pháp. Cụ Sắc 
đã cùng một lúc vừa khơi dậy tỉnh thần yêu nước, tỉnh thức hàng 
học giả trí thức hãy nhìn kỹ tình hình thực tiễn của đất nước, vừa 
thầm kín chấn hưng Phật giáo bằng cách định hướng tâm hạnh cho 
hàng Tăng lữ trước yêu cầu cấp bách của toàn dân tộc là giải phóng 
đất nước thoát ra khỏi ách lầm than nô lệ. 


33 é 


Trên bước đường vân du, kết duyên thiện tri thức, truyền bá tỉnh 
thần yêu nước, cụ nhận thấy vùng đất Nam Bộ hầu hết người dân tin 
nhân quả, nghiệp báo của nhà Phật, dù lúc bấy Ø1Ờ CÓ rất nhiều tổ chức 
đạo và các hội kín ra đời, nhưng Phật giáo vẫn là chủ đạo, chiếm vị 
trí ưu thế. Nhưng theo cụ, vào đầu thế kỷ này Phật giáo bước vào thời 
điểm Suy đồi, mặc dù chùa chiền rất đông tín đồ, nhưng lại đượm vẻ 
bi quan, yếm thế, các nhà sư chỉ biết rút mình vào kinh kệ, không am 
tường giáo lý. Chùa trở thành nơi cúng bái, hành nghề mê tín dị đoan. 
Do đó, theo cụ, muốn chấn hưng Phật giáo thì Tăng, Ni, Phật tử phải 
đi tiên phong dấn thân nhập thế. Cụ Sắc tham gia vào phong trào chấn 
hưng chủ yếu cùng quí Hòa thượng đăng đàn thuyết pháp, tham gia tờ 
“Pháp Âm” do Hòa thượng Khánh Hòa chủ xướng, tờ “Phật Hóa Tân 
1 hanh Niên” do Hòa thượng Thiện Chiếu khởi xướng. Ngoài ra còn 
xuất bản một số kinh sách, giáo lý “Phát Học Tỉ hùng Tỉ hư”. Hai tờ báo 
Phật giáo bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên nổi tiếng qua ba ngòi bút 
của sư Khánh Hòa, Thiện Chiếu và Trần Huy Liệu cùng nhiều tác 
giả khác. Theo mật thám Pháp thì có khả năng Nguyễn Sinh Sắc 
(Huy) có tham gia vào các bài viết kêu gọi phong trào yêu nước 
qua cuộc vận động chắn hưng Phật giáo. Đề bổ sung kiến thức Phật 


PHÓ BẢNG NGUYÊN SINH SẮC TRONG PHONG TRÀO * 21 


học cho công cuộc chấn hưng Phật giáo, vào tháng 4—1922, cụ bí 
mật đi Phnôm-Pênh để gặp Hòa thượng Hồng Đại, nhà học Phật 
uyên thâm, đệ tử của Hòa thượng Tổ sư Như Hồng chùa Quốc Ân 
- Huế. Tại đây, cụ Sắc chánh thức thọ giáo quy y với Hòa thượng 
Hồng Đại - Bửu Phước chùa Sùng Phước, Châu Hộ, Phnôm-Pênh 
vào ngày 24-8-1922 với Pháp danh Nhật Sắc tự Thiện Thành thuộc 
thế hệ thứ 41 dòng Lâm TẾ gia phổ. 


Nhìn lại hành trạng của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, ở đây, 
người viết có thể khăng định, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đích thực 
là một tín đồ Phật giáo, hơn thế nữa, cụ còn là một Phật tử thâm tín, 
một nhà Phật học uyên thâm. Có thể nói rằng, cùng với các vị giới 
phẩm đạo cao đức trọng và các vị nhân sĩ trí thức Phật giáo đương 
thời, cụ là một trong những nhân sĩ trí thức có công rất lớn trong công 
cuộc chấn hưng Phật giáo thời bấy giờ. 


Vào cuối quí 3-1923, cụ về chùa Linh Sơn cùng với quí Hòa 
thượng Khánh Hòa, Khánh Anh, Thiện Chiêu bất tay ngay vào việc 
khơi mào cho cuộc chân hưng. Trước công chùa Linh Sơn xuât hiện 
ngay câu liễn đối: 

“Phật pháp thị nhập thể nhỉ phi yếm thể 

Từ bi nải sát sanh đĩ độ chúng sanh”. 

(Đạo Phật là nhập thế chứ không yếm thế, 

Từ bi (lắm lúc) phải sát sanh để cứu chúng sanh). 


Nội dung câu đối này, thật sự vượt ra khỏi suy nghĩ và tập quán 
“Từ Bi” thường tình của những người con Phật. Bởi đối với tâm từ bi 
của bất cứ một Phật tử nào thì một chữ “Sát” dù hiểu theo nghĩa nào 
cũng là phạm giới “trọng”, cũng là bất nhẫn. Song ngẫm nghĩ sâu xa, 
mới thấy rằng, đây chính là tâm Bồ-tát, chính là hạnh Bồ-tát, chính là 
tinh thần Bi — Trí —- Dũng cao tột của Phật giáo. Điều này quả thật táo 
bạo, thăng thắn, đứt khoát. Cảm nhận của người viết bài này, ấn tàng 
ở đó tầm nhìn trí tuệ và ở đó là tâm đại bi lân mẫn của một thiền sư 
đã thông suốt lý tánh. Đây mới là con người đầy đủ cả bản lĩnh lẫn trí 
tuệ để dẫn thân vào công cuộc chấn hưng Phật giáo trong hoàn cảnh 
đạo Phật vẫn còn nhiều hạn chế bởi tầm nhìn và những trói buộc theo 
quan niệm thường tình trong chốn thiền môn. Chính vì niềm khao 
khát chân hưng Phật giáo nên từ lúc Nguyễn An Ninh về nước, cụ Sắc 
tìm cách bí mật gặp Nguyễn An Ninh (người cùng thế hệ với Nguyễn 
Ái Quốc và sư Thiện Chiếu) để bàn về mối tương quan và cộng hưởng 


22 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


giữa Phật giáo với dân tộc, đây là vân đê mà cụ rât quan tâm.U 


Sau khi trở thành tín đồ Phật giáo, cụ thường xuyên nghiên cứu 
Phật học, chọn chùa Linh Sơn, Sắc tứ Từ Ân để nghiên cứu chuyên 
sâu vào Tam tạng kinh điển. Được biết, trong phong trào chấn hưng 
Phật giáo, cụ đã đưa ra nhiều ý tưởng táo bạo nhưng rất thiết thực về 
vấn đề nhập thế của đạo Phật mà nội dung câu đối khắc trước công 
chùa Linh Sơn như chúng tôi đã trình bày và lý giải là một minh 
chứng. Theo cụ, phong trào chấn hưng Phật giáo rất có lợi cho công 
cuộc vận động đồng bào bảo vệ Tổ quốc chống ngoại bang. Quả thật, 
tư tưởng này đã được thê hiện qua những hành động và việc làm của 
cụ trong suốt thời gian dài cụ đi khắp nơi kêu gọi tinh thần yêu nước 
của mọi người. Theo cụ, dùng đạo Phật để vận động cứu nước là đắc 
sách nhất, hô hào đồng bào tham gia chống giặc cứu nước một cách 
công khai trong các buôi thuyết giảng về thuyết từ bi cứu khổ cứu độ 
chúng sanh của đức Phật; dùng chùa chiền làm nơi tụ họp đi lại của 
các nhà yêu nước. Tĩnh thần tích cực nhập thế của cụ đã được thể hiện 
rất rõ và rất phù hợp với tinh thần câu liễn đối ở chùa Linh Sơn, nơi 
mà cụ thường lui tới để nghiên cứu Phật học. 


Trong hoàn cảnh Phật giáo đương thời lâm cảnh suy vong, như 
cụ từng tâm sự: “7hây chùa không hiểu đạo Phật, khinh thường giới 
luật, có kẻ mượn Phật làm danh, cũng ngày đêm hai buổi công phu, 
sóc vọng, cũng sám hồi như ai, nhưng lại thủ dị cầu kỳ, học thêm bùa 
ngải, luyện roi thân, làm bạn với thiên linh cái, đồng nhỉ, khi ông lên 
bà xuống, ngáp vấn, ngáp dài, thư phù niệm chú, gọi là cứu nhân độ 
thể, nhưng thật ra lợi dụng lòng mê muội của thiện nam tín nữ, mở 
rộng túi tham, quơ vét cho sạch sành sanh.) Đứng trước tình hình 
đáng tiếc như vậy, cụ Sắc vẫn không hề chủ trương thành lập tông 
phái mới như các người đi trước, mà chỉ dựa vào chánh tông Phật 
giáo, chỉ nương vào chính nền tảng và cốt tủy của giáo lý Phật Đà 
để chân hưng Phật giáo. Điều này cũng có thể xem cụ là một hành 
giả thắm nhuần đạo lý vô ngã của nhà Phật. Chính nhờ tinh thần nỗ 
lực dẫn thân không mệt mỏi của cụ mà chỉ trong một thời gian ngắn, 
các hoạt động của phong trào chân hưng Phật giáo trở nên phát triển, 
ảnh hưởng rộng khắp. Hình ảnh các nhà sư xuất hiện ngày càng đông 
trong các cuộc đấu tranh chính trị, trong các buổi diễn thuyết. Trong 
cuộc vận động đòi ân xá cụ Phan Bội Châu và đám tang cụ Phan Chu 


1. Theo 7ự điển Văn học - NXB KHXH-1983. 
2. Theo tư liệu của cư sĩ Khánh Vân - Đwy Tân - số 18. 


PHÓ BẢNG NGUYÊN SINH SẮC TRONG PHONG TRÀO * 23 


Trinh có rất nhiều nhà sư tham dự ở khắp nước. Đặc biệt là lý lẽ sắc 
bén và bản lĩnh trí tuệ của các nhà sư ngày càng được nâng cao, thể 
hiện rõ sự hòa quyện giữa tâm hạnh từ bi phổ độ chúng sanh và tỉnh 
thần yêu nước thương dân mang truyền thống đạo đức ngàn đời của 
dân tộc. Điển hình sự việc sư Thiện Chiếu, khi bị chất vấn: “4¡ xưi 
thây chùa đi biểu tình?”, thì sư Thiện Chiếu trả lời ngay trên mặt 
báo: “Thuyết từ bỉ cứu khổ của Phật Tổ xui Phật tử chúng tôi tham 
gia những cuộc vận động yêu nước thương dân chớ không ai xui cả”. 
Hoạt động này chăng những ảnh hưởng đến quần chúng Phật tử mà 
còn ảnh hưởng đến nhà chùa và từng lớp Tăng, Ni trẻ.®) 


Tiếp tục truyền bá tỉnh thần yêu nước nhằm hỗ trợ qua lại cho 
phong trào chấn hưng Phật giáo, vào đầu năm 1927, cụ phương tiện 
giả danh làm vị cao tăng chùa Từ Đàm (Huế) đã vượt chặng đường 
dài trên cả ngàn cây số để đến chùa Tiên Linh (Mỏ Cày, Bến Tre) kết 
hợp cùng với ông Trần Hữu Chương, đảng viên Tân Việt được cử về 
xã Minh Đức gầy dựng cơ sở, mở lớp học cho thanh niên và cả những 
người trong tổ chức hội kín Nguyễn An Ninh. Trước khi rời chùa Tiên 
Linh, cụ viết đôi liễn tặng Hòa thượng Khánh Hòa: 


“Như thị Như Lai, xuất thế khai thông, hướng dẫn mê đồ qui Phật pháp. 
Trí vi Trí giả, hiện thân thuyết pháp, hô hào tri thức thượng thiên lai" 
Tạm dịch: 


“Địch thực Như lai, xuất thế khai thông, hướng kẻ mê quay về 
pháp Phát. 
Thật là bậc Trí, hiện thân thuyết pháp, hồ hào hàng trí đến cõi Thiên”. 


Nội dung hai câu đối này một lần nữa thể hiện rõ tỉnh thần cỗ súy 
khích lệ công cuộc chắn hưng Phật giáo đương thời phát triển, đồng 
thời nó cũng phản ảnh tâm tư nguyện vọng của chính cụ Sắc là cần 
phải gấp gáp hướng dẫn quần chúng Phật tử quay về Chánh pháp, phải 
kêu gọi đội ngũ trí thức kịp thời dẫn thân phục vụ nhân sinh để đất 
nước mau chóng thanh bình thịnh trị (Hô Hào Trí Thức Thượng Thiên 
Lai chính là nghĩa này vậy). Theo cụ Sắc, có thực hiện được ý tưởng 
này thì mới “Đích thực là Như Lai”, mới “Đích thực là bậc Trí”. 


Hành trình cũng như công trạng trong quá trình tham gia phong 
trào chân hưng Phật giáo của cụ Sắc chỉ đơn cử như vậy thiệt nghĩ 
cũng là quá đủ trong một tham luận vôn có giới hạn. Đên đây thiệt 


3. Theo GS. Trần Văn Giàu. 


24 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


nghĩ cũng cần có đôi dòng về tâm trạng, hay nói khác hơn là nói về 
tinh thần giác ngộ đời sống vô thường tất thuần túy của một người 
Phật tử thuần thành luôn ngự trị trong tâm hồn vốn nhiều trắc ân và 
sâu kín của cụ Sắc. Thật vậy, có lẽ tư tưởng Phật giáo đã ảnh hưởng 
sâu sắc trong con người của cụ, cộng với bối cảnh đau thương của đất 
nước, nên khi cụ viết thư về quê cho người cháu và những người thân 
thuộc của mình, cụ bày tỏ: 

Thúc phụ Phó bảng Nguyễn thị, Nguyễn Sinh Lý thư 

Nhân sanh nhược đại mộng, 

Thể sự như phù vân 

Uy thể bất túc thị 

Xảo hiểm đồ tự hại 

Giới chỉ! Giới chỉ! 

Tạm dịch: 

Thu chú Nguyễn Sinh Sắc gửi cháu Nguyễn Sinh Lý, 

Đời người như giắc mộng lớn, 

Thể sự như đám mây bay, 

Quyên lực không đủ để dựa, 

Gian xảo là tự hại mình, 

Răn thay! Răn thay!” 

Từ những ngày đầu trong chốn quan trường, cụ Sắc đã thấm nhuần 
tư tưởng triết lý của đạo Phật nhìn cuộc đời là vô thường, là huyễn 
ảo... Cụ luôn ứng dụng tỉnh thần nhập thế của đạo Phật để phát huy 
tinh thần yêu nước. Trong tình cảm sâu sắc của mình đối với đạo Phật 
đã được bộc lộ rất rõ khi cụ viết thư về Nghệ Tĩnh đề khuyên bà con 
và họ hàng theo đạo Phật. Thư này lọt vào mật thám Vĩnh và chúng 
đã báo cho Khâm sứ Trung Kỳ: “Vinh, ngày 8-9-1927. Nguyễn Sinh 
Huy báo tin cho bà con họ hàng biết là ông ta đang ở tại số 225 nhà 
Tiến Phúc Đông phố Thiết Bình (ESP.AGNE) khuyên bà con nên theo 
đạo Phát". Đặc biệt là khi nhà cách mạng Phan Trọng Bình (con của 
cụ Tú Cúc Phan Đình Viện hoạt động yêu nước tại chùa Hội Khánh 
với cụ Sắc) từ Quảng Châu về gặp cụ để hỏi tình hình đất nước và 
phương cách đề bảo vệ đất nước, cụ dạy: “Các chu muốn giải phóng, 


các cháu phải theo đạo Phát”.® 


4. Theo Hà Huy Giáp. 


PHÓ BẢNG NGUYÊN SINH SẮC TRONG PHONG TRÀO ° 25 


Cái nhìn về vô thường của cụ là cái nhìn tích cực; thấy vô thường 
thấy giả huyền, thấy các pháp là duyên hợp không. thực. Từ cái nhìn 
này, trong suốt cuộc đời của mình, cụ không dính mắc, không chấp. trụ 
hay bảo thủ cái gì riêng tư cho mình. Trong thời gian ở Sài Gòn, hằng 
ngày cụ xem mạch, kê toa kiếm sống. Cụ rất đơn giản, chỉ có hai bộ 
đồ trong mình, mang guốc giông, quần xà lỏn, áo vải xanh Nam Định, 
ăn cơm ở vỉa hè chợ Bến Thành chung với bà con lao động lam lũ. Tối 
về chùa Linh Sơn, chùa Sắc tứ Từ Ân đề tham cứu kinh điền. Từ cái 
nhìn vô thường theo chiều hướng tích cực, cụ Sắc mới có thê hy sinh 
tình cảm thiêng liêng cha con cho dân, cho nước. Trong cuộc chia tay 
của hai cha con tại Bến Nhà Rồng năm 1911, khi Nguyễn Tắt Thành 
nhìn cha mình sức khỏe bị suy sụp quá nhiều, cha đã hy sinh nuôi 
dưỡng dạy dỗ chưa kịp báo đáp thâm ân quả thật là bất hiếu, ra đi con 
chưa yên lòng (lời tâm sự của Nguyễn Tất Thành khi nhìn cha). Cụ 
bảo: “Nước mất thì lo cứu nước, con chỉ có mỗi một việc đó phải làm, 
cứu nước tức là hiếu với cha rồi. Con hãy mạnh dạn lên đường...”. 
Lời nói sắc bén nhưng chứa đầy tình cảm của cụ, đó là nguồn động 
viên duy nhất để Nguyễn Tất Thành yên tâm tìm đường cứu nước. 


“Cứu nước tức là hiếu với cha rồi”. Nếu không cảm nhận được sâu 
sắc triết lý vô ngã, vị tha của đạo Phật, thì khó có thể ai nói được câu này. 
Đức Phật có cái nhìn tuệ giác như vậy, khi Ngài quyết định bỏ ngai vàng 
và vua cha đề tìm chân lý cứu nhân sinh tức là báo đáp nghĩa - tình. 


Khoảng cuối năm 1923, do mật thám Pháp theo dõi, cụ từ Thủ 
Đức đi đến nhà của Gaston và từ đây cụ đến chùa Hội Khánh để gặp 
người đồng chí của mình là Phan Đình Viện tức Tú Cúc (quê Hà 
Tĩnh, tham gia Đông Kinh Nghĩa Thục bị Pháp truy lùng trốn vào 
Nam và ở chùa Hội Khánh từ năm 1922). Cụ Sắc hội ngộ với cụ Tú 
Cúc và Hòa thượng Từ Văn, vị trụ trì thứ 6 chùa Hội Khánh, một nhà 
sư uyên thâm Phật học và có tinh thần yêu nước. Họ đã gặp nhau và 
cùng chung lý tưởng bảo vệ quê hương Tổ quốc. Cuộc hội ngộ này 
đã quy tụ được những nhà yêu nước tại địa phương như: Ông Khôi, 
ông Nhẫn, thầy Ký Cội; Giáo thọ Quới, thầy Từ Tâm... Từ đây, Hội 
Danh Dự Yêu Nước được thành lập tại chùa Hội Khánh. Cụ Sắc âm 
thầm xây dựng phong trào yêu nước nơi đây như cụ đã từng làm ở 
Chợ Gạo, Vĩnh Kim, Sớm Dầu (Tiền Giang), chùa Hòa Khánh, chùa 
Giồng Thành và nhiều nơi khác ở Campuchia. Đặc biệt là chùa Hội 
Khánh, do ảnh hưởng uy tín của Hòa thượng Từ Văn nên các vị đã 
tổ chức được Hội Danh Dự Yêu Nước. Hòa thượng Từ Văn là bậc 
danh tăng của Nam Kỳ. Năm 16 tuổi Hòa thượng nhập chúng tu học 


26 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


tại chùa Huệ Nghiêm (Thủ Đức) cầu pháp Đại lão Hòa thượng Huệ 
Lưu. Năm 1898, Tổ Huệ Lưu viên tịch, Hòa thượng Từ Văn tiếp tục đi 
học đạo tại chùa Sùng Đức hạt Chợ Lớn - Gia Định. Năm 1909, Hòa 
thượng Từ Văn được cung thỉnh làm chứng minh trùng tu tháp Tổ 
Nguyên Thiều chùa Kim Cang (Đồng Nai), làm pháp sư, chánh chủ 
kỳ tại các trường hạ chùa Tam Bảo (Rạch Giá), chùa Giác Lâm (G1a 
Định). Năm 1920, Hòa thượng được Toàn quyền Đông Dương Pháp 
mời sang Marseille (Pháp) và cũng trong năm này Hòa thượng được 
phong làm Tăng thống Nam Kỳ (Hòa thượng cả). Trong phong trào 
chấn hưng Phật giáo, Hòa thượng Từ Văn được Hòa thượng Từ Phong 
và quí Hòa thượng miền Tây liên hệ, trao đổi để phát triển sâu rộng 
phong trào chân hưng tại vùng miền Đông. Hòa thượng tổ chức mở 
các lớp dạy giáo lý, chấn hưng các cơ sở chùa trong tỉnh. Đặc biệt lợi 
dụng uy tín của mình đối với nhà cầm quyền Pháp, Hòa thượng thành 
lập Hội Danh Dự Yêu Nước cùng với cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, 
Tú Cúc Phan Đình Viện. Hội chủ yếu là truyền bá tư tưởng yêu nước, 
chắn hưng Phật giáo thông qua các buổi thuyết giảng giáo lý, mở lớp 
dạy chữ Nho, dạy bốc thuốc... Hình ảnh cụ đồ xứ Nghệ đã đề lại ấn 
tượng tốt đẹp và tình cảm sâu sắc cho giới Phật giáo cũng như đồng 
bào đất Thủ trong thời gian cụ hoạt động tại chùa Hội Khánh. 


Thời gian hoạt động của Hội Yêu Nước không bao lâu bị thực dân 
Pháp phát hiện. Cụ Sắc phải rời chùa Hội Khánh về khu vực miền Tây 
tiếp tục hoạt động và an nghỉ vào ngày 26-11-1929 (nhằm ngày 26.10 
năm Kỷ Ty), thọ 67 tuổi tại chùa Hòa Long ở Cao Lãnh, ngôi chùa mả 
cụ Sắc muốn gửi thân xác của mình khi qua đời. 


Cụ Sắc trong suốt thời gian hoạt động truyền bá tư tưởng yêu 
nước, theo quan điểm của cụ là dựa vào đạo Phật trong các buôi 
thuyết giảng đạo pháp. Muốn làm được điều này cụ phải nghiên cứu 
Phật học, thâm nhập kinh điền và cả việc tu tập mới có đủ nội lực cho 
việc dùng đạo Phật để truyền bá yêu nước. Cụ thể là cụ thường đến 
các ngôi chùa để nghiên cứu Tam tạng kinh điển, đàm đạo với hầu hết 
các bậc danh tăng đương thời, đặc biệt là những danh tăng có tư tưởng 
nhập thế. Tất cả những cuộc đàm đạo, trao đôi học Phật của cụ đều 
được các bậc cao tăng nhận xét đánh giá trình độ học Phật uyên thâm 
của cụ. Cụ là một tín đồ Phật giáo không phải dựa vào bằng phái quy 
y của Hòa thượng Hồng Đại - Bửu Phước cấp. Bằng phái quy y chỉ 
là minh chứng cho một thủ tục của bất cứ ngôi chùa nào khi nhận tín 
đồ. Nhưng ở đây, chúng ta thấy rõ tinh thần và tư tưởng của cụ hoàn 
toàn mang âm hưởng của đạo Phật, ngay cả phong cách sống của cụ 


PHÓ BẢNG NGUYÊN SINH SẮC TRONG PHONG TRÀO * 27 


cũng chịu ảnh hưởng đạo Phật. Tình cảm đó đã theo cụ cho đến cuối 
cuộc đời khi biết mình không còn sông bao lâu nữa. Cụ khuyên những 
người thân hãy gấp rút chèo xuồng đưa cụ về chùa Hòa Long. Cụ nói: 
“Tôi biết mình không còn sống bao lâu nữa, nếu có chết trong chùa 
là một điều tốt cho tôi”. Tư tưởng và cuộc đời của cụ Nguyễn Sinh 
Sắc đã cho chúng ta thấy rõ cụ là con người của tỉnh thần yêu nước, 
thương dân, biết xả thân cho đại nghĩa, lấy quốc gia làm trọng. Một 
nhà học Phật uyên thâm, một tín đồ đạo Phật, một nhà tư tưởng nhập 
thế tích cực của Phật giáo. 


Nhìn lại những trang vàng của lịch sử dân tộc để thấy rằng Phật 
giáo luôn đồng hành, chung vai gánh trách nhiệm cùng dân tộc trong 
thời bình cũng như thời chiến tranh ly loạn. Đồng thời, qua đây chúng 
tôi muốn củng cỗ và tăng thêm sức thuyết phục cho ý tưởng muốn giải 
phóng dân tộc thì cần phải chắn hưng Phật giáo như tư tưởng và hành 
trạng mà cụ Nguyễn Sinh Sắc đã thê hiện. 


Trong thời đất nước bị ngoại bang xâm chiếm, dân tộc bị đô hộ, 
nếu muốn giải phóng dân tộc thì cần phải chắn hưng Phật giáo. Cũng 
vậy, trong thời kỳ thanh bình, nếu muốn bảo vệ, xây dựng và phát 
triển đất nước, thiết nghĩ chúng ta cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa 
trong việc chấn hưng Phật giáo. Chân hưng Phật giáo trong bất kỳ thời 
nào, định hướng đầu tiên cũng đều phải bắt đầu từ lòng tự trọng dân 
tộc của bản thân mỗi người con Phật. Một khi nghĩ đến đạo pháp và 
dân tộc chúng ta đều phải tha thiết đóng góp và vực dậy lòng tự trọng 
đang ngủ quên đâu đó nơi mỗi con người, có vậy chúng ta mới khơi 
dậy tinh thần tích cực trong đời sống tu học và khơi dậy tinh thần yêu 
nước thương dân bằng những hành động cụ thê và thiết thực. Hoàn 
thiện nhân cách và tăng nguồn Phật chất trong mỗi người con Phật đó 
chính là yếu tố trong công cuộc chấn hưng Phật giáo, nhờ yếu tố quyết 
định này mà Phật giáo sẽ hưng thịnh, cũng chính nhờ yếu tố quyết 
định này mà trật tự xã hội sẽ ôn định, tỉnh thần yêu nước của người 
dân nói chung và quần chúng Phật tử nói riêng sẽ được dâng cao. Tắt 
nhiên, đất nước sẽ ngày càng hưng thịnh theo tỷ lệ thuận với phong 
trào chấn hưng Phật giáo. Chúng tôi chủ quan cho rằng, dù trong thời 
đại nào, chắn hưng Phật giáo cũng luôn là một trong những giải pháp 
cấp bách đề xây dựng đất nước thịnh trị, nhất là đối với Phật giáo Việt 
Nam có một truyền thống và quá trình đồng hành cùng dân tộc trong 
suốt chiều dài lịch sử. 


*xkw“% 


28 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


- Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc do Sở Văn hóa và Thông tin Đồng 
Tháp câp phép ngày 21-3-1990. 


- Tư liệu Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc ở Đồng Tháp. 


TÁC ĐỘNG TỪ PHONG TRÀ0 CHẤN HƯNG 
PHẬT GIÁO MIỄN TRUNG ĐỐI VỚI CUỘC 
VẬN ĐỘNG PHẬT GIÁO MIỄN NAM NĂM 1963 


1S. Nguyễn Tất Thăng 

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế 

Dương Thanh Mừng 

Học viên Cao học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế 


ĐẶT VẤN ĐÈ 


Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963 đã đi vào tâm 
thức của mỗi người dân Việt như một dấu ấn khó phai mờ. Bằng sức 
mạnh và tỉnh thần đại hùng - đại lực - đại từ bi của đạo Phật, phong 
trào đã góp phần đưa chế độ độc tài Ngô Đình Diệm đi đến sự SỤụp đô, 
tạo đà và lực cho cách mạng Việt Nam tiễn lên đánh cho Mỹ cút, đánh 
cho ngụy nhào. Có được những thành quả nói trên là bởi sự gắn kết của 
nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Trong đó, phong 
trào chấn hưng Phật giáo miền Trung diễn ra vào những thập kỷ trước đó 
được xem là một trong những nhân tố quan trọng góp phần đưa đến sự 
thành công của phong trào Phật giáo miên Nam năm 1963. 


Trong khuôn khổ của Hội thảo kỷ niệm 50 năm phong trào Phật 
giáo miền Nam Việt Nam (1963 - 2013), chúng tôi xin được đi sâu 
phân tích và trình bày những nét cơ bản về những tác động từ phong 
trào chấn hưng Phật giáo miền Trung đối với cuộc vận động Phật giáo 
miền Nam năm 1963. Qua đó, góp thêm những cứ liệu nhằm góp phần 
khỏa lấp những khoảng trống khi nghiên cứu về biến có Phật giáo tại 
miền Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 


1. Sự hình thành phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Trung 


Vào những năm đầu thế kỷ XX, Phật giáo Việt Nam sau thời kỳ 
đông hành cùng dân tộc đã bộc lộ những dâu hiệu của sự khủng hoảng 


30 ° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


và suy yếu. Do vậy, những người có nhiệt huyết với sự tồn vong của 
Phật giáo đã đứng ra kêu gọi chấn hưng, cải tạo sơn môn, đào tạo tăng tài, 
hoằng đương Phật pháp. Có thê nói, phong trào chân hưng Phật giáo Việt 
Nam nói chung và phong trào chân hưng Phật giáo miền Trung nói riêng 
là một trong những hiện tượng nổi bật trong lịch sử tư tưởng dân tộc lúc 
bấy giờ. Sự xuất hiện của phong trào không phải là một hiện tượng ngẫu 
nhiên mà là một tất yếu lịch sử, bởi nó có những căn nguyên rất rõ nét. 
Có thê lược kê khái quát một số nguyên nhân chính sau: 


Thứ nhất, xét trên bình diện quốc tế, sự phát triển của khoa học kỹ 
thuật, sự giao lưu văn hóa Đông - Tây những năm đầu thế kỷ XX đã 
làm cho các học giả phương Tây có thêm những điều kiện tiếp xúc sâu 
hơn với những giá trị cao siêu của Phật giáo. “S đối thoại giữa các 
bộ môn khoa học với tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng đã mở 
rộng ở tâm mức thể giới. Nằm chung trong cuộc đối thoại học thuật 
và tư tưởng Đông - Tây, sự cọ xát giữa tôn giáo và triết thuyết lớn 
phương Đông (chủ yếu là Phật giáo) với các tôn giáo và triết thuyết 
phương Tây (Công giáo, tư tưởng triết học ánh sáng...) đã khiến Phật 
giáo có điều kiện để hình thành một nên Phật học mới có thể đáp ứng 
được trước những tiến bộ xã hội”0). Từ đó, các học giả phương Tây 
đã đánh giá cao về Phật giáo và đứng ra kêu gọi bảo vệ và phục hưng 
những giá trị của Phật giáo. Bên cạnh đó, ở nhiều nước khác trong và 
ngoài khu vực, thực trạng Phật giáo suy vi cũng diễn ra tương tự như 
ở nước ta. Cuộc vận động chấn hưng Phật giáo diễn ra tại Ấn Độ, Tích 
Lan, Nhật Bản và nhất là tại Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XX đã 
tác động mạnh mẽ đến sự thức tỉnh của Phật giáo Việt Nam. 


Thứ hai, ở trong nước, sự khủng hoảng và suy yếu của Phật giáo 
Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX, thực sự là một mối đau nhức 
nhi của các bậc Tăng hạnh. Làm thế nào đề kết hợp các chư sơn, tự 
tăng lại với nhau; làm thế nào để xiên đương những giá trị Phật giáo 
đã và đang dần bị mai một là câu hỏi lớn lúc bấy giờ. Thứ nữa, quá 
trình xâm lược của thực dân Pháp cùng với sự du nhập của đạo Thiên 
Chúa và sự hình thành các các giáo phái mới cũng tạo nên những sức 
ép lớn đối với sự tồn vong của Phật giáo trong lòng dân tộc. Phong 
trào cách mạng theo ý thức hệ phong kiến và phong trào cách mạng 
theo ý thức hệ tư sản bùng nổ rồi lần lượt bị thất bại nhưng nó đã có 
những tác động mạnh mẽ đến Phật giáo Việt Nam lúc này. Các luồng tư 


1. Lê Tâm Đắc (2012), Phong trào chắn hưng Phật giáo ở miễn Bắc Việt Nam 
(1924 - 1954), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.L2. 


TÁC ĐỘNG TỪ PHONG TRÀO CHÁN HƯNG PHẬT GIÁO * 31 


tưởng mới từ bên ngoài đội vào đã mang đến một làn gió mới trong nhận 
thức của giới sĩ phu cũng như các bậc tôn túc Phật giáo. Đây chính là thời 
điêm quan trọng cho sự khởi phát của phong trào chân hưng Phật giáo. 


Thứ ba, về phía Phật giáo ở miền Trung lúc này cũng mang trong 
mình những nguyên nhân nội tại của nó. Theo Nguyệt san Viên Âm - cơ 
quan hoằng dương Phật pháp của Hội An Nam Phật học trong phong trào 
chắn hưng Phật giáo miền Trung đã nêu lên những lý do sau: 


Một là, sự sụp đồ của niềm tin quốc dân nơi những giá trị cô truyền 
do ý thức hệ Nho giáo đại diện đã tạo nên một hoang mang lớn. Văn 
hóa cũ đã suy sụp mà văn hóa mới chưa được hình thành dù đã gần 
50 năm tiếp xúc với Tây phương. Đạo Phật lại rất thích hợp với tỉnh 
thần và ước vọng của người Việt, lại có tính cách dung hợp cởi THỞ, 
có thể đóng vai trò dung hòa cũ mới (bảo tồn những giá trị cũ và tiếp 
thu những giá trị mới). Vì vậy xướng minh đạo Phật tức là xây dựng 
nền tảng cho một nền văn hóa dân tộc vừa tiền bộ vừa không mắt góc. 


Hai là, nền tảng văn hóa ấy được xây dựng sẽ khăng định bản sắc 
riêng của dân tộc Việt Nam, đủ tiêu chuẩn và khả năng hấp thụ văn 
hóa Tây phương mà không bị đồng hóa, phân biệt được những gì thích 
hợp và có lợi cho dân tộc, và những gì trái chống với sự tồn tại và phát 
triển của quốc gia, nói một cách khác có thể phân biệt được chính tà 
trong quá trình tiếp nhận và hình thành văn hóa mới. 


Ba là, tỉnh thần Phật giáo rất thích hợp với tỉnh thần khoa học và 
tinh thần tự lực tự cường. Khoa học tiếp thu được của Tây phương 
nếu đi đôi với đạo học Phật giáo thì mới tránh được sự tác hại trong 
khi sử dụng. 


Bồn là, hình thức tôn giáo lễ nghi của Phật giáo lâu nay lưu hành 
chỉ là một phần phương tiện nhỏ bé của Phật giáo, và phần này không 
thích hợp với những con người chuộng lý trí và khoa học. Vậy nên sự 
phát huy giáo nghĩa cao sâu của Phật giáo đê trình bày một nên Phật 
giáo tân tiến, sông động đáp ứng được nhu cầu của những thế hệ mới 
là điều cần thiết. 


Chính từ những nguyên nhân trên đây đã dẫn đến sự khởi phát 
của phong trào chân hưng Phật giáo tại miên Trung trong những năm 
đâu thê kỷ XX. Phong trào băt đâu với việc thành lập Hội An Nam 


2. Dẫn theo Nguyễn Lang (1994), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb Văn 
học, Hà Nội, tr.27 - 28. 


32 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Phật học (1932) và xuất bản Nguyệt san V7ên Âm (1933) làm cơ quan 
hoằng pháp. Nguyệt san Viên im số 2 năm 1934 có đoạn viết: “J 
những lẽ đó mà trong vài ba năm trở lại, trên mặt bảo chương, nào là 
xương mình Phật học, nào là chấn chỉnh tăng già, ngoài Bắc, trong 
Nam đứng lên một lượt hô hào xem có chiễu hăng hái. Ở Trung Kỹ 
xứ ta, so với Nam - Bắc hai kỳ, mọi điều còn thua kém mà cũng đông 
thời lập thành Phật học Hội ở Kinh đô, dùng Quốc âm mà giảng diễn 
giáo lí của đạo Phật, ngày nay lại xuất bản Nguyệt san Viên Âm đặng 
hoằng tuyên Phật pháp”®. Trong bỗi cảnh Phật giáo Việt Nam đang 
có những dấu hiệu tụt dốc, phong trào chấn hưng Phật giáo tại miền 
Trung đã góp phần tạo dựng hướng đi mới. Đồng thời, bằng những 
nô lực của mình, phong trào đã tạo nên những phương tiện và tiền đề 
cần thiết cho sự phát triển của Phật giáo trong những giai đoạn tiếp 
theo mà nhất là sự đứng vững của Phật giáo trước pháp nạn năm 1963. 


2. Tác động từ phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung 
đôi với cuộc vận động Phật giáo năm 1963 


Không phải ngẫu nhiên mà Huế hay miền Trung lại chính là nơi 
mở đầu cho phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963. Cũng không 
phải là ngẫu nhiên khi Huế hay miễn Trung lại đóng vai trò là một 
trong những trung tâm chính của phong trào Phật giáo năm 1963. 
Những thành quả này có được là nhờ sự hậu thuẫn của phong trào chấn 
hưng Phật giáo miền Trung và Việt Nam được hình thành và phát triển 
trong những thập niên trước đó. Có thể nói, phong trào chân hưng Phật 
giáo miễn Trung đã có những tác động không nhỏ đối với sự hình thành 
và phát triển của cuộc vận động Phật giáo miên Nam năm 1963. 


Thứ nhất, phong trào đã góp phần đưa Phật giáo Việt Nam đi đến 
con đường thống nhất. Qua đó tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp về 
vật chất lẫn tỉnh thần giúp cuộc vận động Phật giáo miền Nam năm 
1963 thu được nhiều thắng lợi quan trọng. 

Thứ hai, phong trào đã góp phần vào việc hình thành, xây dựng và 
thống nhất các đoàn thể các cấp, từ đó tạo đà và lực cho phong trào 
Phật giáo miền Nam tiến lên lật đồ chế độ Ngô Đình Diệm cùng chính 
sách kì thị và đàn áp Phật giáo của gia đình họ Ngô. 

Thứ ba, qua phong trào, hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo làm 
nòng cốt cho cuộc vận động Phật giáo miền Nam. 


3. Mục “Thế gian thuyết”, Nguyệt san Viên Ẩm, số 2, 1934, tr.35. 


TÁC ĐỘNG TỪ PHONG TRÀO CHÂN HƯNG PHẬT GIÁO * 33 


2.1. Tí hồng nhất Phật giáo Việt Nam - tạo nguồn sức mạnh cho 
phong trào Phát giáo miễn Nam năm 1963 


Ý tưởng thống nhất Phật giáo Việt Nam được đặt ra từ những năm 
đầu của thế kỷ XX. Tuy nhiên, do những nguyên nhân chủ quan và 
khách quan khác nhau nên ý tưởng này vẫn chưa nhận được sự đồng 
thuận của các bậc Tăng, Ni trên toàn quốc. Phong trào chấn hưng Phật 
giáo khởi phát khắp 3 miền Nam - Trung - Bắc tiếp theo sau ý tưởng 
thống nhất Phật giáo đã tạo nên những tiền đề quan trọng cho quá 
trình tiến tới thống nhất Phật giáo trong toàn quốc. 


Tại miền Trung, trong giai đoạn chấn hưng Phật giáo đã hình 
thành nên 3 tổ chức giáo hội: Thứ nhất là Hội An Nam Phật học ở 
Huế (1932) gắn liền với vai trò của Thiền sư Giác Tiên và Cư sĩ Lê 
Đình Thám. Thứ hai là Hội Phật học Bình Định (1934) trụ sở đặt tại 
chùa Thập Tháp và sự ra đời của hội gắn liền với vai trò của các vị 
Hòa thượng như Phước Huệ, Phổ Huệ, Trí Độ, Pháp sư Bích Liên 
Tôn. Thứ ba là Hội Phật học Đà Thành tại Đà Nẵng (1937). Sự hình 
thành những tổ chức Giáo hội Phật giáo ở những thời điểm khác nhau 
đã góp phần quan trọng trong việc thúc đây phong trào tiễn lên một 
bước mới. Sự xuất hiện của các Hội Phật giáo này không phải là sự 
chia rẽ hay thiếu đoàn kết của phong trào mà đó chính là một dạng 
biến thê của Hội An Nam Phật học ở những giai đoạn nhất định nhằm 
thúc đây phong trào chấn hưng đi vào chiều sâu và thu được nhiều 
kết quả. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp 
cho phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Trung đạt được nhiều kết 
quả so với phong trào ở 2 miền Bắc và Nam. Có thê nói, Hội Phật học 
Bình Định hay Hội Phật học Đà Thành được hình thành đều bắt nguồn 
từ mô hình của Hội An Nam Phật học và mục đích cuối cùng của các 
Hội là đều nhằm hoằng dương Phật pháp, đoàn kết Tăng Ni ba miễn, 
tiễn tới thành lập một Giáo hội Phật giáo thống nhất trong toàn quốc. 
Điều đáng nói là, trong quá trình tiến tới thống nhất Phật giáo, Hội 
An Nam Phật học là Hội có sức ảnh hưởng lớn nhất. Do vậy, chúng 
tôi xin được tập trung đi sâu phân tích một số đặc điểm của Hội này. 


Về thành phần tham gia, có 3 thành phần chính: Thứ nhất là những 
người tân học, có bằng cấp cao về Tây học và Hán học. Họ là những vị 
quan lại giữ chức cao trong triều đình, nhưng đã về trí sĩ như Nguyễn 
Đình Hòe, Nguyễn Khoa Tân, Phạm Quỳnh hay trong hoàng tộc như 
Ưng Bình, Viễn Đệ, các trí thức như Lê Thanh Cảnh, Lê Đình Thám, 
Trương Xướng, Nguyễn Khoa Toàn và một số phụ nữ như Cao Xuân 


34 ° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Xang, Công Tôn Nữ Thị Bân, Hồ Thị Thể Anh... Đây là những người 
học kinh, giảng pháp theo phương pháp mới, chủ trương chân hưng 
Phật giáo cho phù hợp với thời đại. Thứ hai là những nhà nho danh 
tiếng, trong đó có người đỗ đại khoa như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc 
Kháng, và một số nhà văn như Phan Khôi, nữ sĩ Đạm Phương. Đây 
còn là những nhà hoạt động chính trị xã hội. Họ hiểu Phật giáo là một 
thành phần cốt lõi của văn hóa dân tộc và chủ trương chấn hưng Phật 
giáo để củng cố tinh thần dân tộc. Thứ ba và cũng là thành phần quan 
trọng nhất trong công cuộc chấn hưng Phật giáo ở miền Trung là giới 
Tăng sĩ. Dưới sự vận động của Thiền sư Giác Tiên, các Tăng sĩ có tâm 
huyết với sự tồn vong của Phật giáo như Thiền sư Phước Hậu, Tịnh 
Hạnh, Mật Khé, Mật Nguyện, Mật Thẻ, Trí Thủ, Đôn Hậu,... đã tích 
cực chung tay xây dựng và phát triển Hội An Nam Phật học. 


Mục đích và tôn chỉ thành lập của Hội nhằm: “7Jiệt hành và 
truyền bá đạo Phật. Trong hội quản, không được luận bản về chính 
trị và công kích các tôn giáo đã có chỗ đứng trong bản xứ”®. Mặt 
khác, “làm hậu thuẫn để chấn hưng và duy trì phát triển Phật giáo, 
làm việc hữu ích và thông nhất đạo pháp. Bảo trì các vị tăng già có 
giới hạnh, có khả năng hướng dẫn Phật tử, nhất là những người có 
chí nguyện với công đức Phật sự. Hướng dẫn, giải thích giáo lí Phật 
giáo, những nếp sống đạo vị, lòng tâm thành hướng thiện. Hướng dẫn 
giúp nhau đào tạo, tu dưỡng chính bản thân một cách xứng đáng, 
thực hiện trong gia tộc và xã hội, tạo niềm tin vào đạo hạnh của Phật 
giáo. Công bồ và hoạt động cho lí tưởng từ bi, chống thù hận, chia rễ 
và gây chiến tranh”G). 


Về cơ cầu tổ chức, đứng đầu Hội là Ban Trị sự gồm có 2 người 
Chánh và Phó Hội trưởng, tiếp đến là hai người Chánh - Phó Thư ký, 
Chánh - Phó Thủ quỹ, ba người kiểm soát viên và cuối cùng là hai cố 
vấn. Toàn Ban Trị sự gồm có II người đều do các cư sĩ đảm nhiệm. 
Hội An Nam Phật học lại thỉnh các vị Thiền sư đức cao, vọng trọng để 
lập nên Ban Chứng minh Đạo sư cho Hội. Đồng thời, thỉnh các Tăng, 
Ni có nhiệt tâm chân hưng Phật giáo vào Ban giảng sư. 


Về cách thức tổ chức, trên hết là Hội An Nam Phật học, Hội quán 
đóng ở chùa Từ Đàm, Huê. Dưới Hội là Tỉnh hội, dưới nữa là câp 
huyện thì có các Chị hội, môi chi hội gôm nhiêu Khuôn hội tại các làng 

4. Mục “Thế gian thuyết”, Nguyệt san Viên Ẩm, số 2, 1934, tr.35. 


5. Trần Thiều, “Khải lược sự phát triển của Phật giáo Thừa Thiên Huế giải đoạn 
1930 - 1945”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 4, 2006, tr.26. 


TÁC ĐỘNG TỪ PHONG TRÀO CHÁN HƯNG PHẬT GIÁO * 35 


xã và cuối cùng là các Vức. Mỗi Vức đều sinh hoạt tại các Khuôn hội 
của mình. Đứng đầu mỗi Khuôn hội là Khuôn trưởng và Ban Trị sự của 
Khuôn gọi là Tịnh Độ. Hội viên của Khuôn hội có cả nam lẫn nữ và 
không kê về mặt tuổi tác. Riêng ở Huế “#ỳ năm 1933 đến năm 1935 đã có 
5 Khuôn hội là Bến Ngự, Cầu Đắt, Đập Đá, Phường Đúc, Diệu Đé. Đến 
khoảng từ năm 1941 - 1942 thì Khuôn hội. đã có mặt khắp các làng xã"®), 


Xét từ cơ cấu đến cách thức tô chức có thê nói rằng, Hội An Nam 
Phật học là “mộ dạng nguyên thủy của một Giáo hội Phật giáo có quy 
mồ toàn quốc”0, Nêu như ở Nam Kỳ và Bắc Kỳ, cơ cấu tô chức các 
Hội Phật giáo chỉ bao gồm 2 cấp là Trung ương Hội và Ban Đại lý Hội 
thì ở Trung Kỳ đã hình thành cơ cấu tổ chức gồm 6 cấp là Trung ương 
Hội, Tỉnh hội, Huyện hội, Chi hội, Khuôn hội và Vức. Với cơ cấu tổ 
chức này cho phép Hội An Nam Phật học tạo nên những mối quan hệ 
hành chính đạo chặt chẽ giữa các cấp, giữa các Tăng tín đồ Phật giáo 
với quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, nếu như ở Nam Kỳ và Bắc 
Kỳ chúng ta không thấy sự hình thành tô chức theo cơ cấu dọc, thì ở 
An Nam Phật học Hội đã có sự tô chức chặt chẽ theo cơ chế hàng dọc 
từ trung ương xuống đến địa phương và ngược lại. Tính chính đáng 
của Hội càng thêm khẳng định khi mô hình tổ chức của Hội chính 
thức được chính quyền trung ương phê chuẩn và cho phép hoạt động. 
Nguyệt san J7ền Âm số 12 năm 1935 đã viết: “Sự thể càng thêm khẳng 
định khi chúng ta biết mô hình tổ chức này lại được chính nhà vua 
phê chuẩn, cho thấy tính chính đáng và hợp pháp của An Nam Phật 
học Hội trên dải đất miễn Trung do triều đình Huế cai quản”®. Tiếng 
vang của Hội chắc chắn là một nguồn động lực mạnh mẽ để Phật giáo 
tiến thêm trên con đường chấn hưng trong phạm vi toàn quốc. 


Cùng với sự ra đời của những tổ chức cơ sở của một Giáo hội 
trong tương lai, chúng ta đã chứng kiến một loại hình Giáo hội hoàn 
toàn mới ra đời vào năm 1932 là An Nam Phật học Hội. Trước đó 
năm 1931, Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học Hội ra đời, song tổ chức 
này không thể làm hình mẫu cho một Giáo hội trong tương lai. Muộn 
hơn, vào năm 1935, ở ngoài Bắc cũng hình thành Bắc Kỳ Phật giáo 
Hội, nhưng tô chức này cũng không thể có được một mô hình tổ chức 


6. Thích Hải Ấn, Hà Xuân Liêm (2006), Lịch sử Phật giáo xứ Huế, Nxb Văn hóa 
Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, tr.388. 

7. Nguyễn Quốc Tuấn (2012), “Đặc điểm và vai trò của Phật giáo Việt Nam thể 
kỷ XX”, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội, tr. 108. 

§. Mục “Luận đàn: Chúc từ của cụ Chánh Hội trưởng Nguyễn Khoa Tân”, 
Nguyệt san W?ên Âm, Số 12, năm 1935, tr. 64. 


36 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


nào khả dĩ làm mẫu cho một Giáo hội mới. Vì vậy, “có th xem An 
Nam Phật học Hội là hình mẫu của một Giáo hội toàn quốc vào năm 
1951, khi Tăng già và cư sĩ của sáu tổ chức Phật giáo tiến hành đại 
hội thông nhất lần thứ nhất tại chùa Từ Đàm (Huềê)”0). 


Từ năm 1950, sự phát triển của phong trào chấn hưng Phật giáo 
trên cả 3 miền đất nước đã đặt ra yêu cầu bức thiết phải thống nhất 
Phật giáo trong toàn quốc. Báo chí ở Bắc - Trung - Nam đều đăng tải 
nhiều bài viết nói lên nguyện vọng thống nhất của Phật giáo đồ trong 
cả nước. Ở miền Bắc, Hòa thượng Tố Liên trong một bài viết giải 
thích về lý đo thành lập Giáo hội Tăng già Bắc Việt đã nói lên ý muốn 
thống nhất: “Tu phải tuân theo mục đích của Hội Phật giáo quốc tế là 
thống nhất lực lượng Phát giáo, theo đà tiến triển thì phải thống nhất 
lực lượng từng xứ sở rôi đi đến thống nhất Phát giáo toàn quốc để 
gia nhập cơ quan thống nhất Phật giáo quốc t0, Ở trong Nam, Cư 
sĩ Nguyễn Văn Khỏe, Hội trưởng Hội Phật học Nam Việt gửi thư tới 
Phật tử trong cả nước bày tỏ nguyện vọng thống nhất Phật giáo. Bức 
thư có đoạn viết: “*Ở Bắc cũng như ở Trung, công cuộc hoằng pháp lợi 
sinh trong vòng 4 - 5 năm dù gặp phải cảnh khó đã và đang mãnh tiến 
rất có quy cú. Nội việc Hội Phật giáo Bắc Việt thành lập được trường 
Bảo trợ giáo dục nhỉ đồng, thâu thập, nuôi dưỡng, dạy nghề cho một 
số trẻ em lúc đầu vài chục, nay đến non 200 đủ chứng mình hễ muốn 
là làm được. Đề xướng việc lập Hội Phật học chúng tôi còn có cải 
thâm ý đi đến chỗ Bắc - Trung - Nam sẽ bắt tay nhau thành một khối 
phát triển quảng đại và thống nhất trên nguyên tắc cũng như trong 
hành động”0. Tại miền Trung, Hòa thượng Thích Trí Quang trong 
một bài viết /#ãy bước tới Phật giáo toàn quốc đã nói lên ý nguyện 
thống nhất Phật giáo đồ miền Trung: “Phải bước tới Phật giáo toàn 
quốc, thống nhất Phật giáo, đấy là "guyện vọng từ lâu, nguyện vọng 
duy nhất của toàn thể Phật tử xuất gia cũng như Phật tử tại gia.. 
Nguyện vọng thống nhất có từ lâu và là nguyện vọng duy nhất, nguyện 


vọng thiết tha của Phật tử”02), 


Trước yêu cầu của đông đảo Tăng - tín đồ Phật giáo, ngày 6/5/1951, 
Hội nghị Phật giáo thông nhât toàn quôc Việt Nam đã long trọng khai 


9. Nguyễn Quốc Tuấn, Sđd, tr. l 12. 

10. Nguyễn Đại Đồng, “Nhìn lại tiến trình thông nhất Phật giáo Việt Nam trong 
thế kỷ XX”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 4, 2008, tr.17. 

11. Nguyễn Đại Đồng, TIđd, tr.18. 

12. Thích Trí Quang, “Hãy bước tới Phật giáo toàn quốc” Nguyệt san Viên Âm, 
sỐ 99, 1950, tr.3. 


TÁC ĐỘNG TỪ PHONG TRÀO CHÁN HƯNG PHẬT GIÁO * 37 


mạc tại chùa Từ Đàm (Huế), với sự tham dự của 51 vị đại biểu đại 
diện cho Phật giáo đồ trên khắp cả nước. Hội nghị đã nhất trí bản Điều 
lệ và Nội quy của Hội, bầu ra một Ban Trị sự với nhiệm kì ba năm. 
Hòa thượng Thích Tịnh Khiết được suy tôn làm Hội chủ, Thượng tọa 
Thích Trí Hải làm Phó Hội chủ. Hội lây tên là Tổng hội Phật giáo Việt 
Nam, trụ sở đặt tại Huế và lấy ngày Phật đản hàng năm làm ngày kỷ 
niệm thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam. 


Sự ra đời của Tổng hội Phật giáo Việt Nam năm 1951 là đỉnh cao 
và là sự kết thúc giai đoạn một (1920-1951) trong phong trào chấn 
hưng Phật giáo ở Việt Nam thế kỷ XX, mở ra một thời kì mới - thời 
kì mà Phật giáo Việt Nam có sự chuyển hóa về chất trong cuộc tranh 
đấu chống lại chế độ độc tài Ngô Đình Diệm và bảo vệ sự vẹn toàn 
của Đạo pháp. Mặc dù, sự thống nhất Phật giáo lần thứ nhất này còn 
có nhiều hạn ché, song nó đã thực sự tạo nên những nguồn sức mạnh 
vô cùng lớn lao cho cuộc đấu tranh của Tăng tín đồ Phật tử sau này. 
Sau gần 20 thế kỷ du nhập và đồng hành cùng dân tộc, đây là lần 
đầu tiên Phật giáo đồ trong cả nước có chung một mái ấm thực sự và 
cùng nhau thể hiện những khát vọng của mình. Điều quan trọng hơn 
là chính từ mái ấm này, đã tạo nên sức mạnh đoàn kết cho Phật giáo 
Việt Nam vượt qua pháp nạn năm 1963, tiếp tục khẳng định vị thế của 
mình trong lòng dân tộc. 


2.2. Hình thành và xây dựng các tổ chức đoàn thể các cấp - tạo đà 
và lực cho phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 


Theo trình tự của thời gian, các đoàn thể Phật giáo miền Trung 
đã được tập hợp dưới một tổ chức thống nhất với tên gọi là Gia đình 
Phật tử. Tiền thân của nó chính là từ những Ban Đồng Âu được hình 
thành từ năm 1935. Bước vào những năm 40 của thế kỷ XX, chính 
sách đánh lạc hướng thanh niên vào những giấc mộng ru êm của thực 
dân Pháp được tiến hành đến mức độ tỉnh vi và có hiệu quả mạnh. 
Văn chương lãng mạn của Tự Lực Văn Đoàn với hàng trăm cuốn tiêu 
thuyết, được thanh niên nam nữ say mê đọc đến quên ăn, quên ngủ, 
nền tảng đạo đức gia đình truyền thống bị rạn nứt. Bên cạnh đó, thực 
dân Pháp lại tiến hành các hoạt động như Phong trào Hướng Đạo 
đoàn, Phong trào Quốc Anh đoàn. trong tất cả các trường học, hướng 
giới thanh niên vào con đường tải hoa. son trẻ để lãng quên bổn phận 
và nghĩa vụ đối với dân tộc, với tổ quốc. Văn hóa, tôn giáo, đời sống 
thôn quê hầu như bị thế lực ngoại bang thống trị bóp nghẹt. Trong 
hoàn cảnh đó, một nhóm thanh niên khoảng 12 người, xuất phát từ các 


38 ° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


gia đình Phật giáo truyền thông đã cùng nhau lập “Đoàn thanh niên 
Phật học Đức Dục” dưới sự dẫn dắt của Cư sĩ Lê Đình Thám và dưới 
sự bảo trợ của Hội An Nam Phật học. Mục đích của Đoàn là “áp hợp 
đội ngũ thanh niên trí thức nghiên cứu Phật giáo với tỉnh thần mới có 
tính chất tổng hợp và so sánh; nhận định tư tưởng Phật giáo dưới ảnh 
hưởng của nên khoa học và tư tưởng hiện đại; mở các lớp triết học, 
so sánh nghiên cứu ba tôn giáo Phật giáo, Không giáo, Lão giáo dành 
cho các thanh niên Tân học; dùng các hình thức phổ biến như báo chí, 
sách truyện tiền đến thành lập các đoàn thể thanh niên Phật giáo”0°, 


Đến năm 1947, Tổng Trị sự Hội An Nam Phật học quyết định cải 
tổ chương trình tu học, hợp nhất các tổ chức trên thành một tổ chức 
thống nhất lấy tên gọi là Gia đình Phật hóa phổ. Mục đích của Gia 
đình Phật hóa phổ là “đào go những Phật tử chân chính và xây dựng 
hạnh phúc trên nên luân lí đạo Phật, với châm ngôn là Hòa thuận - 
Tỉn yếu - Vui vể”d), 


Nhìn chung, do những người sáng lập là các thanh niên trí thức 
có tinh thần yêu nước, nên các hoạt động của hai tổ chức trên ít nhiều 
mang màu sắc dân tộc, đạo đức, truyền thống; phản ứng lại tỉnh thần 
nô dịch, ngoại lai và trụy lạc trong xã hội đương thời. Nội dung hoạt động 
của Gia đình Phật hóa phô chủ yếu tập trung vào “Đức dục” và “Trí dục” 
cho thanh thiếu niên theo tỉnh thần Phật giáo được chắn hưng và cải cách. 


Từ miền Trung, Gia đình Phật hóa phổ đã phát triển ra các vùng 
miền trên khắp cả nước. Ở miền Nam, cư sĩ Nguyễn Văn Thục đã 
thành lập Gia đình Phật hóa phổ Chân Tri Sài Gòn tại chùa Sùng 
Đức. Năm 1950, Gia đình Phật hóa phô Chân Tri đã dời về chùa Phật 
Quang (Sài Gòn) và đổi danh hiệu là Gia đình Phật hóa phổ Chánh 
Giác. Ở miền Bắc, Gia đình Phật hóa phố Minh Tâm đã được thành 
lập ở Hà Nội vào năm 1950. Cũng trong khoảng thời gian này, một 
số Gia đình Phật hóa phổ khác được thành lập ở miền Bắc như Thiên 
Tuệ, Liên Hoa, Phố Quang, Minh Đạo, Từ Quang... Sự phát triển 
mạnh mẽ của các Gia đình Phật hóa phố đã đặt ra yêu cầu về sự hợp 
nhất nhằm thống nhất về cách thức tu học, sinh hoạt cũng như đường 
lỗi hoạt động. Đến tháng 4 năm 1951, cùng với sự kiện thống nhất 
Phật giáo trong toàn quốc, Ban lãnh đạo Phật giáo Việt Nam đã triệu 
tập Đại hội Huynh trưởng G1a đình Phật hóa phổ toàn quốc tại chùa 


13. Lê Văn Đính “Về lịch sử hình thành và hoạt động của Gia đình Phát tử trong 
Phát giáo Việt Nam”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 3, 2004, tr.27. 
14. Lê Văn Đính, Tl1ảd, tr.28. 


TÁC ĐỘNG TỪ PHONG TRÀO CHÁN HƯNG PHẬT GIÁO * 39 


Từ Đàm (Huế), gồm đại biểu của 8 tỉnh miền Trung và đại diện của 
các Gia đình Phật hóa phô ở hai miền Nam - Bắc. Mục đích của Đại hội 
là báo cáo về tình hình sinh hoạt, phát triển của Gia đình Phật hóa phô tại 
các vùng miễn, trao đối kinh nghiệm xây dựng Gia đình Phật hóa phổ, 
thảo luận nội quy và vẫn đề tên gọi... Tại đại hội này, tên gọi của Ca đình 
Phật hóa phổ được đổi thành Gia đình Phật tử Việt Nam. Đồng thời, Đại 
hội cũng đã thống nhất bản nội quy Gia đình Phật tử nhằm: “/#uấn luyện 
thanh thiếu và động niên Phật tử về phương diện trí dục, đức dục và thể 
dục trên nên tảng Phật giáo, để đào tạo những Phát tử chân chính”). 


Đại hội Huynh trưởng đánh dấu một bước phát triển cả về số 
lượng lẫn chất lượng của Gia đình Phật tử. Với sự phát triển đáng kế 
như vậy, Gia đình Phật tử đã trở thành một lực lượng quan trọng trong 
phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam chống chính sách kì 
thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Đoàn sinh của những 
Gia đình Phật tử đã tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình của Phật 
tử lúc này. “Họ thưởng là lực lượng mũi nhọn đi đầu cầm Phật kì, 
trướng, biểu ngữ trong các cuộc biểu tình đó. Do vậy, khi bị quân đội 
của chính quyên Ngô Đình Diệm đàn áp, họ là những người bị thương 
vong trước tiên"0®, “Cuộc đàn áp đâm máu của chính quyền Ngô 
Đình Diệm làm nhiễu người bị thương đêm 8/5/1963 ở Đài phát thanh 
Huế, trong đó có một thanh nữ 20 tuổi, số còn lại gôm 2 nam và Š nữ ở 
lứa tuổi thiếu niên... không hề làm lung lay ý chỉ đầu tranh của Tăng 
Ni, tín đô Phật tử”0”. Sau sự kiện này, tổ chức sinh viên Phật tử Sài 
Gòn ở các nơi liên tiếp ra lời hiệu triệu cho học sinh, sinh viên đứng 
lên đấu tranh. Đoàn Sinh viên Phật tử đã ra lời hiệu triệu: “C?ng fa, 
toàn thể sinh viên và học sinh Phật tử không thể làm ngơ trước tình 
thể Say g0 này, cũng không thể ngôi yên nhìn các Tăng Ni tự thiêu 
để rồi mắt xác vào tay chính quyên ”0%, Hưởng ứng lời kêu gọi trên, 
hàng ngàn sinh viên Phật tử Huế đã tham gia biểu tình, tuyệt thực “/hể 
nguyện đem tỉnh mạng của mình đề hiến cho 5 nguyện vọng của Phật 
giáo liên hệ đến lí trởng tự do, bình đẳng”0°. Phong trào tranh đâu 


15. Gia đình Phật tử Việt Nam, Tài liệu tu học bậc trí, tr.L42. 

16. Lê Tâm Đắc - Nguyễn Đức Sự, “Vài nét về các đoàn thể Phật giáo Việt 
Nam”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 1, 2011, tr.23. 

17. Lê Cung (2008), Phong trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam năm 1963, Nxb 
Thuận Hóa, Huế, tr.168. 

18. Quốc Tuệ (1967), Cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt Nam, Nxb Sài Gòn, 
tr.84. 

19. Lê Cung (2008), Säd, tr. 194. 


40 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


của học sinh, sinh viên Phật tử cũng như sự lãnh đạo tối cao từ các vị 
Tăng NỊ, cư sĩ của Gia đình Phật tử đã góp phần vào việc làm suy yếu 
và sụp đồ chính quyền Ngô Đình Diệm, từng bước đánh bại bọn xâm 
lược và tay. sai, biểu hiện ý thức dân tộc, lòng yêu nước của đông đảo 
Tăng, tín đồ Phật giáo. Chính chính sách kì thị, phân biệt tôn giáo của 
chính quyền Ngô Đình Diệm “đã /ao điều kiện cho Gia đình Phật tử 
Phát triển, thu hút đông đảo thanh thiểu niên tham gia và là lực lượng 
đi đầu rong các cuộc đấu tranh bảo vệ Phật giáo, chồng chế độ độc 
tài gia đình trị, chồng bạo quyên, chống chiến tranh phi nghĩa”00, 


Cách thức tô chức Gia đình Phật tử hết sức chặt chẽ; đường hướng 
giáo dục thanh thiếu niên mang những sắc thái độc đáo, phương pháp 
giáo dục linh hoạt, hợp với từng lứa tuổi; phối hợp nhiều môn học 
khác nhau... Tắt cả đều được xây dựng trên nền tảng và tỉnh thần Phật 
giáo. Qua đó, góp phần đảo tạo ra hàng vạn thanh niên nam nữ mục 
đích và lí tưởng sống cao đẹp - đó chính là sự kết hợp hài hòa giữa đạo 
và đời, giữa Phật pháp và xã hội, giữa tự do tín ngưỡng với độc lập 
và khát vọng độc lập, thống nhất. Chính vì vậy, Gia đình Phật tử đã 
sớm trở thành nơi hội tụ của nhiều thanh niên và trí thức có tâm huyết 
với sự tồn vong của đạo pháp và dân tộc. Cần phải nói thêm rằng, 
giới lãnh đạo phong trào chân hưng Phật giáo miền Trung đã sớm 
năm bắt được xu thế và yêu cầu của thời cuộc. Bởi vì, chấn hưng Phật 
giáo không những chỉ dừng lại ở việc chỉnh đốn tăng hạnh của các 
bậc Tăng già, xiên dương các giá trị Phật giáo hay là đào tạo tăng tài 
mà nó còn phải làm mới các giá trị Phật giáo, làm cho Phật giáo ngày 
càng trở nên phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại. Ngay từ 
những ngày đầu của phong trào, Ban lãnh đạo Phật giáo miền Trung 
đã tích cực chú trọng đến việc giáo dục vả đảo tạo thế hệ trẻ - là thế hệ 
ươm mầm cho sự phát triển của Phật giáo sau này và xem đây là một 
hoạt động trọng tâm. Do vậy, đến khi các tổ chức đoàn thê thống nhất 
với tên gọi là Gia đình Phật tử, Phật giáo miền Trung đã đóng góp 
một lực lượng khá đông đảo những thành phần làm trụ cột cho các 
hoạt động của Gia đình Phật tử trên khắp cả nước, đặc biệt là đối với 
phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 đại đa số thành phần tham 
gia phong trào đều là quần chúng Tăng Ni, Phật tử tươi trẻ. 


2.3. Đào tạo Tăng Ni làm trụ cột cho phong trào Phát giáo năm 1963 


20. Ban Tôn giáo Chính phủ (1995), Một số tôn giáo ở Việt Nam, Nxb Hà Nội, 
tr.234. 


TÁC ĐỘNG TỪ PHONG TRÀO CHÁN HƯNG PHẬT GIÁO *® 41 


Một cơ thê Phật giáo khỏe mạnh sẽ cho phép cơ thể đó chống lại 
được nhiều yếu tô khách quan từ bên ngoài tác động vào. Hắn nhiên, 
khi sức đề kháng của cơ thê bị suy giảm nó sẽ kéo theo sự xuống cấp 
của nhiều bộ phận trong cơ thể ấy. Vào những năm đầu thế kỷ XX, 
cũng như thực trạng chung của Phật giáo trên toàn quốc, Phật giáo 
miền Trung đã bộc lộ những dấu hiệu của sự suy yếu. Đó là tình trạng 
“tăng đô trong nước dân dân sa vào con đường trụy lạc, cờ bạc, rượu 
chè, đắm trước thanh sắc”©Đ. Số lượng Tăng sĩ thiếu học vẫn cũng 
như khá đông các vị thầy chùa, tức là thành phần mang áo Tăng sĩ 
nhưng lại chuyên đi cúng trong dân gian bất kề cúng gì: Đám ma, đám 
chay, cầu an, cúng dường sao giải hạn... Chính hai thành phần trên 
cũng tự họ xa rời và làm cho dân chúng xa rời các bậc chân truyền 
Chánh pháp, làm mất uy tín của Phật giáo trong nhân dân. Sự kiện này 
làm cho những người nhìn xa trông rộng lo âu. Làm thế nào để kết 
hợp “chư sơn Tự Tăng” (chỉ các vị xuất gia ở chùa) lại với nhau để có 
một đường lối phát triên Phật giáo đúng đắn, hợp với quy luật tiến hóa 
của nhân loại, thứ nữa là phải giải quyết nạn thất học trong Tăng giới, 
nhằm đảo tạo một lớp sư tăng trẻ tuổi để những người này trở thành 
thông kinh điển nhà Phật. Trước năm 1920 ở miền Trung cũng như 
trong toàn quốc chưa có cơ sở đào tạo chính thức về Phật học. Mãi 
đến khi Hội An Nam Phật học ra đời, các Phật học đường mới tuần tự 
được thành lập. Các Phật học đường mở ra nhằm đảo tạo Tăng Ni có 
tài năng, đức độ làm nòng cốt cho tiến trình phát triển của Phật giáo ở 
miền Trung nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung trong giai đoạn 
chấn hưng cũng như sau này. 


Hình thức đảo tạo tăng tài đầu tiên làm nên tảng cho sự ra đời của 
các Phật học đường đó là các “Đạo tràng” do các ngài Huệ Pháp, Tâm 
Tịnh... tổ chức. “Cứ vào mùa hạ, vị hòa thượng ở chùa tập trung một 
số đệ tử giảng Kinh - Luận - Luật bằng Hán văn ghi chép rất đơn 
giản. Bản ghế ngôi không cần thiết, ngôi ở bàn, ở giường và thậm 
chí ngồi trên nên. Dâu sao người học hiểu được và hành trì tu chứng 
thăng tiến là tốf”??. Hình thức thứ hai là “Sơn môn học đường” do 
Đại sư Giác Tiên tổ chức tại chùa Trúc Lâm (Huế). Các Thiền sư Mật 
Khế, Mật Nguyện, Mật Thẻ, Mật Hiển, Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình 
Thám là những người có vai trò to lớn đối với phong trào chấn hưng 


21. Thích Mật Thể (1960), Wiệt Nam Phật giáo sử lược, Minh Đức tái bản và 
phát hành, Huê, tr.233. 

22. Thích Hải Án, Hà Xuân Liêm (2006), Lịch sử Phật giáo xứ Huế, Sảd, 
tr.393. 


42 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Phật giáo sau này đã theo học ngay từ những khóa đầu tiên. 


Năm 1933, Thiền sư Giác Tiên cùng đệ tử là Mật Khế đã khai 
giảng lớp học “An Nam Phật học đường” đầu tiên tại chùa Vạn Phước 
(Huế), nhận 50 Tăng sinh chưa thọ Sa-di giới vào học. Đến năm 1935, 
lớp học thứ hai do Thiền sư Giác Tiên và Mật Khế tổ chức tại chùa 
Trúc Lâm (Huế). Chương trình học được hoạch định làm hai cấp là 
tiểu học và đại học. Sau khi tốt nghiệp tiêu học, học tăng thụ Sa-di 
giới và đủ điều kiện học lên đại học. Tốt nghiệp đại học, học tăng 
được thụ Tì-khưu giới. Sau khi học xong đại học, học tăng có thể ở 
lại trường ghi tên vào lớp Tham cứu, lớp học này cũng được tổ chức 
trong vòng 5 năm. “Điểm tích cực của chương trình này là xảy dựng 
một chương. trình đào tạo tăng tài rõ ràng với hai cáp học cho mồi 
học tăng, sô lượng học phân cụ thể cho mỗi năm, số lượng năm học 
cho mỗi cấp. Tuy nhiên, hạn chế của chương trình này là chương 
trình học quá nặng và còn nhiều chỗ chưa hợp lf°0°), 


Đến năm 1944, một chương trình học mới được xây dựng thành 3 
cấp sơ đắng, trung đẳng và cao đẳng. So với chương trình học được 
hoạch định vào năm 1934, chương trình học lần này thực tế hơn và đã 
có bổ sung một số tác phẩm mới như những sách giảng lục của Thiền 
sư Thái Hư và Đại Viên. Đồng thời, để được vào học, học tăng phải 
trải qua một kì khảo thí với trình độ căn bản là: Đậu sơ học Pháp - 
Việt; biết đọc và biết viết chữ Hán; thông thạo chữ Quốc ngữ, có thể 
dịch một bài kinh luận từ chữ Hán ra chữ Quốc ngữ vả một vài câu 
Quốc văn ra chữ Hán. 


Song song với việc hoạch định chương trình học tập, Hội An Nam 
Phật học tích cực khuyến khích mở các Phật học đường tại các cấp 
CƠ SỞ. Đồng thời, Hội còn ban hành những chỉ dẫn cụ thể về thê thức 
thành lập Phật học đường: Về mặt tài chính, cần có từ 100 đến 150 
đồng đề làm phương tiện chuẩn bị cư xá cho học tăng và lộ phí cho 
giảng sư. Vì vậy, Hội An Nam Phật học kêu gọi các tín đồ hữu tâm 
mỗi người bảo trợ một hoặc hai học tăng từ 10 đến 15 năm, mỗi năm 
đóng góp 3 đồng cho các học tăng. Nếu thiếu phương tiện thì hai hoặc 
ba người hợp tác để bảo trợ một học tăng. Sau khi đủ 40 học tăng thì 
có thê mở lớp học. Đối với trường học, chọn chùa rộng rãi, khí hậu tốt 
không sinh bệnh, các Tăng sĩ cư trú nồi tiếng là giới hạnh tinh nghiêm. 
Vì vậy, trụ trì chùa có thể là ít học nhưng phải là người tu hành chân 


23. Nguyễn Lang (1994), Việt Nam Phật giáo sử luận, Sảd, tr.102. 


TÁC ĐỘNG TỪ PHONG TRÀO CHÂN HƯNG PHẬT GIÁO * 43 


chính. Đối với giảng sư, chọn trong số các vị Tăng sĩ địa phương hai 
vị giảng sư, một vị Trưởng một vị Phó. Vị trụ trì nếu là người có khả 
năng thì mời tham gia vào việc giảng dạy. Nếu chưa có thầy giỏi thì 
chỉ nên mở một lớp sơ đăng cho giới Sa-di mà thôi. Đối với học tăng, 
chọn những chú tiêu thông minh và phúc hậu, con nhà hiền lành từ 
mười tới hai mươi tuổi lập nên lớp sơ đăng. Mỗi lớp chỉ nên nhận từ 
30 đến 40 người. Những học tăng không thi đậu lên lớp, nhất là đối 
với những người trẻ không có khả năng tu học thì cho về quê. Ban đầu 
chỉ mở một lớp và khi có cơ sở rộng rãi sẽ mở thêm. 

Ngoài ra, để nâng cao trí năng cho Tăng NI, cư sĩ, Hội cho thỉnh 
và dịch nhiều kinh từ chữ Hán sang chữ Quốc ngữ như Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, Kinh Kim Cang Bát Nhã, Kinh Ưu Bà Tắc Giới..., và mỗi 
tháng định kì giảng kinh hai lần tại chùa Từ Quang (Huế). Bên cạnh 
đó, Hội còn gửi một sỐ Tăng sĩ ra nước ngoài du học được chu cấp học 
phí trong quá trình học tập. 


Có thể nhận thấy rằng, chương trình giáo dục trong phong trào 
chấn hưng Phật giáo miền Trung trên đây là hết sức tích cực. Nhờ có 
đường hướng giáo dục đúng đắn, khoa học và sự tham gia giảng dạy 
của các bậc tôn túc có trình độ học vấn, có phương pháp giảng dạy nên 
đã thu hút được đông đảo Tăng tín đồ theo học. Đến trước năm 1963, 
hệ thống trường học của Hội An Nam Phật học đã phát triển rộng rãi 
khắp dải đất miền Trung. Hàng vạn Tăng sinh được đào tạo về mặt 
chuyên môn cũng như được giáo dục về tư tưởng lối sống đều xuất 
phát từ các mái trường của Phật giáo miền Trung đã kịp thời bổ sung 
nguồn nhân lực trong cuộc đấu tranh chống lại chính sách kì thị tôn 
giáo của Ngô Đình Diệm. Những trí thức mới này đã có những cách 
nhìn nhận mới về Phật giáo về trách nhiệm của họ với sự tồn vong 
của đạo pháp của dân tộc. Do vậy, họ đã tích cực đấu tranh bảo vệ sự 
trường tồn của đạo pháp. bảo vệ nên độc lập tự do của đất nước. Trong 
phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963, dưới nhiều hình thức khác 
nhau, các phần tử trí thức này luôn đóng vai trò là những người “châm 
ngòi”, là lực lượng nòng cốt đi đầu trong các cuộc đấu tranh. 


Như vậy, cùng với những bước tiễn của phong trào chấn hưng ở 
hai miền Nam - Bắc, Phật giáo miền Trung đã từng bước kiện toàn các 
cấp học, đổi mới nội dung và phương pháp học tập; xây dựng và mở 
rộng các Phật học đường, đào tạo được Tăng Ni trụ cột, làm bước đầu 
trong quá trình phát triển Phật giáo Việt Nam nói chung, miền Trung 
nói riêng cũng như đặt nền móng cho việc thống nhất Phật giáo sau 


44 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


này. Những vị lãnh đạo cao cấp trong Phật giáo Trung ương cũng như 
các tỉnh đều xuất thân từ các Phật học đường tại miền Trung như chư 
vị Hòa thượng - Thượng tọa Thích Thiện Hoa, Thiện Hòa, Thiện Siêu, 
Trí Quang, Thiện Minh, Trí Tịnh, Trí Thủ, Mật Thể, Mật Nguyện, Mật 
Khế, Mật Hiển, Đôn Hậu, Tịnh Khiết22... Đây cũng chính là những 
thành viên làm nòng cốt cho phong trào dẫn thân của Phật giáo vào 
năm 1963. Bàn về vấn đề này, Trần Quốc Tuấn trong công trình Đặc 
điểm và vai trò của Phật giáo Việt Nam thể kỷ XX đã viết: “Điều đáng 
chú ý là những nhân vật Phát giáo đóng vai trò lãnh đạo trong phong 
trào đầu tranh Phật giáo năm 1963 đêu đã xuất hiện với những chức 
vụ cao trong Giáo hội. Đó là trường hợp của Hòa thượng Thích Tịnh 
Khiết, Hội chủ Ban Quản trị Trung ương Tổng hội Phật giáo Việt 
Nam. Ngài đã đứng mũi chịu sào trong các cuộc đấu tranh quyết liệt 
đối với chế độ Ngô Đình Diệm3). 


KÉT LUẬN 


Có thể nói, phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung diễn ra 
vào nửa đầu thế kỷ XX có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Nó đã tạo ra 
một bước ngoặt trong tiến trình phát triển của Phật giáo Việt Nam 
trong những năm tháng tiếp theo. Bởi vì, với công cuộc chân hưng 
này, lần đầu tiên trong lịch sử, Phật giáo Việt Nam có sự đổi mới căn 
bản tô chức Tăng đoàn Giáo hội và hình thức đào tạo tăng tài. Mặc 
dù thực dân Pháp chưa cho phép thành lập Tổng hội Phật giáo trong 
cả nước, nhưng sự ra đời của Hội Phật giáo ba kỳ Bắc - Trung - Nam 
và chỉ hội Phật giáo ở các tỉnh đã thúc đây hoạt động tôn giáo của 
đạo Phật ở Việt Nam tiến lên phía trước. Hoạt động đào tạo Tăng NI 
không dừng lại ở các tổ đình, các khóa hạ dưới mái chùa, mả đã tiến 
tới thành lập các trường lớp đảo tạo tăng tài từ sơ cấp đến cao cấp rất 
quy củ và có hệ thống găn liền với việc đi sâu nghiên cứu Phật học. 
Hơn nữa phương tiện truyền bá và hoằng dương Phật pháp lúc này là 
báo chí, và xuất bản với chữ Quốc ngữ đơn giản dễ học. Việc sử dụng 
chữ Quốc ngữ để phổ biến giáo lí của đạo Phật cũng góp phần thúc 


24. Về vai trò cụ thể của các vị Hòa thượng trong phong trào Phật giáo miền 
Nam năm 1963, xin xem thêm công trình: Chư tôn thiên đức và cư sĩ hữu công với 
Phật giáo Thuận Hóa, tập 1 - 2, của tác giả Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn, do 
Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ấn hành năm 2011. 7iểu sử Danh tăng Việt 
Nam thế kỷ XX, tập 1 - 2 của tác giả Thích Đồng Bồn, Thành hội Phật giáo TP. Hồ 
Chí Minh ấn hành, năm 2011. 

25. Nguyễn Quốc Tuấn (2012), “ Đặc điểm và vai trò của Phật giáo Việt Nam thể 
kỷ XX”, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội, tr. 140. 


TÁC ĐỘNG TỪ PHONG TRÀO CHÁN HƯNG PHẬT GIÁO * 45 


đây việc học chữ Quốc ngữ trong quần chúng nhân dân. 


Trên một phương diện khác, phong trào chấn hưng Phật giáo ở 
miền Trung có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giới Phật giáo 
và ngoài xã hội. Chấn hưng Phật giáo đã đưa Phật giáo trở lại đúng 
VỚI truyền thống và vai trò, vị trí của Phật giáo trong xã hội Việt Nam. 
Chân hưng Phật giáo là bước chuẩn bị đề Phật giáo Việt Nam - với vai 
trò “Hộ quốc an dân”, tiếp bước cùng dân tộc Việt Nam trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ. Chấn hưng Phật 
giáo tạo ra nguồn mạch đề sau này, khi đất nước thống nhất, non sông 
quy về một mỗi, năm 1981, giới Phật giáo Việt Nam đã đi đến quyết 
định thống nhất Phật giáo, thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam - 
ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam. Với những ý nghĩa đó, phong 
trào chân hưng Phật giáo ở miền Trung nói riêng và phong trào chấn 
hưng Phật giáo Việt Nam nói chung được ví như một cuộc cách mạng 
về Phật giáo. Xin đừng hiểu “cách mạng” theo nghĩa thông thường là 
“thay cũ đổi mới” mà hãy hiểu tác động và sự ảnh hưởng, hay đúng 
hơn là ý nghĩa của phong trào. 


3k>kzk 


46 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Thích Hải Án, Hà Xuân Liêm (2006), Lịch sử Phật giáo xứ 
Huế, Nxb Văn hóa Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh. 

2. Ban Tôn giáo Chính phủ (1995), Mi số tôn giáo ở Việt Nam, 
Nxb Hà Nội. 

3. Lê Cung (2008), Phong trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam năm 
1963, Nxb Thuận Hóa, Huế. 

4. Lê Tâm Đắc (2012), Phong trào chấn hưng Phật giáo ở miễn 
Bắc Việt Nam (1924 - 1954), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

5. Lê Tâm Đắc - Nguyễn Đức Sự, “Vài nét về các đoàn thể Phật 
giáo Việt Nam”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 1, 2011, tr.19 - 28. 

6. Nguyễn Đại Đồng, “Nhìn lại tiến trình thống nhất Phật giáo Việt 
Nam trong thể ÿ XX”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 4, 2008, tr.14 - 21. 

7. Lê Văn Đính “Về lịch sử hình thành và hoạt động của Gia đình 
Phật tử trong Phát giáo Việt Nam”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 3, 2004, 
tr.26 - 35. 

8. Gia đình Phát tứ Việt Nam, Tài liệu tu học bậc trí, tr. 142. 

9. Thích Trung Hậu, Thích Hải Ấn (2011), Chư tôn thiên đức và cư sĩ 
hiữu công Phật giáo Thuận Hóa, tập 1, Nxb Tống hợp TP. Hồ Chí Minh. 

10. Thích Trung Hậu, Thích Hải Ấn (2011), Cư tôn thiên đức và 
cư sĩ hữu công Phật giáo Thuận Hóa, tập 2, Nxb Tông hợp TP. Hồ 
Chí Minh. 

11. Nguyễn Lang (1994), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb 
Văn học Hà Nội, Hà Nội, tr.102. 

12. Mục “Luận đàn: Chúc từ của cụ Chánh Hội trưởng Nguyễn 
Khoa Tán”, Nguyệt san Viên Âm, số 12, năm 1935, tr. 64. 

13. Mục “Thể gian thuyết), Nguyệt san Viên Ẩm, số 2, 1934. tr.32 - 35. 

14. Nguyệt san Viên Âm, số 21, năm 1936, tr.59 - 60. 

15. Thích Trí Quang, “Hãy bước tới Phật giáo toàn quốc”, Nguyệt 
san Viên Âm, số 99, 1950, tr.3 - 5. 

16. Thích Mật Thê (1960), Wiệt Nam Phát giáo sử lược, Minh Đức 
tái bản và phát hành, Huế. 

17. Trần Thiều, “Khái lược sự phát triển của Phật giáo Thừa Thiên 
Huế giai đoạn 1930 - 1945”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 4, 2006, tr.25 - 32. 

18. Nguyễn Quốc Tuấn (2012), “Đặc điểm và vai trò của Phật 
giáo Việt Nam thế kỷ XX”, Nxb Từ điền Bách Khoa, Hà Nội, tr. 108. 

19. Quốc Tuệ (1967), Cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt Nam, 
Nxb Sài Gòn, tr.84. 


PHẨN II 
BỐI CẢNH LỊCH SỬ, SỰ KIỆN, NHÂN VẬT, 
VĂN HỌC TRONG PHONG TRÀO 
PHẬT GIÁO Ở MIỄN NAM NĂM 1963 


NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN PHONG TRÀO 
PHẬT GIÁO NĂM 1963 ỞMIỂN NAM VIỆT NAM 


PGS. TS. Nguyễn Hồng Dương 
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 


Chế độ Ngô Đình Diệm do Mỹ dựng lên để phá hoại hiệp thương 
tổng tuyên cử thống nhất đất nước mà Hiệp định Giơnevơ (1954) quy 
định, tạo điều kiện cho Mỹ thiết lập chủ nghĩa thực dân mới, chiếm 
đóng lâu dài miền Nam Việt Nam. Mặc dù Mỹ-Diệm ra sức rêu rao 
về một chính quyền Cộng hòa, tự do, dân chủ, trong đó có tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo, nhưng chế độ Ngô Đình Diệm ở miền Nam nước ta 
(1955-1963) thực chất là một chế độ bóp nghẹt tự do dân chủ trong đó 
có tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụp 
đồ của chế độ Ngô Đình Diệm vào năm 1963, trong đó có một nguyên 
nhân không thê không kế đến đó là kỳ thị và đàn áp tôn giáo. 

Bài viết này đi vào phân tích nguyên nhân tôn giáo ở hai nội dung 
kỳ thị và đàn áp tôn giáo mà theo chúng tôi là hai nguyên nhân quan 
trọng nhất tạo nên Phong trào Phật giáo năm 1963 của Tăng NI, Phật 
tử miền Nam (tiêu biểu là Sài Gòn — nay là thành phố Hồ Chí Minh 
và Huế, thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện nay) làm nên đòn giáng trực 
tiếp khiến cho chế độ Ngô Đình Diệm sụp đô. 

Sự kiện năm 1963 chỉ là giọt nước tràn ly của những sự kiện được 
tích hợp trước đó, có thể nói là ngay từ trước khi Ngô Đình Diệm 
được Mỹ dựng lên với một chế độ phụ thuộc vào Mỹ. 

CHÍNH SÁCH KỲ THỊ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG CỦA CHÍNH 
QUYÊN NGÔ ĐÌNH DIỆM 

Trở lại lịch sử, khi mà cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của 

nhân dân Việt Nam bước vào gia1 đoạn cuối, việc thất bại của thực dân 


50 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Pháp chỉ còn tính theo thời gian, Mỹ đã toan tính cơ hội chiếm đóng 
lâu dài Việt Nam. Một mặt Mỹ chuẩn bị con bài chính trị mà người 
đứng đầu là Ngô Đình Diệm, một tu sĩ của đạo Công giáo, mặt khác 
Mỹ gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, trong đó đáng kể là cuộc di cư, 
đưa người dân là tín đồ Công giáo miền Bắc vào miền Nam làm hậu 
thuẫn cho Mỹ-Diệm. Bởi Mỹ nhận ra chính sách lợi dụng tôn giáo mà 
chủ yếu là Công giáo mà thực dân Pháp lợi dụng vào xâm lược và nô 
dịch nhân dân Việt Nam là chính sách thâm độc và có hiệu quả. Trong 
khi đó Công giáo ở miền Nam trước cuộc đi cư số lượng tín đồ và lực 
lượng chống cộng là nhỏ bé so với Công giáo miền Bắc. Vì vậy Mỹ- 
Diệm thực hiện ý đồ lôi kéo giáo dân đặc biệt là tầng lớp giáo sĩ phản 
động chống cộng từ miền Bắc di cư vào Nam càng nhiều càng tốt. 

Cuối tháng 6 năm 1954, trong khi Hội nghị Giơnevơ đang tiến 
hành thì ngày 30-6 năm 1954 Đài phát thanh AFP (Pháp) loan tin: 
Trong cuộc họp báo chí, Tổng thống Mỹ Aixenhao có ý định “ 'tổ chức 
một cuộc di cư có kế hoạch dân chúng Việt Nam từ Bắc vào Nam nếu 
Hiệp định đình chiến được ký kế?'. Kê từ đó đề quốc Mỹ rất ráo riết 
thực hiện ý đồ của họ. Trong vòng tháng 7 năm 1954, Mỹ bỏ ra 45 
triệu đồng tiền Đông Dương cho bọn tay sai chỉ tiêu về việc di cư. 
Trong việc làm này Mỹ đặc biệt dựa vào Ngô Đình Diệm và bọn giáo 
sĩ phản động tập hợp quanh Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ. 


Trong hội nghị “Liên mình chống cộng châu Ấ” họp tại Sài Gòn 
tháng 3 năm 1957, Ngô Đình Diệm lớn tiếng hô hào “cúng ta đừng 
quên vũ khí chân lý sẵn có trong kho tàng tôn giáo. Sử dụng vũ khí đó 
là mục tiêu của liên minh chống cộng châu Á”0). 


Năm 1960 khi sang thăm Đài Loan, Ngô Đình Diệm tâm sự với 
Tưởng Giới Thạch răng “7ôn giáo là một vũ khí hiệu nghiệm). 


Trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1956 có khoảng 800.000 
người Công giáo, khoảng 2/3 dân số người Công giáo miền Bắc 
lúc bấy giờ đi cư vào Nam.®) Số linh mục, giám mục di cư là 809 
chiếm 72%. 


1. Huỳnh Lý: ÄM⁄ÿ-Diệm và đạo Thiên Chúa ở miễn Nam, Nxb Phố thông, Hà 
Nội, 1962, tr. l. 

2. Huỳnh Lỹ: MP-Diệm và đạo Thiên Chúa ở miễn Nam, Sảd, tr... 

3. Nguyễn Đức Lộ: Cơ cấu tổ chức, sinh hoạt theo giáo xứ của người Công giáo 
di cư năm 1954 tại Nam Bộ (Nghiên cứu trường hợp Hồ Nai, Đồng Nai và Cái Sắn, 
Cần Thơ). Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo. Sô 12-2012, tr.38. 

4. Linh mục Trần Tam Tỉnh: Thập giá và lưỡi gươm, Nxb Trẻ, 1988, tr.113. 


NGUYÊN NHÂN DẪN ĐÉN PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963 * 51 


Giáo dân miền Bắc đi cư vào Nam được Mỹ-Diệm ban đầu tập 
trung vào các trại tị nạn. Đầu năm 1958 Mỹ-Diệm giao cho Bùi Văn 
Lương, Tổng ủy trưởng Tổng ủy Di cư kiêm cả chức Tổng ủy trưởng 
Tổng ủy Doanh điền. Bùi Văn Lương cho chuyền hàng vạn giáo dân 
di cư đến định cư tại các khu doanh điền lập ra ở khắp miền Nam nhất 
là ở miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và các vùng đọc biên giới mênh 
mông miền Nam Việt Nam — Campuchia. 


Cùng với việc lập ra các khu doanh điền là việc tái lập các xứ, họ 
đạo Công giáo cho người di cư tại vùng đất mới. Thông thường người 
dân di cư thường gom lại theo địa bàn cư trú trước đây ở miền Bắc. 
Có thể là cư dân của một làng, một xã, huyện, một tỉnh hoặc có thể 
một vài tỉnh. Sự hoài niệm quê hương và cũng đề cho dễ có điều kiện 
nhận biết, liên hệ với nhau, thường thì xứ, họ đạo mới lấy tên địa danh 
ngoài Bắc đặt tên cho xứ, họ đạo Công giáo mới. Có những làng già 
nửa thậm chí là hơn thế đi cư vào Nam, sống cụm lại với nhau lấy tên 
là làng cũ đặt tên cho họ đạo mới ví dụ họ Tân Sa Châu là cư dân của 
làng Sa Châu (Nam Định) di cư vào. 


Họ đạo Phát Diệm là cư dân gom lại của giáo phận Phát Diệm. 
Họ đạo Bùi Phát là cư dân tập hợp của hai giáo phận Bùi Chu và Thái 
Bình v.v... Linh mục chánh xứ là linh mục miền Bắc di cư vào. Linh 
mục Cao Văn Luận, người có công trong việc dàn xếp đưa Ngô Đình 
Diệm về miền Nam, nhận xét về khối người Công giáo di cư 1954 như 
sau: “Chính số người di cư lúc bấy giờ đã làm bừng dậy tỉnh thân dân 
tộc, lòng thương yêu rộng lớn, tình đoàn kết chân thật và tạo được 
khối quần chúng thuần nhất ủng hộ ông Diệm”.® 


Ngay từ những ngày đầu được đưa về miền Nam, Ngô Đình Diệm 
đã thực hiện ý định mà ông ta từng ấp ủ là thành lập một đảng chính 
trị đối lập với Đảng Lao động Việt Nam, một chính đảng của giai cấp 
công nhân Việt Nam được thành lập từ năm 1930, được gọi là đảng 
Cần lao — Nhân vị (hay đảng Cần Lao) (sẽ trình bày ở phần dưới đây). 
Chính quyền Ngô Đình Diệm tuy không tuyên bố lấy Công giáo 
làm quôc đạo nhưng những gì diễn Tạ cho thấy đó là một chính 
quyền căn bản dựa trên Công giáo cả về hệ tư tưởng lẫn lực lượng 
vật chất. Trong khi đề cao Công giáo, chính quyền Ngô Đình Diệm 
lại kỳ thị các tôn giáo khác, chủ yếu là Phật giáo. Chỉ thị số 10 của 
Phủ Tổng thống (Diệm), lây lại Đạo dụ của chế độ thuộc địa, quy 


5. Cao Văn Luận: Bên dòng lịch sử, Sài Gòn, 1972, tr.253. 


52 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


định: “Tát cả các hiệp hội tôn giáo, văn hóa, thể dục, chỉ trừ Công 
giáo, không được quyên mua các bắt động sản nếu không có phép 
riêng của Phủ Tổng thống”. Bản văn của Đạo dụ đặt Công giáo ra 
ngoài, các tôn giáo khác trong đó có Phật giáo bị hạ xuống hàng 
các hiệp hội văn hóa thể thao. 


Đây rõ ràng là chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô 
Đình Diệm. 

Trở lại vấn đề đảng Cần lao - Nhân vị (đảng Cần lao). Đây là một 
đảng chính trị do Ngô Đình Diệm lập ra với học thuyêt Duy linh — 
Nhân vị. 


Chủ nghĩa Duy linh — Nhân vị là một lý thuyết, một triết lý gồm 2 
phân: Chủ nghĩa Duy linh và chủ nghĩa Nhân vị. 


Chủ nghĩa Duy linh 

Bao gồm những quan điểm chung nhất về giai cấp thống trị, về thế 
Ø1ới và con người, tức nhân vị. 

Chủ nghĩa Nhân vị 


Là những quan niệm chung của giai câp thông trị vê con người và 
xã hội, trên cơ sở những tư tưởng, nên tảng của chủ nghĩa Duy linh. 


Về một số quan hệ của Công giáo với thuyết Nhân vị và Đảng Cần 
lao Nhân vị, Linh mục Trần Tam Tỉnh viết: “(Ngô Đình Diệm) chỉ 
chấp nhận một đảng duy nhất là Cần lao, được thành lập và khuynh 
loát bởi ông em Ngô Đình Nhu, làm nòng cốt cho cái ông gọi là 
Phong trào Cách mạng quốc gia. Phong trào này được tổ chức theo 
cơ cầu của một chính thể quốc Ø1a, CÓ tất cả bộ chân rết như bộ máy 
chính quyền từ trên xuống dưới khiến bất cứ ai muốn được thành tỉnh 
trưởng, quận trưởng, xã trưởng, giáo sư hay công chức, đều phải là 
đảng viên Cần lao. Hệ tư tưởng của Đảng và của phong trào là “thuyết 
vị nhân”. Chỉ có một trường đào tạo duy nhất là ““Irung tâm đào tạo 
nhân vị”, do một người anh của Tổng thống là Giám mục địa phận 
Vĩnh Long, Ngô Đình Thục sáng lập. Là Công giáo hay không bắt kỳ, 
tất cả công chức đều phải qua một khóa học tập ít nhất là một tháng 
tại đó. Các lớp học đều do các linh mục đảm nhiệm, nhồi nhét những 
khái niệm về nhân bản con người được Thiên Chúa sáng tạo, giảng 
về những điều lầm lạc của Phật giáo, Không giáo, về các tội ác của 
Cộng sản... Cuộc “tây não” này do chính các linh mục thực hiện. Họ 
là những người chỉ biết có triết học kinh viện Tây Âu và “đã tiếp thụ 


NGUYÊN NHÂN DẪN ĐÉN PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963 * 53 


tại Rôma các khái niệm về Phật giáo do các cô cựu Thừa sai dạy cho” 
(Lời thú nhận của Giám mục Thục). 


Cần nhân mạnh rằng Công giáo trước Cộng đồng Vatican II (1962- 
1965) không chấp nhận các tôn giáo khác ngoài nó. Công cuộc truyền 
giáo phát triển đạo Công giáo ở Việt Nam từ buổi đầu và sau đó là 
hàng mấy thế kỷ thuộc về các Thừa sai (linh mục nước ngoài) đến 
truyền bá và rao giảng. Trong não trạng của các Thừa sai đều coi Phật 
giáo và các tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống Việt Nam là tà đạo, đạo 
rối, đạo của ma quỷ. Và đĩ nhiên là họ gạt ra ngoài. Đó là một trong 
những nguyên nhân dẫn đến chính sách cắm đạo của nhà nước phong 
kiến Lê — Nguyễn, đặc biệt là các đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự 
Đức. Chính sách cắm đạo của nhà Nguyễn dù “có những hạt nhân hợp 
lý” nhưng đã không hợp lòng dân, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo của người dân. Di hại mà chính sách này đề lại trong lịch sử 
là hết sức nặng nề. Có thể nói đây là một bài học lịch sử về chính sách 
tự do tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách đoàn kết tôn giáo trong đại 
đoàn kết toàn dân tộc. 


Ở một đoạn khác trong cuốn “7; háp giá và lưỡi gươm”, Linh mục 
Trần Tam Tỉnh nhận xét: “7 năm 1955 đến năm 1963 là thời vàng 
son của chủ nghĩa cha chú, với những lợi ích thật chẳng có bao nhiêu, 
nhưng với những hà lạm gây nhiễu tiếng tăm hơn, nhất là trong khi 
dân chúng gâm 90% là ngoài Công giáo mà bị kùm hãm dưới một thứ 
“Chính phủ Công giáo ”. Khắp. nơi, ở thành phô cũng như tại nông 
thôn chiếc áo chùng thâm là biểu tượng của quyên thể°0), 


Tác giả Chu Băng Lĩnh, trong cuốn Đảng Cần lao viết: “Những 
chiến sĩ Công giáo ở trong nước có ý định lập một đảng chống Cộng 
tích cực, lấy tên đảng Cần lao để đối chọi với Đảng Lao động Việt 
Nam. Một số chiến sĩ Công giáo lưu vong, trong đó có ông Ngô Đình 
Diệm tại Nữu Uớc và Ba Lê lại có ý định lập đảng lấy chủ thuyết nhân 
vị làm nên tảng. Chủ thuyết nhân vị này không phải là một sáng kiến 
mới mẻ gì trong lĩnh vực triết học, mà nó đã có từ hàng thể kỷ trước 
trong lập thuyết của Thiên Chúa giáo”®, 


Đảng Cần lao trên thực tế được chia làm 3 vùng. Ngô Đình Cần, 
một kẻ ít học nhưng khét tiêng chông Cộng tự coi mình là lãnh tụ tô 


6. Linh mục Trần Tam Tỉnh. 7hập giá và lưỡi gươm. Sđd, tr.122-123. 
7. Linh mục Trần Tam Tỉnh. 7hập giá và lưỡi gươm. Sđd, tr.124. 
§. Chu Bằng Lĩnh. Đảng Cần lao. Nxb Đồng Nai, 1971, tr.7. 


54 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


chức đảng Cần lao tại miền Trung. Đảng Cần lao tại Sài Gòn và những 
nơi có dân Công giáo di cư miền cao nguyên được coi là đảng Cần lao 
Ngô Đình Nhu. Còn một đảng Cần lao nữa tại vùng địa hạt Vĩnh Long 
đó là đảng Cần lao Ngô Đình Thục. 


Các tỉnh ở miền Trung nhất là ở vùng Thừa Thiên Huế, đảng Cần 
lao của Ngô Đình Cần không phát triển mạnh được vì gặp phải lực 
lượng Phật giáo và lực lượng các đảng phái như Quốc dân đảng, Tân 
Đại Việt... Vào thời kỳ phát triển nhất số lượng đảng viên của Cần lao 
là 300.000 người.®' Số lượng đảng viên này phần lớn được Cần phát 
triển ở các xứ, họ đạo Công giáo, một phần là do Cần và bọn đàn em 
mở rộng phát triển ra các làng Lương (làng mà ở đó cư dân vừa có thể 
theo Phật giáo hoặc chỉ có cảm tình với Phật giáo chủ yêu là thờ cúng 
ông bà). Thời kỳ này người ta thấy ở miền Trung rất nhiều làng cải 
đạo gia nhập Công giáo đề tránh những hệ lụy. Nhiều nhân vật “người 
Lương” muốn được tiến thân cũng phải gia nhập đảng nghĩa là cải đạo 
theo Công giáo. Không ít cơ sở thờ tự của Phật giáo và các tôn giáo, 
tín ngưỡng truyền thống bị phá bỏ, thay vào đó là cơ sở thờ tự của Công 
giáo. Trong thời kỳ này Nguyễn Văn Thiệu người mà sau đó ít năm được 
làm Tổng thống của “nền đệ nhị cộng hòa” đã “bỏ đời theo đạo” vào đảng 
Cần lao rắp tâm mưu tính cho những nắc thang chính trị. 

Phát triển đạo đề phát triển đảng viên đảng Cần lao, việc làm của 
Ngô Đình Cần thích hợp với đường hướng “mở rộng nước Chúa” của 
Giáo hội Công giáo. Ngô Đình Cần có lần nói trước mọi người “Tá¡ 
cả việc Cẩn làm ở miễn Trung đêu là vì Chúa và Giáo hội”.09 

Mục đích hành động của Cần lao Ngô Đình Cần có thể tóm tắt 
được bằng khẩu hiệu: “8a chống, ba vâng”. 

- Chống cộng sản, chống Phật giáo, chống đảng phái quốc gia. 

- Vâng lời các Cha, vâng lời Cân, vâng lời Diệm. 

Phát triển đảng vào quân đội, Cân thực sự lúng túng về lý thuyết, 
nhân cơ hội đó Giám mục Phạm Ngọc Chi âm mưu biến Cần lao 
thành đảng của Công giáo. Khẩu hiệu hành động “Ba chồng, ba vâng” 
được thay bằng khâu hiệu “J⁄ì Chúa và cho Giáo hội”. 

Coi các tôn giáo khác là hiệp hội, đề cao Công giáo với một “chính 
quyền Công giáo”, biến đảng Cần lao thành đảng của Công giáo, 


9. Chu Bằng Lĩnh: Đảng Cân lao. Sảd, tr.3 16. 
10. Chu Bằng Lĩnh: Đảng Cần lao. Sđd, tr.322. 


NGUYÊN NHÂN DẪN ĐÉN PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963 * 55 


chính quyền Sài Gòn thực sự là một chính quyền bóp nghẹt tự do tôn 
giáo. Một chính sách đi ngược với truyền thống của dân tộc Việt Nam 
và thời đại. Đó là nguyên nhân quan trọng đầu tiên dẫn đến sự sụp đồ 
của chính quyền này. 


Nhưng còn một nguyên nhân khác cần được nhắc đến đó là việc 
chính quyên Ngô Đình Diệm đản áp tôn giáo trong đó có đàn áp Phật 
giáo. Đây là hệ quả tât yêu của chính sách kỳ thị tôn giáo. 


CHÍNH SÁCH ĐÀN ÁP TÔN GIÁO CỦA CHÍNH QUYÊN NGÔ 
ĐÌNH DIỆM 


Nét đặc trưng trong đời sống tôn giáo của xã hội miền Nam thời 
Mỹ-ngụy là xã hội đa tôn giáo. Ngoài Phật giáo, Công giáo, Tin Lành 
ở Nam Bộ còn là nơi phát tích của nhiều tôn giáo và các ông Đạo. Như 
Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa đặc biệt là đạo Cao Đài và 
Phật giáo Hòa Hảo. Thời chính quyền Ngô Đình Diệm, hai tôn giáo 
này đều có lực lượng vũ trang riêng, âm mưu biến vùng đất có tín đồ 
của họ thành khu tự trị. 


Trước tình hình đó, để thâu tóm quyền hành thực hiện âm mưu 
chống Cộng của Mỹ-Diệm, Ngô Đình Diệm kêu gọi các giáo phái hợp 
nhất lực lượng vũ trang và sáp nhập vào quân đội ngụy quyền. Khi 
biện pháp kêu gọi không được các giáo phái ủng hộ, Ngô Đình Diệm 
thực hiện một số thủ đoạn và những cuộc đàn áp đẫm máu như: Cắt 
những khoản tài trợ cho các giáo phái, đánh vào hoạt động kinh tế của 
họ, đưa tay chân cốt cán xâm nhập vào hàng ngũ những người đứng 
đầu giáo phái để mua chuộc, chia rẽ. Những bộ phận của từng giáo 
phái có hành động chống đối đều bị Ngô Đình Diệm huy động ngụy 
quân đàn áp, khủng bó, đánh đẹp. 


Đối với đạo Cao Đài, một lực lượng gồm 5.000 người do trung 
tướng Nguyễn Thành Phương đã ra hàng Ngô Đình Diệm. Một lực 
lượng khác của Phật giáo Hòa Hảo đo thiếu tướng Nguyễn Giác Ngộ 
cũng “ở về với quốc gia Đệ nhất Việt Nam cộng hòa”. Tuy nhiên Ngô 
Đình Diệm vẫn không kêu gọi được nhóm Phật giáo Hòa Hảo của đại tá 
Lê Quang Vinh, tự Ba Cụt với một lực lượng vũ trang gồm 1.760 người. 

Trước tình hình đó, ngụy quyền Sài Gòn ra lệnh giải tán quân đội 
Cao Đài, hủy bỏ các đặc quyền dành cho giáo phái. Cao Đài ở trong 
một tình trạng phân hóa đặc biệt, đa số các tướng lĩnh buộc phải đầu 
hàng ngụy quyền Sài Gòn. 

Năm 1955, Nguyễn Thành Phương thành lập ban Thanh trừng để 


56 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


thanh lọc hàng ngũ Cao Đài. Trong số đạo hữu bị bắt có hai người con 
gái của Hộ pháp Phạm Công Tắc. 


Ngày 19-2-1956, Phủ Tổng thống (ngụy quyền Sài Gòn) ra thông 
báo: Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc đã rời bỏ Tây Ninh, tình hình nơi 
đây rối ren nên chính phủ theo yêu cầu của các vị chức sắc Cao Đài 
và tướng Dương Thành Cao ra lệnh cho quân đội tới bảo vệ Tòa thánh 
Tây Ninh. Ngụy quyền tung tin này, lấy đó làm cớ hợp thức hóa đánh 
đẹp lực lượng Cao Đài, chiếm Tòa thánh Tây Ninh, Thánh địa của 
đạo. Hộ pháp Phạm Công Tắc chạy sang Campuchia và chết tại đó 
năm 1959. Từ đó, sau những lần xung đột dữ dội giữa quân ngụy Sài 
Gòn với lực lượng vũ trang của các giáo phái, các lực lượng vũ trang 
của các giáo phái do không cân sức về thực lực với ngụy quân dần 
dần tan rã. Hệ thống lãnh đạo của Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài bị 
đàn áp, nhiều cấp lãnh đạo bị tù đày, một số lãnh đạo bị thủ tiêu, một 
số phải tìm đường lánh nạn. Hoàn cảnh đó buộc Cao Đài và Phật giáo 
Hòa Hảo phải lui dần về vị trí tôn giáo, tín ngưỡng, với ý định “chờ 
thời”. Trong việc đàn áp giáo phái, Diệm huy động cả giáo sĩ, tín đồ 
Công giáo. Những linh mục chống cộng khét tiếng như Lê Hữu Từ, 
Hoàng Quỳnh... từng “làm mưa làm g1ó” ở khu Công giáo tự trị Bùi 
Chu — Phát Diệmt” được tham gia cầm quân đi trấn áp.? 


Như vậy trong đời sống chính trị miền Nam dân dần chỉ còn hai 
tôn giáo lớn là Phật giáo và Công giáo. 

Như phần trên trình bày, Ngô Đình Diệm sử dụng Đạo dụ số 10 
coi các tôn giáo ngoài Công giáo là hiệp hội. Đạo dụ số 10 do “cựu 
hoàng đế” Bảo Đại ký với Pháp ngày 06-08-1950 trên một chiếc tàu 
của thực dân Pháp cắm neo tại vịnh Hạ Long (Hòa thượng Trí Quang 
vận động bà Từ Cung mẹ vua Bảo Đại để phá bỏ âm mưu của Pháp 
phá hoại Phật giáo, Pháp đã không thi hành)”. Khi Ngô Đình Diệm 
truất phế “cựu hoàng đế” Bảo Đại, xé bỏ nhiều giấy tờ, đạo dụ, sắc 
chế, cáo biểu dưới khâu hiệu là “bài phong, phản đế” nhưng không 


11. Bài Chu thuộc Giao Thủy (Nam Định), Phát Diệm thuộc Kim Sơn (Nnh 
Bình). 

12. Về sau Ngô Đình Diệm không tin vào một số giáo sĩ di cư đã quay sang “sửa 
gáy họ. Một linh mục bị Diệm kết tội buôn lậu, đem ra tòa xử. Hoàng Quỳnh được giải 
ngũ về xứ trông nom chiên Chúa. Lê Hữu Từ không còn vai trò gì, lui về giữ một chức 
vụ có tiếng mà không có thực quyền “Chủ địch Trung tâm tôn giáo”. Báo Đời sống của 
Phạm Ngọc Chi bị đóng cửa. Linh mục chủ bút bị ra tòa lãnh án I8 tháng tù. 

13. Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm. Lịch sử Phật giáo xứ Huế, Nxb Thành phố 
Hồ Chí Minh, 2001, tr.473. 


NGUYÊN NHÂN DẪN ĐÉN PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963 * 57 


xé bỏ Đạo dụ số 10 có lợi cho chính quyền Ngô Đình Diệm. “Đến /hời 
Ngô Đình Diệm (1955-1963), trong bảng nghỉ lễ của các học đường vẫn 
không có lễ Phật đản là đương nhiên, nhưng lễ Noen lại được nghỉ đến 
15 ngày”0®, Ngày 9-1-1956 chính quyền Ngô Đình Diệm ra Dụ số 4 hủy 
bỏ ngày lễ Phật đản trong danh sách cho các học đường, công chức và 
binh sĩ. Điều này gây nên sự công phẫn trong dư luận xã hội nói chung và 
Tăng Ni, Phật tử miền Nam nói riêng. Ngày 13-1-1956, Hòa thượng Hội 
chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam Thích Tịnh Khiết gửi kháng thư với 
Ngô Đình Diệm. Sau đó Đại hội Phật học Việt Nam họp tại chùa Phước 
Hòa từ 15-17/1/1956 và Đại hội lần 2 Tông hội Phật giáo tại chùa Ấn 
Quang ngày 21-4-1956 gửi thỉnh nguyện thư và văn bản yêu cầu chính 
quyên Diệm công nhận ngày lễ Phật đản và buổi sáng ngày lễ Trung 
nguyên rằm tháng Bảy thay cho buổi chiều. Cuối cùng Ngô Đình Diệm 
phải chấp nhận cho các công sở nghỉ trọn ngày lễ Phật đản năm 1957765, 


Những việc làm thực tế của chính quyền Ngô Đình Diệm với Phật 
giáo đề làm giảm uy thê của Phật giáo rât đa dạng. 


““[rong âm mưu đây lùi những hoạt động kinh tế của Phật tử, chính 
quyền Diệm tìm cách vu khống họ là hoạt động chính trị, tra tấn, bắt 
g1am, xử tù họ, có người bị giết hại. Điền hình là vụ ông Vĩnh Cơ, Hội 
trưởng Hội Phật giáo Nguyên thủy tại Đà Nẵng, một nhà buôn gạo bị 
tòa Đại hình sơ thẩm ngày 28-8-1956, kết án 10 năm khổ sai và tịch 
thu gia sản. Ngày 15-10, Ban Quản trị Phật giáo Nguyên thủy tại Đà 
Nẵng gửi thư tới Ngô Đình Diệm phản đối việc này và khăng định 

“ông Vĩnh Cơ là một tín đồ Phật giáo rất chân thật, có công sáng lập 
Hội Phật giáo Nguyên thủy. Gia sản hiện hữu của ông do sự làm ăn 
buôn bán cần cù lâu năm mà có”. 


- Trên núi Thiên Bút, tỉnh Quảng Ngãi vốn có nền cũ của Phật 
giáo, chính quyền Ngô Đình Diệm tìm cách cưỡng chiếm để “Công 
giáo xây nhà thờ. Tín đồ Phật giáo địa phương phản ứng quyết liệt. 
Cuộc đấu tranh giữ chùa trên núi Thiên Bút kéo dài cho đến năm 
1963, chính quyền buộc phải hoãn việc xây nhà thờ Công giáo. 


- Ngày 27-7-1961, tại Cà Mau, ngụy quân bắn hàng loạt đạn cối 
vào chùa Cao Dân, xã Tân Lộc khi 200 đông bào và sư sãi Khmer 
đang làm lễ nhập hạ, làm 20 người chết và bị thương. 


14. Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm: Lịch sử Phật giáo xứ Huế, Sđd., tr.476. 
15. Bồ Đề Tân Thanh, Nguyễn Đại Đồng: Phát giáo Việt Nam từ khởi nguyên 
đến năm 1981. Nxb Văn học, 2011, tr.333, 334. 


58 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Đó chỉ là một vài vụ việc cụ thể được ghi lại trong cuốn Phật giáo 
Việt Nam (từ khởi thủy đến 1981) của Bồ Đề Tân Thanh — Nguyễn 
Đại Đồng (Nxb Văn học, 2011, tr.322-333). Nhưng bao trùm hơn là 
việc chính quyền Ngô Đình Diệm dựa vào Công giáo, chèn ép kỳ thị 
Phật giáo. Cuốn sách trên cho biết: “Nogô Đình Diệm còn lợi dụng 
Công giáo, gắn chiêu bài và xúi giục người Công giáo chống cộng. 
Bắt người Lương và Phật tứ phải theo đạo Thiên Chúa, nhận rửa tội 
và gia nhập đạo Công giáo sẽ được ra khỏi trại giam”. Cùng vẫn đề này, 
cuôn Lịch sử Phật giáo xứ Huế của Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm (Nxb 
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2001, tr476) viết: “Đối với dân gian từ 
năm 1954 đến năm 1963, chế độ Ngô Đình Diệm đã giết chết, bắt giam, 
tra tắn Phật giáo đồ; dụ dễ cải đạo, cắm Phật tử đi lễ chùa”. 


Tất cả những sự kiện trên để rồi chính quyền Ngô Đình Diệm đi 
đến một cuộc tàn sát, bắt bớ đẫm máu Phật giáo miền Nam mà Phật 
giáo gọi là pháp nạn năm 1963. (Sự việc được nhiều báo cáo khoa học 
trong cuộc hội thảo này trình bày nên chúng tôi không nói lại). 


k %* % 


Chính sách kỳ thị, đàn áp tôn giáo của chính quyền Ngô Đình 
Diệm là sự kiện thứ hai trong lịch sử dân tộc Việt Nam (như trình 
bày ở trên, sự kiện thứ nhất do nhà Nguyễn dưới các triều vua Minh 
Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức gây ra). Biện pháp mà hai chính quyền thực 
hiện có nhiều điểm khác nhau, nhưng tác hại mà nó để lại là giống 
nhau. Đó là nguy cơ dẫn đến sụp đồ chế độ và làm phương hại đến 
đoàn kết tôn giáo trong khối đoàn kết toàn dân tộc. 


Cuộc đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm năm 1963 
đã là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến “nền đệ nhất cộng hòa” bị sụp đô. 
Anh em Diệm, Nhu bị quân đảo chính giết chết một cách thê thảm, 
gia đình họ Ngô tan tác. Phật giáo miền Nam trải qua pháp nạn ngày 
càng siết chặt đoàn kết đội ngũ, củng có, phát triển tôn giáo. Số lượng 
chùa xây dựng ngày một nhiều. 


Qua cuộc pháp nạn, Phật giáo miền Nam càng nhận ra đường lồi 
tôn trọng tự do tôn giáo sáng ngời của Đảng Cộng sản Việt Nam, ủng 
hộ cách mạng miền Nam tiến tới đấu tranh thống nhất nước nhà. Hàng 
triệu Phật tử tham gia vào cuộc kháng chiến, hàng trăm ngàn Tăng, 
Ni, trong đó có những bậc cao tăng ra bưng biền, làm chiến khu tham 
gia kháng chiến chống Mỹ của Tăng Ni, Phật tử miền Nam và tỉnh 
thần đoàn kết dân tộc. 


NGUYÊN NHÂN DẪN ĐÉN PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963 * 59 


Cuộc kháng chiên chông Mỹ cứu nước ở miên Nam toàn thăng, 
đât nước thông nhât, có vai trò to lớn của Tăng Ni, Phật tử miên Nam. 


Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập. Phật giáo miền 
Nam với các hệ phái gia nhập vào ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam. Tăng NI, Phật tử cùng thực hiện đường hướng hành đạo 
“Đạo pháp — Dán tộc — Chủ nghĩa xã hội được Đại hội Phật giáo Việt 
Nam lần thứ nhất đề ra và tiếp tục duy trì cho đến nay. 


3k>kzk 


PHONG TRÀ0 ĐẤU TRANH CỦA 
PHẬT GIÁO MIỄN NAM VIỆT NAM 1963 
NHÌN TỪ Hồ SƠLƯU TRỮ BỘ NGOẠI GIAO MỸ 


PGS.TS. Trương Văn Chung 
Giám đôc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo 
Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM 


Sự kiện đấu tranh của Phật giáo miền Nam năm 1963 đã được nghiên 
cứu, bàn luận từ nhiều góc độ: Lịch sử, sự kiện, nhân vật, văn hóa, tôn giáo, 
chính trị v.v... Bài viết của tôi trên phương điện tôn giáo, chỉ xin luận bàn 
thêm về sự kiên này từ việc nghiên cứu các văn bản, tài liệu của Cục 
Hồ sơ lưu trữ Bộ Ngoại giao Mỹ những năm 1961 — 1963 VỚI mục 
đích làm rõ hơn quan điểm, thái độ của một số chính khách, nhà chính 
trị, ngoại giao Mỹ về sự kiện mà trong các văn bản, tài liệu họ vẫn gọi 
chung là sự “khủng hoảng Phật giáo” (Crisis Buddhism). 

Đây là những văn bản, tài liệu, điện tín, báo cáo tình hình, nhận 
định, đánh giá sự kiện chủ yếu của Đại sứ quán Mỹ ở miền Nam Việt 
Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ, tôi đặc biệt quan tâm đến các tài liệu từ 
8/3/1963 đến 15/6/1963. Với hàng trăm tài liệu, văn bản, thư khẩn, 
điện báo v.v... trao đôi qua lại giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán 
Mỹ ở miền Nam Việt Nam, nhưng tài liệu này tôi lẫy ra từ trang web: 
history state, gov. (sử liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ). Nhóm biên tập của 
tập tin từ 1961 — 1963 cho biết họ đã nghiên cứu lựa chọn các tài liệu, 
điện tín, văn kiện, báo cáo tình hình v.v... để làm rõ 5 nhiệm vụ sau: 


1. Việc thảo luận và xây dựng chính sách ở Washington. 
2. Việc triển khai, thực hiện các chính sách ở miền Nam Việt Nam. 


3. Mi quan hệ giữa Chính phủ Hoa Kỳ, chính quyền Nam Việt và 
các lực lượng bât đông về chính kiên ở Nam Việt. 


62 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


4. Đánh giá của tình báo Hoa Kỳ và những âm mưu đảo chính 
tiêm năng. 

5. Tình hình tham gia của quân đội Mỹ tại Việt Nam.?) 

Tôi bắt đầu từ bức điện khẩn của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi tới Đại 
sứ quán Mỹ tại Nam Việt Nam đê làm rõ kê hoạch của người Mỹ ở 
Việt Nam. Trong tài liệu từ 61-712) (Documen), Chính phủ Mỹ thê 
hiện rât rõ những kê hoạch chính trị và quân sự của mình nhăm thúc 
đây “chiên lược chiến tranh đặc biệt”, xin được tóm tắt những điêm 
cơ bản sau: 

1. Tìm cách tăng uy tín của Ngô Đình Diệm và Chính phủ Việt 
Nam Cộng hòa ở Hoa Kỳ và trên trường quốc tế. 

2. Tăng cường sức mạnh, uy tín quốc gia Nam Việt dưới sự hướng 
dân của Đại sứ Nolting. 

3. Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ và chính quyền Nam Việt. 

4. Cải thiện mối quan hệ giữa chính quyền Sài Gòn với các quốc 
gia trong khu vực, đặc biệt biệt là với Nhà nước Campuchia. 

5. Thỏa thuận với Nhà nước Campuchia về việc kiểm soát chặt 
chẽ biên giới chung giữa hai quôc gia. 

6. Hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong qui hoạch, sử dụng hiệu 
quả nguôn viện trợ vê kinh tê và quân sự trong mục đích chông lại 
Cộng sản. 

7. Đàm phán, xây dựng kế hoạch và cam kết ngoại giao về sự có 
thê hiện diện quân đội Mỹ ở Nam Việt. 

§. Đánh giá ý nghĩa chính trị của việc tăng số lượng quân đội 
'VNCH lên 200.000 quân. 

9. Đại sứ Nolting được quyên tổ chức, liên kết với tất cả các lực 
lượng cân thiệt ở trong và ngoài nước đề thực thi Điêu I và Điêu 2. 

Về quân sự: 

1. Xây dựng hàng rào điện tử để giám sát, cảnh báo hoạt động của 
Việt Cộng. 


1. History.state.gov/overview (1961 — 1963). 

2. Documenf7I: Telegram From The Department of State To The Embassy In 
viet Nam (web: history. State. Gov/Historical Document Foreign Relation of The 
United State). 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM *® 63 


2. Thực hiện chương trình tăng số lượng quân đội từ 170.000 — 
200.000. 


3. Bồ sung, tăng cường chuyên gia, cô vấn quân sự Mỹ ở Việt 
Nam từ 20.000 lên 40.000. 


4. Gia tăng sức mạnh quân sự, khả năng tác chiến của quân lực VNCH. 


5. Cung cấp, hỗ trợ tài chính, quân sự cho lực lượng bảo an, dân 
vệ với sô lượng 68.000 quân. 


6. Hỗ trợ tài chính, cung cấp trang thiết bị quân sự về Hải, Lục, 
Không quân cho quân lực VNCH. 


7. Huấn luyện, đào tạo lực lượng đặc nhiệm cho quân đội VNCH. 


8. Thành lập các tô chức quân sự quốc tế ở Đông Nam Á, giúp Mỹ 
và chính quyên Nam Việt chông lại thê lực Cộng sản. 


9. Kiểm tra, đánh giá lực lượng quân lực VNCH để có thể thực 
hiện cam kêt sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam. 


Có thê thấy những quan tâm của Nhà Trắng ở Nam Việt là thực 
hiện chiến lược “Phản ứng linh hoạt trên phạm vi toàn câu”, trong 
đó Việt Nam là “điểm nóng” của cuộc chiến giữa hai hệ thống xã hội, 
như Tổng thống Kennedy từng tuyên bố: “Báy giờ đây, chúng ta có 
một vấn đê là phải làm cho thể giới tin vào sức mạnh của chúng ta, 
mà Việt Nam chính là nơi để thực hiện điều đớ”.® 


Phục vụ cho chiến lược toàn cầu của mình, người Mỹ ủng hộ, tiếp 
tay cho chế độ Ngô Đình Diệm tiến hành cuộc chiến chống mọi thế 
lực khác biệt về chính kiến, thực hiện Luật 10/59 đàn áp phong trào 
yêu nước và không hề quan tâm đến các lực lượng tôn giáo và hầu 
như không có văn bản nào đề cập đến đời sống, sinh hoạt của các tôn 
giáo khác (ngoài Công giáo). Điều quan tâm duy nhất của người Mỹ 
ở miền Nam Việt Nam là ngăn chặn “CNXH” ở Đông Nam Á, biến 
chính thê Nam Việt thành lực lượng tiên phong trong chiến lược đó. 
Điều này thể hiện rất rÕ trong cuộc gặp øỡ giữa Tổng thống Kennedy 
với Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyên Nam Việt”. Cuộc nói 
chuyện cho thấy, Nhà Trắng rất e ngại về khả năng chiến đấu của quân 
đội VNCH, hoài nghĩ về uy tín của chế độ Ngô Đình Diệm, e ngại sự 
phát triển nhanh chóng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 


3. Tài liệu số 141. Nguồn: Bộ Ngoại giao - POL 13-5 S viet/1961. 
4. History State.gov/document I71/ POL- 14/6/1961. 


64 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Việt Nam và con đường mòn Hồ Chí Minh. Mặt khác, chính sách tôn 
giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm lại phân biệt đối xử, kỳ thị tôn 
giáo một cách cực đoan, coi trọng và ban cho Công giáo nhiều đặc ân. 
Chính sách thiên vị này dẫn đến sự phản kháng của các tín đồ tôn giáo 
ngoài Công giáo. Cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Nam 1963 diễn 
Ta trong bối cảnh đó. Các tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, của Đại sứ 
quán Sài Gòn chỉ thực sự quan tâm đến Phật giáo khi cuộc biểu tình 
của Phật tử ở Huế bùng nỗ ngày 8/5/1963. 


Một chuyên viên Đại sứ quán Mỹ ở Nam Việt, bút danh Heble báo 
cáo rằng: “...có 8 người chết và 14 người bị thương, đây là vụ việc 
nghiêm trọng..”. Nhận định về nguyên nhân vụ việc này, Heble cho 
rằng “do phản ứng của Phật giáo về việc không được treo cờ Phật 
giáo trong ngày Lễ Phật đản”. Bức điện tín của Heble cũng nhận 
xét rằng *... Mặc dù không có dấu hiệu hoạt động của Việt Cộng liên 
quan đến vụ việc, Song nhiều khả năng, họ sẽ khai thác ở các cuộc 
biểu tình trong tương lai”). 


Ngày 10 tháng 5 năm 1963, nhận định về Tuyên ngôn 5 điểm của 
Tổng hội Phật giáo Việt Nam?), Hilman Roger# trong bức điện từ Bộ 
Ngoại giao gửi cho Đại sứ quán Mỹ ở Nam Việt nhận định: “.... Cuộc 
khủng hoảng các tín đô Phật giáo (Buddhist crisis) trong chế độ Ngô 
Đình Diệm là phức tạp phải đối phó và phân lập ngay...”, đồng thời 
Hilman cảnh báo rằng: “Phật giáo đã trở thành một lực lượng chính 
trị đối lập với chính quyên Nam Việt"”0). 


Ngày 13 tháng 5 năm 1963 bức điện tín số 1148 từ Đại sứ quán 
Mỹ ở Sài Gòn báo cáo vê cuộc đàm phán hòa giải bât thành giữa 


5. Theo Nghị định 1§9/BNV/NA/PS có hiệu lực từ 12/5/1958 của chính quyền 
Sài Gòn: “Cờ của các giáo phái tôn giáo chỉ được treo vào ngày lễ tại nơi thờ tự, 
nhà riêng với sự cho phép của chính quyên địa phương” (Heble). 

6. Telegram 1006 từ Sài Gòn. Mã soosbid. SOC 14 -I S viet. 

7. Yêu cầu 5 điểm trong Tuyên ngôn của Tổng hội PGVN: 

1. Hủy bỏ lệnh cấm treo cờ Phật giáo. 

2. Phật tử phải được tự do tín ngưỡng. 

3. Dừng ngay việc bắt bớ, khủng bó, đàn áp Tăng Ni, Phật tử. 

4. Chính quyền phải bồi thường xứng đáng cho những người vô tội bị giết 
và trừng phạt kẻ chủ mưu của vụ giết người. 

5. Nhà sư và tín đồ Phật giáo được phép tự do truyền đạo và hành đạo theo 
giáo pháp. 

§. Roger Hilman — Thứ trưởng Ngoại giáo đặc trách Viễn đông sự vụ. 

9. Văn thư số 161. Nguồn: Bộ Ngoại giao - POL 13-5 S viet. 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM * 65 


chính quyền Ngô Đình Diệm và nhóm lãnh đạo Phật giáo, theo Heble: 
“Chính quyền Ngô Đình Diệm cho rằng tuyên bố của Tổng hội PGVN 
là: “Cực đoan trong ngôn ngữ” và “dường như là một tối hậu thư 
cho chính quyền”, còn thái độ của Tổng thống Diệm... “Chưa fhực 
sự quan tâm, mong muốn hòa giải”09. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao 
Mỹ nhận định “... Đây là một cuộc khủng hoảng Phật giáo có thể dẫn 
đến khủng hoảng chính trị” và cảnh báo “.... Cuộc khủng hoảng này 
sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tin của Mỹ và chính thể Ngô 
Đình Diệm”. “Có thể tác động đến cuộc chiến chống Cộng Sản”0)), 
Và yêu cầu Trueheartt? “phải có bản phúc trình ngay về tình hình 
thực tế của cuộc khủng hoảng Phật giáo”. 


Tài liệu 163, Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn Nolting đã khuyến cáo Diệm 
và chính quyền Sài Gòn cần phải... “xuống thang” hòa giải với Phật 
giáo bởi vì “Phật giáo đã là một phong trào chính trị bất lợi ...”0), 
đồng thời thúc giục Bộ trưởng Ngoại giao Nam Việt lúc đó là Nguyễn 
Đình Thuần phải tư vấn mạnh mẽ, kịp thời cho Tổng thống Diệm 
trong nỗ lực hòa giải đó. 


Tài liệu số 164 báo cáo về quan điểm của Ngô Đình Diệm “là 
cứng răn” khi không thay đôi Đạo dụ sô 10. Tông thông vẫn cho răng: 
“Phật giáo đang bị Cộng sản lợi dụng, kích động ” và “có ý định cứng 


răn hơn nữa đề giải quyết ván để”0*, 


Trong bản phúc trình về Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao, Trueheart 
đã cảnh báo “xung đội, khủng hoảng Phật giáo sẽ làm mắt niềm tin 
của xã hội vào ông Diệm và chính quyên Sài Gòn”. Trueheart dẫn lời 
Trung tá Đỗ Khắc Mai, một sĩ quan không lực Nam Việt “... Các sĩ 
quan cao cấp khác đã chán với tình hình này” và rằng: “Ông ta nói 
không thể hiểu tại sao người Mỹ vẫn im lặng để mắt cơ hội bằng vàng 
khắc phục tình hình Việt Nam.” Và Trueheart nhận định: “điểu đó 
có nghĩa rõ ràng là lật đồ chính phú”0®. 

Các tài liệu khác đều cho thấy người Mỹ hoài nghỉ về chế độ Sài 
Gòn và bắt đầu nghĩ đến chuyện thay đổi chính phủ Ngô Đình Diệm. 


10. Tài liệu số 162. Nguồn: Bộ Ngoại giao - POL 13-5 S viet. 

11. Như đã dẫn ở chú thích 10. 

12. Trueheart — Phó Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. 

13. Tài liệu số 163. Nguồn: Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam ibid. SOC 16-1. 

14. Tài liệu số 164.. Nguồn: Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam ibid. SOC 16-1. 
15. Tài liệu số 164. Nguồn: Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Tập tin SOC 164- I S viet. 
16. nt... 


66 ° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Trong một báo cáo, True heart nói một cách khá rõ là “.... Ông Diệm 
và chính quyên Sài Gòn dường như không muốn người Mỹ tham dự 
nhiêu hơn ở Việt Nam””. Điều này rõ ràng không đáp ứng được 
điểm thứ 7 và 9 trong kế hoạch chính trị, quân sự của Mỹ ở Nam Việt: 
“Chuẩn bị cho quân đội Mỹ hiện diện và tham chiến ở Việt Nam”0%®), 


Ngày 11/6/1963, bức điện khẩn từ Đại sứ quán gửi Bộ Ngoại giao 
Mỹ báo cáo: “Nhà sự Thích Quảng Đức đã tự thiêu ở ngã tư đường 
Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là ngã tư Cách Mạng Tháng 
Tám và đường Nguyễn Đình Chiếu)”. Sự kiện này được nhà báo Malcolm 
Browne chụp ảnh và ngay lập tức đăng tải trên toàn thế giới “...gáy sốc và 
ảnh hưởng không lường đối với Mỹ và chính thể Ngô Đình Diệm trên 
toàn thể giới...”0°), 


Ngược lại với quan điểm của True heart, Đại sứ Mỹ Frederick E. 
Nolting vốn ủng hộ chính thể Ngô Đình Diệm, ngay cả khi Ngô Đình 
Diệm và chính quyền Sài Gòn đã bộc lộ hết bản chất cực đoan, mất 
lòng dân của mình, bị cộng đồng quốc tế và dư luận Mỹ lên án. E. 
Nolting vẫn cho rằng hiện tại, không ai có thê thay thế Diệm và bao 
biện: “Hơn hai năm sống tại Việt Nam, tôi chưa bao giờ thấy dấu hiệu 
chứng tỏ có sự kỳ thị tôn giáo”@9), 


Quan điểm của E. Nolting cảng khích lệ, củng cố quan điểm của 
Diệm, Nhu cho rằng không ai có thê thay thế được mình và ngày càng 
thực hiện kế hoạch bạo lực cứng rắn hơn đối với Phật giáo. Bằng “kể 
hoạch Nước l2” đêm 20 rạng sáng 21/8/1963 do Ngô Đình Nhu trực 
tiếp chỉ huy2Ð, đây chế độ Ngô Đình Diệm đến bờ vực của sự sụp đô. 


Tài liệu số 165, Charle C. Flowerre, Tùy viên Đại sứ quán báo 
cáo rằng: “Sự khủng hoảng Phật giáo đã phá hủy mối quan hệ 
giữa chính quyên Nam Việt với nhà nước Campuechia...”G2, Flow- 
erre dẫn bài phát biểu của ông Hoàng Sihanouk tố cáo: “... Tổng 
thông Diệm đã ngược đãi cả Phật giáo Việt Nam và Phát giáo 
Campuchia"03, Flowerre cũng lưu ý rằng: “ƒ tự thiêu của Hòa 
thượng Thích Quảng Đức được thực hiện ngay trước Đại sứ quán 


17. Nguồn: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Tập tin SOC 147-1. 


19. Văn bản số 1146 Nguồn Bộ Ngoại giao. Tập tin POL 13- 5 S viet. 

20. Nguồn: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Tập tin SOC 148-1 S viet. 

21. Văn bản số 1148 nguồn: Đại sứ quán tại Việt Nam. Tập tin. SOC — 14— 1 S viet. 
22. Telegram số 1158: từ Sài Gòn. Tập tin SOC 14-1 Sviet/ngày 13/6. 

23. Trung tâm lưu trữ quốc gia Washinton. RG 84. Đại sứ quán Sài Gòn. 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM *® 67 


Campuchia; sẽ có thê làm hỏng kế hoạch liên mình với Campuchia 
chồng Cộng sản” 9), 


Đánh giá sự thất bại của kế hoạch “giải tỏa khủng hoảng Phật 
giáo Nam Việt”. Ngoại trưởng Mỹ Dean Rusk cảnh báo: “.... Nếu 
chính quyền của Ngô Đình Diệm không thực hiện và giải quyết hiệu 
quả xung đột, chúng ta sẽ phải xem xét lại toàn bộ mối quan hệ của 
chúng ta với chế độ của ông ta”6°, 

Bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi Đại sứ quán Sài Gòn nhắn 
mạnh:® “7? hình Phật giáo là nguy hiểm và đang đến giới hạn của 
sự kiên nhẫn. Bạn được phép nói với Diệm rằng Hoa Kỳ xem đây là 
vấn đề cấp thiết, chính phủ Việt Nam phải nhanh chóng hành động 
mạnh mẽ để lấy lại niềm tin của Phật tử. Chỉnh phủ Việt Nam phải 
hoàn toàn và dứt khoát đáp ứng nhu câu của Phật giáo... "G?, 


Kết quả tất yêu của lịch sử như chúng ta đã biết, Mỹ bật đèn xanh 
cho cuộc đảo chính Diệm ngày 1-11-1963. Từ những hô sơ lưu trữ 
trên có thê nhận thây: 


1. Cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Nam năm 1963. Trước hết 
là cuộc đấu tranh vì tự do, bình đăng tôn giáo, chống lại chế độ kỳ thị, 
bài xích tôn giáo. Sự phát triển của phong trào đấu tranh này tự nhiên, 
tất yếu trở thành một bộ phận của phong trào yêu nước đấu tranh vì 
độc lập dân tộc và thống nhất tô quốc. 


Đó là một chân lý, thể hiện trong tư tưởng Hồ Chí Minh về sự 
thống nhất giữa vấn đề dân tộc và tôn giáo trong lịch sử Việt Nam. 
Người Mỹ đã tiếp cận vẫn đề: “Khủng hoảng Phật giáo ở Nam Việt 
1963” theo cách tiếp cận tách rời giữa tôn giáo và dân tộc, cụ thể ở 
đây là Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Chính vì tách rời hai 
vẫn đề trên, người Mỹ đã không hiểu được sức mạnh của Phật giáo 
Việt Nam chính là sức mạnh của dân tộc Việt Nam lúc đó. Các chính 
khách, nhà ngoại giao, tình báo Mỹ đã có gắng giải quyết vấn đề bằng 
cách trung lập hóa Phật giáo, đưa Phật giáo ra khỏi phong trào đầu 
tranh chung của dân tộc. Trong cuốn sách: “Phát giáo như là một 


24. ni. 

25. Nguồn: Bộ Ngoại giao. Điện............... Bộ Ngoại giao đến Đại sứ quán 
Sài Gòn. Tập tin trung tâm. POL 13-5 S viet (Văn bản số 166). 

26. Bức điện tín được soạn thảo bởi B. Wood và Hilsman, được Hariman thông qua. 

27. Nguồn: Bộ Ngoại giao. Điện tín từ Bộ Ngoại giao đến Đại sứ quán Sài Gòn. 
Tập tin Trung tâm. POL 13-5 S viet (văn bản số 167). 


68 ° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


quyên lực chính tr†”.2% J. Robert Topmiller nhận định: “Bằng việc lật 
đồ chế độ họ Ngô, Phật tứ Nam Việt đã tạo ra khoảng trồng chính trị 
và sự bất ổn xã hội, làm tăng cường, củng cố vị trí của người Mỹ ở 
Việt Nam”). 


J. Robert Topmiller cũng cho rằng: “Tôn giáo trong đời sống xã 
hội cân phải có địa vị trung tính, không tham gia vào hoạt động chính 
trị... Vì thể phong trào đấu tranh của Phật giáo miễn Nam là một sự 
khủng hoảng Phật giáo” và “Phật giáo miễn Nam 1963 là một quyễn 
lực chính trị theo đường lối trung lập." 


Theo quan điểm tôn giáo học, tôi cho rằng tách rời, cô lập tôn giáo 
hoặc các sự kiện tôn giáo khỏi bối cảnh lịch sử, độc lập với các mối 
quan hệ xã hội khác, sẽ không giải thích đúng bản chất của vấn đề. 
Nhà tôn giáo học Ninian Smart trong tác phâm nỗi tiếng “Các fôn giáo 
thế giới” cũng đã khăng định: “Chiểu kích xã hội của tôn giáo là một 
trong những chiều kích quan trọng nhất khi tiếp cận vào tôn giáo”©°, 

2. “...Tuyên chiến với tôn giáo là tự sát°. Một chân lý rút ra từ 
lịch sử tôn giáo thế giới hàng ngàn năm qua được lặp lại ở chế độ 
Ngô Đình Diệm. Bản chất của mối quan hệ giữa Phật giáo và chính 
quyền Sài Gòn là thái độ, chính sách kỳ thị, bất bình đẳng tôn giáo, 
đặc biệt là Phật giáo. Song cách giải quyết vấn đề của Diệm và chính 
quyên Sài Gòn theo quan điểm chính trị hóa: “Phật giáo đang bị Cộng 
sản chỉ phối, lợi dụng”. “Chỉ là một nhóm. Phát giáo quả khích, nói 
loạn”®9?), “Sự khủng hoảng Phật giáo là vấn đề chính trị hoặc mang 
động cơ chính trƒ°93. Mà không thấy rằng sức mạnh của Phật giáo 
năm 1963 là sức mạnh của văn hóa hơn 2.000 năm lịch sử dân tộc 
Việt Nam. Sử dụng bạo lực đối với Phật giáo Việt Nam, chính quyền 
Ngô Đình Diệm đã bắn vào lịch sử mà “bắn vào lịch sử tức là bắn vào 
chính bản thân mình”. 


3. Ngọn lửa “vị pháp quên thân, vì dân quên mình” của Bồ-tát 
Thích Quảng Đức đã thắp sáng một triệt lý sông của Phật giáo Việt 


28. Trang web: jhu.edu/ Robert Topmiller / Buddhist a political power. 

20: Ý..... 

30. nt.... 

31. Nmian Smart. The Worldš Religions. Cambridge UnIversity Dress. (Sec- 
onde Edition) 1998. Trang 2T. 

32. Nguồn Bộ Ngoại giao Mỹ: Thư Tổng thống Diệm gửi Đại sứ quán Sài Gòn, 
tài liệu lưu trữ từ số 169. Tập tin SOC — 14-— 1 S viet. 

33. n. 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM * 69 


Nam: “Nhập thế tích cực”. Vẫn còn những luận bàn khác nhau về 
ngọn lửa này. Nhiều nhà tôn giáo học, chính trị học, sử học nước 
ngoài có nhận định: “ Việc fự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức 
để chống lại nhà cẩm quyên độc tài Ngô Đình Diệm là hành động 
dũng cảm, anh hùng của một chính khách, nhưng không phù hợp với 
giáo lÿ Phật giáo Đại thừa đề cao tỉnh thân bất bạo động.. 69, 


Ngay cả Ninian Smart trong tác phâm “Các tồn giáo thể giới" khi 
nói về sự kiện này cũng bình luận rằng: “việc £ự thiêu là không phù 
hợp với đạo Phật"°.95 Tôi không đồng ý với cách tiếp cận và bình luận 
như vậy, theo tôi, nhìn lại toàn bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam, có thể 
nhận thấy “tinh thần nhập thế tích cực” luôn là lý tưởng và hành động 
sông của Phật giáo Việt Nam. Từ các nhà sư “7ïnh thông tam giáo, đọc 
kỹ trăm nhà” thời Tiền Lê cho đến những nhân cách lớn của Phật giáo 
đời Lý — Trần đều thắm đẫm tinh thần đó trong hành trạng của mình6®, 


“Nhập thế”: Là “Hòa quang đồng trần”, là sông bình đị, trộn lần 
vào thế tục, còn “nhập thế tích cực” là hành động, cuộc sống luôn có 
trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc và sự phát triển xã hội, tham gia 
đóng góp lớn lao vào quốc kế, dân sinh. 


Xin lấy một nhà sư tiêu biểu cho tinh thần này trong lịch sử Phật 
giáo Việt Nam là Tuệ Trung Thượng Sỹ - Trần Tung. Tuệ Trung 
Thượng Sÿ đã sống trong thời kỳ đầy hào hùng của dân tộc Việt Nam 
với 3 lần đánh thắng quân Nguyên. Ông không chỉ là một nhà sư mà 
còn là một vị tướng có nhiều công trạng. Ông đã từng cùng Hưng 
Đạo Vương đem hai vạn quân đuôi giặc, đã từng tay không ung dung 
vào trại giặc, trá hàng, lừa địch,” để quân ta có thời gian củng cô lực 
lượng. Đó là hành động của người anh hùng đồng thời cũng là nhà sư 
vào sinh ra tử, coI cái sống, chết “#wa hòn bọt con”. Đó là thái độ của 
một nhà sư sống đầy sinh lực, mạnh mẽ, hết mình vì đời. Trong đời 
sống của Tuệ Trung Thượng Sỹ có sự thống nhất của hai mặt thật khác 
biệt là tâm linh như tiêu dao, thoát tục với hiện thực đầy năng động, 
bình dị. Vì thế, mà Trần Nhân Tông ca ngợi: “Ông trộn lẫn cùng thể 


34. Nguồn: Trang web: en.citizendium.org/Robert Topmiller. 

35. Ninian Smart. Các tôn giáo trên thế giới. Cambridge University Press. USA. 
1998. Trang 464. 

36. Nhà sư thời Tiền Lê: Pháp Thuận (914-990) Khuông Việt thái sư (933 - 
1011) Sư Vạn Hạnh (2 - 1018). Nhà sư thời Lý — Trần: Trần Thái Tông, Tuệ Trung 
Thượng Sỹ, Trần Nhân Tông, v.v... 

37. Phải chăng là trái với ngũ giới cắm của giáo lý Phật giáo? 


70 ° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


tục, hòa cùng ánh sáng, chứ không trải hăn với người đời”€3) và “Là 
93. 99% (6 


con Quỷ Thiêng nơi vườn pháp”. *... thâu suốt đến cội nguồn của 
tâm tính, tột cùng của Trí tuệ 09. 


Nguồn gốc của tỉnh thần “Nhập thế tích cực” của Phật giáo Việt 
Nam có lẽ là khát vọng tự do thấm đẫm tính nhân văn của Phật giáo 
Việt Nam và phải chăng tự do chính là giải thoát, chính là giác ngộ? 
Và theo chúng tôi, chính tinh thần “Nhập thế tích cực” đã giúp cho 
nhân cách lớn của Phật giáo Việt Nam ra khỏi khuôn khổ ngôn ngữ 
ước lệ, vượt giới hạn giáo lý để đạt đến cái cốt tủy nhất, cuối cùng 
nhất của Phật giáo: Giác ngộ. Bồ-tát Thích Quảng Đức là một nhân 
cách lớn như vậy của Phật giáo Việt Nam. Hành động thắp sáng ngọn 
đuốc tự do từ trái tim nhân bản của ông đã vượt ra ngoài mọi giới hạn 
với mọi ước lệ của tôn giáo hoặc chính trị của đời thường. 


4. Hiện nay, Phật giáo Việt Nam đã, đang đồng hành cùng dân 
tộc Việt Nam xây dựng một xã hội: Dân chủ, công bằng, hiện đại và 
văn minh. Một con đường dài gian khổ, khó khăn... Song với tỉnh 
thần “đồng hành cùng dân tộc”, “nhập thế tích cực” của phong trào 
đấu tranh của Phật giáo miền Nam 50 năm qua vẫn là ngọn đuốc soi 
đường của Phật giáo Việt Nam và nhân dân Việt Nam vững bước trên 
con đường hướng tới tương lai với những mục tiêu, nhiệm vụ mới. 


xksk‡k 


38. Uỷ ban Khoa học Xã hội. Viện Văn học. Tơ văn Lý — Trần. Nxb. KHXH.. 
Hà Nội. 1988. Tập 2, trang 545. 

39. Trung tâm Nghiên cứu Hán Nôm. Tuệ 7rung Thượng Sỹ với Thiên tông Việt 
Nam. Kỷ yêu Hội thảo khoa học. TpHCM. 1993. 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM * 71 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Tập hô sơ lưu trữ của Bộ Ngoại giao Mỹ: từ (1961 - 1963). 
Trang web: history.State.gov/ Department of State 

2. Nmian Smart. The Worldš Religion. Cambridge UnIversity 
Press. 1998. 

3. Trang web: Jhu.edu. / J. Robert Topmiller. Buddhist as Political Power. 

4. Thích Thanh Từ. T”iển sư Việt Nam. Thành hội Phật giáo 
TPHCM, 1992. 

5. Trương Văn Chung. 7 tưởng triết học của Thiển phải Trúc 
Lâm đời Trần. Nxb Chính Trị Quốc Gia. Hà Nội. 1998. 

6. Lê Mạnh Thát (chủ biên). Bồ-:á/ Quảng Đức. Ngọn lửa và trái 
tim. Nxb Tông Hợp Tp.HCM. 2005. 

7. Uỷ ban Khoa học Xã hội. Viện Văn học. 7ø văn Lý — Trần. 
Nxb. KHXH. Hà Nội. Tập 2. Hà Nội, 1988. 

8. Trung tâm Nghiên cứu Hán Nôm. ?uệ Trung Thượng Sỹ với 
Thiên tông Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. TP.HCM. 1993. 

9, Nguyễn Lang. Việt Nam Phật giáo sử luận. tập l, 2. Nxb. Văn 
Học. Hà Nội. 1992, 


PHONG TRÀO ĐẤU TRANH PHẬT GIÁO 
MIỄN NAM 1963 —TỪ GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI MỸ 


PGS.TS. Đào Ngọc Chương 
Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM 


Đã năm mươi năm trôi qua, phong trào Phật giáo miền Nam 1963 
vẫn còn đó như một thách thức. Trong bối cảnh miền Nam Việt Nam 4 
năm trước năm 1963 (Luật số 10/59 gieo rắc sự sợ hãi và gây nên làn 
sóng phản đối, sự thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 
năm 1960, sự thất bại của quân lực VNCH trong trận Ấp Bắc tháng 
1/1963...), nguyên nhân của cuộc chính biến ngày 01/11/1963 lật đỗ 
chính quyền Ngô Đình Diệm được nhìn nhận chưa thực sự thống nhất. 
Phong trào đấu tranh của Phật giáo Việt Nam năm 1963, trong tình 
hình đánh giá như thế, cần thiết được nhìn nhận lại từ nhiều phía, tức 
từ những vị trí khác nhau, có khi hoàn toàn đối lập. Trong bài viết 
ngắn này, trên cơ sở một số tư liệu chính thức (của quan chức, chính 
khách, sử gia, nhà báo Mỹ) tôi trình bày, khảo sát cách nhìn của một 
số nhân vật người Mỹ trong mối liên quan thời cuộc đối với phong 
trào đấu tranh của Phật giáo Việt Nam năm 1963. Từ những khảo 
sát này, có thể sơ bộ xác định vai trò, vị trí của phong trào đấu tranh 
đó với những quyết định có tính chất bước chuyên quan trọng trong 
chính trường miền Nam bấy giờ. 


Robert S. MeNamara, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ năm 1961 
đến 1967 dưới thời hai Tổng thống Mỹ là Kennedy và Johnson, là 
tác giả cuỗn 7rong dòng hồi ức — Bi kịch và những bài học Việt Nam 
(In Retrospect T— The Tragedy and Lessons oƒ Vietnam), xuất bản năm 
1995. Trước đó, tức trước năm 1995, ông không nói gì về chính sách 
của Mỹ đối với Việt Nam, càng không nói gì về phong trào Phật giáo 
Việt Nam thời gian đó. Nhưng trong ?rong dòng hôi ức — Bì kịch và 
những bài học Việt Nam, Robert S. MeNamara đã ít nhất đề cập đến 


74 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


phong trào đâu tranh của Phật giáo Việt Nam 1963 trong hai chương: 
Chương hai, “The Early Years: January I9, 196] — 4ugust 23, 1963” và 
Chương ba, “7e Fatefml Fall of I963: August 24— November 22, 1963. 


Cuối chương hai (“Những năm tháng đầu tiên: 19-1-1961 — 23-8- 
1963”), MeNamara đã viết rất chung trong một đoạn ngắn: “Khoảng 
thời gian đó, một cuộc khủng hoảng chính trị và tôn giáo đã nồ ra 
khắp miễn Nam Việt Nam. Những người Phật giáo tức giận chế độ 
Diệm hạn chế tự do tôn giáo, đã tiễn hành những cuộc phản đối dẫn đến 
việc lực lượng an ninh của Diệm trả đũa mạnh mẽ. Phản ứng tàn bạo này 
đã kích động những cuộc phản đối ngày càng nhiễu kế cả việc những tu 
sĩ Phật giáo hy sinh thân mình gây chấn động. Những sự cô này khiến tôi 
và những người khác ở Washington (tức các giới chức cao cấp của Mỹ 
tại Wfashington — người viết) phải kinh hoàng, khiếp đảm, và khiến cho sự 
thống trị của Diệm trở nên rồi loạn hơn bao giờ hếi. 


Cuối tháng Tám (người viết nhắn mạnh), khi Hội đồng Tham mưu 
trưởng Liên quân trình bày kế hoạch rút lui theo yêu cầu của tôi, 
tình hình vẫn còn hỗn loạn. Tuy nhiên, họ cho rằng theo sự tỉn trởng 
của riêng họ thì không nên rút lực lượng Mỹ nào đi cho đến khi cuộc 
khủng hoảng lắng xuống (người viết nhấn mạnh). Họ đã gợi 7 rằng 
không một quyết định nào được phê chuẩn nhằm tiễn hành kế hoạch 
rút lui cho đến cuối tháng Mười” (tr. 49). 


Chúng ta cần biết rằng chính Robert S. MeNamara là người đề 
xuất kế hoạch rút các lực lượng Mỹ bấy giờ.0 Và về sau này, dù là 
một người thuộc phe “điều hâu” nhưng MeNamara đã tìm cách đưa 
Mỹ ra khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam. Nỗ lực này của ông tập trung 
thể hiện trong bức thư ngày 19-5-1967 gửi cho Tổng thống Lyndon 
B. Johnson nhưng Johnson không trả lời. Cụm từ “cuối tháng Tám” 
ở đây cần được hiểu là khoảng thời gian trước ngày 24-8-1963, tức là 
trước khi Mỹ có đủ các thông tin về cuộc đàn á áp Phật giáo đẫm máu 
vào ngày 21-8-1963, trước khi Mỹ có một quyết định quan trọng đối 
với tình hình chính trị của miền Nam Việt Nam bấy giờ; và bấy giờ 
quyết định “rút luï” như được nêu cũng phụ thuộc vào sự lắng dịu của 
phong trào đấu tranh. Như thế, trong một cách nhìn nhất định, “cuộc 
khủng hoảng chính trị tôn giáo” năm 1963 tại miền Nam rõ ràng có 
một tầm ảnh hưởng lớn đối với những quyết định của Mỹ lúc ấy. 


1. Vào thời gian này, Mỹ đã triển khai Lực lượng đặc biệt, 1961 (Special forces); 
tháng 12-1961 có khoảng 3.200 cố vấn quân sự người Mỹ; tháng 12-1962 là 9.000. 
(theo ƒ7efnam, An A4merican Ordeal, tr. 387-388). 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH PHẬT GIÁO MIÈN NAM NĂM 1963 * 75 


Vì thế, ngay từ đầu chương ba (“S⁄ sụp đồ định mệnh năm 1963: 
Ngày 24-8 — 22-11-1963”), MeNamara tiếp tục đề cập đến phong trào 
Phật giáo. “Máu thuẫn vẫn âm ỉ suốt mùa hè giữa những người Phật 
giáo và chỉnh quyền miễn Nam Việt Nam. Bắt ngờ (người viết nhấn 
mạnh), ngày 21 tháng 8, chính quyên đàn áp thẳng tay. Sau khi Diệm 
phê chuẩn, Nhu ra lệnh cho một ẩơn vị quân đội tỉnh nhuệ bố ráp 
chùa chiển vào sáng sớm ngày 21-8-1963 (in the early hours). Họ 
đáp phá cửa vào đã được dùng làm các chướng ngại vật phòng thủ và 
ngược đãi những vị tu sĩ phản đối. Nhiễu vị tu sĩ bị lôi vào tù. 


Diệm vẫn hành động mặc dù cá nhân đã đoan chắc với Frederick 
E. Nolting, Jr, Đại sứ sắp mãn nhiệm, răng sẽ không tiên hành những 
bước đàn áp Phật giáo mạnh hơn”. 


Chúng ta vẫn không thể hiểu hết tại sao MeNamara cho rằng 
“Diệm không thể sắp xếp thời gian bồ ráp, tấn công chùa chiễn một 
cách tệ hại hơn. (Diem could not have timed the pagoda raid more 
poorly2). Đó là ngày 21-8-1963. Có thể thời gian này liên quan đến 
kỳ nghỉ cuối tuần của các quan chức Washington, và “bất ngờ” đối 
với họ, nghĩa là nằm ngoài những dự kiến của họ về tình hình, nghĩa 
là chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam bấy giờ tự ý 
tiến hành cuộc đàn áp đó. 

Khi những báo cáo về sự bạo ngược của Diệm ùa vào Washington 
trong ngày 24-8-1963. Và, trước khi ngày 24-8-1963 khép lại, Mỹ đã 
quyết định phát động một chiến dịch quân sự (ø mmili/ary coup) mà 
theo MeNamara là một trong những quyết định then chốt liên quan 
đến Việt Nam trong thời kỳ của chính quyền Kennedy và Johnson. 
Người chủ trương trong sự kiện này là Roger Hilsman, Trợ lý Bộ 
trưởng Ngoại giao phụ trách Viễn Đông (assisfa” secretary 0ƒ state 
ƒor Far Eastern aƒƒfairs), đã gửi một bức điện cho Đại sứ Mỹ Henry 
Cabot Lodge ở Sài Gòn lên án các hành động của Ngô Đình Nhu 
trong đó có việc lợi dụng quân đội đề trắn áp, đập phá chùa chiền, yêu 
câu loại Ngô Đình Nhu ra khỏi chính trường, và “Nếu tất cả những nô 
lực của anh mà Diệm vẫn ngoan cố và từ chối thì chúng ta sẽ ẽ đối diện 
với khả năng là Diệm không thể tự bảo vệ mình được. 


...Đồng thời chúng ta cũng phải nói với những tướng lãnh quan 
trọng răng Mỹ tháy không thê hô trợ GVN [chính phủ Việt Nam] về 


2. Câu này có thê được hiểu là “Quả thật Diệm đã chọn đúng thời điểm để bố 
ráp, tân công chùa chiên”. 


76 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


quân sự và kinh tế nữa trừ phi... các biện pháp [thả các vị tu sĩ bị bắt] 
được thực hiện ngay lập tức...”Ô), 


Kế hoạch đó, tức kế hoạch đảo chính Ngô Đình Diệm, sau này đã 
được thực hiện vào ngày 1-11-1963 sau nhiều lần tranh luận, thương thảo, 
thêm bớt, hòa giải nhưng rõ ràng đã định hình từ thời điểm bước ngoặt 
then chốt của phong trào đấu tranh của Phật giáo Việt Nam năm 1963. 

Theo hồi ức của MeNamara, vào tuần đó (ha week) hầu như các 
yếu nhân của Washington (Kennedy, Dean Rusk, McGeorge Bundy, 
John McCome, Robert S. MeNamara) đều rời khỏi Washington và 
khi những báo cáo về cuộc đàn áp Phật giáo vào ngày 21-8-1963 rộng 
khắp miền Nam Việt Nam được gửi về thì người xử lý trực tiếp có lẽ 
là Roger Hilsman và những đồng sự của ông (/1e and hs associafes). 


Sau này, trong cuốn sách 7ö ÄMove a Nation: The Politics oƒ For- 
cien Policy in the Administration oƒ.John F. Kennedy (New York: 
Doubleday. 1967), Roger Hilsman có đề cập đến cái bức điện quan trọng 
trong ngày trọng đại này. Và theo Roger Hilsman thì người phê chuẩn là 
Tướng Carter (tức Marshall Sylvester Carter) đại diện cho CLA. 


Về cuốn sách nêu trên của Roger Hilsman và về việc phê chuẩn 
nội dung bức điện ngày 24-8-1963, chúng ta có thê nghe ý kiến của 
Abbot E. Smith trong bài điểm sách “Trong giới hạn tôi có thê phát 
hiện thì cuốn sách (tức cuốn 7ö Move a Nation của Roger Hilsman) 
mô tả chính xác quan điểm và hoạt động của CIA. Tuy nhiên, có một 
vấn đề tác giả nhầm lẫn và đó là một vấn đề quan trọng. Một ngày 
tháng 8, 1963 — đó là ngày thứ Bảy?“ — Bộ Ngoại giao gửi một bức 
điện đến Sài Gòn, có hiệu lực, ra lệnh rút sự ủng hộ của Mỹ đối với 
Ngô Đình Diệm. Đó là một bức điện đáng nhớ được George Ball, 
Averell Harriman, N-Michael Forrestal, và Hilsman phác thảo. Việc 
thông qua (c/earance) bức điện này là một vấn đề bởi vì rất nhiều con 
người quan trọng đã rời khỏi Washington hôm đó. Theo Hilsman thì 
bức điện được Tướng Carter đại diện cho CIA phê chuẩn; và chắc 
chắn Hilsman phải biết. Nhưng sự thật là nó không được phê chuẩn, 
hoặc không được xem trước, bởi bất cứ nhân vật nào của CIA, và nó 
đã tạo ra một cơn náo động (a sensafion) khi nó được đọc sau khi đã 


3. Nếu so sánh với nội dung bức điện thì đoạn này không hoàn toàn trùng khớp, 
hay đúng hơn, hai cụm từ trong ngoặc [...] là do tác giả thêm vào đề giải thích. Xin 
đọc đoạn trích bức điện dưới đây. 

4. Tức ngày 24/8/1963 (người viết). 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH PHẬT GIÁO MIỄN NAM NĂM 1963 * 77 


được gửi đi. Dĩ nhiên đây là một hành động cao tay, và đối với CIA nó 
không phải nói ừ hoặc chả.”®) Có lẽ vì tình trạng này mà McNamara 
coi Roger Hilsman là người chủ động (/he ¿mifiative) và chỉ nhắc đến 
Roger Hilsman và các đồng sự của ông (He and hỉs associates) chứ 
không nêu tên cụ thểt®. 


Bức điện quan trọng đó thường được gọi là “Cable 243” được gửi 
đi từ Bộ Ngoại giao Mỹ và người nhận là Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn bấy 
gờ là Henry Cabot Lodge. Bức điện nêu lên ba điểm yêu cầu như nội 
dung trích dịch sau đây.” 


“... Bây giờ đã rõ quân đội đưa ra lệnh thiết quân luật hay Nhu 
lừa họ làm điều đó, Nhu đã lợi dụng sự áp đặt của nó để đáp phả chùa 
chiên bằng cảnh sát và lực lượng đặc biệt của Tung trung thành với 
ông ta, như thế là đang đặt trách nhiệm trên vai quân đội theo cách 
nhìn của thể giới và nhân dân Việt Nam. Cũng rõ ràng là Nhu khôn 
khéo đưa mình vào vị trí lãnh đạo... 


Bây giờ chúng ta tin rằng một hành động tức thì phải được tiến 
hành nhằm ngăn Nhu củng có vị trí của mình hơn nữa. Vì thế, trừ phi 
anh tham khảo ý kiến với Harkins nắm bắt được những lý do phản đổi 
thuyết phục hơn thì anh được ủy quyên tiến hành theo những dòng 
sau đây: 


(1) Chúng ta phải áp lực lên những cấp thích hợp của Chính phủ 
miền Nam Việt Nam theo đường hướng sau: 


(a) Chính phủ Hoa Kỳ không thể chấp nhận những hành động 
chống Phật giáo do Nhu và các cộng sự của ông ta tiễn hành dưới 
chiêu bài thiết quân luật. 

(b) Thúc đầy những hành động cao độ khôi phục tình hình phải 
được tiến hành, kể cả việc húy bỏ Dụ số 10 (người viết nhấn mạnh), 
thả các Tăng, Ni Phật giáo, v.v... 


5. To Move a Nation by Roger Hilsman. Book review by Abbot E. Smith, 
https://www.cIa.øov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-cs1/voll Ino4/ 
html/v11i4al0p_ 0001.htm. 

6. Thực ra trong bức điện có ghi rõ những giới chức liên quan. 

7. Xin đọc toàn văn bức điện trên Google, theo lệnh Cable 143 hoặc địa chỉ 
EE2438DA4C064164ACABA420F64630D9...bản pdf. 


78 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


(2) Đồng thời chúng ta cũng nói với các tướng lãnh? rằng Hoa Kỳ 
thấy rằng không thể tiếp. tục ng hộ Chính phủ miễn Nam Việt Nam 
về mặt quân sự và kinh tế trừ phi biện pháp tiên quyết được thực hiện 
ngay mà chúng ta nhận thức là cần thiết phải loại gia đình Nhu ra 
khỏi chính trường (above steps are taken Immmediately which we rec- 
OSHiz€ reqHires removal oƒ the Nhus from the scene). Chúng ta muốn 
cung cáp cho Diệm cơ hội hợp lý đề loại _bỏ gia đình Nhu, nhưng nếu 
Ông Ia vân ngoan cố, thế là chúng ta sẵn sàng chấp nhận sự ngụ ÿ 
hiển nhiên rằng chúng ta không thể ủng hộ Diệm nữa. Anh cũng sẽ 
nói với các sĩ quan cao cấp trong quân đội? rằng chúng ta sẽ ng hộ 
họ trực tiếp trong thời gian bộ máy chính quyền trung ương sụp để. 


(3) Chúng ta nhận thấy rằng cần thiết xóa bỏ vết nhơ gán cho 
quân đội về chuyện lùng sục, bỏ ráp chùa chiên và thăng thăn quy 
trách nhiệm cho Nhu...`. 


Và đoạn cuôi của bức điện: 


“Không cần phải nói răng chúng tôi cho phô biên bức điện này 
trong giới hạn tt nhất những nhân vật chủ chót và cho răng anh cũng 
sẽ cán thận như thể đê tránh rò rỉ sớm”. 


Nội dung bức điện rõ ràng có ít nhất ba yêu cầu: 1/ Chấm dứt việc 
đàn áp Phật giáo, và cùng với việc đó, hủy bỏ „ số 70 liên quan đến 
chính sách đối với tôn giáo, nhằm khôi phục tình hình; 2/ Loại (gia 
đình) Ngô Đình Nhu ra khỏi chính trường vì Ngô Đình Nhu đã lợi 
dụng quân đội đề đàn áp Phật giáo, đập phá chùa chiền, bắt bớ Tăng 
Ni; 3/ Nếu Ngô Đình Diệm không chấp nhận loại (gia đình) Ngô Đình 
Nhu thì sẽ dựa vào lực lượng các tướng lĩnh, tổ chức lật đỗ chính 
quyền Ngô Đình Diệm. 


Và như vậy, trong mục tiêu của bài viết, chúng ta dễ dàng nhận ra 
rằng chính phong trào đấu tranh của Phật giáo và những biến động do 
phong trào tạo nên đã dẫn đến sự thay đổi lập trường của chính quyền 
Mỹ đối với chính quyền Ngô Đình Diệm. Việc yêu cầu hủy Dụ số 10 
giúp chúng ta khăng định điều đó. 


Trước hết, chúng ta có thể so sánh một đoạn trong Bức điện 243 
với nội dung được McNamara đọc lại đoạn ây của bức điện trong 
cuôn ?ong dòng hồi ức — Bì kịch và những bài học Việt Nam: 


§. Nguyên văn: “key military leaders”. 
9. Nguyên văn: “appropriate military commamders`”. 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH PHẬT GIÁO MIÈN NAM NĂM 1963 * 79 


- “Đồng thời chúng. ta cũng nói với các tướng lãnh rằng Hoa Kỳ 
thấy rằng không thể tiếp. tục ng hộ Chính phủ miễn Nam Việt Nam 
về mặt quân sự và kinh tế trừ phi biện pháp tiên quyết được thực hiện 
ngay mà chúng ta nhận thức là cần thiết phải loại gia đình Nhu ra 
khỏi chính trường” (Bức điện 243). 


- “Đông thời chúng ta cũng phải nói với những tướng lãnh quan 
trọng rằng Mỹ thấy không thể tủng hộ GVN [chính phủ Việt Nam] vê 
quân sự và kinh tế nữa trừ phi... các biện pháp [thả các vị tu sĩ bị bắt] 
được thực hiện ngay lập tức” (McNamara, sảd, tr,53). 


Như vậy, chính phong trào đấu tranh Phật giáo bấy giờ đã tác động 
mạnh mẽ đến MeNamara với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. 
Vì thế thay vì viết lại như nội dung Bức điện 243 là “loại gia đình 
Nhu ra khỏi chính trường”, MeNamara đã viết đưới hình thức ghi chú 
nhấn mạnh trong ngoặc là “[thả các vị tu sĩ bị bắt]”, và coi đó là yêu 
cầu tiên quyết (above). 

Thứ hai, bức điện đã nêu yêu cầu thứ hai đối với chế độ Ngô 
Đình Diệm là loại gia đình Ngô Đình Nhu (“/he Nh„s”) ra khỏi chính 
trường. Việc Mỹ muốn loại (gia đình) Ngô Đình Nhu có lẽ xuất phát 
từ nhiều lý do, trong đó có thê có cả thái độ chính trị của Ngô Đình 
Nhu, nhưng ngay tại đây, tức trong nội dung bức điện, chúng ta có thể 
đọc thấy hai lý do chính: 1/Lợi dụng quân đội và 2/Đàn á áp Phật giáo. 
Chúng ta cần biết rằng bấy giờ Mỹ đã đưa các có vấn quân sự sang 
miên Nam Việt Nam và Mỹ chủ yêu dựa vào lực lượng quân đội để 
chiến thắng Cộng sản. Dù vậy việc Mỹ quy kết Ngô Đình Nhu vì sợ 
việc làm của Ngô Đình Nhu khiến quân đội mang tiếng (taint) hơn là 
sợ Ngô Đình Nhu nắm lấy quân đội, bởi vì nội dung bức điện đã hé 
lộ sự việc Mỹ (thông qua Đại sứ Mỹ tại Sải Gòn) đã liên lạc được với 
một số tướng lĩnh Việt Nam Cộng hòa bấy giờ. Vì thế lý do thứ hai, 
“đàn áp Phật giáo”, mới thực sự chủ yếu. 


Thứ ba, chúng ta cần thiết điểm lại tiến trình của phong trào đấu 
tranh Phật giáo Việt Nam trước ngày 24-8-1963 để thấy được những 
tác động của nó, đặc biệt đối với dư luận thế giới, buộc Mỹ phải thay 
đổi lập trường, dẫu rằng bản thân một số nhân vật cấp cao trong chính 
phủ Mỹ chưa thực sự đồng ý. 

Theo George Donelson Moss trong Việt Nam — Một thử thách của 
Mỹ (Vietnam An American Ordeal), có 3 thời điểm quan trọng: 1/ 
“Ngày 8 tháng 5 năm 1963: Tại Huế, 20.000 Phật tử làm lễ Phật đản 
đã bị các lực lượng chính phủ tấn công. Hành động này mở đâu cho 


80 ° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


một loạt các sự cô dẫn đến sự Sụp đồ của chế độ Ngô Đình Diệm. `, 2Í 
“Ngày T1 tháng 6 năm 1963: Thích Quảng Đức, một vị cao tăng Phật 
giáo, tự thiêu tại một giao lộ đông người của Sài Gòn để phản đói việc 
Diệm đàn áp Phát tứ.”, 3Í “Ngày 2] tháng 8 năm 1963: Các lực lượng 
quân đội trung thành với Diệm và Nhu, em trai của ông ta, tấn công 
chùa chiên. Tổng thông Kennedy lên án những hành động này. Đồng 
thời, việc lật đồ Diệm được các tướng lãnh quân đội Việt Nam Cộng 
hòa lên kế hoạch” (p.388). 


George Donelson Moss đã trình bày rõ hơn trong mục “%⁄ suy fàn 
và sụp đồ của Ngô Đình Diệm” (The Decline and Fall oƒ Ngo Dinh 
Diem) từ trang I21 đến 123, tại đây, ông nhắn mạnh đến dư luận thế 
giới đối với sự kiện ngày I1-6-1963, tức sự kiện Hòa thượng Thích 
Quảng Đức tự thiêu, “các phóng viên ảnh và các nhà báo Mỹ, được 
các fu sĩ lãnh đạo của Phát giáo báo trước, đã có mặt tại hiện trưởng, 
ngay lập tức những bức ảnh đáng sợ và các bài báo về vị tu sĩ tự thiêu 
đã chiếm các trang đâu của các báo, các mục nóng của truyền hình 
tại Mỹ và trên thể giới. Dư luận thể giới bị sốc trước bức ảnh đây kịch 
tính, đã phê phản những người Mỹ đã ủng hộ, viện trợ cho một chính 
phủ khủng bồ tín đô tôn giáo” (p.122). 


Mặc dù George Donelson Moss trình bày khá đầy đủ nguyên nhân 
dẫn đến phong trào đấu tranh của Phật giáo Việt Nam 1963 là từ chính 
sách bất bình đăng tôn giáo của chính phủ Ngô Đình Diệm đã được 
thực thi trong nhiều năm mà thể hiện đỉnh cao là ngày Phật đản 2507 
tại Huế (tức năm 1963), thế nhưng ông vẫn cho rằng cuộc khủng 
hoảng Phật giáo bộc phát tại Huế một cách bất ngờ (sưđdeniy). Từ 
“bất ngờ” của George. Donelson Moss là gắn với phong trào Phật giáo 
vì thế khác với từ “bất ngờ” của MeNamara mà chúng tôi đã đề cập 
trên đây. Rất có thê G.D. Moss chưa thực sự thông cảm với truyền 
thống Phật giáo Việt Nam, chưa thực sự thông cảm với sự găn bó 
của Phật giáo với dân tộc Việt Nam, chưa thực sự thông cảm với sức 
mạnh tiềm tàng của Phật giáo Việt Nam hoặc GŒ.D. Moss cho rằng sức 
mạnh và chính sách của chế độ Ngô Đình Diệm bấy giờ là bất khả 
phản kháng? Dù vậy, G.D. Moss đã khăng định ngay từ đầu mục “Sự 
suy tàn và sụp đồ của Ngô Đình Diệm” rằng “Bát ngờ, cuộc khủng 
hoảng Phật giáo nồ ra tại Huế, nó xác chứng là sự khởi đầu của sự 
kết thúc quyền lực gia đình họ Ngô” (Suddenly, the Buddhist crisis 
exploded In Hue, which proved to be the beginning of the end of 
Ngo family rule.) 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH PHẬT GIÁO MIỄN NAM NĂM 1963 * 81 


Robert Mamn trong 4 Grand Delusion cũng chú ý đến 3 thời điểm 
quan trọng nêu trên của phong trào đầu tranh của Phật giáo Việt Nam 
năm 1963 với một vài điêm nhân chúng ta cân thiệt chú ý. 


Để trình bày những biến cố trong tháng 5-1963, trong đó ngày 8-5- 
1963 được nhấn mạnh, Robert Mann đã bắt đầu bằng ý kiến của (Ngô 
Đình) Nhu đăng trên tờ shington Post ngày 12-5-1963: “Miễn Nam 
Việt Nam muốn nhìn thấy một nửa trong số 12.000 đến 13.000 quân 
nhân Mỹ đôn trú tại đây rời khỏi đất nước”. Và Robert Mann cho 
rằng những sự kiện đặc biệt kinh khiếp của tháng 5/1963 đã thuyết 
phục các quan chức Mỹ rằng “chính Diệm, chứ không phải quân đội 
Mỹ, phải ra đi" (tr284). Ngay sau đó, ông cho rằng cuộc đàn áp Phật 
giáo do Ngô Đình Diệm tiến hành vào ngày Phật đản 2507 (tức ngày 
8/5/1963) củng cô thêm tình cảm đó (/har sentimenf). Tại đây, chúng 
ta có thể nhận ra hai điểm suy nghĩ: 1/ Việc lật đồ chế độ Ngô Đình 
Diệm (“chính Diệm phải ra đi”) bắt nguồn từ thái độ của chính quyền 
Ngô Đình Diệm (trong trường hợp này, thông qua Ngô Đình Nhu) đối 
với sự hiện diện của lính Mỹ ở miền Nam Việt Nam, và như thế, việc 
Diệm đàn áp Phật giáo chỉ là làm tăng thêm ý nghĩ/tình cảm đó của 
người Mỹ về chế độ của Ngô Đình Diệm; 2/ Phong trào đấu tranh của 
Phật giáo Việt Nam 1963 chống lại chính sách bất bình đẳng tôn giáo 
của chế độ Ngô Đình Diệm được người Mỹ coi như là viên đá thử 
vàng mà một loạt những sự kiện xảy ra tháng 5-1963 (vào các ngày 
7-5, 8-5, 9-5, 10-5, 15-5, 16-5, 17-5, 20-5, 21-5, 23-5, 25-5, 26-5, 
30-5, 31-5.) đã cho thấy sự bất tín nhiệm đối với chế độ Ngô Đình 
Diệm và sự mất khả năng điều chỉnh kịp thời của một chính sách đã 
bị xơ cứng, gia đình trị và độc tài hóa. Vì thế, theo chúng tôi, khi gắn với 
một loạt những sự kiện xảy ra tại miền Nam Việt Nam lúc đó, Robert 
Mamn đã nhìn thấy phong trào đấu tranh Phật giáo năm 1963 chính là 
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc lật đồ chế độ Ngô Đình Diệm. 


Đối với sự kiện ngày 11-6-1963, Robert Mann đề cập đến bức ảnh 
do một phóng viên ảnh của Thông tấn xã AP là Malcolm Browne chụp 
Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu và những tác động của bức ảnh 
đối với dư luận trên thế giới, đặc biệt ông nhắc đến ý kiến của một 
phóng viên khác là John Mecklin cho rằng bức ảnh đã có được những 
tác động khôn lường về phương diện giá trị của phong trào Phật giáo. 
Đặc biệt, Robert Mann nhắc đến hai \W kiến, một của Rusk vào ngày 


10. Về các sự kiện này, xin đọc trong phần lớn các tài liệu bằng tiếng Việt viết 
về tiên trình cuộc đâu tranh Phật giáo. 


82 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


11-6-1963 trong một bức điện gửi Trueheart, người tạm thời xử lý 
công việc của Đại sứ Mỹ tại miền Nam lúc đó, và một của chính phủ 
Kennedy đăng trên tờ New York Time ngày 14/6/1963: “Nếu Diệm 
không thực hiện những biện pháp nhanh chóng và hiệu quả nhằm tái 
lập niềm tin của Phật giáo đối với ông ta, chúng ta sẽ phải xem xét lại 
toàn bộ mối quan hệ của chúng ta với chế độ của ông ía” (Rusk)0), 
và “chính phủ Kennedy hẳn là “công khai kết án sự hành xử của Diệm 
đổi với các tín đô Phật giáo trừ phi ông ta có hành động nhanh chóng 
tiếp nhận, đáp ứng những bất bình của họ ””(New York Times)t?). 


Chúng ta cũng cần biết thêm rằng khi viết về sự kiện ngày 
11/6/1963 và những tác động của nó, Robert Mamn đã viết về hiện 
tượng mở rộng thành phần tham gia phong trào bấy giờ: Phật tử, sinh 
viên, học sinh kế cả một số người Công giáo, và theo ông, “Khấp 
nước, các công dân (ciizens) sắp nổi dậy” (tr. 285). Khái niệm công 
dân, trong cách nhìn nào đó, khác với khái niệm nhân dân. Và như 
thế, theo chúng tôi, việc mở rộng thành phần vẫn trong giới hạn của 
phong trào. 


Robert Mamn, trước khi trình bày các sự kiện liên quan đến Bức 
điện 243, đã nêu lên ý kiến của Mansfeld với Kennedy về vấn đề 
Việt Nam vào ngày 19/8/1963 và thái độ của Kennedy đối với khả 
năng của Ngô Đình Diệm sau sự kiện 21/8/1963. Theo Mansfeld, đề 
thoát khỏi “mớ bòng bong” (he bind) “chắc chắn không phải bằng 
con đường can thiệp ngày càng sâu. Tỉ hạt ra điễu đáng "Ong ước là 
chúng ta không tốn sinh mạng của vô số người Mỹ và nhiễu tỷ đô la để 
duy trì cái ảo tưởng tự do tại miễn Nam Việt Nam bị tàn phá”0®. Đồng 
thời, Robert Mann cũng cho rằng “w#ững nghỉ ngờ mới nảy sinh của 
Kennedy về khả năng tôn tại của Diệm cuối cùng đã được khẳng định 
vào ngày 21-8-1963 khi, vì sợ cuộc chính biến, Diệm tuyên bồ thiết 
quân luật và đưa quân đội thuộc lực lượng đặc biệt của người em trai 
ấi bố ráp, tấn công chùa chiên trên khắp nước... Phản ứng công khai 
khắp miễn Nam Việt Nam lan nhanh khi những cuộc biểu tình rầm rộ 
nổ ra” (tr.286). 


Ngay hôm sau, tức 22-8-1963 Henry Cabot Lodge được điều về 
làm Đại sứ tại miễn Nam Việt Nam; ngày 24-8-1963 ông nhận được 
Bức điện 243, ngày 26-8-1963 Henry Cabot Lodge gặp Ngô Đình 


11. ERUS,1961-63, 3:381-83. Trích lại của Robert Mann, sđd, tr.284. 
12. NYT, 6-14-1963. Trích lại của Robert Mamn, sổd, tr. 285. 
13. Mansfeld to JEK, 8-19-1963... Trích lại của Robert Mann, sđd, tr.285. 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH PHẬT GIÁO MIỄN NAM NĂM 1963 * 83 


Diệm lần đầu tiên và nói rằng: “Ki xem xét những tuyên bố đầy xúc 
phạm và mang tính kích động của bà Nhu, nhiều người Mỹ lầm tưởng 
rằng bà ta, chứ không phải Diệm, mới là lãnh đạo miễn Nam Việt 
Nam. Hơn nữa, ông ta nói, việc chính phủ khủng bố tín đô Phật giáo 
đã “khiến quan điểm không kỳ thị tôn giáo của người Mỹ bị sốc. ” Tất 
cả những yếu tố này, Lodge nói, “đe dọa sự ủng hộ của Mỹ đổi với Việt 
Nam” (tr.286). 


Ngoài ra, Robert Mann đã dành một đoạn rất dài để trình bày về 
việc phê chuẩn Bức điện 243. Chúng ta có thể hình dung con đường 
soạn thảo và phê chuẩn như sau: Trong bối cảnh những ngày cuối tuần 
như đã được chúng tôi trình bày trên đây, “ba người phản đối Diệm 
mạnh mẽ nhất” là Harriman, Forrestal và Hilsman soạn thảo văn bản. 
Harriman và Hilsman đến sân gôn thúc giục Ball phê chuẩn. Ball đọc 
lại bức điện tại nhà rồi gọi điện xin ý kiến Kennedy. Kennedy đồng ý 
một cách thận trọng, và theo trí nhớ của Ball, Kennedy nói “77 nghĩ 
gửi bức điện này cho Lodge có lẽ là được.” Rồi yêu cầu Ball hỏi ý 
kiến Gilpatric, và kết luận: “Œeorge à, nếu Rusk và Gilpatric động ÿ 
thì cứ tiễn hành.” Ball điện thoại cho Rusk, vì sự cô điện thoại (không 
có đường dây bảo mật) Ball chỉ trình bày bằng thứ ngôn ngữ mơ hồ, 
và “Chắc. chắn rằng Kennedy đã hiểu tường tận nội dung bức điện, 
thể là cuối cùng Rusk nói: “Tốt, cứ tiễn hành"” (tr.286-287). Và theo 
Robert Mamn, Ball là người ký bức điện, tức Bức điện 243, khi Rusk 
vắng mặt.“® Phần sau đó, Robert Mamn trình bày sự giằng co, ngập 
ngừng của một số cá nhân, kê cả Kennedy, về những quyết định trong 
nội dung bức điện đã được gửi đi. 


Một điều chúng ta nhận thấy là sự lúng túng của chính quyền Mỹ 
trong quyết định này. Nó như là bước đi không thể khác được, mặc dù 
người quyết định ngập ngừng, khi phong trào đấu tranh của Phật giáo 
Việt Nam 1963 càng lúc càng dâng cao. 


Đến đây, chúng ta có thể nhìn thấy nguyên nhân chính thức và trực 
tiếp dẫn đến cuộc đảo chính chế độ Ngô Đình Diệm ngày 1/11/1963. 
Trong thứ không khí đầy căng thăng và hiềm khích của miền Nam 
Việt Nam năm 1963, trước chính sách bất bình đẳng tôn giáo lên đến 
đỉnh cao trở thành sự xúc phạm của chính quyền Ngô Đình Diệm, 


14. Về nội dung bức điện này, xin đọc lại phần trên đây và đọc trực tiếp bức điện 
theo đường link đã giới thiệu. Về tên và chức vụ của các nhân vật trong chính quyền 
Mỹ, xin xem phần sau của sách 7rong dòng hồi ức — Bì kịch và những bài học Việt 
Nam của McNamara. 


84 ° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Phật giáo Việt Nam bằng niềm từ bi, sự nhận thức sâu thắm và lòng 
quả cảm đã bước qua sự sợ hãi, tiến hành phong trào đấu tranh chống 
lại sự thiếu văn minh của một chế độ đối với tôn giáo, và đã dẫn đến 
những biến động lịch sử của dân tộc. 


Cho đến nay, phong trào đâu tranh của Phật giáo Việt Nam năm 1963 
vẫn tôn tại như thứ tiếng nói của trí tuệ, lòng quả cảm và lương tâm. 


3k>kzk 


PHẬT GIÁO 1963 & BỔ-TÁT QUẢNG ĐỨC, 
NHÌN TỪ THỂ GIỚI 


TS. Bùi Kha 
Tiến sĩ Sử học, Giáo sư thỉnh giảng HVPGVN tại TP.HCM 


Ảnh: Nguyễn Văn Thông 


CHIẾN TRANH KHÍ GIỚI ĐÉ TIỂU THỤ KHÍ GIỚI CHIẾN TRANH 


Việt, Miên, Lào là thị trường tốt cho công việc ấy, nhưng được núp 
dưới chiêu bài “chặn đứng sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản 
tại Đông Nam Á°'. Ban tiếp thị tốt cho việc tiêu thụ sản phẩm chiến 
tranh tồn đọng sau Đệ nhị Thế chiến, là một chính quyền dễ bảo như 
đàn chiên là điều không thê thiếu! 

Nhằm thi hành hai mục tiêu chính cùng một lúc tại Việt Nam, 
Chính phủ Mỹ lập nên một chính quyền bù nhìn, đễ sai và phục tòng 
Mỹ, nghĩa là một chính quyền Công giáo (vì Tin Lành còn yêu vào 
thời điểm ấy) trong một lãnh thổ mà số tín đồ của họ chỉ có 5 % dân 
số tại miền Nam Việt Nam. Chính sách phản dân chủ “Đa số phục tùng 
thiểu số” do tay sai bản xứ của Mỹ tại miên Nam Việt Nam thực hiện. 
Đó là một trong những nguyên nhân sâu xa đưa đến vụ tranh đấu của 
Phật giáo 1963 bật khởi ngọn đuốc Thích Quảng Đức và sáu ngọn 
đuốc khác (a), nhằm thức tỉnh chính quyền Ngô Đình Diệm và đánh 
động lương tâm nhân loại về một thực trạng, bất công, bóc lột, tù đày 
và giết hại, đang đẻ nặng lên thân phận người dân Việt Nam trong thời 


86 ° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Ngô Đình Diệm làm Tổng thống. Dưới đây là ba tóm lược từ ba tư 
liệu của tác giả nước ngoải: 

1. “The Indochine Story” by the Committee of Concerned Asian 
Scholars, A Bantam Book, New York 1970, pp. 32 & 34: 


. Đàng sau gia đình nhà Ngô là Mỹ. Ở dưới gia đình này 
chẳng có gì mấy. Gia đình này đã trải cái bóng của họ trên xã hội 
Việt Nam; tuy nhiên cái rễ của họ thật sự chỉ cắm nông vào đất Việt. 
Điêu này định trước những phương pháp Diệm dùng để kiểm soát 
đất nước... Chỉ có một đường lối: Đàn áp và củng có quyền lực trong 
tay những anh em và thuộc hạ của Diệm... Săn lùng toàn điện những 
người bất mãn được tổ chức ở thôn quê năm 1956, và tăng gia cường 
độ khi tình hình suy kém. 


75.000 người hay hơn nữa bị giết trong chiến dịch này. Còn nhiễu 
người hơn nữa bị tổng giam bởi Sắc lệnh số 6 của Tổng thông, ký trong 
tháng 1/1956. Sắc lệnh nói: Những cá nhân coi là nguy hiểm cho quốc 
phòng và an ninh chung có thể bị bắt giam trong những trại tập trung do lệnh 
của cơ quan hành pháp. Tình trạng trong những trại tập trung của Diệm, chỉ 
bị phanh phui sau khi Diệm đổ, thật sự nhơ nhóp. Cổ ý để cho chết đói, cố ÿ 
làm cho mù, cô ý hành hạ..., danh sách này thật là dài”. 


ĐÃ David Dellinger, tác giả quyên “Wietnam Revisited" viết: “ 
Khi Diệm về Việt Nam năm 1954, một người Công giáo theo lệnh của 
một thể lực ngoại quốc về cai trị một nước mà 80% là Phật tử, CIA 
đã thuê vài trăm người đề hoan hô hắn tại bến tàu. Nhưng cả CIA lẫn 
những giới chức Mỹ tủng hộ Diệm đêu không làm sao làm ngược được 
sự kiện là Diệm không có sự ng hộ của quân chúng, chính sách đàn 
áp đẫm máu của Diệm đối với từ các nhà sư Phật giáo và các tín đô 
Hòa Hảo, Cao Đài cho tới những nông dân yêu nước,...”Œ), 

3. Avro Manhattan, tác giả quyền “J?einam: “Why Did We Go?” 
nhận xét: 


“1 ổng thống Ngô Đình Diệm của Nam Việt Nam là một người 
theo đạo Công giáo cai trị Nam Việt Nam băng một bàn tay sắt... Hăn đã 
được Hồng y Spelhman và Giáo hoàng Pius XI!” trồng vào cải ghê Tông 


1. “The Indochine Story” by the Committee of Concerned Asian Scholars, A 
Bantam Book, New York 1970, pp. 32 & 34, [10 kẻ xâm lược tồi tệ nhất trong lịch 
sử Việt Nam], (Google: gồm các chú thích 2, 3 & 5). 

2. “Vietnam Revisiteđ"” by David Dellinger, p. 35. 

3. Hồng y Spellman và Giáo hoàng Pius XII vận động và đề nghị Chính phủ Mỹ 


PHẬT GIÁO 1963 VÀ BÒ TÁT QUẢNG ĐỨC NHÌN TỪ THẺ GIỚI * 87 


thống. Hắn đã biến cải ngôi vị Tổng thống thành một nhà độc tài Công 
giáo, tàn nhân nghiên nát những đôi lập chính trị và tôn giáo... 


Người ta ghỉ nhận rằng, và những con số sau đây tuy không được 
chính quyên chính thức khăng định nhưng có thể coi là đáng tin cậy, 
là trong thời gian kinh hoàng từ 1955 đến 1960, ít nhất là có 24.000 
người bị thương, 80.000 người bị hành quyết hay bị ám sát, 275.000 
người bị cầm tù, thẩm vấn hoặc với tra tấn hoặc không, và khoảng 
500.000 bị đưa đi các trại tập trung. Đây chỉ là những con số ước tính 
bảo thủ, khiêm nhường”®). 


Hơn thế nữa, sự đau thương của người dân Việt kê từ thời Pháp 
thuộc kéo dài đến, không những với chế độ Ngô Đình Diệm mà còn 
với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, một chính quyền “bình mới 
nhưng rượu giữ nguyên". Hay nói như trong đại tác phâm Hồi ký chính trị 
“Việt Nam máu lửa quê hương tôi” của cựu tướng Hoành Linh Đỗ Mậu: 
“Chế độ Diệm không Diệm”. Và từ sau 1975, nhiều con chiên của Chúa, 
trong cũng như ngoài nước, còn muốn phục hôi chế độ cũ. 


Gợi lại vài nét đơn sơ về bối cảnh lịch sử như thế đề thấy phong 
trào Phật giáo 1963 không phải chỉ được nhìn một cách đơn giản là, vì 
sự bất công giữa Phật giáo và Kitô giáo (CG và TL), mà nguyên nhân 
chính còn là, dân tộc Việt bị hà khắc, đàn áp, bất công, giết hại, và 
sự khác biệt về chính sách giữa hai tôn giáo. Một bên, nói theo ý của 
Giám mục Puginier, là cái càng của con của thực dân (b) do chế độ 
độc tài giáo trị của Ngô Đình Diệm dưỡng đãi. Còn bên kia là các tín 
ngưỡng dân tộc chết sống với sự thăng trầm của vận nước bị nhà Ngô 
uy hiếp. Biến có Phật giáo 1963 chỉ là một giọt nước làm tràn ly nước. 


Biên cô này không chỉ là cuộc tranh đâu đơn thuân của Phật giáo 
và hâu hêt dân chúng miên Nam nước Việt, mà còn là cuộc tranh đầu 


thả từ 1 đến 6 quả bom nguyên tử xuống miền Bắc năm 1954, để giải cứu cho quân 
đội Pháp đang bị quân Việt Minh bao vây tại trận Điện Biên Phủ. 

(a) Thượng tọa Thích Tiêu Diêu, Đại đức Thích Thanh Tuệ, ĐĐ. Thích Thiện 
Mỹ, ĐĐ. Thích Nguyên Hương, Sư cô Thích Nữ Diệu Quang và Phật tử Đặng Thị 
Ngọc Tuyền. 

(b) Giám mục Puginier nhận định “Không có giáo sĩ và giáo dân thì người Pháp 
(rồi đến người Mỹ) như cua bị bẻ gãy hết càng” (Sans les missionnaires et les chré- 
tiens, ecrit Mgr. Puginler, les FrancaIs seralent comme les crabs auquels on auraIt 
cassé toutes les pafttes). 

(c) Tôi chỉ liệt kê vài người, khác tín ngưỡng, tiêu biểu. 

4. “Vietnam: Why Did We Go?” by Avro Manhattan, Chick Publication, Califor- 
nia 1984, pp. 56 & 89. 


88 ° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


của những người muốn duy trì cơ nghiệp của tổ tiên, yêu chuộng tự 
do bình đăng công băng xã hội trên khắp thê giới. 


Thoáng nhìn chiều dài lịch sử như thế, chúng ta có thể truy nguyên 
tại sao cuộc tranh đấu này lại được toàn dân và thế giới nhiệt liệt ủng 
hộ, mà trong đó có nhiều nhân vật lãnh đạo không có cùng một tín 
ngưỡng với người Phật tử Việt Nam, và nhiều quốc gia dẫu có chung một 
khuynh hướng chính trị với chính phủ Ngô Đình Diệm. Chiều hướng ủng 
hộ tích cực này càng mạnh hơn sau khi Hòa thượng Thích Quảng Đức tự 
nguyện đem thân làm ngọn đuốc để cảnh tỉnh lòng người. 


Sau khi § Phật tử bị giết tối ngày 8.5.1963 tại Đài phát thanh Hué, 
và 5 nguyện vọng tối thiểu và chính đáng của Phật giáo không được 
chính quyền Ngô Đình Diệm thỏa thuận, Hòa thượng Thích Quảng 
Đức, người đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, sau nhiều tuần 
thiền định để tăng trưởng nội lực, đã tự nguyện hy hiến cuộc đời cho 
đại nghĩa giữa ngã tư đường Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt, Sài 
Gòn sáng ngày lI.6.1963. 


Khác với các lời xuyên tạc của những người bênh vực nhà Ngô, ký 
giả Nữu Ước Thời Báo (New York Times) David Halberstam đã tường 
thuật băng những lời vừa ngạc nhiên vừa kính nê: 


“Tôi được thấy lại cảnh tượng ấy, nhưng chỉ một lần cũng đã 
quá đủ. Lửa phủ khắp người; thân từ từ khô lại, đầu cháy đen như 
than, không khí bay mùi khét thịt, thân hình chừm trong lửa quả nhanh 
chóng và kinh ngạc. Phía sau, tôi có thể nghe tiếng khóc của những 
người đang lần lượt kéo đến. Tôi quá xúc động khóc không nên lời, 
quá bàng hoàng để ghỉ chép hoặc hỏi vài cu, quá bồi rồi đề suy 
nghĩ... chìm trong biển lửa nhưng ngài vẫn bất động, thịt gân không 
nhúc nhích, không một tiếng rên, ngài bình thản điềm đạm trước bao 
người òa khóc xung quanh”.®) 


5. “I was to see that sight again, but once was enouph. Flames were coming from 
a human being; his body was slowly withering and shriveling up, his head blacken- 
ng and charring. In the air was smell of burning human flesh; human being burn 
surprisingly quickly. Behind me I could hear the sobbing of the Vietnamese who 
were now gathering. Ï was too shocked to cry, too confuse to take noftes or ask ques- 
tions, too bewildered to even think... As he burned he never move a muscle, never 
uffered a sound, his outward composure In sharp contrast to the wailing people 
around him”. [http: //www.smsu.edu/relst/ ]. 


PHẬT GIÁO 1963 VÀ BỎ TÁT QUẢNG ĐỨC NHÌN TỪ THÊ GIỚI * 89 


Ảnh của ký giả Malcolm Browne 


Các bài tường thuật của Malcolm Browne về cuộc tự thiêu của HT. 
Thích Quảng Đức được Hãng thông tấn AP gởi về Mỹ nhanh chóng, 
và những bức hình tự thiêu do ông chụp cũng được hầu hết các tờ báo 
khắp thế giới đăng lên trang đầu. Từ đó, độc giả năm châu bắt đầu tò 
mò về những gì đang xảy ra tại Việt Nam, một quốc gia xa lạ ở vùng 
Đông Nam Á. Nhưng việc chuyền tải thông tin về biến cô bi hùng này 
ra khỏi Việt Nam không phải dễ, như chúng ta thấy dưới đây. 


.. ty nhiên, thái độ của viễn chức Hoa Kỳ lúc đâu là cỗ gắng 
in giảm cường độ một số các nguồn tin chính thức thường cung cáp 
cho giới truyền thông. Nhưng đây không phải là một công việc dễ, 
mặc dâu bản doanh của báo giới bị buộc chặt, có nhóm đoàn kết chặt 
chẽ, và có nhóm lo sợ. Cảnh sát ngâm của chính phú Diệm lại lén 
thu băng các cuộc điện đàm của các nhà báo, theo dõi các máy điện 
tín, gài người vào các văn phòng và chạy theo ký giả trên các đường 
phố. Dâu vậy, qua việc sử dụng các người thăm viếng, nhân viên hàng 
không, và ngay cả những cảm tình viên quân sự nên giới nhà báo ván 
chuyển đi được các bản tin mà họ chứng kiến..."9. 


TIN VÀ QUAN ĐIÊM CỦA GIỚI TRUYÊÈN THÔNG QUỐC TẾ 
a. Quảng cáo trên Wushingfon Post & New York Times... 
Ký giả kiêm nhiếp ảnh gia Malcolm W. Browne viết: 


“Những bức hình mà tôi chụp về cuộc tự thiêu của HT. Quảng Đức 
đã trở thành một sở hữu vật mà người ta gửi đi cùng khắp thể giới. 
Những bức hình đó mang nhiễu ỷ nghĩa tùy theo cách nhìn và mục 
đích sử dụng của mỗi người. 


Một người quen ở Lisbon gởi thư cho tôi biết rằng, những bức 


6. A Reader, “The American Experience in Vietnam”, edited by Grace Savey, 
University of Oklahoma Pess, 989, pp. 112 & 113. 


90 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


hình về cái chết của ngài Quảng Đức được thành phân diều hâu bày 
bán khắp cùng ngõ hẻm. Một nhóm giáo sĩ nổi tiếng người Mỹ cũng 
dùng một trong những bức hình này để tạo sự chú ý cho những trang 
quảng cáo của họ trên Nữu Uóc Thời Báo (New York Times) và báo 
Bưu điện Hoa Thịnh Đồn (Washington PosU với hàng chữ “Chúng 
tôi cũng phản đối: IWe, too, protest”. Sự phản đối của họ là nhắm vào 
việc người Mỹ ting hộ chế độ Diệm"”.0) 

b. Trung Quốc: “Hình tự thiêu của ngài Quảng Đức được Hoa 
Lục in ra hằng triệu bản.® Một trong những bức hình đó đã gởi cùng 
khắp các quốc gia Á-Phi với hàng chữ lớn ““Một Tăng sĩ Phật giáo hy 
sinh thân mạng để chống chủ nghĩa đề quốc Mỹ - Diệm"”. 


c. Báo Le Monde, được xem là phản ảnh quan điểm của Bộ Ngoại 
giao Pháp. Số ra ngày 10.6.63 đã công kích chính phủ Việt Nam bằng 
những lời lẽ kịch liệt: 

“Biến cô ở Huế đã xảy ra do sự đàn áp tàn bạo của nhà cầm 
quyên, và đã là một cơ hội tốt đề sự bắt mãn của nhân dân bộc phát. 
Sự tranh chấp này đã lột trần sự cô lập và thất nhân tâm của một 
nhóm thiểu số Thiên Chúa giáo được ưu đãi”.® 


Ngày 13-6-63 báo này viết: “Trước hành động tự sát để đấu tranh, 
kẻ tàn bạo nhất cũng phải chùn bước”09), 


d. Báo La Œazeffe de Lausanne tại Thụy Sĩ: Viết những lời rất 
cảm động về cuộc tự thiêu của HT. Quảng Đức như sau: 


“Sự hy sinh rất khích động của vị Tăng sĩ thiêu sống ngay tại Sài 
Gòn buộc người ta phải kính trọng. Sự hy sinh vì Chính pháp của ông 
khiến chúng ta liên tưởng tới những người Ki Tô đâu tiên và sự liên 
tưởng này càng làm cho chúng ta cảm thấy oái oăm”.0Đ 


e. Báo Jowurnal de Genève: Một tờ báo khác ở Thụy Sĩ có ảnh 
hưởng lớn trên thê giới, nhận định: 


7. Malcolm W. Browne, “7he New Face @ƒWar”, Revised Edition, The Bobbs-Mer- 
rill Company, Inc. Indianapolis-New York,1968, tr. 261-262. Xin xem thêm Christian 
G. Appy, “Patriots The Vietnamese War Remembered From AlI Sides”, tr. 60-65. 

8. Printed millions oŸ copIes. 

9. 1963-2003 Bốn Mươi Năm Nhìn Lại”, Giao Điểm 2003, tr.144. 

10. Minh Không Vũ Văn Mẫu, “Sáu Tháng Pháp Nạn, 1963”, bản Ronéo, 1984, 
tr.320. 

11. Hoành Linh Đỗ Mậu, “Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, Hồi Kỷ Chính 
Trị”, Hoa Kỳ 1986, tr. 640. 


PHẬT GIÁO 1963 VÀ BÒ TÁT QUẢNG ĐỨC NHÌN TỪ THẺ GIỚI * 91 


“Người ta có thể tuyên truyền rằng đó chỉ là cuộc nổi loạn của phe 
đa số khắc khổ kiếm chuyện vì chính phủ chỉ là một thiểu số bó kết 
chặt chế với nhau mà bộ tịch lại vênh váo và cứng nhắc. Nhưng việc 
phải hy sinh vì Chánh pháp của Hòa thượng Thích Quảng Đức lại 
cho thấy, Phật giáo Việt Nam đang phải bảo vệ nếp sống và tư tưởng 
của họ”), 


ø. La Croix: Nhật báo có nhiều ảnh hưởng trong giới Công giáo 
Pháp đăng bài quan điểm, chống đối chính sách độc tôn của chính phủ 
Ngô Đình Diệm và kêu gọi tín đồ Công giáo cầu nguyện cho Phật tử 
Việt Nam(t°), 


h. New Wrk Tïmes (Nữu Ước Thời Báo): Số ra ngày 8-8-1963 viết: 


“.. Chính phủ Hoa Kỳ đã tìm đủ mọi cách đề buộc ông Diệm phải 
giải quyết vấn đê Phật giáo. Nhưng người ta hết sức kinh ngạc khi 
nghe bà Ngô Đình Nhu, em dâu của Tổng thống Diệm, vụ khống các 
lãnh tụ Phật giáo là phiến loạn, sát nhân, và áp dụng chiến dịch Cộng 
sản. Có tin cho biết, chỗng bà Nhu, em của Tổng thống Diệm, có thể 
câm đầu mỘI cuộc đảo chánh đã làm cho Hoa Kỳ lo ngại. Có nhiều 
người cho rằng những tin đôn về cuộc đảo chánh như vậy là một phần 
trong chiến tranh tâm lỷ chống Phật giáo, và cũng là một sự hăm dọa 
đổi với Hoa Kỳ”0%), 


Hình tự thiêu của H1: Quảng Đức cũng là một ấn tượng ảnh hưởng 
đến Tòa Bạch Ôc. Tô ôi (Browne) được biết rằng lúc ông Henry Cabof 
Lodge đến gặp cô Tổng thống Kennedy về việc được bổ nhiệm chức 
đại sứ tại Việt Nam, Kennedy cũng đã có một bức hình tự thiêu của 
HT Quảng Đức trên bàn giáy. Cái chết của ngài Quảng Đức có lẽ là 
một trong những yếu tô chỉnh cuối cùng Bộ Ngoại giao và Tòa Bạch 
Ốc chống ông Diệm, và thay đổi một vài chính sách lớn ảnh hưởng 
đến lịch sử Việt Nam”. 


12. Đỗ Mậu, sđd, tr. 641. 

13. Hoành Linh Đỗ Mậu, tr. 640. 

14. BMNNL, tr.147. 

15. Malcolm W. Browne, “7e New Face oŸ War”, p. 263: “Quang Duc š death 
probably was one oƒ the ƒactors that fnally turned the State Department and White 
House against Diem, altering the course 0ƒ Vietnamese history to some extenf.” 


92 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Ảnh của kỷ giả Malcoln Browne 


Lúc nhìn hình HT. Quảng Đức tự thiêu, Tổng thống Mỹ, John 
Kenncdy, nhận định,“rong lịch sử, chưa có một bức hình nào trên 
báo đã tạo được nhiêu xúc động cùng khắp cả thê giới như bức hình 
này”...9 


¡. Chính phủ Ngô Đình Diệm: Sau vụ tự thiêu, chấn động dư luận 
của HT. Quảng Đức, Ngô Đình Diệm thực sự bôi rôi nên ông quy 
trách người khác thiêu căn cứ: 

- “Ông Diệm vu không nhiếp ảnh gia Browne đã hồi lộ các nhà sư 
Phật giáo đề giết một nhà sư đồng nghiệp”.t” 


- Bà Ngô Đình Nhu: Lúc trả lời cuộc phỏng vấn đài truyền hình 
Mỹ, ký giả Mecklin tường thuật lời bà: 

“Tất cả những việc mà Phật giáo đóng góp cho đất nước từ trước 
đến nay không có gì ngoài việc thiêu sống một nhà sư”... và “Ông 
Thích Quảng Đức bị chích thuốc và bị cưỡng bách thiŠg Xi sống, nhưng 
về sau bà Nhu đã tìm cách từ chối một số các phát biểu thiếu đạo đức 
của ba”0%, 


Việc bà Nhu về sau muốn cải chính những phát biểu bồng bột và 
thiếu suy nghĩ của bà, như ông Buttinger cho biết, cũng đáng để chúng 
ta cảm phục và quý mến sự hồi hận của bà. Tin này cũng phù hợp với 
TIN QUAN TRỌNG SAU ĐÂY: 


16. U.S. President John EF. Kennedy said that “no news picfure im hisfory has 
generafted so mụch emofion around the world as that one”. 

17. Diem”s reaction was to accuse Browne of bribing the Buddhist monks to 
murder therr fellow monk), [Grace Sevy, sđd, tr. l 12]. 

18. “AII that the Buddhists have done for the country 1s to barbecue the monk... 
She claimed that Thích Quảng Đức had been drugged and burned against his wIll. 
She later tried to deny having made some of her cynical comments”. [Joseph Butt- 
inger, “Vietnam: A Dragon Embattled, Volum II Vietnam at War”, Frederick A. 
Praeger, Publisher, New York, 1967, p.1184)]. 


PHẬT GIÁO 1963 VÀ BÒ TÁT QUẢNG ĐỨC NHÌN TỪ THẺ GIỚI * 93 


Tôi (Bùi Kha) có người quen ở Orange County, California, Mỹ, 
cho biết, cách đây gần hai mươi năm, ông Ngô Đình Trác, con trai của 
bà Ngô Đình Nhu ở tại Pháp, cùng với nhà thơ Du Tử Lê đến chùa 
Việt Nam Los Angeles, California lúc 2 giờ sáng để gặp Hòa thượng 
Thích Mãn Giác, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Mỹ. Hòa 
thượng tiếp đón niềm nở. Sau khi thắp hương và lễ Phật, ông Ngô 
Đình Trác thưa rằng: “Mạ con biểu con qua gặp Hỏa thượng và xin 
Hòa thượng trình lại với Giáo hội Phật giáo là mạ con thay mặt gia 
đình xin sám hồi những lời nói và việc làm trước đây đối với Tăng Ni 
và Phật tử Việt Nam...”. Hòa thượng Mãn Giác rất xúc động, quý mến 
nghĩa cử của bà Nhu, và an ủi ông Ngô Đình Trác rằng: “Lúc đó bà 
còn nhỏ tuổi và không ai có vấn...”09), 


- Ông Ngô Đình Nhu: Ngày 15 tháng 8 một nhà sư khác tự thiêu ở 
Huê, ba ngày sau đó một ni cô tự thiêu ở Ninh Hòa. Đê phụ họa với vợ, 
ông Ngô Đình Nhu cũng nhẫn tâm giả vờ như không có gì hệ trọng: 


“Nếu Phật giáo muốn có một vụ nướng thịt khác thì tôi rất vui lòng 


cung cấp xăng”. 


Đề làm sáng tỏ Ý NGHĨA CÁC CUỘC TỰ THIÊU của Tăng Ni 
và Phật tử năm 1963, tôi trích dẫn hai ý kiến của hai tu sĩ sau đây, một 
Tin Lành, một Phật giáo. 


- Mục sư Donald Harrington tại Nữu Ước: Trong buổi giảng 
tại một thính đường ở New York ngày 30.6.63, Mục sư Harrington đã 
mô tả trung thực chân tình và cảm phục việc HT. Quảng Đức tự thiêu. 
Bài giảng đó cũng có đoạn nói lên ý nghĩa đích thực của hành động 
tự thiêu: 


“Cách đáy hơn hai tuân, vào ngày 11.6.63, vị sư tên Thích Quảng 
Đức đã ngồi theo kiểu tọa thiên trên đường nhựa nóng. Trong tay 
Người cầm một xâu chuối 54 hạt và bắt đầu niệm Phật còn trên chiếc 
áo cà sa của Người thì đã tâm ướt đây xăng. Tắt cả Tăng Ni lùi lại, 
kinh: cần, kinh sợ. Khách bộ hành nhận thấy một biến cố phi thường 
gì sắp xảy ra nên tất cả đêu dừng lại chờ đợi. 


19. HT. Thích Mãn Giác đã qua đời tại Los Angles, nhà thơ Du Tử Lê hiện ở 
Orange County, California. 

20. On August I5, another monk burned himself at Hue, followed three days 
later by a nun at Ninh Hoa. Not wishing to lag behind his wife in callousness, NÑgo 
Dinh Nhu soon afterward stated that “j Buddhists wamt to have another barbecue, 
1 will be giad to supply the gasoline”, []. Buttnger, Ibid. p. 995]. 

Ninh Hòa trước đây là quận (huyện), nay là thị xã thuộc tỉnh Khánh Hòa (BBT). 


94 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Với vẻ yên lặng, bình thản trên khuôn mặt, Ngài Quảng Đức niệm 
lớn: “Nam Mô A Di Đà Phật”. Thế rồi Người bát một que điêm và 
ngọn lửa phừng phực bốc lên phủ kín thân thể nhưng Người không 
hê rên la hay lay động. Người ngôi thẳng trong mười ¡ phúi, thân hình 
chùm trong lửa đỏ, và khi lửa tàn, Người nằm xuống bắt động... 


Người ta có thể tự hỏi sự khủng khiếp và niềm phân hận nào đã có 
thê khiến cho một người của “Tình thương” của “Hòa bình”, quyết 
chí tự thiêu ?... 


Nếu sự tuyệt vọng hoàn toàn và chắn đời cực độ đã đưa con người 
trên đời này đến chỗ tự tử, thì một lý tưởng cao cả nhất và lòng yêu 
đời nông nàn nhất một đôi khi cũng đã sản xuất những người tử đạo 
quả cảm nhất trong lịch sử... 


Hòa thượng Quảng Đức hy sinh đời mình bằng cách tự thiêu để 
thức tỉnh lương tâm của Tổng thông Diệm và lưu ý cho toàn thể giới.. 


Người đã chịu đựng sự đau đón của tia lửa hông đang đốt da 
thịt nhưng không một lời kẽu than. Người gởi máy lời của Người cho 
Tổng thông Diệm, và cho đến ñay ông Diệm vân chưa chịu nghe hay 
chí ý. Nhưng dù sao tiếng nói ấy vẫn là tiếng nói của tình thương, 
tiếng nói mà trong thâm tâm của nó chứa đựng sự giải thoát của 
miễn Nam Việt Nam. Người đã để lại một bóng đen sỉ nhục lên sự huy 
hoàng mà Giáo hoàng Gioan đã mang lại cho Giáo hội Thiên Chúa. 
Người đã làm và Người phải làm, cho mỗi người Hoa Kỳ đi tìm linh 
hôn của Người và cho chính phủ Hoa Kỳ biết rằng, trừ phi chính phủ 
Sài Gòn thực thi ngay quyền bình đẳng tôn giáo cho Phật giáo đồ và 
tự do cho dân chúng Việt Nam, tất cả mọi viện trợ của Hoa Kỳ đều 
phải chấm dứt ngay... 


Ngọn lửa ấy có thể thành một tia hy vọng cho những người từ lâu 


bị áp bức bởi người ngoại quốc hay bởi ngay chính đồng bào của 
Hữu 


- Ý kiến của thầy Thích Nhất Hạnh: 
“Báo chí gọi đó là một hành động tự tử, nhưng thực chất không 
phải. Ngay cả đó không phải là một hành động phản đổi. Điều mà 


những vị sư đã viết trong những bức thư để lại trước lúc tự thiêu đà 
nhằm cảnh tỉnh, là để chuyển đổi tâm tư của những nhà cầm quyên, 


21. Vũ Văn Mẫu, sđd, tr.322-324. Có thể xem thêm trong cuốn, “®BMMNNL” 
tr.148-160). 


PHẬT GIÁO 1963 VÀ BỎ TÁT QUẢNG ĐỨC NHÌN TỪ THÊ GIỚI * 95 


và để kêu gọi thế giới quan tâm đến những nỗi thông khổ triển miên 
của người dân Việt Nam. Người tự thiêu là đề chứng tỏ rằng nguyện 
vọng mà họ đề cập là rất tôi quan trọng... Tu sĩ Việt Nam tự thiêu là 
để nói lên với tất cả sức mạnh và quyết chí rằng tôi có thể chịu đựng 
sự khô đau cùng cực nhất đề bảo vệ cho đồng bào của tôi... Để bày tỏ 
ước vọng bằng cách tự thiêu của một người, vì thế, không phải là một 
hành động hủy điệt mà là một hành động tạo dựng, đó là, để đau khổ 
và để chết cho người khác. Như thế, tự thiêu không phải là một hành 


động tự tử”0”). 


Thiền sư Nhất Hạnh đi xa hơn để giải thích tại sao sự tự thiêu của 
HT. Thích Quảng Đức không phải là một cuộc tự tử, tự tử là trái với 
lời dạy của đức Phật: 


Tự tử là một hành động tự hủy do những nguyên nhân sau đây: 
(1) Thiếu ý chí để sống và gặp những khó khăn; (2) Thất bại trong 
cuộc sống và tuyệt vọng; (3) Không muốn sống... Vị tu sĩ tự thiêu 
(Thích Quảng Đức) không mất nghị lực, không thiếu hy vọng; cũng 
như không phải không muốn sống. Trái lại, ngài có đây nghị lực, tràn 
hy vọng và mong ước một cái gì tốt cho tương lai. Ngài không có ÿ 
nghĩ tự hủy; nhưng tin vào những hoa trải tốt từ sự tự hy hiến đời 
mình cho kẻ khác... Tôi tin chắc răng tất cả các vị sư tự thiêu không 
muốn những người cai trị chết, nhưng chỉ nhằm thay đổi chính sách 
của họ. Kẻ thù của chúng ta không phải là con người. Kẻ thù của 
chúng ta là sự thiếu khoan dùng, cuồng tín, độc tài, tham đắm, hận 
thù và kỳ thị, chúng đang năm sãn trong tâm của con người”®), 


22. ““The press spoke then of suiside, but in the essence, 1t 1s not.Ìt 1s not even 
a protest. What the monks said In the letters they left before burning themselves 
aimed only at alarming, at moving the hearts of the oppressors, and at calling the 
aftention of the world to the suffering endured then by Vietnamese. To burn oneself 
by fire 1s to prove that what one 1s saying 1s of the utmosf Importance. The Vietnamese 
monk, by burning himself, says with all his strength and determination that he can en- 
dure the øreatest of sufferings to protect his people. To express wIll by burning oneself, 
therefore, 1s not to commit an act of destruction but to perform an act of consfrucfion, 
that 1s, to suffer and to die for the sake ofone”s people. This 1s not suicide. 

23. Suicide 1s an act of self-destruction, having as causes the following: (1) lack 
Of courage to live and cope with difficulties; (2) defeat by life and loss of all hope; 
(3) desire for non exsistence... The monk who burns himselfhas lost neither courage 
nor hope; nor does he desire nonexsistence. On the contrary, he 1s very couraøeous 
and hopeful and aspires for something good In the future. He does no think that he 1s 
destroying himself; he belives In the good fruition of his act of self-sacrifce for the 
sake of others ... I believe with all my heart that the monks who burned themselves 


96 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Cuộc bố ráp chùa và bắt Tăng Ni đêm 20-8-1963 bằng kế hoạch 
“Nước lữ” của chính quyền Ngô Đình Diệm, thế giới ngày càng hiểu 
rõ hơn nguyện vọng chính đáng của Phật giáo Việt Nam. Thế giới lên 
tiếng mạnh mẽ ủng hộ Phật giáo và chỉ trích chính sách kỳ thị bạo 
ngược của chính phủ Diệm. 


QUAN ĐIÊM CỦA CÁC NHÂN VẬT TÊN TUÔI & CÁC CHÍNH PHỦ 


Những cá nhân, đoàn thể và quốc gia ủng hộ cuộc tranh đấu của 
Phật giáo có thể chia làm ba thành phần. Số người khác tín ngưỡng 
với Phật giáo, những quốc gia đa phần theo Phật giáo, và những nước 
tân tiễn kỹ thuật. Sau đây là một số trích dẫn. 


_ MU FT ph r>w 
— Ád: 


_ b 
Vy 


Tăng Ni, Phật tử, sinh viên và đông bào các giới, biểu tình đòi bình đăng tôn 
giáo & công băng xã hội, 1963. 

1.LM. Lê Quang Oánh (e): Ngày 12-5-1963, Linh mục Lê Quang 
Oánh đại diện khối “Giải Sĩ Đồng Tâm”, Linh mục T. Võ Quang 
Thiêng, nữ sinh M. Ngọc Lan Hương... gởi thư cho Hòa thượng Hội 
chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ sự đồng tình cuộc tranh đầu 
của Phật giáo. Một đoạn như sau: 

“Chúng tôi lên án “Tội bất công ” đã giết hại đông bào vô tội. Thật 
là tàn bạo, dã man, phản dân chủ, phản tự do, phản đạo đức, làm 
nhục cho quốc thể Việt Nam, một nước văn hiến trên bốn nghìn năm 
lịch sử. “Dám quả quyết rằng: “Nhân nghĩa sẽ thắng”. 


2. Vatican: Giáo hoàng Phao Lồ Đệ Lục cũng đã ba lần lên tiếng 
vê vân đê Phật giáo. Ngày 30-8-63, Giáo hoàng đọc một thông điệp 


dịd not aimm at the death of their oppressors but only at a change In therr policy. 
TheIr enemles are not man. They are 1ntolerance, fanaticism, dictatorship, cupidIty, 
hatred, and discrimination which lie within the heart of man”. [“W?efnam: Lofus in 
a Sea oƒ Fire”. HIll and Wang, Inc. New York,1967, pp. 106 &107]. 


PHẬT GIÁO 1963 VÀ BÒ TÁT QUẢNG ĐỨC NHÌN TỪ THẺ GIỚI * 97 


gởi đến nhân dân Việt Nam, nhưng văn thư này cũng bị chính quyền 
Ngô Đình Diệm ngăn cấm không cho phổ biến. Một đoạn trong thông 
điệp Giáo hoàng viết: 

“Giáo hoàng đã biểu lộ sự chú tâm và đau đớn theo dõi các biến 
cố bỉ thảm đương giày vò nhân dân Việt Nam và sự lo âu của Giáo 
hoàng ngày càng thêm sâu sắc... Giáo hoàng câu nguyện để cho tất 
cả mọi người, trong môi hợp tác khoan dung và trong sự tương kính 
các quyền tự do chân chính, đoàn kết với nhau để tái lập tương thân 
và tình huynh đệ”9°. 


3. Cao Miên: Ông Trần Văn Được, Hội trưởng Hội Phật giáo Việt 
kiều tại Cao Miên, viết thư lên án chính phủ Ngô Đình Diệm và thỉnh 
cầu Quốc trưởng Sihanouk yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp. Sau 
khi các chùa bị tắn công, Tăng Ni bị bắt đêm 20-§-63, Chính phủ Cao 
Miên, ngày 23-8-63, chính thức ra thông cáo kịch liệt lên án Chính 
phủ Việt Nam. Một đoạn trong thông cáo viết: 


“Chính phủ Hoàng gia Cam Bốt kinh hãi khi nhận được tin Chính 
phủ Sài Gòn đã đàn áp dã man tín đồ Phát giáo... Chính phủ Hoàng 
gia Cam Bồt hoàn toàn ủng hộ các Tăng Ni, Phật tử Việt Nam”). 


Ngày 27-8-63, Chính phủ Cam Bốt gởi văn thư đoạn giao với Việt 
Nam bằng những lời lẽ rất nặng nề: 


... Toàn thể dân tộc Cam Bốt cũng như tắt cả các dân tộc khác 
trên thê giới đêu công phán và ghê tởm trước những hành động đã 
man đàn áp Phật giáo Việt Nam...”9), 


4. Tích Lan: Ngọn lửa bi hùng của Thích Quảng Đức và sự ngược 
đãi Phật tử tại Việt Nam khiến bà Sirimavo Bandaranaike, Thủ tướng 
Tích Lan, vô cùng xúc động. Bà kêu gọi các nước theo Phật giáo tại 
Á châu ủng hộ Tích Lan trong việc yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp 
vấn đề đàn áp Phật giáo tại Việt Nam. Ngày 26-8-63, Hội nghị Phật 
giáo Tích Lan yêu cầu các đoàn thê Phật giáo trên toàn quốc treo cờ 


24. “Le Pape exprime sa douloureuse préocupation au suJet des tristes évềnements 
qui affigent le cher peuple Viêtnamien, tandis que [°angoisse devIent de Jour en Jour plus 
profonde et lancinante...Ef 1l fait des voeux que fous, dans une généreuse collaboration 
et dans un mutual respect des libertés legitimes, unissent pour rétablir la concorde récIp- 
roque et la fraternit€” [“Bốn Mươi Năm Nhìn Lạt”, tr.126] 

25. “Bốn Mươi Năm Nhìn Lại”, sđd, tr.133). 

26. BMNNL, tr. 134. 


98 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


rủ đề tang các Phật tử hi sinh vì tín ngưỡng.? 


5. Miến Điện: Sau ngày các chùa tại Việt Nam bị bố ráp, Chính 
phủ Miễn Điện càng công phẫn hơn. Báo “Guandiamrai” tại Rangoon, 
thủ đô Miến Điện, cực lực lên án chính sách bạo ngược của chính phủ 
Ngô Đình Diệm. Báo viết: 

“Mỹ sẽ lẫm khi nghĩ rằng tiếp tục ủng hộ một chính phủ đang ngự 
trị trên thân xác đau thương của những Phật tử Việt Nam mà có thể 
giữ được nguyên vẹn tình cảm ngoại giao với các quốc gia trong vùng 
Đông Nam ”.0® 


6. Án Độ: Nhiều hội Phật học Ấn yêu cầu Thủ tướng Néru can 
thiệp. Ngày25-§-63, Tổng Thư ký Đảng Quốc gia Ấn công phẫn chế 
độ Ngô Đình Diệm và cảm nhận nỗi đau thương của tín đồ Phật giáo 
Việt Nam: 


“Những tin tức loan đi từ Sài Gòn đã làm chắn động dư luận tại 
Ấn Độ, quê hương của Phật giáo. Những sự tàn bạo mà các đạo hữu 
Việt Nam là nạn nhân càng làm cho ta phân nộ khi nhớ rằng Phật 
giáo chủ trương bất bạo động”?°. 


7. Thái Lan: Ngày 22-§-63, Thống chế Sarit Thanarat, Thủ tướng 
Thái Lan, đề nghị triệu tập một hội nghị sơ bộ gồm các nước Phật 
giáo trước lúc đưa vấn đề Phật giáo Việt Nam ra Liên Hiệp Quốc. Bốn 
ngày sau đó Đại tá Mutukhan, Phó Giám đốc Nha Tôn giáo thuộc Bộ 
Giáo dục, đã khuyến cáo Chính phủ Việt Nam bằng những lời gay gắt 
và như một tiên tri: 

“Vì đã đàn áp Phật tử Việt Nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ 
hứng chịu hết những tai họa dưới đủ mọi hình thức, hiểu theo giáo lÿ 
nhà Phật, kề cả diệt vong và đọa địa ngục...”99, 


8. Đài Loan: Bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố rất lo ngại cuộc 
khủng hoảng tôn giáo tại Việt Nam và mong mỏi Chính phủ Việt Nam 
sớm có giải pháp thích hợp đê châm dứt cuộc khủng hoảng. 


9. Nam Hàn: Đại đức Kapchong, Hội chủ Tổng hội Phật giáo, 
gởi thư cho Chính phủ Việt Nam yêu câu châm dứt việc đàn áp Phật 
tử. Tướng Chang Chung Sơn, nhân viên trong Hội đông Quân nhân 


27. BMNNL, tr. 136. 
28. BMNNL, tr. 138. 
29. BMNNL, tr. 138. 
30. BMNNL, tr.141. 


PHẬT GIÁO 1963 VÀ BỎ TÁT QUẢNG ĐỨC NHÌN TỪ THỂ GIỚI * 99 


cách mạng, đã gởi thư lên án Chính phủ Việt Nam đàn áp Phật tử 
vô nhân đạo. 


10. Nhật Bản: Tổ đình Bồn Nguyệt Tự tổ chức một lễ đại cầu siêu 
cho có HT. Quảng Đức và Phật tử Việt Nam hy sinh vì tín ngưỡng. 
Thứ trưởng Ngoại giao, ông Shigenobu Shima tiếp xúc với Đại sứ 
Việt Nam tại Nhật đề biểu lộ sự lo âu về biến có Phật giáo Việt Nam. 


11. Hoa Kỳ: Liền sau khi các chùa trên toàn miền Nam bị tấn công, 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phô biên một tuyên ngôn, có đoạn như sau: 


“Căn cứ vào các tin loan đi từ Sài Gòn, rõ ràng Chính phủ Việt Nam 
Cộng hòa đã có những biện pháp đàn áp nghiêm khắc các lãnh tụ Phật 
giáo Việt Nam. Hành động này là một vi phạm trực tiếp của Chính phủ 
Việt Nam vào lời cam kết theo đuổi một chính sách hòa giải với tín đồ 
Phật giáo. Hoa Kỳ phiên trách các hành động đàn áp này."6Đ 


12. Liên Hiệp Quốc: Những hình ảnh Phật tử Việt Nam bị đàn áp, 
bắt bớ, tù đày, vu khống bởi chính quyền Ngô Đình Diệm được đăng 
tải trên trang nhất của hầu hết các báo khắp thế giới, tổ chức Liên 
Hiệp Quốc đã không thể làm ngơ, ngày 24-9-1963, một phái đoàn đặc 
biệt được gửi đến Việt Nam đê điều tra vụ Phật giáo. Mặc dầu chính 
quyền Ngô Đình Diệm không cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc tự do 
đến những nơi cần thiết đề điều tra, nhưng cuối cùng phái đoàn cũng 
đã thu thập đủ bằng chứng đề kết luận tăng “ Phật tử Việt Nam bị chính 
quyên Ngô Đình Diệm kỳ thị, khủng bó, tra tấn, tù đày, giết hại và cải 
đạo trong nhiều năm qu4'`. 

KẾT 

Cuộc tranh đấu Phật giáo năm 1963 không nằm hạn hẹp trong việc 

đòi hỏi sự bình đẳng và quyên tự do tôn giáo mà còn là một cuộc đòi 


hỏi công bằng xã hội và quyên được sống an hòa trong một quốc gia 
như bao nhiêu quốc gia khác trên thế giới. 


Cuộc tranh chấp ý thức hệ mà Việt Nam là một bãi chiến trường 
đê đọ sức. Khí giới, bom đạn, hàng hóa bị thặng dư sau Thê chiên thứ 


31. “7ext oƒ Statememt issued by Department oƒ State, Washington, on ugust 
21: On the basis 0ƒ inƒormation from Saigon, it appears that the Governmemt oƒ the 
Republic oƒ Vietnam has instituted serious repressive measures against Vietnamese 
Buddhist leaders. The action represents a đirect violation by the Vietnamese Œov- 
ernmenf of assurances that it was pursuing a policy oƒreconciliation with the Bud- 
dhists. The United State deplores repr essive action oƒ this nafure” [Citẻ by Vụ Van 
Mau, p.333]. 


100 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


hai thì Việt Nam là một thị trường tốt đề tiêu thụ. Người Việt trở thành 
nạn nhân nhưng được một sô cường quôc che giâu băng những danh 
từ hoa mỹ. 


Vì thế, cuộc tranh đấu Phật giáo năm 1963, được toàn dân, toàn 
quân ủng hộ và thế giới đồng tình. Sự tự hy hiến bi hùng của Bồ tát 
Thích Quảng Đức cũng như những ngọn lửa thiêng tiếp nối sau đó, là 
để chính phủ Ngô Đình Diệm tỉnh thức và thế giới lưu tâm. Kết quả 
là cộng đồng thế giới có lưu tâm nhưng chính phủ Ngô Đình Diệm lại 
không đếm xỉa nên cuối cùng, chế độ mắt lòng dân và ngược thời đại 
này đã bị sụp đồ. 


Hai mươi thế kỷ, cùng chung với vận nước thăng trằm, lúc chinh 
chiến điêu tàn vì ngoại xâm, lúc hòa bình thịnh trị, lúc bị Nho gia uy 
hiếp. Nay, những ngọn lửa thiêng và biến có 1963 đã tạo cơ duyên 
cho PHẬT GIÁO CHÁN HƯNG, các tôn giáo khác cùng có cơ hội tốt 
để phát triển. Tạo một vận hội mới cho quy trình CANH TÂN ĐẮT 
NƯỚC, nhưng tất cả đều tùy thuộc vào vận nước, vào thế chính trị 
quốc tế, vào ý chí của toàn dân và nhất là tùy thuộc vào những con 
người có từ bị, trí tuệ và đũng mãnh của thành phần lãnh đạo trong 
Giáo hội Phật giáo, cũng như những người lãnh đạo quốc gia. 


Nhìn kết quả tuyệt vời mang tầm thế kỷ của Phong trào Phật giáo 
1963, đã tác động tâm tư nhân loại, được đón nhận và toàn thế giới 
đồng tình. Nhưng Việt Nam và Phật giáo Việt Nam, có nghĩ gì và làm 
gì cho Tổ quốc và cho chính bản thân Phật giáo từ biến có độc đáo 
xảy ra từ 50 năm trước? 


4-4-2013 


PHẬT GIÁO 1963 VÀ BÒ TÁT QUẢNG ĐỨC NHÌN TỪ THẺ GIỚI * 101 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Nhiều tác giả, “1963-2003, Bốn Mươi Năm Nhìn Lại”, Giao 
Điểm 2003. 

2. Hoành Linh Đỗ Mậu, “Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, Hội 
ký Chính trị”, Hoa Kỳ 1993. 

3. Minh Không Vũ Văn Mẫu, “Sáu Tháng Pháp Nạn, 1963”, bản 
Ronéo 1984. 

4. Appy, Christian G. “Pafriofs The Vietnamese War Remembered 
From AlI Sides”, New York 2003. 

5. Browne, Malcolm W., “7e New Face QƒWar, Revised Edition”, 
The Bobbs-Merrill Company, Inc.Indianapolis-New York,1968. 

6. Buttinger, Joseph, “?efnam: 4 Dragon Embattled, Volum lI 
Vietnam at War”, Frederick A. Praeger, Publisher, New York, 1967. 

7. Nhat Hanh, “W?efnam:Lofus in a Sea oƒ Fire”. HIlI & Wang, Inc. 
New York,1967. 

8. Savey, Grace, A Reader, “7e 4American Experience In Vief- 
nam”, edited by Grace Savey, University of Oklahoma Pess, I989. 

9. Tucker, Spencer C. Editor “Emeyclopedia oƒ the Vietnam War, a 
Political, Social, and Military History, 1997-1996. 

10. Tuần báo “New York Times” (Nữu Ước Thời Báo), tháng 
6-8.1963. 

II.“U.S. News & World Reporf”: Tháng 6-8.1963. 

12. Tuần báo “7i”, tháng 6-8.1964. 

13. Tuần báo “Washington Posf°.tháng 6-8. 1964. 

14. http:/www.uwec.edu/sreiderBMRB/culture/ tudent.work/hicksr/ 


NGỌN LỬA THÍCH TIÊU DIÊU TỎA SÁNG 
GIỮA SÂN CHÙA TỪ ĐÀM HUẾNGÀY 16-8-1963 


ắNNC. Tâm Hằng Nguyễn Đắc Xuân 


Nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa 


Ngọn lửa từ bi Thích Quảng Đức bùng cháy ở Sài Gòn vào trưa 
ngày II -6-1963 đây Cuộc vận động cho 5 nguyện vọng của Phật giáo 
đồ miền Nam Việt Nam lên một tầm cao mới. Và từ đó cho đến 
ngày chế độ gia đình trị họ Ngô Đình phân biệt tôn giáo sụp đồ, 
có thêm 6 ngọn lửa đại hùng đại lực nữa nối tiếp. Trong 6 ngọn 
lửa nối tiếp ấy, ở Huế - thành phố phát khởi Cuộc vận động, có hai 
ngọn mang tên Sa-di Thích Thanh Tuệ (13-8-1963) và Tỳ-kheo Thích 
Tiêu Diêu (16-8-1963). Trong khuôn khổ hội thảo khoa học này, với 
tư cách người trong cuộc, tôi xin được tham luận về Ngọn lửa Thích 
Tiêu Diêu sau đây. 


H1. Chân dung T)-kheo Thích Tiêu Diêu (1692-1963) 


104 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


1. MỘT NGƯỜI HỌ ĐOÀN LÀNG AN TRUYÈN - TU SĨ CHÙA 
CHÂẦU LÂM 

Tỳ kheo-Thích Tiêu Diêu, pháp danh Tâm Nguyện, thế danh là 
Đoàn MễU), sinh năm Nhâm Thìn (1892) tại làng An Truyền (tức làng 
Chuồn), xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên — Huế (cách 
thành phố Huế 10km về hướng Đông nam). 


Ra đời và lớn lên trong một gia đình khá giả nhưng ô ông sống khiêm 
tốn, hòa đồng nên được người trong họ ngoài làng quý mên. Thời niên 
thiếu, ông chuyên cần học hỏi, trau dồi kiến thức và tỏ ra thông minh qua 
các cách lý giải thời cuộc, nhận định thế thái nhân tình, khiến những 
thức giả làm khách của thân sinh ông trong những dịp đối âm chuyện 
trò tại gia đình đều khâm phục ông. Do đó, ông được cha mẹ thương 
yêu và đặt nhiều hy vọng vào ông. 


Năm Kỷ Dậu (1909), vừa tròn 18 tuổi, theo tập tục xã hội thời 
ấy, ông phải vâng lời song thân lập gia đình để sinh con nối dõi tông 
đường. Ông sinh được bốn người con. Các con ông được thừa hưởng 
sự an lạc trong một gia đình đạo Phật thuần thành. Người nào cũng 
chăm lo học hành, được dạy dỗ sống hữu ích cho đời, cho đạo. Đến 
năm Canh Ngọ (1930), nhận thấy các con đã lớn, ông sắp đặt việc gia 
đình ổn thỏa rồi lên chùa Tường Vân tại làng Dương Xuân Thượng 
xin xuất gia đầu Phật với Hòa thượng Thích Tịnh Khiết. 


Ông. xuất gia đúng vào thời gian cuộc chân hưng Phật giáo đang 
phát triền mạnh khắp ba miền đất nước, phong trào học Phật nở rộ 
sau những năm dài im ắng dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Ông đi 
tu khi đã 38 tuổi và đã có gia đình riêng nên Hòa thượng Thích Tịnh 
Khiết ban cho ô ông Pháp danh Tâm Nguyện. Biết thế, ông xin phép bổn sư 
được tự phân đấu tu học, đến khi nào ông cảm thấy đã xứng đáng với đạo 
hạnh của một Tỳ-kheo thì ông mới xin thọ giới. Hòa thượng Thích Tịnh 
Khiết khen ông là người tự trọng và chấp thuận lời nguyện của ông. Đến 
năm Nhâm Thìn (1952), ông được đăng đàn thọ Cụ túc giới, được ban 
pháp hiệu Tiêu Diêu. Ông được gọi là Tỳ-kheo Thích Tiêu Diêu từ đó. 


Đề có thời gian tu học, Tỳ-kheo Tiêu Diêu xin Hòa thượng bổn 
sư cho phép lên một nơi thanh văng ở ngọn đôi sau vườn chùa Châu 
Lâm, dựng một am tranh đê tiện nhập thât tu niệm. 


1. Người cùng quê và cùng họ với anh em Đoàn Trưng, Đoàn Trực trong Biến 
động lật đô vua Tự Đức nhưng không thành (1886). : 
2. Ngày nay tại địa chỉ 14/54 Lê Ngô Các, thôn Thượng 2, P. Thủy Xuân, TP Huê. 


NGỌN LỬA THÍCH TIỂU DIÊU TỎA SÁNG GIỮA SÂN CHÙA TỪ ĐÀM * 105 


: z0 
H2. Nơi tọa =m am #gili xưa của Tỳ- Binh Tiêu Diểu, ngày nay đã được xây 
dựng lại làm nơi dịch kinh của chùa Châu Lâm 


Ở đó Tỳ-kheo chọn nếp sống khổ hạnh thiểu dục tri túc, mỗi 
hai ngày chỉ ăn một bữa trưa. Tỳ-kheo không ngại gian lao, thường 
xuyên theo dự học nội điển tại các trường Phật học Tây Thiên, 
Linh Quang v.v... 


2. NGỌN LỬA TIÊU DIÊU 


Khi Cuộc vận động cho 5 nguyện vọng của Phật giáo diễn ra (5- 
1963), Tỳ-kheo rời am tranh chùa Châu Lâm để về chùa Từ Đàm 
- trung tâm lãnh đạo cuộc vận động, đề tiện việc dân thân vào cuộc 
tranh đấu. Từ đó, không một cuộc biểu tình, xuống đường, tuyệt 
thực hay cầu an cầu siêu nào cho cuộc vận động và cho những 
người đã hy sinh vì đạo pháp mà thiếu mặt Tỳ-kheo Tiêu Diêu. 
Hình ảnh vị sư già nhẫn nại bền bỉ trong mọi hoạt động tranh đấu 
như thế là một tắm gương cho đại chúng Phật tử noi theo. Những 
hoạt động tranh đấu tích cực của Tỳ-kheo không những để góp 
phần cho cuộc đấu tranh của Phật giáo sớm thành mà còn để xứng 
đáng là một đệ tử của bồn sư Thích Tịnh Khiết — vị Hòa thượng 
đang lãnh trách nhiệm Lãnh đạo tối cao của Ủy ban Liên phái Bảo 
vệ Phật giáo. 

Vào trung tuần tháng 6-1963, thông tin về Tỳ-kheo Thích Quảng 
Đức tự thiêu ở Sài Gòn qua các đài BBC, VOA, Úc Đại Lợi v.v... làm 
chấn động dư luận thế giới, đặc biệt là dư luận Mỹ, Tỳ-kheo Tiêu Diêu 
hết sức cảm mộ. Trong tâm trí Tỳ-kheo nảy ra ý định nối tiếp ngọn lửa 
từ bi Quảng Đức bằng cách mô bụng để “cúng dường mười phương 
chự Phật, đông thời dùng nó như một phương sách để thúc đẩy Tổng 
thống Ngô Đình Diệm kíp thời giải quyết ổn thỏa 5 nguyện vọng của 
Phát giáo”. Tỳ-kheo bí mật mài một con dao nhíp thật sắt chờ cơ hội 


106 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


thực hiện ý định mồ bụng. Nhưng bất ngờ Tỳ-kheo Thích Mật Hiển®) 
phát hiện được, con dao sắt bị thu giữ ngay và Đại đức bị quở trách 
rât nặng: 


- “Con nhà Phật tại sao lại muốn tự sát sanh? Ai cho phép quý 
tháy tự ý hành động như vậy?””. 


Tỳ-kheo đảnh lễ xin nhận lời quở trách. 


Không được mô bụng như người Nhật, Tỳ-kheo Tiêu Diêu viết 
thư gởi Hòa thượng Hội chủ xin tự thiêu. Trong lúc chờ đợi sự chấp 
thuận của Giáo hội, hằng ngày Tỳ-kheo ăn rất ít, thường một mình 
ngồi bên ngọn đèn dầu, với nguyện lực kiên cường, Tỷ- -kheo lặng lẽ 
đốt từng ngón tay — xem như đốt một phần thân thê để cầu nguyện. 
Quyết tâm tranh đấu của Tỳ-kheo có một tác động rất mạnh đối với 
giới Phật tử trẻ, đặc biệt là các đoàn viên Sinh viên Phật tử Huế. Nhiều 
người muốn tự nguyện chăm sóc Tỳ-kheo và sẵn sàng hành động theo 
tâm gương của Tỳ-kheo. Đến ngày 13-8-1963, ngọn lửa Sa-di Thích 
Thanh Tuệ bất ngờ bùng sáng ở chùa Phước Duyên làm chấn động 
cả thành phố Huế. Anh em nhà họ Ngô rải các lực lượng vũ trang và 
giăng bùng nhùng kẽm gai trên nhiều đoạn đường từ Huề dẫn lên chùa 
Thiên Mụ, khu vực Võ, Văn Thánh hòng ngăn chặn Phật tử Huế kéo 
lên chùa Phước Duyên bái lạy Sa-di Thanh Tuệ. Cảnh tượng Phật tử 
ngồi trì giữa đường bị bắt bớ, đánh đập diễn ra nhiều nơi. Tiếng thét, 
tiếng kêu khóc hòa lẫn với tiếng cầu kinh chống lại hành động cướp 
xác Thanh Tuệ của lực lượng an ninh nhà họ Ngô làm cho không khí 
thành phố Huế đang bị giới nghiêm trở nên căng thăng khác thường. 
Cái không khí đó đã tác động đến tinh thần Tỳ-kheo Tiêu Diêu. Dù 
chưa được Giáo hội cho phép, Tỳ-kheo vẫn bí mật nhờ các sinh viên 
Phật tử và gia đình Phật tử thân tín chuẩn bị nhiên liệu để cho Tỳ-kheo 
tự thiêu. Tuổi trẻ Phật tử chờ sự kiện ấy từ lâu nên khi được Tỳ kheo 
Tiêu Diêu nhờ, sinh viên Phật tử và gia đình Phật tử nhận lời ngay. Từ 
chiều 15-8-1963, một khối củi khô, một can mười lít xăng và một bộ 
quần áo kết bằng bông gòn dày đã tập kết giấu sau nhà bếp chùa Từ 
Đàm. Đến tối ngày 15-8, trong khuôn viên chùa Từ Đàm có khoảng 
5 ngàn Phật tử. Thế rồi, mười giờ đêm, mười hai giờ khuya, một 
hai giờ sáng vẫn yên tĩnh. Đến gần bốn giờ sáng ngày 16-8, khi mọi 
người còn đang thu thiu ngủ, Tỳ-kheo Tiêu Diêu đứng dậy mặc vào 


3. Tỳ-kheo Thích Mật Hiển trú trì chùa Trúc Lâm, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ 
Phật đản 2507 khơi đầu cuộc Vận động của Phật giáo năm 1963. 


NGỌN LỬA THÍCH TIỂU DIÊU TỎA SÁNG GIỮA SÂN CHÙA TỪ ĐÀM * 107 


người bộ áo quần bằng bông gòn dày, bên ngoài khoác thêm chiếc y 
màu vàng rồi bước ra khoảng sân bên trái chánh điện ngay trước Văn 
phòng - nơi làm việc của lãnh đạo cuộc đấu tranh. Tỳ-kheo chắp tay 
hướng về chánh điện đảnh lễ Đức Thế Tôn, quay hướng qua phía Văn 
phòng đánh lễ Chư tôn Thiền đức lãnh đạo cuộc đấu tranh rồi tĩnh 
tọa giữa sân, mặt hướng về phía Đàn Nam Giao. Theo yêu cầu của 
Tỳ-kheo, trong đêm tối chúng tôi lặng lẽ chất củi khô chung quanh 
Người. Tay ai cũng run cầm cập. Cuối cùng các Phật tử rưới xăng từ 
từ lên người Tỳ-kheo. Khi xăng đã thấm đều trong y áo bông mà Tỳ 
-kheo đang mặc trên người, tất cả các Phật tử chắp tay lui ra chung 
quanh. Giây phút thiêng liêng mầu nhiệm bắt đầu. Tỳ-kheo tự bật 
lửa thiêu đốt thân mình để soi sáng vô minh. Ngọn lửa bừng sáng. 
Tiếng tụng kinh Tiếp dẫn vang lên làm cho Chư tôn Thiền đức 
lãnh đạo và đại chúng có mặt trong khuôn viên chùa Từ Đàm tỉnh 
dậy, họ vừa lạy trong tiếng kinh hòa lẫn với tiếng kêu khóc. Tỳ- 
kheo vẫn chắp tay ngồi bình tĩnh, niệm Phật trong ngọn lửa. Đến 
lúc mồ hôi và mỡ chảy ướt mặt, Tỳ-kheo đưa tay rút chiếc khăn 
kẹp trong nách ra lau mặt rồi ném cái khăn ra ngoài cho sinh viên. 
Anh Hoàng Văn Giàu — Đoàn trưởng Đoàn Sinh viên Phật tử Huế 
chụp ngay lấy chiếc khăn cháy sém, dập tắt lửa rồi cột lên đầu anh. 
Tỳ-kheo vẫn chắp tay an tọa trong ngọn lửa. Ba phút, năm phút, 
bảy phút, mười phút rồi đến phút thứ mười hai thì hình ảnh của 
Tỳ-kheo mới gục xuống. 


H.3.Ngọn lửa Tiêu Diêu sau 12 phút bừng sáng. 
Khi trời vừa sáng, nhục thân của Tỳ-kheo được cung rước vào 
khâm liệm và quàn tại nhà giảng chùa Từ Đàm. 


Trước khi tự thiêu, Tỳ-kheo Thích Tiêu Diêu đã đề lại ba bức thư: 
Thư thứ nhất gửi Hòa thượng Thích Tịnh Khiêt; Thư thứ hai gửi cho 


108 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


con Thích Thiên Ân®, các con, các cháu và thân bằng quyến thuộc; 
Thư thứ ba gửi Tông thông Việt Nam Cộng hòa. 


Trong thư gửi Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Tỳ-kheo nói rõ mục 
đích Tỳ-kheo tự thiêu: “Đêm nay tôi sẽ đem tắm thân già cúng dường 
mười phương chư Phái, đồng thời dùng nó như một phương sách để 
thúc đấy Tổng thông Ngô Đình Diệm kịp thời giải quyết ổn thỏa 5Š 
nguyện vọng của Phật giáo đồ chúng ta”. 


Đề tránh tình trạng chính quyền cướp xác giao cho gia đình lo việc 
chôn cất, vô hiệu hóa ý nghĩa “vị pháp thiêu thân” của Tỳ kheo nên 
trong thư gửi con Tỳ-kheo Thích Thiên Ân và các con, các cháu..., 
ông dặn kỹ: 

“Các con chắc đã biết lúc này là lúc pháp nạn, các con của cha 
lại được hồng phúc ở gân kinh điển, tiếp xúc với các giới tăng sĩ dày 
công tu tập thì ắt hẳn phận sự bảo vệ chánh pháp phải là do các con 
gánh vác ƒ..J. Dù có bị áp bức ngược đãi, dù có bị mua chuộc bao 
nhiêu đi nữa các con phải đề thi hài của cha cho Giáo hội tăng già 
đảm nhận việc tống táng. Có như vậy sự hy sinh của cha mới có ÿ 
nghĩa. Các con làm trải lời này thì cha làm sao yên lòng nhắm mắt”. 


Trong thư gởi Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, Tỳ-kheo viết: 


“Tôi tên là Đoàn Mễ, Pháp danh Tâm Nguyện, tự hiệu Thích Tiêu 
Diêu, sẽ tự nguyện thiêu thân tôi, trước là đê cúng dường chư Phật, 
sau đê cảnh cáo và nhắc nhở Tông thông vài điểm sau đây: 


4. Tỳ-kheo Thích Thiên Ân (thế danh Đoàn Văn An, sinh 1925), con trai thứ 
của ông Đoàn Mễ (sau này là Tỳ-kheo Tiêu Diêu), xuất gia năm 10 tuổi (1935), tu 
tại chùa Châu Lâm (Huế), đệ tử của Hòa thượng Viên Quang (khai sơn chùa Châu 
Lâm. Năm I6 tuổi, thọ giới Sa-di tại giới đàn chùa Quốc Ân (Huế), năm 23 tuôi thọ 
Cụ túc giới đồng khóa với các thầy Minh Châu; Đức Tâm; Minh Tánh. Năm 1954, 
thầy được chư tôn đức cho du học Nhật Bản, tại Đại học Waseda, đến năm 1960, 
đậu Tiến sĩ Văn chương, sau đó thầy về nước. Trong khi chờ Giáo hội bồ trí Phật sự, 
thầy nhận lời thỉnh giảng về Triết học Zen ở các trường đại học. Năm 1961, thầy trở 
lại Nhật Bản tìm học pháp môn Thiền Rinzai (Lâm Tế) chính thống của các thiền sư 
Nhật Bản. Năm 1963, thầy có nhiều hoạt động ở Nhật Bản vận động dư luận Nhật 
Bản và thế giới ủng hộ cuộc vận động cho 5 nguyện vọng của Phật giáo đồ ở miền 
Nam Việt Nam. Sau năm 1963, Tỳ-kheo Thiên Ân về nước dạy Triết học Zen trong 
các Đại học Sài Gòn, Đại học Vạn Hạnh, Đại học Huế. Đầu những năm bảy mươi 
của thế kỷ trươc, Tỳ-kheo Thiên Ân là người đầu tiên đem Phật giáo vào Hoa Kỳ, 
tổ chức Giáo hội Phật giáo tại Hoa Kỳ và là người sáng lập nên chùa Việt Nam tại 
Los Angeles (tiêu bang California), tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. Tỳ-kheo 
viên tịch vào năm 1980. 


NGỌN LỬA THÍCH TIỂU DIÊU TỎA SÁNG GIỮA SÂN CHÙA TỪ ĐÀM * 109 


“1, Phải giải quyết một cách thành thật và nhanh chóng 5 nguyện 
vọng rát chính đáng của Phật giáo đồ chúng tôi; 


2. Tôi cực lực phản đối chính quyên và quân đội đã ăn cướp thi 
hài của quỷ thầy; 

3. Phản đối việc phong tỏa chùa chiên ở cô đô Huế, không cho 
Tăng, Ni và tín đô Phật giáo vào lể`. 


(Làm tại chùa Từ Đàm ngày 26 tháng 6 âm lịch)®). 
3. MỘT SỰ KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG 


Ngọn lửa Thanh Tuệ và ngọn lửa Tiêu Diêu liên tiếp diễn ra đã lay 
động tâm can tất cả các thành phần dân chúng cố đô Huế. Trên sân 
chùa Diệu Đề nhiều đống củi được chất cao, sinh viên Huế đăng ký 
xin tự thiêu đề tranh đấu. Linh mục Cao Văn Luận - Viện trưởng Viện 
Đại học Huế, một người thân cận của chế độ Diệm hết sức xúc động 
đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Diệm giải quyết các nguyện vọng của 
cuộc đấu tranh. Tổng thống Diệm trả lời bằng cách cách chức Viện 
trưởng của Linh mục. Giáo sư Đại học Huế, cùng toàn thể sinh viên 
Đại học Huế nhập cuộc phản đối lệnh cách chức trên. Các cuộc mít- 
tinh, biểu tình của giáo sư, sinh viên Đại học Huế làm chấn động dư 
luận trong và ngoài nước. Từ ngày 17-8-1963, cuộc đấu tranh dâng 
cao và vượt ra khỏi phạm vi Phật giáo. Sự kiện đó trở thành ngày lịch 
sử mở đầu Phong trào Đấu tranh ở các đô thị miền Nam Việt Nam kéo 
dài suốt 12 năm sau đó. Để đối phó với Phong trào tranh đấu, đêm 
20 rạng ngày 2[I tháng 8-1963, chế độ Ngô Đình Diệm đã thực hiện 
“Kế hoạch Nước lữ”, cho cảnh sát đã chiến và mật vụ tràn vào các 
chùa, các đại học ở khắp các tỉnh miền Nam Việt Nam bắt đi tất cả 
những người đã tham gia tranh đấu từ trước đến ngày ấy. Linh cữu Tỳ- 
kheo Thích Tiêu Diêu quàn ở Nhà giảng chùa Từ Đàm bị chính quyền 
Diệm cướp đem đi mắt tích - điều mà người quá cố đã biết trước thế 
mà vẫn không tránh được. 


4. NƠI AN NGHỈ CUÓI CÙNG 


Đêm hôm 20-6-1963, các lực lượng vô minh của anh em nhà họ 
Ngô thực hiện “Kế hoạch Nước lữ" đàn áp Phật giáo trên toàn cõi 
miền Nam Việt Nam, tôi đang ở bên cạnh Hòa thượng Thích Đôn Hậu 
ở chùa Diệu Đề nên không tham dự dược cuộc chiến đấu bảo vệ linh 


5. Tức ngày 15-8-1963. 


110 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


cữu Tỳ-kheo Tiêu Diêu quản ở Nhà giảng chùa Từ Đàm'®. Khi bị bắt 
vào tù gặp lại các bạn sinh viên Phật tử như Tôn Thất Kỳ, Phạm Thị 
Xuân Qué, Thái Kim Lan, Đinh Thị Cẩm Hà, Đinh Thị Câm Trang, 
Trần Duy Thọ v.v... tôi mới biết linh cữu của Tỳ-kheo Tiêu Diêu đã bị 
cướp đem đi mất tích. Ôi đau xót căm phẫn làm sao!?'. Sau ngày chế 
độ Ngô Đình Diệm bị cáo chung, chúng tôi ra khỏi nhà tù rồi lao vào 
các hoạt động hàn gắn những đồ vỡ thời “hậu Ngô Đình” mà quên đi 
việc tìm nơi chế độ Ngô Đình đã vùi dập linh cữu Tỳ-kheo Tiêu Diêu. 
Thật là một sự vô ơn đáng trách. May sao các vị Tăng già trong Giáo hội 
nhờ người tìm được, thực hiện việc bảo vệ một cách bí mật và chờ cơ hội 
rước hài cốt Tỳ-kheo về nơi an nghỉ cuối cùng xứng đáng với Ngọn lửa 
Thích Tiêu Diêu đã hy sinh bảo vệ Đạo pháp. Đề tránh thập phương giầm 
vào nơi Tỳ kheo Tiêu Diêu đã ngồi tự thiêu, thầy Thích Thiện Lộc - Giám 
tự chùa Từ Đàm, đã cho đào nơi ấy thành một cái hồ nhỏ thả sen, ngày 
ngày có hương hoa tưởng niệm người đã vị pháp thiêu thân). 


H.4. Hồ sen giữ lại nơi T)-kheo Tiêu Diêu đã ngôi tự thiêu trong sân chùa Từ 
Đàm bị đạn pháo Hoa Kỳ phá tung tóe trong Tết Mậu Thân (1966). Anh TL của 
MĐDHIT. 


Hai mươi năm sau (khoảng 1984), các Tyỳ-kheo Thanh Trí, Tỳ- 
kheo Mật Hiền, trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh BTT tổ chức 
cải táng hài cốt Tỳ-kheo Thích Tiêu Diêu về Nghĩa trang Tổ đình 
Tường Vân, xây cho Tỳ-kheo một nắm mộ hình hoa sen. Mới cách 
đây vải ba năm, các Tỳ-kheo Thích Giác Quang (chùa Bảo Lâm), Tỳ- 
kheo Hải Ấn (chùa Từ Đàm), Tỳ-kheo Thiện Phước (chùa Châu Lâm) 
đã xây dựng lại cho Ngọn lửa Tiêu Diêu một tháp lăng uy nghi. 


6. Nước lũ đẫm máu, Từ Phú Xuân đến Huế, Tự truyện Nguyễn Đắc Xuân, tập 
II, Nxb Trẻ, TP. HCM 2013. 

7. Loạn Từ Đàm, Lệ Dũng, Ban Hướng Dẫn GĐPT Trung Phần, TRƯỚC SÓNG 
GIÓ, Phật lịch 2008, tr.117-126. 

§. Từ ngày chùa Từ Đàm được xây dựng mới, cái hồ sen nhỏ ấy đã bị xóa mắt. 
Thật đáng tiếc. 


NGỌN LỬA THÍCH TIỂU DIÊU TỎA SÁNG GIỮA SÂN CHÙA TỪ ĐÀM °* 111 


ca >> 


Z. 


H.5a. Lăng T)ỳ-kheo Thích Tiêu Diêu (1892-1963) trong Nghĩa trang Tổ đình 
Tường Vân (gân địa chỉ 67 Lê Ngô Cát, P. Thủy Xuân, TP Huê). Anh NĐX. 


H.3b. Tháp lăng Tỳ-kheo Thích Tiêu Diêu (1892-1963) 
Tắm bia gắn trước tháp khắc: 
“Lâm Tế tứ thập tam thế Tường Vân pháp phái 
1)-kheo Thích Tiêu Diệu thánh tứ đạo” 
[Dịch nghĩa: Đời thứ 43 dòng Lâm Tế, môn phái Tường Vân, T}- 
kheo Thích Tiêu Diêu thánh tử đạo]. 
Phía sau tháp mộ có một tâm bia đính vào bình phong hậu. Bia ghi 


bài kệ của Trưởng lão Hòa thượng Đạo hiệu Viên Quang (khai sơn 
chùa Châu Lâm) tặng. 


Í 


‹^ z 8< cv ị 
suÁ S\ t* sgr h 


Hó6. Bia vị pháp thiêu thân 


112 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Phiên âm: 
VỊ PHÁP TỰ NGUYỆN THIÊU 
HIẾN THÂN PHỤNG BẢO ĐẠO 
THỊ THƯỜNG SINH TỬ SỰ 
CÓ ĐẠI ĐỨC TIÊU DIÊU 


Dịch nghĩa: V¡ pháp nguyện thiêu thân, Hiển cái thân này để bảo 
trì đạo pháp, Xem sông chết là chuyện thường, cô Đại đức Tiêu Diệu. 


x 


Trước khi xuất gia, Tỳ-kheo Tiêu Diêu còn mang thế danh Đoàn 
Mễ sống trong một gia đình khá giả, có trí thức, có vợ con, đủ điều 
kiện để sống hạnh phúc theo tiêu chuẩn đời thường. Nhưng 1y" -kheo 
không cảm thấy hạnh phúc với cái hạnh phúc đời thường ấy. Đến năm 
1930, sắp xếp chuyện gia đình được ổn thỏa, dù đã 38 tuổi, Tỳ-kheo 
vẫn xuất 1a. Đến chùa, Ty-kheo chọn con đường tu khổ hạnh, không 
ngừng học tập kinh điển để nâng cao sự giác ngộ của mình. Tỳ-kheo 
tập sống thoát ra khỏi dần dần mọi ràng buộc của những vật chất tối 
thiểu của đời thường. Tắm gương tu tập theo đạo giải thoát của Tỳ- 
kheo đã ảnh hưởng đến chính gia đình Ty-kheo. Con trai là Đoàn Văn 
An, theo bước thân sinh đã xuất gia lúc mới mười tuôi, rồi học hành tu 
tập trở thành thiền sư Thích Thiên Ân - vị tu sĩ đỗ Tiến sĩ tại Nhật Bản 
sớm nhất trong Giáo hội Tăng già Việt Nam. Trong những năm cuối 
đời, dù Tỳ-kheo biết con trai đã thành đạt, trong tu tập cũng như trong 
học vấn, nhưng Tỳ-kheo vẫn giữ sự độc lập của hai tu sĩ. Đến mùa 
Phật đản 2507 (5-1963), với tinh thần tự lập, tự giải thoát đó Tỳ-kheo 
chọn con đường tự thiêu thân để góp phần tranh đấu cho 5 nguyện 
vọng của Phật giáo. Sau khi Tỳ-kheo vị pháp thiêu thân, nhục thân của 
Ty-kheo đã bị các lực lượng u minh cướp đi. Nhưng họ không ngờ cái 
ngọn lửa phát ra từ cái tâm của Tỳ-kheo thì không a1 cướp được. NÑgọn 
lửa đó đã cùng ngọn lửa từ bi Quảng Đức và các ngọn lửa thánh tử đạo 
khác của năm 1963 đã đốt cháy họ. Nhục thân của Tỷ-kheo Tiêu Diêu 
bị vùi dập ở đâu đó, năm mươi năm sau được rước vệ tôn kính giữ 
trong một ngọn tháp uy nghi trong nghĩa trang của ngôi tô đình — nơi 
Tỳ-kheo lần đầu xuất gia đầu Phật. 


Thật vậy. Những người dâng hiến đời mình cho đạo pháp không 
bao giờ chêt cả. Không bao giờ bị lãng quên. 


Huế, mùa Phật đản 2557 (DL: 2013) 


NGỌN LỬA THÍCH TIỂU DIỀU TỎA SÁNG GIỮA SÂN CHÙA TỪ ĐÀM * 113 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Sách và tư liệu 


- Ban Hướng Dẫn GĐPT Trung Phần, TRƯỚC SÓNG GIÓ, Phật 
lịch 2008. 

- Cao Văn Luận (Linh mục), Bên Dòng Lịch Sử, Hồi ký (1940- 
1965), Trí Dũng SG 1972. 

- Hoàng Nguyên Nhuận (Hoàng Văn Giàu), Từ chốn lưu đây, 
Thanh Văn (Úc châu), Sydney, 1990. 

- Họ Đoàn làng An Truyền, Gia phả họ Đoàn làng An Truyễh. 

- Nguyễn Lang, Miệt Nam Phật giáo Sử Luận, Tập II, Nxb Văn 
Học, Hà Nội 1994. 

- Nguyễn Văn Thoa, ?ra- Am và sư Viên Thành, Môn đồ Ba-La và 
Tra-Am ấn hành, (PL 2517 tức 1973). 

- Quốc Oai, Phật Giáo Tranh — Đầu, Nxb Tân Sanh, SG 1963. 

- Quốc Tuệ, Công cuộc tranh-đầu của Phật - Giáo Việt-Nam, Phật 
lịch 2008 (Sài gòn 1964). 

- PGĐĐTCKT Tôn Giáo, La Thiêng Đạo Mẩu. Phật lịch 2007. 

- Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn, Chư tôn Thiên Đức Phật giáo 
Thuận Hóa, Nxb Văn Hóa Sài Gòn, TP HCM 2010. 

2. Điền dã và các nhà nghiên cứu: 

- Thầy Thích Chơn Tế, chùa Tường Vân, 

- Thầy Thích Thiện Phước, chùa Châu Lâm, 

- Cư sĩ Lê Văn Lợi, Thành Nội Huế, 

- Bác sĩ Đoàn Văn Quýnh, Ban Liên lạc của họ Đoản TTH, 

- Điền đã tại Phường Thủy Xuân (TP Huế) và làng An Truyền (xã 
Phú An, huyện Phú Vang). 


PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963 
MỘT CÁCH TIẾP CẬN 


PGS.TS. Hà Minh Hồng 
Khoa Lịch sử, ĐH KHXH@&NV-ĐHQG TP.HCM 


TS. Phạm Thị Ngọc Thu 
Khoa Lịch sử, ĐH KHXH&NYV-ĐHQG TP.HCM 


Từ năm 1963 đến nay, cứ mỗi dịp Đại lễ Phật đản, người Việt theo 
đạo Phật hay không theo đạo nào lại không quên những ngày nóng bỏng 
năm Phật lịch 2507 ấy. Không quên, nhưng khi nhìn lại, thì lại có thêm 
lời bàn; dường như khoảng cách thời gian càng lùi xa, càng cho phép nhìn 
lại rõ hơn và lời bàn cảng chân thực khách quan hơn. Nay thêm một cách 
tiếp cận nữa về Phong trào Phật giáo thời điểm nửa thế kỷ trước. 


1. Phong trào Phật giáo 1963 không nhằm mục tiêu lật đồ chính 
quyên Diệm-Nhu, nhưng chính quyên ây bị lật đô có nguyên cớ từ 
phong trào Phật giáo 


Có phải “cuộc đảo chính lật đồ chính quyên Ngô Đình Diệm (1- 
11-1963) là kết quả trực tiếp của phong trào Phật giáo và phong 
trào nhân dân đô thị chống chính quyền Ngô Đình Diệm trong năm 
TOỢỢ Có Nếu bắt đầu từ sự kiện từ ngày 5-8-1963, sẽ thấy các vụ việc 
trong gần 6 tháng kế tiếp đều kết nối khá logic giữa phong trào Phật 
giáo với sự tồn vong một chế độ chính trị. 

Ngày 8-5-1963, quần chúng Phật tử Huế biểu tình đòi “7 do 
tín ngưỡng”: “Đả đảo những kẻ chống lại tôn giáo”: “Phật giáo bắt 
diệt”. Chính quyền Ngô Đình Diệm huy động xe tăng và binh lính đến 
đàn áp làm 8 Phật tử thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. 


1. Lê Cung, Phong trào Phật giáo miễn Nam năm 1963 lật đồ chính quyên Ngô 
Đình Diệm (1/11/1963). 


116 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Ngày 10-5-1963, Tăng Mĩ, Phật tử tại chùa Từ Đàm ra tuyên ngôn 
đòi chính quyền Ngô Đình Diệm thực thi chính sách bình đăng tôn giáo. 


Ngày 30-5-1963, tại Sài Gòn bốn trăm nhà sư biểu tình ngồi trước 
trụ sở Quốc hội; đồng bào Phật tử các địa phương miền Nam, đặc biệt 
là sinh viên, hưởng ứng và tham gia biểu tình, tuyệt thực lên án chính 
quyền chính Ngô Đình Diệm đàn áp tôn giáo. 


Ngày 3-6-1963, hàng trăm sinh viên Huế biểu tình phản đối đàn áp 
tôn giáo. Cảnh sát đàn áp và giải tán bằng hơi cay, chính quyền Ngô Đình 
Diệm ra lệnh phong tỏa chùa Từ Đàm (Huế), chùa Xá Lợi (Sài Gòn). 

Ngày 11-6-1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại SảI 
Gòn, biểu thị cao nhất về Sự căm phẫn đối với chính quyền Ngô Đình 
Diệm. Từ đó thúc đây quần chúng tiếp tục cuộc đấu tranh chống chính 
quyền Ngô Đình Diệm. 


Ngày 16-6-1963, đồng bào Sài Gòn xuống đường biểu tình kéo đến 
chùa Xá Lợi, nơi đặt thị hài của Hòa thượng Thích Quảng Đức; Chính 
quyền Ngô Đình Diệm cho năm trăm hiến binh, cảnh sát đến đàn áp và 
sau đó có một kế hoạch quy mô rộng lớn nhằm đè dập tắt phong trào. 


Ngày 18-8, tại chùa Xá Lợi Sài Gòn, 30.000 người tuyệt thực và 
câu siêu cho những người đã hy sinh trong cuộc tranh đâu. 


Đêm 20-8- 1963, Ngô Đình Diệm tuyên bồ tình trạng giới nghiêm 
và cho quân đội tấn công tất cả các chùa, trọng điểm là chùa Xá Lợi 
(Sài Gòn), chùa Từ Đàm (Huế), bắt các nhà lãnh đạo Phật giáo và 
những thành phần tham gia phong trào (TT. Thiện Minh bị bắt ở chùa 
Từ Đàm Huế, TT. Tâm Châu, Huyền Quang và tất cả hàng lãnh đạo 
Phật giáo đều bị bắt ở Sài Gòn, TT. Trí Quang bị bắt ở chùa Xá Lợi.. .) 


Ngày 22-8-1963, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố không tán thành 
chính sách đàn áp Phật giáo của Diệm — Nhu. Cabodge Lodge đến 
Sài Gòn nhận chức Đại sứ; và ngày 1-11-1963, cuộc đảo chính lật đồ 
Diệm — Nhu cùng chế độ độc tài gia đình trị. 


Nhưng thực ra phong trào Phật giáo 1963 không phải là nguyên 
nhân trực tiếp của cuộc đảo chính lật đồ chế độ Ngô Đình Diệm và 
nền đệ nhất cộng hòa. Bởi ngay từ đầu và suốt thời gian sau đó, phong 
trào Phật giáo 1963 đã không xác định mục tiêu chống chính quyền. 


Tổng hội Phật giáo miền Trung trước và trong ngày 8-5-1963 
khi đưa ra yêu câu đòi được treo cờ Phật trong ngày Phật đản đã 
chủ trương: Bât bạo động; Phản đôi chính sách bât công về tôn giáo; 


PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963 - MỘT CÁCH TIẾP CẬN * 117 


Không chống chính phủ (TG nhấn mạnh); Không chống đạo Thiên 
Chúa; Tự do tín ngưỡng Phật giáo; Bình đăng tôn giáo. 


Bản Tuyên ngôn ngày 10-5-1963 gửi Tổng thống Diệm cũng nêu rõ 
nguyện vọng: Yêu cầu Chính phủ Việt Nam Cộng hòa thu hồi vĩnh viễn 
công điện cấm treo cờ tôn giáo nơi công cộng: Yêu cầu Phật giáo phải 
được hưởng một chế độ đặc biệt như các hội truyền giáo Thiên Chúa giáo 
đã được ghi trong Đạo đ số 10; Yêu cầu chính phủ chấm dứt tình trạng 
bắt bớ và khủng bố tín đồ Phật giáo; Yêu cầu cho Tăng Ni, Phật tử được 
tự do truyền đạo và hành đạo; Yêu cầu chính phủ bồi thường thích đáng 
cho những người chết oan vô tội và kẻ chủ mưu giết hại phải bị xét xử. 


Bản Phụ đính ngày 23-5-1963 giải thích rõ hơn lập trường thuần 
tôn giáo là: 

1. Phật giáo Việt Nam không chủ trương lật đồ chính phủ (tác giả 
nhân mạnh) đê đưa người của mình lên thay thê mà chỉ nhăm đên sự 
thay đôi chính sách của chính phủ. 


2. Phật giáo Việt Nam không có kẻ thù, không xem ai là kẻ thù. 
Đôi tượng của cuộc tranh đâu tuyệt đôi không phải là Thiên Chúa giáo 
mà là chính sách bât công tôn giáo. 

3. Cuộc tranh đấu của Phật giáo đồ cho bình đắng tôn giáo được 
đặt trong khuôn khô của lý tưởng công băng xã hội. 


4. Cuộc tranh đấu của Phật giáo đồ được thực hiện theo đường lối 
bât bạo động. 


5. Phật giáo Việt Nam không chấp nhận sự lợi dụng của bắt cứ ai 
vào cuộc tranh đâu cho bình đăng tôn giáo và công bình xã hội. 


Những hoạt động của phong trào trong suốt thời gian đấu tranh 
dù có quyết liệt không khoan nhượng, không lùi bước trước áp lực và 
bạo lực của chính quyền Diệm, thậm chí không chấp nhận hòa giải với 
chính quyền Diệm; nhưng trước sau vẫn chỉ thấy rõ một phong trào 
bất bạo động, tay không (không vũ khí) và không hề có xu hướng bạo 
lực, dù chỉ là một khẩu hiệu đòi lật đỗ chính quyền Diệm. 

Điều đó không chỉ là hiện thân của đức từ bi trong giáo lý căn bản 
của Phật, mà còn có thê làm cơ sở để bác bỏ mọi gán ghép phong trào 
Phật giáo với hoạt động Việt cộng hay Cộng sản hay với bất cứ mâu 
thuẫn chính trị nào liên quan đến sự tồn vong của chính quyền Ngô 
Đình Diệm. Cũng không thể gán ghép sự bùng nổ của phong trào với 
mâu thuần tôn giáo hay mâu thuẫn cá nhân nào ở miền Nam Việt Nam; 


118 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


bởi trước sau phong trào Phật giáo lúc này vẫn không chủ trương lấy oán 
báo oán, mà dựa trên cơ sở lây tình thương xóa bỏ hận thù. 


Tính độc lập của phong trào xuất phát từ giáo lý nhà Phật và quyền 
lợi thực tế của tín đồ, nhất là khi niềm tin và giáo lý bị xâm phạm 
thì đầu tranh của Phật giáo trước hết đề đòi phục hồi lẽ phải. Ngược lại, 
chính quyền Diệm-Nhu đã tiếp tục chính sách thù địch đối với đạo Phật 
và thăng tay đàn áp phong trào Phật giáo năm 1963. Cho đến sau ngày 
chiến dịch Nước lũ (20-8-1963), phong trào Phật giáo đã chịu tôn thất lớn 
và hoàn toàn cam chịu kết quả đấu tranh với tác dụng to lớn nhất là liên 
kết và thống nhất các hệ phái ở miền Nam; như thế đường như phong trào 
Phật giáo năm 1963 không có liên hệ gì đến kế hoạch — lực lượng — hành 
động — kết quả cuộc đảo chính diễn ra sau đó hơn 2 tháng rưỡi. 


Tuy vậy vẫn có thể thấy nguyên cớ của cuộc đảo chính ít nhiều 
liên quan đên phong trào to lớn nhât ở Nam Việt Nam trong thời gian 
này. Truy ngược lại sẽ thây: 


- Ngày 22-8-1963 (một ngày sau chiến dịch Nước lũ của chính 
quyền Diệm), Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố không tán thành chính 
sách đàn áp Phật giáo của Diệm - Nhu và cử Cabodge Lodge đến 
Sài Gòn nhận chức đại sứ nhằm thực hiện kế hoạch “thay ngựa giữa 
dòng”, mở đường cho cuộc đảo chính ngày 1-11-1963. 


- Trước đó, ngày 14-7-1963, Phật giáo chính thức tái phát động 
đâu tranh đòi chính quyền thực thi Thông cáo chung. Đại sứ Nolting 
vẫn bênh vực Diệm, nhưng cũng khuyên Diệm nên khôn khéo hơn. 


- Trước đó nữa, ngày 25-6-1963, khi Richardson thuyết phục Nhu 
nên hòa hoãn, thì Nhu thắng thừng bác bỏ vì cho rằng các cuộc biểu 
tình của Phật giáo là phi pháp và hăm dọa trầm trọng đối với chế độ. 
Nhu muốn cho Mỹ biết đừng bắt bí Tổng thống Diệm phải nhượng 
bộ quá nhiều. 

- Từ sau ngày 11-6-1963, người phụ trách cơ quan tình báo CIA là 
Colby đã nhận thấy dân chúng Nam Việt Nam không đứng sau lưng 
chính quyền Diệm nữa và vì thế dân Mỹ sẽ không ủng hộ chính sách 
Mỹ ở Nam Việt Nam nữa. Washington qua Phó Đại sứ William C. 
Trueheart báo cho chính quyền Diệm biết chưa chủ trương lật Diệm 
nhưng khuyên cáo Diệm phải giải quyết vấn đề Phật giáo. 

Như thế, phong trào Phật giáo năm 1963 với những sự kiện khởi 
điểm là Phật đản, sự kiện nhảy vọt là cuộc tự thiêu và sự kiện đỉnh 
điểm là cuộc đàn áp chiến dịch nước lũ, đã làm cơ sở cho Mỹ xem xét 


PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963 - MỘT CÁCH TIẾP CẬN * 119 


chính sách rồi đi đến quyết sách về cuộc đảo chính lật đỗ Diệm-Nhu 
đê bảo toàn chê độ thực dân mới của họ ở Nam Việt Nam. 


2. Phong trào Phật giáo 1963 là một bộ phận của phong trào 
dân tộc, nhưng không thê trở thành ngọn cờ dân tộc chông đề 
quôc và chiên tranh thực dân mới được 


Phong trào Phật giáo năm 1963 diễn ra trong bối cảnh phong trào 
dân tộc chống Mỹ-Diệm và chiến tranh thực dân mới ở miền Nam 
Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ. 

Đó là thời kỳ các tầng lớp nhân dân ở miền Nam sau Hiệp định 
Giơnevơ (1954) đấu tranh chống chia cắt đất nước, đòi thi hành Hiệp 
định hòa bình, đòi hiệp thương tiến tới tổng tuyển cử, đòi dân sinh 
dân chủ, chống khủng bố tổ cộng diệt cộng... Từ năm 1960 trở đi, 
phong trào dân tộc ở miền Nam đã chuyền theo xu thế mới với những 
cuộc nồi dậy khởi nghĩa từng phần nổ ra đồng loạt ở nhiều vùng nông 
thôn và rừng núi miền Nam Việt Nam. Cuối năm 1960, Mặt trận Dân 
tộc Giải phóng MNVN ra đời đã tập hợp tất cả các dân tộc, các tôn 
giáo, các tầng lớp, giai cấp, đảng phái, đoàn thể, cùng - thực hiện một 
mục tiêu chung của dân tộc là giải phóng miền Nam, tiến tới hòa bình 
thống nhất Tổ quốc. Từ đó đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, công 
nhân và nông dân, học sinh, sinh viên, trí thức và nhiều tầng lớp khác 
ở thành thị và nông thôn miền Nam đã liên tục đấu tranh chống chính 
quyền Diệm-Nhu dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. 


- Phong trào học sinh, sinh viên, giáo chức nô ra ở Sài Gòn, Huê 
và các đô thị miên Nam vì tự do học đường, vì nên văn hóa dân tộc. 


- Phong trào công nhân ở các đô thị và vùng công nghiệp đòi cải 
thiện điêu kiện lao động và lương bông. 


- Phong trào nông dân các vùng nông thôn (kể cả nông thôn ngoại 
thành) chông xáo canh, chông truy tô, chông chê độ điên địa. 


- Phong trào của các tôn giáo (trước hết là đạo Phật, sau đó là Cao 
Đài, Hòa Hảo) đòi tự do tôn giáo, đòi bình quyên. 

Như vậy, phong trào Phật giáo chỉ là một bộ phận trong phong trào 
dân tộc đương thời. Tính bộ phận của phong trào Phật giáo trước hết 
xuất phát từ căn nguyên của giáo lý về dân tộc và cộng đồng, về bình 
đẳng và công bằng: sau đó và đồng thời với tính thuần tôn giáo ấy, là 
sự gặp gỡ và trùng hợp đương nhiên với những nhiệm vụ, mục tiêu, 
tính chất của phong trào dân tộc ở miền Nam Việt Nam trong thời kỳ 


120 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


chống chủ nghĩa thực dân mới — một thứ chủ nghĩa thực dân giấu mặt 
trá hình qua chính thể Việt Nam Cộng hòa do gia đình họ Ngô làm 
đại diện. Phong trào Phật giáo 1963 vì vậy có tính dân tộc, dân chủ, 
phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu chung của dân tộc và cách 
mạng ở miền Nam Việt Nam. Trong yêu cầu, nhiệm vụ chung ấy của 
phong trào dân tộc và cách mạng, những hoạt động thuần tôn giáo như 
phong trào Phật giáo năm 1963 đã đóng góp tích cực vào quá trình chống 
lại bất bình đẳng, đỏi tự do dân chủ, chống chủ nghĩa thực dân mới. Hành 
động tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức và các chư tăng trong 
những năm 1963-1965 không chỉ tiêu biểu cho tỉnh thần tôn giáo, mà còn 
là những tắm gương anh hùng của dân tộc, có tác dụng cô vũ lớn lao cho 
phong trào dân tộc chống chủ nghĩa thực dân mới. Sức mạnh từ sự chịu 
đựng khổ đau cùng cực nhất qua hành động tự thiêu, nhằm đề bảo vệ cho 
con người, để chết cho người khác, tạo dựng một ý chí quyết tâm mới cho 
mọi người; như thế hoàn toàn phù hợp với tinh thần bất diệt của người 
anh hùng và là những minh chứng hùng hồn của tính chất chính nghĩa 
trong cuộc kháng chiến của dân tộc chống xâm lược thực dân mới Mỹ. 


Nhưng lịch sử cũng cho thấy phong trào của bất cứ tôn giáo nào 
ở Việt Nam chưa bao giờ phát triển trở thành dân tộc để giải quyết 
những nhiệm vụ của lịch sử dân tộc đặt ra. Phong trào Phật giáo năm 
1963 có xu hướng phát triển thành trung tâm phong trào đô thị và có 
khả năng giương lên ngọn cờ dân tộc, nhưng cuối cùng chỉ trở thành 
đối tượng tân công của kẻ thù mà thôi. 


Từ lễ Phật đản ở Huế chuyên thành cuộc mít-tinh và biểu tình 
tuần hành trên các đường phố; lập tức cảnh sát và quân đội của chính 
quyền Diệm được điều động đến để giải tán bằng vòi rồng xịt nước, 
lựu đạn cay và xe tăng được lệnh lao vào đám đông... Đã có § Phật 
tử chết và nhiều người bị thương; nhưng bắt chấp đàn áp, phong trào 
quần chúng Phật tử vẫn sục sôi đấu tranh; cùng với Huế, mít-tinh, 
biểu tình, tuyệt thực cũng được tổ chức ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Đà Lạt, 
Cần Thơ... Khi tuyệt thực của hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đang diễn 
ra tại chùa Xá Lợi, thì cuộc tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng 
Đức “châm lên ngọn lửa căm hờn trong các trung tâm thành thị khắp 
Nam Việt Nam”®. Phong trào phát triển nhanh lên đỉnh cao quyết liệt, 
lễ tang Hòa thượng Thích Quảng Đức biến thành cuộc biểu tình của 
hàng vạn đồng bào, Phật tử, học sinh sinh viên tuần hành khắp Sài 


2. Neil Sheehan, Sự lừa dối hào nhoáng. Theo Lịch sử Nam bộ kháng chiến. Nxb 
CTQG, H.2011, tr.296. 


PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963 - MỘT CÁCH TIẾP CẬN * 121 


Gòn và nhiều thành phố khác. Chính quyền Ngô Đình Diệm tuyên bố 
tình trạng giới nghiêm và cho lực lượng quân sự, cảnh sát đồng loạt tấn 
công các chùa lớn của Sài Gòn-Gia Định, khám xét tất cả những ngôi 
chùa chính trên toàn miền Nam, hàng nghìn thanh niên sinh viên học 
sinh, trí thức, giáo viên, không kê là Phật tử hay không, bị bắt giam... 


Các lực lượng cách mạng ở Sài Gòn và nhiều đô thị miền Nam đã 
có tô chức và phong trào đấu tranh từ sau đồng khởi. Trước diễn biến 
phong trào Phật giáo đã có nhiều bộ phận Phật tử tham gia vào đấu 
tranh cho mục tiêu tôn giáo, nhưng chưa đủ điều kiện (về tô chức, lực 
lượng, hoạt động quân sự) để phong trảo đấu tranh chính trị của quần 
chúng cách mạng phối hợp với phong trào Phật giáo. 


Cũng không hề thấy phong trào Phật giáo năm 1963 lôi kéo thêm 
đồng minh nào làm hậu thuẫn đề chớp lấy thời cơ thuận lợi nhằm tới 
mục tiêu chính trị về quyền lực trong thời điểm “nhạy cảm” - thời 
điểm đấu tranh cho mục tiêu bình đăng tôn giáo, trong khi các đô thị 
và nông thôn ở Sài Gòn, Huế cũng như nhiều địa phương miền Nam 
vốn đang có nhiều tôn giáo (Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên...) từng 
bị chính quyền Diệm thanh trừng trong những năm 1955-1956, nay đã 
phục hồi và có thê phục thù. 


Phong trào Phật giáo năm 1963 phát triển hoàn toàn độc lập và 
không hề bị lôi kéo bởi lực lượng nào, cho dù lúc đó ở miền Nam có 
nhiều bộ phận mâu thuẫn với chế độ gia đình trị của Diệm-Nhu, nhất 
là qua việc xử những người tham gia đảo chính đầu năm 1960 (Có ít 
nhất mười nhóm âm mưu đảo chính của các tướng tá trẻ trong quân 
đội và chính quyền Sài Gòn). 

Không thể đòi hỏi một tôn giáo vốn Từ bi Hỷ xả, Vô ngã Vị tha, 
Cứu khổ Cứu nạn, lại có thể tự trang bị vũ trang trong đấu tranh như 
lực lượng quần chúng trong đấu tranh cách mạng được. Phong trào 
Phật giáo năm 1963 đã có thể tạo ra sự thống nhất các hệ phái Phật 
giáo miên Nam, góp phần quan trọng vào phong trào vùng chiến lược 
đô thị trong đầu tranh chống chế độ gia đình trị họ Ngô, góp phần thúc 
đây cách mạng miền Nam phát triển mạnh mẽ. Tuy vậy, khi phong 
trào Phật giáo có thê chuyên thành bạo lực cách mạng quần chúng, 
thì tỉnh thần từ bi của nhà Phật đã chỉ phối trong các bộ phận lãnh 
đạo phong trào (Tổng hội Phật giáo, Ủy ban Liên phái, các vị Hòa 
thượng...), làm triệt tiêu cả khả năng tự vệ vốn có của quần chúng 
Phật tử trước bạo lực tàn bạo của kẻ thù, cam chịu “chấp nhận một sự 
hy sinh đến cùng đ”. Hòa thượng Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt 


122 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Nam, lãnh đạo tối cao Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo đã ban hành 
Thông. bạch quy định phương thức tiễn hành cuộc tranh đầu theo tinh 
thần bất bạo động rằng, nếu đi tụng kinh và tuyệt thực đê cầu nguyện 
mà bị ngăn chặn lại thì dầu mây người cũng ngôi xuống niệm xong 
100 tiếng niệm Phật rồi trở về. Nếu bị bắt thì tất cả cùng xin vào tù. 
Nếu chùa bị bao vây thì bình tĩnh cầu nguyện cho đến chết. 


3. Dường như Ngô Đình Diệm và chế độ gia đình trị họ Ngô là 
đôi tượng chính yêu của phong trào Phật giáo 1963, nhưng thực tê 
đó cũng chỉ là sản phâm của chính sách thực dân mới Mỹ mà thôi 


Chính chế độ chính trị do Ngô Đình Diệm làm Tổng thống phân biệt 
đôi xử với đạo Phật, tuyên chiên với đạo Phật ngay trong ngày Phật đản, 
là nguyên nhân trực tiêp cho phong trào Phật giáo năm 1963. 


Chế độ ấy là gia đình trị với những người như Tổng Giám mục 
Ngô Đình Thục, Cố vấn Ngô Đình Nhu, Đệ nhất Phu nhân Trần Lệ 
Xuân, Tổng thống Ngô Đình Diệm muốn triệt tiêu Phật giáo. Những 
tuyên bố của Ngô Đình Thục (“1á cờ chỉ là một miếng vải ba xu có 
chỉ mà phải tranh đấu...”®), Ngô Đình Nhu (“sẽ xuống tay với chùa 
Xá Lợi”®), Ngô Đình Diệm (bắt giữ “bọn Tăng Ni làm loạn”) và của 
Trần Lệ Xuân (sẽ “phá fan Phật giáo”®) đã nói rõ bản chất thù hẳn 
của gia đình họ Ngô đối với đạo Phật; đặc biệt là những lời lẽ của Trần 
Lệ Xuân khi chế giểu việc tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức, 
là rất bất nhã, đầy miệt thị và khiêu khích. Gia đình trị họ Ngô phản 
công đạo Phật bằng cách triển khai các chiến dịch rộng lớn, sử dụng 
các tô chức Thanh niên Cộng hòa, Phụ nữ Liên đới, các cơ quan chính 
quyền như Thông tin dân vận, Thương phế binh, Mật vụ, Công an, 
Cảnh sát, đặc biệt là quân đội để đàn áp, khủng bố, bắt giam, ám sát, 
bắt cóc, tra tấn, thủ tiêu, kết hợp với vu khống, hăm dọa, cô lập phong 
trào Phật giáo trong khoảng thời gian khá dài từ 8-5 đến 21-8-1963. 


Chế độ ấy không có chính sách và biện pháp nào thích hợp với 
tôn giáo ngoài biện pháp dùng công cụ bạo lực đàn áp. Ngay từ buổi 
đầu thiết lập chế độ Việt Nam Cộng hòa, chính quyền Diệm-Nhu đã 
dùng biện pháp bạo lực của cảnh sát, quân đội là chính đề thực hiện 
bình định, gây nên các cuộc xung đột tàn bạo trong các vụ thanh toán 


3. Ngô Đình Thục nói chuyện với đại diện quân cán chính tại đại giảng đường 
Đại học Văn khoa (Huế) sau ngày Phật đản 8-5-1963. 

4. Tuyên bố của Nhu đăng báo New York Times ngày 5-8-1963. 

5. Trả lời báo Le số ra ngày 16-8-1963. 


PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963 - MỘT CÁCH TIẾP CẬN * 123 


lực lượng Đại Việt, lực lượng Bình Xuyên, các tôn giáo Cao Đài và 
Hòa Hảo. Sau vụ bị ám sát hụt ở Buôn Mê Thuột, Ngô Đình Diệm 
cùng Ngô Đình Nhu càng tập trung nắm vững công cụ vũ trang và 
biện pháp mạnh để giải quyết nhóm Caravelle, lực lượng đảo chính 
của Nguyễn Chánh Thi, cuộc ném bom Dinh Độc Lập... Đối với 
Phật giáo, ngay trong ngày lễ Phật đản và Phật tử tụ tập ở Đài phát 
thanh Huế, chính quyền Diệm đã sử dụng xe bọc thép và binh lính nô 
súng gây đồ máu. Trong các cuộc biểu tình tay không của quần chúng 
không hề có tự vệ trong khuôn viên các chùa Xá Lợi, Từ Đàm, Báo 
Quốc, Linh Quang... thì cảnh sát có vũ trang và quân đội của chính 
quyền Diệm vẫn được sử dụng để trấn áp, dùng lựu đạn cay, lựu đạn 
khói, chó nghiệp vụ đề giải tán khiến hàng trăm người bị thương. Đặc 
biệt chính quyền Diệm chủ động phát động “chiến dịch nước lũ” huy 
động cảnh sát, quân đội và lực lượng đặc biệt đồng loạt tắn công các 
chùa Ấn Quang, Xá Lợi, Từ Đàm, Diệu Đé, Linh Quang cùng hầu hết 
các chùa khác; cho bắn vào mặt tượng Phật, bắt giam 1.400 nhà sư vả 
nhiều lãnh đạo Phật giáo, dùng dây thép gai quây các chùa... 


Nhưng suy cho cùng, chế độ gia đình trị Diệm-Nhu lại là sản phẩm 
trực tiêp của chính sách thực dân mới của Mỹ mà thôi. 


Thực tế là không có chính sách thực dân của Mỹ sau Hiệp định 
Giơnevơ 1954, thì cũng không có chính quyền Diệm-Nhu và không 
có chế độ gia định trị họ Ngô. Mỹ đưa Ngô Đình Diệm về nước làm 
Thủ tướng và từ đó bắt đầu quá trình thiết lập chế độ Việt Nam Cộng 
hòa ở Nam Việt Nam. Mỹ viện trợ và đảm bảo mọi mặt cho chính 
quyền Diệm-Nhu trở thành chính quyền có đủ các công cụ cần thiết 
đề thiết lập nền chuyên chính độc đoán và chống cộng. Sản phẩm đưa 
đến là Diệm cần có Mỹ và Mỹ cần có Diệm —- Mỹ-Diệm cần có nhau. 
Trong đó Mỹ cần có chính quyền Diệm như thế để minh chứng cho 
thành công chính sách thực dân mới; ngược lại chính quyền Diệm- 
Nhu cần có sự viện trợ và liên minh với Mỹ như thế đề củng có, tồn tại. 
Thành công của cả Mỹ và chính quyền Diệm-Nhu ở Nam Việt Nam là tạo 
nên được sự hỗ trợ lẫn nhau trong việc tạo dựng một chính thể Việt Nam 
cộng hòa trong quỹ đạo thế giới tự do kiêu Mỹ. Quan hệ Mỹ-Việt Nam 
Cộng hòa là quan hệ bất bình đăng nhưng lệ thuộc lẫn nhau. 


Nhưng từ năm 1960 trở đi, khi phong trào cách mạng bùng nỗ và 
chuyển sang chiến tranh cách mạng, thì sản phẩm của sự liên minh 
cần có nhau trên đây đứng trước nguy cơ bất ồn. Yêu cầu của tình 
hình thực tế ở Nam Việt Nam là: Mỹ phải thực thi chiến lược “Chiến 
tranh đặc biệt” để chống nổi dậy và giữ vững ồn định chế độ Diệm- 


124 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Nhu; trong khi đó chính quyền Diệm-Nhu phải đây mạnh chính sách 
và biện pháp bạo lực, phát huy ảnh hưởng chê độ gia đình trị họ Ngô. 


Mâu thuẫn nảy sinh khi chính sách và biện pháp bạo lực của chính 
quyền Diệm-Nhu không đáp ứng đúng yêu cầu của Mỹ trong chính 
sách thực dân mới; đồng thời cũng không có khả năng tự ổn định tình 
hình; càng ngày họ càng cách xa nhau về nhận thức tình hình và giải 
pháp đối phó. Đặc biệt là qua việc đối phó với phong trào Phật giáo 
năm 1963, Mỹ thấy Diệm-Nhu và chế độ gia đình trị họ Ngô không còn 
là công cụ đáp ứng cho việc duy trì chủ nghĩa thực dân mới ở Nam Việt 
Nam (bắt kế phong trào Phật giáo đưa đến kết quả như thế nào). 


Cách giải quyết mâu thuẫn ấy theo lối quen dùng của Mỹ là chọn 
phương án “thay ngựa giữa dòng”. Phương án ấy thật đơn giản: Thứ 
trưởng Ngoại giao George Ball, xử lý thường vụ Bộ trưởng Ngoại 
giao Dean Rusk ký gửi cho Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn Lodge bức Công 
điện ngày 24-8-1963 về việc Ngô Đình Nhu đã tiếm quyền, vÊ việc 
hãy cho Diệm cơ hội gạt Nhu và bè nhóm ra một bên, nêu Diệm vẫn 
khăng khăng từ chối, thì Diệm cũng không cứu được... Mọi việc kê 
như xong và ngày I-II-1963 kịch bản được thực hiện. 


Rõ ràng chính sách thực dân mới của Mỹ là nhân tố cơ bản để 
nhìn nhận chính quyền Diệm-Nhu trong trường hợp phong trào Phật 
giáo năm 1963. Hình ảnh “giọt nước tràn ly” như thế có thê chỉ là một 
trong những điểm nhấn đáng chú ý, chưa thể là toàn bộ bản chất vấn 
đề khi tiếp cận phong trào Phật giáo năm 1963. 


xk.%* % 


Phật giáo từ lâu trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã là tôn giáo của 
nhiều tầng lớp nhân dân chiếm số đông nhất trong tỷ lệ dân cư. Trong 
thời kỳ từ sau Hiệp định GIiơnevơ đến trước sự biến 1963, phong trào 
Phật giáo ở miền Nam Việt Nam là một bộ phận của phong trào dân tộc. 
Chính trong khuôn khô ấ Ấy, phong trào Phật giáo đã bộc lộ toàn diện và 
đầy đủ chức năng yêu câu của đạo pháp thời hiện đại. Phong trào Phật 
giáo năm 1963 góp phần quan trọng vào lung lay chế độ thực dân mới và 
tạo ra nguyên cớ cho cuộc đảo chính lật đồ chế độ gia đình trị họ Ngô. Mỹ 
đã tận dụng tối đa phong trào Phật giáo đề thực hiện các mục tiêu trước 
mắt trong việc duy trì chủ nghĩa thực dân mới, nhưng Mỹ không thể hiểu 
được bản chất phong trào chính trị của một dân tộc có Phật giáo từng làm 
quốc giáo trong lịch sử, năm 1963 từng giữ ngọn cờ chính đạo của phong 
trào yêu nước công khai ở miền Nam Việt Nam. 


TP. Hồ Chí Minh, tháng 5-2013 


PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963 - MỘT CÁCH TIẾP CẠN * 125 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1945-1975). Tập II. Nxb CTQG 
H.2011. 

2. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), tập II 
Nxb CTQG H.2008. 

3. Philip B. Davidson. Những bí mật của cuộc chiến tranh Việt 
Nam (Sách tham khảo). Nxb CTQG, H.1995. 

4. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Cuộc chiến tranh xâm lược 
thực dân mới của để quốc Mỹ ở Việt Nam, H.1991. 

5. Hồi ký Hoành Linh Đỗ Mậu. Tâm sự tướng lưu vong. Nxb Công 
an Nhân dân H.2001. 

6. Trần Văn Giàu. Miễn Nam giữ vững thành đồng, Tập IL Nxb 
KHXH H.1966. 

7. Lê Cung. Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963, 
Nxb Thuận Hóa, Huế, 2008. 


NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG 
TRONG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH 
PHẬT GIÁO Ở MIỄN NAM NĂM 1963 


Thẹs. Dương Hoàng Lộc 
Trường Đại học KHXH&NYV-ĐHQG TP.HCM 


“Nguyện Phật chứng mình muôn vạn kiếp 
Con xin lăn lóc cối ta-bä” 
(Thơ của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không) 


Phong trào đấu tranh Phật giáo miền Nam năm 1963 là một sự 
kiện có ý nghĩa của lịch sử Việt Nam hiện đại. Lực lượng nòng cốt 
của phong trào này là các vị Tăng Ni, Phật tử với quyết tâm bảo vệ 
Phật pháp trước sự đàn áp và kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô 
Đình Diệm. Một điều đặc biệt, phương pháp chủ đạo của phong trào 
là dùng bất bạo động đề chống lại bạo tàn, được nhiều tầng lớp khác 
nhau của xã hội hưởng ứng và quốc tế ủng hộ. Trong phong trào này, 
Phật giáo miền Nam đã xuất hiện nhiều vị Tăng NI, Phật tử không 
ngại hi sinh thân mình để bảo tồn đạo pháp như: Hòa thượng Thích 
Quảng Đức (Sài Gòn), Sư Thích Thanh Tuệ (Huế), Ni sư Diệu Quang 
(Khánh Hòa), Sư Thích Tiêu Diêu (Huế), Phật tử Mai Tuyết An (Sài 
Gòn), ... Họ được xem là những ngọn lửa từ bi có khả năng thiêu đốt 
bạo lực và làm cho kẻ thù phải chùn bước, rúng động lòng người. Tiếp 
nói điều này, bài viết giới thiệu một nhân vật quan trọng trong phong 
trào đấu tranh Phật giáo miền Nam năm 1963: Ni trưởng Thích Nữ 
Diệu Không bậc chân tu nỗi tiếng của thiền môn xứ Huế. 


1. “MỘT ĐỜI HƯƠNG ĐẠO RẠNG THIÊN MÔN” 


Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không (1905-1997), tên thật là Hồ Thị 
Hạnh, sinh trưởng trong một gia đình quyên quí thời bây giờ ở kinh đô 


128 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Huế. Thân phụ của Ni trưởng là Khánh Mỹ công Hồ Đắc Trung (1861- 
1941) - một vị quan đại thần sống giản dị, thanh liêm, có tinh thần 
yêu nước. Các anh, chị, em trong gia đình được hấp thụ hai nền giáo 
dục cả Đông và Tây, một số người trở thành những tên tuổi lớn đóng 
góp cho cách mạng Việt Nam như: Hồ Đắc Di, Hồ Đắc Điềm, Hồ Đắc 
Liên... Bản thân Bà giỏi chữ Hán lẫn thông thạo tiếng Pháp. Ở Huế, 
khi chưa xuất gia, do có mỗi quan hệ rộng với nhiều giới chức chính 
quyền, nên Bà là thành viên tích cực của nhiều hoạt động yêu nước và 
từ thiện xã hội như ủng hộ cụ Phan Bội Châu khi bị Pháp giam lỏng ở 
Huế, tham gia thành lập Hội Nữ công đề cải thiện đời sống cho phụ nữ 
và khuyến khích dùng hàng nội, khởi xướng ra đời Hội Lạc thiện giúp 
đỡ dân nghẻo và gia đình các nạn nhân trong phong trào Xô Viết Nghệ 
Tĩnh. Năm 1929, vừa muốn trả hiếu vừa thương xót bầy trẻ thơ bơ vơ 
mắt mẹ, Bà đồng ý lập gia đình với ông Cao Xuân Xang - con trai thứ 
của quan đại thần Cao Xuân Dục, nhưng chỉ trong vòng một năm sau 
(1930) thì ông mắt. Rũ bỏ nghiệp duyên sớm, Bà tinh tấn học Phật. 


Năm 1932, sau khi thu xếp ổn thỏa chuyện gia đình, Bà bước 
vào cửa thiền, xuất g1a tại chùa Trúc Lâm (Huế) do Hòa thượng Giác 
Tiên (1879-1936) - một cao tăng của đất Thần kinh truyền thập giới 
làm Sa-di-mi với pháp tự Diệu Không, húy Trừng Hảo, đạo hiệu Nhất 
Điểm Thanh. Sư bà là một nhân vật có nhiều đóng góp cho Phật giáo 
Việt Nam khoảng nửa cuối thế kỷ XX. Ở Huế, Sài Gòn nói riêng và 
miền Nam nói chung, Sư bà Diệu Không còn nổi tiếng là vị Ni trưởng 
thông tuệ, tính cách mạnh mẽ, nhiệt tâm vì đạo pháp, lối sống giản dị, 
có đức độ và đạo hạnh thanh cao, nhất là luôn tôn trọng Bát kỉnh pháp, 
tận tình giúp đỡ người nghèo khó nên rất được nhiều người kính mến. 
Ngay sau khi xuất gia, Sư bà cùng Hòa thượng Giác Tiên lập An Nam 
Phật học Hội để chấn hưng, truyền bá Phật giáo. Ni trưởng còn có 
công xây dựng nhiều Ni viện: Diệu Đức (Huế), Hồng Ân (Huế), Kiều 
Đàm (Huế), Liên Trì (Huế), Bảo Thắng (Hội An), Bảo Quang (Đà 
Nẵng), Tĩnh Nghiêm (Quảng Ngãi), Diệu Quang (Nha Trang), Diệu 
Giác (Tp.HCM),... và các Ni trường đề đào tạo cho ni chúng như: Từ 
Nghiêm, Dược Sư, Diệu Tràng ở Tp.HCM, Diệu Pháp ở Long Thành 
(Đồng NaI),... Ngoài ra, Trường Đại học Vạn Hạnh, Học viện Phật 
giáo tại Huế còn lưu lại nhiều đóng góp của Sư bà Diệu Không. Tuy 
bận bịu nhiều công việc Phật sự, với tắm lòng từ bị trước tình cảnh 
nhiều trẻ mồ côi giữa thời loạn lạc chiến tranh, Sư bà đã đứng ra 
thành lập nhiều cô nhi viện trên khắp các tỉnh miền Trung. Ngoài việc 
chuyên tâm nghiên cứu kinh điển, ni trưởng còn dành thời gian phiên 


NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG * 129 


dịch nhiều bộ kinh từ tiếng Pali sang tiếng Việt rất có giá trị: Thành 
duy thức luận, Du già sư địa luận, Lăng già tâm ấn, Đại trí độ luận, ... 
Sư bà còn để lại nhiều bài thơ có giá trị trong việc đề cao vai trò người 
phụ nữ, nhắn mạnh đạo lý Á Đông, cô vũ tinh thần dân tộc cũng như 
sự vi điệu của Phật pháp. Đặc biệt, sau ngày giải phóng đất nước, Ni 
trưởng Thích Nữ Diệu Không đã có những đóng góp tích cực trong 
việc xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được tín nhiệm bầu làm 
ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy 
viên Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế. 


Ngày 22 tháng 8 năm Đinh Sửu (1997), tại chùa Hồng Ân (Huế), 
Sư bà Diệu Không viên tịch trong sự thương tiếc của môn đồ pháp 
quyến cũng như Tăng Ni, Phật tử cả nước. Bảo tháp của Ni trưởng tọa 
lạc trên ngọn đồi thông mát rượi trong khuôn viên chùa này. 


Hiện tại, ở thành phố Huế có con đường mang tên Thích Nữ Diệu 
Không như là sự ghi nhớ của thê hệ sau về những đóng góp cho đạo pháp 
và dân tộc của người nữ tu làm rạng danh miên sông Hương núi Ngự®'). 


2. “CON XIN LĂN LÓC CÕI TA-BÀ” 


Lấy lý do không đồng tình với việc treo cờ nhân ngày Phật đản 
năm 1963 của Tăng Ni, Phật tử Huế, chính quyền Ngô Đình Diệm đã 
tiến hành triệt hạ cờ Phật giáo. Việc làm này gây bất bình cho phần 
lớn người dân ở Huế khi ấy. Ngày 7-5-1963, phái đoàn Phật giáo do 
hai vị cao tăng Hòa thượng Thích Tịnh Khiết và Thích Giác Nhiên 
dẫn đầu đến tư dinh tỉnh trưởng để phản đối đã làm xúc động đồng 
bào Phật tử nơi đây. Tối ngày 8-5-1963, tại Đài Phát thanh Huế, binh 
lính dùng súng và lựu đạn tấn công đoàn người đến đòi giải trình 
việc không phát chương trình phát thanh của Phật giáo. Máu đã đỗ 
và phong trào đấu tranh Phật giáo bắt đầu diễn ra và lan rộng cả miền 
Nam sau đó với nhiều hình thức như biểu tình, tuyệt thực, tự thiêu..... 
làm đau đầu chính quyền Ngô Đình Diệm. Đỉnh điểm của phong trào 
là sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài Gòn vào ngày 
11-6-1963 làm chấn động quốc tế. Lúc này, giới Phật giáo miền Nam 


1. Phần viết này được tổng hợp từ các tài liệu sau: 
1. Sư bà Thích Nữ Diệu Không, Đường thiên sen nở (hồi kí), NXB. Lao 
động- Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2009. 
2. Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên-Huế, Kỷ yếu tang lỄ Ni trưởng Thích Nữ 
Diệu Không, NXB. Tôn giáo, Hà Nội, 1997. 
3. Nguyễn Khắc Phê, Từ Quận chúa Hô Thị Hạnh đến Sư bà Diệu Không, 
Báo Công An Nhân Dân, 25-10-2000. 


130 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


tiếp tục đấu tranh, trí thức, sinh viên biểu tình phản đối liên tục, còn 
dư luận quốc tế thì lên án mạnh mẽ. Thế nhưng, vào ngày 20-8-1963, 
chính quyền Ngô Đình Diệm tấn công một số chùa chiền quan trọng 
và bắt giữ các vị Tăng Ni lãnh đạo phong trào, Phật tử cùng một số 
sinh viên ở Huế và Sài Gòn. Không lâu sau đó, ngày 1-11-1963, Ngô 
Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị tướng tá dưới quyền đảo chánh 
và cả hai bị bắn chết. Người bị giam được thả ra và phong trào 
kết thúc. Trong suốt giai đoạn pháp nạn này, Ni trưởng Thích Nữ 
Diệu Không, với hạnh nguyện “Nguyện Phật chứng mình muôn 
vạn kiếp, con xin lăn lóc cối ta-bà” không hề lay chuyên, đã gắn bó 
mật thiết với phong trào ở cả Huế và Sài Gòn tại những thời khắc 
lịch sử. Súng đạn, xe tăng, nhà tù và mưu mô của thế lực bạo tàn 
đã không ngăn nồi lòng quyết tâm của bậc chân tu vốn thấm nhuần 
tỉnh thần “vị pháp vong thân” trong lúc đạo pháp gặp hiểm nghèo, 
chông chênh và đồng bào đang rên siết dưới tội ác của chúng. Một 
số hoạt động tiêu biểu cũng như phong thái nỗi bật của Sư bà Diệu 
Không được thể hiện như sau: 


- Thứ nhất, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không là người đầu tiên xin 
tự thiêu đê chông lại sự kì thị Phật giáo của chính quyên Ngô Đình 
Diệm. Trong quyên hôi kí của mình, Sư bà đã thuật lại như sau: 


“Một hôm, tôi được mời về Từ Đàm họp. Thượng tọa Trí Quang nói: 
- Miền Nam im lìm vậy, làm sao có đông Tăng Ni hưởng ứng? 
Thượng tọa Thiện Minh: 

- Phải có người hi sinh mới xong. 

Tôi nói: 

- Hi sinh đây là chết phải không? 

Thượng tọa Trí Quang đáp là: 

- Phải 

- Vậy tôi xin đứng đầu đội cảm tử cho. 

Hòa thượng Thiền Tôn hỏi: 

- Hòa thượng Mật Hiển đại điện cho Trúc Lâm có cho phép không? 
Hòa thượng Mật Hiển: 

- VỊ pháp hi sinh ai lại dám cản. 


NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG * 131 


Thế là một bức thư viết cho miền Nam và một tờ phát nguyện 
được kí tên vào.” 


Sau sự kiện này, Sư bà Diệu Không cùng người chị ruột của mình 
- Sư bà Diệu Huệ bay vào Sài Gòn để chuẩn bị tự thiêu. Tại Sài Gòn, 
Tăng NI, Phật tử đều tán thán, cảm phục hành động của hai vị nữ tu 
này. Khi đang nghỉ ngơi tại chùa Từ Nghiêm, Sư bà được mời về chùa 
Ấn Quang và Hòa thượng Thích Thiện Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban 
Liên phái Bảo vệ Phật giáo báo tin Hòa thượng Thích Quảng Đức sẽ 
thay Sư bà Diệu Không tự thiêu. Nhưng Ni trưởng vẫn quyết tâm thực 
hiện mong muốn của mình®). Ngày 11-6/1963, tại ngã tư đường Phan 
Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là Nguyễn Đình Chiêu và Cách 
Mạng Tháng 8), Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Nghe tin này, 
Bà không khỏi cảm động và viết một bài thơ Khóc Ngài Quảng Đức 
để bày tỏ tắm lòng của mình“. Qua việc xin tự thiêu cũng như quyết 
tâm của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không đã cho thấy niềm tin vững 


2. Sư bà Thích Nữ Diệu Không, Đường thiên sen nở (hồi kí), NXB. Lao động- 
Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2009, trang 97-98. 

3. Trong quyền hồi kí của mình, Sư bà Diệu Không thuật lại như sau: “Không 
ngờ khi chư Tăng về đến Ấn Quang thì Hòa thượng Thiện Hoa cho gọi tôi và dạy 
rằng: “- Bà không được chết, đã có ngải Quảng Đức đảm nhiệm”. Tôi bạch: “- Hiện 
ngài ở đâu?” Khi lên phòng trên, tôi thấy ngài đắp y đang đi xuống. Tôi theo hầu 
phía sau và cho con xin được như nguyện. Ngài dạy: “- Chư Tăng đã định rồi, không 
cãi lại được”.Tôi thưa lần nữa, Ngài quở và dạy: “- Ni phải y Tăng, sao con lại cãi 
lại lời??- Và dạy tiếp: “- Đề Thầy thực hiện trước, khỏi nhục thể cho Tăng-già, chư 
Tăng đã định con phải sống đề phụng sự Đạo. Con nên rõ năm phút tự thiêu tuy khó 
mà đễ, còn duy trì Phật giáo tương lai, ngàn năm mới khó làm. Con nên ráng sống 
cho Đạo, còn Thầy năm nay đã 72 tuôi rồi, hi sinh là phải hơn”. Nói xong thấy tôi 
khóc, Thầy bảo vào lạy Phật và cho con xuống đề Thầy còn tụng kinh. Tôi lạy Phật 
xong, cúi lạy Thầy ba lạy và đi về”. Nguồn: Sư bà Thích Nữ Diệu Không, Đường 
thiên sen nở (hồi kí), ÑXB. Lao động - Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà 
Nội, 2009, trang 99, 

4. Bài thơ như sau: 

“Thấy ơi! Con biết tính sau đây 
Lễ kính lòng đau trước thánh thây 
Lửa dậy lưng trời, thân chăng động 
Dâu loang khắp đất, ý không lay 
Tiêu diêu cõi Tịnh, Thây theo Phật 
Lận đận trần lao con nhớ Thây 
Phát tử Việt Nam còn nhớ mãi 
Nét son lịch sử vẫn không phai”. 

Nguồn: Sư bà Thích Nữ Diệu Không, Đường thiên sen nở (hồi kí), NXB. Lao 
động - Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2009, trang 105. 


132 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


mạnh vào Phật pháp, đặc biệt là tỉnh thần vô ngã, chăng màng đến 
thân thể. Phật giáo gọi đây là hạnh bồ thí ba-la-mật của Bồ-tát. Trong 
10 hạnh bồ thí này có hạnh “Nhờ bố thí máu thịt, Bồ-tát được đây đủ 
tắt cả thân mạng bên vững, bảo hộ, nuôi dưỡng thiện căn chân thật 
cho tất cả chúng sinh”€©). Còn theo Nhập Bồ tát hạnh của Đại sư Tịch 
Thiên (Shanfideva), để gìn giữ tâm bồ-đề của một vị Bồ-tát thì cần 
phải: “Con đã đem thân này hoan hỷ bố thí cho chúng sinh, nên để họ 
tha hô đánh chửi giết hại. Dù họ có đem thân con ra làm trò cười, 
xúc phạm, chê bai, con cũng coi như không. Đã thí xả thân này thì đâu 
còn gì đề qui tiếc?. Tất cả những việc làm vô hại mà lợi ích cho hữu 
tình, con đêu sai khiến thân này làm hết. Nguyện cho ai trông thấy con 
đều được nhiều lợi lạc”®. Vì vậy, giữa lúc Phật giáo bị chính quyền 
Ngô Đình Diệm đàn áp, để bảo vệ Chánh pháp và trưởng dưỡng tín 
tâm của Tăng Ni, Phật tử thì cần có người phát đại nguyện của Bồ-tát 
hi sinh thân mình trong tỉnh thần từ bi, ôn hòa. Sư bà Diệu Không nói 
riêng và các vị Tăng NI, Phật tử nói chung tình nguyện hoặc tham gia 
tự thiêu đã thể hiện rõ lí tưởng Bồ-tát đạo, nhập thế một cách tối đa 
chỉ vì đạo pháp, vì dân tộc như những dòng hồi kí mà Ni trưởng đã 
ghi: “Jì sống dưới chế độ bắt công, thiên vị nên chúng tôi muốn cúng 
dường thân này để kêu gọi lẽ phải của loài người trở lại với lương tri, 
đừng dùng thể lực mạnh mà đàn áp kẻ yếu”. Do đó, những sự kiện 
này là một biểu hiện rõ nét về tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt 
Nam. Ngoài ra, đây là thể hiện được cái đũng của người học Phật, 
trong đó có Ni trưởng, trên con đường tiến tu giải thoát. 


- Thứ hai, tham gia vào phong trào đấu tranh Phật giáo miền Nam 
năm 1963, cùng với nhiều vị Tăng Ni khác, Ni trưởng Thích Nữ Diệu 
Không còn đứng bên cạnh và ủng hộ cho các hoạt động đấu tranh của 
Đoàn Sinh viên Phật tử của Đại học Huế. Theo Nguyễn Đắc Xuân, 
vào ngày 17/3/1963, tổ chức này được thành lập tại chùa Từ Đàm 
với 34 thành viên. Những người lãnh đạo gồm: Hoàng Văn Giàu, Võ 
Văn Thơ, Thái Thị Kim Lan, Phan Đình Bích. Vì thế, trong suốt năm 
1963, phong trảo đấu tranh của Phật giáo tại Huế, bên cạnh các vị 
Tăng Ni uyên thâm, đạo hạnh, còn có một lực lượng trẻ có học, nhiệt 


5. Thích Nguyên Chơn (chủ biên), 7hiện ác nghiệp báo chư kinh yếu tập (tập 1). 
Tp.HCM, NXB Phương Đông, 2009, trang 668. 

6. Tịch Thiên (Shawideva), Nhập Bồ tát hạnh (Thích Nữ Trí Hải dịch), Thành 
phó Hồ Chí Minh, NXB.Tông hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 1999, trang 41. 

7. Sư bà Thích Nữ Diệu Không, Đường thiên sen nở (hồi kí), NXB. Lao động- 
Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2009, trang 103. 


NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG * 133 


huyết, năng nỗ tham gia tích cực®. Gắn bó với Đoàn Sinh viên Phật 
tử của Đại học Huế là các Hòa thượng: Thích Thiện Siêu, Thích Đôn 
Hậu, Thích Mật Hiễn,... Các vị này đã định hướng các hoạt động của 
sinh viên theo phương pháp bất bạo động, tránh sự có đáng tiếc xảy 
ra. Như một người mẹ, người chị, Sư bà Diệu Không gắn bó thường 
xuyên với họ để ủng hộ, tiếp tế, trợ lực về tỉnh thần trong lúc biểu tình, 
tuyệt thực gặp khó khăn và trở ngại. Thái Kim Lan nhớ lại: “Mộ lần 
trong thời pháp nạn, chúng tôi ngôi tuyệt thực giữa sân chùa trong 
cơn nóng rát lưng tháng 5 ở Huế. Nóng, khát làm tê dại châu thân. 
Lại thêm mặt trời buổi trưa chói lói đến phải nhắm nghiên mắt, hào 
hến thở, gục mặt trong nón lá, cơ hồ ngất lịm. Bỗng có ai sờ lưng 
với cái vuốt êm mát của một bàn tay thật dịu dàng, tôi nhìn lên, 
thấy một cái nón rộng vành hẳu như che hết cả thân mình, sau dải 
nón màu lam, có một nét cười mỉm, rất hiển, một tay đưa cho tôi 
bát nước trong. Đó là lần đâu tiên tôi được gặp, sau này mới biết 
vị sư ấy là Sư bà Diệu Không. Trước đó tôi chưa lên chùa thường 
xuyên nên chẳng biết rõ ai là ai. Chỉ biết từ lúc cái nhìn ngước 
lên, có hiện hữu “một người”, mà “Tnột người ấy” xuất hiện vô 
cùng nhẹ nhàng, như một cái bóng phất phơ”®). Với tỉnh thần đũng 
cảm của mình, Ni trưởng đã trực tiếp ủng hộ, tiếp tục lăn xả với 
phong trào đấu tranh của Tăng Ni, Phật tử tại Huế mà không chút 
do dự, sợ hãi trước xe tăng, súng ống, dùi cui,... Sư bà xuất hiện 
như nguồn động viên to lớn, an ủi họ bước tiếp và sẵn sàng chia sẻ 
khó khăn. Đó là hạnh từ bi của một bậc chân tu. 


- Thứ ba, xuyên suốt phong trào đấu tranh của Phật giáo miền 
Nam năm 1963, Sư bà Diệu Không lúc nào cũng thê hiện thái độ 
quyết liệt, mạnh mẽ với chính quyền Ngô Đình Diệm. Tiêu biểu nhất 
là việc Ni trưởng cùng Sư bà Diệu Huệ tổ chức họp báo từ bỏ Nguyễn 
Phúc Bửu Hội - con trai của Sư bà Diệu Huệ, đồng thời là người ủng 
hộ việc đàn áp Phật giáo của Ngô Đình Diệm. Ông Bửu Hội là nhà 
khoa học có uy tín quốc tế, từng tốt nghiệp tiến sĩ ở Pháp, được bổ 
nhiệm làm Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Liên Hiệp Quốc thời đó. 


§. Nguyễn Đắc Xuân, Từ Phú Xuân đến Huế (tự truyện-tập 2), TP.HCM, NXB. 
Trẻ, 2012, trang 17-18. 

9. Thái Kim Lan, Xem bốn bức tranh Quán Thế Âm nhớ Sự bà Diệu Không. 
Nguồn: hffp://www.lieuquanhue.vn/thien-mon-xu-hue/danh-tang-ni-nhan-si/3777- 
xem-b%EI%BB%91n-b%E1I%BB%A9c-tranh-qu%€C3%A In-th%E1I%BA%BE- 
%€3%A2m-nh%EI%BB%9B-s%C€6%B0-b%C3%A0-di%EI%BB%87u- 
kh%C3%B4ng.html. 


134 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Trong lần tiếp xúc phái đoàn của Liên Hiệp Quốc tại chùa Từ Đàm 
Huế, Ni trưởng trả lời thăng thắn: 

“Hỏi: 

- Nếu ông Bửu Hội đứng về phe ông Diệm. Các bà nghĩ sao? 

Đáp: 

- Thì chúng tôi sẽ từ nó, không nhận nó là con, là cháu trong gia 
đình chúng tôi nữa vì gia đình chúng tôi là Phật tử cđ”.09 

Vốn có tính cách mạnh mẽ, nên Sư bà Diệu Không đã nói là làm. 
Theo lời kể lại của nhà sư Thích Thiện Châu thì: “7zong những ngày 
pháp nạn, Bà đã cải trang giấu mình lại làm bà Cao Xuân Xang cùng 
Sư bà Diệu Huệ vào Sài Gòn để mở cuộc họp bảo “từ” ông Bứu Hội 
vì ông Bửu Hội theo ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu chống 
lại Phật giáo. Khi trở về Huế, Sư bà bị bắt. Tôi đánh giả chuyện Sư 
bà vào Sài Gòn họp báo trong những ngày tranh đấu của Phật giáo, 
và họp báo để “từ bỏ” giáo sư Bửu Hội là con của mình là một việc 
làm rất có ý nghĩa, lay động đến trái tim của bà mẹ Việt Nam lúc 
báy giờ. Cho nên sự việc đó thấm sâu vào lòng các bà mệnh phụ phu 
nhân. Các bà vợ tướng tá lúc đó đều có cảm tình với Sư bà. Đó là một 
chuyện rất lớn làm đau đâu chính quyên bấy giờ, cũng như chuyện 
Ngài Thích Quảng Đức tự thiêu với quả tim bất diệt làm rung động 
trái tìm thế giới”). Cũng sự kiện này, về sau, Nguyễn Đắc Xuân 
được Sư bà Diệu Không kế lại một điều bí mật mà ở thời điểm đó ít 
ai được biết: “Về sau này, tôi hỏi Sư bà Diệu Không chuyện tháng 7 
năm 1963 sinh viên không được biết là chuyện gì? Sư bà bảo: “Đó là 
chuyện Bửu Hội lợi dụng vai trò đại sứ của chính quyền ông Diệm đã 
bí mật giúp đem ra thể giới hàng chục kí-lô hô sơ của Phật giáo. Nhờ 
thế mà Liên Hiệp Quốc, Tích Lan, Hoa Kì biết rõ cuộc đàn áp Phật 
giáo của chỉnh phủ ông Diệm ”. Thật lòng, sau khi Sư bà cho biết như 
vậy tôi hơi ân hận. Vì đã có nhiêu lần chúng tôi lên án Giáo sư Bửu 
Hội rất dữ dội”?0?. Một lần nữa, Sư bà Diệu Không đã thể hiện cái 


10. Sư bà Thích Nữ Diệu Không, Đường thiên sen nở (hồi kí), Nxb. Lao động- 
Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2009, trang 103. 

11. Thích Thiện Châu, Sư Bà Diệu Không - niềm tin của Phật tử Huế. In trong: 
Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên-Huế, Kỷ yếu fang lễ Ni trưởng Thích Nữ Diệu 
Không, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 1997. Nguồn: http://gdptductam.org/tieu-su-ni- 
truong-thich-nu-dieu-khong.dtam. 

12. Nguyễn Đắc Xuân, % bà Diệu Không - một kì nữ của có đô Huế thể kỉ XX. 
Nguồn: http://gactholoc.net/c26/126-227/su-ba-dieu-khong-mot-ky-nu-cua-co-do- 


NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG * 135 


dũng của người tu với thê lực câm quyên, nhưng đặc biệt ở lân này 
chính là người thân của mình. 


- Thứ tư, trong phong trào đầu tranh của Phật giáo miền Nam năm 
1963, trước những tình thế hiểm nghèo, trực tiếp đối diện với thế lực 
của chính quyền Ngô Đình Diệm, Sư bà Diệu Không vẫn giữ được 
phong thái tự tại, bình thản nhưng rất linh hoạt và khôn khéo làm cho 
đối phương phải nể phục. Ngày 20-8-1963, chính quyền Ngô Đình 
Diệm bắt đầu cho cảnh sát tấn công các chùa chiền và bắt giữ Tăng 
Ni, Phật tử tại các chùa ở Huế (Từ Đàm, Diệu Đế, Linh Quang.....) 
và Sài Gòn (Xá Lợi, Ấn Quang....), trong đó có những vị lãnh đạo 
phong trào. Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không kể lại tình hình của mình 
khi ấy: 

“Tôi vẫn còn nhớ khi các cấp lãnh đạo ở chùa Từ Đàm Huế bị bắt, 
các vị ở chùa Xá Lợi bị đem giam, Thượng tọa Trí Quang được Đại 
sứ Mỹ cho tả túc. Tĩnh thân Phật tử sa sút. Chỉ còn mình tôi bị sót ở 
ngoài vì hôm ấy tôi bị đau không ra Từ Đàm được. Máy ngày sau đó 
tụi lính đi lùng, tôi ngôi trì chú Đại bi ở trước bàn thờ Phật của chùa 
Hồng Ân. Một số trong bọn chúng biết mặt tôi, thấy tôi ngôi nhắm 
mắt chúng nói với nhau: “Chính bà ấy đó”, nhưng có người khác lại 
nói: “Anh ngu lắm, bà ấy đâu dám ngôi đó, phải đi tìm khắp các hang 
các hố, chắc bà ta trồn đó!”. Lúc bấy giờ, tôi chỉ còn cách nhờ Phật 
che chở bằng lối trì chú Mật tôn, mà thật đã năm ngày như vậy nó 
vẫn chưa bắt được tôi. Sau bọn chúng dọa các cô trong chùa bảo từn 
cho ra bà ấy, nếu không thì giam các cô hết. Tôi phải nói với chúng 
hãy về chùa Diệu Đức vào ngày mai lúc chín giờ sáng sẽ gặp. Hôm 
sau, khi một chiếc xe Jeep và hai tên lính đến chùa, tôi bảo: “Anh hãy 
đọc bản án bắt tôi vì tội gì, tôi mới đi, nếu không hai anh đem súng 
dân tôi đi với một người nữa ”. Chứng nó về trình lại. Ông Ngô Đình 
Cẩn nói: ”Bà ấy lôi thôi, chắc lại muốn lấy bằng cớ gửi qua Liên hiệp 
quốc chứ gì”. Và cho người hẹn tôi vào chùa T' huyện Tôn gặp. Ông sẽ 
ghé đó nói chuyện. Nhân có Hòa thượng Thuyên Tôn, tôi nói: “Hành 
động của hai ông bà Ngô Đình Nhu làm cho dân bắt phục quá rồi!”. 
Ông Cần hứa xin thả hết Tăng Ni, còn cấp lãnh đạo đã đem vào Sài 
Gòn hết rôi, trừ thây Đôn Hậu còn nằm tại nhà thương”03), 


Lân này, không chỉ đôi đâu với cảnh sát mà Sư bà còn trực tiêệp 
hue-the-ky-xx.html 


13. Sư bà Thích Nữ Diệu Không, Đường thiên sen nở (hồi kí), ÑXB. Lao động- 
Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2009, trang 106-107. 


136 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


tranh luận với Ngô Đình Cần - một nhân vật khét tiếng, ai cũng phải 
sợ ở miền Trung bấy giờ. Trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, Ni 
trưởng vẫn giữ được bình tĩnh đề đối mặt với tất cả và chúng đã không 
dám làm hại, thậm chí còn e dẻ kiêng nề. Có được như vậy chính là 
từ định lực của bậc chân tu, nhờ tín tâm vào sự hộ trì của Tam bảo. 
Theo 7 điển Phật học Huệ Quang, định là: “Tâm chuyên chú vào 
một đối tượng, đạt đến tác dụng tỉnh thân không tán loạn hoặc chỉ 
cho trạng trái vắng lặng của tâm thức....”0®. Trong lục độ - sáu bước 
tiến tu giải thoát của người học Phật, thiền định là bước thứ năm và ai 
đạt điều này sẽ tiếp tục đi đến bước cuối cùng là trí huệ. Sư bà Diệu 
Không, tâm vốn an nhiên tự tại, đã chọn nơi nguy hiểm nhất, dễ tìm 
ra nhất trở thành nơi an toàn nhất cho mình. Đó là trí huệ của người 
ngộ đạo. Trong kinh Pháp Cú, đức Phật nói rõ: “Người nào thành tựu 
các giới hạnh, hằng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chính trí 
và giải thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được”0°%. Một lần nữa, 
trong cuộc đấu tranh của Tăng Ni, Phật tử Huế vào năm 1966, Sư bà 
Diệu Không đã thê hiện sự thông minh, bản lĩnh hiếm có để bảo vệ 
Sư cô Thích Nữ Trí Hải - một đệ tử xuất sắc của mình. Khi Nguyễn 
Ngọc Loan - Tổng Giám đốc Cảnh sát quốc gia của chính quyền Sài 
Gòn tuyên bồ ra Huế y sẽ bắt hiếp Sư cô Trí Hải - người phiên dịch 
tiếng Anh của nhà sư Thích Trí Quang, trước mặt cho mọi người biết 
tay. Biết thế nên Sư bà Diệu Không đã gửi Sư cô Trí Hải vào nhà một 
người Phật tử bà con của Nguyễn Ngọc Loan, nên khi Nguyễn Ngọc 
Loan ra Huế không tìm được Sư cô Trí Hải để gây tội ác19. Cũng vì 
thế, nhà sử học Chương Thâu đã có nhận định sâu sắc về phong cách 
của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không như sau: “Cái hay nhất trong 
cách sống của Diệu Không là bình dị, chất phác, chân thành mà thu 
được kết quả. Kẻ địch tàn bạo, Diệu Không không làm gì cả, chỉ xử sự 
một cách bình thường, vậy mà Ni sư vẫn thu được thắng lợi vẻ vang, 
vẫn hoàn thành được việc “cứu nhân độ thể””0?), 


14. Thích Minh Cảnh (chủ biên), 7ừ điển Phật học Huệ Quang (tập II), 
TP.HCM, NXB TP.HCM, 2003, trang 1522. 

15. Thích Thiện Siêu (dịch), Lởi Phát dạy (Kinh Pháp cú-Dhammapada), Hà 
Nội, NXB. Tôn giáo, 2000, trang 27. 

16. Nguyễn Đắc Xuân, Từ Phú Xuân đến Huế (tự truyện-tập 2), TP.HCM, NXB. 
Trẻ, 2012, trang 292. 

17. Sư bà Thích Nữ Diệu Không, Đường thiên sen nở (hồi kí), NXB. Lao động- 
Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2009, trang 7. 


NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG * 137 


3. “HƯƠNG XƯA NAY VẬN HÃY CÒN” 


Trong quyền Hồi kí Đường thiển sen nở, Sư bà Diệu Không hồi 
tưởng lại phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam năm 1963: 
“Nhớ lại cuộc đấu tranh mà rùng mình, nào là lưỡi lê, dùi cui đập 
lên đầu người. Các vị Tăng, Ni bị ngã gục, nhịn đói, tù tội vẫn hi sinh 
không nao nng tiền bước đi lên"0®. Trong cơn cuồng phong bão táp 
của chính quyên Ngô Đình Diệm gây ra khi ấy, Ni trưởng vẫn hiên 
ngang, không hề nao núng như thạch trụ tùng lâm vững chắc bảo vệ 
Phật pháp, sát cánh cùng Tăng Ni, Phật tử và đồng bào vượt qua nhiều 
chông gai, nguy hiểm. Làm được như vậy, phải chăng là nhờ Sư bà 
Diệu Không có được tài sản bị, trí, dũng của người học Phật? 


Như cánh chim nhạn bay giữa lưng trời chăng mong để lại dấu vét, 
càng nói nhiều, càng ca ngợi về Sư bà Diệu Không là càng không hiểu 
và ngược lại với phẩm chất thanh cao, giản dị của một vị Ni trưởng 
vốn khiêm cung, giản dị. Nhưng, trong kinh Pháp Cú, đức Phật đã dạy 
rằng: “Hương của các loài hoa chiên đàn, đa già la hay mạt lị đều 
không thể bay ngược gió, chỉ có mùi hương đức hạnh của người chân 
chính, tuy ngược gió vẫn bay khắp muôn phương”0. 


3k3kzk 


18. Sư bà Thích Nữ Diệu Không, Đường thiên sen nở (hồi kí), NXB. Lao động- 
Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2009, trang 105-106. 

19. Thích Thiện Siêu (dịch), Lời Phát đạy (Kinh Pháp cú-Dhammapada), Hà 
Nội, NXB. Tôn giáo, 2000, trang 27. 


138 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Nguyễn Đắc Xuân, 7Từ Phú Xuân đến Huế (tự truyện-tập 2), 
TPHCM, NXB.Trẻ, 2012. 

2. Sư bả Thích Nữ Diệu Không, Đưởng thiên sen nở (hôi kí), NXB. 
Lao động - Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2009. 

3. Tịch Thiên (Shanideva), Nhập Bồ-tát hạnh (Thích Nữ Trí Hải 
dịch), TP.HCM, NXB.Tổng hợp TP.HCM, 1999, 

4. Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế, Kỷ yếu tang lễ Ni trưởng 
Thích Nữ Diệu Không, NXB. Tôn giáo, Hà Nội, 1997. 

5. Thích Minh Cảnh (chủ biên), 7 điền Phật học Huệ Quang (tập 
1I), TP.HCM, NXB.Tổng hợp TP.HCM, 2003. 

6. Thích Thiện Siêu (dịch), Lời Phát dạy (Kinh Pháp cú - Dham- 
mapada), Hà Nội, NXB. Tôn giáo, 2000. 

7. Các trang web: http://gactholoc.net//, http:/www.lieuquanhue.vn/ 


PHONGTRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM NĂM 1963 
CÓ PHẢÁI LÀ NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT 
CỦA NGÔ ĐÌNH DIỆM? 


ThẹŠ. Dương Văn Triêm 
Hội Khoa học Lịch sử Đông Tháp 


Từ sau năm 1950, mặc dầu được Mỹ viện trợ ngày càng tăng, 
nhưng tình hình của Pháp ở Việt Nam vẫn không khá hơn, vẫn tiếp 
tục bị sa lầy tại chiến trường. Do đó, Mỹ phải nghĩ đến việc thay 
chân Pháp. 


Cách tốt nhất để thay Pháp vừa không ảnh hưởng đến mối quan 
hệ đông minh với Pháp, vừa tránh được nguy cơ một cuộc chiên tranh 
Triệu Tiên thứ hai. Đó là, xây dựng một chính quyên tay sa. 


Và Ngô Đình Diệm (1901-1963) là người được chọn đề đứng đầu 
chính quyền tay sai, này. Diệm là quan lại nhà Nguyễn, theo Công 
giáo, từng phục dịch cho Pháp, Nhật và bây giờ được Mỹ đảo tạo để 
phục dịch cho Mỹ. 

Khi lên nắm quyền, từ việc Diệm phân biệt đối xử giữa 
những người theo Công giáo với những người theo Phật giáo, đến 
việc tiễn hành hàng loạt các vụ thảm sát, đã làm bùng lên phong 
trào chống Diệm hầu khắp cả nước, tiêu biểu là Phong trào Đồng 
khởi —- năm 1959. 


Phong trào, không những đưa chính quyền Diệm bên bờ sụp đồ 
mà còn tác động xấu đến Mỹ. Dư luận thế giới lên tiếng, “mộ nước 
Mỹ dân chủ - lãnh đạo thể giới tự do chồng lại sự xâm nhập của chủ 
nghĩa cộng sản” đang dung túng cho một bạo chúa (Ngô Đình Diệm). 


Thế là, tại Nhà Trắng, các phe phái đối lập “... /⁄ loa fố cáo phe 
câm quyên đang hà hơi tiếp sức cho chính quyên tay sai Sài Gòn chà 


140 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


đạp nhân quyên...”0). Và cho rằng Diệm không phải là người chống cộng 
thật sự - mà chỉ là người phi dân chủ và kỳ thị Phật giáo cuông tín. 


Chúng ta nên nhớ, cho đến năm 1966, chiến tranh Việt Nam mới 
trở thành ác cảm trong lòng dân Mỹ, còn trước đó hầu hết cử tri đều 
ủng hộ những có gắng của chính phủ dành cho Việt Nam trong vấn đề 
chống cộng. Nên những lời tuyên bố chống cộng của bất kỳ đảng phái 
nào dù là Cộng hòa hay Dân chủ, trong thời điểm đó là phù hợp với 
nguyện vọng của đa số cử tri Mỹ. 


Vì lẽ trên, giới cầm quyền đương nhiệm Mỹ cần phải khẳng định 
rằng: “chúng tôi” đang lãnh đạo thế giới hòa bình chống sự bành 
trướng của cộng sản, nên không bao giời chấp nhận một quốc gia 
đồng minh (cụ thể là Việt Nam Cộng hòa của Diệm) bóp nghẹt dân 
chủ; Nhà Trắng sẽ có biện pháp ngăn chặn hành động này. 


Nhật ký Lầu Năm Góc ghi: Ngay từ năm 1960 nhiễu bộ phận cả 
dân sự lần quân sự thuộc phải quốc gia đã nhận thức rõ rằng răng sự 
tiễn triển từ xấu đến tôi tệ và niễu như không làm gì đề kết thúc quyên 
lực tuyệt đối của Diệm thì cuối cùng cộng sản sẽ giành được chính 
quyên với sự giúp đỡ hoặc ít nhất là sự đông tình của dân chúng.® 


Vậy là, một “trò chơi” đảo chính, được tiễn hành, Vương Văn 
Đông và một sô tay chân khác của Diệm bị Mỹ mua chuộc đê thực 
hiện kê hoạch. 


Ngày I1 tháng 11 năm 1960 cuộc đảo chính nô ra. Quân đảo chính 
với ba tiểu đoàn dù, có sự yềm hộ của xe tăng đã chiếm các vị trí xung 
yếu: Bộ Tổng Tham mưu, nha Giám đốc Công an, Cảnh sát, trụ sở 
Quốc hội, nhà Bưu điện Trung ương, sân bay Tân Sơn Nhất, Đài Phát 
thanh và bao vây cả Dinh Độc Lập. 


Trước những diễn biến trên, nếu quân đảo chính tiếp tục tắn công 
thì chắc chắn Diệm sẽ bị đỗ. Nhưng ngay trong, thời điểm đó, quân 
đảo chính được lệnh của Mỹ “dừng lại”. Mọi vân đề được dàn XÊP, 
việc thay Diệm bị bỏ ngỏ. 


Mặt khác, trước khi đảo chính nỗ ra, tháng 3 năm 1960, các tham 
mưu trưởng liên quân Mỹ (JCS) bắt đâu vạch ra kê hoạch chông nôi 
dậy đê cứu vãn tình thê tại Nam Việt Nam. Kê hoạch được trình lên 


1. Dẫn theo: Nông Huyền Sơn, Cái chết của anh em nhà Ngô, tr.152 — 153. 
2. Dẫn theo Cuộc đồng khởi kỳ diệu ở miền Nam Việt Nam, Lê Hồng Lĩnh, 
(375. 


PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÊN NAM NĂM 1963 CÓ PHẢI LÀ * 141 


Tổng thống Kennedy vào tháng 1 năm 1960, trước thời gian Tổng thông 
nhậm chức. Và mười ngày sau đó, Kennedy tăng thêm 41 triệu đô la viện 
trợ cho Diệm để thực hiện kế hoạch này. Đồng thời, Kennedy còn trang 
bị thêm cho Diệm công cụ bình định: “trực thăng vận” và “thiết xa vận”. 


Nếu muốn thay Diệm, không đồng tình với hành động của Diệm, 
sao Mỹ lại tăng thêm tài lực — sức mạnh cho Diệm....? 


Một nhiệm kỳ tổng thống mới lại đến... 


Kennedy, người Đảng Dân chủ, đắc cử nhiệm kỳ thứ nhất với cách 
biệt rất nhỏ so với Nixon, người Đảng Cộng hòa, 118.000 phiếu/ 68,3 
triệu phiếu. 

Trở lại tình hình Nam Việt Nam, Diệm vẫn đang tiếp tục tiễn hành 
các chiến dịch đẫm máu của mình. Do đó, đã tiếp tục làm bùng lên các 
phong trào chống đối, tiêu biểu nhất là phong trào đấu tranh của Phật 
giáo với hàng loạt các vụ tự thiêu phản đối Diệm, trong năm 1963. 
Nhưng những vụ tự thiêu lúc đầu, khi dư luận trong và ngoài nước 
Mỹ chưa biết đến, thì chính quyền Nhà Trắng xem đây “chỉ là một 
cuộc xung đột về văn hóa chứ không phải là khủng hoảng theo những 
thước đo quốc tẾ” nên chính quyền Nhà Trắng “vẫn không quá lo lắng 
về cái được xem là một cuộc cãi cọ phản văn hóa đơn lẻ"®), 


Cho đến khi, vụ tự thiêu của Tỳ-kheo Thích Quảng Đức tại ngã tư 
Nguyễn Đình Chiều và Cách Mạng Tháng Tám ở Sài Gòn, ngày I1 
tháng 6 năm 1963. Tin tức từ Việt Nam đã lan khắp thế giới, “quả thật 
chỉ qua một đêm cả thể giới nhận ra Mỹ chỉ là kẻ vô tích sự, đã chọn 
đúng một bạo chúa để hà hơi tiếp sức”), 


Nhân đó, Đảng Cộng hòa, vừa mới thất cử trong nhiệm kỳ rồi 
(năm 1961), năm bắt cơ hội công kích Đảng Dân chủ. 


Cho nên, đối với Tổng thống đương nhiệm vừa mới nhậm chức 
Kennedy “việc tìng hộ một người Công giáo cuông tín (Diệm) cứ tập 
trung khủng bố những người theo tôn giáo khác đã biến JFK (Ken- 
nedy) thành miếng môi ngon trước miệng hồ đói trong cuộc bắu cử 
tới vào tháng 1I-1964”®). 


3. Dẫn theo Cái chết của những ông vua thời chiến tranh lạnh — Vụ ám sát Ngô 
Đình Diệm & J.F. Kennedy, Bradley ŠS.O”Leary & Edward Lee, t.4I. 

4. Dẫn theo Cái chết của những ông vua thời chiến tranh lạnh — Vụ ám sát Ngô 
Đình Diệm & .J.F. Kennedy, Bradley S.O°Leary & Edward Lee, t.43. 

5. Dẫn theo Cái chết của những ông vua thời chiến tranh lạnh — Vụ ám sát Ngô 
Đình Diệm & .J.F. Kennedy, Bradley S.O°Leary & Edward Lee, t.43. 


142 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Kennedy lên tiếng: “Sự đụng chạm giữa tổng thống Ngô Đình 
Diệm với Phật giáo đồ rất có hại cho công cuộc chống cộng tại miễn 
Nam Việt Nam”9. Và yêu cầu Diệm là phải chấm đứt mọi hành động 
đàn áp tôn giáo, gạt bỏ Nhu?) cùng tay chân ra khỏi chính quyền và 
mở rộng chính phủ. 


Truyền thống của dân tộc Việt Nam, khi có ngoại xâm, tất cả đều 
đứng lên, không phân chia tôn giáo, đảng phái. Và trong thời điểm 
hiện tại đó cũng thế. Vậy đâu là Phật tử, đâu là cộng sản? Việt cộng 
không nhất thiết phải là cộng sản. 


Đối với một đất nước hơn 85% dân số theo Phật giáo như Việt 
Nam thì ngay từ đầu khi việc Mỹ ủng hộ Diệm trong phong trào 
chống cộng, cũng chính là chống Phật giáo. Và chắc chắn Mỹ biết 
điều này, vì không có một kẻ ngoại xâm nào, không tìm hiểu trước, 
được ít nhiều về văn hóa của một xứ mà nó xâm lược. 


AI cũng biết thế, nhưng chính quyền Kennedy vẫn tỏ thái độ với 
Diệm, và lần này cứng rắn hơn và kiên quyết hơn lần trước, “Nhiều 
quan chức ở Hoa Thịnh Đốn (Oasimtơn) cho rằng giải pháp duy nhất 
chấp nhận được cuộc khủng hoảng chính trị - tôn giáo ở Việt Nam chỉ 
có thể là một cuộc đảo chánh quân sự của các chỉ huy quân sự Nam 
Việt Nam”). 


Chính quyền Kennedy không muốn trực tiếp chỉ huy cuộc đảo 
chính, mà chỉ núp phía sau, để cho dư luận nhìn vào, xem như đây 
là một cuộc nội chiến, tranh giành quyền lực. Một lần nữa Mỹ lại sử 
dụng đôla để mua chuộc thuộc hạ Diệm làm đảo chính. 


Thành phần trực tiếp chỉ huy đảo chính được xác lập: Dương Văn 
Minh, Trần Thiện Khiêm, Lê Văn Kim, Nguyễn Văn Thiệu... 


Phe trực tiếp chỉ huy đảo chính yêu cầu phía Mỹ: “Đề nghị Hoa 
Kỳ không tìm cách ngăn chặn cuộc chính biến và đặc biệt sau khi 
cách mạng thành công thì vẫn tiếp tục chương trình quân viện và kinh 
viện cho Việt Nam Cộng hòa để miễn Nam phục hồi sức mạnh chồng 
cộng sản và phục hồi dân chủ”9). Chính quyền Nhà Trắng đồng ý. 


Để tạo thêm lòng tin cho phe đảo chính, Kennedy gởi điện cho Đại 


6. Dẫn theo Phong trào Phát giáo miễn Nam Việt Nam, PGS. Lê Cung, t.273 
7. Vì những quyết sách của Diệm đều do Nhu làm có vấn. 

8. Dẫn theo Phong trào Phát giáo miễn Nam Việt Nam, PGS. Lê Cung, t.275 
9, Dẫn theo Phong trào Phát giáo miễn Nam Việt Nam, PGS. Lê Cung, t.279. 


PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM NĂM 1963 CÓ PHẢI LÀ * 143 


sứ Lodge (là trung gian giữa Kennedy và nhóm tướng lãnh đảo chính 
Dương Văn Minh), thông qua đó đề củng cố thêm tinh thần cho quân 
đảo chính: “76¡ chấp thuận tất cả những điều đề cập trong cái điện 
văn mà những vị khác gởi cho ông (tức bức điện văn “tối mật” ngày 
24 tháng 8) và tôi tủng hộ các điều đó hết mình. Chúng tôi sẽ có gắng 
làm hết sức để có thể giúp ông hoàn thành sứ mạng này một cách mỹ 
mãn. Cho đến khi các tướng lãnh ra tay, tôi xin được giành cái quyển 
thay đổi kế hoạch hay đảo ngược chỉ thị vào giờ chót. Tôi hoàn toàn 
nhận hết trách nhiệm về bất cứ sự thay đổi nào, và tôi cũng chịu hoàn 
toàn trách nhiệm về kế hoạch này và hậu quả của nó”.0® 


Ngày 31 tháng 10 năm 1963, Nhà Trắng lại gởi thêm một bức điện 
khác cho Lodge, chỉ thị: “Không được đứng về phe nào. Nếu tình thể 
xảy ra không: rõ ràng, thì Mỹ phải đứng hòa hoãn giữa hai bên. Nếu 
đảo chính thất bại, Tòa Đại sứ nên cho phép họ (tướng lãnh tham gia 
đảo chính) ty nạn... Dù vậy, nếu có cuộc đảo chính xảy ra thì Mỹ vân 
mong là nó thành công”, Qua bức điện chúng ta càng thấy được 
quyết tâm thay Diệm của Mỹ. 


Đúng 13 giờ 30 phút ngày I tháng II năm 1963, quân đảo chính 
do Dương Văn Minh đứng đâu bắt đầu nô súng”). 


Khi quân đảo chính tắn công vào dinh Gia Longt3, Diệm cùng em 
trai tâu tán khỏi dinh băng một đường hâm bí mật. Và chạy đên lánh 


10. Dẫn theo Cới chết của anh em nhà Ngô, Nông Huyền Sơn, sđd t.228 — 229. 

11. Dẫn theo Cái chết của anh em nhà Ngô, Nông Huyền Sơn, sđd t.23 1. 

12. Trước âm mưu đảo chính của Mỹ, Diệm đã có biện pháp đối phó, Diệm 
giăng bẫy, chờ hành động đảo chính của các tướng lĩnh. Bằng việc sử dụng Nguyễn 
Khánh và Tôn Thất Đính cho kế hoạch mang tên Bravo I và Bravo II. 

Trong Bravo I, Nguyễn Khánh được sử dụng như một nội gián, sẽ tham gia vào 
bất kỳ các nhóm có âm mưu đảo chính. 

Trong Bravo II, nếu khi nắm bắt được thời gian xảy ra đảo chính từ Khánh, phía 
Diệm sẽ đi “lánh đạn” nơi khác, và lúc đó Tôn Thất Đính sẽ dùng quân lực, dập tắt 
mọi hành động đảo chính. 

Kế hoạch đó của Diệm, tưởng chừng như nắm chắc quyền chủ động. Nhưng 
thực tế lại khác, Đính và Khánh đã bị Mỹ mua chuộc để cùng tham gia vào âm mưu 
đảo chính. 

Khi cuộc đảo chính mới bắt đầu, phía Diệm vẫn tin là kế hoạch toan tính lúc đầu 
đang được tiến hành, nhưng dần về sau mới biết là mọi việc đã nằm trong tầm kiểm 
soát của Mỹ. 

13. Dinh Gia Long tuy không kiên có, hiện đại bằng dinh Độc Lập, nhưng vì 
nó đã được Nhu cho thiết kế một đường hầm bí mật từ dinh thông ra ngoài. Do có 
phòng bị trước nên Diệm, Nhu chọn nơi này để ở. 


144 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


nạn tại nhà Mã Tuyên®*), đồng thời cầu cứu Mỹ, mong muốn sẽ được 
Mỹ dàn xếp cuộc đảo chính nhưng bị phía Mỹ trả lời: “Tôi cảm thấy 
không đủ thông tin đề có thể trả lời ngài”. Mỹ tỏ ra thờ ơ trước biến 
có mà Diệm đang đối mặt và nước đôi trong việc giúp Diệm. 

Lúc này Diệm đã hiểu rõ số phận của mình, bây giờ đã không còn 
con đường lựa chọn nào khác... 

Sáng ngày hôm sau, Diệm chạy đến nhà thờ Cha Tam — Chợ Lớn, 
tuyên bố đầu hàng quân đảo chính và xin được cấp một chiếc máy bay 
chở ra sống ty nạn ở nước ngoài. Dương Văn Minh — người đứng đầu 
quân đảo chính, đồng ý. 


Nhưng sau đó khi Minh xin ý kiến, phía Mỹ không chấp thuận 
cấp máy bay và trả lời là phế truất chưa đủ, Diệm phải bị giết. “Nếu 
không, một khi được tị nạn chính trị đâu đó, họ (Diệm) sẽ đóng: định 
Kennedy trên báo chí thể giới và thông tin này sẽ được các đổi thủ 
chính trị thuộc Đảng Cộng hòa lợi dụng để chống lại Ông trong cuộc 
tải tranh cử tổng thống... Bao nhiêu người sẽ bỏ phiếu cho Kennedy 
trong cuộc bẩu cử sắp tới?”0), 


Diệm bị quân đảo chính bắt áp giải về Tổng nha Cảnh sát, tra tấn. 
Sau đó, tiếp tục bị giải về Bộ Tổng Tham mưu, trên đường áp giải đã 
bị thủ tiêu. 

Sau ngày Diệm bị giết, người kế nhiệm Dương Văn Minh, đến 
Nguyễn Khánh rồi Nguyễn Văn Thiệu, nhưng tình hình chống cộng 
vẫn đi xuống, mặc dầu sự viện trợ của Mỹ tăng nhiều lần hơn trước, 
sự đàn áp phong trào Phật giáo vẫn được tiếp tục... 


Tóm lại, về bản chất Diệm là một người tàn bạo, phản dân chủ 
và kỳ thị tôn giáo. Nhưng đây không phải là nguyên nhân đề Mỹ giết 
Diệm mà nguyên nhân chính là chỉ vì “cái phiếu bắu tín nhiệm của 
cử trì MP”. 

Thực tế, vấn đề dân chủ - dân quyền ở Việt Nam trong mắt chính 
giới Mỹ, chỉ là con số không. Mỹ không hề quan tâm Diệm “chống 
ai”, miễn sao là Diệm tiến hành bình định thành công miền Nam. 
Chính giới Mỹ chỉ thật sự quan tâm đến vấn đề này chỉ khi gần đến 


14. Một doanh nhân người Hoa, nằm trong tổ chức buôn lậu thuốc phiện của 
Diệm - Nhu. 

15. Dẫn theo Cới chết của những ông vua thời chiến tranh lạnh — Vụ ám sát Ngô 
Đình Diệm & .J.F. Kennedy, Bradley S.O°Leary & Edward Lee, sđd t.67. 


PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM NĂM 1963 CÓ PHẢI LÀ * 145 


nhiệm kỳ bầu cử tổng thống. Nên những lời tuyên bố “dân chủ” trước 
dư luận, chỉ là mỹ từ để che đậy tội ác, và dùng nó làm nguyên cớ giết 
Diệm... 

Chúng ta càng thấy rõ điều này hơn khi hai lần mà phía Mỹ giật 
dây đảo chính — giết Diệm là chỉ trong khoảng thời gian trước ngày 
bầu cử tổng thống không xa. Và chỉ có cái chết của Diệm mới giúp 
“các vị tông thống đương nhiệm” muốn tái đắc cử, vô can trong chính 
sách ủng hộ chính quyền Diệm chống nhân dân Việt Nam. 


Đên đây, mọi việc đã rõ... 


3k>kzk 


146 ° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Howard Zinn (2010), Lịch sử dân tộc Mỹ, NXB Thế giới. 

2. Nguyễn Q. Thắng — Nguyễn Bá Thế (2006), 7ử điển nhân vật 
lịch sử Việt Nam, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. 

3. Lê Cung (2008), Phong trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam năm 
1963, NXB Thuận Hóa. 

4. Thomas J. MeCormick (2004), Nước Mỹ mửa thế kỷ - Chính 
sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong và sau chiến tranh lạnh, NXB Chính 
trị Quốc gia. 

5. Đại học Quốc gia Hà Nội — Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn (2005), Điện Biên Phủ từ góc nhìn của các nhà khoa học 
Việt - Pháp, NXB Chính trị Quốc gia. 

6. Nông Huyền Sơn (2010), Cái chết của anh em nhà Ngô, NXB 
Công an Nhân dân. 

7. Vũ Dương Ninh (2007), Việt Nam — Thể giới và hội nhập (một 
sỐ công trình tuyển chọn), NXB Giáo dục. 

§. Joe Allen (2009), Việt Nam cuộc chiến thất bại của Mỹ, NXB 
Công an Nhân dân. 

9. Bradley S.O'Leary & Edward Lee (2003), Cái chết của những ông 
vua thời chiến tranh lạnh — Vụ ám sát Ngô Đình Diệm & .J.Fˆ Kennedy, 
NXB Công an Nhân dân. 

10. Lê Hồng Lĩnh (2006), Cuộc đồng khởi kỳ diệu ở miễn Nam 
Việt Nam, NXB Đà Nẵng. 

11. http://vI.wIkipedia.org/wIk1Ngô_ Đình Diệm.htm 


PHONG TRÀO PHẬT GIÁO 
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ NĂM 1963 


1S. Hoàng Chí Hiễu 
Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huê 


Trong phong trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam năm 1963, thị xã 
Quảng Trị là nơi hưởng ứng sớm nhất cuộc đấu tranh của đồng bào 
Phật tử Huế. Diễn ra liên tục, quyết liệt, với nhiều hình thức đấu tranh 
phong phú, cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân và Phật tử thị 
xã “địa đâu giới tuyến” đã góp phần tích cực cùng quân dân miễn 
Nam làm sụp đồ chính quyên Ngô Đình Diệm. 


Cũng như nhân dân toàn miền Nam, dưới chế độ độc tài gia đình 
trị, giáo trị Ngô Đình Diệm, nhân dân Quảng Trị phải chịu bao sự áp 
bức, kì thị và bất công, nhất là đồng bào Phật tửt). Quảng Trị là nơi 
mà Phật giáo có ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân. Năm 1960, toàn 
tỉnh có 137 tô chức Gia đình Phật tử, 1.157 huynh trưởng, 9.505 đoàn 
sinh; năm 1961 tăng lên 146 gia đình, 10.360 đoàn sinh, chưa kể số 
người chưa nhập vào khuôn hội và đa số có khuynh hướng cảm tình 
Phật giáo. Quảng Trị đồng thời cũng là nơi có nhiều con em xuất gia 
và giữ những chức vụ quan trọng trong hàng giáo phâm'”). Mặt khác, 


1. Về chính sách kì thị Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm, xem thêm 
“Lê Cung, Phong trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam năm 1963, In lần thứ 4, Nxb 
Thuận Hóa, Huế. 2008”. 

2. Như Hòa thượng Thích Giác Nhiên, trụ trì chùa Thuyền Tôn, Đệ nhị Tăng thống 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất; Hòa thượng Thích Trí Thủ, Viện trưởng Viện 
Hóa đạo, sau năm 1975 là một trong những người đứng ra vận động thống nhất Phật 
giáo, được cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa 
thượng Thích Đôn Hậu, Chánh đại diện miền Vạn Hạnh (gồm các tỉnh từ Quảng Trị vào 
Quảng Ngãi), năm 1968 thoát ly ra vùng chiến khu, giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh 
các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình thành phố Huế, ... 


148 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


là tỉnh giáp Thừa Thiên Huế nên những sự việc diễn ra ở Huế đều 
nhanh chóng truyền về Quảng Trị. Vì thế, ảnh hưởng của cuộc đấu 
tranh đòi quyền bình đăng tôn giáo dấy lên ở Huế đối với Tăng Ni, 
Phật tử Quảng Trị cũng diễn ra rất sớm. 


Ngày 7-5-1963, gần 600 Phật tử trong toàn tỉnh tô chức trại họp 
bạn Tất Đạt Đa ở bãi Nhan Biều đề chào mừng Đại lễ Phật đản. Thi 
hành Công điện số 9 195 (6-5-1963) của chính quyền Ngô Đình Diệm 
về việc cắm treo cờ Phật giáo trong Đại lễ Phật đản năm 1963, Tỉnh 
trưởng Quảng Trị Nguyễn Quốc Quỳnh buộc Ban tổ chức chỉ được 
treo cờ “quốc gia” (tức cờ ba sọc - TG), còn việc treo cờ Phật của Tỉnh 
hội và các tư gia thì không đả động đến. Tuy vậy, việc làm của viên 
tỉnh trưởng đã gây ra những bức xúc trong toàn thê trại sinh. 


Chiều 8-5-1963, đại diện giới lãnh đạo Phật giáo và phái đoàn Ban 
Hướng dẫn Trung phần cùng sinh viên Phật tử Huế ra thăm trại họp 
bạn. Được tin này, Nguyễn Quốc Quỳnh sợ những phản ứng mà phái 
đoàn Huế có thể nhân cơ hội đề kích thích tinh thần đấu tranh của Phật tử, 
nên yêu cầu Ban quản trại treo thêm cờ Phật giáo phía dưới “quốc kỳ”. 
Hành động này của viên tỉnh trưởng cho thấy sự lúng túng và nhượng bộ 
của chính quyền Ngô Đình Diệm trong việc thi hành Công điện 9 195. Nó 
có ý nghĩa kích thích tinh thần đấu tranh của trại sinh. 


Đến 12 giờ trưa ngày 9-5-1963, được tin cuộc đàn áp đẫm máu 
của chính quyền Ngô Đình Diệm tại Đài phát thanh Huế làm 8 Phật 
tử thiệt mạng, Ban Quản trại quyết định tô chức lễ truy điệu các Phật 
tử hi sinh vào lúc 22 giờ cùng ngày nhằm hưởng ứng cuộc đấu tranh 
chung của Phật giáo Huế. 


Đề đề phòng sự nồi dậy của quần chúng Phật tử, chính quyền Ngô 
Đình Diệm ở Quảng Trị điều động một số xe thiết giáp về án ngữ tại 
cầu ga Quảng Trị. Hàng trăm nhân viên cảnh sát chiến đấu phái qua 
khu trại để theo dõi, bám sát các hoạt động của trại sinh. về phía Phật 
giáo, hệ thống phòng thủ trại được tăng cường, cứ cách 10m quanh 
trại có một trại sinh cầm gậy đứng gác, chỉ trừ đại lộ chính là nơi được 
tự do lưu thông, còn các nẻo khác đều bị cắm di chuyền. Đến 22h00, 
lễ truy điệu bắt đầu. Một biểu ngữ dài 20m với dòng chữ lớn được 
căng lên: “7ành kính tưởng niệm anh linh các Phát tử đã bỏ mình 
tại Đài Phát thanh Huế”. Sau khi thông báo về diễn biến vụ 8 Phật 
tử bị thảm sát ở Huế, Trưởng ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Quảng 
Trị khẳng định rằng những Phật tử bỏ mình tại Đài Phát thanh Huế là 
sự hy sinh để bảo vệ Đạo pháp và xem đây là cái tang chung của toàn 


PHONG TRÀO PHẬT GIÁO THỊ XÃ QUẢNG TRỊ NĂM 1963 * 149 


thể Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam. Sau đó là lễ cầu siêu và các 
trại sinh cài băng tang và yêu cầu “Im lặng tuyệt đối”. Giải thích về 
sự im lặng này, Ban Quản trại cho rằng: “Im lặng” ở đây “không phải 
là bỏ qua mọi vấn đề. Im lặng là một phương thức rèn luyện ý chí, là 
đưa những cảm niệm uất hận lắng sâu vào tận đáy tâm can, đề gợi 
lên những xác thực những cảnh tượng của đầu rơi máu chảy, thịt nát 
xương tan, những hình ảnh đau thương của đông đạo chúng ta và để 
cảm thông những xót xa mà anh em chúng ta đã phải chịu”©). 


Những sự kiện trên đây cho chúng ta khăng định rằng thị xã Quảng 
Trị là địa phương hưởng ứng sớm nhât cuộc đâu tranh của Phật giáo Huê 
so với nhiêu thành phô và thị xã trên toàn miên Nam, kê cả Sài Gòn. 


Ngày 10-5-1963, Phật giáo Huế tô chức mittinh tại chùa Từ Đàm 
để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp tôn giáo. Trong cuộc 
mittinh này, giới lãnh đạo Phật giáo đưa ra Tuyên ngôn gồm 5 nguyện 
vọng“) yêu cầu chính quyền Ngô Đình Diệm giải quyết. Những ngày 
tiếp theo, tại thị xã Quảng Trị, cảnh sát Sài Gòn được lệnh lục soát 
khách bộ hành trên các chuyến xe đò từ Huế ra để tịch thu tất cả tài 
liệu đấu tranh, như Tuyên ngôn ngày 10-5-1963, các bản tin, tuyên 
cáo, văn thư, ... liên quan đến cuộc đấu tranh của Tăng tín đồ Phật 
giáo Huế và trên toàn miền Nam. Mặt khác, Tỉnh trưởng Quảng Trị 
ra lệnh cấm dân chúng lưu hành các tài liệu không có sự kiểm duyệt 
của chính phủ. Do vậy, các tài liệu trên chỉ lẻ tẻ đưa về chùa Tỉnh 
hội, đồng thời chưa có một lệnh chính thức nào hướng dẫn cuộc đầu 
tranh ngoài bức điện tín của Tổng hội Phật giáo Việt Nam đánh đi từ 
Huế rằng: “Phát giáo đã và đang đấu tranh công khai cho tự do tín 
ngưỡng. Các Tĩnh hội tuyệt đối bình tĩnh và chờ đợi chỉ thị”. Vì thê, 
giới lãnh đạo Phật giáo Quảng Trị tỏ ra dè dặt trong hành xử. 


Trong lúc đó, tại vùng ven thị xã, Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh 
Quảng Trị rải truyền đơn với nội dung tô cáo chính quyên Ngô Đình 


3. Tuệ Giác, (1964), Việt Nam - Phát giáo tranh đấu sử, Nxb Hoa Nghiêm, Sài 
Gòn, tr. 231. 
4. Gồm: 1. Yêu cầu Chính phủ Việt Nam Cộng hòa thu hồi vĩnh viễn công điện 
triệt giáo kỳ của Phật giáo. 
2. Yêu cầu Phật giáo phải được hưởng một chế độ đặc biệt như các Hội truyền 
giáo Thiên Chúa giáo đã được ghi trong Đạo dụ số 10. 
3. Yêu cầu chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ, khủng bố tín đồ Phật giáo. 
4. Yêu cầu Tăng Ni tín đồ Phật giáo được tự do truyền đạo và hành đạo. 
5. Yêu cầu chính phủ đền bồi một cách xứng đáng cho những kẻ bị giết oan vô 
tội, và kẻ chủ mưu giết hại, phải đền bồi đúng mức” [Lê Cung, Sđd, tr. 170]. 


150 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Diệm đàn áp tôn giáo và kêu gọi tín đồ các tôn giáo đoàn kết ủng hộ 
cuộc đấu tranh của Phật giáo Huế, như các khẩu hiệu: “Đá đảo chính 
quyên Mỹ - Diệm chà đạp tự do tín ngưỡng”, “Tín đô Phật giáo đoàn 
kết Xung quanh Mặt trận Dân tộc Giải phóng miễn Nam Việt Nam 
đánh đồ Mỹ - Diệm giải ¡ phóng miễn Nam, thông nhất Tổ quốc”, “Hỡi 
các tôn giáo, hãy đoàn kết noi gương Tăng tín đô Phật giáo ở Huế 
đứng lên đạp đồ chính quyên”6). 


Ngày 18-5-1963, Đại đức Thích Thiện Bình được phái ra Quảng 
Trị nhằm sắp xếp lễ cầu siêu nhưng không thành công. Hai ngày sau 
(20-5-1963), Thượng tọa Thích Đôn Hậu mang ủy nhiệm thư của 
Tổng trị sự Phật giáo tại Huế ra tổ chức lễ. Trong ủy nhiệm thư có 
nhấn mạnh rằng: “LỄ cầu siêu là một hành động có tính cách lịch sử 
và là hậu thuẫn cho công cuộc đầu tranh công khai hiện tại”. Ngày 
21-5-1963, lễ cầu siêu do Thượng tọa Thích Đôn Hậu làm trưởng ban 
đã được tô chức tại thị xã Quảng Trị, với sự tham dự của đông đảo 
quân chúng tín đồ thị xã và vùng phụ cận. 


Mặc dù được lệnh “không làm trở ngại buổi lễ” nhưng chính quyền 
Sài Gòn tại Quảng Trị lại “cẩm đọc hiệu triệu và tuyên ngôn của Phật 
giáo Việt Nam, chính quyên hết sức theo dõi hành động của Ban trị 
sự trong buổi lễ này” và quy định “địa điểm hành lễ trong khuôn viên 
chùa, nếu chùa chật hẹp có thể nới rộng bằng hình thức vạch vôi, 
hàng rào danh dự hoặc dây kẽm gai”®. Ngoài thị xã, lễ cầu siêu còn 
được tiễn hành ở khắp các Niệm Phật đường trong toản tỉnh. Mặc dầu 
có sự theo dõi chặt chẽ của cảnh sát Sải Gòn nhưng các tài liệu như 
bản Tuyên ngôn 5 điểm, lời hiệu triệu của Giáo hội vẫn được phô biến 
trong quần chúng. Đây được xem như việc làm có ý nghĩa phát động 
quần chúng tín đồ tham gia đấu tranh. 


Trong lúc phong trào đấu tranh từ Huế lan ra khắp miền Nam, Ngô 
Đình Diệm buộc phải tiếp một phái đoàn Phật giáo nhưng không đem 
lại kết quả. Điều đó càng làm cho Phật giáo và nhân dân càng thêm 
phẫn nộ. Vì thế, mặc dù chưa có mệnh lệnh chỉ đạo đấu tranh của 
Tổng trị sự Phật giáo nhưng với trách nhiệm đối với đồng bào Phật tử, 
các văn kiện thiết yếu cho công cuộc đâu tranh được Ban hướng dẫn 
Quảng Trị in ấn và tìm cách gửi đến các Gia đình Phật tử, như Tuyên 
ngôn 5 nguyện vọng, Bản Phụ đính Tuyên ngôn ngày 10-5-1963 (đề 


5; Truyền đơn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, Ký hiệu SC.04HS. 8.466. 
6. Tuệ Giác, Sđd, tr. 235. 


PHONG TRÀO PHẬT GIÁO THỊ XÃ QUẢNG TRỊ NĂM 1963 * 151 


ngày 23-5-1963) giải thích 5 nguyện vọng, Thông bạch số 118 quy 
định hình thức đấu tranh. Kèm theo các văn bản trên là bản chỉ thị của 
Ban hướng dẫn nêu lên các công việc cần được trù bị trước, nhất là kế 
hoạch đối phó, hoặc xử trí trong những trường hợp bị đàn áp. 


Ngày 24-5-1963, Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội 
Phật giáo Việt Nam, gửi cho Ngô Đình Diệm một văn thư trong đó nói 
rõ giới lãnh đạo Phật giáo sẽ tuyệt thực 48 tiếng đồng hồ đề đòi giải 
quyết năm nguyện vọng bắt đầu từ 14 giờ 30 ngày 30-5-1963. 


Sáng ngày I-6-1963, cuộc tuyệt thực sắp chấm dứt nhưng chính 
quyền Ngô Đình Diệm vẫn không chịu thoả mãn các nguyện vọng của 
Phật giáo, gần 10.000 Tăng Ni, Phật tử thị xã Quảng Trị và vùng phụ 
cận tô chức một cuộc tuần hành có quy mô lớn, kéo đến dinh Tỉnh 
trưởng Quảng Trị để chuyên kiến nghị “yêu cầu chính phủ giải quyết 
5 nguyện vọng của Phật giáo đỡ. Đề “đề phòng những sự bạo động 
cướp chính quyên”, chính quyền Diệm làm những nút chặn các ngả 
đường, từ nhà ga xuống làng Thạch Hãn, về ngã ba Long Hưng, lên 
Trí Bưu, vòng xuống làng Cô Thành, lên làng Hạnh Hoa, về cầu Sãi, 
khiến “quanh Tòa hành chánh đêu có dây kẽm gai ngăn chặn và có 
lính phòng thủ”). Tuy vậy, quần chúng đã len lỏi qua những đường 
hẻm và tập trung tại ngã ba bưu điện, tiễn vào bao vây phía trước dinh 
tỉnh trưởng. Trước khí thế đấu tranh của nhân dân, hai viên phó tỉnh 
trưởng buộc phải nhận kiến nghị và hứa sẽ đề đạt nguyện vọng của 
Phật giáo đồ lên Ngô Đình Diệm. Sau đó, đoàn người kéo về chùa 
Tỉnh hội để tiếp tục cuộc tuyệt thực. 


Sáng 2-6-1963, chính quyền Ngô Đình Diệm tại Quảng Trị phong 
tỏa chùa Tỉnh hội bằng dây kẽm gai, lính vũ trang canh gác nghiêm 
ngặt không cho ai vào ra, kê cả những Phật tử chịu trách nhiệm phục 
vụ trong khuôn viên tuyệt thực. Trong lúc đó, Phật tử các nơi đồ về 
chùa Tỉnh hội đã bị cảnh sát xua đuổi, ném lựu đạn cay vào đám đông 
và dùng dùi cui đánh đập, khiến nhiều người bị thương. Cuộc đấu 
tranh thu hút nhân dân tham gia mỗi lúc mỗi đông, nhiều người đi 
chợ cùng với Phật tử dùng đòn gánh, gạch đá chống lại cảnh sát. Đến 
chiều, có thêm I1 vị sư và huynh trưởng tham gia tuyệt thực để tiếp 
tục đấu tranh®), 


7. Tuệ Giác, Sđd, tr. 247. 
8. Ban Châp hành Đảng bộ thị xã Quảng Trị, Lịch sử Đảng bộ thị xã Quảng Trị 
(1930-1995), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 1999, tr. 195. 


152 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Cùng với việc dùng vũ lực đàn áp cuộc tuyệt thực của Tăng NI, 
Phật tử, chính quyền Ngô Đình Diệm bắt nhân dân học tập, lập những 
kiến nghị phản đối cuộc đấu tranh của Phật giáo, cho xe thông tin chạy 
quanh thị xã tuyên truyền xuyên tạc tỉnh thần đấu tranh, gây chia rẽ hàng 
ngũ Phật tử bằng cách vu khống cho rằng một số cán bộ chủ chốt phong 
trào ly khai Tỉnh hội, hoặc đi theo Cộng sản hoặc tổ chức đảo chính. 
Chúng còn thực hiện “chính sách chiêu hồi”, buộc các gia đình có con 
em tham gia đấu tranh phải đi học tập, xác nhận rằng Phật giáo đấu tranh 
chống chính phủ là Cộng sản, bắt cóc Phật tử đưa về trại giam tra tấn, ... 


Trong lúc đó trên khắp các đô thị miền Nam, nhất là tại Huế, 
chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành các cuộc đàn áp Phật giáo hết 
sức dữ dội. Các trung tâm tranh đấu như chùa Từ Đàm và Diệu Đề 
bị phong tỏa. Để cứu nguy phong trào, ngày 11-6-1963, Hòa thượng 
Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài Gòn. Cuộc tự thiêu của Thích Quảng 
Đức đã gây tạo nên một cú sốc mạnh đối với chính quyền Ngô Đình 
Diệm. Không những nhân dân trong nước mà nhân dân thế giới đều lên 
án mạnh mẽ chính sách đàn áp tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. 


Đề tránh một cuộc nổi dậy trên quy mô lớn, chính quyền Ngô 
Đình Diệm phải cấp tốc mở một cuộc thương thuyết với giới lãnh đạo 
Phật giáo. Ngày 16-6-1963, một Thông cáo chung được ký kết. Nội 
dung Thông cáo về cơ bản thỏa mãn năm nguyện vọng của Phật giáo 
đã đề ra trong bản Tuyên ngôn ngày 10-5-1963. 


Việc ký kết Thông cáo chung đánh dấu một thắng lợi lớn của 
phong trào Phật giáo, trong đó có sự góp sức của Phật giáo Quảng TTỊ. 
Nó cô vũ tỉnh thần đấu tranh của đồng bào Phật giáo miền Nam nói 
chung, của Phật giáo Quảng Trị nói riêng. 


Sau khi bản Thông cáo chung được ký kết, giới lãnh đạo Phật giáo 
ra thông bạch báo tin về những thắng lợi đã đạt được trong bản Thông 
cáo chung và kêu gọi Phật giáo đồ “ở lại nếp sống bình thường, 
thành tâm cẩu nguyện cho bản Thông cáo chung, một văn kiện long 
trọng giữa chính phủ và Phật giáo được thi hành nghiêm chỉnh””). 

Hoàn toàn khác với thái độ của Phật giáo, việc ký bản Thông cáo 
chung của chính quyền Ngô Đình Diệm chỉ là một kế hoãn binh, một 
sự nhượng bộ tạm thời đề chuẩn bị cho một cuộc đàn áp đại quy mô 
nhằm đè bẹp phong trào. Mật điện số I 342-VP-TT (19-6-1963) của 
Văn phòng Phủ Tổng thống đánh đi cho Đại diện Chính phủ các miền 


9. Lê Cung, Sđd, tr. 208, 210. 


PHONG TRÀO PHẬT GIÁO THỊ XÃ QUẢNG TRỊ NĂM 1963 * 153 


và Tư lệnh các vùng nói rõ: “Để tạm thời làm dịu tình hình và khí thế 
đấu tranh quá quyết liệt của bọn Tăng Ni và Phật giáo phản động, 
Tổng thống và ông Cổ vấn ra lệnh nhún nhường họ. Các nơi hãy theo 
đúng chủ trương trên mà đợi lệnh. Một số kế hoạch đối phó thích nghỉ 
sẽ gởi đến sau. Ngay từ bây giờ hãy chuẩn bị dư luận cho giai đoạn 
tấn công mới”49, 


Do dã tâm trên nên Thông cáo chung bị chính quyền Ngô Đình 
Diệm vi phạm ngày một nghiêm trọng. Riêng tại Quảng Trị, xin nêu 
một số vụ tiêu biểu: 


* Ngay sau khi Thông cáo chung được ký: kết, đồng bào Phật tử 
tham gia cuộc đầu tranh khi trở về bị chính quyền địa phương gây khó 
khăn, buộc phải có giấy phép của chính quyên tỉnh mới được về làng. 
Một số người đã có giấy phép thì chính quyền cho là không hợp lệ. 
Một số Phật tử tích cực hoạt động bị ghi vào số đen, bị giữ lại đưa về 
Ty Công an hoặc bị theo dõi. 


* Thượng tọa Thích Khai Trí, trụ trì chùa Sắc Tứ, bị một số người 
lạ mặt bóp cô và đâm một nhát dao vào má phải. 


* Chính quyền Ngô Đình Diệm mua chuộc một số tu sĩ tại gia 
(phái Cổ Sơn Môn) như Đỗ Phúc và Phước Điền, cấp tiền cho đi dự 
Đại hội Phật giáo Cổ Sơn Môn và khi trở về được phong chức hòa 
thượng, nhưng hai vị này không nhận. 


Sự vi phạm ngày càng nghiêm trọng Thông cáo chung của chính 
quyền Ngô Đình Diệm trên khắp miền Nam nói chung, Quảng Trị nói 
riêng, buộc giới lãnh đạo Phật giáo phải phát động trở lại cuộc đấu 
tranh. Thông bạch số 91 (16-7-1963) viết: “Giờ một mắt một còn của 
Phát giáo Việt Nam đã đến, tiếng kêu thiết tha của tối đại đa số của 
Phật giáo đô đã được phát động, ... Quỹ liệt vị hãy cùng chúng tôi thể 
hy sinh đến người cuối cùng cho nguyện vọng chân chính của chúng 
ta, và tung hô: “Phật giáo Việt Nam bắt diệt°09, 


Hưởng ứng lời kêu gọi, tại thị xã Quảng Trị, ngày 18-7-1963, một 
cuộc họp giữa Ban trị sự Giáo hội Tăng già và Tỉnh hội Phật giáo 
được triệu tập để phát động trở lại cuộc đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo, 
hỗ trợ của Ban hướng dẫn, Đoàn học sinh Phật tử Quảng Trị bí mật ra 
đời, nhằm phối hợp với lực lượng tranh đấu của Phật giáo. Số lượng 


10. Lê Cung, Sđd, tr. 208, 210. 
11. Lê Cung, Sđd, tr. 226-227. 


154 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


ban đầu của Đoàn khoảng 150 người, đa số là học sinh từ đệ tứ (lớp 
9) trở lên tại Trường Trung học Nguyễn Hoàng. 


Mặt khác, để chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh mới, ngày l7-8- 
1963, Ban đại diện 2 câp được thành lập, một kê hoạch phát động đấu 
tranh được bí mật chuân bị: 


- Đoàn học sinh Phật tử đặt một hệ thống liên lạc từ thị xã về thôn quê; 


- Lập một hệ thông mật báo để cung cấp thông tin, tình hình các 
nơi khi lâm sự; 


- Liên lạc với Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo toàn quốc (lúc 
này đang ở Huê đê xin ra thăm viêng Quảng Trị, theo dự kiên vào 
ngày 21-8-1963); 


- Chuẩn bị đầy đủ các biểu ngữ, tung ra khi Ủy ban Liên phái đến 
viêng thăm Quảng TTỊ. 


Trong khi mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, đêm 20, rạng ngày 21- 
8-1963, chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện “Kế hoạch nước lữ”, 
ban hành lệnh giới nghiêm và tấn công chùa chiền trên toàn miền Nam. 
Vào lúc 4 giờ sáng 2I-8, Ty Thông tin Quảng Trị cho xe phóng thanh đi 
loan báo lệnh giới nghiêm. Khoảng 5 giờ, cảnh sát đã chiến tấn công chùa 
Tỉnh hội, bắt hầu hết các nhà sư và Phật tử lãnh đạo đấu tranh. 


Sau “Kế hoạch nước lữ", cùng với làn sóng đấu tranh từ bên ngoài 
đòi trả tự do cho những Tăng NI và Phật tử bị bắt, tại các trại g1lam, 
mặc dù bị chính quyền Diệm đối xử tàn bạo nhưng các nhà sư và Phật 
tử vẫn giữ vững ý chí đấu tranh của mình trước bạo lực. Họ tuyệt thực 
để chống đối hành động bắt bớ, giam cầm vô lý của chính quyền Ngô 
Đình Diệm, bất chấp các hành động khủng bố của địch. 


Cuộc đấu tranh bất bạo động trong nhà tù cũng như những hoạt 
động chống đối ở bên ngoài buộc chính quyền Diệm phải trả tự do 
cho các sư sãi và Phật tử. Riêng vị Trưởng ban Hướng dẫn Gia đình 
Phật tử Quảng Trị bị chính quyền lập hồ sơ đưa ra tòa án quân sự. Cho 
đến ngày 23-10-1963, trước khi phái đoàn Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều 
tra về chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm, vị 
Trưởng ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Quảng Trị mới được trả tự do. 


về phía học sinh Trường Nguyễn Hoàng, một số bị bắt, sau khi ra 
khỏi trại giam vẫn tiếp tục bí mật hoạt động. Một sỐ trong Ban Chấp 
hành Đoản Học sinh Phật tử bí mật tìm cách liên lạc với nhau, trong 
đó có bắt liên lạc với tổ chức Phật giáo cứu nguy ở Huế đề nhằm tập 


PHONG TRÀO PHẬT GIÁO THỊ XÃ QUẢNG TRỊ NĂM 1963 * 155 


hợp lực lượng, tiếp tục đấu tranh. Kế hoạch đặt ra là tổ chức học sinh 
thực hiện những việc như khi trường mở cửa sẽ có một nhóm đánh 
trống bãi thình lình; nhóm khóa cửa trường đề cho học sinh đứng 
ngoài; nhóm chăng biểu ngữ; nhóm cướp máy phóng thanh, kêu gọi 
hưởng ứng bãi khóa; nhóm đốt văn phòng, tiêu hủy các loại hồ sơ, .... 
Ngoài ra, một số Phật tử lên kế hoạch tố cáo chính quyền Ngô Đình 
Diệm khi đoàn Liên Hiệp Quốc đến điều tra, cụ thể là vận động Phật 
tử làm đơn tô cáo chính quyền Diệm gửi phái đoàn Liên Hiệp Quốc, 
riêng vị Trưởng ban Hướng dẫn sẽ có một giác thư tổ cáo những vi 
phạm Thông cáo chung từ sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm ban 
hành lệnh giới nghiêm kèm theo bản phúc trình của Ban chỉ đạo đấu 
tranh Phật giáo tại Quảng Trị. Những hồ sơ này sẽ do một tu sĩ trực 
tiếp trao cho Phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc trước lúc tự thiêu tại 
một địa điểm ở Huế. Tiếp đến là kế hoạch phối hợp tổ chức tự thiêu 
của Phật tử Quảng Trị tại Huế. Theo dự kiến, ngày 29-10-1963, người 
được chọn tự thiêu là chú Huệ Nhật lên đường vào Huế đề thực hiện 
kế hoạch. Trong lúc đó, tại chùa Sắc Tứ, một số nhà sư và Phật tử bản 
kế hoạch tô chức đấu tranh phối hợp với cuộc tự thiêu này. Giữa lúc 
công cuộc đang xúc tiến, ngày 1-11-1963, cuộc đảo chính lật đỗ chế 
độ độc tài gia đình trị, giáo trị Ngô Đình Diệm diễn ra. Phong trào 
Phật giáo miền Nam nói chung và ở Quảng Trị nói riêng kết thúc. 


Nhìn lại phong trào đấu tranh của Phật giáo thị xã Quảng Trị năm 
1963, ta thây nôi lên một sô đặc điêm sau: 


Một là, Quảng Trị là nơi hưởng ứng sớm nhất cuộc đấu tranh của 
Phật giáo miền Nam, khởi đầu từ Huế. Ngay khi Công điện 9 195 về 
việc cắm treo cờ Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm được ban 
hành, giới Phật tử Quảng Trị đã có những phản ứng đầu tiên, dù rằng 
những phản ứng đó chỉ mới dừng lại ở mức độ “bức xúc”. Cùng với 
khổ nhục sau bao năm sống dưới ách thống trị và sự kì thị của chính 
quyền Ngô Đình Diệm, nỗi bức xúc đó của đồng bào Phật tử Quảng 
Trị được đây lên thành đỉnh điểm, khi có tác động tích cực từ bên ngoài. 
Điều này lí giải vì sao ngay khi nhận được tin vụ thảm sát Phật tử tại Đài 
Phát thanh Huế (8-5-1963), Quảng Trị là nơi sớm nhất hưởng ứng cuộc 
đấu tranh mà giới lãnh đạo Phật giáo phát động. Bất chấp sự đe dọa và 
những sự đàn áp có thể của chính quyền Ngô Đình Diệm, ngay trong đêm 
9-5-1963, cuộc đấu tranh của Phật giáo Quảng Trị chính thức diễn ra. 


Hai là, bắt đầu từ đêm 9-5-1963, phong trào Phật giáo thị xã Quảng 
Trị diễn ra liên tục, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân 


156 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


dân, với nhiều hình thức khác nhau. Sự liên tục này thê hiện ngay cả 
khi những nhà lãnh đạo Phật giáo bị bắt trong “Kế hoạch nước lữ", 
phong trào vẫn được duy trì. Từ lễ truy điệu tưởng niệm đêm 9-5- 
1963 trong khuôn viên Hội trại Tất Đạt Đa đến lễ cầu siêu những Phật 
tử bị thảm sát ở Đài Phát thanh Huế được tô chức tại thị xã Quảng 
Trị và ở tất cả các Niệm Phật đường khắp toàn tỉnh ngày 21-5-1963; 
phô biến các văn kiện đấu tranh của Phật giáo như bản Tuyên ngôn 5 
nguyện vọng, bản Phụ đính Tuyên ngôn ngày 10-5-1963, Thông bạch 
số 118 quy định hình thức đấu tranh; tuyệt thực, mittinh, tuần hành, 
gửi kiến nghị, làm đơn tố giác tội ác của chính quyền Ngô Đình Diệm 
lên phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc, tổ chức tự thiêu, ... Không 
dừng lại ở hình thức bất bạo động, cuộc đấu tranh ngày 2-6-1963 tại 
chùa Tỉnh hội đã xuất hiện việc vũ trang tự vệ của quần chúng khi bị 
chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp. Từ trong phong trào, Đoàn Học 
sinh Phật tử Quảng Trị ra đời, trở thành lực lượng tranh đấu quan 
trọng, nhất là từ sau khi phần lớn những nhà lãnh đạo Phật giáo bị 
chính quyền Ngô Đình Diệm bắt trong “Kế hoạch nước lữ”. 


Ba là, phong trào góp phần dẫn đến sự suy yếu, sụp đồ của chính 
quyền Ngô Đình Diệm, tạo đà cho phong trào năm 1964-1965 ở 
Quảng Trị diễn ra sôi động, quyết liệt hơn. Ở tuyến đầu “chống Cộng”, 
Quảng Trị nói chung và thị xã tỉnh ly Quảng Trị nói riêng, là nơi tập 
trung bộ máy cai trị mạnh của Mỹ và chính quyền Sài Gòn"?, một bàn 
đạp quan trọng để thực hiện kế hoạch “lấp sông Bến Hải, Bắc tiến”. 
Phong trào Phật giáo năm 1963 đã làm rung chuyền bộ máy đó. Huy 
động tổng lực các lực lượng vũ trang và bán vũ trang nhằm đàn áp 
song chính quyền Ngô Đình Diệm tại Quảng Trị không những không 
dập tắt được phong trào mà còn ngày càng lún sâu vào khủng hoảng, 
cuối cùng đi đến sụp đồ. Sự sụp đồ chính quyền ở trung ương kéo theo 
sự thay đổi của bộ máy chính quyền địa phương. Ngay trong tháng 


12. Chỉ riêng những năm 1961-1965, thị xã Quảng Trị là nơi tập trung dày đặc 
các cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn. Ngoài bộ máy chính quyền tỉnh 
Quảng Trị và thị xã Quảng Trị, đây còn là nơi đặt trụ sở của l1 cơ quan tình báo, 
quân báo phản gián từ trung ương xuống địa phương, như quân báo Quảng Trị, tình 
báo Trung đoàn 2 (Sư đoàn l), Phòng 6 (Ty cảnh sát Quảng Trị), Ty cảnh sát đặc biệt 
miền Bắc Trung nguyên Trung phần, .. - Ngoài các lực lượng tại chỗ, thị xã Quảng 
Trị và vùng phụ cận là nơi trú đóng của nhiều đơn vị chủ lực, như Bộ chỉ huy tiền 
phương của Sư đoàn I, trung đoàn I, 1 chỉ đội thiết giáp, ... Đây là những lực lượng 
chủ chốt nhằm bảo vệ thị xã, bảo vệ các cơ quan đầu não, đồng thời là lực lượng tiến 
hành các cuộc hành quân càn quét, tiêu diệt cách mạng, sẵn sàng trấn áp các cuộc 
đấu tranh của nhân dân thị xã và phụ cận. 


PHONG TRÀO PHẬT GIÁO THỊ XÃ QUẢNG TRỊ NĂM 1963 * 157 


11-1963, hai tỉnh trưởng Quảng Trị lần lượt bị thay thế. Liên tục trong 
các năm 1964-1966, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân 
thị xã Quảng Trị diễn ra, đỉnh cao là sự kiện ly khai 1966, kéo theo sự 
khủng hoảng của bộ máy chính quyền Sài Gòn tại Quảng Trị, tạo đà 
cho phong trào đồng khởi ở đồng bằng Trị - Thiên 1964-1965 nỗ ra và 
giành thăng lợi nhanh chóng. 


3k>kzk 


CÀ-SA VƯƠNG KHÓI 


(Đôi nét bỉ hùng trong cơn Pháp nạn 1963 tại Nha Trang) 


ắNNC. Nhất Nguyên 
Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM 


Pháp nạn Phật giáo Việt Nam dưới chế độ Ngô Đình Diệm xuất 
phát từ việc chính phủ, đúng ra là mật lệnh của Giám mục cơ tâm Ngô 
Đình Thục, bào huynh của ông Diệm, cắm treo cờ Phật giáo trong dịp 
lễ Phật đản 8-5-1963 tại Huế đến ngày Cách mạng thành công I-I1- 
1963 tại Sài Gòn. Trong sáu tháng pháp nạn đó đã diễn ra biết bao 
cảnh tượng bi thương, bi kịch, bi tráng, bi hùng khắp cả miền Nam 
Việt Nam, đặc biệt là ở Nha Trang, nơi tác giả tuy tuổi vị thành niên 
nhưng là chứng nhân với những vụ dấn thân biểu tình, phản đối chính 
sách kỳ thị tôn giáo. 

I.NHỮNG TÁC NHÂN THÚC ĐÂY CAO TRÀO ĐẦU TRANH NGÀY 
THÊM SÔI ĐỘNG 

Phải nói là ý chí đấu tranh đòi quyền bình đăng tôn giáo với chính 
quyền Ngô Đình Diệm cùng với tỉnh thần hy sinh vì Đạo pháp của 
Tăng Ni, Phật tử miền Nam nói chung, Nha Trang nói riêng ngày một 
trở nên quyết liệt kê từ khi Hòa thượng Thích Quảng Đức phát tâm tự 
thiêu ngày 11/6/1963 tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng 
Sài Gòn, nay là Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiều, thành 
phố Hồ Chí Minh, với mục đích cầu nguyện cho Tăng tín đồ Phật giáo 
miền Nam thoát ách kỳ thị và cũng để cảnh tỉnh đầu óc hẹp hòi, cuồng 
tín của một tập đoàn gia đình trị nhà Ngô. Tỉnh thần bảo vệ Đạo pháp 
của Tăng Ni, Phật tử đang ngùn ngụt dâng cao thì, như lửa được đỗ 
thêm dầu, ngày 1/8/1963 bà Trần Lệ Xuân, vợ của Có vấn Ngô Đình 
Nhu tổ cáo với báo chí tại Hoa Kỳ là các lãnh tụ Phật giáo đang âm 
mưu lật đồ chính phủ, và tự thiêu chỉ là trò nướng thịt sư (barbecue 
a bonze)! Lời tuyên bố xắc xược đến nỗi thân phụ bà là Trần Văn 
Chương, một Phật tử, Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ phải 


160 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


lên tiếng than trách là “thiếu lễ độ” (impolite) đôi với Phật giáo. Lễ 
ra ông đã dùng từ “du côn hay mất dạy” (/1/-bred) đê gọi hạng người 
như thế, nhưng chắc là vì tình cha con mà ông phải nhẹ lời! Đã vậy 
mà mấy hôm sau bà còn lên giọng ngạo nghễ chế giễu: “Dù cho có 
thiếu lễ độ với Phật giáo đi nữa thì có lúc cũng cân phải thiếu lễ độ". 
Xúc động và cảm kích hơn nữa là các ngọn đuốc tự thiêu vì công lý 
và bình đăng tôn giáo của Đại đức Thích Nguyên Hương 4/8/63 tại 
Phan Thiết; Thích Thanh Tuệ 13/8/63 tại Huế; Thích Nữ Diệu Quang 
15/8/63 tại Ninh Hòa, Khánh Hòa; nữ sinh Quách Thị Trang bị cảnh 
sát bắn chết sáng ngày 25/8/63 trong cuộc biểu tình trước chợ Bến 
Thành Sài Gòn; rồi Đại đức Thích Quảng Hương cũng phát nguyện 
tự thiêu ngày 5/10/63 tại công trường Diên Hồng, bồn binh Chợ Lớn 
Sài Gòn, đã góp thêm sức mạnh cho phong trào đấu tranh bảo vệ Đạo 
pháp và tự do tín ngưỡng. 


II. NHỮNG CẢNH TƯỢNG ĐAU THƯƠNG NHƯNG KIÊN CƯỜNG 
BÁT KHUẤT 


1. Bày tô nguyện vọng 


Tăng chúng Phật học viện Hải Đức Nha Trang sáng nào cũng chia 
thành từng nhóm, phân đi nhiều ngả xuống phố, cùng với Tăng Ni các 
tự viện trong thành hướng dẫn Phật tử tham gia biểu tình, cuối cùng 
tập trung trước Tỉnh đường, kêu gọi chính phủ tôn trọng tự do tín 
ngưỡng và thực thi quyền bình đăng tôn giáo. Ngày đầu phong trào 
diễn ra suôn sẻ, nhưng sau đó thì các lực lượng cảnh sát và quân đội 
ngăn chặn triệt để bằng nhiều hình thức, như giăng dây kẽm gai, đứng 
dàn hàng ngang, tay ghì cò súng, mặt mày đanh thép, quyết không đề 
một ai lọt xuống phố biểu tình. Ấy vậy mà vẫn có Tăng NI, Phật tử 
đông đúc hiện diện trước tòa Tỉnh trưởng với những khẩu hiệu giương 
cao: “Đả đảo chính sách kỳ thị tôn giáo”; “Thà chết chứ không lùi 
bước trước cường quyển” v.v..., rồi thì diễn thuyết, bày tỏ nguyện 
vọng của Giáo hội, hoặc tuyệt thực tại đó. 


2. Xung khí ngút trời 


Mặc dù các lực lượng vũ trang địa phương bao vây nghiêm ngặt 
khu vực Phật học viện Hải Đức Nha Trang và các Ni viện tự viện khác 
nhưng Tăng Ni không hè nao núng, vẫn có cách xuống phố hướng dẫn 
Phật tử và quần chúng biểu tình, phản đối lệnh cắm treo cờ Phật giáo 
của chính quyền nhà Ngô. Chúng tôi được các bậc tôn túc chia thành 
hai nhóm: nhóm quý thầy và các chú Sa-di, từ sáng sớm, bí mật tuột 
xuống dốc núi sau chùa Hải Đức, theo đường Phương Sài, trực chỉ 


CÀ SA VƯƠNG KHÓI * 161 


đến Tỉnh đường với biểu ngữ viết sẵn, giấu trong pháp phục; Phật tử 
và quần chúng, nhất là các bà các cô, thấy hình bóng các thầy các chú 
là bỏ việc, ùn ùn chạy theo, đưa hai tay xua xua ra hiệu mọi người tiễn 
lên; dân chúng hai bên đường cứ thế mà rần rần nói gót. Còn các điệu 
thì rải rác đi theo đường mòn đồi Trại Thủy, đón đoàn và nhập cuộc 
tại ngã ba Phương Sài. Sáng hôm đó thầy Đức Minh, Chánh đại diện 
Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, hướng dẫn cuộc biểu tình, đứng 
trực diện với Tỉnh đường, tay cầm loa phóng thanh nói oang oang, cực 
kỳ văn hoa và lưu loát, Tăng Ni, Phật tử hưng phấn, hô vang khẩu hiệu 
đả đảo chính sách kỳ thị tôn giáo, giương cao Phật kỳ và biểu ngữ rợp 
cả một góc. trời. Bấy giờ các lực lượng vũ trang ập đến, giải tán cuộc 
biểu tình bằng cách quăng lựu đạn cay và xỊt nước VÒI rồng, Tăng NI, 
Phật tử chạy tán loạn, nhưng rồi lại tụ họp thành đoàn biểu tình trên 
đường về. Khốn thay, đến ngã ba Mả Vòng, đầu đường Độc Lập thì 
bị cảnh sát và binh lính chĩa súng dàn hàng ngang chặn lại, mục đích 
là giải tán cuộc biểu tình và ra tay với những Phật tử nòng cốt. Anh 
P. Thắng, biệt hiệu là “Trầm”, vì anh thân hình phốp pháp, đi đứng 
bệ vệ, cầm cờ đại ngũ sắc đi đầu. Thấy lính và cảnh sát chặn đường, 
anh tuốt lá cờ ném qua tôi, nói lớn: “Em giữ lá cờ cho anh”, rồi hai 
tay cầm ngang cán cờ to bằng bắp tay, dài khoảng bốn mét, hạ người 
theo dạng xuông tấn, từ từ tiến tới, mắt nhìn đối phương đăm đăm. 
Lạ thay, anh tiễn bước nảo thì cảnh sát thoái lui bước đó. Bỗng nhiên 
một mệnh lệnh hô vang: “Tiến lên!... Chặn lại!...”. Thế là hai bên hỗn 
chiến. Với cán cờ trong tay, anh “Trẫm” quơ loạn xạ theo kiểu “võ 
rừng”. Bấy giỜ gạch đá, gậy gộc, chân bàn, căng ghế, guốc dép, giày 
đinh, kiềng sắt, phả lò v.v.. . không biết từ đâu mà cứ bay vùn vụt 
tới tập vào đám quân nhân, nhất là các bà các cô với hai tay cầm hai 
chiếc guốc trở đầu, chân guốc bịt đồng nhọn hoát, vừa xông lên loạn 
đả theo đòn “linh miêu tẩy diện”, vừa gào thét mắng nhiếc vang trời. 
Binh lính hình như không được lệnh bắn nên chỉ đỡ gạt cho khỏi bị 
thương. Tội nghiệp cho một số quân nhân chắc là Phật tử, không nỡ 
đánh đập quý thầy và huynh đệ đạo hữu mà đành phải chịu đòn oan 
ức, lở mặt xẻ mày; còn đám binh sĩ thừa địp tiến thân thì cứ thắng tay 
mà nện báng súng vào giới Tăng Ni và người biểu tình. Sau khoảng 
nửa giờ âu đả với lực lượng vũ trang, đoàn biểu tình cũng phá được 
vòng vây, vượt qua rào cản; nhưng than ô ôi, Tăng Ni thì pháp phục te 
tua, đồng bào Phật tử thì giày đép mất hết, đìu nhau cà nhắc cả thọt về 
tới chùa Tỉnh hội cách xa khoảng nửa cây số và nằm ngồi la liệt giữa 
chánh điện. Tổng thống Diệm ơi, nếu ông mục kích cảnh tượng khốn 
nạn này thì hăn là đã hủy bỏ lệnh cắm treo cờ Phật giáo! 


162 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


3. Máu loang pháp phục 


Tuy bị ngăn cấm, đánh đập, giam cầm nhưng Tăng Ni, Phật tử 
ngày nào cũng tìm cách xuống đường biểu tình. Một sáng sớm nọ, 
chúng điệu khoảng vài chục cùng với nam nữ Phật tử khá đông được 
thầy Đức Chơn, nay là Hòa thượng Thích Đức Chơn, Viện trưởng tu 
viện Quảng Hương Già Lam, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh hướng 
dẫn. Tất cả đều trực chỉ ra quốc lộ trước chùa bằng cách băng qua 
cánh đồng rau muống. Mới đi được nửa đường thì cảnh sát đã chiến 
ập đến, vung đùi cui quất thăng tay, bất kế Tăng Ni đạo tục, già trẻ lớn 
bé, khiến đoàn biểu tình tháo chạy tán loạn. Biết thầy Đức Chơn là 
người chỉ huy, vì thầy cầm loa phóng thanh và lên giọng đả đảo cường 
quyền áp bức. Họ rượt thầy chạy như phi trên bờ ruộng bé nhỏ, trơn 
trượt nhưng không té, còn họ thì căm đầu chúi mũi, gượng lên nhào 
xuống: tội nghiệp chú Thuận, bị đánh đá lăn quay trên thảm cỏ nhưng 
hai tay vẫn ôm chặt bình acqui để bảo tồn nguồn điện sử dụng cho 
máy micro. Bi thiết hơn nữa là anh Đức Huy, đã chạy gần tới chùa Núi 
mà còn bị một phát dùi cui vào đầu, vòi máu đỏ tươi vọt ra, chảy xối 
xả xuống lưng áo nhật bình nhưng anh chăng hề hay biết. Thấy cảnh 
dã man và xúc động đến điếng người, tôi chạy vòng sang bờ khác đê 
khỏi bị đánh, bật khóc và la lên: “4nh Đức Huy ơi, anh bị bề đâu rồi, 
máu chảy nhiễu lắm!”. Anh đưa tay bịt vết thương cho cầm máu rồi 
chạy thăng lên các bậc thềm chùa Núi. Đứng trên mỏm đá, và chắc là 
để vơi đi phần nào oan ức, anh ưỡn người, nhìn xuống đám cảnh sát 
lỗ nhỗ dưới đường, lên giọng thách thức: “Con c. đây Lâm Liêu”. Tội 
nghiệp, miệng khiêu khích cảnh sát mà tay vẫn bịt vết thương. Sau 
đó chúng tôi đi đường tắt trên núi qua Tỉnh hội. Chao ôi, một chánh 
điện ngồi nằm la liệt các bậc tôn túc lớn tuổi, đang ho sặc quẳn quại vì 
hít phải khói lựu đạn cay khi vừa mới ra khỏi công chùa, nay là chùa 
Long Sơn, để tiếp ứng đoàn biểu tình. Rõ là một cảnh tượng bi thương 
nhưng phi thường vô úy. 


Trở lại chuyện Lâm Liêu, nhân vật khét tiếng tại Nha Trang lúc 
bấy giờ. Ông là chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát địa phương, hình 
như mang lon thiếu tá. Mẹ Lâm Liêu là một Phật tử thuần thành, cắm 
con không được bao vây chùa chiên, đánh đập Tăng Ni Phật tử đi biểu 
tình. Sau khi cách mạng thành công, một số anh chị em đã từng nếm 
mùi đùi cui của lực lượng cảnh sát định đến nhà chỉ mặt Lâm Liêu hỏi 
tội, cũng may là ông đã nhanh tay viết một bức thư dài bốn trang giấy 
khổ lớn, gởi đến Tỉnh hội, nội dung tạ tội, sám hồi Tăng Ni và đồng 
bào Phật tử Nha Trang với lời lẽ vô cùng chân thành thống thiết; đại 


CÀ SA VƯƠNG KHÓI * 163 


để là chỉ vì miếng cơm manh áo, bốn phận phải làm, chứ thật ra trong 
lòng ông cũng đau đớn và dẫn vặt thâu đêm. Với lòng từ bi lân mẫn, 
Phật tử Nha Trang, vâng lời Giáo hội, thông cảm và hỷ xả cho ông tắt 
cả. Bây giờ nghĩ lại, thấy lòng nao nao với hương linh anh Đức Huy. 
Theo thầy học đạo, lập hạnh thanh bần, bị đánh bề đầu nhưng chẳng 
biết lấy gì đối phó, đành phải đem cái “phù trần căn” của mình ra mà 
đọ với cường quyền bạo chúa cho đỡ tức! 


4. Hung thần gõ cửa 


Tất cả Tăng Ni dưới thời Pháp nạn đều nhớ cái đêm kinh hoàng 
20/8/1963. Chính phủ Ngô Đình Diệm đã tung ra một đòn chí tử, bao 
vây tất cả chùa chiền miền Nam nhằm tóm gọn các bậc lãnh đạo Phật 
giáo và làm tê liệt phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài gia đình 
trị nhà Ngô. Riêng tại Phật học viện Hải Đức Nha Trang, chúng tôi, 
còn nhớ như in, mười điệu đang ngủ trong một căn phòng thì bỗng 
dưng nghe tiếng người rên hù hù, té ra là ông Đông, người làm vườn, 
giúp việc cho chùa, nghe tiếng giày đỉnh của quân đội nện cồm cộp 
ngoài hành lang nên sợ quá, từ trai đường, nơi ông ngủ cho mát, bò 
qua phòng chúng tôi, ngồi rên co ro, không dám lên tiếng. Chúng tôi 
bật dậy, hỏi chuyện gì thì ông đưa tay chỉ chỉ ra bên ngoài. Bất thần 
ngơ ngác, chúng tôi rón rén đánh thức nhau dậy, dõi mắt nhìn qua các 
khe cửa số lá sách quanh phòng. Trời ơi... toàn lính là lính, súng ống 
trên tay, đạn được quanh người, đi đứng hùng hỗ như đang chuẩn bị 
ăn tươi nuốt sông chúng tôi. Chú Khánh, tay cầm cây cán mùng bằng 
gỗ, to bằng ngón tay cái, hất hàm ra hiệu tôi làm theo và nghiêm giọng 
nói: “Họ vô là chơi liễn, tới đâu tới!”. Bây giờ nhớ lại, thấy buồn cười 
và cảm thông cho biện pháp đối phó của chú Khánh làm sao! Sau đó, 
cứ chốc chốc thì nghe tiếng nện trên cửa số hay đá vào cửa cái ầm ầm. 
Chúng tôi hoang mang, không đoán được họ muốn làm gì, số phận 
mình ra sao! Mãi đến tám giờ sáng, thầy Trừng San, giám tự và thầy 
Đồng Minh, giáo thọ lên tiếng gọi Tăng chúng ra phòng học. Mừng 
quá nhưng vẫn tỏ vẻ kiên cường với đám “hung thần”, tôi lên giọng 
khí khái: “Để chúng con đánh răng súc miệng đã!". Đến chín giờ, sau 
khi nghe vị chỉ huy trình bày lý do gì đó, thầy Đồng Minh nói giọng 
buồn buôn: “Thôi, các chú ký tên lên tờ giấy này cho họ đi!”. Chúng 
tôi đưa mắt nhìn nhau, bỗng thấy anh Phước Sơn, nay là Hòa thượng 
Thích Phước Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, quơ tay nói giọng khăng khái: “Cjưng tôi tu hành, có tội tình 
gì mà phải ký tên, ký tuổi”, rồi cùng với anh Nhật Châu bỏ đi, xuống 
hướng chánh điện. Một số binh sĩ làm dữ, đòi bắt hai anh để điều tra, 


164 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


nhưng nhờ thầy Đồng Minh can thiệp, vụ việc rồi cũng qua đi. Riêng 
chú Thuận, ít nói nhưng có thừa khí phách, ở lì trong phòng bệnh xá, 
thầy Đồng Minh gọi mãi không ra. Cuối cùng thầy Trừng San nói: 
“Chủ Thuận ơi, tùy thuận chúng sanh là cúng dường chư Phật nghe 
chú". Bây giờ chú mới xô cửa bước ra, vắt vai chiếc áo vạt hò nhanh 
đến nỗi quất vào mặt một binh sĩ đang đứng chĩa súng sát trước cửa, 
làm cho anh ta bất thần tá hỏa, không kịp phản ứng. Rồi chăng nói 
chẳng rằng, chú đi một mạch xuống hướng chánh điện. Vị chỉ huy lắc 
đầu, trao đôi với hai thầy một hồi nữa rồi giải tán. Chúng tôi nhìn nhau 
thở phào, nhẹ nhõm. Từ đó, ngày nào cũng có biểu tình dưới phố. 
Công nhân đình công, học sinh bãi khóa, tiểu thương bãi thị v.v..., các 
phong trào đấu tranh cứ thế mà ngùn ngụt lên cao, lan rộng đến tận 
thôn làng, nhưng bạo chúa vẫn mơ màng, chưa hề thức tỉnh! 


5. Đêm dài tận lực 


Đối với đám điệu nhóc nhóc chúng tôi, có thể nói đêm 1/11/1963 
là một đêm dài tận lực. Tôi còn nhớ rõ, khoảng năm giờ chiều hôm ấy, 
thầy Đồng Minh, giáo thọ sư của chúng tôi, từ cốc của thầy qua viện 
Hải Đức, gọi chúng tôi lại, khoảng chục điệu, dịu giọng hỏi: 


- Các chú ăn tối chưa? 
- Dạ thưa ăn rồi, bạch thầy. 


- Tốt!.. - Ngay giờ phút này, các chú vào phòng, cài chặt cửa, mặc 
áo tràng, ngôi xoay mặt vào vách, tay lần chuỗi niệm Phật cho đến giờ 
ngủ. Tuyệt đối không được ra ngoài. Nghe rõ chưa? 


- A Di Đà Phật, chúng tôi đồng chắp tay xá xá. 


Nếu ai thấy cảnh trí Phật học viện lúc bấy giờ thì buôn lắm, vắng 
vẻ lắm! Các thầy các chú phần lớn đều được phái đi các nơi, đặc biệt 
là chỉ viện nhân lực cho năm tỉnh cao nguyên Trung phần. Chúng tôi 
còn nhỏ, ở lại công phu bái sám và chấp tác hằng ngày. Tuân lệnh thầy 
giáo thọ, chúng tôi vào phòng, anh nào cũng áp dụng tư thế “Cửu niên 
diện bích” của Tổ Bồ-đề Đạt-ma mà tha hồ suy diễn về chuyện chắng 
lành sắp xảy ra. Riêng tôi, tác ý lung lắm! Thầy Đồng Minh ít khi nói 
lời nhỏ nhẹ âu yếm với chúng điệu như vậy! Thương điệu, lo từng 
cái ăn cái mặc, bút nghiên đèn sách cho Tăng chúng, nhưng Thầy lúc 
nào cũng đề cao quy tắc: “Khẩu lệnh như sơn. Đánh điệu cúng dường 
Tam bảo!”. Chăng lẽ, tôi chợt nghĩ dại: “Chỉ còn đêm nay nữa thôi, 
mai chúng ta... ôi rồi cuộc đời!...”. Tôi lại quay nhìn các pháp hữu và 
thấm ý cười lỏn lẻn một mình. Có điều... tình hình căng thắng như 


CÀ SA VƯƠNG KHÓI * 165 


thế nhưng chúng tôi không hề sợ hãi, vẫn hồn nhiên chan hòa trong 
cơn hoạn nạn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, gần đến nửa đêm, tôi mở 
mắt nhìn quanh, thấy các chú ngồi theo nhiều kiểu đáng khác nhau 
như chính mình, có chú gập người xuống giường nhưng mặt vẫn xoay 
vào vách chứ không đám nằm. Uy danh và mệnh lệnh của thầy Đồng 
Minh lớn như vậy đó. Tôi lại khởi niệm: “Chắc là quý huynh đệ đang 
tụng kinh Di Đà, đang thằm nguyện cho “Chư thượng thiện nhân câu 
hội nhất xứ” và đắc ý cười thầm. Định tâm một lát, tôi lên tiếng: 


- Sao mà yên ắng thế? Để mình xuống hậu liêu xem thử nhé? 
- Đúng đúng, anh đi đi!... Một chú thúc giục với giọng ngái ngủ. 


Tôi vừa tới tam cấp đầu trai đường thì thấy anh Kim Phú đang rửa 
tay tại vòi nước. Nghe tiếng động, anh quay mặt khẽ quát: “Điệu mô 
giờ này mà còn lò mò đó!... Đi lên!... Xuống đây tui đá một đá chết 
chừ!”. Tôi rụt cô quay lui, chạy nhẻ nhẹ về phòng, giật mạnh cánh 
cửa, các chú hỏi: 

- Sao đi mau thế? 


- Trời ơi, suýt nữa là ăn phải cái đạp của ngài “Mã Tổ”! Xuống 
sâu tí nữa là bị anh Kim Phú đá rồi! Nhưng mà có chuyện gì bí mật 
lắm. Hình như các thầy đang nghe Radio. Thôi, chúng mình nằm ngủ 
đi. Ngồi như vậy là chư Phật Bồ-tát, Hộ pháp Thiện thần cũng đã mật 
thùy chứng minh gia hộ rồi! 


- Phải đấy!... Sức khỏe là vàng!... Ngủ đi anh em!... Việc gì đến sẽ 
đên!... Chúng mình vô sản thuân túy thì có chi mà sợ! 


Thế là chúng tôi nằm đánh một giấc ngon lành tới sáng. 


Đến khi thức dậy, nghe tin đảo chánh, quân đội đã lật đồ chế độ 
độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Đã quá, chúng tôi cùng nhau nhảy 
cỡn, reo mừng: “Hết chết rồi anh em ơi! Qua cơn Pháp nạn rồi! Đúng 
là: “Nhân từ giả thọ, hung bạo giả vong” (Nhân từ hắn được sống lâu, 
hung bạo ắt phải nát đầu phân thây). Ngôn hạnh hơi bồng bột nhưng 
cũng dễ hiểu cho kẻ bị oan ức. 

6. Ngữ điệu thiền môn 

Một hôm, trong lúc đại chúng xuống phố biểu tình, ở chùa chỉ 
còn có điệu Tùng, còn gọi là điệu Bông, có lẽ do làn da trắng mượt 
và khuôn mặt xinh như con gái, và điệu Tèo, cháu thầy Trừng San; cả 


hai khoảng mười tuổi. Bấy giờ có ông Tỉnh trưởng và mây người cận 
vệ cải dạng thường dân lên chùa quan sát tình hình. Thấy chùa trong 


166 ° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


ngoài vắng vẻ, họ ghé vào hành lang dẫn đến nhà Tô. Hai chú đang 
ngôi, đứng lên chắp tay chào khách. Chú Tùng nhanh nhẹn hỏi: 


- Chăng hay quý khách viếng chùa hay có chuyện gì? 


- Viếng chùa, ông Tỉnh trưởng cười đáp, nhưng sao chẳng thấy 
người lớn! 

- Ơ kìa!... Các bác không hay biết gì sao? Quý thầy và đại chúng 
đi biểu tình chống chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Họ đã 
ra lệnh cắm treo cờ Phật giáo trong mùa Phật đản năm nay và đàn áp 
dã man các phong trào đòi quyền bình đẳng tôn giáo. 


- Sao các chú không đi? 
¬ Chúng con còn nhỏ, không được đi; vả lại đi hết thì Ø1Ờ nảy al1 
tiêp quý bác? 
- Các chú học lớp mấy? 
- Dạ lớp nhì. (Nay là lớp bốn). 


- Các chú giỏi lắm, thông minh lắm! Ông Tỉnh trưởng đưa tay 
nựng cằm hai chú rồi cáo từ. 


Sau ngày giải phóng, ông Tỉnh trưởng, một Phật tử, lên chùa thăm 
ngài Cám viện, tức là Thượng tọa Thích Trí Thủ lúc bấy giỜ, kê lại 
đầy đủ chỉ tiết về cuộc gặp gỡ và đối thoại khó quên đó. Thượng tọa 
Giám viện cười nói: “Đã là đệ tử Phật, thì dù tại gia hay xuất g1a, 
đều có tỉnh thần vô úy và khả năng biến hóa trong mọi tình huống.” 
Ông Tỉnh trưởng cười rạng rỡ và hắn là vô cùng mát ruột với câu tán 
dương vi tế đó. 


II. ĐÔI DÒNG CẢM KẾT 


Nhìn lại lịch sử Việt Nam, ta thấy triều đại Ngô Đình Diệm chỉ tồn 
tại được chín năm, một thời hạn ngắn ngủi, nhưng đã để lại cho đời, 
cho hậu thế một vết tích khó phai; một chấm đen trong dòng lịch sử 
dựng nước và gø1ữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam. Nguyên nhân 
chính là do độc tài và cuồng tín về cái gọi là mặc khải (icarnafion), 
tuyển trạch (efec/) từ một quyền năng siêu nhiên. Ngô Đình Diệm 
xuất thân từ một gia đình khoa bảng, học hành thành đạt, làm quan 
đến chức Thượng thư Bộ Lại đưới triều vua Bảo Đại, ấy thế mà khi nắm 
được quyền lực trong tay thì quên hắn đạo lý sơ đẳng của Nho giáo: 


Bình sinh hành thiện thiên gia phước, 
Nhược thị ngu ngoan thọ họa ương. 


CÀ SA VƯƠNG KHÓI * 167 


Thiện ác đáo đâu chung hữu báo, 
Cao phi viễn tấu dã nan tàng. 
(Suốt đời làm thiện trời ban phước, 
Gàn bướng ngu ngang chịu tai ương. 
Lành đữ cuối cùng đều báo ứng, 
Xa chạy cao bay khó lánh đường.) 
Còn Phật giáo thì: 
Không trời cao biển rộng, 
Không hang động núi rừng, 
Đã tạo nghiệp ác độc, 
Trên đời hết chỗ dụng. 
(Pháp Cú 127) 
Tóm lại, theo trải nghiệm dân gian: 
Trạm trạm thanh thiên bất khả khi, 
Vị tăng cử ý ngã tiên tri. 
Khuyến quân mạc tác khuy tâm sự, 
Cổ vãng kim lai phóng quá thùy. 
(Thăm thắm trời cao khó dối thay, 
Mới vừa nảy ý đã liền hay. 
Chớ nên học thói gây ngang trái, 
Nhân quả xưa nay chăng thứ ai.) 
Vâng, “Chớ nên học thói gây ngang trái”, vì “Nhân quả xưa nay 
chăng thứ ai`. 
Thành phố Hồ Chí Minh, 22-4-2013 


PHẬT GIÁ0 KHÁNH HÒA VỚI PHÁP NẠN 1963 


NNC. Trí Bửu 
Phó Trưởng ban Phật giáo Quôc tê Khánh Hòa 


I. DẪN NHẬP 
“Trang sử Phát 
Đồng thời là trang sử Việt, 
Trải bao độ hưng suy 
Có nguy mà chẳng mắt...” 
(Hồ Dzếnh) 


Đã 50 năm qua, từ ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân 
đánh dấu đỉnh cao phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam năm 
1963 đưa cuộc tranh đầu của Phật giáo đi đến thành công và kết thúc 
mùa pháp nạn. Năm nay, hội thảo khoa học “Năm mươi năm phong 
trào đầu tranh của Phật giáo miền Nam (1963-2013)? do Trường Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại TP.HCM đồng tổ chức, đây là địp nhằm kỷ niệm 50 năm 
phong trào đấu tranh chống chế độ Sài Gòn của Phật giáo miền Nam 
năm 1963, ngoài việc góp phần nâng cao nhận thức sâu hơn, đầy đủ 
hơn ý nghĩa, vai trò và bài học lịch sử từ phong trào đấu tranh Phật 
giáo năm 1963, còn nghiên cứu khuynh hướng nhập thế của Phật giáo 
Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 


Nói về Pháp nạn Phật giáo 1963, đây là một biến cố lớn không 
những đối với đạo Phật tại miền Nam Việt Nam mà còn cho cả chế độ 
Sài Gòn lúc bấy giờ. Biến có Phật giáo 1963 đã đóng góp vào sự vươn 
mình của dân tộc cũng như cho những chuyền động trí thức nhân bản 
hơn của nhân loại trong thập niên 60. Pháp nạn lịch sử 1963 đã khăng 
định Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoàn 
cảnh. Phật giáo hòa vào dân tộc như nước với sữa, như tim với óc của 
một cơ thể con người. Trong Pháp nạn Phật giáo 1963, rất nhiều máu 


170 ° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


đỏ đã chảy, cũng như tốn rất nhiều bút mực để ghi chép và lưu trữ 
lại những chứng tích và suy nghiệm của một giai đoạn lịch sử đầy ấn 
tượng ở miền Nam trong lần trở mình bi thương, hùng tráng của Dân 
tộc và Phật giáo tại miền Nam Việt Nam. 


Là người con của quê hương Khánh Hòa xứ Trầm biển Yến, đồng 
thời cũng là người đã vinh dự chứng kiến pháp nạn Phật giáo 1963, 
kính xin phép chư Tôn đức Tăng Ni và quý vị đại biểu xin được nói 
lên niềm tự hào của Phật giáo Khánh Hòa với Pháp nạn 1963. 


H. PHẬT GIÁO KHÁNH HÒA VỚI PHÁP NẠN 1963 


Được sống và chứng kiến trang lịch sử vàng son của Phật giáo và 
Dân tộc trong Pháp nạn 1963, giờ đây hồi tưởng lại mà lòng cảm thấy 
vô cùng tự hào về những gì Tăng Ni và Phật tử đã làm được trong biến 
có Phật giáo 1963. Cổ nhân đã dạy “Gia bản tri hiểu tử; Quốc loạn 
thức trung thân”, hoặc “Có lửa đỏ mới biết vàng cao hay thấp; Có 
trái ngang mới rõ dạ trắng đen”. Đúng như thế! Lửa thử vàng, gian 
nan thử sức. Với chủ trương đàn áp Phật giáo của Chính phủ Sải Gòn 
mỗi ngày mỗi chặt chẽ, rõ rệt, gay gắt và ác liệt làm cản trở việc tổ 
chức Phật đản PL.2507 tại Huế năm 1963. Tức nước vỡ bờ, cuối cùng 
phong trào tranh đâu của Phật giáo bùng nô. Tăng, Ni và Phật tử cả 
nước trong đó có Khánh Hòa đã triệt để tham gia cuộc tranh đấu đòi 
công bằng, tự do tín ngưỡng. 


Phật giáo Khánh Hòa năm 1963 lúc bấy giờ do Thượng tọa Thích 
Đức Minh làm Hội trưởng Hội Phật học tỉnh Khánh Hòa. Hòa cùng 
dòng chảy của biến cố pháp nạn 1963, nhiều cuộc biểu tình, tuyệt 
thực được tô chức quy mô, gây được ảnh hưởng sâu rộng trong toàn 
thể đồng bào Phật tử và quần chúng nhân dân Khánh Hòa. Tuyệt thực 
ở chùa Tỉnh hội, ở Phật học viện Hải Đức Nha Trang, ở Nhà Thông 
tin Khánh Hòa, cuộc xuống đường biểu tình của Tăng Ni, Phật tử và 
sinh viên, học sinh ở trước Tòa Hành chính tỉnh Khánh Hòa. Mặc dù 
chính quyền Khánh Hòa lúc bấy giờ thắng tay đàn áp, chùa chiền bị 
phong tỏa, những lãnh đạo Tăng Ni, Phật tử bị giam cầm, đồng bảo 
hưởng ứng bị khủng bố, đàn áp. “Con giun xéo lắm cũng quăn”, cô 
áp bức, có đấu tranh, càng đàn áp phong trào tranh đấu mỗi ngày mỗi 
lớn mạnh thêm. 


Pháp nạn 1963, Phật giáo Việt Nam ở miền Nam phải trải qua 
một thời kỳ gian khổ, khốc liệt nhất. Tăng, Ni, Phật tử đã hi sinh 
xương máu và nước mắt, nhiều Tăng, Ni, Phật tử đã phải tuyệt thực, 
thiêu thân để bảo vệ Chánh pháp. Đỉnh cao là ngọn lửa Bồ-tát Quảng 


PHẬT GIÁO KHÁNH HÒA VỚI PHÁP NẠN 1963 * 171 


Đức, người con trên quê hương xứ Trầm hương Khánh Hòa tự thiêu 
tại TP. Sài Gòn ngày 11-6-1963 (nhằm ngày 20 tháng 4 nhuần năm 
Quí Mão), cách nay 50 năm, tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn 
Duyệt Sài Gòn, (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn 
Đình Chiêu TP Hồ Chí Minh) đã làm chấn động cả thế giới và đun sôi 
thêm nhiệt huyết của Tăng Ni, Phật tử Khánh Hòa. 


Bài Kệ Kính dâng thập phương chư Phật của Bồ-tát Quảng Đức 
viết ngày mùng 8§ tháng 4 nhuần Quý Mão (1963), dù đã 50 năm qua 
nhưng nay đọc lại vẫn trào dâng xúc cảm: 

Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình, 
Làm đèn soi sảng nẻo vô mình. 
Khói thơm cảnh tỉnh bao người ác, 
Tro trắng phẳng san hồ bất bình. 
Thân cháy nát tan ra tro trắng, 
Thân thức nương nhờ giúp sinh linh. 
Hồi ai mộng ảo đang còn mộng, 
Hãy gấp tỉnh đi kẻo giật mình. 

Ai đã sống trong thời pháp nạn 1963 và được chứng kiến cảnh tượng 
bi tráng, hào hùng độc nhất vô nhị này đều biết, khi Bồ-tát Quảng Đức tự 
thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt, toàn thân Ngài không 
tỏ vẻ đau đớn mà Ngài vẫn điềm nhiên trong tư thế ngồi Thiền. 

Theo cư sĩ Tống Hồ Cầm lúc đó là nhân chứng, Phó ban Quản trị 
chùa Xá Lợi, sự lựa chọn An dưỡng địa ở Phú Lâm để hỏa thiêu thi hải 
Bồ tát Thích Quảng Đức là có tính toán cần thận. Lò hỏa thiêu nằm 
trên phần đất của chùa Ấn Quang được các Tăng NI, Phật tử bảo vệ 
chặt chẽ trước sự trấn áp của chính quyền Ngô Đình Diệm. 

Điều huyền diệu bất ngờ đã xảy ra khi thi hài Bồ-tát được hỏa 
thiêu hàng giờ đã cháy thành than tro nhưng vẫn còn lại quả tim đỏ 
hồng. Sự kiện linh thiêng kỳ lạ này được các nhà sư cấp báo về chùa 
Xá Lợi. Những Hòa thượng lãnh đạo Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật 
giáo quyết định đưa trái tim của ngài vào thiêu thêm lần nữa. Nhưng 
thật kỳ lạ trái tim vẫn tiếp tục nguyên vẹn và trở thành một khối rắn 
chắc như đá. 

Các Tăng Ni, Phật tử bàng hoàng xúc động. Người quỳ xuống 
tụng kinh. Người òa khóc. Họ đặt quả tim linh thiêng của Bồ-tát Thích 
Quảng Đức vào bình thủy tỉnh và cung thỉnh về chùa Xá Lợi. 


172 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Chính ông Nguyễn Văn Thông được lực lượng mật vụ của chính 
quyền Ngô Đình Diệm cử bí mật theo dõi từ đầu đến cuối cuộc hỏa 
thiêu cũng khẳng định sự huyền diệu này: “7i đã tận mắt chứng kiến 
sự thật bắt đầu từ chùa Xá Lợi đến khi lấy quả tim ra. Khoảng 8 giờ 
sáng, thi hài ngài được đưa vào lò hỏa thiêu. Lửa bắt đầu bùng lên từ 
hai đầu quan tài và rừng rực cháy. 


Đến 2 giờ chiêu thì lửa tắt và người ta đã tìm thấy quả tim ngài 
vẫn nguyên vẹn HT) đồng tro tàn. Không thể có sự mở nắp lò thiêu, 
tráo đổi quả tìm nào” - Ông Thông xúc động kế chính mình là mật vụ 
cũng không kìm được nước mắt trước sự mầu nhiệm. 


Cư sĩ Tông Hô Câm cũng kê: “Rá nhiều người đã đứng gần lò 
thiêu tụng kinh tiên đưa ngài lần cuối. Sự thát về trải tìm xá lợi được hàng 
trăm cặp mất chứng kiên, kê cả các nhà báo trong nước lân quốc fÈ`. 


Trong một cuộc họp báo, có phóng viên quốc tế hỏi Hòa thượng 
Thích Đức Nghiệp về bí ấn khó hiểu của trái tim không thể bị thiêu 
cháy này, Hòa thượng trả lời: “Đó là do ngài Thích Quảng Đức phát 
đại thệ nguyện, nung nấu một ÿ chí phi thường vì đạo pháp và hòa 
bình cho dân tộc nên đã biến thành một năng lượng đặc biệt làm trải 
tim bắt hoại”. 


Còn ông Nguyễn Văn Thông sau này có hỏi Thượng tọa Thích 
Pháp Hoa ở chùa Ấn Quang và được trả lời: “Ngài có nguyện nếu việc 
tự thiêu của ngài thành chứng đạo thì sẽ để lại trái tìm. Chúng tôi tin đó 
là điều mẫu nhiệm của bậc chân tu hết lòng vì đạo pháp và chúng sinh”. 


Hòa thượng Thích Quảng Đức đã hóa thân, trước hàng ngàn các 
Tăng Ni và Phật tử đứng gần đó để cầu nguyện, cùng hàng trăm các 
phóng viên ngoại quốc. Lực lượng an ninh của chế độ Sài Gòn được 
điều động đến đề trấn áp và phá hoại cuộc tự thiêu nhưng đều thất bại, 
đã chứng tỏ Phật giáo Việt Nam ở trong lòng dân tộc, luôn luôn đồng 
hành và gắn kết cùng dân tộc và được đồng bào Phật tử nhân dân ủng 
hộ trong mọi hoàn cảnh, bất cứ ở đâu và lúc nào. 


Đánh giá về phong trào tranh đấu Phật giáo năm 1963 ở miền 
Nam, các nhà bình luận đã viết: “Trong các biến cô cao điểm của 
phong trào đấu tranh Phật giáo năm 1963 - cải chết của 8 Phật tử 
đêm 6-5-1963 tại Đài phát thanh Huế, cuộc tự thiêu của HT. Thích 
Quảng Đức ngày 11-6-1963 và chiến dịch “Nước lũ” tổng tấn công 
chùa chiền đêm 20 rạng ngày 21-8-1963 - là ba biến cố lịch sử quan 
trọng của phong trào Phật giáo tranh đấu”. 


PHẬT GIÁO KHÁNH HÒA VỚI PHÁP NẠN 1963 * 173 


Nhà thơ Vũ Hoàng Chương trong bài thơ “Lửa £ữ bỉ” cảm tác: 
Lửa! Lửa cháy ngất tòa sen! 

Tám chín phương nhục thể trần tâm hiện thành thơ, quỳ cả xuống. 
Hai vẫng sáng rưng rưng. 

Đông Tây nhòa lệ ngọc. 

Chắp tay đón một mặt trời mới mọc 

Chỗ người ngôi một thiên thu tuyệt tác 

Vẫn điệu của thi nhân chỉ còn là rơm rác. 

Và chỉ nguyện được là rơm rác. 


Noi gương “Ngọn lử từ bỉ” của Bồ-tát Quảng Đức, Ni cô Thích 
Nữ Diệu Quang đã tự thiêu tại thị trần Ninh Hòa (Khánh Hòa) trước 
chiến dịch Nước lũ năm ngày. Thánh tử đạo Diệu Quang, thế danh 
là Ngô Thị Thu Minh, tự Minh Nguyệt, sinh ngày 11-01-1936, tại xã 
Phù Cát, quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, mảnh đất khởi đầu mùa 
Pháp nạn 1963. Thân phụ là cụ ông Ngô Đình Hòe và thân mẫu là cụ 
bà Nguyễn Thị Nghĩa, gia đình của cố Ni cô hiện cư trú tại thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 


Nhận thấy cuộc đời là giả tạm, năm 21 tuổi, Ni cô đã cát ái từ 
thân, mở đầu cuộc hành trình đi tìm Đạo pháp. Thấu được lòng 
thành khẩn của Ni cô, NI sư Thích Nữ Như Hoa, trụ trì chùa Vạn 
Thạnh, Nha Trang, đã thâu nhận Ni cô làm đệ tử. Với tinh thần 
quyết chí tu học và nhờ trợ duyên ngoại điển (học xong Tú tài), NI 
cô đã thọ Sa-di giới năm 21 tuổi và theo học các lớp nội điển tại 
Phật học viện Hải Đức Nha Trang. Năm 26 tuổi, Ni cô được thọ 
giới Thức-xoa-ma-na. Để đóng góp vào phần nào công việc đào 
tạo thế hệ trẻ mai sau và thể hiện tinh thần lợi tha của Phật pháp, 
Ni cô đã phát tâm đi dạy học sinh nghèo tại các lớp Sơ học Tư thục 
Thiện Tài (Xóm Côn) Nha Trang miễn phí, do Tỉnh hội Phật giáo 
Khánh Hòa quản lý. 


Đến năm 1963, vì thấy Đạo pháp lâm nguy, Phật giáo quê hương 
Thừa Thiên Huế lâm mùa Pháp nạn, noi gương Bồ tát Quảng Đức, 
nên Ni cô phát nguyện tâm xăng tự thiêu, để cảnh tỉnh sự mê muội của 
nhà Ngô và cứu nguy Đạo pháp. 

NI cô đã tự thiêu vào lúc § giờ 30 ngày 26-6 năm Quý Mão, tức 
ngày 15-8-1963, tại một khu đất trống đối điện Trường Hòa Nguyên 
(hiện nay là nhà trẻ Hướng Dương, gần ngã ba đi lên ga xe lửa Ninh 


174 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Hòa), thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, trụ thế 27 năm. Đây 
cũng chính là vùng đât địa linh nhân kiệt, nơi mà Bô-tát Quảng Đức 
đã nhiêu năm hành đạo và đã khai sơn 14 chùa tại Khánh Hòa. 


Sau ngày Ni cô Diệu Quang tự thiêu, Tăng Ni, Phật giáo đồ Ninh 
Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa đứng lên biểu tình đòi trả lại thi hài của 
Ni cô. Cuộc biểu tình này ngay lập tức bị nhân viên công lực đàn áp 
dã man, khiến gần 30 người bị thương và trên 200 thiện tín bị bắt. 


Sau đó, nhà cầm quyền cho bao vây hai chùa Tỉnh Hội và Phật 
học viện Hải Đức Nha Trang, nhốt hơn 300 Tăng Ni và thiện tín trong 
đó. Trong 03 ngày hai chùa này bị đàn áp dã man, cắt điện, cắt nước 
và kết quả của cuộc đản áp có 04 Tăng, 01 Ni và 03 Phật tử bị trọng 
thương, 02 vị Tăng khác bị quăng xuống hồ và được gia đình Phật tử 
ở Phước Hải vớt lên. Rất đông học sinh Phật tử bị bắt, nhiều nhất là 
các nữ sinh Phật tử. 


Ngọn đuốc Diệu Quang là ngọn đuốc thứ tư của mùa Pháp nạn 1963. 


Theo dòng lịch sử mùa Pháp nạn, Đại đức Thích Quảng Hương - 
thế danh Nguyễn Ngọc Kỳ, đạo hiệu Bảo Châu, sinh ngày 28-7-1926 
tại xã An Ninh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, một cựu học Tăng 
của Phật học viện Hải Đức Nha Trang - đã tự thiêu tại trước chợ Bến 
Thành Sài Gòn vào lúc 12 giờ 5 phút ngày 05-10-1963 đề phản đối 
chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Đại đức 
đã để lại lời tâm huyết bắt hủ: 

Phát nguyện thiêu thân cầu Tam bảo, 
Hộ trì Phật giáo được miên trường. 


Và nối tiếp là 24 vị Thánh tử đạo thiêu thân cùng 57 vị bị sát hại, 
thủ tiêu, Phật giáo mới qua được mùa Pháp nạn 1963. 


II. LỜI KÉT 


XIn cung kính dẫn lại lời của Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn 
xúc động nói về Trái tim bất tử Bồ tát Thích Quảng Đức để kết thúc 
phần phát biểu: “7y vọng khi hoàn thành tượng đài Bồ-tát Thích 
Quảng Đức tại ngay nơi ngài đã tự thiêu ở TP. Hô Chí Minh, trái tim 
ngài sẽ được đưa về gìn giữ ở chính nơi này để Phật tử, dân chúng 
được chiêm ngưỡng, thờ phụng?”. Đó là trái tim thiêng liêng mà vị 
Bồ-tát đã để lại cho hậu thể như lời nhắn nhủ rằng dù thế cuộc có 
thăng trầm thì đạo pháp vẫn trường tồn và sự công bằng, hòa bình 
cuối cùng vẫn sẽ đến với nhân dân. 


PHẬT GIÁO KHÁNH HÒA VỚI PHÁP NẠN 1963 * 175 


“Cuộc tranh đấu thân thánh của Phật giáo Việt Nam đã góp một 
phân không nhỏ vào cuộc Cách mạng ngày 01/11/1963 lật đồ chế độ 
cường quyên họ Ngô. Phật giáo đã tô đậm nét vàng son hào hùng vào 
lịch sử dân tộc, lịch sử Phật giáo. Phật giáo đã nói lên tiếng nói bất 
khuất của dân tộc trước cường quyên. 

Cuộc tranh đầu của Phật giáo Việt Nam từ ngày 08/5/1963 đến ngày 
01/11/1963 đã mở ra kỷ nguyên mới cho Phật giáo Việt Nam: Kỷ nguyên 
của tranh đấu bắt bạo động mà chiến thắng được cường quyên”. 


Khánh Hòa, trọng hạ Quý Ty (2013) 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Hồi ký. 
2. HT. Thích Thiện Hoa, Tiểu sử chư Thánh tử đạo năm 1963. 
3. Quách Tấn, Xứ Trầm hương. 


CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ VỚI PHONG TRÀO 
PHẬT GIÁO MIỄN NAM VIỆT NAM NĂM 1963 


MNC. Lê Chính Tâm 


Nhà nghiên cứu Huế 


TS. Lê Thành Nam 
Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huê 


Trong lịch sử phát triển 2.000 năm của Phật giáo Việt Nam, phong 
trào Phật giáo miên Nam Việt Nam năm 1963 được xem là một môc 
son chói lọi: “Từ sau thời đại Lý - Trần đến nay, trong nhiệm vụ phục 
vụ Dân tộc và Đạo pháp của Phật giáo Việt Nam chưa có sự kiện nào 
có qui mô và có tiếng vang rộng lớn như phong trào Phật giáo miễn 
Nam Việt Nam năm 1963°0. Đôi với dân tộc, phong trào Phật giáo 
miền Nam Việt Nam năm 1963 “bước đâu góp phần làm phá sản 
chính sách can thiệp của Mỹ ở Việt Nam, tạo đà cho phong trào cách 
mạng miễn Nam đi đến thắng lợi trọn vẹn trong Đại thắng mùa Xuân 
1975”®, Và điều khăng định, phong trào “đã ghỉ đậm nét trong lịch 
sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân miễn Nam”®). Do vậy, 
phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963 “là mội đê tài 
lịch sử rất đáng được nghiên cứu cho dù phải mắt nhiều CÔNG SỨC Sưu 
tâm và xử lý tư liệu”“® nhằm “làm sáng tỏ những ấn số đang gây tranh 


1. Lê Cung. Về phong trào Phật giáo Sài Gòn năm 1963 trong “Hội thảo khoa 
học 300 năm Phật giáo Sài Gòn - Gia Định” tại Tp. Hồ Chí Minh. Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2002, tr. 143. 

2. Lê Cung. Bàn về “phong trào Phật giáo miễn Nam năm 1963 trong giáo trình 
“Lịch sử Việt Nam hiện đại ' ở bậc đại học và cao đẳng. Nghiên cứu Lịch sử, số Ì 
(369), 2007, tr. 70. 

3. Những văn kiện chủ yếu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt 
Nam (từ tháng 12-1963 đến tháng 10-1964). Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1964, tr. 64. 

4. Lê Cung. Phong trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam năm 1963 (in lần thứ tư). 
Nxb. Thuận Hóa, Huế, tr. 13. 


178 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


cãi giữa các nhà chính trị - xã hội, những người nghiên cứu có quan 
điểm, tư tưởng khác nhau, thậm chí đối địch nhau”©). 

Từ cách tiếp cận vấn đề như đã nêu, đòi hỏi chúng ta cần phải đi 
sâu nghiên cứu phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963 
về nhiều phương diện với nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Tham luận 
này chỉ giới hạn trong việc tìm hiểu “Cộng đồng quốc tế với phong 
trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam năm 1963”. 


Trên bình diện quốc tế, ngay trong đêm 6-5-1963, sau khi nhận 
được Công điện 9195 của chính quyền Ngô Đình Diệm với nội dung 
cấm treo cờ tôn giáo, thực chất là cắm treo cờ Phật giáo thế giới vào 
dịp Đại lễ Phật đản 1963, giới lãnh đạo Phật giáo đã họp hội nghị mật 
tại chùa Từ Đàm (Huế), nhất trí đánh điện yêu cầu Phật giáo thế giới 
can thiệp. Bức điện viết: “Cờ Phật giáo bị không cho treo tại các fự 
viện Phật giáo ngay trong Đại lễ Phật đản quốc tế. Yêu câu can thiệp 
với Chính phủ Việt Nam Cộng hòa”), 


Mặc dầu ở vào một tình thế hết sức khó khăn bởi những mưu 
toan nham hiểm của chính quyền Ngô Đình Diệm, song cuộc vận 
động cộng đồng quốc tế, trước hết là các quốc gia Phật giáo, ủng hộ 
cuộc đấu tranh của Phật giáo vì mục tiêu bình đẳng tôn giáo, tự do tín 
ngưỡng vẫn đạt được kết quả. Những tin tức về cuộc đấu tranh của 
Phật giáo chống chính quyền Ngô Đình Diệm, về sự đàn áp đã man 
của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo,... ngay từ đầu đã 
nhanh chóng truyền đi khắp hành tinh, thu hút sự chú ý và được sự 
ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. 

Khi phong trảo Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963 bùng 
nỗ, cộng đồng quốc tế trước hết chú ý đến nguồn gốc, nguyên nhân 
sâu xa của nÓ. Ở Đài Loan, Trần Tuệ Kiếm với bài “Thế kỷ đen tối tại 
châu Âu sống lạt”, đăng trên báo Công Luận (10-6- 1963), sau “khi 
ca tụng sự sáng suốt của Tổng thống Lincoln và Tổng thống Kennedy 
của Hoa Kỳ đối với vấn đề dân Mỹ phán biệt chủng tộc”, đã chỉ trích 
“Chính phủ Việt Nam có tư tưởng thù hẳn hẹp hòi về tôn giáo đổi với 
chính nhân dân của mình là những tin đô Phật giáo đòi bình đẳng 
tôn giáo”, cụ thê ngày 8-5-1963, “khi tín đô Phật giáo trang nghiêm 
kéo giáo kỳ lên vui mừng khánh chúc ngày lễ tôn giáo của họ, chính 
phủ Việt Nam bắt mãn, phái quân đội đến bắt bó, giật cờ xuống, hạn 


5. Lê Cung, Sđd., tr. 7. 
6. Hải Triểu Âm (Tuần báo), số 2, ngày 30-4-1964, tr. 4. 


CỘNG ĐÔNG QUỐC TẺ VỚI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 179 


chế họ hoạt động về tôn giáo”0. Ở Anh, tờ Sunday Times (2-6-1963) 
khăng định: “ Việc cảm treo cờ Phật giáo là một biện pháp điên rồ đã 
gây ra sự công phân và nồi dậy của người Phật tử Việt Nam”®). 


“Việc cảm treo cờ Phật giáo... là sự thực”. Nhưng xét cho cùng, 
việc này theo cách nói của giới lãnh đạo Phật giáo thì “sự đó như 
một giọt nước cũng thừa sức làm chảy tràn một bát nước vốn đã quá 
Ậ.33(9) 


đáy 


“Một bát nước vốn đã quá đây”, cụ thể hơn là chính sách kỳ thị 
Phật giáo trong suốt 9 năm, từ khi Ngô Đình Diệm cầm quyền ở miền 
Nam, mới là nguyên nhân chủ yếu của phong trào Phật giáo miền 
Nam Việt Nam năm 1963. Lời hiệu triệu của ông Chan Htoon - Hội 
trưởng Phật giáo thế giới đã chỉ ra rất chính xác về vấn đề này: “Ngay 
khi chế độ Ngô Đình Diệm được thiết lập, dân chúng Campuchia 
khoảng sáu trăm ngàn người theo Phật giáo Nam tông sinh sống tại 
miễn Nam Việt Nam đã kêu ca là họ đã bị chính quyên Nam Liệt Nam 
và Giáo hội Thiên Chúa giáo ngược đãi một cách có tổ chức. Từ năm 
năm qua sự áp chế ngược đãi trở nên phổ biến, cho đến nay thì Phật 
tử Việt Nam cũng chịu chung số phận. Mặt khác, Giáo hội Thiên Chúa 
giáo ảnh hưởng đến tận toàn bộ chính phủ xuống viên xã trưởng (kể 
cả lực lượng vũ trang) đã có rất nhiều đặc quyền và ân súng. Thí dụ, 
Giáo hội và tín đồ Thiên Chúa giáo được đặt ngoài Dụ số 10, một dụ 
hạn chế và gây nhiều khó khăn cho các chùa, các tự viện và các hoạt 
động của Phật giáo và các tôn giáo khác”, 


Cùng với quan điểm trên đây, tờ 7émoigne Chretien (Paris, 20-6- 
1963) viết: “Các biến cố trong những tuân vừa qua chỉ là sự kết tỉnh 
của một tình trạng bắt an, âm ỉ từ lâu. Nhiều năm rồi Phật tử bị nhà 
câm quyên đàn áp ngược đãi... trái lại tín đô Thiên Chúa giáo thì 
thừa hưởng đủ mọi sự dễ dàng và mọi ưu đãi. Phe chính phú và một 
vải đại điện của giáo hội mà đứng đâu là Đức cha Ngô Đình Thục, 
anh ruột của Tổng thống đã cố tình đem chính trị hợp nhất với Thiên 
Chúa giáo, trộn lần hai vấn đề làm một°0. Bài “The City that 's seen 


7. Điểm báo ngoại ngữ nói đến tình hình Việt Nam và quốc tế từ 30-6 đến 6-7-1963. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, TP. Hồ Chí Minh. Ký hiệu tài liệu TNTP - 4238). 

8. Tuệ Giác. Jiệt Nam Phật giáo tranh đấu sử. Nxb. Hoa Nghiêm, Sải Gòn, 
1964, tr. 195. 

9, Hải Triểu Âm (Tuần báo), số 2, ngày 30-4-1964, tr. 4. 

10. Tuệ Giác, Sđd.. tr. 184. 

11. Lê Cung, Sđd., tr. 250. 


180 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


just abouf everything” của John Stirling đăng trên tờ Sfrais Times 
(Singapore, 17-6-1963), nêu nội dung cụ thể về chính sách giáo trị của 
chính quyền Ngô Đình Diệm: “Tại Sài Gòn có đủ loại nhà thờ, đến 
chùa cho mọi tôn giáo, nhưng khách ngoại quốc mới đặt chân đến có 
thể tưởng Gia-tô-giáo là đạo chính ở nơi đây vì Vương cung Thánh 
đường tọa lạc tại một địa điểm rất đẹp và các ngày lễ được tổ chức 
râm rộ khắp nơi”d?”, Tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của “Mặt trận 
giải phóng Angier nhấn mạnh đến sự tàn bạo của chế độ Ngô Đình 
Diệm là nguôn gôc của phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam 
năm 1963: “% độc quyên về tôn giáo và quan niệm hẹp hỏi của Diệm 
đã làm cho chính quyên miễn Nam Việt Nam càng trở nên tàn bạo và 
thúc đẩy nhân dân miễn Nam vùng dậy đấu tranh”0)). 


Về sự kiện đêm 8-5-1963 tại Đài phát thanh Hué, dư luận thế giới 
đã quan tâm làm rõ sự thật. Ở Algérle, tờ Cách mạng cháu Phi (15-6- 
1963) đã dành hắn hai trang báo để tường thuật tỉ mỉ cuộc đấu tranh 
của tín đồ Phật tử ở Huế tối 8-5-1963; đồng thời lên án sự tàn bạo của 
chính quyền Ngô Đình Diệm: “Những người theo đạo Thiên Chúa 
hay không theo đạo Thiên Chúa và những người dân chủ trên thể giới 
đều tích cực đứng về phía ông Hội chủ Hội Phật giáo miễn Nam Việt 
Nam để tô cáo Ngô Đình Diệm và cái chính phủ thối nát của hắn đã 
gây nên bao đau thương, tang tóc đối với những người theo đạo Phật 
trong nước và tỏ ra bất công, thô bạo đối với một tôn giáo vốn đã có 
từ nghìn xưa ở Việt Nam”9*). 


Ở Thái Lan, tờ Phửn Thai (16-5-1963) đã sớm vạch trần luận 
điệu xuyên tạc, tìm cách chạy trồn sự thật của chính quyền Ngô Đình 
Diệm, khi cho rằng những Phật tử chết tại Đài phát thanh Huế là do 
những người cộng sản gây nên. Tờ báo viết: “Chính quyên đổ lỗi cho 
cộng sản xúi giục dân chúng biểu tình và cộng sản nhân cơ hội ấy đã 
ném tạc đạn và gây máu đồ. Nhưng những người mục kích đã cam 
đoan rằng chính quân đội chính phủ bắn vào dân chúng bằng những 
súng lớn và súng máy đặt trên xe tăng; xét thi hài nạn nhân thì đúng 
những vết của súng lớn chứ không phải tạc đạn nào cđ”05. Aime 
Savard với bài “Dưới dây cưa của xe tăng” đăng trên báo Témoigne 


12. Điểm báo ngoại ngữ nói đến tình hình Việt Nam và quốc tế từ 30-6 đến 6-7-1963. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, TP. Hồ Chí Minh. Ký hiệu tài liệu TNTP - 4238. 

13. Báo Nhân dân, ngày 1-7-1963, tr. 4. 

14. Dư luận Angiêri ủng hộ Phật giáo miền Nam Việt Nam. Báo Nhân Dân, ngày 
1-7-1963, tr. 4. 

15. Tuệ Giác, Sđd.. tr. 185-186. 


CỘNG ĐÔNG QUỐC TẺ VỚI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 181 


Chretien (Paris, 20-6-1963) khẳng định: “4¡ cũng biết rằng ngày 8-5- 
1963, tại Huế có 8 Phật tử bị bỏ mình trong một cuộc biểu tình phản 
đối chính phủ mà chính quyên qui trách nhiệm cho cộng sản. Nhưng 
những bằng chứng của quan sát viên người Mỹ cũng như những tin 
đồ Thiên Chúa giáo tại Huế, giờ đây cho phép chúng ta xác nhận quả 
quyết rằng chính đoàn xe thiết giáp do vị phó tỉnh trưởng gọi đến giải 
tán đám biểu tình đã bắn xả vào quần chúng. Trong đám người bị 
thương có một số người khi ngã xuống bị dây cưa của xe tăng nghiễn 
nữa. Chính sự kiện đó mà tờ New York Times tường thuật biến cô này 
không nghĩ rằng có bàn tay cộng sản nhúng vào”0®, 


Điều quan trọng là qua sự kiện đêm 8-5-1963 tại Đài phát thanh 
Huế, cộng đồng quốc tế cho rằng chính quyền Ngô Đình Diệm mắt 
chỗ dựa xã hội, trở thành kẻ đối lập với nhân dân. Tờ Sin Jit Poh (Sin- 
gapore, ]6-5-1963) khẳng định: “Chính phủ chỉ trông cậy vào viện 
trợ ngoại quốc nên cảm thấy không cân đến dân chúng, do đó mà đã 
xảy ra vụ lộn xôn tại Huế" và “đây là một bất lợi cho Chính phủ Việt 
Nam Cộng hòa và còn nghiêm trọng hơn cả việc chống Cộng hiện 
nay. Việc này chứng tỏ rằng Chính phủ đã mắt sự ủng hộ của dân”0'. 
Và hệ quả tất yếu là làm suy yếu chính quyền Ngô Đình Diệm trong 
cuộc đối đầu với lực lượng cách mạng. Tờ PÖilijppines Herald (10-6- 
1963) cho rằng đây là “một trong những hậu quả nhất thời của cuộc 
lộn xôn hiện ñay là đã làm yếu kém My thê của Việt Nam Cộng hòa 
trong cuộc chống Cộng. Trên mặt quốc t, các việc đảng tiếc trên làm 
Việt Nam Cộng hòa mắt một phần thiện cảm của một vài quốc gia ở 
Á và Phi châu”0%, 


Ở Liên Xô (cũ), ngày 23-5-1963, Đài phát thanh Moscow phát đi 
bài bình luận bằng tiếng Việt, nội dung lên án chính quyền Ngô Đình 
Diệm về vụ xảy ra ở Huế ngày 8-5-1963. Ngày 13-6-1963, bài bình 
luận của Nicôlaép của hãng Thông tin Nôvôxô cho rằng sự tàn bạo 
của tập đoàn Ngô Đình Diệm càng làm cho nhân dân miền Nam Việt 
Nam thêm đoàn kết, kiên quyết đấu tranh, rằng “những phát đạn bắn 
vào những người theo đạo Phật biểu tình một cách hòa bình ở Huế, 
cuộc biểu tình lặng lẽ của hàng chục vạn tín đô Phật giáo miễn Nam 


16. Lê Cung, Sđd., tr. 117-118. 

17. Công văn số 146-S/M Tổng Lãnh sự quán Việt Nam Cộng hòa tại Singapore 
gởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sài Gòn. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, TP. Hồ Chí 
Minh. Ký hiệu tài liệu PTTg - 3044. 

18. Điểm báo ngoại ngữ nói đến tình hình Việt Nam và quốc tế từ 30-6 đến 6-7-1963. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, TP. Hồ Chí Minh. Ký hiệu tài liệu TNTP - 4238. 


182 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Việt Nam, cuộc tuyệt thực của nhà sư, ... Những sự kiện đó một lần 
nữa chỉ cho toàn thế giới thấy bộ mặt thật của chế độ Mỹ - Diệm. Ứ† 
Hội chủ Tổng hội Phật giáo toàn Liên Xô Saracốp đã tỏ lòng thông 
cảm sâu sắc và ng hộ các đạo hữu của ông ở miễn Nam Việt Nam. 
Những người dân xô-viết thì cho rằng những sự kiện ở Huế và Sài 
Gòn chứng tỏ quyên lợi của tập đoàn Ngô Đình Diệm và lợi ích của 
nhân dân là không thể điều hòa được. Chiến tranh chống lại nhân 
dân đã trở thành 'quốc sách *của Diệm và tập đoàn của hắn... Những 
cuộc tàn sát dã man, mù quáng của Mỹ - Diệm, hơn tất cả mọi lời 
tuyên truyền, đã làm cho nhân dân miễn Nam cảm thấy cần phải đoàn 
kết tắt cả mọi lực lượng chồng lại Mỹ - Diệm”0?). 


Sau sự kiện đêm 8-5-1963, phong trào Phật giáo miền Nam Việt 
Nam chống chính quyền Ngô Đình Diệm diễn ra hết sức mạnh mẽ với 
những yêu sách cụ thể và những biện pháp quyết liệt của phương pháp 
bất bạo động, cộng đồng quốc tế đã theo sát và kịp thời có kế sách ủng 
hộ phong trào. Phật giáo Đài Loan ra lời kêu gọi Phật giáo đồ thế giới 
giúp đỡ Phật giáo đồ Việt Nam đang gặp đại nạn. Lời kêu gọi viết: 

“Hỡði giáo hữu lăng tín đô Phát giáo khắp thể giới! 

Chúng tôi rất đau lòng, trình bày cùng quỹ vị, tình cảnh Phật 
giáo Việt Nam gần đây gặp đại nạn: Kỳ thị tôn giáo đông thời 
chúng tôi Cũng trông mong quý vị thiết tha lưu ý tỉnh thân: Đông 


chu cộng tế (đông thuyên chung cứu). Đây cũng là chánh nghĩa 
đáng nên trợ giúp”), 


Ở Thụy Sĩ, tờ Jounal de Genève (21-5-1963) với đầu đề “Ngô 
Đình Diệm Favoriserait les Catholiques” sau khi nhắc lại năm nguyện 
vọng của Phật giáo miền Nam, đã nhân mạnh đến việc các nhà sư đấu 
tranh vì mục đích tự do tín ngưỡng và bình đẳng tôn giáo; đồng thời 
tường thuật các cuộc biểu tình bất bạo động của các vị sư trước quốc 
hội và tuyệt thực tại các chùa ở Huế và Sài Gòn đề đòi chính quyên 
Ngô Đình Diệm thực thi bình đẳng tôn giáo. 


Ở Mông Cổ, những người theo đạo Phật đã gởi điện tới Ủy ban 
Đoàn kết nhân dân Á - Phi của Việt Nam, lên án chính quyền Ngô 
Đình Diệm khủng bố tín đồ Phật giáo ở miền Nam Việt Nam. Bức 
điện viết: “Chúng tôi những tín đô Phật giáo Mông Cổ lên án những 
hành động tội ác của Mỹ và chính quyên tay sai đối với tín đô Phật 


19. Lê Cung, Sđd., tr. 251-252. : 
20. Quốc Oai. Phật giáo tranh đáu. Nxb. Tân Sanh, Sài Gòn, 1963, tr. 85. 


CỘNG ĐÒNG QUỐC TẺ VỚI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 183 


giáo ở miễn Nam Việt Nam, chống lại chính sách Mỹ - Diệm đàn áp 
khủng bồ nhân dân”©)), 


Ở Đài Loan, trên báo Công Luận (10-6-1963), tác giả Trần Tuệ 
Kiếm đả kích mạnh mẽ chính quyền Ngô Đình Diệm khủng bố Phật 
giáo đồ, đồng thời kêu gọi thế giới phải có hành động cụ thê đề ủng 
hộ Phật giáo Việt Nam trước cơn sóng gió. Bài báo khẳng định: “Tâm 
lý bài xích vị kỷ và đặt người Thiên Chúa giáo lên trên hết, dùng mọi 
cách đề hạn chế hoạt động của 15 triệu tín đô Phật giáo Việt Nam. 
Hành vi trái với Hiển chương Liên Hiệp Quốc ... Chúng ta không thể 
khoanh tay nhìn. Cần viện trợ cho các bạn Phật giáo Việt Nam”"®?), 


Ngày 7-6-1963, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới đã gởi 
điện cho Hội Thanh niên Dân chủ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam phản đối cuộc đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô 
Đình Diệm, đồng thời ủng hộ cuộc đấu tranh đòi quyền dân chủ và tự 
do tín ngưỡng của nhân dân miền Nam Việt Nam. 

Lên án chính quyền Ngô Đình Diệm có cả những tín đồ Thiên 
Chúa giáo. Ở Bi, Linh mục Dominique Pie được Giải thưởng Nobel 
Hòa bình đã gởi công hàm cho ô ông U Thant - Tổng Thư ký Liên Hiệp 
Quốc một lá thư yêu cầu gấp rút mở cuộc điều tra tại chỗ đề làm sáng 
tỏ “một vài yếu tó bắt khoan dung trong lập trường của Nam Việt Nam 
đối với Phật giáo đổ”. Linh mục Pie cho răng: “Hiện nay muốn được 
sống hòa bình loài người chỉ có một phương thức là thông cảm nhau 
bằng cách hỗ tương chấp nhận mọi sai khác của nhau”Ó). 


Ở Hồng Kông, tuần báo Sunday Examiner (Thiên Chúa giáo) số ra 
ngày 18-7-1963, khẳng định lập trường của những người Thiên Chúa 
giáo ở Hồng Kông trước chính sách kỳ thị Phật giáo của chính quyền 
Ngô Đình Diệm, rằng “Thiên Chúa giáo lấy làm tiếc về việc đối xử 
tàn nhẫn với Phật giáo đồ và cho rằng sự đối xử ấy là một đau đớn 
của anh em”9°. 


Do chính sách khủng bố, đàn áp của chính quyền Ngô Đình Diệm 
ngày càng gia tăng, Phật giáo miễn Nam đã sử dụng đến nhiều biện 
pháp đấu tranh hết sức quyết liệt. Tiêu biểu nhất là cuộc tự thiêu của 
Hòa thượng Thích Quảng Đức tại ngã tư đường Phan Đình Phùng - 


21. Báo Nhân Dân, ngày 1-7-1963, tr. 4. 
22. Tuệ Giác, Sđd.. tr. 187. 
23. Quốc Oai, Sđd., tr. 96. 
24. Quốc Oai, Sđd.. tr. 98. 


184 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Lê Văn Duyệt (Sài Gòn)) (11-6-1963). “Cuộc hy sinh phi thường: và 
dũng cảm của Hòa thượng Thích Quảng Đức, hình ảnh cụ ngôi thẳng 
như tượng đá trong ngọn lửa rực hồng đã nhanh như một làn sóng 
điện làm sôi nổi dự luận trong cả nước Việt Nam và trên thế giới. Ảnh 
của vị Hòa thượng Việt Nam Thích Quảng Đức ngôi trong ngọn lửa 
được đăng trên hâu hết các báo khắp năm châu với những dòng chữ 
nói lên sự khâm phục "0%, Đôi với thế giới, cuộc tự thiêu của Thích 
Quảng Đức, theo báo Neak Cheaf Niym (30-6-1963), là một “trạng 
thái mới lạ vả huyện ảo của bất bạo động. Nó chứng tỏ rõ rệt với cái 
uy quyên tối thượng của tỉnh thân. Không bạo lực nào có thể làm Suy 
giảm được tâm hôn; sức chịu đựng của một cá thể đối với mọi ức chế 
đàn áp chính trị độc tài thật là vô biên”), 


Đặc biệt, ở Mỹ, vụ tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức đã 
tạo nên một chấn động mạnh, làm cho dư luận Mỹ quay sang chống 
chế độ độc tài gia đình trị, giáo trị Ngô Đình Diệm. Tờ New York Herald 
Tribune (21-7-1963) cho rằng: “Hòa thượng Thích Quảng Đức một tu sĩ 
đã biến tấm áo cà-sa vàng của mình thành một giàn hỏa thiêu không 
phải là người duy nhất có thể tự đốt mình. Tổng thống Ngô Đình Diệm 
tại miền Nam Việt Nam đang làm một việc rất hay là ông đang tự đốt 
hết nên tảng của chế độ ông”, Hãng UPI (19-7-1963) bình luận: 
“Chế độ gia đình trị của Tổng thông Ngô Đình Diệm đang tự đào 
hồ chôn mình". Tờ Francisco Chinese World đã đưa ra lập trường 
kiên quyết hơn: “Đã đến lúc chính quyên Hoa Kỳ phải từ giã ông Ngô 
Đình Diệm. The Chinese World khẩn thành kếu gọi tắt cả mọi người 
Mỹ hãy lên án ông Diệm, một kẻ độc tài ở Sài Gòn”9®, Tờ New York 
Times q»- 7-1963) dẫn lời Tổng thống Kennedy: “Sự đụng chạm của 
T2 ống thống Ngô Đình Diệm với Phật giáo đô rất có hại cho công cuộc 
chồng Cộng tại miễn Nam Việt Nam. Những du khách người MP đã 
chứng kiến những sự kiện xảy ra ở Việt Nam tin rằng tình hình ở đây 
còn tệ hơn những viên chức Hoa Kỳ mô tả nhiễu, có lẽ còn tệ hơn là 


25. Nay là đường Nguyễn Đình Chiêu và Cách Mạng Tháng Tám. 

26. Trần Văn Giàu. Miễn Nam giữ vững thành đông, Tập II. Nxb. Khoa học Xã 
hội, Hà Nội, 1966, tr. 342. 

27. Quốc Oai, Sđd.. tr. 93. 

28. Tuệ Giác, Sđd., tr. 211. 

29. Quốc Oai, Sđd., tr. 101. 

30. Quốc Tuệ. Công cuộc tranh đấu của Phật giáo Việt Nam. Tác giả xuất bản, 
Sài Gòn, 1964, tr. 211. 


CỘNG ĐÔNG QUỐC TẺ VỚI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 185 


Tổng thông Kennedy nhận định nữa"6). Hãng thông tấn ÚPI tiết lộ: 
“Nhiễu viên chức cao cấp ở Mỹ không tán thành chính sách của Đại 
sứ Nolting và tướng Harkins và không đồng ý các phúc trình lạc quan 
mà hai vị này gởi về. Trong 3 tháng rồi, vài nhân viên cao cấp Bộ 
Ngoại giao Mỹ đã vi hành qua Việt Nam để cứu xét một cách sâu rộng 
tình hình và đã phúc trình ngay về Mỹ mà không cho ông Nolting và 
tướng Harkins biết 02), 


Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sài Gòn, trong một cuộc họp báo 
tại Washington, khi trả lời báo chí, Tổng thông Kennedy “tiếc rằng vụ 
lộn xôn Phật giáo xảy ra giữa lúc mà tình hình quản sự tại Việt Nam 
Cộng hòa tiến triển khả quan ... và kết luận ông hy vọng Việt Nam 
Cộng hòa sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề Phật giáo”®3 và trong một 
cuộc tiếp xúc với Ngô Đình Diệm tại Sài Gòn, Trueheart - Đại diện 
Mỹ, đã chỉ ra rằng: “Chính quyền Kennedy không ưa thích rồi ren”*), 
Báo US New and World Report (24-6-1963) khẳng định: “Hoa Kỳ lại 
phải đối phó một cuộc khủng hoảng ở miễn Nam Việt Nam mà Hoa Kỳ 
không bao giờ ngờ đến”°®; cùng quan điểm, báo Sraifs Times (Sin- 
gapore, 9-7-1963) viết: “Sự phát triển của cuộc khủng hoảng tôn giáo 

.. đã từ lãnh vực tôn giáo lan sang phạm vì chính trị, đã đặt người 
Mỹ vào một tình trạng hết sức khó xử”°©9. Những tư liệu này cho thấy 
Nhà Trắng đang tiến đến chính sách “thay ngựa giữa dòng” ở miền 
Nam Việt Nam. 


Sau cuộc đại khủng bố của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với 
Phật giáo miền Nam vào đêm 20 rạng ngày 21-8-1963, cộng đồng 
quốc tế càng lên án mạnh mẽ gia đình trị Ngô Đình Diệm. Tại Anh, 
trong một cuộc biểu tình tại một ngôi chùa ở Luân Đôn, giới Phật tử 


31. Quốc Oai, Sđd., tr. 210. 

32. Điểm báo ngoại ngữ nói đến tình hình Việt Nam và quốc tế từ 23-6 đến 29- 
6-1963. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, TP. Hồ Chí Minh. Ký hiệu tài liệu TNTP 
- 4238. 

33. Công văn số 577/TTBC/A/M của Bộ trưởng Ngoại giao gởi Đồng lý Văn 
phòng Phủ Tổng thống Sài Gòn ngày 23-7-1963. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, TP. 
Hồ Chí Minh. Ký hiệu tài liệu PTTg - 3044. 

34. Phong trào Phật giáo miễn Nam (Tài liệu tham khảo đặc biệt). Vệ Nam 
Thông tấn xã, Hà Nội, 1973, tr. 211. 

35. Điểm báo ngoại ngữ nói đến tình hình Việt Nam và quốc tế từ 30-6 đến 
6-7-1963. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, TP. Hồ Chí Minh. Ký hiệu tài liệu TNTP 
- 4238. 

36. Tin thế giới liên hệ cuộc vận động Phật giáo Việt Nam, ngày 14-7-1963. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, TP. Hồ Chí Minh. Ký hiệu tài liệu PTTg - 1291. 


186 ° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Anh đã ra một bản kiến nghị tỏ lòng công phẫn trước việc Phật giáo 
miền Nam Việt Nam bị đàn áp và yêu cầu Ngô Đình Diệm phải gấp 
rút giải quyết “ƒ Phật giáo” trong tỉnh thần hiểu biết và hòa hợp. 
Bản kiến nghị cũng yêu cầu ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Tổng 
thống Mỹ Kennedy, Giáo hoàng Paule VI, Thủ tướng Anh Mac Miland, 
Thủ tướng Liên Xô Khruso và Thủ tướng Ấn Độ Nehru can thiệp để 
chấm dứt tình trạng đau thương và bi thảm của Phật giáo ở Việt NamG?, 


Tại Trung Quốc, ngày 29-8-1963, Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên 
bố: “Gần đây, tập đoàn phản động Ngô Đình Diệm ở miễn Nam Việt 
Nam ráo riết tiền hành sự đàn áp đầm máu đổi với tín đồ Phật giáo, 
học sinh các trường đại học và trung học, các nhà trí thức và đông 
đảo nhân dân miễn Nam Việt Nam. Nhân dân Trung Quốc tỏ ý hết sức 
căm phân và kịch liệt lên án tội ác tày trời của tập đoàn Ngô Đình 
Diệm”; đồng thời yêu cầu “giai cấp công nhân, nhân dân cách mạng 
và nhân sĩ tiễn bộ trên toàn thế giới đều đứng về phía nhân dân miễn 
Nam Việt Nam anh dũng chống sự xâm lược và áp bức của bè lũ Mỹ 
- Diệm phản cách mạng, làm cho nhân dân miễn Nam Việt Nam khỏi 
bị tàn sát và giành được giải phóng triệt để'0®. 


Đặc biệt, từ khi phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam bùng 
nổ (7-5-1963) đến lúc kết thúc (1-11-1963), các quốc gia Phật giáo 
đã kịch liệt lên án chính quyền Ngô Đình Diệm và có nhiều hoạt động 
tích cực đề ủng hộ phong trào. Ngày 20-6-1963, tại Rangoon (Myanmar), 
ông Chan Htoon, Chủ tịch Hội Phật giáo thế giới đã ra lời kêu gọi tất cả 
các tô chức và tín đồ Phật giáo trên thế giới ủng hộ những người anh 
em theo đạo Phật ở miền Nam Việt Nam đã từ lâu chịu đựng đau khổ. 
Lời kêu gọi viết: “Cách tốt nhất đề giúp đỡ tín đồ Phật giáo ở miễn 
Nam Việt Nam củng có lập trường và giúp họ đạt được mục đích là 
các tổ chức Phật giáo trên thể giới hãy nói lên tiếng nói thông nhất 
của mình để kích động lương tâm của mọi người trên thế giới và kêu 
gọi các chính phủ của mình dùng mọi biện pháp có thể được đề đảm 
bảo ngay cho những người theo đạo Phật ở miễn Nam Việt Nam thoát 
khỏi cảnh đau thương và được tự do tín ngưỡng như bản Tuyên ngôn 
Nhân quyên nêu ra”9, 


Tại Ấn Độ, Hội Phật giáo Nalanda ở Patna đã tổ chức lễ cầu siêu 
cho các Phật tử bị giêt ở Huê. Tham dự lễ câu siêu có các nhà sư Ấn 


37. Nguyệt san Liên Hoa, số ra ngày 28-3-1964, tr. 6. 
38. Trần Văn Giàu, Sđd.. tr. 355. 
39. Báo Nhân Dân, ngày 4-7-1963, tr. 4. 


CỘNG ĐÔNG QUỐC TẺ VỚI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 187 


Độ, Miễn Điện, Pakistan, Cao Mên, Thái Lan, Tích Lan, Tibet, Đức, 
Lào và Việt Nam. Các nhà sư đã ra một bản tuyên bố phản đối chính 
quyền Ngô Đình Diệm chà đạp tự do tín ngưỡng và đàn áp, giết chết 
những Phật giáo vô tội. Ngày 23-6-1963, bà Rêm Soari Neerru, 
Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Á - Phi của Ấn Độ, đã tuyên bố rằng việc 
chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp những người theo đạo Phật ở 
miền Nam Việt Nam đã làm cho mọi người xúc động. Bà nói: “Ủy 
ban Đoàn kết Á - Phi của Ấn Độ nguyện đoàn kết chặt chế với nhân 
dán Nam Việt Nam đang đứng trước một sự đe dọa và đàn áp chưa 
từng có. Tìm của chúng tôi đập cùng nhịp đập với tìm của những 
người theo đạo Phật đang đầu tranh dũng cảm để thực hiện các yêu sách 
chính đáng và lên án thái độ hồng hách của chính quyền Ngô Đình Diệm 
không đề ÿ đến các yêu sách chính đáng và không chú ÿ đến dự luận thể 
giớï”4", Thủ tướng Nehru, trong một thông điệp trả lời bức thư riêng của 
bà Bandaranaike - Thủ tướng Sri Lanka, viết: “Ông cùng chia sẻ nổi quan 
tâm của bà về những biến cô mới đây tại Nam Việt Nam”). 


Ở Nhật Bản, Đại hội toàn quốc Phật giáo đồ ngày 3-6-1963, ông 
Makayama, đại diện Hội Phật giáo thế giới tại Nhật Bản đã tường 
trình rõ ràng sự đàn áp khủng bồ Phật giáo tại miền Nam Việt Nam và 
yếu cầu đại hội tìm cách can thiệp với chính quyền Ngô Đình Diệm 
chấm dứt tình trạng ấy“®), 


Từ sau ngày Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, để phản đối 
chính quyền Ngô Đình Diệm, các báo Nhật Bản đã dành những chỗ 
trang trọng đăng tin và ảnh, như tờ “4sahi Evening News ngày 12-6 
đã đăng 3 cái ảnh lớn lớn chiếm gân một phần tư trang một và các 
báo khác cũng đều đăng tỉ mỉ rõ ràng về vụ này”. Ngày 19-6-1963, 
Ủy ban Tôn giáo bảo vệ hòa bình và Hội Phật giáo Nhật Bản đã tô 
chức cuộc mít-tinh phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp 
tín đồ theo đạo Phật ở miền Nam Việt Nam. Cuộc mít-tinh đã mặc 
niệm Hòa thượng Thích Quảng Đức và những người bị chính quyền 


40. Phiếu trình Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giáo số 081/PDVN/CT/TD/9.M ngày 
15-6-1963 của Phái đoàn giao dịch với Ủy hội Quốc tế. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 
II, TP. Hồ Chí Minh. Ký hiệu tài liệu SC.04-HS. 8469. 

41. Báo Nhân Dán, ngày 27-6-1963, tr. 4. 

42. Tin thế giới liên quan đến cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam, ngày L7- 
6-1963. Lưu tại chùa Từ Đàm. 

43. Tin thế giới liên quan đến cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam, ngày L7- 
6-1963. Lưu tại chùa Từ Đàm. 

44. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. Ký hiệu tài liệu SC.04-HS. 8467. 


188 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Ngô Đình Diệm giết hại ở Huế, Sài Gòn và ra tuyên bố kịch liệt lên 
án chính quyền Ngô Đình Diệm. Ngày 20-6-1963, các tín đồ Phật 
giáo ở Nhật Bản do Hòa thượng Mibu Sôgiun dẫn đầu đến Sứ quán 
“Việt Nam Cộng hỏa” tại Tokyo trao bản tuyên bố nói trên cho chính 
quyền Ngô Đình Diệm. Thực tế, “vấn đề tranh chấp giữa Phật giáo 
và Chính phủ đã gây một luông dư luận sôi nổi ở Nhật Bản”65). 


Ngày 23-6-1963, sau lễ cầu siêu cho Tăng, tín đồ Phật giáo miền 
Nam tử vì đạo, toàn thể Tăng, tín đồ phái Tịnh độ Chân tôn cùng một 
lúc đã đánh ba điện văn. Điện văn gởi giới lãnh đạo Phật giáo miền 
Nam Việt Nam viết: “Sự kiện sát hại Phật giáo đồ tại Việt Nam gân 
đây là một việc làm đáng buồn, và cũng là một triệu chứng bất tường. 
Nhân danh Tổng hội Phật giáo Chân tôn Nhật Bản, chúng tôi xin gởi 
đến quỷ Ngài lòng tôn kính và ai điểu đối với việc vì đạo thiêu thân 
của cô Hòa thượng Thích Quảng Đức. Chúng tôi xin gửi đến quỷ Ngài 
lòng nhiệt thành ủng hộ trong cuộc hộ pháp của toàn thể Phật giáo 
đồ Việt Nam trong lúc Pháp nạn này”. Điện văn gởi Ngô Đình Diệm 
viết: “Sự kiện đàn áp sát hại Phật giáo đồ tại Việt Nam gân đáy là một 
việc bắt tường chưa có trong lịch sử. Toàn thể Tăng Ni và tín đô của 
Tổng hội Chân tôn chúng tôi rất xúc động và phẫn uất khi nhận được 
tin này”. Điện văn gởi Giáo hoàng Paule VI viết: “Dưới mắt chúng 
tôi, việc khủng bố và sát hại Phật giáo đồ tại Việt Nam là một việc xúc 
phạm đến tự do tín ngưỡng, quyên căn bản của con người. Nhất là 
việc ấy phát sinh bởi một chính sách hà khắc tôn giáo của một chính 
phủ Thiên Chúa giáo”. 

“Chúng tôi hy vọng Ngài sẽ vì danh dự Hội Thánh Thiên Chúa từn 
cách can thiệp với ông Ngô Đình Diệm, Tổng Giám mục Giáo khu 
Huế để việc bắt công trên khỏi tái diễn”®. 


Ngày 25-6-1963, Tổng hội Phật giáo Nhật Bản đã gởi thư cho ông 
Chan Htoon, Hội trưởng Hội Phật giáo thế giới. Bức thư viết: “Đối 
với sự hy sinh cao cả của Phật giáo đô Việt Nam, để tỏ lòng ai điễu, 
chúng tôi Phật giáo đô Nhật Bản rất lấy làm đau buôn về sự phân 
tranh giữa Chính phủ Việt Nam và Phật giáo đồ đã xảy ra nhiễu lần 
từ sau ngày Phát đản 8-5-1963, ... 


45. Công văn mật số 27-VP/DK ngày 21-6-1963 của Đại sứ Việt Nam Cộng hòa 
tại Nhật Bản gởi Bộ trưởng Phủ Tổng thống. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. Ký 
hiệu tài liệu SC.04-HS. 8467. 

46. Buddhist Times (Nhật Bản), số 537, ngày 25-6-1963. Lưu tại chùa Từ Đàm 
(Huê). 


CỘNG ĐÔNG QUỐC TẺ VỚI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 189 


“Để giám sát tắm quan trọng về tự do, bình đẳng tôn giáo một 
cách xác thực, bản bộ Phật giáo thể giới cần phải điều tra tường tận 
về nguyên nhân của sự kiện đã xảy ra ở miễn Nam Việt Nam và NHƠNg 
vào sự hợp lực của chúng ta với những phương pháp thích đáng đề 
chấm dứt tình trạng phân tranh không tái phát, đó là điều mong muốn 
của Tổng hội Phật giáo Nhật Bản chúng tôi°. 


Rõ ràng, dư luận Phật giáo đồ Nhật Bản là không có lợi cho chính 
quyền Ngô Đình Diệm. Chính Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Nhật 
Bản phải thừa nhận: “D luận Phật giáo Nhật Bản trở nên sôi nổi đối 
với vấn đê Phật giáo ở Việt Nam. Một số đoàn thể hoặc tư nhân có 
uy tín đã tiếp xúc thẳng với Thiểm tòa đề thăm dò tin tức và chất 
vấn về những biến cô đáng tiếc mới xảy ra; một số khác viết thư 
hoặc gởi điện tín đến Thiểm tòa để phản kháng những hành động 
mà họ cho rằng có tính cách đàn áp Phật giáo ở Việt Nam”®. Đặc 
biệt, sau ngày chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện “Kế hoạch 
nước lñ” (đêm 20 rạng 21-8-1963), ngày 23-8-1963, Thứ trưởng 
Ngoại giao Nhật Bản trực tiếp gặp Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại 
Nhật Bản, thông báo: “Biến có ngày 21-8-63 đã khiến dư luận 
quốc tế và nhất là dự luận Nhật Bản xôn xao sôi nồi... Vì vậy, 
Chính phủ Nhật Bản thấy cân phải chính thức yêu cầu Chính phủ 
Việt Nam sớm tìm những biện pháp ôn hòa để giải quyết vấn đề 
Phật giáo một cách thỏa đáng”€°). 


Ở Myanmar, ngày 16-5-1963, Hội Phật giáo Thawtuzana tại Ran- 
goon ra một bản tuyên bố yêu cầu các tín đồ Phật giáo Myanmar, châu 
Á và các nước khác trên thế giới hãy phản đối cuộc đàn áp Phật giáo 
của chính quyền Ngô Đình Diệm và cho “đó là một sự đe dọa đối với 
Phật tử trên thế giới, kề cả Miễn Điện và Á châu”ŠĐ. Báo chí Myanmar 
đã mở một chiến dịch lớn lên án chính quyền Ngô Đình Diệm. Tờ Người 
Phụ nữ (17-5-1963) viết: “Nghe tin vụ đàn áp ở Huế, ai mà không 


47. Tuệ Giác, Sđd., tr. 170-171. 

48. Công văn số 43/DK/VP/M ngày 21-8-1963 của Tòa Đại sứ “Jiệt Nam Cộng 
hòa” tại Tokyo gởi Bộ trưởng Ngoại giao chính quyền Ngô Đình Diệm. Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia II. Ký hiệu tài liệu SC.04-HS. 8467. 

49. Công văn số 47 DK/M của Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Nhật Bản gởi Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao Sài Gòn ngày 29-8-1963. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. 
Hồ Chí Minh (Bản sao). 

50. Phiếu trình Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giáo số 081/PDVN/CT/TD/9.M ngày 
15-6-1963 của Phái đoàn giao dịch với Ủy hội Quốc tế. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 
II, TP. Hồ Chí Minh. Ký hiệu tài liệu SC.04-HS. 8469. 


190 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


đau lòng và căm giận. Không chỉ người theo đạo Phật mà tắt cả tín 
đồ tôn giáo khác trên thế giới đều đau lòng”6Đ. Nhà văn nỗi tiếng 
của Myanmar là Daoana thì cho rằng: “CJưng tôi chưa hê thấy một 
hành động nào đối với những người theo đạo Phật tàn tệ hơn vụ đàn 
áp ở Huế”52. Điều này đúng với nội dung mà ông Chan Htoon - Hội 
trưởng Phật giáo thế giới thông báo cho Quyền Tổng Lãnh sự Việt 
Nam Cộng hòa tại Myanmar ngày 18-5-1963: “Qua các bài tường 
thuật trên mặt bảo, những Hội Phật giáo ở Miến Điện, nhứt là Hội 
Tăng già toàn quốc (The All-Brumna Presiding Sayadaws Association) 
là Hội có nhiều uy tín và thế lực nhất trong giới Phật giáo Miễn Điện 
tỏ vẻ rất phân nộ đối với Chánh phủ Việt Nam Cộng hòa, quyết định 
tô chức nhiễu buổi họp và thông qua nhiều quyết định để tố cáo Việt 
Nam Cộng hòa trước dư luận quốc tế°6*. Ngày 26-8-1963, ba tổ chức 
Phật giáo: Tổng hội các nhà sư trú trì các tu viện Phật giáo, Hội Liên 
hiệp các nhà sư và Ủy ban Trung ương tổ chức các nhà sư ở Myanmar 
ra tuyên bố chung phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp, bắn 
giết, bắt bớ tín đồ Phật giáo ở miền Nam Việt Nam và cho rằng đó 
“không những là một sự thóa mạ đối với Phật giáo toàn thế giới mà 
còn là hành động phá hoại tôn giáo nói chung trên thể giới. Vì vậy, 
chúng ta phải tô cáo tội ác của chính quyền Ngô Đình Diệm cho nhân 
dân toàn thế giới biết 69, 


Ở Lào, ngày 28-05-1963, 77 Tăng Ni và Phật tử ở Sêpôn (Savan- 
nakhet) đã tổ chức một cuộc mít tỉnh phản đối cuộc đàn áp tín đồ Phật 
giáo tại miền Nam Việt Nam. Ngày 6-6-1963, Hòa thượng Kong Sĩ, 
người đứng đầu Phật giáo ở Sầm Nưa, tuyên bố: “Hành động của 
chính quyên Việt Nam Cộng hòa đối với Phật tử là hoàn toàn trái với 
tỉnh thân nhân đạo và lòng bác ái của Phật giáo và trái với luật pháp 


quốc tế”65, 


Ở Campuchia, dư luận kịch liệt lên án chính quyền Ngô Đình 
Diệm, răng vụ đàn áp Phật giáo đêm 8-5-1963 tại Huê “chứng fó 
tình trạng không được sáng súa về mặt tôn giáo”, “lưu lại một kỷ 


51. Báo Quân Đội Nhân Dân, ngày 23-5-1963, tr. 4. 

52. Báo Quân Đội Nhân Dân, ngày 23-5-1963, tr. 4. 

53. Công văn số 44/NQ/63/01 của Quyền Tổng Lãnh sự Việt Nam Cộng hòa tại 
Myanmar gởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sài Gòn ngày 2l-5-I963. 

54. Báo Nhân Dân, ngày 1-7-1963, tr. 

55. Phiếu trình Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao số 081/PDVN/CT/TD/9.M ngày 
15-6-1963 của Phái đoàn giao dịch với Ủy hội quốc tế. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 
II Ký hiệu tài liệu SC.04-HS. 8469. 


CỘNG ĐÔNG QUỐC TẺ VỚI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 191 


niệm không đẹp”. Nhật báo “La Dépêche dụ Cambodge” ra ngày I6- 
5-1963 đã nhân mạnh chính quân đội của Ngô Đình Diệm đã bình 
tĩnh bắn súng từ một xe thiết giáp9. Ngày 1-6-1963, trong một buổi 
lễ khánh thành chùa Onnalum, Thái tử Sihanouk tuyên bố: “Cjing fa 
hãy tưởng niệm và câu siêu cho các Phật tử Việt Nam, nạn nhân của 
chính phú Ngô Đình Diệm”. Ông cho rằng: “Tích Lan và các nước 
Phát giáo đã phản kháng sự tàn bạo trên và can thiệp với Liên Hiệp 
Quốc để bảo vệ tự do tín ngưỡng ở miền Nam Việt Nam. Chúng ta 
cũng sẽ phản đối theo họ”6?. Tờ Meatophum (1-6-1963) tô cáo chính 
quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật tử là vi phạm Hiến chương Liên 
Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế; đồng thời kêu gọi nhân dân tiễn bộ 
và yêu chuộng hòa bình trên thế giới hãy lên tiếng để nhà cầm quyền 
Sài Gòn thỏa mãn những nguyện vọng của Phật giáo. 


Ngày 8-6-1963, các sư sãi Campuchia thuộc phái Tiểu thừa đã họp 
tại chùa Bottomvadday, một ngôi chùa lớn tại Phnôm Pênh, để phản 
đối chính sách kỳ thị tôn giáo tại miền Nam Việt Nam. Hôm sau (9- 
6-1963), một cuộc mít tinh “đoàn kết với Phật tử Nam Việt Nam” và 
lên án chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo được tổ chức tại 
chùa Onnalum. Tới ngày 27-8-1963, sau khi chính quyền Ngô Đình 
Diệm “vét chùa”, Chính phủ Hoàng gia Campuchia thông báo đoạn 
giao với Việt Nam cộng hòa®S3, 


Ở Thái Lan, theo báo cáo của Tòa Đại sứ “Việt Nam Cộng hòa” 
ngày 2-9-1963 thì “hôm 31-6-1963, một Đại hội đồng Phát giáo đã 
triệu tập tại Bangkok đề thảo luận về vụ Phật giáo tại Việt Nam. Tham 
dự phiên họp này có ö00 Phật giáo đồ thuộc các giới bộ trưởng, dân 
biểu, luật sư, kỷ giả, đại diện Phật giáo tại Bangkok và 63 trong số 
73 tỉnh của Thái Lan, Hội Phát giáo Trung Hoa, Ấn Độ, Mã Lai và cả 
Hải giáo cùng Bà-la-môn (Brahman) cũng gởi đại diện đến dự họp... 
Cuộc thảo luận đã diễn ra trong bầu không khí cực kỳ sôi nổi. Ngót 
hơn 5 tiếng đông hồ, hơn 20 diễn giả luân phiên nhau lên diễn đàn 
bày tỏ quan điểm về vụ Phật giáo ở Việt Nam..., phần đông các diễn 
giả đã dùng những lời lẽ chua cay để công kích chính phủ ta... Một số 


56. Công văn số 466/CT/5/M. của Đại diện Chính phủ Cộng hòa Việt Nam tại 
Phnom Penh gởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngày L7-5-1963. 

57. Phiếu trình Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao số 081/PDVN/CT/TD/9.M ngày 
15-6-1963 của Phái đoàn giao dịch với Ủy hội Quốc tế. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 
II, TP. Hồ Chí Minh. Ký hiệu tài liệu SC.04-HS. 8469. 

58. Đoàn Thêm. Hai mươi năm qua - Việc từng ngày (1945-1964). Nxb Nam Chì 
Tùng thư, Sài Gòn, 1966, tr. 360. 


192 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


diễn giả, vì cảm tình với ta, đã lên tiếng bênh vực chánh phủ ta nhưng 
không được cử tọa hoan nghênh ”®”), 


Tại Sri Lanka, từ khi nghe tin vụ tàn sát Phật giáo ở Huế, một 
không khí sôi sục căm phẫn lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, 
mọi tổ chức đảng phái chính trị, cả đến quốc hội và chính phủ. Ngày 
15-5-1963, giới lãnh đạo Phật giáo Sri Lanka yêu cầu bà Bandara- 
naike, Thủ tướng Chính phủ Sri Lanka, hành động để bảo vệ quyền 
lợi của những người theo đạo Phật. Một nghị sĩ Quốc hội Sri Lanka 
đã yêu cầu bà Bandaranaike đặt vấn đề này trước Liên Hiệp Quốc và 
đề nghị Sri Lanka cắt đứt mọi quan hệ với Việt Nam Cộng hòa. Ngày 
20-5-1963, một đoàn gồm 20 nhà sư trong Ủy ban Bảo vệ Hòa bình 
thế giới của Sri Lanka, do Đại đức Udakankêla Saranankara, người 
được giải Hòa bình Lênin, dẫn đầu đến biểu tình trước Đại sứ quán 
Mỹ ở Colombo đề phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm khủng bố dã 
man các Phật tử ở Huế. Họ đã mang theo các biểu ngữ: “Không được 
giết người theo đạo Phật. Cùng ngày đó, Bộ trưởng Quốc phòng 
kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka ra thông báo với nội dung: 
“Tu trớng và Chính phủ rất quan tâm đến vụ Phật tử bị khủng bố tại 
Việt Nam Cộng hòa, đã hành động ngay để ghi nhận sự ủng hộ của 
các nước bạn có đại diện tại Việt Nam để Cung cấp cho tài liệu đây 
đủ về vụ này. Chính phủ đã quyết định ra lệnh cho đại diện tại Liên 
Hiệp Quốc, nhờ ngài Tổng Thự ký Liên Hiệp Quốc dùng mọi biện 
pháp thích nghỉ để làm giảm mối lo âu trong giới Phật giáo thể giới. 
Đồng thời Chính phủ Tích Lan cũng yêu câu Phật giáo các nước Á 
châu cũng hành động như trên qua các đại diện của họ tại Liên Hiệp 
Quốc”, và đề nghị các nước có đại diện ở miền Nam Việt Nam hãy 
cung cấp cho Chính phủ Sri Lanka những tin tức về vụ khủng bố Phật 
giáo ở Huế để họ có những hành động thích đáng. Ngày 30- 5- 1263, 
chính phủ vừa mới được cải tổ ra thông báo tỏ ý xúc động sâu sắc về sự 
ngược đãi đối với Phật tử Việt Nam. Ngày 31-5-1963, ông Gunapala P. 
Malaxêkêra, Đại diện của Chính phủ Sri Lanka tại Liên Hiệp Quốc, theo 


59. Công văn số 43/DK/VP/M ngày 21-8-1963 của Tòa Đại sứ “Việt Nam Cộng 
hòa” tại Tokyo gởi Bộ trưởng Ngoại giao chính quyền Ngô Đình Diệm. Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia II. Ký hiệu tài liệu SC.04-HS. 8467. 

60. T.H. Mỹ - Diệm đang có bịt ngòi thuốc nỗ. Báo Quán Đội Nhân Dân, ngày 
23-5-1963, tr. 4. 

61. Phiếu trình Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao số 081/PDVN/CT/TD/9.M ngày 
15-6-1963 của Phái đoàn giao dịch với Ủy hội quốc tế. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 
II, TP. Hồ Chí Minh. Ký hiệu tài liệu SC.04-HS. 8469. 


CỘNG ĐÒNG QUỐC TẺ VỚI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 193 


lệnh của Chính phủ Sri Lanka, đã đến gặp Tổng Thư ký Liên Hiệp 
Quôc đê thảo luận về những người theo đạo Phật ở miên Nam Việt 
Nam bị chính quyên Ngô Đình Diệm khủng bôt?), 


Trước sự công kích, lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, nhất 
là các quốc gia Phật giáo, đối với chính sách đàn áp dã man và thô 
bạo của chính quyền Ngô Đình Diệm, đòi hỏi Liên Hiệp Quốc phải 
bày tỏ thái độ. Ngày 2-8-1963, tại Liên Hiệp Quốc, lần đầu tiên bình 
luận về vụ rắc rối giữa Phật giáo và chính quyền Ngô Đình Diệm, ông 
U Thant, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, cho răng ông đã yêu cầu Ngô 
Đình Diệm “ giải quyết vấn đê trong tỉnh thân hòa bình, CÔng Ụ và 
hiểu biếf”%, Ông U Thant còn cho biết thêm trong mây tuần lễ gần 
đây, ô ông đã nhận được nhiều bài bình luận của nhiều tô chức trên khắp 
toàn cầu về việc đối xử với Phật giáo Ở miền Nam Việt Nam và ông đã 
thảo luận về vấn đề này với một sô đại biểu Liên Hiệp Quốc, những 
quốc gia Phật giáo, kế cả Sri Lanka, Campuchia và Nepal. 


Tới ngày 7-10-1963, trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp 
Quốc, đại biểu Sri Lanka đã tố cáo mạnh mẽ chính quyền Ngô Đình 
Diệm đàn áp Phật giáo miền Nam và vi phạm nhân quyên. Trong một 
bài thuyết trình dài, đại biểu Sri Lanka đã nêu lên các điểm chủ yếu sau: 


“Đã từ lâu Phật giáo thế giới quan tâm đến tình trạng bị bạc đãi 
của Phật giáo Việt Nam và đã thường xuyên theo dõi ván đề này. 


Sri Lanka đã cùng với các nước Á, Phi chuẩn bị kỹ càng trước lúc 
đưa vụ này ra Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là đã nghe lời biện hộ của 
chính quyên Ngô Đình Diệm`. 


Sri Lanka “Nêu trách nhiệm của Mỹ và cho rằng nếu Mỹ không bảo 
được ông Diệm thì phải cắt viện trợ cho chính thể Diệm và rút về), 


Cũng trong phiên họp này, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đồng 
ý cử một phái đoàn sang miền Nam Việt Nam để điều tra việc chính 
quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Ngày 24-10-1963, Phái đoàn 
điều tra Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam. Tình hình này buộc Mỹ phải 
gấp rút thủ tiêu bị cáo, tức chính quyền Ngô Đình Diệm, mà phải thủ 
tiêu trước lúc Liên Hiệp Quốc tái nhóm đề xét về tờ trình của Phái đoàn 


62. Báo Nhân Dân, ngày 2-6-1963, tr. 4. 

63. Tin thế giới về cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt Nam, ngày 12-7-1963. Lưu 
tại chùa Từ Đàm (Huế). 

64. Tâm Phong. Nhớ lại cuộc vận động của Phật giáo. Tuần báo Thiện Mỹ, số 1, 
ngày 27-10-1964, tr. 12. 


194 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


điều tra, khiến cho chính sách “/hzy ngựa giữa dòng” nhanh chóng diễn 
ra băng cuộc đảo chính ngày 1-11-1963, anh em Ngô Đình Diệm bị giêt 
chêt, nên Đệ nhât Cộng hòa do Mỹ dày công xây dựng cáo chung. 


xk%* % 


Rõ ràng, trên bình diện quốc tế, phong trào Phật giáo miền Nam 
Việt Nam năm 1963 hầu như không bị cô lập đối với bất cứ ai. Khắp 
nơi trên thế giới, từ các cơ quan báo chí, các hãng thống tấn, các tổ 
chức và đoàn thê tôn giáo, chính trị đến các nguyên thủ quốc gia và 
cả Liên Hiệp Quốc, với nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, đã 
vạch trần sự tàn bạo của chính quyền Ngô Đình Diệm; đồng tình với 
cuộc đấu tranh chính nghĩa của Phật giáo miền Nam Việt Nam. Ngay 
cả Mỹ, đồng minh thân cận nhất của chính quyền Ngô Đình Diệm, thì 
từ người dân bình thường cho đến người đứng đầu Nhà Trắng đều lên 
tiếng công kích, và cuối cùng “bát đèn xan”” cho nhóm tướng lãnh 
Sài Gòn làm cuộc đảo chính lật đỗ chính quyền Ngô Đình Diệm. Thực 
tẾ, qua phong trảo Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963, cộng 
đồng quốc tế đã kết thành một khối dù khác màu da, chính kiến và đã hội 
tụ được tỉnh anh của những khối óc và trái tim vì tình thương mà hành 
động. Đây được xem như là một đặc điểm độc đáo xét trong phạm vi một 
phong trào đầu tranh chống bạo quyền do một tôn giáo khởi xướng. 


Sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế nói chung, đặc biệt là các quốc 
gia Phật giáo, đã đóng góp một phần hết sức quan trọng trong việc tạo 
thêm thế và lực giúp cho phong: trào Phật giáo miền Nam Việt Nam 
năm 1963 không ngừng phát. triển để đi đến thắng lợi, dù cho chính 
quyền Ngô Đình Diệm đã tiến hành cuộc đàn áp, khủng bố hết sức 
quyết liệt. Điều này giải thích tại SaO ngày 28-8-1963, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ra “Lời tuyên bồ về tình hình miễn Nam Việt Nam hiện nay” 
khẳng định: “Cả thể giới đêu lên tiếng phản đối, nhân dân tiến bộ Mỹ 
cũng tỏ lòng bắt bình” và bày tỏ sự cắm ơn nhân dân thế giới đã ủng 
hộ cuộc đấu tranh chống chế độ bạo quyền Ngô Đình Diệm của Tăng, 
tín đồ Phật tử miền Nam: “7; hay mặt nhân dân Việt Nam, tôi chân 
thành cảm ơn nhân dân và chính phủ các nước Phật giáo, các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, cảm ơn nhân dán yêu chuộng hòa bình và 
chính nghĩa trên thể giới, cảm ơn nhân dân và nhân sĩ tiến bộ nước 
Mỹ đã nghiêm khắc lên án Mỹ - Diệm và nhiệt liệt ủng hộ nhân dân 
miễn Nam”%, 


65. Lời Tuyên bế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG 
PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM NĂM 1963 


ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 
Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 


Nghiên cứu phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963, từ trước 
tới nay, hầu hết các công trình, bài nghiên cứu tập trung đề cập về 
nguyên nhân, phương pháp đấu tranh, tính chất, đặc điểm và y nghĩa 
lịch sử của nó; rôi sự ủng hộ của lực lượng cách mạng, của miên Bắc 
và của cộng đồng quốc tế đối với phong trào; song vai trò của quần chúng 
nhân dân trong phong trào này thực tế còn là một sự hụt hằng. Góp phần 
khỏa lấp vẫn đề đã đặt ra, chính là nội dung của tham luận này. 


SỰ KIỆN MỞ ĐẦU PHONG TRÀO 


Trong âm mưu đây lùi Phật giáo, ngày 6-5-1963, bằng Công điện 
số 9195, chính quyền Ngô Đình Diệm ra lệnh cấm treo cờ Phật giáo 
thế giới vào dịp Đại lễ Phật đản 1963. Thi hành công điện này, 12 giờ 
ngày 7-5-1963, từ Văn phòng Cố vấn chỉ đạo miền Trung Ngô Đình 
Cần, Tỉnh trưởng Thừa Thiên đã ra lệnh cho Trưởng ty Cảnh sát Quốc 
g1a thành phố Huế huy động cảnh sát mật vụ triệt hạ cờ Phật giáo tại 
các tự viện, tư gia ở thời điểm đang được treo nhiều nhất đề đón mừng 
Đại lễ Phật đản. Ngay lập tức, quần chúng Phật tử Huế đã kéo đến 
chùa Từ Đàm chất vấn giới lãnh đạo Phật giáo rằng: “Theo thông tư 
của Ban tổ chức có lời kiểm kỷ của tỉnh tòa, chúng tôi được phép và 
đã treo cờ, đèn, tại sao bây giờ bị triệt hạ, xé bỏ và khủng bó? Chúng 
tôi phải tuán lệnh nào đây, khi những kẻ đi triệt hạ, xé bỏ và khủng 
bố chúng tôi lại chính là cảnh sát trực thuộc Tỉnh tòa”°). Quần chúng 


1. Thích Trí Quang. Cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam. Tuần báo Hải Triều 
Âm, số 2, ngày 30-4-1964, tr. 4. 


196 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Phật tử yêu cầu giới lãnh đạo Phật giáo phải có ngay một thái độ, một 
hành động đê phản đôi cái mệnh lệnh vô lý và thâm độc trên đây của 
chính quyên Ngô Đình Diệm. 


Trước đòi hỏi của quần chúng Phật tử, giới lãnh đạo Phật giáo yêu 
cầu Tỉnh trưởng Thừa Thiên hoặc đại diện đến chùa Từ Đàm để trả lời 
về những việc đã xảy ra. Viên tỉnh trưởng đã lân tránh. Ngay lúc đó 
một phái đoàn Phật giáo cùng với số quần chúng Phật tử kéo đến tỉnh 
tòa đề yêu cầu giải quyết. Tin này được loan đi rất nhanh, quần chúng 
Phật tử vừa căm phẫn, vừa thấy cần phải hậu thuẫn cho giới giới lãnh 
đạo Phật giáo, nên đã tấp nập đô về phía tỉnh tòa. Khí thế của quần 
chúng ngày hôm ấy được mô tả qua đoạn hồi kí sau đây: “Phố phường 
như một cuộc động quân. Khắp các đường phố, từ trong thành, Đông 
Ba, Gia Hội từng đoàn người lũ lượt kéo qua cầu Tràng Tiển. Từ Vĩ 
Dạ lên, ở trên Ga xuống, phía Kho Rèn, An Cựu về, dân thị xã và vùng 
phụ cận đồ xô về phía tỉnh đường đông nghịt cả người, đông một cách 
đáng sợ, như cuông phong, như bão tố lên...”©), 


Non 18 giờ ngày 7-5-1963, khi giới lãnh đạo Phật giáo đến tỉnh 
tòa thì con đường phía trước đã đầy người và càng lúc càng đông hơn. 
Khi bên trong tỉnh tòa, giới lãnh đạo Phật giáo đang chất vấn viên tỉnh 
trưởng thì ở bên ngoài quần chúng đã phá tung cửa chính, ào vào tỉnh 
tòa. Viên tỉnh trưởng buộc phải nhượng bộ. Đứng trên thềm ban công 
tỉnh tòa, trước đông đảo quần chúng, viên tỉnh trưởng tuyên bố: “7nj 
tòa cho hai xe thông tin đi loan báo để đông bào treo giáo kỳ lại nhự 
cñ”9®, Ngay khi ây, một lá cờ Phật giáo cỡ lớn được phất cao trước sân 
tỉnh tòa cùng với tiếng hoan hô của quân chúng. Công điện triệt hạ cờ 
Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm đã bị nhân dân Huế làm 
mất hiệu lực ngay từ cuộc đụng độ đầu tiên. 

Với cuộc biểu tình này, lần đầu tiên Phật giáo đã công khai phản 
đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Nó 
đánh dấu sự mở đầu phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963, trong 
đó quần chúng đóng vai trò chủ động. 


- Từ cuộc biểu tình sáng ngày 8-5-1963 đến sự ra đời bản Tuyên 
ngôn ngày 10-5-1963 tại Huê. 


Tối ngày 7-5-1963, một cuộc hội nghị mật của giới lãnh đạo Phật 
2. Quý Linh. Mở đầu cuộc đấu tranh Phật giáo. Trước cơn sóng gió. Ban Hướng 


dẫn Gia đình Phật tử Trung Phần, Hué, 1964, tr. 18. 
3. Thích Trí Quang, Tuần báo đã dẫn, tr. 10. 


VAI TRÒ QUẢN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG PHONG TRÀO * 197 


giáo được tô chức tại chùa Từ Đàm. Hội nghị đã quyết định cuộc rước 
Phật sáng hôm sau (8-5-1963) từ chùa Diệu Đề lên chùa Từ Đàm “sẽ 
là một cuộc biểu tình có tổ chức, chính thức mở màn cho cuộc vận 
động của Phật giáo Việt Nam dưới hình thức công khai”®). 


Sáng ngày 8-5-1963, cuộc rước Phật từ chùa Diệu Đề lên chùa Từ 
Đàm bắt đâu từ 6 giờ 30. Khi đoàn rước Phật qua câu Gia Hội vào 
đường Trân Hưng Đạo thì một sô biêu ngữ xuât hiện: 


*Cở Phật giáo quốc tế không thể bị triệt hq”. 

“Chúng tôi đã đến lúc bị bắt buộc phải tranh đấu cho chủ trương 
tôn giáo bình đăng”. 

“Phản đối chính sách bắt công gian ác”. 

“Chúng tôi không từ chối một hy sinh nào ”, V.V... 


Nội dung của những khẩu hiệu trên đây cho thấy cuộc đấu tranh của 
quân chúng Phật tử ngay từ đầu đã trực tiệp đôi đầu với chính quyên Ngô 
Đình Diệm và khăng định quyêt tâm đâu tranh dù phải hy sinh. 


Nhờ sự chỉ đạo hết sức bí mật, nên ngay cả một SỐ Vị Sư trong Ban 
Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Huế cũng không hay biết những biểu ngữ 
trương lên là do lệnh của ai, hay do chính quân chúng Phật tử tự động 
làm lấy. Một số vị sư trong ban tổ chức yêu cầu quần chúng hạ các 
biểu ngữ xuống, nhưng sau đó các biểu ngữ lại được trương lên và 
nhiều hơn, mỗi khẩu hiệu đã được đọc to lên và hô nhiều lần, nhất là 
khi đi ngang qua tỉnh tòa và Tòa Đại biểu Chính phủ, cứ thế cho đến 
khi đoàn biểu tình về tới chùa Từ Đàm. 

Tại Lễ đài chùa Từ Đàm, trước đông đảo quần chúng đang sục sôi 
khí thế đấu tranh, trước khi cử hành lễ chính thức, trước máy vi-âm, 
Thượng tọa Thích Trí Quang, Hội trưởng Hội Phật giáo Trung Phần, 
đọc và giải thích từng câu biểu ngữ và khăng định: “Nguyện vọng của 
Phật giáo đô rất chính đáng và có tính cách xây dựng, không những 
có lợi ích cho Phát giáo, các tôn giáo khác, mà còn lợi ích cho cả 
chính phủ nữa”©). Ông lên tiếng tố cáo chính quyền Ngô Đình Diệm 
kỳ thị Phật giáo và đòi thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo. Với tư 
cách là Hội trưởng Hội Phật giáo Trung Phần, Thượng tọa Thích Trí 
Quang nói tiếp: “Tôi ra lệnh từ nay về sau tất cả các đạo hữu được 


4. Thích Trí Quang, Tuần báo đã dẫn, tr. 5. 
> Quốc Tuệ. Công cuộc đáu tranh của Phát giáo Việt Nam. Tác giả xuât bản, 
Sài Gòn, 1964, tr. 43 


198 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


treo cở Phật giáo tại các chùa và khuôn hội cũng như tại các tư gia 
theo thông tư của Bộ Nội vụ. Lệnh này tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước chính quyên vì tôi là Hội trưởng Hội Phật giáo Trung Phần. 
Vậy các đạo hữu đã thỏa mãn những yêu sách trên chưa? Nếu chưa 
thì tôi xin nhường máy vi âm đề các đạo hữu tự do phát biểu ý kiến”). 
Quân chúng Phật tử đồng tình và hoan hô nhiệt liệt. Các quan chức 
chính quyên Ngô Đình Diệm tham dự buôi lễ có “Đại biểu Chính phủ 
miễn Bắc Trung nguyên Trung Phần Hô Đắc Khương, Tư lệnh Vùng 1 
Chiến thuật Lê Văn Nghiêm và Tỉnh trưởng Thừa Thiên. Họ đã không 
có phản ứng gì với bài diễn văn và buổi lễ kết thúc yên lặng”. Về 
sự kiện này, chính Bộ trưởng Nội vụ chính quyền Ngô Đình Diệm, 
khi trả lời phỏng vấn của Phái đoàn Liên Hiệp Quốc đến miền Nam 
điều tra “ Phật giáo”, đã tiết lộ: “Ông Thích Trí Quang đã lên máy 
phóng thanh và đọc lớn những khẩu hiệu, hết cải này đến cái khác, 
rôi đọc một bài diễn văn dữ dội chống báng chính phủ; tất cả những lời 
ông ta nói và những tràng pháo tay của quân chúng được ghi vào băng 
nhựa” và các viên chức cao cấp của địa phương “đã ở lại trên khán đài, 
mặc dù bị phỉ báng trong những khẩu hiệu và bài diễn văn”®). 


Theo chương trình đã loan báo, buổi lễ Phật đản tô chức tại chùa 
Từ Đàm sẽ được Đài phát thanh Huế truyền thanh lại vào 20 giờ 05 
phút cùng ngày. Tuy nhiên, đến giờ đó, chương trình truyền thanh lại 
buổi lễ Phật đản đã bị chính quyền Ngô Đình Diệm cắt bỏ. Khi tin 
này loan ra, quần chúng từ nhiều nơi kéo nhau đồ về phía Đài phát 
thanh Huế. Khoảng 21 giờ, Đài phát thanh Huế đã bị đông đảo quần 
chúng Phật tử bao vây. Một số Phật tử đã vào thăng bên trong Đài 
chất vấn viên Giám đốc Đài về lý do hủy bỏ chương trình phát thanh 
buổi lễ Phật đản. Lúc đầu viên Giám đốc cho biết do trở ngại về kỹ 
thuật, nhưng trước sự chất vấn quyết liệt của quần chúng, viên Giám 
đốc Đài đuối lý và khiếp sợ, phải thú nhận chương trình thay đổi vì có 
lệnh của chính quyên. 


Khi tin này được loan ra, quân chúng càng căm phẫn. Nhiều khâu 


6. Tường trình số 0465/KXICT/2/2/M ngày 16-5-1963 của Đại tá Đỗ Cao Trí, 
Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh, kiêm Tư lệnh Khu XI Chiến thuật gởi Thiếu tướng Tư 
lệnh Quân đoàn I, kiêm Tư lệnh Vùng I Chiến thuật. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 
II. Ký hiệu tài liệu Đệ ICH - 8169, tr. 4. 

7. Ellen J. Hammer. 4 Death in November (American in Vietnam in 1963). E. P. 
Duton, New York, 1987, tr. 112. 

§. Võ Đình Cường. V7 phạm nhân quyên tại miễn Nam Việt Nam (bản dịch). 
Hùng Khanh xuất bản, Sài Gòn, 1966, tr. 73-74. 


VAI TRÒ QUẢN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG PHONG TRÀO * 199 


hiệu phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm được quần chúng đồng 
thanh hô lớn. Cùng lúc này, viên Tỉnh trưởng Thừa Thiên đến Đài 
phát thanh để tìm cách dàn xếp, đã bị quần chúng phản đối dữ dội. 
Trong lúc cuộc đàm phán đang diễn ra bên trong Đài phát thanh giữa 
giới lãnh đạo Phật giáo và viên tỉnh trưởng thì ở bên ngoài xe tăng, 
binh lính và cảnh sát được điều động đến, mở cuộc đàn áp. Dưới sự 
chỉ huy trực tiếp của viên phó tỉnh trưởng phụ trách quân sự, cuộc đàn 
áp diễn ra hết sức khốc liệt. Hậu quả là § Phật tử thiệt mạng và nhiều 
người bị thương. Về cuộc đàn áp này, một nhân chứng kể lại: “Cảnh 
tượng khủng khiếp thê thảm phía trước Đài phát thanh Huế lúc ấy 
thật không bút mực nào tả cho xiết; một dám động hỗn loạn như đàn 
ong vỡ tổ; tiếng la thét, tiếng chân chạy, vật lộn xen lẫn tiếng súng nỗ 
Của súng lớn, súng nhỏ, tiếng kêu ru kinh hoàng của những người bị 
đạn, tiếng xác người đổ xuông trên mặt đường, rồi là tiếng động cơ âm ữ 
của một đoàn xe tăng kéo đến; chúng dày xéo lên tất cả, chúng đè bẹp tất 
cả, có một số em nhỏ yếu đuối không chạy kịp đã ngã gục trên đường đi 
của chúng, xác thân bị nghiên nát dưới những làn xích sắt"®. 


Cuộc đàn áp đẫm máu tại Đài phát thanh Huế vẫn không làm lung 
lay ý chí đấu tranh của quần chúng Phật tử. Họ kéo về phía Bắc cầu 
Trường Tiền, trên đường Trần Hưng Đạo, tiếp tục cuộc biểu tình. 
Chính tường trình của Tư lệnh Sư đoàn I Bộ binh kiêm Tư lệnh Khu 
XI chiến thuật gởi Tư lệnh Quân đoàn I kiêm Tư lệnh Vùng I chiến 
thuật chính quyền Sài Gòn, mặt nào giúp chúng ta thấy rõ ý chí đấu 
tranh của quần chúng: “Sau những tiếng nổ trên thêm và trước sân 
Đài phát thanh, kèm theo nhiêu tiếng rên la âm ï, hàng ngàn người 
đứng ở dốc câu và trên cẩu,... xô đẩy nhau và về hết bên phó để rồi 
tựu lại gây náo động và biểu tình vang dậy... Lực lượng an ninh thành 
phố quá ít, dân chúng làm nhiêu việc hỗn loạn, xô đẩy cảnh sát, giật 
súng binh sĩ làm trò đùa. Trong lúc ấy thì một số thương gia đường 
Trần Hưng Đạo và Phan Bội Châu (nay là đường Phan Đăng Lưu - 
LC chú thích) lại hoan hô và đứng ra tổ chức biểu tình. Người cắm 
cờ trên xe chạy, có thương gia ném cờ và biểu ngữ từ trên lầu xuống 
cho người biểu tình, có thương gia lại chạy ra lôi kéo mời mọc đám 
quá khích vào uống nước giải khát rôi đi! Quang cảnh lúc ấy có thể 
khiến mọi người có cảm tưởng là họ vừa chiếm xong được thành phố 
sau một cuộc cách mạng ???... Nói về bình sĩ giữ trật tự thì có bình 


9, Nguyễn Thanh. Sự thật cuộc đấu tranh Phật giáo Việt Nam. Nxb Hoa Đạo, 
Sài Gòn, 1964, tr. 27. 


200 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Sĩ lại xui giục dân chúng: Cứ đi qua đi, không ai băn đâu mà sợ/”d9, 


Ngày hôm sau (9-5-1963), hầu hết các trục đường chính của thành 
phố Huế đều có đông đảo quần chúng Phật tử biểu tình, trong đó có 
“nhiều đoàn thanh thiếu nhỉ Phật tử cẩm biểu ngữ đi biểu dương từ 
Thành Nội ra Đông Ba, Gia Hội, lên Trần Hưng Đạo và sang hữu 
ngạn lên chùa Từ Đàm”. Họ tô cáo sự tàn bạo của chính quyền Ngô 
Đình Diệm và yêu cầu giới lãnh đạo Phật giáo tiếp tục cuộc đấu tranh 
để bảo vệ Đạo pháp, chỉ đến lúc giới lãnh đạo Phật giáo đến Đài phát 
thanh kêu gọi và hứa sẽ tổ chức cuộc meeting vào ngày mai (10-5- 
1963), quần chúng mới chịu giải tán: “7ôi tha thiết kêu gọi các đạo 
hữu, kế từ giờ phút này cho đến sáng ngày mai, không được tụ tập ngoài 
đường, phải ở trong nhà và đợi lệnh của tôi. Tôi tuyên bồ tuyệt thực ngay 
từ bây giờ, tôi tuyên bồ tuyệt thực từ phút này cho đến khi nào lệnh tôi 
được thì hành. Các đạo hữu giải tán ra về để Ban Thị sự tranh đấu với 
chính quyên và tổ chức cuộc meeting vào ngày 10-5-1963”0), 


Đúng như lời cam kết của giới lãnh đạo Phật giáo, sáng ngày 10- 
5-1963, một cuộc meeting lớn được tổ chức tại chùa Từ Đảm. Quần 
chúng Phật tử các phường và xã phụ cận đồ về, trong phút chốc sân 
chùa Từ Đàm đông nghẹt cả người". Quần chúng giương cao nhiều 
biểu ngữ tố cáo sự tàn bạo của chính quyền Ngô Đình Diệm; mặt 
khác, nội dung khâu hiệu tỏ rõ quyết tâm tranh đấu một mắt một còn 
của quần chúng Phật tử: 


“Chúng tôi đã quá biết ai giết chúng tôi”. 

“Đá đảo hành động sát nhân, vụ khống”. 
“Hãy giết chúng tôi đi!" 

“Máu đã chảy, chúng tôi sẵn sàng đồ máu ”09. 


Trước đông đảo Phật tử, trong lời khai mạc, Thượng tọa Thích 
Trí Quang, Hội trưởng Hội Phật giáo Trung Phân, khăng định một 


10. Tường trình đã dẫn, tr. 6. 

11. Tường trình đã dẫn, tr. 8. 

12. Tường trình đã dẫn, tr. 9. 

13. Theo tường trình số 0465/KXICT/2/2/M ngày 16-5-1963 của Đại tá Đỗ Cao 
Trí, Tư lệnh Sư đoàn I Bộ binh, kiêm Tư lệnh Khu XI Chiến thuật gởi Thiếu tướng 
Tư lệnh Quân đoàn 1, kiêm Tư lệnh Vùng I Chiến thuật, thì số người tham gia cuộc 
meeting lên đến 10.000 người. 

14. Cẩm Thủy. Những trang nhật kỷ trong “Trước cơn sóng gió”. Ban Hướng 
dẫn Gia đình Phật tử Trung Phần xuất bản, Huế, 1964, tr. 39. 


VAI TRÒ QUẢN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG PHONG TRÀO * 201 


lần nữa về chủ trương đấu tranh hòa bình, bất bạo động, không đặt 
một tôn giáo nào làm đối tượng mà chỉ nhằm mục đích công bằng xã 
hội: “Cẩm không được hô khẩu hiệu, không được bạo động vì chúng 
ta đều không có vũ khí, nếu ai gây bạo động thì dâu có chết chúng ta 
cũng không bỏ hàng ngũ, có chết cũng nhẫn nhục chịu đựng. Tuyệt 
đối không trả thù, không phản đối. Nếu có kẻ xen lộn vào hàng ngũ 
chúng ta mà gây bạo động và tôi cũng cảnh cáo những kẻ bạo động 
ây, mọi người nên tuyệt đối theo sự điều khiển của tôi"0°. Tiếp theo, 
đồng bào Phật tử giương cao cờ và biểu ngữ, Thượng tọa Trí Quang 
công bồ “Bản Tuyên ngôn của Tăng, tín đô Phật giáo Việt Nam”, gồm 
5 nguyện vọng, trong đó đòi chính quyền Ngô Đình Diệm phải thi 
hành chính sách bình đẳng tôn giáo. Tuyên ngôn khẳng định quyết 
tâm đấu tranh của Tăng, tín đồ Phật giáo miền Nam: “Những điểm 
trên đây là nguyện vọng tối thiểu và thiết tha nhất của toàn thể tăng, 
tín đô Phật giáo trong cả nước. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh cho đến 
lúc nào những nguyện vọng hợp lý trên đây được thực hiện”. 


Rõ ràng sau cuộc đàn áp đẫm máu của chính quyền Ngô Đình 
Diệm tại Đài phát thanh Huế đêm 8-5-1963, quần chúng Phật tử Huế 
vẫn không hề nao núng, cuộc đấu tranh của họ vẫn được tiếp tục VỚI 
mức độ cao hơn, thúc đây cho sự ra đời Tuyên ngôn ngày 10-5-1963. 


CUỘC TỰ THIÊU CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐÚC (11-6-1963) 


Sau hơn một tháng đối đầu với chính quyền Ngô Đình Diệm, giới 
lãnh đạo Phật giáo đã thực hiện nhiều hình thức và biện pháp đầu 
tranh, từ “7hnh nguyện thự”, “rước linh” hàng tuần đến tuyệt thực, đàm 
phán,... nhưng vẫn không lay chuyền được chế độ bạo trị Ngô Đình Diệm. 
Năm nguyện vọng mà giới lãnh đạo Phật giáo đưa ra trong bản Tuyên 
ngôn ngày 10-5-1963 vân không được giải quyết. Trong các cuộc biểu 
tình, tuyệt thực, quần chúng càng bị khủng bố nặng nề hơn, phong trào 
đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Để đưa phong trào tiến lên, ngày 
11-6-1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã anh dũng tự thiêu tại ngã 
tư đường Lê Văn Duyệt — Phan Đình Phùng (nay là đường Cách Mạng 
Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiều). Lực lượng Diệm được điều động 
đến để hòng phá tan cuộc tự thiêu, nhưng bị thất bại vì quần chúng đã 
kiên quyết bảo vệ bằng cách vây quanh nhà sư nhiều VÒng.. Có người nằm 
lăn trước xe cứu hỏa, xe cảnh sát để không cho chính quyền can thiệp. 


15. Tường trình đã dẫn, tr. 9. 
16. Bản Tuyên ngôn ngày 10-5-1963 của tăng, tín đồ Phật giáo. Trung tâm lưu 
trữ Quốc gia II. Ký hiệu tài liệu SC. 04-HS. 8352. 


202 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Chiều ngày 11-6-1963, Ngô Đình Diệm ra lệnh phong tỏa các 
chùa, nhất là chùa Xá Lợi, nơi đặt thi hài của Thích Quảng Đức. Tuy 
vậy, trên những con đường dẫn về chùa Xá Lợi, cảnh sát đã bị làn 
sóng người tràn ngập. Đám tang của Thích Quảng Đức được định 
vào ngày 16-6-1963, giới lãnh đạo Phật giáo dự định tổ chức vào dịp 
này một cuộc biểu tình lớn để phản kháng chính quyền Ngô Đình 
Diệm không chịu giải quyết những nguyện vọng đã đề ra. Lo sợ một 
sự bùng nỗ lớn vào ngày 16-6-1963, chính quyền Ngô Đình Diệm 
buộc phải ký với giới lãnh đạo Phật giáo một Thông cáo chung vảo 
giờ 30 sáng ngày 16-6-1963. Về cơ bản, Thông cáo chung thỏa mãn 
5 nguyện vọng mà Phật giáo đã đưa ra trong Tuyên ngôn ngày 10-5- 
1963. Đứng về phương diện thương thuyết, việc ký Thông cáo chung 
là một thắng ợi lớn của phía Phật giáo. 


Mặc dầu có lời kêu gọi của giới lãnh đạo Phật giáo, yêu cầu Tăng 
MI, Phật tử ở nhà, vì 5Š nguyện vọng đã “đạt được” và đám tang của 
Thích Quảng Đức được hoãn lại, nhưng quần chúng quá hiểu rõ những 
thủ đoạn lừa bịp của chính quyền Ngô Đình Diệm, sáng ngày 16-6- 
1963, 700.000 người dân Sài Gòn vẫn đồ ra đường phố, kéo về chùa 
Xá Lợi, nơi đặt thi hài của Thích Quảng Đức. Cuộc xô xát giữa quần 
chúng và các lực lượng cảnh sát đặc biệt của Diệm trên các đường phố 
diễn ra hết sức quyết liệt. Thanh niên, sinh viên, học sinh, phụ nữ, bà 
già đã hăng hái chiến đấu hàng giờ đồng hồ. Điều này cho thấy tỉnh 
thần đấu tranh của quần chúng thực sự được nuôi đưỡng với cuộc tự 
thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức. “Quần chúng hòa vào nhau 
như nước trong đại dương và trong tình yêu người ta tự thấy mình 
lớn lên và không còn sợ hãi nữa”0”. Song chính quần chúng cũng xả 
mình bảo vệ đề cuộc tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức được 
thành công và phát huy “tinh thần Quảng Đức” liền sau đó, góp phần 
buộc chính quyền Ngô Đình Diệm phải ký kết Thông Cáo chung dù 
đây chỉ là sự nhượng bộ tạm thời. 

CUỘC ĐẦU TRANH ĐÒI THỰC THỊ THÔNG CÁO CHUNG 

Hơn một tháng Thông cáo chung được ký kết, song chính quyền 
Ngô Đình Diệm vẫn không chịu thi hành, trái lại càng gia tăng những 
thủ đoạn xảo quyệt để đánh lừa quần chúng, nhằm tiến tới đè bẹp 
phong trào. “Chiến tranh một phía” từ phía chính quyền Ngô Đình 


17. Tâm Phong. Nhớ lại cuộc vận động của Phật giáo. Tuần báo Hải Triều Ẩm, 
sô 18, ngày 24-8-1964, tr. 10. 


VAI TRÒ QUẢN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG PHONG TRÀO * 203 


Diệm không cho phép giới lãnh đạo Phật giáo hòa hoãn được nữa. Từ 
ngày 14 đên ngày 16-7-1963, giới lãnh đạo Phật giáo liên tục ra các 
thông bạch kêu gọi quân chúng Phật tử tiêp tục cuộc đâu tranh trở lại. 


Hưởng ứng lời kêu gọi của giới lãnh đạo Phật giáo, các cuộc đấu 
tranh của Tăng Ni, Phật tử trên toàn miền Nam diễn ra với qui mô 
và cường độ cao hơn trước. Tại Sài Gòn, chiều ngày 16-7-1963, gần 
200 Tăng Ni biểu tình trước tư dinh Đại sứ Mỹ. Họ nêu khẩu hiệu đòi 
chính quyền Mỹ phải chịu trách nhiệm trước chính sách áp bức Phật 
giáo tại miền Nam. Sau cuộc biểu tình, họ trở về chùa Xá Lợi tham 
ø1a cuộc tuyệt thực. 


Ngày 17-7-1963, nhịp độ cuộc đấu tranh ø1a tăng, Tăng NI và Phật 
tử từ chùa Xá Lợi bằng nhiều ngả đường khác nhau, kéo đến tập hợp 
trước chợ Bến Thành. Họ căng lên nhiều biểu ngữ đòi chính quyền 
Ngô Đình Diệm phải thi hành đầy đủ và nghiêm chỉnh Thông cáo 
chung. Đại diện của đoàn biểu tình đã lên tiếng tố cáo: “CJưng tôi tới 
đây để tỏ cùng quốc dân đồng bào biết rằng bản Thông cáo chung đã 
ký kết hơn tháng nay nhưng chính phủ đã không thực thi nghiêm chỉnh 
mà còn dùng đủ mọi thủ đoạn để khủng bố, bao vây, bắt bớ, đàn áp, 
xuyên tạc Phật giáo đở”0®. Đông đảo quần chúng từ chợ đồ ra và từ 
các ngả đường kéo đến nhập cuộc tham gia đấu tranh, khí thế vô cùng 
sôi nổi. Tăng Ni bị cảnh sát bắt quăng lên xe và họ đã chống trả quyết 
liệt bằng cách siết chặt lấy tay nhau. 


Không khuất phục được ý chí đấu tranh của Tăng Ni và Phật tử, 
Giám đốc Cảnh sát Sài Gòn Trần Văn Tư bày trò thương lượng bằng 
cách hứa sẽ chở họ về chùa Xá Lợi. Nhưng khi họ lên xe, chúng lại 
cho xe chạy về hướng Lục tỉnh. Biết mình bị lừa, Tăng Ni và Phật tử 
đã phản đối bằng cách đập cửa xe, đạp thắng, gạt tay lái, mở cửa xe 
phóng xuống đường. Kết cục, xe phải dừng lại, Tăng Ni và Phật tử 
thoát khỏi xe tập hợp lại, tiếp tục đấu tranh. Chính quyền Ngô Đình 
Diệm đã điều động một lực lượng lớn cảnh sát đến đàn áp. Tăng NI 
và Phật tử bị đánh đập, bị bắt quẳng lên xe chở về An dưỡng địa Phú 
Lâm. Tường thuật về cuộc đàn áp đã man này, tờ $/ar1 and Sirips số ra 
ngày 18-7-1963, viết: “Với sự trợ lực của lính mũ sắt, cảnh sát chiến 
đấu đã dùng báng súng và gậy gộc đánh các người biểu tình rồi túm 
cổ vất họ lên xe cam nhông của nhà bình đang đậu bên cạnh. Tăng Ni, 


18. Nguyễn Lang. Việt Nam Phật giáo sử luận, tập IIIL. Nxb. Văn học, Hà Nội, 
1994, tr. 440. 


204 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


đàn bà và trẻ con bị cảnh sát đánh ngã lăn ra đường. Rất nhiễu người 
đồ máu. Cà-sa vàng của Tăng Ni và áo dài của đàn bà bị xé rách tả 
tơi trong khi họ bị dồn lên xe”09. Ở An dưỡng địa, Tăng Ni và Phật 
tử vẫn tiếp tục đấu tranh. Bốn ngày sau, chính quyền Ngô Đình Diệm 
buộc phải trả họ về lại chùa Xá Lợi. 


Trong lúc Tăng Ni và Phật tử đang cương quyết đây mạnh cuộc 
đấu tranh đòi chính quyền Ngô Đình Diệm thực thi Thông cáo chung, 
đồng bào các tôn giáo khác cũng đồng thanh lên tiếng tố cáo chính 
quyên Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo và bày tỏ sự ủng hộ của họ 
đối với cuộc đấu tranh của Phật giáo. Ngày 20- 7-1963, Đoàn Sinh 
viên Liên giáo ra Lời hiệu triệu tố cáo chính quyền Ngô Đình Diệm 
đàn áp Phật giáo. Lời hiệu triệu khẳng định: “Đoàn Sinh viên Liên 
giáo chúng tôi gâm đủ thành phần của các tôn giáo: Phật giáo, Thiên 
Chúa giáo, Hỏi giáo, Tìn Lành giáo, Cao Đài giáo, Bahai giáo, ... 
được thành lập với mục đích ng hộ Phát giáo đấu tranh ôn hòa đòi 
tự do tín ngưỡng và hành giáo”Œ®°. Ngày 25-7-1963, một nhóm 17 tín 
đồ Thiên Chúa giáo gồm nhiều thành phần xã hội khác nhau đã gởi 
thư đến giới lãnh đạo Phật giáo, tổ cáo chính quyền Ngô Đình Diệm 
đàn áp Phật giáo là phản lại tỉnh thần của Phúc âm: “Mặc dẫu chúng 
tôi là đông bào Công giáo, nhưng ñgay từ khi xảy ra những cuộc tàn 
sát, đàn áp, dã man của nhà cẩm quyên đối với đồng bào Phật tử, 
chúng tôi rất đau lòng vì chính những kẻ xuân động đã gây ra thảm 
cảnh và những tiếp diễn của những thảm cảnh đó là những người đã 
được ánh sáng Phúc âm rọi tới như chúng tôi. Còn đâu trong con 
người họ tỉnh thân công bằng, bác ái, kính Chúa yêu người như mình 
ta vậy? Họ đã phản bội tỉnh thần Công giáo của chúng tôi"0), 


Tiếp theo, ngày 30-7-1963, ngày Lễ Chung thất của Thích Quảng 
Đức, khắp các thành phó, thị xã ở miền Nam quần chúng Phật tử đã 
nhất loạt đình công, bãi thị để phản kháng chính quyền Ngô Đình 
Diệm đàn áp Phật giáo. Tại Huế, ngày 27-7-1963, chính quyền Ngô 
Đình Diệm cho phổ biến trên đài phát thanh lệnh cắm quần chúng 
tham gia ngày Lễ Chung thất Thích Quảng Đức. Tuy nhiên, Huế 
vẫn là nơi sôi động. Ngày đó, một cuộc tuần hành rước di ảnh Thích 


19. Tuệ Giác. Việt Nam Phật giáo tranh đấu sử. Nxb. Hoa Nghiêm, Sài Gòn, 
1985, tr. 220. 

20. Lời hiệu triệu của Đoàn Sinh viên Liên giáo gởi toàn thê sinh viên, học sinh 
miền Nam. Tài liệu lưu tại chùa Từ Đàm, Huế. 

21. Quốc Tuệ, Sđd., tr. 239. 


VAI TRÒ QUẢN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG PHONG TRÀO * 205 


Quảng Đức từ chùa Từ Đàm đến chùa Diệu Đé, có tới 15.000 người 
tham gia, ngang nhiên đi qua trung tâm thành phó, hai bên đường có 
hương án, dân chúng quỳ lạy, chiêm ngưỡng sự hy sinh cao cả của 
Thích Quảng Đức? Tại Sài Gòn, từ 5 giờ sáng quần chúng đã tấp 
nập đồ về chùa Xá Lợi, “ngoài thanh niên ra, hầu hết những người 
đến dự lễ là đàn bà. Họ đêu trẻ, khá hấp dẫn và duyên dáng trong bộ 
áo dài và quân trăng, hoặc cả bà già nhăn nheo, răng nhuộm đen vì 
ăn trầu. Tất cả đều đính băng tang màu vàng ở ngực, một biểu tượng 
để tiếc thương Hòa thượng Thích Quảng Đức”. Sau buổi lễ, giới 
lãnh đạo Phật giáo phát đi một bản tuyên ngôn khẳng định một lần 
nữa: “Phật giáo đồ Việt Nam quyết định không lìa bỏ tỉnh thân thuần 
túy tôn giáo bằng cách áp dụng nghiêm chỉnh phương pháp 'bất bạo 
động ' để đưa phong trào đến mức thành công”©9. 


Trước sự chuyên biến mạnh mẽ của phong trào và sự gia tăng 
đàn áp khốc liệt của chính quyền Ngô Đình Diệm, giới lãnh đạo Phật 
giáo thấy rằng đã đến lúc không chỉ đấu tranh đòi bình đẳng tôn giáo, 
mà phải đấu tranh lật đỗ chính quyền Ngô Đình Diệm. Trả lời phỏng 
vẫn báo chí nước ngoài, một vị sư trong Uỷ ban Liên phái Bảo vệ 
Phật giáo khăng định: “Cưng tôi phải chuẩn bị cho thật tốt trước 
lúc chúng tôi bắt đầu cuộc tấn công. Tôi không biết lúc nào cuộc đấu 
tranh của chúng tôi sẽ kết thúc. Chúng tôi đã nhận được một số thư 
của một số sĩ quan quân đội. Họ nói ng hộ chúng tôi”Œ3). 


Trong lúc cuộc đấu tranh của Phật giáo đang phục hồi và phát triển 
mạnh thì Đại sứ Mỹ Frederick E. Nolting trong một cuộc trả lời phỏng 
vấn của Don Baker (UP), đã bào chữa cho chính quyền Ngô Đình 
Diệm. Nolting nói: “Hơn hai năm tôi sống tại Việt Nam, tôi chưa bao 
giờ nhận thấy dấu hiệu nào chứng tỏ có sự kỳ thị tôn giáo”?®. Cùng 
với Nolting, ngày 3-8-]963, trong một cuộc nói chuyện với Phụ nữ 
bán quân sự, Trần Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu, lên tiếng công kích, 
nhục mạ Phật giáo, rằng “hoạt động của Phật giáo là một hình thức 


22. Gặp Thượng tọa Thích Trí Thủ. Nguyệt san Liên Hoa, số ra ngày 30-11- 
1963, tr. 108. 

23. Jerrold Schecter. 75 New Face oŸ Buddha. John Weatherhill, Tokyo 1967, 
tr. 193. 

24. Nam Thanh. Cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt Nam. Viện Hóa đạo xuất 
bản, Sài Gòn, 1964, tr. 111-112. 

25. Jerrold Schecter, Sđd., tr. 196. 

26. Quốc Tuệ, Sđd., tr. 298. 


206 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


phản bội xấu xa ...”G”, Về việc Thích Quảng Đức tự thiêu, Trần Lệ Xuân 
cho là “nướng sư”. Trả lời phỏng vấn của ký giả báo New York Từmes, 
Trần Lệ Xuân nói: “Tôi còn đánh sư gấp mười lần như thế nữa à. Phương 
pháp giải quyết vấn đề Phật giáo là phớt tỉnh, không cân biết tới "G9. 


Những lời lẽ xa cách sự thật của Nolting và những sự nhục mạ, vu 
khống, hăm dọa Phật giáo của Trần Lệ Xuân như “Ja đồ thêm dẫu”, 
càng làm cho quần chúng thêm căm phẫn, phong trào Phật giáo do 
đó càng lên mạnh. Ngày 4-8-1963, Đại đức Thích Nguyên Hương tự 
thiêu tại Đài Chiến sĩ trước tỉnh đường Bình Thuận. Quần chúng đã 
đấu tranh quyết liệt để giành lại thi thể của nhà sư tự thiêu. Ngày 12- 
8-1963, tại chùa Xá Lợi, nữ sinh Mai Thị Tuyết An tự chặt tay trái của 
mình để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm. Ngày 13-8-1963, 
Đại đức Thích Thanh Tuệ tự thiêu tại chùa Phước Duyên (Hương 
Trà, Thừa Thiên). Cuộc đấu tranh giành lại thi thể của nhà sư đã 
làm 30 người bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện. Ngày 15- 
8-1963, tại Huế, gần 1.000 sinh viên, học sinh biểu tình phản đối 
vụ chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp vụ tự thiêu tại chùa Phước 
Duyên. Cùng ngày hôm đó, NI sư Diệu Quang tự thiêu tại Ninh 
Hòa gần Nha Trang. Một cuộc tuần hành lớn tại Nha Trang đòi chính 
quyền Ngô Đình Diệm trả lại thi thể và bút tích của Ni sư. Cuộc biểu 
tình đã bị chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp làm 30 người bị thương 
và trên 200 người khác bị bắt. 


Ngày 16-8-1963, tại Huế, theo lời kêu gọi của giới lãnh đạo Phật 
giáo, tất cả chợ búa, trường học, xí nghiệp và công tư sở đều nhất loạt 
tổng đình công. Chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành lệnh giới nghiêm 
và thiết quân luật. Cùng ngày, nhà sư Thích Tiêu Diêu tự thiêu tại chùa 
Từ Đàm. Ngày 17-8-1963, Viện trưởng Viện Đại học Huế bị bãi chức. 
Cùng ngày, các khoa trưởng thuộc Đại học Huế và toàn thê giảng viên 
Viện Hán học ra tuyên cáo lên án chính quyền Ngô Đình Diệm đàn 
áp Phật giáo, tuyên bồ từ chức và nghỉ việc. Tiếp theo, toàn thể giảng 
viên và sinh viên Viện Đại học Huế từ chức, bãi khóa. Ngô Đình Diệm 
cử Trần Hữu Thế ra thay Cao Văn Luận làm Viện trưởng đã bị giảng 
viên và sinh viên Huế tây chay với khâu hiệu: “7ần Hữu Thể cút đi!”. 
“Cuộc đầu tranh dũng cảm của 40 giáo sư ở Huế từ chức để phản đổi 
chính sách đàn áp Phật giáo của bọn Cẩn - Diệm ... đã nêu cao tính 


27. Jerrold Schecter, Sđd, tr. 196. 
28. Quốc Tuệ, Sđd., tr. 307. 


VAI TRÒ QUẢN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG PHONG TRÀO * 207 


khí khái của người trí thức”. Phong trào bất hợp tác ở Huế trở nên 
toàn diện, mọi guông máy xã hội đêu bị tê liệt. 


Cuộc đấu tranh đòi thực thi Thông cáo chung với sự tham gia của 
hầu hết các tầng lớp xã hội, đã vạch trần chính sách gian trá của chính 
quyền Ngô Đình Diệm, góp phần giữ vững phong trào trước sự đàn 
áp quyết liệt. 


CHÍNH QUYÈN NGÔ ĐÌNH DIỆM THỰC HIỆN “KÉ HOẠCH 
NƯỚC LŨ” (ĐÊM 20 RẠNG NGÀY 21-8-1963) VÀ PHẢN ỨNG CỦA 
NHÂN DÂN MIỄN NAM 


Gần ba tháng rưỡi kế từ khi phong trào bùng nỗ, chính quyền Ngô 
Đình Diệm đã sử dụng mọi biện pháp đề đè bẹp phong trào. Tăng Ni 
và Phật tử bị giết hại, bắt bớ ngày càng tăng, nhưng cuộc đấu tranh 
vì chính nghĩa của Phật giáo ngày càng phát triển sâu rộng. Từ Nam 
chí Bắc cũng như khắp nơi trên thế giới, nhân dân và chính phủ các 
nước không phân biệt chế độ chính trị đều hướng về cuộc đấu tranh 
của Phật giáo và lên án gay gắt chế độ Ngô Đình Diệm, một chế độ mà 
đặc điểm “là hồi mại quyên thể, gia đình trị, tham nhũng, khinh miệt 
thuộc hạ và tàn nhẫn đối với đòi hỏi của nhân dân”°9. Chế độ bạo trị 
Ngô Đình Diệm đang ở vào thế cô lập hơn bao giờ hết. 


Đề cứu nguy chế độ, chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành “Kế 
hoạch nước lữ”: “Cương quyết thanh trừng các phần tử phản bội và 
quả khích trong các giới Tăng Ni, công chức, giáo sư, sinh viên, cũng 
như trong các đoàn thể nhân dân” nhằm giải quyết dứt điềm “Vụ Phật 
giáo” “thởi gian ấn định cho việc thực hiện Xong kế hoạch là từ 21-8 
đến 30-9-1963, Đúng như kế hoạch đã vạch ra, đêm 20 rạng ngày 
21-8-1963, chính quyền Ngô Đình Diệm cho quân tân công đồng loạt 
các ngôi chùa được dùng làm cơ sở đấu tranh trên khắp miền Nam. 


Tại Sải Gòn, chùa Xá Lợi, Trụ sở của Ủy ban Liên phái Bảo vệ 
Phật giáo, cuộc tấn công diễn ra hết sức dữ dội. Mặc dầu đã được 
mật báo cho biết chính quyền Ngô Đình Diệm sẽ mở cuộc tấn công, 
nhưng giới lãnh đạo Phật giáo cùng với quần chúng Phật tử không ai 


29. Những văn kiện chủ yếu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt 
Nam (từ tháng 12-1963 đến tháng 10-1964). Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1964, tr. 54. 

30. Đỗ Đức Thái. Thảm họa Việt Nam (Chính trường và chiến trường). Chicago, 
IHinois), 1985, tr. 118. 

31. Kế hoạch thanh toán vụ tranh chấp bạo động của Tổng hội Phật giáo Thừa 
Thiên. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. Ký hiệu tài liệu SC.04-HS. 8466. 


208 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


chịu rời hàng ngũ. Khi cuộc tấn công diễn ra, Tăng Ni và Phật tử đã 
chông trả rât mãnh liệt, cho đên lúc kiệt sức thì bị bắt tông lên xe đưa 
vào trại ø1am. 


Ở chùa Ấn Quang, theo “Phiếu đệ trình” của Tư lệnh Quân đoàn 
III Sài Gòn thì cuộc tấn công của lực lượng Diệm cũng vấp phải sự 
kháng cự hết sức quyết liệt của Tăng Ni, Phật tử: “Việc khám xét chùa 
Ấn Quang cũng gặp trở ngại vì chùa đã tổ chức phòng thủ và báo 
động. Khi lực lượng an ninh tiễn vào chùa thì gặp một hàng rào kẽm 
gái có truyền điện nên một số nhân viên ta bị điện giật và bị thương. 
Một số Tăng Ni canh gác trong sân chùa dùng gậy định chống trả 
lúc đâu, nhưng sau đó lại rút lên lầu. Các sư liên sử dụng máy phóng 
thanh kêu gọi đồng bào quanh vùng thức dậy để chứng kiến quân đội 
tán công vào nhà chùa. Trong chùa đánh trồng mỗ âm ï để báo động 
và sử dụng điện thoại để liên lạc với các nhà chùa khác. 


“Các Tăng Ni tiếp tục ném đá và ve chai vào các toản an nình. 
Đặc biệt là các Tăng Ni có ném một chất hóa học cay mắt và một chai 
q-xít vào trung đội an ninh trong lúc tiên công vào chùa nhưng may 


không có nhân viên nào bị thương”©°?. 


Tại Huế, cứ điểm quan trọng của Phật giáo, chính quyền Ngô Đình 
Diệm cho quân chiếm đóng thành phố. Dân chúng lập tức đồ ra đường 
đánh mõ báo động. Từ Đàm, ngôi chùa “bản doanh” của phong trào 
bị tắn công dữ dội lúc thi hài của nhà sư Thích Tiêu Diêu vừa tự thiêu 
chưa được chôn cất. Cuộc kháng cự của Tăng Ni, Phật tử diễn ra rất 
mãnh liệt kéo dài từ nửa đêm cho đến gần sáng lực lượng Diệm mới 
phá được vành đai phòng thủ đề tiễn vào trong chùa. Các chùa Diệu 
Đế, Báo Quốc, Linh Quang cũng bị tắn công và cũng vấp phải sự phản 
ứng dữ đội của Tăng Ni, tín đồ Phật tử. 

Theo số liệu của chính quyền Ngô Đình Diệm, số Tăng Ni, giáo sư 
và sinh viên bị bắt trong đêm đồng loạt tắn công chùa nói trên chỉ tính 
riêng Sài Gòn và Huế đã lên tới 1.323 người (728 người ở Sài Gòn và 
595 người ở Huế). 

Những ngày sau 21-8-1963, cả Sài Gòn rung động trước sự phát 
triển của phong trào. Nhiều bộ trưởng, khoa trưởng, giáo sư đại học 
từ chức. Ngày 22-8-1963, một nhóm giáo chức Sài Gòn rải truyền đơn 
lên án chính quyền Ngô Đình Diệm tấn công chùa và kêu gọi trí thức 


32. Phiếu đệ trình số 0289 của Tư lệnh Quân đoàn III Sài Gòn ngày 22-8-1963. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. Ký hiệu tài liệu TM-HS.2009. 


VAI TRÒ QUẢN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG PHONG TRÀO * 209 


vùng dậy đấu tranh. Về phía sinh viên, ngày 24-8-1963, tại Trường 
Đại học Khoa học, 1.200 sinh viên đến trường thi vào năm dự bị, 
nhưng không chịu vào phòng thi, họ xé phiếu báo danh, hô các khẩu 
hiệu: “Đá đảo chính phử” và hô hào bãi khóa. Tại Trường Đại học 
Dược khoa, 700 sinh viên đến trường nhưng không chịu vào lớp. Tại 
trường Đại học Y và Nha khoa, sinh viên đã xông vào phòng hội đồng 
xé đề thi và làm lộ đề thi toán. Tại Trường Đại học Luật khoa, có trên 
1.200 sinh viên họp mít-tinh lên án chính quyền Ngô Đình Diệm và 
kêu gọi bãi khóa để đấu tranh. 


Đề đây lùi cao trào nổi dậy của sinh viên, chính quyền Ngô Đình 
Diệm ra lệnh đóng cửa các trường đại học và cao đắng, lùng bắt cán 
bộ chỉ đạo phong trào. Tuy vậy, sáng ngày 25-8-1963, bất chấp lệnh 
giới nghiêm của chính quyền Ngô Đình Diệm, thanh niên, sinh viên, 
học sinh từ nhiều hướng khác nhau đồ về trước chợ Bến Thành biểu 
tình chống chính quyền Ngô Đình Diệm. Cuộc đàn áp diễn ra, thanh 
niên, sinh viên, học sinh đã chống trả quyết liệt. Cảnh sát Diệm bắn 
vào đoàn biểu tình, nữ sinh Quách Thị Trang hy sinh, có tới 2.000 
nam nữ sinh viên, học sinh bị bắt đưa về giam tại Trung tâm Huấn 
luyện Quang Trung. 


Sau cuộc đàn áp ngày 25-8-1963, nhìn bên ngoài, chính quyền 
Ngô Đình Diệm có vẻ làm chủ tình hình, song trên thực tế phong 
trào đang tìm đối sách thích hợp trước sự khủng bố đã man của chính 
quyền Ngô Đình Diệm. Ngày 7-9-1963, học sinh các trường trung học 
ở Sài Gòn bãi khóa. Tại Trường Trung học Võ Trường Toản, học sinh 
đánh nhau hàng giờ với cảnh sát chiến đầu và đã hô những khẩu hiệu 
đòi Mỹ chấm dứt viện trợ cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Rất nhiều 
học sinh bị bắt tống lên xe đưa đến trại giam. Buổi chiều cùng ngày, 
phụ huynh những học sinh bị bắt đã tụ tập trước Nha Tổng Giám đốc 
Cảnh sát, biểu tình đòi con. Đoàn biểu tình đã chỉ trích Mỹ ủng hộ 
Ngô Đình Diệm. 

Ngày 8-9-1963, học sinh Trường Trung học kỹ thuật Cao Thắng 
bãi khóa. Trong lúc học sinh đang hô hào bãi khóa và biểu tình, cảnh 
sát chiến đấu được huy động đến bao vây và đàn áp. Học sinh đã dùng 
búa và các khí cụ khác của nhà trường để chống lại. Hai bên giao 
tranh suốt buổi sáng làm cho một số cảnh sát Diệm mang thương tích 
trầm trọng. Cùng ngày, học sinh Trường Chu Văn An bãi khóa và biểu 
tình, căng biểu ngữ viết bằng máu tố cáo chính quyền Ngô Đình Diệm 
chà đạp tự do tín ngưỡng, đòi Mỹ ngưng viện trợ cho Diệm. Học sinh 


210 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


đã dùng những dụng cụ có sẵn chống lại sự tấn công của cảnh sát. Hai 
đợt tấn công đầu của cảnh sát Diệm đều bị đây lùi. Đợt thứ ba, chính 
quyền Ngô Đình Diệm huy động thêm lực lượng mới đàn áp được. Có 
tới 1.200 học sinh bị bắt đưa về trại giam. 


Trong điều kiện lưới mật vụ cũng như lực lượng chống biểu tình 
của chính quyền Ngô Đình Diệm giăng ra dày đặc, trong quần chúng 
xuất hiện những hình thức đấu tranh mới, như các bà mẹ đã lấy bong 
bóng kết theo những biểu ngữ mang nội dung chống Diệm thả lên 
không trung; hoặc là những tắm áp-phích hí họa mô tả chế độ độc tài 
gia đình trị Ngô Đình Diệm; hoặc ở chợ Bến Thành có hình thức thả 
khi mang tên của những anh em gia đình họ Ngô, v.v... Rõ ràng trước 
sự đàn áp quyết liệt của chính quyền Ngô Đình Diệm, nhất là với “Kế 
hoạch nước lữ” khi mà hầu hết giới lãnh đạo Phật giáo đều bị bắt đưa 
vào trại giam, song lực lượng quần chúng tiếp tục được mở rộng, với 
những biện pháp mang tính sáng tạo nhằm đối phó trước những luật 
lệ phát-xít của chính quyền Ngô Đình Diệm, ở đây vai trò quần chúng 
cũng được thể hiện rất rõ nét. 


Từ phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 với những sự kiện 
lịch sử tiêu biêu như đã trình bày, chúng ta rút ra một sô nhận định 
chủ yêu sau đây: 


Một là, phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 đã thu hút hàng 
triệu người tham gia, không phân biệt chính kiến, xu hướng, tôn giáo, 
như các nhà tư sản dân tộc, trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh, 
phụ nữ, công nhân, nông dân, tiểu thương. Ngay cả một. số đông viên 
chức, sĩ quan cao và binh sĩ trong bộ máy chính quyền Ngô Đình 
Diệm và cả những tín đồ Thiên Chúa giáo cấp tiền cũng tích cực tham 
gia. Sự tham gia đông đảo của quần chúng với đầy đủ các giới cho 
thấy “phong trào đấu tranh của đồng bào Phật giáo ở miễn Nam đã 
vượt khỏi ranh giới đơn thuần tôn giáo mà hình thành một phong trào 
yêu nước rộng rãi trong toàn dân”9). 


Hai là, phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963 với sự 
tham gia của hầu hết mọi tầng lớp xã hội, đã cho chính quyền Kennedy 
thấy rằng trên thực tế chính quyền Ngô Đình Diệm không có sức thu 
phục nông dân mà ngay ở thành phố chính quyền này cũng mất hết 
chỗ dựa xã hội. Điều này giải thích tại sao Mỹ phải thực hiện chính 


33. Những văn kiện chủ yếu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt 
Nam (từ tháng 12-1963 đên tháng 10-1964). Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1964, tr. 66. 


VAI TRÒ QUẢN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG PHONG TRÀO * 211 


sách “thay ngựa”, ủng hộ nhóm tướng lĩnh trong quân đội Sải Gòn 
làm cuộc đảo chính (1-11-1963), giết chết anh em Ngô Đình Diệm, 
dựng lên chính quyền tay sai mới với hy vọng có hiệu quả hơn đề duy 
trì ách thống trị của chúng ở miền Nam. Bàn về âm mưu của Mỹ trong 
việc gạt bỏ anh em Ngô Đình Diệm, Tổng Bí thư Lê Duân viết: “Sau 
trận Ấp Bắc, Mỹ bắt đầu hoang mang. Tuy vậy, chúng còn nghĩ rằng 
không thắng được là vì lý do chính trị. Chúng cho răng lực lượng 
quân sự gôm quân đội tay sai cộng với cô vấn Mỹ, có đủ sức chống 
lại ta, nếu một cơ sở chính trị tốt tạo thêm tỉnh thân chiến đấu cho 
quân nguy. Đề hòng cải thiện chính trị ngày càng tôi tệ, Mỹ đã vứt bỏ 
Diệm, Nhụ”99,. 


Ba là, trong phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963, quần 
chúng nhân dân đã giữ một vai trò hết sức quan trọng. Quần chúng đã 
chủ động làm cho phong trào bùng nổ, đã sáng tạo ra nhiều hình thức 
và biện pháp đấu tranh linh hoạt. Bất chấp sự đàn áp khốc liệt của 
chính quyền Ngô Đình Diệm, quần chúng đã có mặt trong hầu hết mọi 
tình huống khó khăn để góp phần giữ vững và đưa phong trào tiễn lên. Sự 
tham gia đông đảo và hầu hết mọi tầng lớp nhân dân miền Nam đã làm 
cho phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963 có một vị trí 
xứng đáng trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). 


3k3kzk 


34. Lê Duẫn. 7 vào Nam. Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1985, tr. 69. 


CHÍNH SÁCH CỦA MỸ ĐỐI VỚI 
CHÍNH QUYỀN NGÔ ĐÌNH DIỆM TRONG 
CUỘC KHỦNG H0ẢNG PHẬT GIÁO 1963 


Thẻ. Phan Văn Củ 
Khoa Lịch sử, ĐH KHXH@&NV-ĐHQG TP.HCM 


Với mục tiêu giữ vững một miền Nam Việt Nam không cộng sản 
nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc và Liên Xô ở Đông Nam 
Á, chính quyền John F. Kennedy đã gia tăng đều đặn viện trợ của Mỹ 
cho VNCH. Trong suy nghĩ của Washington, Mỹ chỉ có thể làm chiến 
tranh thành công với Ngô Đình Diệm. Nhưng đến đầu 1963, lòng tin 
của Mỹ đối với bản thân Diệm đã bắt đầu giảm sút. Câu hỏi: Chúng 
ta có thể thắng cuộc chiến ở Việt Nam với Diệm không? đã được các 
giới chức trong chính quyền và báo chí Mỹ đưa ra bàn luận. 


Cuộc khủng hoảng Phật giáo 1963 là kết quả tất yếu của cuộc 
tranh cãi kéo dài từ các phe phái trong chính quyền của Tổng thông 
Kennedy. Nó cũng đánh dấu chấm hết cho nỗ lực ° 'chìm hay bơi cùng 
ĐDiệm”. Tham luận nảy gÓpP phần lý giải những Tắc rồi của chính quyên 
Kennedy trong nỗ lực tiếp tục cuộc chiến, xử lý vấn đề độc tài gia 
đình trị và kỳ thị tôn giáo của gia đình họ Ngô trong giai đoạn từ 8.5 
đến 1.11.1963. 


1. CUỘC KHỦNG HOẢNG PHẬT GIÁO BÙNG NÓ 


Ngày 6.5.1963, chỉ còn chưa đầy 48 tiếng nữa là lễ Phật đản 2507 
(§.5.1963), ngày lễ quan trọng nhất của Phật giáo, một chỉ thị cắm 
treo cờ tôn giáo của Tổng thống Ngô Đình Diệm được ban hành. Với 
lập luận quôc kỳ phải được tôn trọng hơn giáo kỳ. Diệm không phải 
không biết rõ rằng lệnh cắm này sẽ gặp phản ứng của Phật tử nhưng 
ông bất chấp hậu quả. 


214 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Sáng ngày 8§.5.1963, trong cuộc rước từ chùa Diệu Đề đến chùa 
Từ Đàm, các Phật tử đã giăng một số biểu ngữ đòi bình đăng tôn giáo 
và bảo vệ cờ Phật. Đáp lại, chính phủ Diệm đã cho lực lượng an ninh 
đến đàn áp và nồ súng vào đám đông tối hôm đó. Có 9 người chết và 
14 người bị thương”). Vô trách nhiệm hơn, chính phủ Diệm loan tin rằng, 
quân đội đến chỉ cốt lập lại trật tự còn những người chết và bị thương là 
do lựu đạn hay mìn plastic của quân khủng bồ (cộng sản) gây ra. 


Nhưng sự thật thì không thẻ bị che giấu. Dưới sự chỉ đạo của các 
nhà sư, Phật tử bắt đầu biểu tình ở các thành phố trên toàn miền Nam 
đòi bồi thường cho các nạn nhân, trừng trị những kẻ có trách nhiệm, 
được tự đo treo cờ trong khi phải đối mặt với sự đàn áp khá quyết liệt 
của các lực lượng an ninh. 


Do bị ảnh hưởng bởi vợ chồng Nhu - Lệ Xuân và Thục, những 
người không muốn chấp nhận một dấu hiệu hòa hoãn nào ở Huế, 
Diệm đã phải giải quyết việc này mà không thực sự hiểu rằng nó sẽ 
gây ra những phản ứng như thế nào đối với trong và ngoài nước. Diệm 
tuyên bố rằng Hiến pháp 1956 đã công nhận quyền tự do tín ngưỡng 
nhưng lại không chấp nhận những hoạt động tự do của những nhóm 
tôn giáo. Còn ông Nhu thì được vợ kích động đã làm cho tình hình 
thêm trầm trọng bằng cách gay gắt buộc tội những người cộng sản là 
thủ phạm gây nên sự bế tắc. 


2. NHỮNG NÖ LỰC NGOẠI GIAO CỦA MỸ 


Ngày 11.6.1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để chống 
lại sự TRƯỢC đãi tôn giáo. Một thay đổi lớn trong suy nghĩ của người 
Mỹ về chính quyền Diệm. Hàng loạt những tắm ảnh xuất hiện ngay 
lập tức trên các tờ báo. Điều đó khiến cho chính quyền Kemnedy phải 
giữ một khoảng cách với chế độ đồng minh thân thiết ỏ ở Sài Gòn. Trong 
Chính phủ Mỹ lập tức nô ra những cuộc tranh cãi gay gắt về vấn đề là liệu 
Mỹ có đúng hay không khi ủng hộ Diệm ở miền Nam Việt Nam. 

Đề ứng phó, Bộ Ngoại giao Mỹ dồn dập thúc ép Diệm phải hòa 
giải với Phật giáo. Ngày 4.6.1963, một Ủy ban Liên bộ được thành lập 
gồm Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ, Bộ trưởng Phủ Tổng thống 
Nguyễn Đình Thuần và Bộ trưởng Nội vụ Bùi Văn Lương đề thảo 
luận với các nhà lãnh đạo Phật giáo. Tuy nhiên, ông Diệm chỉ muốn 


1. Nhiều tác giả (1971), The Pentagon Papers (ân bản của Thượng nghị sĩ Grav- 
el), Vol II, Beacon Press, Boston, p.201; FRUS, 1961 — 1963, Vol HI, Document 
116, p.284 —- 285. 


CHÍNH SÁCH CỦA MỸ ĐÓI VỚI CHÍNH QUYÈN NGÔ ĐÌNH DIỆM * 215 


kéo dài thời gian để vô hiệu hóa dần cuộc đấu tranh chứ không muốn 
thỏa mãn những nguyện vọng của Phật giáo. Trong khi Diệm lại chịu 
sức ép của vợ chồng Nhu đòi ông phải “mạnh tay” hơn với Phật tử). 
Các cuộc đàn áp vẫn tiếp tục. Những cuộc biểu tình phản đối ngày 
càng mạnh mẽ. Thậm chí các quan chức chính phủ và giới quân nhân 
cũng bày tỏ sự lo ngại của họ trước cách giải quyết vẫn đề Phật giáo 
của Tổng thống Diệm. 


Ngày 12.06.1963, một ngày sau khi Hòa thượng Thích Quảng 
Đức tự thiêu, những bức ảnh về sự kiện này xuất hiện trên trang nhất 
của các tờ báo lớn trên khắp thế giới, bên cạnh những bài viết lý giải 
về nguyên nhân của thảm kịch. Chỉ qua một đêm, nước Mỹ và phần 
còn lại của thế giới biết hết sự thật về “JWinston Churchill của châu 
Á”. Hàng loạt vẫn đề được công chúng Mỹ đặt ra cho chính phủ Ken- 
nedy: chúng tôi tưởng những đồng dollar đóng thuế của chúng ta đồ 
vào Nam Việt Nam là để góp sức chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng 
sản; nước Mỹ vẫn nghĩ rằng số lượng người Mỹ được đưa tới Việt 
Nam không ngừng tăng lên cùng với khoản viện trợ 1,2 triệu dollar 
mỗi ngày là để giúp Nam Việt Nam chống lại kẻ thù Việt cộng không 
đội trời chung. Nhưng giờ đây, dường như Diệm quan tâm nhiều hơn 
đến việc chống lại các nhà sư mặc áo vàng không có vũ khí®). Chính 
quyền Kennedy bây giờ không phải chỉ đối đầu với sự hỗn loạn ở 
'VNCHÍ mà còn phải trả lời dân Mỹ tại sao lại ủng hộ một chế độ độc 
tài, đàn áp tôn giáo như chế độ của ông Diệm?. 

Theo cách nhìn của Washington, khi Phật tử Việt Nam đã bắt đầu 
tham gia hàng ngũ những người bất mãn với chế độ và tiến hành 
những cuộc biểu tình chống chính phủ thì cuộc khủng hoảng này sẽ 
dẫn tới những hệ quả trầm trọng hơn bao giờ hết. Trong khi Kennedy 
vừa phải đấu tranh với vấn đề da màu trong nước, thì những đồng đạo 
Thiên Chúa của ông ở Sài Gòn đã tự biến thành kẻ thù của mọi tôn 
giáo khác ở đất nước này. 

Từ tháng 7-1963, người Mỹ bắt đầu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu 
như có một cuộc đảo chính quân sự chống lại Diệm? Nhiều cuộc họp 
đã diễn ra ở Washington, các cơ quan của chính phủ Mỹ đều đã chuẩn 


2. David Halberstam (1965), “7he Buddhist Crisis In Vietnam: A Pulitzer Prize- 
Winning Reporf” 1n Vietnam: History, Documents, and Opimions on a MaJor World 
Crisis, A Faw-Cett Crest Book, p.263, 270. 

3. Bradley S.O°Leary & Edward Lee (2003), ƒụ đm sát Ngô Đình Diệm và J.F- 
Kennedy, bản dịch, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội, tr.42-43. 


216 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


bị chu đáo trước cho những quan điểm của mình để đưa ra cho Tổng 
thông khi họp Hội đông An ninh Quôc gia (NSC). 


Mục tiêu không đổi của Mỹ ở Việt Nam là “thắng cuộc chiến” 
nhưng vấn đề là “liệu người Mỹ có giành được chiến thắng với ông 
Diệm không?”. Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Viễn Đông Roger Hils- 
man, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách về chính trị Averell Harriman, 
Có vấn Hội đồng An ninh quốc gia Michael Forrestal, George Ball, 
Rostow, hai anh em Bundy, John Kenneth Galbraith, Cabot Lodge nói 
“không” và muốn thay Diệm. Trong khi Phó tổng thống Johnson, Bộ 
trưởng quốc phòng MeNamara, Đại sứ Nolting, Chủ tịch JCS tướng 
Maxwell Taylor, Tư lệnh Thái Bình Dương đô đốc Harry Felt, tư lệnh 
MACYV tướng Harkins, Giám đốc CIA ở Sài Gòn John H.Richardson 
thì không muốn thay Diệm. Họ cho rằng, Diệm là một nhà lãnh đạo 
tồi nhưng Mỹ chưa tìm thấy ai có thể thay thế ông ta. Do vậy, thay 
Diệm vào lúc này sẽ làm tốn hại đến tinh thần chiến đấu của quân 
VNCH. Khi vấn đề của Diệm được mang ra bàn cãi, đề nghị thay 
Diệm của nhóm ngoại giao bị Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, 
Bộ Quốc phòng và CIA phản đối. Giám đốc CIA John McCone nói 
rằng: “Có thể Diệm là một thằng chó đẻ, nhưng ông ta là thằng chó 
đẻ của chúng ta. Mấy ông chỉ cho tôi còn ai khác không? Máy ông 
còn biết ai nữa không”®. Như vậy, đôi với cuộc chiến tại Việt Nam, 
chính sách của Mỹ vẫn là “thăng cuộc chiến” này, còn Diệm thì Mỹ 
chưa có “ngựa” để thay. 


Tuy nhiên, thái độ cứng rắn của ông Diệm, cùng với sự hung hăng, 
khiêu khích của vợ chồng Nhu trong suốt mùa hè năm 1963 như đồ 
thêm dầu vào lửa. Vợ chồng Nhu - Lệ Xuân công khai vu cáo cuộc 
đấu tranh của Phật giáo là do cộng sản xúi giục, lăng mạ những cuộc 
tự thiêu của các nhà sư là màn “nướng thịt sư” (barbeque a bonze)®). 
Chính phủ Mỹ không khỏi lo lắng và bực dọc khi liên tiếp đưa ra 
những chỉ thị dùng áp lực buộc ông Diệm phải hòa hoãn với Phật 
giáo. Trong công điện ngày 11-6-1963 gửi cho Trueheart (quyền Đại 


4. Nguyễn Kỳ Phong (2006), Vững lây của Bạch ốc: Người Mỹ và chiến tranh 
Việt Nam 1945 — 1975, tủ sách Tiếng Quê Hương, Virginia, Hoa Kỳ, tr.172. Chữ 
“chó đẻ” (sons oƒ bifches, son oƒa biích) thường dùng như một tiếng đệm trong văn 
nói của người Mỹ đề chỉ một người hay nhóm người nào đó với ý khinh bỉ, chứ 
không hoàn toàn là để sỉ nhục họ. 

5. Seth Jacobs (2006), Cold War Mandarin: Ngo Dinh Diem and the Origins oƒ` 
America s War im Vietnam, 1950 — 1963, Rowman & Littlefield  Publishers, New 
York, p. 149. 


CHÍNH SÁCH CỦA MỸ ĐÓI VỚI CHÍNH QUYÈN NGÔ ĐÌNH DIỆM * 217 


sứ tạm thay Nolting đang nghỉ phép), Ngoại trưởng Dean Rusk nhấn 
mạnh: “Nếu ông Diệm không thực hiện các biện pháp nhanh chóng 
và hữu hiệu để tải lập lại niềm tin tưởng của giới Phật tử ở nơi ông 
ta, chúng ta sẽ xem xét lại toàn diện mối quan hệ của chúng ta với chế 
độ ông ấy”®. Ngày 11-7-1963, Đại sứ Nolting về lại Sài Gòn. Nolting 
khuyên ông Diệm nên công bố một số nhân nhượng cần thiết với Phật 
giáo. Diệm đồng ý, nhưng chưa có hành động nào, ông chỉ hứa cho 
qua chuyện với Đại sứ Nolting sắp được thay bằng đại sứ mới. 


Từ ngày 15-8-1963, đại sứ Nolting rời Sài Gòn và gặp Đại sứ mới 
Cabot Lodge tại Honolulu để thảo luận về tình hình tại Việt Nam. 
Trong khi đó, vào đêm 20 rạng 21.8.1963, Diệm — Nhu cho mở một 
loạt các cuộc tấn công vảo các chùa trên khắp miền Nam Việt Nam, 
bắt bớ hàng ngàn người và gây ra những thương vong lớn. Hành động 
này của Diệm trên thực tế đã xóa bỏ tất cả mọi lời hứa hẹn hòa giải VỚI 
Phật giáo mà ông ta đã cam kết với Nolting vài ngày trước. Chăng cần 
nói, người ta cũng có thể hiểu được tâm trạng của Nolting (giữa lúc 
ông ta đang trao đôi với Lodge). Ông đại sứ cảm thấy mình đã bị phản 
bội như thế nào. Ông gửi cho Diệm một công điện trách rằng “đây /à 
lần đầu tiên ông không giữ lời hứa với tôi”0). 

Với người Mỹ cũng vậy, họ cảm thấy mình bị lường gạt khi biết 
rõ chỉ tiết về sự việc. Lúc đầu, người ta tin rằng lực lượng tấn công là 
quân đội chính quy của chính phủ và hành động này nằm trong khuôn 
khổ thiết quân luật mà Tổng thống Diệm đã ban bố theo yêu cầu của các 
tướng lĩnh. Nhưng ngược lại, những kẻ tắn công là cảnh sát chiến đâu và 
lực lượng đặc biệt dưới sự điều hành trực tiếp của Nhu. Nhu đã lợi dụng 
lệnh giới nghiêm của quân đội đề giải quyết vấn đề Phật giáo!®. 

Nhu tính toán rằng nếu đến Sài Gòn, tân Đại sứ Cabot Lodge sẽ 
chấp nhận sự nghênh đón ông bằng một “sự đã rồi” này thì cuộc tranh 
cãi về vân đề Phật giáo sẽ không còn lý do đề tôn tại nữa. Tuy nhiên, 
cuộc tấn công chùa vào đêm 20 rạng 21-8-1963 đã đánh dấu chấm 
hết cho mỗi liên hệ mặn nồng suốt chín năm giữa Ngô Đình Diệm và 
Chính phủ Mỹ. 


Ông Cố vẫn Ngô Đình Nhu đã quên không tính đến phong cách 


6. ERUS, 1961 — 1963, Vol IH, Document 176, p.383. 

7. John M. Newman (1992), JƑK and Wietnam: Deception, Intrigue, And the 
Struggle for Power, Warner Book, New York, p.339. 

§. William Colby (2007), Một chiến thắng bị bỏ lỡ, bản dịch, NXB Công an 
Nhân dân, Hà Nội, tr.178. 


218 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


của Lodge, người mà Tổng thống Kennedy cần vào giai đoạn này để 
áp dụng chiến thuật “bàn tay nhung” cho các lựa chọn chính trị của 
ông về Việt Nam. Sau vụ tấn công chùa trên khắp miền Nam, tân Đại 
sứ Lodge đã chuyên hắn sang một thái độ chống đối gần như không 
cần che giấu đối với chế độ Diệm”). Còn Roger Hilsman thì khẳng 
định: “Chúng tôi không thể ngôi yên và làm bù nhìn cho chính sách 
chồng Phật giáo của Diệm”09), 


Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu của Mỹ là chiến thắng trong 
cuộc chiến tranh chống nổi dậy ở miền Nam Việt Nam, Mỹ không thể 
không quan tâm đến cuộc đấu tranh của Phật giáo, tác động của dư 
luận Mỹ và thế giới, đặc biệt là các nước coi Phật giáo là quốc giáo. 
Ngày 2.9.1963, Kennedy tuyên bố trên đài CBS: “7heo tôi, trong 
hai tháng qua [tháng 7 và 8.1963j, chính phủ [Diệm] xa rời quản 
chúng... Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể thắng cuộc chiến này trừ 
phi quần chúng hỗ trợ các nỗ lực [của chính phủƒ°0Đ, 


3. THAY NGỰA GIỮA DÒNG 


Ngày 22.8.1963, Tổng thống Kennedy chỉ thị cho Đại sứ Cabot 
Lodge phải nhanh chóng nhận nhiệm sở càng sớm càng tốt (Lodge dự 
định sẽ thăm Hồng Kông vài ngày). Chính phủ Mỹ đã phải gửi một 
phi cơ quân sự đặc biệt để Đại sứ Lodge tới Sài Gòn ngay trong ngày 
hôm đó"?, Âm mưu lật đồ Diệm đã hình thành và được thực hiện một 
cách cân thận bởi những nhân vật hàng đầu trong chính quyền Ken- 
nedy. Thượng nghị sĩ Fulbright - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng 
viện cho biết rằng: “7hong giai đoạn từ tháng 8 đến ngày 1 tháng 11, 
Chính phủ Mỹ đã phê chuẩn và khuyến khích âm mưu lật đồ chính 
quyên miễn Nam Việt Nam”0®. Việc Tông thông Kennedy gửi Lodge 
(đảng Cộng hòa) sang Nam Việt Nam làm đại sứ là một minh chứng. 
Ông muốn một sự bồ nhiệm có tính chất chính trị bởi vì Lodge (một 
khuôn mặt sáng giá của Đảng Cộng hòa) làm đại sứ ở Nam Việt Nam 


9. Như trên, Sđd, tr. 179. 

10. George C. Herring (1998), Cuộc chiến tranh dài ngày nhất của nước Mỹ, 
bản dịch, NXB CTQG, Hà Nội, tr. I25. 

11. Michael Maclear (1981), W7efnam: The Ten Thousand Day War, Methuen 
Publishing Ltd, p.96. 

12. ERUS, 1961 — 1963, Vol II, Document 269, p.605; Howard Jones (2003), 
Death ofa Generation: How the Assassinations oŸ Diem and JFK Prolonged the 
Vietnam War, Oxford Ủniversity Press, New York, p.304. 

13. Bradley S.O”Leary & Edward Lee (2003), Sđd, tr.288. 


CHÍNH SÁCH CỦA MỸ ĐÓI VỚI CHÍNH QUYÈN NGÔ ĐÌNH DIỆM * 219 


sẽ biên cuộc chiên tranh thành vân đê của hai đảngt*), 


Kennedy và trợ lý của ông tin rằng họ có thể lái những lời phê 
phán do báo chí tác động đang tăng lên ở Quốc hội bằng sự bồ nhiệm 
Cabot Lodge vì: Lodge là người của đảng Cộng hòa, việc bố nhiệm 
Lodge sẽ làm dịu bớt phản đối ngày một tăng trong Quốc hội đối với 
cách tiếp cận vẫn đề Việt Nam của Kennedy; đặt Lodge vào vị trí đó, 
Kennedy có một người Cộng hòa đề đồ trách nhiệm nếu tình hình Việt 
Nam ngày càng bất ôn trong thời gian ông cầm quyền; và đây còn là một 
thông điệp mạnh mẽ nhất tới giờ này mới gửi cho Diệm để suy nghĩU°. 


Trong hồi ký của mình, cựu Giám đốc CIA tại Sài Gòn William 
Colby nói rằng: “Tồi có cảm giác là trong việc chống Diệm, Kennedy 
không phải không hài lòng vì đề cho Lodge được rộng đường muốn đi 
xa tới đâu thì ải, bởi ô ông biết rằng cái nhãn mác cộng hòa của ông đại 
sứ sẽ che chở cho tổng thống chống lại mọi sự chỉ trích sau này có thể 
xảy ra, bắt kể là kết quả của công việc ra sao”4%, Điều cuỗi cùng mà 
Kennedy cần vào giai đoạn này Lodge sẽ giúp cho ông phòng ngừa 
được mọi lời buộc tội sau này là “đề mất” Việt Nam, cũng như trước 
đây người ta đã trách Harry Truman và các người bạn dân chủ của ông 
đã “đề mất” Trung Hoa. 


Chỉ trong ngày 23.8.1963, Lodge đã cho nhân viên đi tiếp xúc hầu 
hết với các nhân vật cao cấp Việt Nam để nắm tình hình. Ông còn 
đích thân tiếp xúc với hai nhà sư xin tị nạn, gặp gỡ đại diện nhóm 
Caravelle, tiếp xúc với Đại sứ Giovanni d°Orlandi của Italia và Khâm 
sứ Salvatore d°Asta của Vatican. Chỉ một ngày sau khi đến Sài Gòn, 
Cabot Lodge đã năm được tình hình hiện tại của Nam Việt Nam. Ông 
còn biết được rằng, quân đội không liên quan đến các cuộc tấn công 
chùa và nhiều nhóm muốn làm đảo chính”, Cảm giác bị anh em 
Diệm — Nhu trở mặt và ý niệm về vai trò của Diệm đã mất đi sự hữu 
dụng trong chiến lược của Mỹ khiến Đại sứ Lodge và một số giới 
chức trong Chính phủ Mỹ nhận thấy đã quá đủ với họ Ngô. 


Ngày 24.8.1963, hai ngày sau khi đến Sài Gòn, Đại sứ Lodge nhận 


14. Zalin Grant (1993), Giáp mặt với phượng hoàng: CIA và thất bại chỉnh trị 
của Hoa Kỳ ở Việt Nam, bản dịch, NXB Tp.HCM, tr.244. 

15. Bradley S.O”Leary & Edward Lee (2003), Sđd, tr.45. 

16. William Colby (2007), Một chiến thắng bị bỏ lỡ, bản dịch, NXB Công an 
Nhân dân, Hà Nội, tr. I 85. 

17. Chính Đạo (2010), “Mùa Phật đản đẫm máu” ìn lại trong 1963 — 2013: Năm 
mươi năm nhìn lại, tập [II, NXB Thien Trị Thục Publications, USA, tr.7l. 


220 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


được bức điện từ Washington với nội dung: “...Chứnh phú Mỹ không 
thể chấp nhận khi quyên lực nằm trong tay Nhu. Diệm phải có cơ hội để 
loại bỏ Nhu và bè lñ, thay vào đó những nhán vật quán sự và chính trị có 
khả năng hơn. Nếu bất chấp sự cố gắng của ông mà Diệm vẫn ngoan cố, 
chúng ta phải tính đến khả năng không giữ Diệm lại nữa"0®. 


Ngày 26.8.1963, trong cuộc họp của NSC, Tổng thống Kennedy 
có vẻ tức giận vì cấp dưới đã hồi thúc một quyết định hệ trọng trong 
khi thiếu vắng những nhân vật chủ chốt của chính phủt°). Tuy nhiên, 
khi hỏi ý kiến của của tất cả các thành viên có mặt, không một ai phản 
đối công điện. Tổng thống Kennedy đi quanh bàn họp và hỏi từng 
người một: “§usk, ông có muốn thay đổi không?” Không. “MeNa- 
mara, ông có muốn thay đổi bức điện không?” Không. “Taylor, ông 
có muốn không?”09. Chính sách này được giữ nguyên, các thành viên 
tham dự đều đồng ý thà hành động và phải đối diện với một hậu quả bất 
định, còn hơn là bất động và để cho VNCH rơi vào tay cộng sản. Chấp 
nhận sự đã rồi, CIA ra lệnh cho Conein và A.G. Spera liên lạc với hai 
tướng Trần Thiện Khiêm và Nguyễn Khánh đề bàn về một kế hoạch đảo 
chính. 

Tại Sài Gòn, thay vì đi gặp Diệm để nói với ông ta về những 
yêu cầu của người Mỹ đã được ghi trong công điện ngày 24.8.1963, 
Lodge trả lời Bộ Ngoại giao là ông không còn cơ hội để thuyết phục 
Diệm được nữa. Bây giờ, ông chỉ muốn liên lạc với các tướng lãnh. 
Trong công điện gửi Bộ Ngoại giao ngày 26-8-1963, Đại sứ Lodge 
nhấn mạnh: “7i tin rằng Diệm sẽ không chấp thuận những đòi hỏi 
của chúng ta... Vì vậy, tôi đê nghị chúng ta nên đi thẳng với các tướng 
lĩnh mà không cần cho Diệm biết. Tôi sẽ nói cho các tướng lĩnh biết 
chúng ta chủ trương giữ Diệm mà không có Nhu. Trên thực tế, giữ 
Diệm hay không còn tùy ở họ”©Ð, Bản tin của đài VOA vào tôi 26.8 


18. Nhiều tác giả (1971), The Penfagon Papers (ân bản của Thượng nghị sĩ 
Gravel), Vol II, Beacon Press, Boston, p.234-235; Nhiều tác giả (1971), The Pen- 
tagon Papers (ân bản của The New York Times), 8anam Books, New York, p.194; 
William J.Rust (1985), Kennedy ímn Vietnam, 4 Da Capo PaperBack, New Yotk, 
p.113; Robert S.Mcnamara (1995), n Retrospect— The Tragedy and lessons oƒ Wief- 
nam, Random House, New York, p.52-53. 

19. Quyết định này được đưa ra vào ngày thứ Bảy, tất cả các nhân vật cao cấp 
đều vắng mặt. 

20. Hugh Brogan (2008), Kennedy, bản dịch, NXB Trị Thức, Hà Nội, tr.326 — 327. 

21. Lodge to State, quoted In telegram 6346 Forrestall to President, Aug 25, 63. 
Box 198, National security files, John E. Kennedy library); FRUS, 1961 — 1963, Vol 
IH, Document 285, p.634 — 635. 


CHÍNH SÁCH CỦA MỸ ĐÓI VỚI CHÍNH QUYÈN NGÔ ĐÌNH DIỆM * 221 


khẳng định rằng “Mỹ có thể cắt viện trợ nếu như Diệm không thoát 
khỏi tình hình này”t?). 


Từ 26 đến 30.8.1963, các nhân viên CIA như: Conein, Spera, Ru- 
fus Phillips liên tiếp gặp gỡ các tướng Nguyễn Khánh, Dương Văn 
Minh, Trần Thiện Khiêm, Lê Văn Kim, Trần Văn Đôn để bàn kế 
hoạch. Họ cam kết Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ sau khi thành lập chính phủ 
mới, giúp đỡ trốn thoát trong trường trường hợp cuộc đảo chính thất 
bại, kế cả tuyên bố ngưng viện trợ kinh tế cho chính quyền Diệm. Tuy 
nhiên, đến đầu tháng 9 thì kế hoạch đảo chính bị tạm gác, nhóm các 
tướng lãnh tham gia đảo chính vẫn án binh bất động vì họ chưa chắc 
chắn về sự ủng hộ của Mỹ. Ngày 4.9.1963, CIA tại Sài Gòn nhận định 
về sự thất bại trên rằng hai bên “không thắng, không bại”. Việc các 
tướng ngưng kế hoạch đảo chính được các giới chức ở Washington 
xem như là một thất bại của người Mỹ, NSC và các cố vấn họp bàn 
liên tục để tìm biện pháp đối phó với tình thế mới. Một số giới chức 
của Bộ ngoại giao vẫn chủ trương lật đồ Diệm đề tăng cường khả 
năng chống cộng của miền Nam. Ngoại trưởng Rusk cho rằng: “Nếu 
liên hệ của chúng ta và ông Diệm không còn tốt đẹp và nếu công luận 
của dân chúng Mỹ không có vẻ ủng hộ đường lỗi của chính phủ Diệm, 
chúng ta không còn lựa chọn nào khác hơn là phải dùng biện pháp 
quân sự”. Phó Tổng thống Johnson thì đứt khoát phản đối và cho rằng 

“chúng ta nên chấm dứt cái trò vừa ăn cướp vừa la làng (DÏaying cops 
and robbers) và trở lại nói chuyện thẳng với chính quyền Sài Gòn”9?. 
Ngày 2.9, khi trả lời câu hỏi: “Ngài có nghĩ răng chính quyên này [Ngô 
Đình Diệm] có còn cơ hội để giành lại sự hậu thuần của quán chúng hay 
không?23° của ký giả Walter Conkrite trên đài truyền hình CBS. Tổng 
thống Kennedy trả lời: “^Còn với những thay đổi chính sách và có lẽ [thay 
đổi cả] nhân sự, tôi nghĩ răng chính phủ đó có thể giành được”®®. Một 
ý kiến khác được Robert Kennedy đưa ra là: “Nếu không thể thắng được 
chiến tranh thì bây giờ là lúc Hoa Kỳ nên rút khỏi miễn Nam”??. Nhà 
Trắng vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm một giải pháp. 


22. FRUS, Vol II, Document 287, p.636. 

23. Nguyễn Kỳ Phong (2006), Sđd, tr.181. 

24. Nhiều tác giả (1971), The Pentagon Paper (ân bản của The New York Times), 
Sảd, p.174. 

25. William Colby (2007), Sđd, tr. 190; Seth Jacobs (2006), Cold War Mandarin, 
p.166. 

26. Hugh Brogan (2008), Kennedy, Sảd, tr.327. 

27. FRUS, Vol IV, Document 78, 79, p.144-146. 


222 »* NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Hội đồng An ninh gửi tướng Victor Krulak (quốc phòng) và Jo- 
seph Mendenhall (ngoại giao) sang Sài Gòn để tìm hiểu tình hình. 
Trong khi Mendenhall đi đến các thành phó lớn để tìm hiểu về tình 
hình chính trị thì Krulak tìm gặp giới quân sự đề điều tra tình hình nội 
an. Trong phiên họp ngày 10.9.1963, hai báo cáo của Krulak và Man- 
denhall làm cho Kennedy đau đầu vì nó hoàn toàn trái ngược: Krulak 
cho rằng cuộc chiến vẫn tiến triển tốt đẹp, cuộc khủng hoảng chính trị 
hiện tại không ảnh hưởng nhiều đến quân nhân hay vùng nông thôn, 
quân đội và viên chức cao cấp tin tưởng họ sẽ đánh bại cộng sản. 
Trong khi đó, Mandenhall kết luận rằng không thê thắng với anh em 
Diệm — Nhu, người dân không còn tin vào sự lãnh đạo của chính phủ, 
cùng với sự thờ ơ của quân đội sẽ đưa cuộc chiến đến chỗ thất bại . 
Sau khi nghe xong hai bản tường trình, Tổng thống Kennedy chua 
chát hỏi: “Có đúng là cả hai ông đều đến thăm cùng một đất nước 
không?”2®. Kennedy tiếp tục nghe thêm thuyết trình của Rufus C. 
Phillips và John Mecklin vừa từ Việt Nam trở về. Ông tạm thời chưa 
có quyết định rõ ràng khi tuyên bố: Hoa Kỳ không thể theo đuổi một 
đường lỗi ngoại giao nếu quá nhiều ý kiến khác nhau về đường lối đó. 


Ngày 23.9.1963, Kennedy yêu cầu MeNamara và tướng Taylor 
dẫn một phái đoàn sang Sài Gòn để phỏng định tình hình lần cuối 
trước khi có thái độ dứt khoát. Bản tường trình của phái đoàn này 
cũng chắng sáng sủa gì hơn trước đó. Taylor và MeNamara đưa ra ba 
giải pháp: Hòa giải, áp lực và thúc các tướng đảo chính. Hòa giải thì 
không có ảnh hưởng với Diệm, đảo chính thì không phải là giải pháp 
khôn khéo và Kennedy đồng ý dùng áp lực trong khi thương lượng 
với ông Diệm. Thương lượng với Diệm — Nhu là việc Đại sứ Lodge 
không muốn làm. Cabot Lodge tiếp tục thúc đây việc lật đồ Diệm. 
Ngày 23.9, Hilsman gửi thư cho Lodge để khăng định thêm quyết 
tâm: “Nếu ông ở Sài Gòn và chúng tôi ở đây vững vàng tay súng, mọi 
người sẽ theo chúng ta... Tôi nghĩ, ông có lý do để cho rằng không 
một áp lực nào - kế cả cắt viện trợ - có thể làm cho Diệm — Nhu 
thay đối như chúng ta muốn. Vì vậy, điều chúng ta phải làm là thay 
đổi chính phủ”©°. Trong những ngày còn lại của tháng 10-1963, 
Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn hoàn toàn bận rộn với kế hoạch đảo chính. 
Từ ngày 5.10 đến sáng 1-11-1963, Washington và Tòa Đại sứ Mỹ tại 


28. William J. Rust (1985), Kennedy ím Vietnam, p.135; George McT. Kahm 
(1986), Intervention: How America Became Involved in Vietnam, Alfred A. Knopf, 
New York, p.166; William Colby (2007), tr. I 89. 

29. FRUS, Vol IV, Document 144, p.282. 


CHÍNH SÁCH CỦA MỸ ĐÓI VỚI CHÍNH QUYÈN NGÔ ĐÌNH DIỆM * 223 


Sài Gòn đã trao đổi gần 90 công điện đề sắp xếp kế hoạch thay đổi 
một chính quyên. 


xk * 


Biến cố Phật giáo 1963 là một phong trào đấu tranh chống lại 
chế độ độc tài và chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền họ Ngô 
ở miền Nam Việt Nam. Cuộc đấu tranh của giới Tăng Ni và Phật tử 
mang đậm chất tôn giáo, đòi quyền tự do, bình đăng trong tín ngưỡng. 
Tuy nhiên, đối với chính quyền của Tổng thống Kennedy, viễn cảnh 
thất bại thay vì thắng cuộc chiến đã ám ảnh những quan chức trong 
chính quyền Mỹ. Suốt chín năm (1954 — 1963) người Mỹ cùng với 
hàng tỉ USD đã đi cùng Ngô Đình Diệm trong mục tiêu đánh bại cuộc 
nồi dậy của nhân dân miền Nam, ngăn chặn cộng sản ở châu Á. Do 
vậy, cách giải quyết thiếu khôn ngoan của họ Ngô đối với phong trào 
Phật giáo đã làm cho mục tiêu chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam đứng 
trước nguy cơ thất bại. Cuộc đảo chính ngày 1.11.1963 là kết quả tất 
yếu mà chính quyền Kennedy phải chấp nhận khi xử lý cuộc khủng 
hoảng Phật giáo 1963. 


Vai trò của Mỹ trong cuộc đảo chính đã quá rõ. Tài liệu mật Lầu 
Năm Góc khăng định: “Về cuộc đảo chính quân sự lật đồ Ngô Đình 
Diệm, Mỹ phải chịu tất cả trách nhiệm của mình. Bắt đầu từ tháng 
8.1963, chúng ta đã cho phép, phê duyệt và khuyến khích những âm 
mưu đảo chính của các tướng lĩnh Việt Nam và chỉ thị ling hộ hoàn 
toàn cho chính phi kế tục. Như vậy, chín năm cầm quyên của Diệm 
đã kết thúc trong đẫm máu, sự thông đồng của chúng ta trong cuộc lật 
đồ này đã làm tăng thêm phân trách nhiệm và sự dính líu của chúng 
ta với một Việt Nam thiếu người lãnh đạo”99, 


xkks 


30. Nhiều tác giả (1971), The Penfagon Papers (Ấn bản của Thượng nghị sĩ 
Gravel), Vol II, Beacon Press, Boston, p.207. 


PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA PHẬT GIÁO 
Ở MIỄN NAM VIỆT NAM NĂM 1963 
ĐỢT SÓNG CUỐI CÙNG NHẤN CHÌM 

CHẾ ĐỘC TÀI NGÔ ĐÌNH DIỆM 


NNC. Lê Thị Dung 
Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM 


1. Sau khi lên cầm quyền năm 1954, Ngô Đình Diệm đã thực hiện 
nhiều chính sách bạo ngược, phi lý nhằm diệt Cộng, tố Cộng, gây nên 
nhiều cuộc thảm sát trên toàn miên Nam, khiến lòng dân oán thán 
khắp nơi. Bên cạnh đó, chính quyền Ngô Đình Diệm còn tiến hành 
đàn áp mạnh mẽ các phe phái chính trị và giáo phái đối lập. Đầu năm 
1959, Diệm hợp thức hóa sự tàn bạo của mình bằng việc thiết lập các 
tòa án quân sự theo luật 10/59 đỀ xử tội những kẻ đối lập về chính trỊ. 
Ngoài ra, Diệm còn hăng say đóng cửa các cơ quan báo giới không 
ủng hộ mình. Tệ hơn cả, Diệm thay thế các tướng lĩnh bằng những 
người của Diệm và hoạt động theo cơ chế “gia đình trị”. Diệm và gia 
đình đã đàn áp mọi cuộc đối lập, chất đầy nhà tù, bịt miệng báo chí, 
gian lận bầu cử, và bám vào quyền lực. Một tài liệu của CIA (công 
bồ trong tháng 2-1957) đã mô tả chế độ Diệm: Không có một tô chức 
đối lập nào, dù trung thành hay không trung thành, được phép thành 
lập, và mọi chỉ trích chính quyền đều bị đàn áp. Quyền lực và trách 
nhiệm tập trung nơi ông Diệm và một nhóm nhỏ gồm có những thân 
nhân của ông Diệm, những người quan trọng nhất là ông Nhu và ông 
Cân. Chế độ độc tài của ông Diệm, dựa trên một mạng lưới mật vụ, 
tòa án quân sự, và công chức tham nhũng...“ Từ đây đường lối chủ 


1. Richard J. Barnet, zervenfion and Revolufion, A Meridian Book, New York, 


226 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


đạo mà Diệm dùng đề kiêm soát đất nước chính là “đàn áp và củng cổ 
quyên lực trong tay những anh em và thuộc hạ của Diệm”. Một nhân 
vật ủng hộ Mỹ lúc đầu đã kết luận: Lạm dụng quyền lực, độc tài, tham 
nhũng, coi thường cấp đưới, và không đếm xỉa gì đến nhu cầu của dân 
chúng một cách ác độc, đó là tấm gương mà gia đình họ Ngô để lại 
cho những bộ trưởng, nhà lập pháp, tướng lãnh,... mà họ Ngô dùng 
như những quân cờ noi theo.) Mặc dù sự thù ghét Diệm và gia đình 
hắn gia tăng đến độ người ta có thể cảm thấy đầy trong bầu không khí 
ở Sài Gòn và tin đồn đảo chánh loan truyền trong thành phố hầu như 
hàng ngày, nhưng Diệm vẫn khư khư bám chặt vào quyền lực. Lúc 
này, cuộc chiến chống Cộng sản mặc nhiên trở thành thứ yếu. 


Những mâu thuẫn nội bộ của chính quyền Diệm cùng cách cai trị 
độc tài thậm chí đã làm cho những tướng lĩnh có tư tưởng chỗng Cộng 
mạnh mẽ nhất cũng bắt đầu xa lìa Diệm và không còn giữ được ý chí 
chống Cộng quyết liệt như trước đây nữa.®) Chính những điều này đã 
khiến Diệm sa lầy và không tập trung vào công cuộc chống Cộng như 
người Mỹ mong muốn. Có thê nói, Diệm đã đi từ sai lầm này đến sai 
lầm khác. Bernard B. Fall, sử gia và chuyên gia chính trị học tại Đại 
học Howard cho rằng chế độ Diệm sai lầm ở hai phương diện: (¡) Một 
là, lực lượng quân đội không bao giờ thực sự hữu hiệu, (1) Hai là, các 
sĩ quan quân đoàn không trung thành với lãnh đạo và nhắm mắt làm 
ngơ trước sự thất bại của chế độ.“ Đường lồi cai trị của Diệm đối với 
các tướng lãnh đã vấp phải sự khó chịu và chỉ trích từ phía Mỹ, đặc 
biệt từ sau phong trào Đồng khởi năm 1960, khi tình hình nội bộ của 
chính quyền Sài Gòn mâu thuẫn nghiêm trọng, càng ngày càng không 
thể giải quyết. Tình hình càng trở nên tôi tệ khi sự bạo hành kỳ thị 
đối với người phi Công giáo, đặc biệt là các Phật tử, đã gây nên sự 
rối loạn nghiêm trọng ở miền Nam. Chính điều này đã khiến người 
Mỹ vô cùng lo ngại cho sự tồn vong của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. 


Thực tế, chính việc thiên vị của Diệm đối với Công giáo. đã gây 
ra sự bất mãn của đại đa số quần chúng nhân dân còn lại ở miền Nam 
Việt Nam. Dưới sự năm quyền của mình, Ngô Đình Diệm đã thực 


1972, pp. 233-235. 

2. Committee of Concerned Asian Scholars, The Indochina story: A fully docu- 
mented accounf, A Bantam Book, New York, 1970, pp. 32, 34. 

3. Ralph K. White, Nobody Wanmted War: Misperception in Vietnam and Other 
Wars, A Doubleday Anchor Book, New York, 1970, p. 91. 

4. Bernard B. Fall, T5e Two Wietnams: A Poliical And Military Analysis, Freder- 
/k A. Praeger Publisher, New York, 1967, p. 250. 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO Ở MIỄN NAM * 227 


hiện chính sách phân biệt tôn giáo, dành nhiều sự ưu ái, đặc quyền, 
đặc lợi đối với Công giáo, và tiễn hành chiến lược Công giáo hóa 
miền Nam (mà trước hết là Công giáo hóa bộ máy công quyền, sau 
là toàn dân). Nhằm thực hiện chính sách này, Ngô Đình Diệm đã sử 
dụng nhiều thủ đoạn kỳ thị và tiêu diệt các giáo phái khác, đặc biệt là 
Phật giáo (tôn giáo có số lượng tín đồ và ảnh hưởng lớn ở Việt Nam 
lúc bấy giờ). Diệm đã lệnh cho lính ra tay phá chùa, bắt bớ, tàn sát 
Tăng Ni Phật tử, vu cáo cho Phật giáo “tiếp tay cho cộng sản”, bắt 
buộc các tín đồ Phật giáo phải cải đạo sang Thiên Chúa giáo, nhằm 
thực hiện mưu đồ triệt tiêu Phật giáo. Tất cả những hành động đàn áp, 
khủng bó, vô lý này đã thúc đây sự đấu tranh của tín đồ Phật giáo, dù 
nó đã diễn ra âm thầm từ khi Diệm bắt đầu cầm quyền và bùng nỗ là 
năm 1963, là giọt nước làm tràn ly. “Công giáo Việt Nam phát triển 
do chính sách kỳ thị Phật giáo một cách có hệ thống của ông Ngô 
Đình Diệm. Người Công giáo được dùng trong các dịch vụ dân sự, 
trong khi những người Công giáo sống trong những làng mạc thường 
không bắt buộc phải làm những công việc nặng nhọc làm đường sá 
và những việc công cộng. Không giống như những chùa Phật giáo, 
nhà thờ Công giáo được đặc quyên sở hữu tài sản đất đai, cũng nhự 
trong thời Pháp thuộc. Với thời gian, sự kỳ thị đối với tuyệt đại đa số 
dân chúng này đưa đến những phản đối chính trị chống ông Diệm của 
những nhà sư Phật giáo ”®). 


Thực tế này đã dẫn đến sự bất mãn, phẫn nộ và làm gia tăng mâu 
thuẫn giữa Diệm với các tầng lớp nhân dân, và với các giáo phái trong 
đó đặc biệt là Phật giáo ngày càng lớn. Mâu thuẫn này không chỉ bắt 
nguồn từ yếu tô tôn giáo mà nó còn bắt nguồn từ yếu tố dân tộc vì kế 
từ khi vào nước ta cho đến ngày nay, thì “ljch sứ đạo Phát cũng như 
lịch sử dân tộc Việt Nam có những bước thăng trâm, thịnh suy, nhưng 
dù ở trong hoàn cảnh nào đạo Phật cũng hòa nhập với đời sống dân 
tộc, cùng chung vận mệnh với dân tộc và có nhiều cống hiến đối với 
dân tộc”®. Lịch sử đã chứng minh trong suốt chiều dài hai ngàn năm, 
giới Phật tử và nhiều vị cao tăng đức độ đã nhập thế tham gia vào 
những phong trào yêu nước, kháng chiến chống giặc, và xây dựng đất 
nước. Từ cuối năm 1961, đầu năm 1962, nhiều đơn khiếu nại của tín 
đồ Phật giáo khắp từ miền Trung đến miền Nam gửi các cấp của chính 


5. John Gullmartin, A4merica in Vietnam, New York: Military Press, [991, p. 69. 

6. Phan Huy Lê, “Hồ Chủ tịch với dòng văn hóa Phát giáo Việt Nam”, Nội san 
Nghiên cứu Phật học, sỐ đặc biệt kỷ niệm lần thứ 100 ngảy sinh của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, tháng 1-1991, tr. 9. 


228 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


quyền Ngô Đình Diệm nhằm nêu rõ nỗi thống khổ của tín đồ Phật 
giáo trước hoạt động khủng bó, đàn áp của chính quyền Diệm ở các 
địa phương, yêu cầu Ngô Đình Diệm thi hành chính sách bình đăng 
tôn giáo, tập trung ở các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi”). 


2. Trên cơ sở các chính sách kỳ thị Phật giáo, ngày 6-5-1963, trước 
lễ Phật đản 2 ngày, Ngô Đình Diệm đã chỉ thị ra Huế bắt hạ cờ Phật 
giáo và cấm treo cờ trên toàn miền Nam Việt Nam với lý do là “Quá 
sát ngày kỉ niệm chiến thắng Điện Biên phủ của cộng sản!”. Tại Huế, 
lực lượng cảnh sát đã đi khắp các chùa, nhà Phật tử, nơi nào treo cờ 
Phật giáo bắt hạ xuống ngay. Rõ ràng, lệnh cắm treo cờ của chính 
quyền Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo và với đại đa số người Việt 
Nam có truyền thống tín ngưỡng Phật giáo từ nhiều đời nay, là một 
hành động miệt thị, xúc phạm trắng trợn đối với một tôn giáo lớn của 
dân tộc. Nhận thấy lý do quá vô lý, Giáo hội Phật giáo, đông đảo Phật 
tử đã lên tiếng phản đối. 

Chiều ngày 7-5-1963, để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm 
cắm treo cờ Phật giáo trong ngày Phật đản, quần chúng nhân dân, Phật 
tử Huế đã tụ họp bao vây Tỉnh tòa Thừa Thiên. Tiếp đó, đến ngày Phật 
đản (8/5/1963) ngày rằm tháng Tư, khoảng 6 giờ 30 sáng, Phật tử đã 
tổ chức một cuộc rước Phật với hàng trăm ngàn người tham gia. Bắt 
đầu từ chùa Diệu Đề tỏa đi các ngả đường rồi kéo về chùa Từ Đàm, 
với các biểu ngữ mang những dòng chữ: “Kính mừng Phật đản”, “Cờ 
Phật giáo quốc tế không thê bị triệt hạ”, “Phản đối chính sách bất công 
gian ác”, “Yêu cầu chính phủ thi hành chính sách tôn giáo bình đẳng”, 
“Phật giáo đồ nhất trí bảo vệ Chánh pháp dù phải hy sinh”... Đến tối, 
quân chúng thanh niên, sinh viên, Phật tử bao vây Đài phát thanh Huế 
đòi chính quyền Ngô Đình Diệm giải quyết những yêu sách của mình. 
Chính quyền ngụy ở Huế do Ngô Đình Cần chỉ huy đã cho lính cùng 
xe tăng đến đàn áp và bắn vào các tín đồ Phật giáo làm 8 Phật tử chết 
và nhiều người khác bị thương. Cuộc đàn áp đẫm máu này không làm 
dập tắt mà nó còn thôi thêm một luồng gió mới khiến cho phong trào 
đấu tranh của Phật giáo vốn âm ỉ, ngẫm ngầm bùng cháy mạnh mẽ 
hơn, bắt đầu từ Huế, nhanh chóng lan rộng vào Sài Gòn nhiều nơi 
khác trên khắp miền Nam Việt Nam, thành một phong trào rộng lớn, 
được dư luận trong và ngoài nước đồng tình ủng hộ. 


7. Lê Cung — Phan Văn Hoàng, “Phong trào Phật giáo miền Nam đấu tranh chống 
chính quyên Ngô Đình Diệm trước năm 1963”. Trong Lê Mạnh Thát (Chủ biên), Bồ-ráf 
Quảng Đức — Ngọn lửa và trái tim, Nxb. Tông hợp TP. Hồ Chí Minh, 2005. 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO Ở MIỄN NAM * 229 


Ở Sài Gòn, nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào Phật giáo đã 
diễn ra liên tiếp, với sự tham gia của Tăng NI, Phật tử, sinh viên và 
các tầng lớp nhân dân ủng hộ tham gia các cuộc biểu tình. Ngày 13- 
5-1963, một phái đoàn Phật giáo gồm Tăng Ni, tu sĩ cấp bậc cao đến 
Dinh Gia Long, đưa ra yêu cầu chính quyền Diệm bãi bỏ lệnh cấm 
treo cờ Phật. Ngày 21-5-1963, tại chùa Ấn Quang, các vị Thượng tọa 
tổ chức lễ cầu siêu cho những Phật tử đã thiệt mạng tại Huế trong 
ngày Phật đản. Tiếp đó, gần 1.000 Tăng Ni rước bài vị từ chùa Ấn 
Quang đến đến chùa Xá Lợi và lần lượt diễu hành tới các chùa khác 
trong thành phố. Ngày 26- 3-1963, Tổng hội Phật giáo với thái độ 
cương quyết mạnh mẽ yêu cầu Diệm thực thi 5 yêu cầu trong Tuyên 
ngôn ngày 10-5-1963, nêu như không được Diệm chấp nhận, toàn bộ 
Giáo hội và các Tăng Ni sẽ tuyệt thực trong vòng 48 giờ bắt đầu từ ngày 
30-5-1963. Năm yêu cầu đó là: Bãi bỏ lệnh cắm treo cờ Phật giáo; Phật 
giáo và các tín đồ Phật giáo có cùng địa vị như Thiên chúa giáo; Cho phép 
các tín đồ Phật giáo được tự do truyền giáo; Phải bồi thường cho các nạn nhân 
và các gia đình của họ trong cuộc khủng bố ở Huế ngày 8-5; Trừng trị các 
quan chức chịu trách nhiệm sự việc xảy ra ngày 8-5-1963. 


Thay vì xuống nước và chấp thuận những yêu cầu chính đáng này, 
thì anh em Diệm Nhu lại khước từ, vẫn ngoan cố không có sự nhân 
nhượng nào đối với Phật giáo”. Hành động này đã thôi thúc thêm sự 
phản đối từ các tầng lớp nhân dân đối với chính quyền họ Ngô. Ngày 
30-5-1963, bốn trăm nhà sư tập trung ngồi biểu tình trước trụ sở Quốc 
hội chính quyền Sài Gòn. Trên khắp miền Nam, từ đô thành cho tới 
miền quê, các tầng lớp nhân dân đặc biệt là lực lượng học sinh, sinh 
viên đã hưởng ứng tham gia tích cực cùng với các Tăng Ni, Phật 
tử biểu tình, tuyệt thực lên án chính quyền Ngô Đình Diệm đàn 
áp tôn giáo. Tại Huế, ngày 3-6-1963, năm trăm sinh viên Huế đã 
tập hợp trước trụ sở “Đại biểu Chính phủ” miền Bắc Trung phần, 
nhằm biểu tình phản đối chính quyền Diệm đàn áp tôn giáo. Việc 
sinh viên tham gia biểu tình đã làm chính quyền Ngô Đình Diệm 
bất ngờ”). Tuy các cuộc biểu tình đã bị lực lượng cảnh sát Diệm 
đàn áp, bắt bớ, đánh đập và giải tán bằng hơi cay, nhưng phong 
trào không vì thế mà bị dập tắt, nó đã đề lại tiếng vang và làm cho 
chính quyền Diệm lo lắng. 


§. Trần Trọng Tân (chủ biên), Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản thành phố Hồ 
Chí Minh, tập 2 (1954-1975), Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, tr. 133. 

3. Lê Cung, “Phong trào Phật giáo miễn Nam với cuộc đảo chính lật đồ chính 
quyên Ngô Đình Diệm”, Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 167, 11-2005. 


230 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Trong lúc chính quyền Ngô Đình Diệm đang phải đau đầu tìm 
cách đối phó với các cuộc biểu tình phản đối chính sách đàn áp tôn 
giáo nỗ ra rằm rộ khắp nơi, thì ngày 11-6-1963 tại Sài Gòn, một sự 
kiện mang tính lịch sử đã xảy ra. Đó chính là vụ tự thiêu của Hòa 
thượng Thích Quảng Đức ngay ngã tư Lê Văn Duyệt - Phan Đình 
Phùng (nay là Cách Mạng Tháng § - Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. 
Hồ Chí Minh). Vụ tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức có sự 
chuẩn bị và đã được báo trước cho Diệm về sự “sụp đổ” của chế độ 
nhưng ông ta vẫn không tin đó là sự thực vì thế vẫn ngoan cố mạnh 
tay đàn áp phong trào đấu tranh của Phật giáo. Hành động tự thiêu của 
Hòa thượng Thích Quảng Đức đã gây chấn động toàn thế giới. Ngay 
sáng hôm sau, bức ảnh tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức đã 
được đăng trên trang nhất những tờ báo lớn ở Sài Gòn và nhiều nước 
trên thế giới. Đặc biệt tắm ảnh do nhà báo Browne chụp, được đặt lên 
bàn làm việc của Tổng thống Mỹ Kennedy. Điều này đã chứng minh 
sự bất lực của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với miền Nam Việt 
Nam kể từ sau phong trào Đồng khởi năm 1960. Mấy tháng tiếp sau 
đó, những tư liệu này là tác nhân chính dẫn đến việc Chính phủ Mỹ 
đưa ra quyết định quan trọng: Phế bỏ Ngô Đình Diệm thay một chính 
quyền mớit?), 


Có thê nói, vụ tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức không 
chỉ tạo nên chấn động mạnh ở trong nước mà nó còn có sức lay động 
thế giới. Chính “cuộc hy sinh phi thường và dũng cảm của Hòa thượng 
Thích Quảng Đức, hình ảnh cụ ngôi thẳng như tượng đá trong ngọn 
lửa rực hồng đã nhanh nhự một làn sóng điện làm sôi nổi dự luận 
trong cả nước Việt Nam và trên thế giới. Ảnh của vị Hòa thượng 
Việt Nam Thích Quảng Đức ngôi trong ngọn lửa được đăng trên hẳu 
hết các báo khắp năm châu, với những dòng chữ nói lên sự khâm 
phục”0Đ, Đặc biệt, cuộc tự thiêu đã làm cho dư luận thế giới và dư 
luận Mỹ quay sang chống đối gia đình Ngô Đình Diệm. Từ lâu, các 
tầng lớp nhân dân trong nước đã căm phẫn sự cai trị độc tài, gia đình 
trị của chính quyền Ngô Đình Diệm, nay sự hy sinh cao cả của Hòa 
thượng Thích Quảng Đức đã gây xúc động và càng khắc sâu sự căm 
phẫn trong tâm trí quần chúng nhân dân. Đó chính là biểu tượng cao 


10. Bùi Cường, “Sự thật về đảo chính năm 1963”, Nguyệt san Pháp Luật TP. 
Hồ Chí Minh. http:/phapluattp.vn/20091214094152329p0c1112/su-that-ve-dao- 
chinh-nam-I 963.htm (truy cập ngày 22/4/2013). 

11. Trần Văn Giàu, Miễn Nam giữ vững thành đồng, Tập II, Nxb. Khoa học, Hà 
Nội, 1966, tr. 342. 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO Ở MIỄN NAM °* 231 


nhất về sự phẫn uất của đồng bào Phật giáo đối với chính quyền Ngô 
Đình Diệm, và hình ảnh tự thiêu có tác động lớn lao đên tinh thân đầu 
tranh của các tâng lớp nhân dân Sài Gòn và cả miên Nam lúc bây giờ. 


Ngày 16-6-1963, bất chấp chính quyền Ngô Đình Diệm ngăn cấm, 
các tầng lớp nhân dân trí thức, công chức, sinh viên, học sinh Sải Gòn 
xuống đường biểu tình đòi quyền bình đẳng tôn giáo, công bằng xã 
hội. Họ kéo đến chùa Xá Lợi, nơi đặt thị hài của Hòa thượng Thích 
Quảng Đức. Nhận tin cấp báo, Ngô Đình Diệm vội vã điều ngay năm 
trăm hiến binh, cảnh sát đến đàn áp. Quần chúng biểu tình rất đông 
đảo, nhất là lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh tham gia đầu 
tranh rất hăng hái. “Quân chúng hòa vào nhau như những giọt nước 
trong đại dương và trong tình yêu người ta tự thấy mình lớn lên và 
không còn sợ hãi nữa”0?, “Đây là cuộc đấu tranh chính trị quyết 
liệt nhất ở Sài Gòn trong mấy năm nay. Nó đã làm sâu sắc thêm mâu 
thuẫn giữa nhân dân ta với chế độ độc tài phát-xít Mỹ-Diệm, đẩy 
chúng vào tình thế bị cô lập hơn bao giờ hếf”°0®. Chính quyền Diệm càng 
mạnh tay thì lực lượng quần chúng nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh 
niên càng tham gia đông đảo. Tầng lớp này lại kéo theo sự ủng hộ của 
Các giới tiểu thương, quân nhân, công chức, giáo chức,... tạo thành một 
lực lượng đông đảo, như một làn sóng mạnh mẽ, không øì ngăn trở nổi. 


Nhằm thực hiện âm mưu đè bẹp ý chí phong trào Phật giáo, Diệm 
giả vờ nhân nhượng thông qua bản yêu sách 5 điểm của Giáo hội Phật 
giáo nhưng thực tế lại chuẩn bị kế hoạch đàn áp mạnh mẽ phong trào. 
Ngày 20-8-1963, Ngô Đình Diệm ban hành lệnh thiết quân luật trên 
toàn miền Nam, quân đội được lệnh “cắm trại”. Đúng 1 giờ sáng ngày 
21-8-1963, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Ngô Đình Nhu, từng 
đoàn xe quân sự chở đầy cảnh sát, mật vụ, binh lính thi hành chiến 
dịch “Nước lũ”, tắn công tất cả các ngôi chùa trên toàn miền Nam 
Việt Nam. Ở Sài Gòn, các chùa Ấn Quang, Viện Hóa đạo, Xá Lợi,... 
là trọng điểm đánh phá của quân đội và cảnh sát Sài Gòn. Giới Tăng 
Ni, Phật tử đã kiên cường tay không chống cự quyết liệt với quân đội 
Diệm. Mặc dù cuộc đàn áp diễn ra trong đêm, phía Diệm phải mắt 8 
tiếng mới hoàn thành được chiến dịch, bắt đi 1.400 vị Tăng Ni trong 


12. Tâm Phong, “Nhớ lại cuộc vận động của Phật giáo”, Tuần báo Hải Triều 
Âm, số 18, ngày 24/8/1964, tr. 10. 

13. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, Những sự kiện lịch sử Đảng, Tập 
III, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1985, tr. 268. 


232 »* NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


đêm“. Sau đó, chính quyền Ngô Đình Diệm tiếp tục cho quân đánh 
phá các ngôi chùa trên khắp miền Nam và đặc biệt là tắn công vào các 
cứ điểm quan trọng của Phật giáo ở Huế, Đà Nẵng và nhiều nơi khác. 
Phật giáo gọi đây là ngày “Pháp nạn” (21-8-1963). Mặc dù phong trào 
Phật giáo bị đàn áp, nhưng phong trào đấu tranh của học sinh - sinh viên 
và các tầng lớp nhân dân Sài Gòn vẫn tiếp tục diễn ra như những đợt sóng 
thần đội thắng vào chế độ Ngô Đình Diệm đang trên đà sụp đô. 


3. Tính từ lúc lên cầm quyền năm 1954 với chức danh Thủ tướng 
của quốc gia Việt Nam cho đến năm 1963 là Tổng thống Việt Nam 
Cộng hòa, trải qua 9 năm, Ngô Đình Diệm đang đứng trước nhiều sự 
khó khăn mà không thể nảo giải quyết nổi. Mặc dù bị chính quyền 
Ngô Đình Diệm đàn áp khốc liệt nhưng phong trào đấu tranh của các 
tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên từ nông thôn đến đô thị càng 
ngày càng sôi sục mạnh mẽ. Đánh giá về chế độ Ngô Đình Diệm, tác 
giả Dennis Bloodworth đã viết: “Cho tới năm 1963 mật vụ của ông 
Diệm đã bắt giữ hoặc đây vào tay những kẻ thù hẳầu như mọi người 
quốc gia có tên tuổi đã chiến đấu cho tự do của đất nước trong 20 
năm trước. Ông ta và gia đình đã đàn áp mọi đối lập, chất đây nhà 
tù, bịt miệng báo chí, gian lận bầu cử, và bám vào quyền lực”. Nói 
đến nguyên nhân sụp đồ của chính quyền Ngô Đình Diệm, Bộ trưởng 
Mỹ McNamara đã nhận định rằng: “Diệm đã mất đi lòng tin và sự 
trung thành của dân chúng”.+® Thực sự, đỗi với đại đa số nhân dân 
miền Nam lúc bấy giờ, chính quyền của Ngô Đình Diệm đã không 
còn nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân bởi chính sách 
cai trị độc tài, gia đình trị. Thay vì ủng hộ Diệm như trước đây, người 
dân cảnh giác, phần uất khi ông Diệm tàn nhẫn đàn áp mọi lực lượng 
đối lập, không chỉ Cộng sản... bằng những cuộc thanh trừng nội, thảm 
sát man rợ khắp miền Nam Việt Nam. Mục sư Martin Luther King 
trong bài phát biểu của mình tại New York vào tháng 4-1967 đã cho 
rằng Diệm là “một trong những tên độc tài đôi bại nhất của thời hiện 
đại.“ Trong lúc đó, nội bộ chính quyền càng ngày càng bị phân hóa, 


14. Christopher S. Queen - Sallie B. King, Engaged Buddhism: Buddhist Lib- 
eration Movememís in Asia, New York: State Ủniversity of New York, 1996, 

15. Dennis Bloodworth, 4n Eye For The Dragon: South East Asia Observed, 
1954 1970, Farrar Publisher, Straus & Giroux, New York, 1970, p. 209. 

16. Robert McAfee Brown, 4braham Joshua Heschel and Michael Novak, Viet- 
nam: Crisis 0ƒ Conscience, Association Press, New York, 1967, p. 30. 

17. Nguyên văn tiếng Anh: “... he peasans watched again as we supported 
one oŸ the most vicious modern đicfators (...) The peasanfs watched and cringed 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO Ở MIỄN NAM * 233 


tranh giành quyền lực, tâm trạng bất mãn với Ngô Đình Diệm ngày càng 
tăng. Như vậy, nguy cơ sụp đô chê độ Ngô Đình Diệm ngày càng rõ ràng. 


Trong bối cảnh đó, phong trào đấu tranh của Phật giáo đã nỗ ra 
khắp miền Nam Việt Nam nhằm phản đối chính sách không bình đăng 
tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Thay vì có sự xem xét, thay 
đổi chính sách, Ngô Đình Diệm lại chủ trương đàn áp mạnh phong 
trào đầu tranh của Phật giáo cùng với các phong trào đấu tranh khác 
của quần chúng nhân dân. Với việc tiến hành tấn công chùa, đánh 
đập, bắt Tăng NI, đàn áp tự do tín ngưỡng, chế độ Ngô Đình Diệm 
đã tự ký vào bản án tử hình cho chính chế độ độc tải gia đình trị của 
mình. Bởi chính sự kiện này đã chính thức đây nhanh sự sụp đồ của 
chính quyền Ngô Đình Diệm. Ngay sau khi Hòa thượng Thích Quảng 
Đức tự thiêu, dư luận trong và ngoài nước, đặc biệt là dư luận quốc 
tế đã phản ứng đữ dội chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền 
Ngô Đình Diệm. Ngay thân phụ của bà Trần Lệ Xuân, ông Trần Văn 
Chương, lúc này đang làm Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ từ chức 
và tuyên bồ từ bỏ Chính phủ do Diệm - Nhu lãnh đạo. Việt Nam Cộng 
hòa không có một hy vọng nào chiến thắng Cộng sản. Bà Chương và 
hầu hết các nhân viên ngoại giao khác của sứ quán Việt Nam Cộng 
hòa tại Mỹ đồng loạt từ chức. Ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu từ chức, cạo 
đầu và xin đi hành hương Ấn Ðộ“®), Có thể nói, sự kiện đấu tranh của 
Phật giáo ở miền Nam Việt Nam chính là đợt sóng cuối cùng nhấn 
chìm chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. 

Về phía Mỹ, trước những thất bại ngày càng gia tăng của chế độ 
Diệm ở Việt Nam, nhất là từ sau thất bại ở trận Ấp Bắc (3/1/1963), 
thêm vào đó phong trào đấu tranh chính trị ở các đô thị miền Nam 
ngày càng lên cao, đặc biệt là phong trào Phật giáo, chiến lược “Chiến 
tranh đặc biệt” của Mỹ đứng trước nguy cơ phá sản. Trước tình hình 
đó, người Mỹ nhận thấy Diệm và anh em Diệm không còn là công cụ 
đáp ứng cho việc duy trì chủ nghĩa thực dân mới của chúng ở miền 


as Diem ruthlessly routed out all opposition, supported their extortionist lanlords ”. 
Specch delivered by Dr. Martin Luther King, Jr:, on April 4, 1967, at a meeting oƒ` 
Clergy and Laify Concerned at Riverside Church in New York City, with the title: 
“Beyond Vietnam: A Time to Break Silence”. Reese Wllliams, Ủnwinding the Viet- 
nam War: From War Iinto Peace, The Real Comet Press, Seattle, 1987, p. 431. 

18. Quán Như Phạm Văn Minh, Vietnamese Engaged Buddhism: The Struggle 
Movement oŸ 1964 and 1966, tr. 203-205. Bản dịch của Thư viện Hoa Sen. http:// 
thuvienhoasen.org/D I-2 2-I35 4-7199 5-50 6-I 17-24 14-I 15-l/ (truy cập 
ngày 25-4-2013) 


234 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Nam. Mâu thuẫn Mỹ - Diệm càng trở nên căng thăng và Mỹ đã bí mật 
lựa chọn phương án “thay ngựa giữa dòng”t”), Ngày 22-8-1963, Mỹ 
đưa ra thông báo không tán thành chính sách đàn áp Phật giáo của 
chính quyền Ngô Đình Diệm. Thông báo đặc biệt nhận xét: “8õ ràng 
Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã có những biện pháp đàn áp khắt 
khe đối với các lãnh tụ Phật giáo Việt Nam. Hành động này là một vỉ 
phạm trực tiếp của chính phủ Việt Nam (Sài Gòn) vào lời cam kết theo 
đuổi một chính sách hòa giải với tín đồ Phật giáo. Hoa Kỳ phiên trách 
các hành động đàn áp nêu trên”, Trước chính sách bắt bớ, đàn áp, 
khủng bố phong trào đấu tranh Phật tử của Diệm đã lên quá mức, 
Tổng thống John Kennedy đã thôi không ủng hộ ông Diệm nữa. 


Được Nhà Trắng bật đèn xanh, CIA vốn đã quá chán trước sự bất 
lực của anh em Diệm - Nhu nên đã lên kế hoạch đảo chính. Ngày 
1-11-1963, dưới sự hậu thuẫn của CIA, một nhóm tướng lĩnh quân 
đội Sài Gòn do tướng Dương Văn Minh cầm đầu đã làm một cuộc đảo 
chính lật đỗ Diệm - Nhu. Cuối cùng, sau 9 năm tồn tại, chế độ độc 
tài gia đình trị và nền “Đệ nhất cộng hòa” với thuyết “Cần lao nhân 
vị” do Mỹ đẻ ra đã sụp đô. Có thể thấy, SỰ SỤP đồ của chính quyền 
Ngô Đình Diệm không nằm ngoài suy đoán. Bởi lẽ với việc thực 
thi chính sách độc tài, khủng bố, kỳ thị, đàn áp tự do tín ngưỡng 
tôn giáo của Ngô Đình Diệm đã tự đánh đồ ông ta. Đàn áp, khủng bó, 
bắt, giết những người vô tội đã không giúp cho chế độ độc tài gia đình 
trị Ngô Đình Diệm bền vững mà nó chỉ càng làm cho sự bất mãn của 
quần chúng nhân dân đối với Diệm và gia đình ông ta ngày càng lớn 
hơn. Và hậu quả xảy ra là Diệm đã làm cho quần chúng nhân dân càng 
gần nhau hơn, khi họ có cùng chung lý tưởng và mục đích. 


Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụp đồ của chế độ Ngô Đình 
Diệm, từ những cuộc đấu tranh của Phật giáo năm 1963 cho đến phong 
trào học sinh, sinh viên ở đô thành, các cuộc đấu tranh chính trị, biểu 
tình, tuyệt thực, tự thiêu... liên tục diễn ra đã góp phần làm suy yếu 
chính quyền Ngô Đình Diệm. Trên mặt trận quân sự, quân đội Diệm 


19. Lê Cung, “Phong trào Phật giáo miễn Nam với cuộc đảo chính lật đồ chính 
quyên Ngô Đình Diệm”, Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 167, 11-2005. 

20. Giao Hưởng, “Những bóng hông của dinh Độc Lập - “Trái đẳng” của hai 
dòng họ”, Thanh niên, ngày 22-4-2010. http://www.thanhnien.com.vn/news/pag- 
es/20100422/nhung-bong-hong-cua-dinh-doc-lap-trai-dang-cua-hai-dong-ho.aspx 
(truy cập ngày 22-4-2013). 

21. Joseph L. Daleiden (1994), 7he Final Superstition: A4 Crilical Evaluation oƒ 
the Judeo-Christian Legacy, Prometheus Books, New York, p. 62. 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO Ở MIỄN NAM * 235 


Nhu liên tục bị đánh bại điển hình là trận Ấp Bắc ngày 2-I- 1963, càng 
làm cho chính quyền Ngô Đình Diệm suy yếu nghiêm trọng về chính trị, 
quân sự, bị dư luận trong nước và thế giới lên án. Trong lúc đó, thì mâu 
thuẫn giữa Diệm và Mỹ càng trở nên gay gắt trước làn sóng đấu tranh 
cách mạng của nhân dân miền Nam Việt Nam. Đặc biệt, chính phong 
trào đấu tranh của Phật giáo ở miền Nam năm 1963 là chất xúc tác quan 
trọng nhất đây Mỹ ra tay đảo chính lật đồ chế độ Ngô Đình Diệm nhằm 
bảo toàn “chế độ thực dân kiểu mới” của chúng ở miền Nam Việt Nam. 


Trong Báo cáo về tôn giáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân 
tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Đại hội Mặt trận lần thứ hai 
(1964) viết: “Trong phong trào chung của các tôn giáo chồng chế độ 
độc tài phát-xít Mỹ-Diệm và đòi tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng, bình 
đăng tôn giáo, phong trào đấu tranh của đông bào theo đạo Phật vừa 
qua đã ghi đậm nét trong lịch sử đầu tranh giải phóng dân tộc của 
nhân dân miễn Nam”?. Bàn về ý nghĩa của phong trào đấu tranh 
của Phật giáo miền Nam năm 1963, Tổng Bí thư Lê Duẫn viết: “Cả 
trong thành thị cũng dấy lên những làn sóng cách mạng quyết liệt, 
làm rồi loạn hậu phương của địch, làm lung lay tận gốc chế độ bù 
nhìn. Hoang mang trước sự lớn mạnh và thể tiễn công cách mạng, để 
quốc Mỹ buộc phải thay đổi tay sai, phê bỏ Ngô Đình Diệm hòng cải 
thiện tình hình chính trị và quân sự để cứu văn thất bại. Song Mỹ đã 
phạm phải sai lầm. Sau sự Sụp đồ của Diệm, chiến tranh cách mạng 
đã phát triển lên một bước mới”. Như Vậy, cuộc đấu tranh của Phật 
giáo năm 1963 không chỉ là cuộc đấu tranh mang ý nghĩa tôn giáo, 
mà nó còn là một cuộc đấu tranh chính nghĩa được nhân dân cả nước 
ủng hộ. Thật vậy, phong trào đấu tranh của Phật giáo ở miền Nam 
năm 1963 có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Phong trào Phật giáo đã làm dấy lên làn 
sóng đấu tranh cách mạng ở đô thị ngày càng dữ đội và quyết liệt hơn. 
Cùng với các phong trào đấu tranh khác, phong trào Phật giáo năm 1963 
và tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau đó đã góp phần không nhỏ cùng nhân 
dân cả nước “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, qua đó làm nên 
chiến thắng vĩ đại ngày 30-4-1975 lịch sử, giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước. 


22. Lê Cung, Bàn thêm về phong rào Phật giáo Việt Nam năm 1963. http:/lwww. 
chuyenluan.net/Iindex.php?option=com_content&view=article&id=2255:ban- 
them-v-phong-trao-pht-g1ao-vIit-nam-nm- L963&catid=102:khao-cuu&Itemid=4 
(truy cập ngày 26/4/213) 

23. Lê Duẫn, 7# vào Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr. 248. 


236 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, Những sự kiện lịch 
sử Đảng, Tập HII, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1985. 

2. Bernard B. Fall, 7e To Vietnams: A4 Poliical And Military 
Analysis, Frederik A. Praeger Publisher, New York, 1967. 

3. Christopher S. Queen - Sallie B. King, Engaged Buddhism: 
Buddhist Liberation Movements in Asia, New York: State UnIversity 
ofNew York, 1996. 

4. John Gullmartin, 4merica ïn Vietnam, New York: Military 
Press, 1991. 

5. Lê Cung, Phong trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam năm 1963, 
Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999, 

6. Lê Duân, 7 vào Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985. 

1. Nguyễn Phúc Luân (chủ biên), Ngoại giao Việt Nam vì sự 
nghiệp giành độc lập, tự do (1945-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2001. 

8. Robert J. Topmiller, The Lotus Unleashed: The Buddhist Peace 
Movememt in South Vietnam, 1964-1966, University Press of Ken- 
tucky, 2006. 

9. Trần Trọng Tân (chủ biên), Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản 
thành phố Hồ Chí Minh, tập 2 (1954-1975), Nxb. Thành phô Hồ Chí 
Minh, 2000. 

10. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sứ kháng chiến chồng 
Mỹ cứu nước 1954-1975, tập III: Đánh thắng chiến tranh đặc biệt, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997. 


C0N ĐƯỜNG THƠ ĐI ĐẾN “LỬA TỪ BI” 
CỦA VŨ HOÀNG CHƯƠNG 


PGS.TS. Đoàn Lê Œáiang 
Trưởng khoa Ngữ văn, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM 


Vũ Hoàng Chương xuất hiện trên thi đàn sau khi những tên tuổi lớn 
của Phong trào thơ mới như Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Xuân 
Diệu... đã đi qua thời đỉnh cao. Ông xuất hiện với một giọng thơ lạ: 
Vừa cô kính xưa cũ vừa hiện đại đến táo bạo; vừa thanh cao phiêu dật 
vừa nhục thê đến trần trụi rã rời... Ông tự nhận và cũng được không 
Ít người xưng tụng là “Ông hoàng thơ ca”, bậc “Thi vương” (Hoàng 
Chương), “Thi bá”... Trước 1945 ông có Thơ say (1940), Máy (1943). 
Trong kháng chiến ông có Thơ 1a (1948), Rừng phong (1954). Sau 
1954 ông có Hoa đăng (1959), Trời một phương (1962), Lửa từ bị 
(1963), Ảnh trăng đạo lý (1966), Bút nở hoa đàm (1967), Cành mai 
trắng mộng (1968), Ngôi quán (1971), Chúng ta mất hết chỉ còn nhau 
(1973)... Dõi theo hành trình thơ của Vũ Hoàng Chương ta thấy có 
nhiều thay đối, trong đó có khúc quanh quan trọng là việc cho ra đời 
tập thơ Lửa f bï — một tập thơ được viết ra từ ánh sáng ngọn lửa tự 
thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức trong cuộc đấu tranh vì tự đo, 
hòa bình, vì Phật pháp và vì dân tộc. 


1. VŨ HOÀNG CHƯƠNG TỪ “THƠ SAY” ĐÉN “LỬA TỪ BI? 
- Từ Say (Thơ say) đến Mộng (Mây) 


Vũ Hoàng Chương xuất hiện với những vần thơ say — có cái say 
từ thiên cổ theo kiểu “túy hậu cuồng ngâm”, say đề phát lộ tính tình, 
nhưng cũng có cái say của thời hiện đại, ở những đô thị mới mẻ, náo 
nhiệt mà cũng không thiếu trụy lạc của thời thực dân. Bài thơ Say đi 
em mở đầu tập Thơ say là bài thơ mang nhịp điệu mới mẻ ấy. Người 
thơ say nhạc, say khiêu vũ, say rượu và say với g1ai nhân: 


238 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Khúc nhạc hồng êm ái 

Điệu kèn biếc quay cuông. 

Một trời phần hương 

Đối người gió sương 

, 

Am ba gờn gợn nhỏ, 

Ảnh sáng phai phai dân... 

Bồn tường gương điên đảo bóng giai nhân, 
Lui đôi vai, tiễn đôi chân: 

Riết đôi tay, ngả đôi thân, 

Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió, 
Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ, 
Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta! 

Say để quên đi mối Sâu — một mối Sầu nào đó người thơ không 
nói rõ, nhưng cơ hô lớn lăm, như. bức thành sừng sững mà cái say rã 
rời cũng không làm cho nó sụp đô được: 

Say đi em! Say đi em! 

Say cho lơi lả ánh đèn, 

Cho cung bực ngả nghiêng, điên rồ xác thịt 
Rượu, rượu nữa và quên quên hết! 

(...J 

Chân rã rời 

Quay cuồng chỉ được nữa, 

Gói mỏi gân rơi! 

Trong men cháy giác quan vừa bén lửa. 
Say không còn biết cho đời, 

Nhưng em ơi, 

Đất trời nghiêng ngửa 

Mà trước mắt thành Sâu chưa sụp đồ 
Đất trời nghiêng ngửa, 

Thành Sâu không sụp đồ, em ơi!) 


1. Say đi em, theo Vũ Hoàng Chương: 7ø say, Máy, NXB. Hội nhà văn, 1996. 
Các bài dưới đây cũng vậy. 


CON ĐƯỜNG THƠ ĐI ĐÈN “LỬA TỪ BỊ? s 239 


Bài Say ẩi em mở đầu tập thơ mà như bài tựa, nó gồm thâu hết cái 
say trong cả tập thơ. An chứa sau cái say ây là môi sâu vạn cô như 
trong thơ xưa, mà cũng pha chút đăng cay thân phận của một người 
dân thuộc địa. 

Người thơ sẽ nói rõ hơn, thảm hại hơn về cái thân phận ấy ở nhiều 
bài thơ sau, mà ân tượng nhật là bài Phương xa: 

Lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa, 

Bị quê hương ruông bỏ giống nòi khinh, 
Bề vô tận xá gì phương hướng nữa, 
Thuyên ơi thuyên! theo gió hãy lênh đênh. 


Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ. 

Một đôi người u uất nỗi bơ vơ, 

Đời kiêu bạc không dung hôn giản dị, 
Thuyên ơi thuyên! xin ghé bến hoang sơ. 

Thế nhưng nhô thuyên đi đâu, trồn ở bến bờ nào được? Người trồn 

vào ái tình bẽ bàng với những cô gái môi nâu vì thuôc phiện: 
Hãy buông lại gân đây làn tóc biếc, 
Sát gần đây, gân nữa cặp môi nâu 
(uy) 
Hãy buông lại gân đây làn tóc rồi 
Sát gân đây, gân nữa cặp môi điên, 
Rồi em sẽ dìu anh trên cảnh khói, 
Đưa hỗn say về tận cuối trời Quên. 
Quên (Thơ Say) 

Trong những cơn say rượu và thuốc phiện, người thơ mơ trốn lên 
Thiên Thai, Đào Nguyên... nhưng động xưa đã khép, “Đào Nguyên 
lạc lôi” không tìm được nữa! Người tìm vào những môi tình học trò 
với những U finh, Cảnh buôm trăng, Vườn tâm sự, Em là công chúa... 
Nhưng tình học trò dù có thiệt tha đên mây nhưng dường như quá nhạt 
với người! Người tìm vào những giâc mộng tình yêu với hô ly, gái liêu 
trai... với phức cảm vừa rùng rợn lại vừa đăm say: 

Gạn giác chiêm bao với mảnh hình 


Tóc xòa buông rủ mái tròn xinh. 


240 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Hoa mai thêu trăng nên xiêm lụa, 


Đôi mắt ngời sao miệng đâm tình. 


Lòng cháy yêu đương tự bấy giờ, 
Sá chỉ người thực với trong mơ! 
.. Đêm đêm ảo ảnh thơm chăn gối, 
Tình hướng về Đông, dạ lắng chờ. 
Tình Liêu Trai (Máy) 
Thế nhưng Tình Liêu Trai cũng chỉ Mộng. Đôi khi người sực tỉnh, 
một niêm xót xa thân phận và một niêm khao khát hành động lại ùa về: 
Ôi! Lòng ta sao buôn không nguôi? 
Niễm u uất dâng cao hê tháng ngày trôi xuôi. 
Há vì cơm áo chẳng no lành? 
Há vì đời không ai mắt xanh? 


Nhớ thuở xưa chưa có ta hê đường đi thênh thênh 
Kịp tới khi có ta hề chông gai mông mênh. 
Cuông vọng cả mà thôi, bốn phương hề vướng mắc. 
Ba mươi năm trên vai hê trồng không bình sinh... 
Túy hậu cung ngâm 
Bài thơ 7y hậu cuông ngâm cuốỗi tập thơ Mây có một giọng khác 
lạ so với những bải thơ trước, nhưng theo tôi nó vần là một phân máu 
thịt trong hôn thơ Vũ Hoàng Chương. Bài thơ như một sự tỉnh mộng, 
nhưng từ một góc nhìn khác lại cũng là chìm vào giâc mộng: Giâc 
mộng hành động, giâc mộng anh hùng! 
- Từ Mộng đến với Hành động và Sân hận 
Từ Vũ Hoàng Chương của Túy hậu cuồng ngâm đến Vũ Hoàng 
Chương của Tơ lứa do Hội Văn hóa Liên khu 3 ân hành 1948 thì 
gân lăm rôi, chỉ một bước chân qua bên kia là “Vùng tự do” (vùng 
kháng chiên) là tới. Như chính Vũ Hoàng Chương bộc bạch: “T7 b/ếf 
mình là một người dân vong quốc, tôi rát kính trọng Kháng chiến và 
cảm phục Cách mạng. Sự cảm phục và kính trọng này đã khiến cho 
tôi giác ngộ được phần nào, và tự hứa sẽ tích cực tham dự công cuộc 
chung của nhân dân do Hồ Chủ Tịch lãnh đạo”?). 


2. Di cảo viết tay của Vũ Hoàng Chương. 


CON ĐƯỜNG THƠ ĐI ĐÉN “LỬA TỪ BI? *s 241 


Trong kháng chiến, Vũ Hoàng Chương chuyền hướng thành một 
nhà thơ ái quốc nhiệt thành và say mê hành động, như chính trong văn 
bản trên, ông đã kê về những hoạt động của mình: 

“_ Đã viết được vở kịch thơ #ồn Cách mạng, diễn tại Nhà Hát Lớn 
Hà Nội (1946). 

- Đã được giải thưởng thứ 3 về thơ Toàn quốc kháng chiến, do 
đích thân Hô Chủ Tịch làm chủ khảo (1947). 

- Đã được hội Văn hóa Liên khu 3 ấn hành cho tập thơ kháng chiến 
nhan đê Thơ lứa (1948). 

- Đã viết đều ở báo Công Dân tại tỉnh Nam Định (1947, 48)... 

- Đã được bầu làm trưởng nhánh Văn chương Báo chí của hội Văn 
nghệ chi nhánh Liên khu 3 (1948)...”.®) 

Vì thế chúng ta không hề ngạc nhiên khi đọc bài thơ Nhớ về Hà 
Nội vàng son của ông việt năm 1947 — bài thơ có một giọng điệu trong 
sáng, hào hứng hiêm có. Theo tôi, đây là một trong những bài thơ hay 
nhất viết về Cách mạng tháng Tám: 

Ôi ngày mười chín, ngày oanh liệt! 
Sóng đỏ hoa vàng khắp bốn phương 
Hà Nội tiếng reo hò bất tuyệt 

Vang sang bở nọ Thái Bình Dương. 


Ba mươi sảu phó, ngày hôm ây 
Là những nhành sông đỏ sóng cờ 
Chói lọi sao vàng, hoa vĩ đại 


Năm cảnh hoa xòe trên năm cửa ô (...) 


Chen tiếng hoan hô, này khẩu hiệu 
Muôn năm Chủ tịch Hồ Chí Minh! 
Muôn năm người lính già tiêu biểu 

Vì giang sơn quyết bỏ gia đình. 

Ôi ngày mười chín, ngày sung sướng! 


Vạn ước mong dồn một ước mong! 


3. Di cảo viết tay của Vũ Hoàng Chương. 


242 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Ôi mùa thi ấy, mùa tin tưởng! 
Một tắm lòng mang vạn tấm lòng.(...) 


Thế nhưng rồi Vũ Hoàng Chương lại đi đến một khúc quanh khác: 
1950, ông bỏ về Hà Nội, rồi từ Hà Nội ông di cư vào Nam 1954. Thơ 
Vũ Hoàng Chương từ sau 1954 là nỗi hoài niệm về Hà Nội, về quê 
hương miền Bắc. Được chiều chuộng trong không gian văn nghệ bên kia 
bờ Hiền Lương, ông trượt đi trong nghịch cảnh. Với những tập Hoa đăng 
(1959), Trời một phương (1962)... thơ ông mang nặng nỗi niềm u uất và 
cả sân hận... Đọc những bài thơ như Bài ca Bình Bắc, Nhớ Thăng Long, 
Từ đây, Nhớ Bắc... người ta thấy rất nhiều ảo tưởng, rất nhiều hoang 
tưởng và nhất là rất nhiều sân hận. Nhưng mà thôi, với thi sĩ thì nói đến 
sân hận làm gì! Nguyễn Du chẳng đã từng nhắc chúng ta: “Thần tàn gạn 
đục khơi trong/ Là nhờ quán tử khác lòng người ta?”... 


2. ĐÉN VỚI TỈNH THỨC, TÌNH YÊU TRONG “LỬA TỪ BI” 


Chế độ Ngô Đình Diệm đã không đem lại tự do, hòa bình, thống 
nhất như có thời Vũ Hoàng Chương từng ảo tưởng. Chế độ ấy thi hành 
chính sách kỳ thị tôn giáo, cắm đoán Phật giáo — một tôn giáo thân 
thiết gắn bó với dân tộc hơn nghìn năm nay. Chế độ ấy mở cửa đất nước 
cho quân đội ngoại bang vào dày xéo quê hương. Hòa bình, thống nhất 
trở nên xa vời, thảm họa của cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử 
dân tộc đang đến rất gần...Ngày 11 tháng 6 năm 1963 Hòa thượng Thích 
Quảng Đức tự thiêu. Hòa thượng bình thản ngồi trong khối lửa, nhưng cả 
thế giới thì rũng động trước sức nóng của khối lửa ấy. 

Trong bối cảnh Ấy, Vũ Hoàng Chương đã nhận chân ra bộ mặt thật 
của chế độ và nghịch cảnh của dân tộc, nhà thơ đã đi đến một khúc 
quanh mới: Ông từ bỏ những vọng tưởng và sân hận mà thức tỉnh 
đi đến với Tình yêu - tình yêu Tự do, Hòa bình, tình Anh em và tình 
Nhân loại. Bài thơ Lửa f? b¡ và cả tập thơ cùng tên là minh chứng cho 
khúc quanh đó. 

Vũ Hoàng Chương cũng xác quyết về khúc quanh này trong Lời 
tựa tập Lửa từ bị: 

“Những bài thơ trong tập này nhằm ghi lại một nguồn cảm hứng 
mới của tác giả, khơi dậy trong lòng cuộc tranh đâu của Phật giáo đồ 
Việt Nam, khoảng năm 2.507 Phật lịch (từ 15 tháng Tư đến 15 tháng 
Chín), tức là năm 1963 d.1.”%), 


4. Lửa từ b¡, Đoàn Thanh niên tăng ni xb, SG, 1963. 


CON ĐƯỜNG THƠ ĐI ĐÈN “LỬA TỪ BI? * 243 


Trong không khí đán áp Phật giáo khốc liệt của năm 1963, bài 
thơ La từ bị đã ra đời một cách khó khăn. Lúc đầu bài thơ bị tòa báo 
từ chối, sau nó được in dạng quay ronéo như truyền đơn, và sau đó mới 
được xuất bản trong tập thơ 7z ừ b¡ cùng 14 bài thơ khác. Tác giả kể: 


“Bài Lửa từ bị gửi đăng nhật báo Tự do Saigon ngày 28-7-63 bị 
kiểm duyệt bỏ trọn, đã được văn phòng Chùa Xá Lợi, ngay sau đó, 
quay thành những bản “Ronéo” và phổ biến nhân ngày Chung thất 
của Bồ tát Quảng Đức. Bài Người với người được đăng trên nhật báo 
Tự do ngày 18-8-63 chỉ bị kiểm duyệt bỏ 10 chữ. Sau đấy, Chùa Xá 
Lợi bị cường quyên xâm phạm, nhật báo Tự do cũng bị đình bản, tác 
giả không. còn phương tiện nào khác để phổ biến thơ của mình ngoài 
cách truyền tay trong số các bạn thân tín.” 


Tập thơ được xuất bản, nhưng không phải bởi một nhà xuất bản 
có uy tín nào, mà do Đoàn Thanh niên tăng ni — một tô chức đâu tranh 
cho Phật giáo đứng ra In. Giây 1n xâu, bìa vẽ vội, xuât bản rât nhanh 
— chỉ 3 tháng sau khi Hòa thượng chịu pháp nạn: tháng 9 năm 1963. 
Thê nhưng tập thơ này lại trở thành tập thơ hay nhât của Vũ Hoàng 
Chương sau Thơ say. 

Bài thơ bắt đầu bằng cảnh tượng Hòa thượng Thích Quảng Đức 
tọa thiên trong tòa sen lửa. Ngọn lửa thì ngùn ngụt bôc lên, còn chúng 
sinh với xác phàm và tâm trân khô đau thì quỳ xuông. Ngọn lửa của 
Hòa thượng cháy lên thành một mặt trời thứ hai: 

Lửa! lửa cháy ngất tòa sen! 
tám chín phương nhục thể trần tâm 
hiện thành THƠ, quỳ cả xuống. 
Hai Vâng-Sáng rưng rưng 
Đồng Tây nhoà lệ ngọc 
chắp tay đón một Mặt-trởời-mới-mọc, 
ánh Đạo- Vàng phơi phới 
đang bừng lên, dâng lên. 

Hòa thượng thiêu mình không phải bằng cái tâm sân hận, mà 

Người tận hiên cuộc sông của mình từ tình thương và lòng từ bị: 


5. Bài tựa tập Lửa từ bi, sảd. 
6. Theo bản In ULửa íữ b¡ trong tập thơ Chúng ta mắt hết chỉ còn nhau, thơ Vũ 
Hoàng Chương, Rừng Trúc xuât bản, Paris, 1974. 


244 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Thương chúng sinh trầm luân bể khổ, 
NGƯỜI rẽ phăng đêm tối đất dày 

bước ra, ngôi nhập định, hướng về Tây; 
gọi hết lửa vào xương da bỏ ngỏ, 
Phật-pháp chẳng rời tay. 

Sáu ngả Luân-hồi đâu đó 

mang mang cùng nín thở, 

tiếng nắc lên ngừng nhịp Bảnh-xe-quay. 

Ngọn lửa từ nhục thân của Hòa thượng ngùn ngụt cháy, nhưng 
ngọn lửa ây không phải lan ra thành bão lửa, mà ngọn lửa đưa Hòa 
thượng lên Niệt bàn và đề lại bóng mát cho chúng sinh: 

Không khí vặn mình theo 

khóc oà lên nồi gió; 
NGUỜÒI siêu thăng 

giông bão lắng từ đây. 
Bóng NGƯỜI vượt chín tầng mây, 
nhân gian mát rợi bóng cây Bô-đề. 

Hòa thượng trở thành bắt tử - bất tử mà không cần ngọc đá để tạc 
tượng, không cân lụa tre của người việt sử làm thơ: 

Ngọc hay đá, tượng chẳng cân ai tạc; 

lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi; 

chỗ NGUỜI ngôi: một thiên-thu-tuyệt-tác 
trong vô hình sảng chói nét Từù- Bi. 

Vì ngọc đá lụa tre của trần gian vẫn có ngày mục nát, nhưng trái 
tim yêu thương của Hòa thượng thì vĩnh cửu, tỏa ánh sáng từ bi xuông 
tận tâng đáy sâu nhât của hỏa ngục — nơi con người bị đọa đày: 

Rôi đây, rồi mai sau, còn chỉ ? 
ngọc đá cũng thành tro 

lụa tre dẫn mục nát 

với Thời-gian lê vết mắu qua đi. 
Còn mãi chứ! còn Trái-Tìm-Bô-Tút 
gội hào quang xuống tận ngục A-t). 


Trước ngọn lửa từ bi ấy, nhà thơ đại ngộ: Từ vô minh mà đến tỉnh 


CON ĐƯỜNG THƠ ĐI ĐÈN “LỬA TỪ BI? s 245 


thức. Những kiêu căng, ngông nghênh của một “thi vương”, “thi bá” 
trân hoàn cũng hệt, nhà thơ chỉ coi thơ là rơm rác trước ánh lửa kia, 
và rôi lại mong thơ mình là rơm rạ đê cháy lên theo lời kinh: 

Ôi Ngọn-lửa-huyên-vi! 

thể giới ba nghìn phút giây ngơ ngác 

từ cõi Vô-minh 

hướng về Cực-lạc; 

vân điệu của Thi-nhân chỉ còn là rơm rác 

và chỉ nguyện được là rơm rác, 

THƠ cháy lên theo với lời Kinh 

tụng cho Nhân-loại hòa bình 

trước sau bên vững tình Huynh-đệ này. 

_ Thơ Vũ Hoàng Chương cháy lên từ đó, cháy lên để soi đường đi 
đên với Tình yêu - tình yêu Tự do, Hòa bình, tình Anh em và tình 
Nhân loại: 

Thôn thức nghe lòng trái Đất 

mong thành quả Phúc về cây; 

nam mô Bồn-Sw Thích-Ca-Mâu-Ni-Phật; 
đồng loại chúng con 

năm tay nhau tràn nước mắt, 

tình thương hiện Tháp-Chin-Tầng xây. 

Bài thơ có sức truyền cảm mạnh mẽ. Ngay sau đó nó được truyền ra 
nước ngoài. Với uy tín của mình, Vũ Hoàng Chương đã kêu gọi giới trí 
thức quôc tê chú ý đên cuộc đâu tranh của nhân dân Việt Nam. Tác giả kê: 

“Niêng 2 bài Lửa từ b¡ và Người với người đã gửi sang Âu châu 
ngay sau lúc sáng tác nên nữ thỉ sĩ Bỉ quốc Simone Kuhnen de la 
Cœuillerie đã dịch Pháp ngữ đề kịp thời đệ trình lên Hội nghị thi ca 
quốc tê họp tại Knokke từ 5 đên 9 tháng 9-63. Tác giả cũng đích thân 
gửi thự yêu câu Hội nghị chú trọng đên cuộc tranh đáu của Phật giáo 
đồ tại Việt Nam. Thị sĩ Pierre-Louis Flouquet, nhân danh Phó chủ 
tịch, đã thỏa mãn lời yêu câu này. Hai bản dịch (Feu de Sacrifice và 
D homme à homme) đã được giới thiệu với các đại biêu của 50 quốc gia. 
Một đoạn trong bài thứ nhát được ngâm lên giữa Hội nghị, đó là đoạn: 

Rồi đây, rồi mai sau, còn chỉ? 


Ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dẫn mục nát 


246 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Với Thời-gian lê vết máu qua đi. 
Còn mãi chứ! còn TRÁI TIM BỒ TẮT 


127) 


Gội hào quang xuống tận ngục A-T). 


Từ sau tập Lửa f bi, trong thơ Vũ Hoàng Chương những chán 
chường, khổ đau, mộng mị như trong 7ø Say và Mây cũng hết; những 
ảo tưởng, hoang tưởng và sân hận trong Hoa đăng, Trời một phương 
cũng không còn, thơ ông như đến với một cảnh giới khác: Tràn đầy 
yêu thương, tràn đầy tình huynh đệ, tràn đầy hỷ xả, và cả lạc quan. 
Đọc tên các tập thơ sau 1ø ứừ bï cũng thấy được phần nào: Ính trăng 
đạo lý (1966), Bút nở hoa đàm (1967), Cành mai trắng mộng (1968) 
v.v... Ông bắt đầu cách ly mình với chính quyền thân Mỹ. Năm 1966 
khi đang làm chủ tịch Hội văn bút#), ông đã từ chối tham gia hội nghị 
về thơ tổ chức ở New York đề phản đối Mỹ và chính quyền bù nhìn — 
như ông viết: “Năm 1966, hội nghị ở Mỹ (New York) nhưng tôi không 
ấi, và đã cử Tổng thư ký đi thay làm trưởng phái đoàn. Vì tôi ghét bọn 
Mỹ Thiệu và Kỳ lúc đó đang đàn áp Phật giáo ở Đà Nẵng, Sài Gòn”®). 

Con đường thơ của Vũ Hoàng Chương trải qua những tháng ngày 
buồn tủi, khốc liệt nhất của dân tộc. Vũ Hoàng Chương là một thiên 
tài thơ Việt Nam hiện đại, một thiên tài thơ chịu lắm thăng trầm. 
Dường như chúng ta vẫn nhìn ông với con mắt định kiến mà không 
biết ông đã trải qua một hành trình gian khổ từ Thơ Say, Máy đến Thơ 
lửa; rồi từ Hoa đăng, Trời một phương đến với Lửa từ bi... một hành 
trình tự lột xác mình. Chúng ta chưa đánh giá hết bước chuyển mình 
của Vũ Hoàng Chương từ tập Lửø từ bi cũng như chưa đánh giá hết vị 
trí lịch sử của tập thơ này với văn học Việt Nam hiện đại. Tôi xin trích 
một đoạn đánh giá về tập thơ này trong Lời giới thiệu của NXB. Rừng 
Trúc khi ấn hành thơ Vũ Hoàng Chương ở Paris: 


“Phải nhận rằng ngàn-chín-trăm-sáu-ba đánh dấu sự chuyển 
mình lớn của văn học Việt Nam trong giải đoạn mới của sử tính. 
Dường như chúng ta vừa trở về tô ấm, vừa nắm bắt vũ khí sở trường 
chôn lâu trong hoen rỉ và lãng quên để trang bị trì thức và tâm linh 
mình. Không có vũ khí tỉnh thần này, chúng ta chẳng còn là ta nữa. 


Bài Lửa từ bi của Vũ Hoàng Chương đã thực đánh dấu cho sự 
chuyên mình đó. Nó bộc lộ đủ một phong triểu văn học mới, dựng trên 


7. Bài tựa tập Lửa từ bi, säd. 
8. Vũ Hoàng Chương làm chủ tịch Hội văn bút (Pen cfub) từ 1964-1968. 
9. Di cảo việt tay của Vũ Hoàng Chương. 


CON ĐƯỜNG THƠ ĐI ĐÉN “LỬA TỪ BỊ? s 247 


Bao dung và Trí tuệ. Bởi nó ánh được Ngọn lửa tỉnh thức. Bởi nó đã 
dùng lời Việt nói ra sự chán động âm âm của lương tâm quốc fể”d9, 


Bài thơ là một khúc quanh của một nhà thơ, đánh dấu một khúc 
quanh của một nền văn học. Nó thực sự cần có một chỗ đứng xứng 
đáng hơn trong các tuyên tập, trong các bộ lịch sử văn học Việt Nam 
hiện đại. Và tác giả của bài thơ cũng vậy. 


PHỤ LỤC 
Lửa từ bï 
Kính dâng lên Bô-tát Quảng-Đức 


Lửa! lửa cháy ngất tòa sen! 
tám chín phương nhục thê trần tâm 
hiện thành THƠ, quỳ cả xuống. 
Hai Vầng-Sáng rưng rưng 
Đông Tây nhòa lệ ngọc 
chắp tay đón một Mặt-trời-mới-mọc, 
ánh Đạo-Vàng phơi phới 
đang bừng lên, dâng lên 
+ 


Ôi, đích thực hôm nay trời có mặt; 
giờ là giờ Hoàng-đạo nguy nga! 
Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt 
nhìn nhau: tình Huynh-đệ bao la. 
Nam mô Đức-Phật-Di-Đà, 
Sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay? 

+ 
Thương chúng sinh trầm luân bề khổ, 
NGƯỜI rẽ phăng đêm tối đất dày 
bước ra, ngồi nhập định, hướng về Tây; 
gọi hết lửa vào xương đa bỏ ngỏ, 
Phật-pháp chăng rời tay. 


10. Lời tựa tập CJưing ta mất hết chỉ còn nhau, Rừng Trúc xuất bản, Paris, 1974. 


248 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Sáu ngả Luân-hồi đâu đó 
mang mang cùng nín thở, 
tiếng nắc lên ngừng nhịp Bánh-xe-quay. 
Không khí vặn mình theo 
khóc òa lên nỗi gió; 
NGƯỜI siêu thăng 
giông bão lắng từ đây. 
Bóng NGƯỜI vượt chín tầng mây, 
nhân gian mát rợi bóng cây Bồ-đề. 
x 


Ngọc hay đá, tượng chăng cần ai tạc; 
lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi; 
chỗ NGƯỜI ngồi: một thiên-thu-tuyệt-tác 
trong vô hình sáng chói nét Từ-BI. 
+ 


Rồi đây, rồi mai sau, còn chỉ? 

ngọc đá cũng thành tro 

lụa tre dần mục nát 

với Thời-gian lê vết máu qua đi. 

Còn mãi chứ! còn Trái-Tim-Bồ-Tát 

gội hào quang xuống tận ngục A-tỳ. 
+ 


Ôi Ngọn-lửa-huyền-vil 
thế giới ba nghìn phút giây ngơ ngác 
từ cõi Vô-minh 
hướng về Cực-lạc; 
vần điệu của Thi-nhân chỉ còn là rơm rác 
và chỉ nguyện được là rơm rác, 
THƠ cháy lên theo với lời Kinh 
tụng cho Nhân-loại hòa bình 
trước sau bền vững tình Huynh-đệ này. 
+ 


Thôn thức nghe lòng trái Đất 
mong thành quả Phúc vệ cây; 
nam mô Bồn-Sư Thích-Ca-Mâu-Ni-Phật0); 


11. Bản trong tập 7ø £ử bi, Đoàn Thanh niên tăng ni xuất bản, Saigon, 1963 viết là 
“Nam mô Thích-Ca-Mâầu-Ni-Phật” (không có “Bồn-sư” và không phải “Mâu-Nï”). 


CON ĐƯỜNG THƠ ĐI ĐÈN “LỬA TỪ BỊ? s 249 


đồng loại chúng con 

năm tay nhau tràn nước mắt, 

tình thương hiện Tháp-Chín-Tâng xây. 
Saigon tháng 5, PI. 2507 
(TL tháng 6, 1963)02 


*xkw«% 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Các tập thơ của Vũ Hoàng Chương: 7Jhø Say (tác giả tự xuất 
bản, 1940; NXB Hội nhà văn tái bản, 1995), Máy (Đời Nay xb, 1943, 
NXB Hội nhà văn tái bản, 1995), Kịch thơ Trương Chỉ (tập kịch thơ, 
gồm 3 vở: Trương Chi, Vân Muội, Hồng Diệp, 1944, bản viết tay của 
tác giả), Có gái ma (kịch thơ 1944, có bản viết tay của tác giả), Rừng 
phong (P.Văn Tươi xb, SG, 1954), Hoa đăng (Văn hữu Á châu xb, 
SG, 1959), Tâm sự kẻ sang Tần (kịch thơ, công diễn lần đầu ở HN 
1951, 1961, bản chép tay của tác giả), 7rời một phương (tắc giả tự 
xuất bản, 1962), La ừ bi (Đoàn Thanh niên tăng ni xb, SG, 1963), 
Poèmes Choisis (thi tuyên, Versions Francaises đe Simone Kuhnen 
de la Coeuillerie; Préface de André Guimbretiere; Editions Nguyen 
Khang Sai Gon, 1963), Ảnh trăng đạo lý (Nha đuyên úy Phật giáo ấn 
hành, 1966), Cảnh mái trắng mộng (1968), Ngồi quán (Lửa thiêng xb, 
1971), Đời vắng em rồi say với ai (1971), Chúng ta mắt hết chỉ còn 
nhau (Rừng Trúc xuất bản, Paris, 1974), Ta đã làm chỉ đời ta (hồi ký, 
1974) và một số di cảo viết tay của Vũ Hoàng Chương. 

2. Hoài Thanh-Hoài Chân: 7? nhân Việt Nam, NXB. Văn học, Hà 
Nội tái bản, 1998. 

3. Nhiều tác giả: 7 điển văn học (bộ mới), NXB. Thế giới, 2004. 


12. Bản trong tập L4 ứừ bi, Đoàn Thanh niên tăng ni xuất bản, Saigon, 1963 
viết là: “Khởi viết từ ngày 11-6-63, xong ngày 15-7-63 tại SAIGON”. Bài thơ này 
chúng tôi chép chính xác theo tập thơ Chứng fa mất hết chỉ còn nhau, thơ Vũ Hoàng 
Chương, Rừng Trúc xuất bản, Paris, 1974, từ tr.13 đến tr. l 5. 


TINH THẦN Vô NGÃ VỊ THA CỦA BỒ-TÁT 
QUẨNG ĐỨC QUA LỜI NGUYỆN TÂM QUYẾT 
VÀ KỆ THIÊU THÂN CÚNG DƯỜNG 


PGS.TS. Nguyễn Công Lý 
Phó Giám đôc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo 
Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM 


Bồ tát Thích Quảng Đức, thế danh là Lâm Văn Tức (Tuất) sinh 
năm Định Dậu (1897) tại làng Hội Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh 
Khánh Hòa, trong một gia đình mộ Phật, thân phụ là Lâm Hữu Ứng 
và thân mẫu là Nguyễn Thị Nương. Năm lên bảy tuổi, ngài xuất gia 
tu học với Hòa thượng Thích Hoằng Thâm, vừa là bốn sư, vừa là cậu 
ruột, được Hòa thượng Hoằng Thâm nhận làm con chính thức, nên lấy 
tên là Nguyễn Văn Khiết, năm mười lăm tuổi thọ giới Sa-di, năm hai 
mươi tuổi (1916) thọ giới Tỳ-kheo, pháp hiệu là Quảng Đức. Từ đó, 
ngài bắt đầu hoằng dương chánh pháp, hóa độ chúng sinh. Sau nhiều 
năm vân du ở miền Trung, sau năm 19450 ngài vào Nam để giáo 
hóa, từng đến Campuchia và Lào vài năm để học tập và nghiên cứu 
kinh điển theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy (Theravađa). 
Khoảng năm 1960-1961, Ngài về lại quê hương Khánh Hòa hành 
đạo, sau đó mới về lại Sài Gòn trụ trì chùa Quan Thế Âm ở Phú 
Nhuận. Cả một đời hành đạo, ngài đã từng nhận nhiều trọng trách 
của Giáo hội như Kiểm tăng Chi hội Phật giáo huyện Ninh Hòa, 
Kiểm tăng Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa, Phó trị sự và Trưởng 
ban Nghi lễ của Giáo hội Tăng già Nam Việt. Ngài đã khai sơn, 


1. Nhiều tư liệu trước đây đều ghi là “năm 1943, rời Khánh Hòa vào Nam, ngài 
hành đạo khắp các tỉnh Sài Gòn, Gia Định...”. Ö đây chúng tôi căn cứ vào “Một 
số tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức” của Lê Mạnh Thát, dịch, giới thiệu, Nxb Tổng 
hợp, TP. HCM, 2005. 


252 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


kiến tạo và trùng tu 31 ngôi chùa (14 ngôi chùa ở miền Trung và 17 
ngôi chùa ở miền Nam). Ngôi chùa cuối cùng ngài xây dựng và trụ 
trì lúc phát nguyện thiêu thân là chùa Quan Thế Âm ở Phú Nhuận, 
Gia Định (nay là số 90 đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh). 


Từ sau năm 1954, Ngô Đình Diệm và anh em của ông cầm quyền 
nhiếp chính ở miền Nam Việt Nam đã có chủ trương đưa Thiên Chúa 
giáo làm quốc giáo, rồi tiến hành chính sách kỳ thị và đàn áp Phật 
giáo, mà đỉnh điểm là vụ đàn áp Phật giáo bằng súng, tạc đạn và xe 
tăng tại Đài Phát thanh Huế vào tối ngày 8 tháng 5 năm 1963, khi 
quần chúng Phật tử và Tăng Ni biểu tình chống lại lệnh của chính 
quyền họ Ngô cắm treo cờ Phật giáo nhân lễ Phật đản. Bấy giờ, ngài 
đã thỉnh cầu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo để được thiêu thân cúng 
dường bảo vệ chính pháp. Được sự đồng ý của Giáo hội, vào sáng thứ 
Ba ngày 11-6-1963 (nhằm ngày 20 tháng 4 nhuần năm Quý Mão), 
ngài đã tự thiêu tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt - Phan Đình Phùng 
(nay là ngã tư Cách mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu) trước 
sự chứng kiến của hàng ngàn Tăng Ni và Phật tử cùng nhiều quan 
sát viên, các nhà báo quốc tế và trong nước. Xin nói thêm, đây là 
một sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi hôm nay cũng vào ngày thứ Ba 
11-6-2013, chúng ta tổ chức Hội thảo khoa học để nhìn lại phong 
trào đấu tranh bất bạo động của Phật giáo miền Nam Việt Nam 
cách đây đúng nửa thế ký. 


Hành động “VỊ Pháp thiêu thân” của Hòa thượng trước đó đã có 
một số Tăng Ni tự nguyện thỉnh cầu, trong đó có Ni trưởng Thích Nữ 
Diệu Không (1905-1997), song ban đầu các vị lãnh đạo Phật giáo 
không đồng tình, bởi nghĩ rằng với tinh thần đấu tranh bất bạo động 
của mình thì thế nào chính quyền họ Ngô cũng sẽ chấp nhận hòa 
giải, nhưng sau đó đứng trước hiện tình chính quyền họ Ngô đàn áp 
ngày càng gia tăng nên các vị lãnh đạo Phật giáo đã đồng ý với Lời tâm 
nguyện tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức. Toàn văn Lời nguyện 
tâm quyết được ngài viết bằng tiếng Việt chữ Nôm vào ngày 04 tháng 6 
(nhằm ngày 13 tháng 4 nhuần Quý Mão) tại chùa Ấn Quang, Sài Gòn 
(nay là số 243 đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, Tp. HCM): 


TINH THÂN VÔ NGÃ VỊ THA CỦA BỎ TÁT QUẢNG ĐỨC * 253 


& 4 7# É L5 

bo TT THẾ 
lấp lv: H4 ñ 

› 4u TH LAN t2 ".. 

Ý Xin BI TE 
#- đi ác đán È rã t4 J đun 
CỤ Ð# bá y h bà TẠM, 
MÀ #4. AC da lÝ 1 28 Ất Pề 

N. Sát Í hố, ga ĐI 
20 li đ{ n #‹ p Đá : ră*, | 
| / lộn VÁ đệ ni M¿ #6 $5 
| kề Pú Ấ1_ <2 ¬<: 
| # + là TA mm  ĐŸ 
Ƒ v4 2C tp T Ê *y 
⁄ 2L p hW. £ 4 
$ ;š #- 2b tñ 
dà TNY tì 
M- ng D# 8 U12 ~ 
2 rÍ $. 1 1h # Ậ + | 
Ý  NỆ FấT Ti Ệ 
## C/I #4 1 lì # # 
% Ji f8 1Ù) #_ $# HỆ) | 
4È. Ạ & 1g, Đại 
4# p4 1 Llt 
: h; 


»x 

bà 
à 
=> 
== 
»š 

` 

BS 


Xin được phiên âm sang chữ Quốc ngữ (bởi trong rất nhiều tư liệu 
sách và báo xuât bản từ 1963 đên nay không hiêu tại sao lại phiên âm 
bài văn này không chính xác so với nguyên tác, vì thê nay tôi phiên 
âm lại): 

LỜI NGUYÊN TÂM QUYÉT® 


Tôi là Tỳ kheo Thích Quảng Đức, trụ trì chùa Quan Thế Âm, Phú 
Nhuận, Gia Định. 


Nhận thấy Phật giáo nước nhà đương ngđ® nghiêng, tôi là một tu sĩ, 
mệnh danh là Trưởng tử của Như lai không lẽ cứ ngôi điềm nhiên toạ thị 
đề cho Phật giáo"? tiêu vong, nên tôi vui vẻ phát nguyện thiêu thân giả 
tạm này cúng dường chư Phật đề hồi hướng công đức bảo tôn Phật giáo. 


Mong ơn mười phương chư Phật, chư Đại đức, Tăng, Ni chứng 
mình cho tôi đạt thành chí nguyện như sau: 


Một là mong ơn Phật Trời® gia hộ cho Tổng thống Ngô Đình 


2. Chữ này đọc là “quyết”, trước đây phiên âm “huyết” là không đúng. 

3. Chữ này đọc là “ngả” hay “ngửa” đều được, ở đây chúng tôi đọc là “ngả nghiêng”. 

4. Chữ này đọc là “giáo”, không thẻ là “pháp” như trong các sách báo trước đây. 

5. Chữ này đọc là “vẻ”, không thể đọc là “lòng”, trong văn bản này có chữ 
“lòng” với tự dạng khác. 

6. Chữ này phải đọc là “Trời” (ZE),một số tài liệu trước đây đã phiên âm chữ này 
“Tổ” là không đúng. 


254 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Diệm sáng suốt chấp nhận năm nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo 
Việt Nam, ghi trong bản Tuyên ngôn. 


Hai là nhờ ơn Phát từ bi gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được 
trường tôn bát diệt. 


Ba là mong nhờ hông ân đức Phật gia hộ cho chư Đại đức, Tăng, 
Ni, Phật tử Việt Nam tránh khỏi tại nạn, khủng bô băt bớ, giam câm 
của kẻ gian ác. 

Bồn là cầu nguyện cho đất nước thanh bình, quốc dân an lạc. 


Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gởi lời cho 
Tổng thống Ngô Đình Diệm, nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc 
dân, hãy thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để nước nhà xứng”) 
yên muôn thuở. 


Tôi thiết that kêu gọi chư Đại đức, Tăng, Ni, Phật tử nên đoàn kết 
nhất trí hy sinh đề bảo tôn Phát giáo. Nam mô 4 Di Đà Phật. 


Làm tại chùa Ấn Quang, ngày 04 tháng 6 năm 1963. 
1) kheo Thích Quảng Đức thủ ký. 
Theo tư tưởng nhà Phật, “Vô ngã” (# #X. Anafman) còn gọi “Phi 


ngã” (3E) là “không có cái ngã (ta)”, “không có cái ngã thể thường 
nhất”. Đối lập với “Vô ngã” là “Ngã” (#& 4man), tức cái thể thường 
nhất. Cái dụng có chủ thể gọi là Ngã; khi chấp có thân người, gọi là 
Nhân ngã; khi chấp có pháp (tất cả hiện tượng trong thế giới hiện 
thực), gọi là Pháp ngã; khi chấp có bản thân mình, gọi là Tự ngã; khi 
chấp có kẻ khác, gọi là Tha ngã. Nhưng thân thể con người chỉ là giả 
tạm, nó có đấy nhưng không thật như nó vốn có, nó không thường 
hằng, nó hiện diện chăng qua là do sự giả hợp của Ngũ uấn (sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức), của Tứ đại (đất, nước, gió, lửa) mà có; bởi tất cả 
các pháp đều do nhân duyên mà sinh ra, nhờ duyên tụ lại mà thành, 
hết duyên thì chúng sẽ tan rã rồi trở về với cái thê tính ban đầu, nên 
không có cái ngã thể thường nhất; đã không có Nhân ngã, không có 
Pháp ngã, thì cũng không có Tự ngã và Tha ngã. Như vậy, cuối cùng 
là không có cái Ngã. Đây là chân lý rốt ráo. Cho nên “Vô ngã” tức là 
không có cái Ta chân thật. Còn “VỊ tha” (Š'»4‡#) là “vì người khác”, 
người có lòng vị tha là người có tắm lòng chăm lo một cách vô tư đến 


7. Chữ này đọc là “xứng”, không thê đọc là “vững” như trong các sách báo trước đây. 
§. Chữ này đọc là “thiệt tha”, chứ không thê là “tha thiệt” như trong các sách báo 
trước đây. 


TINH THÂN VÔ NGÃ VỊ THA CỦA BỎ TÁT QUẢNG ĐỨC * 255 


lợi ích của người khác, có thể vì người khác mà hy sinh lợi ích của 
mình, kê cả hy sinh bản thân cá nhân mình. Đây là một tư tưởng thể 
hiện tinh thần từ bi, bao dung, độ lượng vô bờ của nhà Phật, một trong 
những hạnh của Bồ-tát. Theo cách hiểu của dân gian, “vô ngã vị tha” 
là tinh thần “quên mình vì người”. 


Lời nguyện tâm quyết của Hòa thượng Quảng Đức đã thê hiện tinh 
thần Vô ngã vị tha, Lợi lạc quần sanh của nhà Phật một cách rốt ráo 
viên mãn. Ngài sẵn sàng tự nguyện hy sinh thân giả tạm của mình để 
bảo tồn đạo pháp, để cảnh tỉnh nhà cầm quyền và kêu gọi họ hãy vì đất 
nước, vì dân tộc mà hồi tâm hướng thiện, thi hành chính sách bình đẳng 
tôn giáo. Lời tâm nguyện này được Hòa thượng viết bằng một ngôn ngữ 
trong sáng giản dị, lời lẽ ôn hòa, thể hiện tinh thần Bi Trí Dũng. 


Tiếp theo, ngài nêu lên 4 chí nguyện, với nội dung cầu nguyện cho 
“Phật giáo trường tồn”, “đất nước thanh bình, quốc dân an lạc”. Ngài 
cầu mong “Phật Trời gia hộ cho Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng 
suốt chấp nhận năm nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo Việt Nam”, 
có ghi trong bản Tuyên ngôn ngảy 10 tháng 5 năm 1963, đó là: 


1. Yêu cầu Chính phủ Việt Nam Cộng hòa thu hồi vĩnh viễn Công 
điện triệt giáo kỳ của Phật giáo. 

2. Yêu cầu Phật giáo phải được hưởng quy chế đặc biệt như các 
Hội truyền giáo Thiên Chúa đã được ghi trong Dụ sô 10. 


3. Yêu cầu Chính phủ châm dứt tình trạng bắt bớ, khủng bố tín đồ 
Phật giáo. 

4. Yêu cầu cho Tăng, tín đồ Phật giáo được tự do truyền đạo và 
hành đạo. 


5. Yêu cầu Chính phủ đền bồi một cách xứng đáng cho những kẻ 
bị giêt oan vô tội và kẻ chủ mưu giết hại phải đên bôi đúng mức”), 


Trước khi về cõi Phật, Hòa thượng còn “ân trọng kính gởi lời 
cho Tổng thông Ngô Đình Diệm, nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc 
dân, hãy thi hành chính sách bình đăng tôn giáo” có như thế thì nước 
nhà mới “vững yên muôn thủa”; đồng thời ngài còn nhắn nhủ Tăng, 
Ni, Phật tử “nên đoàn kết nhất trí hy sinh để bảo tồn Phật giáo”. Chỉ 
có tắm lòng của bậc Bồ tát mới có suy nghĩ và phát biểu như thế. 


9. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IIL Ký hiệu tài liệu SC. 04-HS.8352. Dẫn lại: Lê 
Cung, Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963, Nxb Thuận Hóa, Huê, 
bản ¡n lần 4, 2008, tr.170. 


256 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Cùng với Lời nguyện tâm quyết, trước đó 5 ngày, tức ngày mùng 
8 tháng 4 nhuân năm Quý Mão (thứ Năm ngày 30 tháng 5 năm 1963), 
Hòa thượng đã việt bôn bài Kệ (hiệu thân cúng dường chánh pháp 
băng tiêng Việt chữ quôc ngữ với phong cách dung dị, lời lẽ trong 
sáng, dê hiêu, mà 50 năm trước, trong mùa Pháp nạn 1963, lúc mới 
10 tuôi, tôi có may măn được đọc. Giờ đây đọc lại, vân còn xúc động 
và thây thâm sâu hơn. Trong bôn bài thi kệ thì có ba bài đâu được VIỆt 
theo thê thơ thât ngôn bát cú Đường luật, còn bài thứ tư thì việt theo 
thê thât ngôn tứ tuyệt gôm hai bải liên nhau. Bài thứ nhât việt đê kính 
dâng chư Phật mười phương; Bài thứ hai đê dâng. chư Hiên Thánh 
Tăng; Bài thứ ba và thứ tư là lời dặn dò của ngài đôi với toàn thê tín 
đô Phật tử cùng các đệ tử xuât gia, tại gia mà ngài đã hóa độ. Tât cả 
đêu thê hiện cái tâm độ lượng, khoan dung, vị tha của bậc Bô-tát. Xin 
được chép lại toàn văn bôn bài thi kệ này, dù rât nhiêu người đã biệt, 
đã thuộc từ lâu: 
Bài thứ nhất: Kính dâng thập phương chư Phật 
Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình, 
Làm đèn soi sảng nẻo vô mình. 
Khói thơm cảnh tỉnh bao người ác, 
Tro trắng phẳng san hồ bất bình. 
Thân cháy nát tan ra tro trắng, 
Thân thức nương nhờ giúp sinh linh. 
Hồi ai mộng ảo đang còn mộng, 
Hãy gấp tỉnh đi kẻo giật mình. 
Ngày 8 tháng 4 nhuần Quý Mão 
Bài thứ hai: Dâng chư Hiền Thánh Tăng 
Phật giáo sử vàng máu thay son, 
Than ôi! Quỷ kế họ vẫn còn. 
Quyết diệt suy tàn nên Chánh pháp, 
Làm cho Tăng, Tín phải chết mòn. 
Vì sự bắt công tôi thiêu xác, 
Khói hồn nguyện độ kẻ hàm oan. 
Kính chúc tăng, Ni tâm dũng tiễn, 
Chánh pháp ngày mai phải trường tôn. 
Ngày 8 tháng 4 nhuần Quý Mão 


TINH THÂN VÔ NGÃ VỊ THA CỦA BỎ TÁT QUẢNG ĐỨC * 257 


Bài thứ ba: Cùng toàn thể tín đồ Phật giáo 
Cùng hàng Phật tử ở tại gia, 
Hãy quên bản ngã, bỏ cải ta. 
Gấp sửa thân tâm vì đại cuộc, 
Ngàn năm sử Việt vẫn Phật gia. 
Thân tôi dù cháy linh thiêng máu, 
Thân thức tôi luôn giúp đạo nhà. 
Đã mang danh thể con dòng Thích, 
Bị, Trí, Hùng sao chăng đem ra. 
Ngày 8 tháng 4 nhuần Quý Mão 
Bài thứ tư: Cùng hàng Phật tử quy y, thế độ và xuất gia 
Thây đã đến lúc biệt các con, 
Ba mươi năm hạnh nguyện đã tròn. 
Những gì đáng độ, Thầy đã độ, 
Thây tranh chánh pháp lúc mất còn. 
3t 
Gia Định, Sài Gòn hỡi các con, 
Hà Tiên, Cai Lậy, Thầy vẫn còn. 
Nam Vang, Núi Lớn, Thây ghỉ dấu, 
Khánh Hòa đệ tử vẫn ân son. 
Ngày 8 tháng 4 nhuần Quý Mão 
Bài thứ nhất, hai câu đề theo lối trực khởi, Hòa thượng nói rõ mục 
đích việc ngài tự nguyện thiêu thân là đê “soi sáng nẻo vô minh”, tức 
SOI Sáng cái thê giới tăm tôi, mê muội mà chính quyên họ Ngô đang 
gây ra cho đât nước, dân tộc. Hai cặp thực và luận thê hiện việc tự 
thiêu của Hòa thượng là nhăm “cảnh tỉnh” những “người ác”, những 
người đang gieo rắc đau thương cho dân tộc đạo pháp và cũng là đê 
san băng những “hô bât bình” mà nhà câm quyên đương thời đã tạo 
nên. Cải thân giả tạm đù có tan thành “tro trăng”, nhưng thân thức của 
ngài vân sông mãi đê phù hộ độ trì cho tât cả con dân Việt Nam, cho 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thoát khỏi cơn pháp nạn. Hai câu kêt là 
lời kêu gọi nhà câm quyên hãy gâp thức tỉnh, không nên mộng ảo mà 
gây tội ác nữa. 


Sang bài thứ hai, như có nêu ở trên, từ khi lên cầm quyên, họ Ngô 


258 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


có chủ trương muốn đưa Thiên Chúa giáo làm quốc giáo, nên quyết 
tâm tiêu diệt Phật giáo, mà năm 1963 là đỉnh điểm của cao trào, cho 
dù Phật giáo Việt Nam là một đạo Phật nhập thế, hộ quốc an dân, đã 
đồng hành cùng dân tộc và đất nước gần hai mươi thế kỷ. Khác với 
Phật giáo Trung Quốc nhiều lần gặp nạn dưới thời phong kiến với 
“Tam Võ nhất tông chỉ ách”, trong khi đó thì Phật giáo Việt Nam từ 
lúc mới du nhập cho đến trước 1963, chưa bao giờ bị kỳ thị, bị chính 
quyền đàn áp. Dù hồi cuối thế kỷ XIV, vào thời vãn Trần, lúc Hồ Quý 
Ly làm Tế tướng phụ chính đại thần có chủ trương bài xích Phật giáo, 
có bắt ép một số sư tăng dưới 50 tuổi phải hoàn tục. Có chuyện này là 
bởi hồi ấy vào năm 1389 có một nhà sư tên là Phạm Sư Ôn đã ni dậy 
ở lộ Quốc Oai thượng chống lại Hồ Quý Ly chuyên quyền. Việc này 
Đại Việt sử ký toàn thư có chép ở Kỷ nhà Trần: Thuận Tông hoàng 
đế“, Nhưng hồi ấy chưa phải là “pháp nạn”. Đến năm 1963, lần đầu 
tiên Phật giáo Việt Nam bị tai ương, mà Phật giáo sử gọi đó là “Mùa 
pháp nạn”: “Quyết diệt suy tàn nên Chánh pháp / Làm cho Tăng, 
Tín phải chết mòn”. Đề chống lại sự bất công đó, với tinh thần đấu 
tranh bất bạo động, Hòa thượng đã tự thiêu thân mình để “nguyện độ 
kẻ hàm oan” và mong toàn thê Tăng Ni cần đũng tiến, có như thế thì 
chánh pháp mới mãi mãi trường tồn cùng dân tộc. 

Ở bài thứ ba, ngài khuyên các tín đồ Phật tử “ấy quên bản ngã, 
bỏ cải ta / Gấp sửa thân tâm vì đại cuộc / Ngàn năm sử Việt vẫn Phật 
gi” bởi đã là con Phật thì hãy noi gương Bí Trí Hùng của Phật: “Đã 
mang danh thể con dòng Thích / Bì, Trí, Hùng sao chẳng đem ra”. 

Bài cuối cùng là lời ngài nhắn nhủ các đệ tử ở trong miền Nam, 
ngoài miền Trung. Cho dù thân xác ngài không còn nhưng bóng hình 
của ngài, hạnh nguyện của ngài vẫn mãi lưu dấu dù đó là Gia Định, 
Sài Gòn hay Hà Tiên, Cai Lậy hoặc Nam Vang, Núi Lớn, và đặc biệt 
là ở nơi quê hương: Khánh Hòa đệ tử vẫn ân son. Hạnh nguyện ngài 
đến đây đã viên mãn. Theo ngài, suốt một đời hoằng dương chánh 
pháp những gì đáng độ cho đệ tử thì ngài đã độ cả rồi. Ngài đã về cõi 
Niết bản trong thanh thản, tự tại. 

Chỉ có người tu hành chứng quả bô đề, đạt cái hạnh Bát nhã ba la 
mật (Trí tuệ đáo bĩ ngạn) của bậc Bồ-tát mới có được thần thái như 
thế. Ngài Thích Quảng Đức chính là bậc Bồ-tát hóa thân để hoằng 


10. Xin xem: Đại Việt sử ký toàn thư, bản dịch của Viện Sử học, tập 2, Nxb 
KHXH, HN, 1971, tr207 


TINH THÂN VÔ NGÃ VỊ THA CỦA BỎ TÁT QUẢNG ĐỨC * 259 


dương đạo Phật trong thời mạt pháp. Lời nguyện tâm quyết của ngài, 
tâm lòng vô ngã vị tha và đức Bi Trí Dũng của ngài đã được Phật Tổ 
ấn chứng, vì thế trái tìm của Ngài sau bao nhiêu lần nung đốt vẫn 
nguyên vẹn và càng đốt càng rắn như kim cương. Đó là Trái Tim vĩ 
đại, Trái Tim Bất Diệt. Đề giải đáp cho vấn đề này, xin được mượn lời 
của thầy Đức Nghiệp (nay là Hòa thượng Phó Pháp chủ thường trực 
Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) trả 
lời câu hỏi của một phóng viên quốc tế trong một cuộc họp báo lúc 
bấy giờ: “Đó là do ngài Thích Quảng Đức phát đại thệ nguyện, nung 
nấu một ý chí phi thường vì đạo pháp và hòa bình cho dân tộc nên đã 
biến thành một năng lượng đặc biệt làm trải tìm bất hoạt”. 


Ngày 26 tháng 3 năm Quý Ty 
Ngày 5-5-2013 


BỒ-TÁT QUẢNG ĐỨC 
CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYÊN 
NHÌN QUA CÁC VĂN BẢN VÀ KHẢO CỨU 


GS.TS. Nguyễn Tri Ẩn 
Đại Học Bates, Hoa Kỳ 


Trong lịch sử cận đại, Hòa thượng Thích Quảng Đức là một nhân 
vật lịch sử, một vị tăng Việt Nam của thế kỷ XX được xưng tụng vả 
ca ngợi là một vị Bồ-tát xả bỏ thân mạng để cứu nguy dân tộc và đạo 
pháp cũng như làm rạng rỡ cho Phật giáo Việt Nam. Sự tự thiêu của 
Ngài ở Sài Gòn vào ngày I1 tháng 6 năm 1963 chống lại chế độ độc 
tài và đàn áp tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm không những 
đã khiến cho người Phật tử Việt kính ngưỡng, mà cả thế giới đều ngạc 
nhiên và kính phục trước hành động khó nghĩ bàn đó. Trải qua gần 
nửa thế kỷ, tên tuổi của Ngài đã viết thành sách, và đã khắc trên đá. 
Phật giáo đồ đã, đang và sẽ xây dựng bảo tháp, công viên và nhiều 
tượng đài để tưởng niệm đến công ơn của Ngài. Nhiều ngôi chùa, tu 
viện và trung tâm văn hóa Phật giáo đã vinh danh ngài bằng cách dùng 
tên Quảng Đức đề đặt tên cho cơ sở. Tên của Ngài đã được đặt cho tên 
một con đường tại quận Phú Nhuận nơi có ngôi chùa Quán Thế Âm, 
ngôi tự viện cuối cùng Ngài làm trụ trì. 


Nhân kỷ niệm đúng 50 Hòa thượng Quảng Đức tự thiêu, người 
viết bài này xin đóng góp bốn vấn đề đề làm sáng tỏ thêm cuộc đời và 
hành hoạt của Ngài. Phần đầu là tìm hiểu lại tiêu sử bằng cách hiệu 
đính lại năm sinh, tên tuôi thật dựa vào các văn bản và tư liệu. Trong 
phần này cũng ghi thêm đôi chút về cha mẹ và người anh trai của 
Hòa thượng. Phần thứ hai tóm tắt một số hoạt động Phật sự của Hòa 
thượng trong hơn hai năm cuối trước khi Ngài tự thiêu dựa trên một 
số văn bản còn lưu trữ. Phần ba là phân tích năm văn bản quan trọng 
của Hòa thượng viết trong thời gian hai tuần lễ trước ngày tự thiêu. Và 


262 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


phần cuối cùng là trích đọan một phần nhỏ của hai bài do Hòa thượng 
việt băng chữ Nôm, nay phiên âm ra tiêng Việt 13 di bút, sẽ được xuât 
bản trong năm nay. 


Bài khảo luận được dựa trên cơ sở ba nguồn tư liệu chính. Thứ 
nhất là các văn bản, các bải viết, các văn thư lưu trữ của Hòa thượng 
để lại ở chùa Quán Thế Âm. Các tư liệu này được HT. Thích Thông 
Bửu, đệ tử truyền chân của Ngài cất kỹ trong tủ kính đã gần nửa thế 
kỷ. Vào năm 2008, nhân dịp về Việt Nam thăm viếng, tôi đến chùa 
đánh lễ di ảnh và thăm phòng lưu niệm của Hòa thượng, nên có dịp 
xem và chụp lại các tư liệu và vật lưu niệm của Hòa thượng được cất 
giữ ở đây. Đây là những tư liệu viết tay bằng chữ Nôm, các công văn 
giấy tờ, các quyên số chỉ thu, số quy y, và cầu an cầu siêu của Hòa 
thượng để lại. Quý nhất là các văn bản bằng chữ Nôm gồm có các 
bài viết, 1 hoặc 2 trang, hoặc các bài viết đài từ 5 trang đến 23 trang. 
Đây là những tư liệu chữ Nôm rất quý và có giá trị, chưa bao giờ 
được phiên âm ra tiếng Việt và chưa bao giờ được công bố hay xuất 
bản. Các tư liệu và “nét bút pháp” như chữ của Hòa thượng viết trong 
bản di chúc, tạo nên một nền tảng đề chúng ta tìm hiểu hành động, tư 
tưởng và hành hoạt của con người lịch sử này. Bên cạnh đó chúng ta 
cũng có thể xem các thủ bút đề lại của Hòa thượng có thể đóng góp 
và làm giàu thêm một chút về di sản văn Nôm trong lịch sử cận đại 
của nước nhà. Phần tư liệu chữ Việt, ngoài công văn giấy tờ và các số 
sách chi thu của các chùa nơi Ngài từng trụ trì, Hòa thượng còn để lại 
hai bản di chúc đánh máy có ký tên và đóng dấu. Nếu ta hợp chung 
hai tờ di chúc này với ba tư liệu đã được biết đến từ trước: Đơn Xin 
Tự Thiêu, năm bài thơ chữ Nôm, và bài Lời Nguyện Tâm Quyết, chắc 
chắn sẽ làm sáng tỏ thêm về tâm trí sáng suốt, về sự hiểu biết thời 
cuộc chính trị, về tâm nguyện tha thiết với đạo pháp, với Tăng Ni, 
Phật tử, cùng các đệ tử xuất 1a, tại 1a, cũng như sự chuẩn bị chu đáo 
và cần trọng trước khi Ngài tự thiêu. 


Đề thấy sự hành hoạt của Hòa thượng trong công việc hoằng pháp, 
tôi cũng đi thăm ba khu vực nơi có lưu vết tích của Hòa thượng. Thứ 
nhất là tỉnh Khánh Hòa, nơi Ngài đã sinh ra, lớn lên tu học và hành 
đạo cho đến năm 1945, khi Ngài phải lánh nạn chiến tranh, rời đất 
Khánh Hòa vì bị Pháp lùng bắt, rồi đi hành cước nhiều nơi, thay tên 
họ và ngày tháng năm sinh, và cuối cùng định cư tại miền Nam. Tại 
đây tôi cũng đã đi thăm và lấy tư liệu trên 15 ngôi chùa nơi ngài từng 
ở, từng xuất g1a tu học, hành đạo, tại ba quận Vạn Ninh, Vạn Giả, và 
Ninh Hòa. Ngoài các ngồi chùa trong ba quận, tôi cũng đã đến thăm 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 263 


từ đường nơi thờ cha mẹ của Hòa thượng tại làng Hội Khánh, nơi Hòa 
thượng đã sinh ra, và Phật học Viện Nha Trang nơi có tháp mộ của sư 
Viên Minh vừa là anh cả vừa là sư huynh của Hòa Thượng. Khu vực 
thứ hai là tỉnh Định Tường (nay là Tiền Giang) nơi Ngài đã làm trụ trì 
và địa điểm hoằng pháp sau khi Ngài rời Sài Gòn cuối năm 1958 khi 
trụ sở của Phật học Nam Việt dời chùa Xá Lợi mới được xây nguy nga 
tráng lệ, và mặc dù được ông Mai Thọ Truyền, Hội trưởng Hội Phật 
học thỉnh Ngài trụ trì, nhưng Ngài đã từ chối. Trái lại, Ngài đã về vùng 
Cai Lậy nghèo nàn, dân cư lam lũ nhận lãnh hai chùa và hành đạo hai 
năm ở đây. Ở đây, Ngài đã nhận làm trụ trì chùa Thiên Phước, chùa 
Long Phước và được mời giảng dạy tại chùa Phật Ân, thành phố Mỹ 
Tho, trụ sở của Hội Phật giáo tỉnh Định Tường. Thiên Phước là một 
ngôi chùa nhỏ, hẻo lánh, ngoài việc trùng tu và mở trường tư thục dạy 
học, Ngài lại có chút thời giờ nên các bài viết chữ Nôm quan trọng 
trong tập di cảo, dùng để giảng dạy ở chùa Phật Ân. Khu vực thứ ba 
là thành Phó Hồ Chí Minh, gồm các chùa Long Vĩnh nơi Hòa thượng 
làm trụ trì vào những năm đầu thời 1950. Chùa Phước Hòa ở Bàn Cờ, 
là trụ sở cũ của Hội Phật học Nam Việt, nơi Ngài làm trụ trì đến năm 
1958. Chùa Quán Thế Âm, nơi di tích cuối cùng của Hòa thượng, và 
là nơi có nhiều hồ sơ và vật kỷ niệm của Hòa thượng. Chùa Xá Lợi, là 
văn phòng và cơ sở chính trong công cuộc đấu tranh đòi tự do tôn giáo 
chống lại chế độ ông Diệm năm 1963, đây cũng là nơi Hòa thượng 
chụp nhiều tắm ảnh kỷ niệm trước khi tự thiêu. Sau khi tự thiêu, nhục 
thân của Ngài đã quàng tại đây, và cũng là nơi trái tim bất diệt của 
Ngài được thờ cho đến cuối tháng 8 năm 1963 trước ngày ông Ngô 
Đình Nhu tô chức chiến dịch Nước Lũ tổng tấn công chùa chiền bắt 
giam Tăng Ni. Chùa Ấn Quang nơi Hòa thượng đã ẩn tu, trì tụng Kinh 
Pháp Hoa và thiền định 2 tuần lễ trước ngày tự thiêu. Đây cũng là nơi 
Ngài viết 5 bài thơ chữ Nôm, bài Lời Nguyện Tâm Quyết và hai tờ 
di chúc. Chùa Phật Bửu nơi Ngài dự lễ cầu siêu cho các vị thánh tử 
đạo vào buổi sáng trong ngày trọng đại lịch sử, ngày 11-6-1963, ngày 
Ngài hoàn thành hạnh nguyện bồ tát lợi tha. Điểm cuối ở Saigon là 
bảo tháp và công viên kỹ niệm nơi Ngài tự thiêu tại ngã tư Phan Đình 
Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là Nguyễn Thị Minh Khai và CMTR8). 


Nhìn chung, địa bàn hoạt động Phật sự của Hòa thượng rất rộng 
lớn, từ xứ trầm hương Khánh Hòa, đến nơi đô hội phố thị Sài Gòn, 
đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phải đi thăm các nơi hành đạo 
của Hòa thượng chúng ta mới thấy Ngài phải có một hạnh nguyện 
lớn, một khả năng ứng dụng tài giỏi, một vị tăng có uy đức không bị 


264 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


chính quyền địa phương làm khó dễ, cũng như Ngài phải có một sức 
khỏe đồi dào và bền bỉ mới làm được những việc này. Cũng đi thăm 
những vùng này, chúng ta mới thấy dân ở đây còn rất nghèo, rất ít hiểu 
biết Phật pháp, do vậy Ngài lấy hạnh nguyện độ sanh, giúp người làm 
trọng điểm, như chúng ta thấy tuy Ngài có cầm bút viết một số bài 
bằng chữ Nôm. Cuối cùng hình như Ngài cảm thấy chuyện nghiên 
cứu viết lách không phải là sở trường và bản nguyện của Ngài, nên 
Hòa thượng đã không hoàn thành tất cả các bài viết. Có đi thăm các 
nơi này chúng ta mới thấy trước hết Ngài phải hiểu biết phong tục 
tập quán, thổ âm và thổ ngữ địa phương mới hòa nhập vào con người 
và nếp sông của từng vùng, rồi mới có dịp hóa độ họ được. Qua văn 
bản chữ Nôm chúng ta đọc được những chữ Ngài dùng theo cách 
phát âm địa phương, không có trong tự điển hoặc tự vị. Thứ hai là 
Ngài đã đem các phương tiện khéo léo ra giúp dân bản địa, như chữa 
bịnh, xem ngày tốt cho các việc cưới hỏi, đám tang, v.v... tụng kinh 
trì chú cầu nguyện cho người sông và kỳ siêu cho người chết, tổ chức 
trai đàn chân tế siêu độ, quy y cho Phật tử tại gia, tổ chức một ngày 
tu học theo hạnh Bát quan Trai giới. Tất cả các điều này như là một 
phương tiện thiện xảo để giúp đỡ người dân. Các tư liệu và sách vở 
của Ngài để lại như tuyển tập các bài thuốc Bắc và thuốc Nam, sách 
địa lý Tả Ao, sách Lục Hạp, chú Phổ Am, vân vân, cho ta biết được 
những điều này.) Trong năm cuối Ngài đã đọc các toa thuốc bằng chữ 
Nôm ra chữ Việt cho đệ tử Thông Bửu chép lại trong 1 quyên vở. 
Thứ ba Ngài phải có kiến thức tổng quát và dung hợp khéo léo mới 
tiếp xúc đủ các thành phần trong xã hội, từ người nghèo không biết 
chữ ở các vùng quê, đến từng lớp tri thức hay giàu có ở Sài Gòn. Bởi 
vì Ngài là một “/meranf mon# ` một Hòa thượng vô sở trụ vì từ lúc 
nhập thế hoằng pháp (1933) Ngài chưa trụ trì một chùa nơi nào trên 5 
năm. Như lời viết của Thượng tọa Thiện Hòa (chức vụ lúc bấy giờ), 
Trị sự Trưởng Giáo hội Tăng Già Nam Việt, trong văn thơ đề ngày 


1. Về các sách vở liên quan đến sự học tập, giáo dưỡng và hành trì của Hòa 
thượng, xin xem thêm Lê Mạnh Thát chủ Biên. 8ổ-z4t Quảng Đức, Ngọn Lửa và 
Trá Tim, NXBTH TP. Hồ Chí Minh, 2005, trang 50-51. Đại đức Thích Như Hoằng, 
trụ trì tổ đình sắc tứ Thiên Ân (Mỹ Trạch, Ninh Hà, Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã đi 
các chùa nơi Hòa thượng trụ trì và sưu tập rất nhiều sách vở, và các bản khế ước 
Hòa thượng để lại. Ngoài ra, tại tủ lưu niệm ở chùa Quán Thế Âm, Phú Nhuận, Hòa 
thượng cũng để lại các sách vở vừa đề cập ở trên. 

2. Cuốn vở ghi lại một số các toa thuốc Nam và thuốc Bắc vẫn còn giữ trong tủ kính 
tại phòng lưu niệm Hòa thượng Quảng Đức, chùa Từ Quang. Các bản nguyên văn bằng 
chữ Hán và Nôm hiện lưu giữ tại chùa Thiên Tứ, Ninh Hòa, Khánh Hòa. 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 265 


18-1-1962: “Thượng tọa có đủ duyên tốt là đến đâu một thời-gian thì 
cảnh chùa ấy trở nên lành kín và vui vẽ, nhưng ở một lúc khai hóa rồi 
đặt người giao phó lại đi nơi khác, nhờ không trụ-trước ngã sở mà 
Phật-sự làm được nhiễu.” Vì bản nguyện xây dựng và trùng tu các 
ngôi chùa bị đồ nát, đem Phật pháp đến với kẻ nghèo và bình dân, làm 
chí nguyện độ sanh, và Ngài ít trụ một nơi nào thật lâu và thường đi, 
nên Ngài hầu như không có đệ tử xuất gia, thỉnh thoảng có đệ tử cầu 
pháp mà thôi. Thầy Thông Bửu là người đệ tử xuất gia vào cuối đời 
của Ngài và được kế thừa tâm pháp. Như thế chúng ta thấy Ngài phải 
có tâm ý tự tại, không chấp trước, đến và đi vô ngại, nên Ngài không 
bị phiền não vướng bận. 


Ngoài các nơi chốn kê trên, có thể Hòa thượng đã đến Lào và Cam 
Bốt. Theo lời kể của thầy đương kim trụ trì chùa sắc tứ Long Sơn 
(Phú Cang, Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa) thì Ngài đã đến hoằng 
pháp tại thủ đô Vạn Tượng (ƒ7enriane), thành phố Luang Prabang và 
Savannakhet là ba nơi có rất nhiều kiều bào người Việt sinh sống. Tại 
Vạn Tượng Ngài có một vị đệ tử xuất gia chuyên chữa bịnh cho dân 
địa phương. Có thê điều này rất đúng vì tại chùa sắc tứ Thiên Tứ (Mỹ 
Trạch, Ninh Hà, Ninh Hòa), có một bức hình Ngài chụp với ba vị sư 
người Việt ở Lào năm 1946. Theo các văn tịch của chùa Thiên Ân 
nơi Hòa thượng trụ trì từ năm 1933, thì năm 1945 chiến tranh, Ngài 
chạy lánh nạn. Có thể là Ngài đã lánh nạn qua Lào và ở đây một thời 
gian, rồi đã xuống Cam Bốt trước khi trở về Gia Định và Sài Gòn rồi 
thay đổi tên họ, năm sinh và định cư trên đưới 10 năm ở đây. Trong 
bài thơ Cùng hàng Phật tử quy y, thế độ và xuất gia, có ba câu Ngài 
viết về chốn Ngài từng ở và sinh hoạt Phật sự: “Gia Định Sài Gòn hỡi 
các con/Hà Tiên, Cai Lậy Thây vẫn còn/Nam Vang, Núi Lớn Thầy ghi 
dấu.” Nói tóm lại, khi nghiên cứu về cuộc đời của Ngài, ta nên tìm 
hiểu thêm Ngài đã ở nơi nào tại Hà Tiên, Nam Vang và Núi Lớn vì vấn 
đề này chưa được sáng tỏ. 

Ngoài các tư liệu, công trình khảo cứu điền giả, tôi cũng đã phỏng 
vấn rất nhiều nhân vật lịch sử của Phật giáo có liên quan đến phong 
trào đấu tranh năm 1963. Danh sách khá dài, và có nhiều vị không 
muốn nêu danh nên không tiện liệt kê ở đây. 


Từ những di cảo, thủ bút, công văn, số sách giấy tờ của Hòa thượng 
để lại, cũng như các tư liệu sưu tập ở các chùa trong khi đi khảo cứu, 
và tư liệu phỏng vấn, và đương nhiên là các sách vở báo chí viết về 
Ngài, và công cuộc chấn hưng Phật giáo, và phong trào đấu tranh đòi hỏi 


266 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


tự do tôn giáo trong thập niên 1960 có thê nói chúng ta có một hình ảnh 
rõ hơn về cuộc đời, cách làm việc vả tư tưởng dẫn thân của Ngài. 
PHẢN TIỂU SỬ 

Tên và tuôi 

Hòa thượng Quảng Đức tên thật là Lâm Văn Tuất, sinh vào giờ tý, 
ngày 15 tháng 9, năm Mậu Tuất (29-10-1898). Vì Ngài sinh vào năm 
Tuất cho nên cha mẹ Ngài theo lối thông thường là sinh con năm nào 
thì đặt tên con của mình theo năm đó, cho nên đặt tên ngài là Tuất, chứ 
không phải là Tất hoặc Tức.®) Tắt cả các tư liệu và văn bản liên quan 
đến Ngài có niên đại từ năm 1933 đến năm 1945 trong thời gian Ngài 
hoạt động Phật sự và làm trụ trì các chùa sắc tứ Thiên Ân và Linh Sơn 
tại huyện Vạn Ninh đều nhắc đến thế danh của Ngài là Lâm Văn Tuất. 
Thêm vào đó trong các văn kiện pháp lý của chùa Thiên Ân có niên 
đại năm 1960 và 1961 nói các bô lão trong làng và vị thầy đương kim 
trụ trì làm lại giấy tờ sở hữu đất đai của chùa đều nhắc là Hòa thượng 
Lâm Văn Tuất. Một vài văn bản khác ghi Hòa thượng Quảng Đức, tục 
danh Lâm Văn Tuất.® Nói tóm lại, từ khi sinh ra cho đến lúc lánh nạn 
chiến tranh rời tỉnh Khánh Hòa năm 1945, tên thật của Ngài là Lâm 
Văn Tuất. 


Cuối phần của bài Xuất Kệ Ván chữ Nôm, viết ngày mông tám, 
tháng tư nhuận, năm Quý Mão (30-5-1963), 10 ngày trước khi tự thiêu, 
ke đã ghi rất rõ đầy đủ tên họ và năm sinh của mình. 

 #JI ¡Mi v4 H 322 H tt -ï ‡ 4t #eÀ # R tễ th 182 
mĩ... 7n 0n 7a. 
4t7uH †++z~H-ƒttm +. 


Dịch nghĩa: Hòa thượng Thích Quảng Đức, trụ trì chùa Quán Thế 
Âm làm bài kệ vào ngày mồng tám, tháng tư nhuận, năm Quý Mão 
(30-5-1963). Tu sĩ Nguyễn Văn Khiết, pháp danh Thị Thủy, tự Hạnh 
Pháp, hiệu Nhân Tri, giác tánh (tên họ theo đạo giác ngộ) Thích Quảng 


3. Thí dụ Bia ghi công Đức Bồ-tát Thích Quảng Đức được dựng tại công viên 
mới thành lập năm 2009 ghi ở trong đoạn mở đầu: “Bồ-tát Thích Quảng Đức, thế 
danh là Lâm Văn Tức sinh năm 1897 (năm Định Dậu tại thôn Hội Khánh, xã Vạn 
Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa ... “Ở đây chúng ta thấy tên và năm sinh 
của Hòa thượng khác với những gì mà Ngài đã tự ghi ở cuối bài Kệ Xuất Vân”. 

4. Về các điểm này, xin tham khảo thêm vác văn kiện số 2 (trang 39-41), sỐ 5 
(trang 53-55), số I1 (trang 68-69), và số12 (trang 69-71) chỉ đề cập tới tên thật của 
Hòa thượng Quảng Đức là Lâm Văn Tuất. Lê Mạnh Thát, sđd. 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 267 


Đức, tục danh Lâm Văn Tuất, sinh giờ Tý, ngày 15 tháng 9, năm Mậu 
Tuât (29-10-1898). 


Một thế danh khác của Ngài là Nguyễn Văn Khiết sinh ngày 15 
tháng 10 năm 1890. Đây là tên họ và năm sinh theo thẻ căn cước do 
Ngài khai vào năm 1955. Theo như các tư liệu cũ nói là cha mẹ của 
Ngài không những cho Ngài xuất gia tu học theo cậu, mà còn cho hắn 
làm con nuôi nên đổi họ theo ông cậu, từ Lâm qua Nguyễn. Vấn đề 
Ngài có tên là Nguyễn Văn Khiết do cậu ruột và cũng là bổn sư Hòa 
thượng Hoằng Thâm chính thức đặt cho không có cơ sở vì như đã dẫn 
ở trên là các văn kiện trước năm 1945, không có một bản nào đề cập 
đến thế danh này. 


Nói chung trên phương diện pháp lý từ năm 1955 về sau, cho đến 
ngày viên tịch, thế danh Nguyễn Văn Khiết, sinh năm 1890, đuợc 
dùng trong các giấy tờ. Thí dụ trong đơn cúng chùa Thiên Phước đề 
ngày 9 tháng II năm 1959 của ông Lê Văn Phòng, xã Phú Quý, tổng 
Hòa Lợi, quận Cai Lậy xin cúng chùa Thiên Phước cho Hòa thượng 
Quảng Đức. Trong đơn có ghi tên họ, năm sinh của Hòa thượng y cứ 
theo thẻ căn cước. Trong đơn ngoài chữ ký của chủ chùa, các vị đại 
diện bốn đạo, người tả đơn, đại diện hội đồng xã, cảnh sát, còn có chữ 
ký và con dấu của Hòa thượng Đạt Hương, là Tri sự Trưởng Giáo hội 
Tăng Già tỉnh Định Tường, và ông Hội trưởng Chị hội Phật giáo Cai 
Lậy, chứng minh cho thầy Hòa thượng Nguyễn Văn Khiết là thành 
viên của hội Phật giáo tại địa phương và tỉnh nhà. Xin được trích đoạn 
trong tờ đơn cúng chùa: 


“Hiện nay chúng tôi không đủ sức cai quản nữa, nên chúng tôi 
tình nguyện cúng. đức [đứt] ngôi chùa nói trên cho: Ông Hòa thượng 
Nguyễn Văn Khiết, tục danh Giác Túnh; ; pháp hiệu Quảng Đức, sanh 
năm 1890 tại Nha Trang, thẻ căn cước số N. I7 07/90 A.057954, cấp tại 
Saigon ngày 9/12/55.” Ở cuỗi đơn trong phần ký tên của người nhận chùa 
là: “Ông Hòa thượng Nguyễn Văn Khiết, pháp hiệu Quảng Đức”. 


Các tờ đơn xin đi đường, hoặc giấy phép cất tịnh thất đều ghi Ngài 
sinh năm 1890. Một số văn kiện khác có niên đại năm 1962 đều ghi 
rõ Ngài 72 tuổi, tức là sinh năm 1890. Thí dụ trong tờ đơn đề ngày 
28-2- 1962 gởi cho chính quyên quận Ninh Hòa về việc Ngài vào Nam 
xin xuất tịch có đoạn viết: 


Nguyên tôi là Nguyễn Văn Khiết, Pháp hiệu Quảng Đức, tục danh 
Giác Tánh,72 tuổi, thẻ Kiểm tra số 90 A 057954. Sanh chánh tại Nha 
Trang (Trung Phân) là một tu sĩ xuât gia tu học đã lâu. Vì sự hoăng 


268 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


hóa đạo Pháp nên tôi đã vào Nam từ năm 1945, mãi đến năm 1955 tôi 
được chánh quyền miền Nam cấp thẻ Kiểm tra và được coi như người 
dân bản xứ. 

Trong một số giấy tờ pháp lý Hòa thượng ghi: “Nguyên rồi là 
Nguyễn-Văn-Khiết ... tục danh Giác Tánh” không biết Ngài có ngụ 
ý như thế nào khi viết tục danh là Giác Tánh. Thông thường người đời 
chỉ có một tục danh. Nếu theo ý nghĩa của từ được dùng trong cuối bài 
Kệ Xuất Vân thì tâm tánh của Ngài đã giác ngộ dù còn mang tên thế tục. 


Phụ mẫu 


Hòa thượng sinh ra trong một gia đình làm nông tại làng Hội 
Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Hội Khánh 
là một thôn nghèo nằm về phía biển đông bên phải đường quốc lộ số 
1A, đi từ Nam ra Bắc, cách trạm xe lửa Tu Bông không xa. Thân phụ 
của Ngài là ông Lâm Hữu Ứng, pháp danh là Thị Cảm, quy y với tổ 
Hoằng Thâm ở chùa Long Sơn. Tuy rằng là một Phật tử nhưng ông 
vẫn theo tinh thần, đạo đức và mẫu mực đời sống của đạo Không, lấy 
gia phong, và thờ cúng ông bà tổ tiên làm trọng. Thân mẫu của Ngài 
là bà Nguyễn Thị Nương, xuất thân từ một gia đình Phật giáo, gốc 
người tỉnh Phú Yên và theo gia tộc dời vào xã Phú Cam, huyện Vạn 
Ninh tỉnh Khánh Hòa khoảng bán thế kỷ XIX, nhập tịch và lập nghiệp 
ở vùng này.® Ở đây gia đình họ Nguyễn đã gặp và làm sui gia với 
gia đình họ Lâm. Bà Nguyễn Thị Nương quy y cùng thầy với chồng 
có pháp danh là Thị Tùng. Bà có người anh ruột là ông Nguyễn Văn 
Giá xuất gia tu học với Hòa thượng Thiên Quang ở tổ đình Linh Sơn. 
Sau khi trưởng thành ông về làm trụ trì chùa Long Sơn, thường gọi 
là Hòa thượng Hoằng Thâm (1857-1921). Nói chung thì toàn thể gia 
đình cha mẹ anh em của Ngài Quảng Đức đều quy y cùng với Hòa 
thượng Hoằng Thâm nên đều có pháp danh bắt đầu bằng chữ thị +, 
như trong bài kệ truyền pháp của dòng Chúc Thánh: Minh thiệt pháp 
toàn chương, ấn chơn như thị đồng (¿+4 #2 ÝP.# +» BỊ). 


Ngài là con út trong gia đình gồm bảy anh chị em. Năm anh chị 
em trên Ngài đều chết sớm, chỉ còn người anh cả Lâm Văn Quy, được 
cha mẹ cho đi tu với Hòa thượng Hoằng Thâm lúc còn nhỏ tuổi. Lúc 
lên bảy tuổi Ngài cũng được cha mẹ cho đi tu theo chân ông anh cả. 
Theo ông Lâm Sâm, cháu gọi Hòa thượng Quảng Đức bằng chú ruột, 
nói rằng ông bà nội nhờ cho hai người con trai đi tu nên mới khỏi bị 


5. Lê Mạnh Thát, sđd, trang 79. 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 269 


chêt yêu. Ông Sâm cũng nói răng là khi còn ở nhà chú Tuât thường bị 
đau yêu luôn, và nhờ ở chùa và ơn Phật hóa độ nên sức khỏe của chú 
càng lúc càng trở nên mạnh khỏe và càng tráng kiện hơn. 


Đó là một cách nói hay và dễ nghe. Sự thật thân thể của cậu Tuất 
tráng kiện hơn và tinh thần minh mẫn hơn sau một thời gian đi tu là 
nhờ nhiều yếu tố khác. Thứ nhất, là từ khi ở chùa cậu Tuất ăn uống 
đầy đủ hơn, không phải bữa đói bữa no như ở nhà. Long Sơn là một 
chủa có nhiều ruộng đất ở trong vùng, và có nuôi trên 10 con bò để 
cày và lấy phân bón. Do vậy thực phâm không phải thiếu thốn như 
làng quê nghèo Hội Khánh. Thứ hai, Hòa thượng Hoằng Thâm là 
người giỏi võ nghệ và đã truyền lại các bài quyền cước, các thế võ gốc 
Bình Định cho các vị để tử. Do vậy nhờ luyện tập võ nghệ nên thân 
thể của ngài tráng kiện hơn. Các vị bô lão trong hai quận về sau ngài 
trưởng thành và làm trụ trì đã chứng kiến và kê lại Ngài một mình tay 
không đã đánh bạt bọn quan lại và bộ hạ đã Ngài áp bức Ngài. Thứ ba, 
Hòa thượng Hoằng Thâm biết về y học Đông phương và có một vị để 
tử lớn là Ngài Thị Thanh, hiệu Vô Vị, rất giỏi thuốc bắc. Sau này Ngài 
Thị Thanh kế truyền sư phụ làm trụ trì chùa Long Sơn, vừa làm nghề 
thầy thuốc chữa bệnh có tiếng trong vùng và rất giỏi cúng kiếng nghỉ 
lễ nên thường được mời thỉnh đi tụng kinh và chữa bịnh. Trong chùa 
cũng có phòng thuốc bắc. Một điểm khác là nước uống ở chùa trong 
sạch và tỉnh khiết nhờ có giếng và mạch nước tốt ở vùng đổi núi. Còn 
làng Hội Khánh gần biển, và hơn nữa nhà cha mẹ của Ngài Quảng 
Đức ở trong vùng ruộng lúa thấp nên điều kiện nước trong sạch tỉnh 
khiết không bằng ở chùa. 


Phụ mẫu của Ngài cả hai đều đẹp tướng. Theo tắm ảnh hình chân 
dung thờ ở từ đường, thân phụ của Hòa thượng là một người có diện 
mạo quắc thước. Mặt vuông, trán rộng, mũi lớn, lông mày dày, nhân 
trung đầy đặn, mắt đen, sáng tỏa nét của một người tự tin và dễ chịu. 
Người ông cao, tướng thanh nhã, tuy là một nông dân nhưng có bản 
tay đẹp, các ngón tay thon dài. Cũng theo bức ảnh chân dung, mẹ 
Ngài nổi bật nhất là vừng trán thật cao và rộng tỏa nét của một người 
thông minh, dù tuổi đã già nhưng tóc vẫn còn đen mướt và đôi chân 
mày rất đen đậm tỏ ra một con người có sức khỏe tốt. Bà người nhẹ 
nhàng, chiều cao trung bình của một người phụ nữ Việt, dù đã lớn 
tuổi nhưng vẫn còn nét đẹp và cung cách tao nhã. Hai người con trai 
của ông bà cụ, sư Viên Minh và Hòa thượng Quảng Đức, người nảo 
cũng cao lớn giống cha mẹ. Trong hồ sơ pháp lý, Ngài Quảng Đức cao 
1.ó6m. Cụ Lâm Sâm cũng rất cao lớn. Sau khi hai ông bà qua đời, sư 


270 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Viên Minh, vị con trưởng, có lập bải vị thờ ở chùa Pháp Hải. Theo bài 
vị thì cụ ông qua đời ngày 28 tháng 7 âm lịch, cụ bả qua đời ngày 20 
tháng 5 âm lịch.) 


Huynh Trưởng Lâm Văn Quý, Viên Minh Hòa thượng 


Hòa thượng Quảng Đức có người anh cả tên là Lâm Văn Quý. 
Dựa trên thông tin nghi trên tháp một thì ông sinh tháng 5, năm Nhâm 
Ngọ (1882), lớn hơn chú em út Lâm Văn Tuất 16 tuổi. Các văn bản 
về chùa Long Sơn nơi ông từng xuất gia tu học và chùa Pháp Hải nơi 
ông trụ trì đến năm 1967, không nói ông đi tu năm nào. Các văn bản 
và tư liệu liên quan đến tổ Hoằng Thâm và Ngài Quảng Đức chỉ có 
một văn bản năm 1961, khi Hòa thượng Quảng Đức xin giấy đi đường 
nói là ra chùa Pháp Hải thăm ông anh đang tu ở đó. Một điều chắc 
chắn là ông đã xuất gia với Hòa thượng Hoằng Thâm, và có pháp danh 
Thị Cảnh, thọ Sa-di có pháp tự Hạnh Phước, vả thọ Tỳ-kheo có pháp 
hiệu Viên Minh. Theo lời Hòa thượng Chí Tín trụ trì chùa Long Sơn 
ở Nha Trang thì sư Viên Minh có thời gian ra đời về nhà lấy vợ và có 
con trai. Về sau ông đi tu trở lại.' Vào năm 2008, khi tôi tới thăm từ 
đường thờ cha mẹ của Hòa thượng Quảng Đức tại thôn Hội Khánh có 
gặp và nói chuyện với cụ Lâm Sâm, con trai của ông Lâm Văn Quý. 
Ông Lâm Sâm sinh năm 1915, như thế vào năm 2008 cụ đã trên 93 
tuổi, nhưng sức khỏe của cụ còn rất tốt, trí óc còn minh mẫn, và đã có 
cháu nội cháu ngoại trưởng thành. Cụ cao lớn, tướng đẹp, tinh thần 
còn quắc thước. Tôi đã hỏi cụ nhiều vấn đề và cụ đã trả lời rõ ràng, 
không bị bịnh lãng trí. Cụ còn hỏi lại tôi là al, đến thăm cụ vào mục 
đích gì và còn khuyên tôi không nên lợi dụng cụ là cháu ruột của Hòa 
thượng Quảng Đức đề làm tiền.® 


Nếu tính theo năm sinh của cụ Lâm Sâm thì năm 1915 lúc đó 
Hòa thượng Hoằng Thâm vẫn còn sống. Nếu nói rằng Ngài Quảng 
Đức đi tu lúc lên bảy tuôi (năm 1905), thì thầy Viên Minh lúc đó đã 
23 tuổi. Có thê vì cả hai người con trai còn sống đều đi tu, nên cha 
mẹ của Ngài Quảng Đức đã xin với tổ Hoằng Thâm cho đệ sư Viên 


6. Ở bàn tổ chùa Pháp Hải có một cái linh vị làm bằng gỗ rất đẹp đề thờ phụ mẫu 
của Hòa thượng Quảng Đức. Nguyên văn chữ Hán. “Phụng vị hiển khảo Lâm Hữu 
Ứng, Pháp Danh Thị Cảm, hương linh chỉ vị. Thất nguyệt nhị thập nhật chánh lụ. 
Phụng vị hiển tỷ Nguyễn Thị Nương, Pháp Danh Thi Tùng, hương linh chỉ vị. Ngũ 
nguyệt tam thập nhật chánh Ky” 

7. Phỏng vấn Hòa thượng Chí Tín, tháng 5, 2008. 

8. Tác giả phỏng vấn cụ Lâm Sâm tháng 5, 2008. 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 271 


Minh xả giới về nhà lấy vợ để có cháu. Như thế chúng ta phải nhận 
rằng tô Hoằng Thâm phải rất từ bi độ lượng mới cho đệ tử lớn vừa là 
cháu gọi bằng cậu hoàn tục lấy vợ. Nếu đã xuất gia rồi mà lại hoàn tục 
lấy vợ có thê xem như là tu chưa trọn đường. Nhưng nếu theo truyền 
thống và tinh thần Không Mạnh, việc lấy vợ sinh con được xem như 
là một nghĩa cử báo hiếu phụ mẫu đề có người nói dõi phụng thờ cha 
mẹ lúc tuổi già và để hương khói sau khi cha mẹ qua đời. Không biết 
ông đã đi tu trở lại năm nảo sau khi ông bả Lâm Hữu Ứng đã có cháu 
đích tôn. So với bảo đệ Quảng Đức, thầy Viên Minh là một vị sư bình 
thường, đã có thời hoàn tục, lấy vợ, có con, rồi đi tu trở lại. Sư lại 
không có biệt tài, hoặc hy sinh cho đời cho đạo, nên ít người biết đến. 
Năm 1961 khi Ngài Quảng Đức về Ninh Hòa và xây dựng lại cảnh 
chùa Pháp Hải tại làng Lạc Bình xã Ninh Thọ, và làm trụ trì một thời 
Ø1an ngăn, sau đó giao lại cho sư Viên Minh. Theo văn bản khắc trên 
tháp mộ thì sư mất ngày 5 tháng 2 năm Đinh Mùi (15-3-1967) ở Nha 
Trang, trụ thế 85 tuổi. Cũng theo lời Hòa thượng Chí Tín, trong những 
năm 1964 đến 1967, dưới thời ông Nguyễn Văn Thiệu, sư Viên Minh 
thường bị ban an ninh của chính quyền làm khó dễ, cảnh sảt và mật vụ 
của tỉnh và quận thường tạo đủ thứ khó khăn và không cho một người 
nào được gần gũi sư để xuất gia tu học. Do vậy sư không có đệ tử xuất 
gia kế thừa. Dù là trụ trì chùa Pháp Hải, nhưng những năm cuối đời, 
sư bị chính quyền nghỉ ky này nọ và hạch hỏi đủ thứ, nên phần lớn sư 
không ở chùa tại làng Lạc Bình mà phải hành cước nhiều nơi, đôi lúc 
phải về tá túc tại Phật học Viện Nha Trang. Do vậy sư đã mất ở đây 
và ngay việc tống táng cũng không có nhiều phật tử bổn đạo ở chùa 
Pháp Hải lo cho trọn tình nghĩa. Tưởng nhớ ơn đức Ngài Quảng Đức 
đã tự đốt thân mình để cứu nguy đạo pháp và dân tộc, nên Hòa thượng 
Trí Tín, Hòa thượng Thiện Bình, và chúng tăng Phật học Viện Nha 
Trang đã lo vấn đề an táng và xây một ngôi tháp mộ nhỏ nằm trong 
khu vực tháp mộ của chư tăng, ở sau Phật học Viện Nha Trang. Trên 
ngôi tháp mộ có ghi lại phả hệ, ngày tháng năm sinh và viên tịch, cũng 
như người xây tháp. 


NHỮNG NĂM CUÓI ĐỜI 


Sau năm 1958, khi trụ sở của Hội Phật học Nam Việt đời về chùa 
Xá Lợi, và chùa Phước Hòa được truyền lại cho Hội Việt Nam Phật 
Giáo, trụ sở của Ni Bộ Bắc tông (do chư ÑI miền Bắc đi cư vào Nam), 
thì Hòa thượng hết làm trụ trì ở đây, và về hoạt động Phật sự tại Cai 
Lậy. Rất may kề từ năm 1959, khi Hòa thượng thật sự có chùa riêng, 
không thuộc về chùa hội, hoặc chùa tư nữa, Ngài còn lưu giữ tất cả 


272 »* NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


các số sách giấy tờ, cùng các văn bản pháp lý. Từ các tư liệu này giúp 
chúng ta biết chính xác và rõ ràng hành hoạt của Hòa thượng. Xin 
điểm qua các giai đoạn chính như sau. Từ năm 1958 đến đầu năm 
1961, Hòa thượng về hoạt động Phật sự tại Cai Lậy và Mỹ Tho. Ở đây 
Ngài đã nhận trù trì hai chùa, và dạy Phật pháp ở chùa Phật Ân tại thị 
xã Mỹ Tho, mở trường tư thục Vạn Đức sơ đẳng tại chùa Thiên Phước 
để dạy lớp 1, 2 và 3 cho các trẻ em nghèo trong vùng.) Tháng l năm 
1961, Ngài về thăm lại Khánh Hòa, sau chuyến viếng thăm đó Hòa 
thượng chuẩn bị về trở về cố hương tu tập và an dưỡng tuổi già. Giữa 
năm 1961 Ngài về trùng tu chùa Pháp Hải và trụ trì chùa này một thời 
gian ngắn trước khi giao lại cho sư huynh Viên Minh. Tháng 9 năm 
1961, ngài được cung thỉnh về làm trù trì chùa Long Phước (Ninh 
Quang), và cuối năm Ngài đã ở hắn đây, rồi xây tịnh thất đề tu thiền 
định. Giữa năm 1962 Ngài trở lại Gia Định nhận làm trụ trì và sửa 
sang lại chùa Quán Thế Âm ở Phú Nhuận. Cuối tháng 5, 1963 Ngài 
chuẩn bị tự thiêu và để lại 5 bản di văn. 


Trở về Khánh Hòa 


Mặc dù sống, hành đạo và trụ trì các chùa ở miền Nam tại các 
vùng Sài Gòn, Gia Định và Cai Lậy trên 10 năm. Từ đầu năm 1961, 
lúc này Hòa thượng đã 63 tuổi, Ngài chuẩn bị trở lại cố hương xứ 
Khánh Hòa đề tu tập, hành đạo và gần gũi người thân. So với các gian 
đọan trước, thời gian này Ngài để lại rất nhiều thư văn, các tư liệu 
viết tay, đơn từ, một số bài diễn văn. Theo lá đơn xin đi đường của 
Hòa thượng viết tại xã Long Khánh, quận Cai Lậy tỉnh Định Tường 
đề ngày 3 tháng I năm 1961, khi đó Ngài đang làm trụ trì chùa Long 
Phước, Ngài đệ đơn lên chính quyền địa phương xã và quận đề xin 
cấp giấy phép cho Ngài được ra xã Phú Cam, quận Vạn Ninh để ky tổ 
và thăm tháp của thầy bổn sư tại chùa Long Sơn quận Vạn Ninh Hòa, 
và thăm ông anh là nhà sư đang ở chùa Pháp Hải, quận Ninh Hòa, và 
đến thăm tô đình sắc tứ Linh Sơn tại Vạn Giả. Trong đơn Ngài cũng 
đề cập đến là nhân dịp này Ngài sẽ đi thăm chùa sắc tứ Thiên Ân, xã 
Phước Thuận, nơi Ngài từng trụ trì nhiều năm. Đọc kỹ chúng ta thấy 
đơn xin đường trước hết phải có chữ ký của liên gia trưởng, rồi ông 
trưởng ấp, sau đó của ông cảnh sát xã Long Khánh, rồi chữ ký của 
ông Chánh Tổng. Phải mất một ngày sau (4-1-1961) mới được ông 


9. Trong các tư liệu còn cất giữ tại chùa Quán Thế Âm có cuốn số ghi Hòa 
thượng Quảng Đức và đệ tử giáo viên Nguyễn Văn Ba khai giảng trường tư thục 
Vạn Đức ngày răm tháng 9 năm Định Dậu (1957). 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 273 


Quận Trưởng quận Cai Lậy chứng nhận cho phép Hòa thượng đi về 
miền Trung. Khi đến nơi Ngài cũng phải trình với với chính quyền địa 
phương, và phải có chữ ký và con dấu của chính quyền địa phương 
chứng nhận vào tờ đơn đi đường. 


Giấy xin phép đi đường này đã cung cấp cho thấy lần này Ngài về 
giỗ tổ đức bốn sư là Hòa thượng Hoằng Thâm tại tổ đình Long Sơn. 
Theo long vị tổ Hoằng Thâm thờ tại chùa, tô sinh ngày 1 tháng 5, năm 
Đinh Ty (1857) và mất ngày 23 tháng II năm Tân Dậu (1921). Bên 
dưới tờ thứ hai của giấy phép đi đường, cạnh con dấu và chữ ký của 
ông Quận Trưởng quận Cai Lậy, có chữ ký của Hội Phật giáo quận 
Ninh Hòa chứng nhận Hòa thượng có ra dự lễ giỗ tổ chùa Long Sơn. 
Bên gốc trái cùng trang có chữ ký của ông đại diện xã Ninh Thọ ký 
chứng thật vào ngày 9-1-1961 ghi rõ là ông Nguyễn Văn Khiết có ở 
tại chùa Pháp Hải. Ngày 9-1 dương lịch tương đương với ngày 23 
tháng II năm Canh lý, đó là ngày giỗ của Hòa thượng Hoằng Thâm 
tại chùa Long Sơn. Giấy phép cấp ngày 4 tháng 1 và giỗ ngày 9, như 
thế Ngài chỉ ra Khánh Hòa vài hôm trước ngày giỗ. 


Qua tờ giấy đi đường này hé mở cho chúng thấy tình người, tình 
đạo, và cách hành hoạt của Ngài Quảng Đức cũng như sự kiểm soát 
chặt chẽ của chính quyền ông Diệm. Thứ nhất, khi Ngài về làm giỗ 
cho bổn sư chắc chắn Ngài đã gặp lại các vị pháp hữu khi Ngài từng 
giữ chức trụ trì các chùa nổi tiếng trong hai quận Vạn Ninh và Ninh 
Hòa. Cũng trong dịp này Ngài đã đi thăm một vài chùa ngày trước 
Ngài trụ trì, thăm các bốn đạo và đệ tử tại gia ngày trước đã quy y 
với Ngài. Gặp lại Ngài sau trên 10 năm xa cách, chắc chắn đã đem lại 
niềm vui cho nhiều bổn đạo và Phật tử ở một số làng đang bị đè nặng 
dưới sự cưỡng chế của chính quyền về mặt tự do tôn giáo và hành đạo. 
Đặc biệt trong chuyến đi này, Ngài đã đến thăm và ở lại chùa Pháp 
Hải với vị huynh trưởng là sư Viên Minh. 

Một điểm khác cho chúng ta thấy chính phủ và guồng máy an ninh 
của chính quyền Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ kiểm soát rất gắt gao và 
chặt chẽ trong vấn đề đi lại của dân chúng, và càng gất gao hơn cho 
các bậc tu sĩ Phật giáo. Khi đi qua tỉnh khác phải xin giây đi đường và 
phải qua 5 cấp chính quyền (từ liên gia trưởng, thôn trưởng, xã, tổng 
và quận) mới được chấp nhận và cho phép đi. Khi đến nơi cũng phải 
xuất trình giấy tờ với chính quyền địa phương và người chịu trách 
nhiệm phải ký tên và đóng dấu vào tờ đơn. 


Vân đê kiêm soát của chính quyên ông Diệm và Nhu càng rõ ràng 


274 »* NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


hơn qua biên bản buồi họp của thôn Thạch Thành (Ninh Quang, Ninh 
Hòa) đề ngày 26-9-1961 về việc thỉnh Hòa thượng Quảng Đức về trụ 
trì chùa Long Phước. Cũng nên nói rõ đây là ngôi chùa ở Khánh Hòa 
được Ngài trụ trì trong năm hai năm cuối và được ghi trong một vài 
văn bản, như Đơn Xin Tự Thiêu. Trong buồi họp gồm có 40 người, 
ngoài các Phật tử và bô lão trong làng, biên bản còn ghi là sự có mặt 
Trưởng đoàn Thanh Niên Cộng Hòa, thôn bộ Phong Trào Cách Mạng 
Quốc Gia (đây là bộ phận tô chức của Đảng Cần Lao Nhân Vị do hai 
anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu thành lập để cai trị miền 
Nam chống lại chủ nghĩa Cộng Sản ở miền Bắc), cũng như nhân viên 
cảnh sát và công chính. 


Qua các đơn từ này chúng ta thấy Ngài phải khéo léo và ân nhẫn 
lăm trong việc phiên toái chờ đợi “cửa quan” chỉ một việc nhỏ là xin 
giây đi lại từ tỉnh này qua tỉnh khác. 


Trùng tu và trụ trì chùa Pháp Hải 


Chùa Pháp Hải do Hòa thượng Quảng Đức thành lập năm 1940, 
và có quả đại hồng chung do Ngài đúc năm 1942. Chùa rất linh ứng vì 
có thờ bức tranh vẽ Bồ Tát Quán Thế Âm đang đứng trên mây. Trong 
thời gian chiến tranh Pháp Việt (1945-1954), chùa bị máy bay pháp 
thả bom bắn phá hai lần, nhưng quả chuông và bức tranh Quán Thế 
Âm không bị hư hoại. Dân trong vùng cho đó là một sự linh thiêng 
mẫu nhiệm. Sau chiến tranh Việt Pháp, bà con trong làng chỉ dựng lại 
chùa tranh đề làm nơi nương tựa tỉnh thần, và có tiếng chùa chuông 
vang vọng sáng chiều, có Bồ-tát Quán Thế Âm để cầu nguyện bình 
an. Sau chuyến đi về thăm Khánh Hòa vào tháng 3 năm 1961, Hòa 
thượng đã về lại Ninh Hòa vài lần nữa để vận động bà con Phật tử 
trong vùng xây dựng lại chùa Pháp Hải.“ Sau nhiều tháng xây dựng, 
chùa đã hoàn thành (độ chừng khoảng tháng 8 vì tháng 9 Ngài đã về trụ trì 
chùa máy tháng trước khi giao lại cho sư huynh Viên Minh), và Ngài đã 
tổ chức lễ khánh thành và lễ an vị Phật rất long trọng có mời chư tăng ni 
trong giáo hội tỉnh Khánh Hòa, chị hội Phật giáo Ninh Hòa, hội đồng xã 
Ninh thọ và bà con Phật tử xa gần. Theo bài diễn văn chữ Nôm đọc hôm 
lễ an vị Phật và khánh thành chùa Pháp Hải, Ngài viết: 


10. Xin xem thêm Hồ sơ khoa học di tích lịch sử văn hóa chùa Pháp Hải. Tài 
liệu được viết năm 2009, của Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Khánh Hòa. Chùa 
Pháp Hải có một bản lưu. Khi viết tập hồ sơ này, tác giả không có các tư liệu gốc 
chữ Nôm và các đơn từ của Hòa thượng Quảng Đức để lại cho nên nói là chùa được 
trùng tu năm 1957, thật sự Hòa thượng về trùng tu chùa năm 1961. 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 275 


Chúng tôi thay mặt cho Ban Trị sự chùa Pháp Hải, nam nữ Phát tử. 


Tôi xi trần trọng kính chào quỷ Đại đức giáo Hội Tăng Già tỉnh 
Khánh Hòa và chư sơn thiên đức Tăng Ni hoan hỷ quang lâm đền 
chứng mình buôi lê thỉnh Phát hôm nay. 


Quý quan khách nam nữ Phật tử đã bỏ thì giờ quý báu để đáp 
lại lời mời của chúng tôi đến dự lễ cung nghỉnh đức Phật được đông 
đảo như thế này làm cho buổi lễ hôm nay được thập phần long trọng. 
Chúng tôi vô cùng cảm tạ đạo tâm của quý vị. 


Ngôi chùa Pháp Hải này kiến tạo lần này là nhờ lòng đạo tâm tín 
Igưỡng của hai vợ chỗng ông Nguyễn [Văn Chất] cúng mội miếng 
đất để lập ngôi chùa, và có vợ chẳng con gái ông Nguyễn Giả ủng hộ 
đắc lực. Vì trong nam nữ Phật tử có tắm lòng giúp đỡ, kẻ của người 
công, nên được như thế. Cũng nhờ sự đạo tâm của quỷ vị, cho nên ớc 
nguyện của chúng tôi được sự viên thành. 


Chúng tôi thay mặt cho Ban Trị Sự chùa Pháp Hải, nam nữ Phật tử. 


Theo đơn cung thỉnh trụ trì của ông thôn trưởng và khuôn trưởng 
thôn Thạch Thành, thì tháng 9 năm 1961 Hòa thượng đang trụ trì 
chùa Pháp Hải. Một tờ đơn khác do Hòa thượng viết tay đề ngày II- 
11-1961, tựa là “Giấy xin phép đi đường” cũng cho biết lúc này Ngài 
đang làm trụ trì chùa Pháp Hải tại thôn Lạc Bình, xã Thọ Ninh, quận 
Ninh Hòa. Trong tờ đơn Ngài gởi cho ông Quận Trưởng quận Ninh 
Hòa xin phép vào Nam 20 ngày đê đến chùa Ấn Quang ở Chợ Lớn, 
và chùa Phật Ân ở Định Tường về việc xin giấy xuất tịch về cư trú 
hắn ở miền Trung. Trong đơn cũng nói là nhân dịp này Ngài sẽ ghé 
thăm chùa Thiên Phước ở Cai Lậy. Qua hai văn bản này cho ta thấy 
Hòa Thượng đang ở chùa Pháp Hải và đã quyết định về ở hắn tại Ninh 
Hòa. Như thế là sau khi ngài được thỉnh mời làm trụ trì chùa Long 
Phước, Ngài đã quyết định trở về an dưỡng tu thiền ở đây. 


Trụ trì chùa Long Phước, Ninh Quang, Ninh Hòa 


Theo tắm biển đại tự sơn son thiếp vàng bằng chữ Hán treo ở 
chánh điện, thì Chùa Long Phước là một ngôi chùa cô được xây dưới 
thời nhà Hậu Lê, niên hiệu Cảnh Hưng 17 (1757) và được đại trùng tu 
vào thời Nguyễn, niên hiệu Gia Long 11 (1813). Chùa nằm trên một 
địa thế rộng rãi thoáng mát, cây trái xanh tươi, nhưng trải qua nhiều 
cuộc biến thiên thăng trầm của lịch sử đất nước, chùa không có thầy 


276 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


trụ trì và bị hư hao đô nát cần được tái thiết. Khi được biết Hòa thượng 
là bậc cao tăng đức độ, gốc người Khánh Hòa, đã từng làm trụ trì các 
chùa lớn ở trong vùng và có biệt tài xây dựng lại cảnh chùa hư hao đỗ 
nát trở nên huy hoàng sáng lạng, nên toàn dân làng đã họp lại và cử 
hai vị đạo hữu có tài ăn nói đến chùa Pháp Hải cung thỉnh Ngài kiêm 
trụ trì chùa Long Phước. Ngài đã nhận lời. Gần cuối năm 1961, sau lễ 
nhận chức trụ trì và khánh thành chùa, ngày 13-12-1961 Ngài đã về 
thường trú tại chùa này và giao hắn chùa Pháp Hải cho sư huynh Viên 
Minh. Trước khi làm lễ khánh thành chùa, Ngài đã vận động phật tử 
trong thôn và xã xây lại chùa đẹp hơn. Ngoài chánh điện để thờ Phật 
còn có hai dãy nhà bên phải và bên trái [đông lang và tây lang]. Trong 
bài diễn văn viết bằng chữ Nôm đọc hôm khánh thành chùa Long 
Phước, Ngài viết: 

Đạo Phật truyền vào nước Việt Nam đã nhiễu đời, cho nên có 
[mgười] khác đạo gọi Phật giáo là đạo ông bà [khiến] quỷ vị cũng rõ 
như chúng tôi. Hiển nhiên bằng chứng hiện thực là chùa Long Phước 
này tổ khai sơn ta sáng lập tự đời Cảnh Hưng đến nay tín số có bốn 
trăm năm dự.“ Trong vũ trụ bất kỳ hình thái nào, mặc dù bước công 
lao mà thành trụ hoại không, hưng vong xuy diệt là thể. Cho nên ngôi 
chùa Long Phước mấy năm trước chưa được khả quan, đông lang tây 
lang chưa thành tựu. May thay nhờ nhân duyên hoằng pháp Hội Phật 
Giáo Việt Nam khuôn hội Long Phước thành lập. Kỳ thật là nhờ sự ng 
hộ của chính quyên xã thôn cùng toàn thể nhân dân hợp thành [nên] mấy 
cụm đông lang, tây lang đã được thành lập [và] tương đổi huy hoàng. 


Ở đây chúng ta thấy Ngài dùng chữ đạo Phật là đạo “ông bà” thờ 
cúng tổ tiên. Ở một bài văn khác Ngài nói rõ hơn đối với người Việt, 
người nào thắng hương cúng ôn bà là người theo đạo Phật, là theo đạo 
nhà, là theo đạo của ông bà tổ tiên đề lại và không bị mất gốc, không 
bị ngoại lai. Một điều khác chúng ta thấy ở đây là các thành viên trong 
thôn và xã có thê đều là Phật tử nên hết sức ủng hộ Ngài xây dựng lại 
ngôi chùa để có nếp sống tỉnh thần. 


Một văn bản khác cũng làm cho ta sáng tỏ thêm vấn đề này. Đầu 
năm 1962, Ngài đã quyết định về thường trụ tại chùa Long Phước. 
Đơn xin xuất tăng tịch do Ngài nộp cuôi năm 1961 cho Giáo Hội Tăng 
Già Nam Việt trụ sở ở chùa Ấn Quang phải đợi đến ngày 15-1-1962 


11. Chính xác mà nói thì chỉ có 204 năm vì từ niên hiệu Cảnh Hưng 17 (1757) 
đến năm 1962. Trên 400 năm thì nhiều quá. 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 277 


mới được Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trị sự Trưởng của Giáo hội cấp 
và cũng cho biết là Ngài Quảng Đức rời Khánh Hòa năm 1945 và hoạt 
động Phật sự tại miền Nam đến năm 1961, nay vì tuổi 1à SỨC yếu nên 
Ngài quyết định về có hương tu dưỡng và xin đời tăng tịch về địa phương 
tỉnh Khánh Hòa để cấp trình với giáo hội và chính quyền địa phương. 


Có lẽ là không khí an lành thanh nhã yên tịnh ở xứ trầm hương 
Khánh Hòa thích hợp cho vấn đề “tu dưỡng” của Ngài hơn. Nên khi 
đã về ở hắn tại chùa Long Phước, Ngài chuẩn bị xây cất tịnh thất để tu 
thiền định. Trong tờ đơn xin cắt tịnh thất tại chùa Long Phước đề ngày 
ngày 26 tháng 2 năm 1962, Hòa thượng xin phép với chính quyền địa 
phương xây cất tịnh thất trong khuôn viên chùa cho việc tu tập thiền 
định, và “tu thiền định” là “bản nguyện” của Ngài. Trong đơn có đoạn 
viết: “Nguyên tôi là một tu sĩ xuất gia từ lâu, nay đương trụ trì tại chùa 
Long Phước, nhưng chùa này chưa có tịnh thất đề tu thiền định. Bởi 
vậy cho nên tôi phát lời nguyện” xây tịnh thất đề dễ nhập thất tu tập. 


Sau khi đã có giấy phép xây cất tịnh thất ở trong khuôn viên chùa 
Long Phước, hai ngày sau (28-2-1962), Ngài đã làm đơn với chính 
quyền địa phương một lần nữa xin vào miền Nam xuất tịch (tức là đời 
hộ khẩu từ miền Nam ra Khánh Hòa). Trong đơn Ngài nêu rõ: 


Tôi vì tuổi già sức yếu, nên phải trở về có hương để tu dưỡng (có 
bản sao giấy Xuất Tăng Tịch đính hậu). Hôm trở về đến nay tôi được 
quý Hội Đồng cho phép cư trú; vì tôi đã nhận chức trụ trì tại chùa 
Long Phước thuộc quý địa phương. Đề được hợp thức hóa, tôi định 
trở vào Nam——nơi đã cấp thẻ Kiểm Tra— để xin Xuất Tịch. 


Nói tóm lại từ đầu năm 1961 Hòa thượng Quảng Đức đã chuẩn bị 
rời Cai Lậy tỉnh Định Tường đề trở về Khánh Hòa. Chùa Thiên Phước 
ở xã Phú Quý, Cai Lậy, Hòa thượng giao cho đệ tử xuất gia là thầy 
Minh Tánh còn gọi là thầy giáo Ba (Bùi Văn Ba). Mùa an cư và mùa 
Vu Lan năm 1961 Hòa thượng đã về trùng tu và làm trụ trì chùa Pháp 
Hải một thời gian ngắn. Sau đó Ngài giao chùa lại cho sư Viên Minh. 
Cuối năm 196] Ngài về nhậm chức trụ trì chùa Long Phước và đầu năm 
1962 Ngài đã dời Tăng Tịch và hộ khẩu về tại địa phương ở đây. Đồng 
thời Ngài cũng cho xây cất tịnh thất trong khuôn viên của chùa để chuyên 
tu thiền định vốn là bản nguyện của Ngài. Ở trong hoàn cảnh này chúng 
ta mới hiểu sâu hơn bài Xuát Kệ Vân Ngài làm trước khi tự thiêu: 

Xuất Kệ Vân 

Nên Phật dò lần kiếp tẩy sang 


278 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Phúi tay rửa sạch nợ trần gian 
Tránh đàng danh lợi tìm nơi tịnh 
Niệm chữ từ bi lánh cửa quan 
Chuỗi hột tay lần khuya với sớm 
Kệ kinh tụng niệm vải rồi van 
Một lòng thành kính lòng mình nguyện 
Tịnh độ từ đây sẽ ở an 
- Tuế thứ Quý Mão niên, nhuận tứ nguyệt, sơ bát nhật, Quán Thể 
Am tự, trụ trì Hòa thượng Thích Quảng Đức xuát kệ vân. 


Tu sĩ Nguyễn Văn Khiết, pháp danh Thị Thủy, tự Hạnh Pháp, 
hiệu Nhân Tri, giác tính Thích Quảng Đức, tục danh Lâm Văn Tuát, 
nguyên sinh mậu tuất niên, cửu nguyệt, thập ngũ nhật, tỷ thời nhỉ sinh. 


Đứng trên mặt tục để ta có thể nói là từ đây Ngài đã “phủi tay rửa 
sạch nợ trần gian” vì chủa nào Ngài cần giÚp đỡ và trùng tu Ngài đã 
trùng tu, người nào đáng độ và có duyên để độ Ngài đã độ. Trong thời 
gian trùng tu các ngôi chùa từ thời trước 1945 cho được nguy nga 
tráng lệ và xin triều đình ban sắc tứ, Ngài đã làm hồ sơ nói về sự linh 
thiêng của các ngôi chùa cũng như công đức và sự đóng góp của ngôi 
chùa đối với người dân trong địa phương. Ngài đã xin triều đình ban 
sắc tứ cho ba ngôi chùa nơi Ngài làm trụ trì ở hai quận Vạn Ninh và 
Ninh Hòa. Khi Ngài bị chính quyền thực dân lùng bắt, có thể Ngài đã 
trốn qua Lào, rồi Cam Bốt và cuối cùng định cư ở Gia Định và Sài 
Gòn. Từ đó Ngài đã thay tên đổi họ từ Lâm Văn Tuất sang Nguyễn 
Văn Khiết; thay đổi ngày sinh từ 15 tháng 9, Mậu Tuất (29-5-1898) 
sang năm 1890. Phải đến năm 1955, khi đã làm trụ trì chùa Long 
Vĩnh, ngài mới được chính quyền chấp nhận như người địa phương 
mới cấp cho thẻ kiểm tra. Rồi những năm tháng dưới thời chính quyền 
ông. Diệm, dù đi đâu và làm gì Ngài cũng phải xin phép với chính 
quyên. Thế nên khi trở về làm trụ trì chùa Long Phước và xây tịnh thất 
để tu thiền, Ngài thật Sự đã “7ránh đàng danh lợi tìm nơi tịnh/Niệm 
chữ từ bi lãnh cửa quan. 

Thật sự vì một “niệm từ bĩ” nên Ngài mới chịu khó làm những 
chuyện này. Nếu như một vị sư khác không phải là Ngài, thì lúc đang 
làm trụ trì hai chùa ở Cai Lậy, nơi Ngài có nhiều thì giờ để viết lách 
và nghiên cứu thì Ngài đâu cần phải trở về có hương. Hoặc trước đó, 
sau khi chùa Xá Lợi khánh thành, Ngài được cụ Chánh Trí Mai Thọ 
Truyền mời làm trụ trì, Ngài đã từ chối, và tìm nơi tĩnh mịch hẻo lánh ở 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 279 


Cai Lậy để độ chúng sanh. Khi đã trở về cô hương, đã giúp ông anh xây 
lại chùa, rồi cất tịnh thất cho mình, thật sự lúc đó như trong đơn xin cất 
tịnh thất Ngài đã nêu rõ là chuyên tu thiền định, như ý trong câu thơ: ““⁄6/ 
lòng thành kính lòng mình nguyện, Tịnh độ từ đây sẽ ở an”. 


Một điều cũng cần nêu lên ở đây là khi đọc nguyên bản văn Nôm 
của bài Xuá Kệ Vân do Ngài viết vào ngày mồng tám, tháng tư nhuận, 
năm Quý Mão (30-5-1963), ta thấy khi phiên âm chữ Nôm ra chữ 
quốc ngữ, có một chữ mà các người trước phiên âm không được chính 
xác. Chữ “sẽ” It đọc thành chữ “rất” I, khiến câu thơ đổi nghĩa. 
Nguyên bà chữ Nôm đọc là ““Iịnh độ từ đây sẽ ở an” và bản phiên 
âm cũ đọc là “Tịnh độ từ đây rất ở an.” 


Trụ trì chùa Quán Thế Âm, Phú Nhuận 


Trở lại vấn đề “từ đây sẽ ở an” có thật sự như vậy không, hay là 
bởi tâm nguyện bồ tát độ đời độ người khiến cho Hòa thượng chưa 
rời được cõi đời nơi cần sự giúp đỡ của Ngài. Quả thật Ngài chưa “ở 
an” vì Ngài còn trở lại nhận làm trụ trì chùa Quán Thế Âm ở quận Phú 
Nhuận, và cuối cùng Ngài tự thiêu để cứu nguy đạo pháp. 


Theo lời thầy Thông Bửu, đệ tử truyền chân, thì Ngài vẫn còn 
duyên với chùa Quán Thế Âm ở quận Phú Nhuận nơi di tích cuối cùng 
của Hòa thượng. Chùa Quán Thế Âm, theo lịch sử là do Hội Lính 
Thủy người Pháp thành lập năm 1920. Đến những năm cuối thập kỷ 
1950 chùa đã tàn phế lắm và chuẩn bị xóa tên vì đây là chùa tư không 
có Tăng hoặc Ni thường trú tụng kinh bái sám, hướng dẫn Phật tử tu 
học. Cuối năm 1959 ông chủ chùa Lý Văn Lang thỉnh Ngài về làm trụ 
trì và mong Ngài với khả năng và tài đức có thể trùng tu ngôi chùa, 
nhưng phải đến năm 1962 khi việc trùng tu chùa Long Phước xong 
Ngài mới trở lại Gia Định, và vào nhịp Ngài làm lại thẻ Căn Cước tại 
Quận Tân Bình. 


Dựa vào các văn bản và số sách giấy tờ, thật sự Ngài chính thức 
về trụ trì chùa Quán Thế Âm vào tháng 6 năm 1962. Trong thời gian 
gần một năm trụ trì ở đây, Ngài đã làm được ba việc chính. Thứ nhất 
là vận động tài chánh để trùng tu chùa. Thứ hai là tổ chức các buổi lễ 
chính như Vu Lan, lễ vía Bồtát Quán, lễ đức Phật Thành Đạo và an 
vị Phật. Theo các số thu chỉ, cầu an, cầu siêu và quy y còn lưu thì bắt 
đầu từ tháng 6 Ngài mới vận động bà con hỷ cúng trong việc trùng 
tu chùa. Trong gân ba tháng, tính đến ngày 15 tháng 8, chúng ta thây 
có trên 300 người cúng tiền, người ít kẻ nhiều tùy theo hảo tâm. Phần 
đông Phật tử cúng 20 đồng là số tiền nhỏ nhất, nhưng cũng có nhiều 


280 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


người cúng 100 hoặc, 200 đồng. (Thời đó 1 chai beer 10 đồng, I cục 
xà phòng thơm 5 đồng, 1 gói thuốc lá ngon 10 đồng, dựa trên số chỉ 
của chùa Quán Âm do ban thủ quỹ ghi). Từ các khoản tiền này Ngài 
đã cho người mua các vật dụng từ cây búa, ô khoá, gỗ làm thùng 
phước sương, cờ quốc gia, cờ Phật giáo, chén bát dùng hằng ngày, 
bánh, trà, cà fê cho thợ sơn sửa chùa, vân vân. Mùa Vu Lan năm đó 
Ngài đã mời thầy về giảng pháp, tổ chức cúng chẩn tế. Nhân dịp này 
Ngài cũng đã làm lễ quy y cho nhiều Phật tử. Sau đó ba tháng Ngài đã 
in thiệp mời Phật tử về dự lễ “Vía Đức Phật Quán Thế Âm,” và giảng 
pháp tại chùa. 


Sau khi sơn sửa lại chùa, và tổ chức hai buôi lễ chính, Ngài đã vận 
động quyên góp được một số tài chánh tương đối. Từ trước đến năm 
1962 chùa chỉ thờ Bồ-tát Quán Thế Âm, do vậy khi làm trụ trì, Ngài 
đã vận động bà Phan Câm Lợi cúng một tượng Phật Thích Ca Mâu 
Ni đề thờ ở chánh điện. Trong dịp lễ an vị Phật vào ngày vía đức Phật 
Thích Ca thành đạo năm 1962, trong lời chào đón quan khách Ngài đã 
viết trong bản văn Nôm: 


Chúng tôi thấy chùa Quán Thế Âm này vì còn thiếu một tượng đức 
giáo chủ Thích Ca đề cho tín đồ chiêm ngưỡng lễ bái công phu tịnh 
độ, để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thập phương bá tánh, nam 
nữ Phật tử tăng long phước thọ, phát bồ đề tâm tăng trưởng. Cho nên, 
chúng tôi nhờ lòng hảo tâm những người lúc trước đã lập ngôi chùa 
này. Sau đó nhờ lòng đạo tâm của hai ông bà Lý Văn Lang có lòng xây 
dựng quỹ ngôi chùa. Nay có nhân duyên bà Phan Câm Lợi cúng một 
vị tượng Thích Ca Mâu Ni Phật đề tôn thờ sùng bái tu học giáo pháp 
của Ngài cải tâm niệm của chúng sinh... Nhờ sự hảo tâm của chư thiện 
tín cho nên chúng [giúp |tôi Phật sự được viên thành. 


Ngày nay sự hiện diện đông đủ của quý Ngài từ trong đạo cho đến 
ngòai đời,điều đó đã chứng minh sự khích lệ và ưu ái của quý vị đối 
với chúng tôi trên con đường phụng sự chánh pháp. 

Cũng trong địp lễ vía Phật thành đạo tại chùa Quan Thế Âm vào 
cuối năm 1962, Ngài đã có những nhận định thời cuộc lúc đó “hoàn 
cảnh khó khăn, nhân tâm tao loạn,” và “Chúng ta hãy noi gương cao 
cả của đức Từ Phụ trọn đời hy sinh cho mọi loài.” Tinh thần Bồ-tát 
của Ngài cũng đã được biểu lộ rất rõ ràng qua bài giảng ngày hôm đó: 

Vậy chúng ta là Phật tử, chúng ta không nên nghĩ chỉ làm lễ kỹ 
niệm Ngài qua một hình thức thông thường cho có, mà cần phải nhận 
thức đời sống có đức Phật tinh thần, tu học theo chánh pháp. Cố gắng cởi 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 281 


mở bớt các nghiệp chướng phiền não, diệt trừ tam độc tham sân si, sống 
lợi quần sinh, sống từ bi hỷ xả, mong có hy vọng đạt thành quả vị giác 
ngộ, đem lại không khí an bình với tình thương chân thật cho mọi loài. 
Chỉ có thực hành như thế mới khả dĩ gọi là kỹ niệm đức Phật mà thôi. 


Tinh thần và bổn nguyện bồ tát của Ngài được biểu lộ qua các câu 
nói “trọn đời hy sinh”, “sống lợi quần sinh, sống từ bi hỷ xả mong có 
hy vọng đạt thành quả vị giác ngộ, đem lại không khí an bình với tình 
thương chân thật cho mọi loài.” Tình thần này đã được Ngài đem ra 
áp dụng trong cuộc đời hành đạo, vả nhất là việc tự thiêu thân mình 
gần nửa năm sau. 


CHUẨN BỊ TỰ THIÊU 
Đơn xin tự thiêu 


Sau vụ đàn áp Phật giáo đẫm máu tại đài phát thanh thành phố Huế 
tối hôm lễ Phật đản 1963, tình hình đấu tranh bất bạo động của Phật 
Giáo ở Huế càng ngày càng sôi động và căng thắng. Giáo hội đã đưa 
ra năm nguyện vọng của Phật giáo đòi chính phủ phải thực thi. Tăng 
ni và Phật tử tiếp tục xuống đường và tuyệt thực nhưng không đến 
đâu, trái lại chùa Từ Đàm bị phong tỏa nặng nề. Tại Sài Gòn, Ủy Ban 
Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo được thành lập, và công cuộc đấu tranh 
bằng cách xuống đường biểu tình có biểu ngữ, và tuyệt thực ở chùa 
Xá Lợi cũng không đưa tới một dấu hiệu khả quan và nhượng bộ của 
chính quyền. Trước hoàn cảnh đó chưa có một ai nghĩ tới là đem thân 
mạng tự thiêu đề cứu nguy đạo Pháp. Hòa thượng Quảng Đức đã nghĩ 
tới điều rất quen thuộc trong Kinh Pháp Hoa, bộ kinh Ngài thường 
hành trì và có thể nói Ngài đã thâm thấu diệu ý của kinh văn. Trong 
Kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Vương. 


Bồ Tát có nói về Bồ-tát Dược Vương dùng các thứ hương hoa ngâm 
tâm vào người rôi đôt thân mình làm đuôc cúng dường chánh Pháp. 


Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thế kỷ XI thời Lý có hai vị sư 
Bảo Tính và Minh Tâm chuyên tâm trì tụng Kinh Pháp Hoa trên 15 
năm tỉnh tân không ngừng nghỉ và chưa từng xao lãng. Hai sư mỗi khi 
niệm đến phâm Dược Vương đều phần chắn tâm thần và cảm động rơi 
nước mắt. Sau 15 năm trì kinh, hai sư đã nguyện thiêu thân. Rồi các 
Ngài đã mở hội giảng kinh. Đến ngày giờ đã định các Ngài ngồi lên 
dàn hỏa, dùng lửa tam muội thiêu đốt thân mình và di cốt kết thành 
thất bảo. Vua Lý Thái Tông sai dựng tháp cúng dường vả đổi niên 
hiệu là Thông Thụy. 


282 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Không biết Ngài Quảng Đức có đọc 7#yên Uyển Tập Anh và biết 
chuyện hai vị thiền sư triều đại nhà Lý không, nhưng chắn chắn Ngài 
đã noi gương Bồ Tát Dược Vương. 

Sống trong thời đại mới, và nhất là dưới chế độ đàn áp tôn giáo, 
nhất là Phật giáo. Trong thời gian đấu tranh đòi tự do tôn giáo, ở đâu 
cũng có công an mật vụ theo dõi, nên việc chuẩn bị tự thiêu phải tuyệt 
đối giữ bí mật. Đó là một việc chưa từng có trong lịch sử cận đại. Do 
vậy nếu muốn thực hiện được vấn đề thì phải hết sức thận trọng và 
nghiêm túc tiến hành qua nhiều giai đoạn. Theo lời thầy Thông Bửu 
thì sau khi xem các hình ảnh các thành viên gia đình Phật tử ở Huế 
bị xe tăng cán nát và bị thảm sát, thì Ngài đã nói với đệ tử là phương 
pháp duy nhất có thê cứu vãn Phật giáo lúc bấy giờ là tự thiêu."? Đối 
với cuộc tranh đầu nóng bỏng lúc bấy giời, Ngài đã nhận định rõ ràng 
trong Đơn Xin Tự Thiêu. 


Mùa Phật Đản 2507 - 1963 tại có đô Huế, một cảnh tang thương 
đã xảy ra cho Phật giáo Việt Nam nói riêng, và Phật giáo nhân loại nói 
chung là máu Phật tử đã chảy, xương thịt Phật tử đã nát tan trước họng 
súng bạo tàn của kẻ độc ác vô nhân đạo. Thế là những sinh mạng đã 
ngã gục và những thân mạng thương tích trên mình, tất cả đều muốn 
phát. lộ ý chí của người Phật tử: bảo vệ chánh pháp, bảo vệ đời sống, 
sự sống của con người tin đạo, bảo vệ lá cờ Phật giáo quốc tế mà hơn 
một phần ba nhân loại tôn thờ. Ai có thể chối cãi được sự thật của 
nguyên nhân chính ấy là: Lá cờ Phật Giáo bị triệt hạ bởi công điện số 
9195, phát xuất từ Phủ Tổng Thống ngày 6 tháng 5 năm 1963. 


Trước sự kiện thảm thương Ấy, Phật giáo Việt Nam đã đến lúc bắt 
buộc phải đứng ra tranh đấu cho lý tưởng tự do tín ngưỡng của mình, 
được minh định rõ trong Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa và đường lỗi 
dân chủ pháp trị, cộng đồng, đồng tiến xã hội của chính phủ do Tổng 
Thống Ngô Đình Diệm chủ trương. 


Với tánh cách ôn hòa, bất bạo động, kỷ luật trong sự tranh đấu 
hợp lý, người tăng sĩ Phật giáo Việt Nam cần phải có một ý niệm sáng 
suốt, tiêu biểu ý niệm chân chánh, trong giai đoạn không tiền khoáng 
hậu của lịch sử Phật giáo dân tộc.) 


12. Sa-môn Thích Thông Bửu. “Bồ Tát Quảng Đức” trong tập Bồ Tát Quảng 
Đức, Ngọn Lửa và Trá Tìm, trang 183. 

13. Toàn văn bản Đơn xin tự thiêu được ïn lại trong tập Phật giáo Việt Nam 
1963, do Quốc Tuệ sưu tập, trang 99, Saigon, 1964, trang 94-96. Cũng cần nên so 
sánh bản vài sự khác biệt nhỏ của Đơn xin tự thiêu trong tập sách của Quốc Tuệ với 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 283 


Thế rồi thầy Thông Bửu đã đưa Ngài đến gặp Thượng tọa Tâm 
Châu tại chùa Từ Quang ở Sài Gòn để bày tỏ ý nguyện. Thượng tọa 
Tâm Châu lúc bấy giờ là Chủ tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật 
Giáo, đồng thời cũng giữ chức vụ Phó Hội chủ Tổng Hội Phật Giáo rất 
kinh ngạc và thán phục trước chí nguyện cao cả của Ngài Quảng Đức, 
nhưng vẫn còn đôi chút do dự, và không thể quyết định một mình. 
Nhất là trên mặt pháp lý vì đây là mạng sống của một con người, của 
một vị tu sĩ Phật giáo miền Nam có đức độ. Do đó, Thượng tọa Tâm 
Châu nói là thầy Quảng Đức phải viết Đơn Xin Tự Thiêu trình lên Ủy 
Ban Liên Phái. Ngày 27 tháng 5, Ngài viết xong đơn, và nhờ thầy Đức 
Nhuận ở chùa Giác Minh đọc lại bản thảo và đánh máy giúp. Sau đó 
Ngài Quảng Đức đã nộp lên Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo tại 
chùa Xá Lợi. Trong phần cuối của Đơn Xin Tự Thiêu Ngài viết rõ: 


Tôi tên là Nguyễn Văn Khiết, pháp danh là Thị Thủy, pháp tự là 
Quảng Đức, tu sĩ Giáo Hội Tăng Già Việt Nam, mang thẻ căn cước 
số 399703 cấp tại Quận Tân Bình ngày 21 tháng 2 năm 1962, hiện tọa 
chủ chùa Long Phước, xã Ninh Quang, Khánh Hòa, xác định rằng: 


1. Năm nguyện vọng tối thiểu nghi trong Bản Tuyên Ngôn của 
Tăng, Tín đô Phật Giáo là phản ảnh tinh thân chân chánh của Phật 
Giáo Việt Nam. 

2. Nguyện luôn luôn son sắt bền chí với lý tưởng tranh đâu hợp 
tình, bât bạo động của Phật giáo đô Việt Nam. 

3. Triệt để tuân theo và ủng hộ các cấp lãnh đạo Phật giáo. 

Và để minh định lập trường của chúng tôi, chúng tôi tự nguyện 
thiêu đôt thân này nêu Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa không làm thỏa 
mãn nguyện vọng ghi trong Bản Tuyên Ngôn là phản ảnh tha thiết 
mong cầu của toàn thê Phật giáo đồ Việt Nam. 

- Phật giáo Việt Nam bắt diệt! 

- Lá cờ Phật giáo không thể bị triệt hạ. 

Và xin Quý Thượng tọa chấp thuận chuyên tới toàn thê tín đồ lời 
nguyện ước cuôi cùng của tôi: Phật tử chúng ta hãy cùng nhau tự giác, tự 
nguyện, bên chí với sứ mạng duy trì chánh pháp, bảo vệ lá cờ Phật giáo. 


văn bản được in trong tuyên tập Đại LỄ Kỷ Niệm 36 Năm Bồ Tát Quảng Đức Tự 
Thiêu và Hiệp Ky Chư Thánh Tử Đạo, do Tô Đình Quán Thê Âm, Phú Nhuận in 
năm 1999, 


284 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Như đã trình bày ở trên trong hai năm cuối, Ngài Quảng Đức 
kiêm trụ trì hai chùa, Long Phước ở Khánh Hòa, và Quan Thế Âm 
ở Phú Nhuận. Do vậy văn thơ này viết là Ngài: “Hiện tọa chủ chùa 
Long Phước, xã Ninh Quang, Khánh Hỏa”. Thật sự khi đó Ngài mới 
ở Khánh Hòa vào sau khi nhận được điện thư của thầy Thông Bửu. 


Trên nguyên tắc pháp lý, Đơn Xin Tự Thiêu của Ngài Quảng Đức 
bị Giáo Hội bác bỏ. Lá thư phúc đáp do Thượng Tọa Thích Tâm Giác, 
Phó Trị Sự Trưởng của Giáo Hội Tăng Già Việt Nam, ký tên, đã nêu 
rõ vấn đề này. 

“Với quyết tâm bảo vệ Phật pháp, Đại Đức nguyện hiến xã thân 
này bằng cách thiêu đốt thân xác để phản đối chính sách bắt bình 
đăng tôn giáo với nhà cầm quyên và nêu tỏ thái độ hy sinh vì đạo cao 
cả mà mình đã tôn thờ. 


Giáo Hội rất thông cảm trước ý chí cao đẹp ấy. Nhưng trên nguyên 
tắc pháp ý (Luật Phật đã định cũng như luật pháp thế gian) Giáo Hội 
không thể chấp nhận điều nguyện thiêu đốt thân xác của Đại Đức được. 


Vậy xin Đại Đức hoan hỷ và câu chúc Đại Đức vô biên an lạc." 


Nhưng trong thực tế, hạnh nguyện bồ tát tự thiêu của Ngài đã 
được giáo hội hoan hỷ và chấp nhận bí mật không thành văn. Sau 
cuộc họp kín ở chùa Xá Lợi bàn về lá đơn, Ngài đã được chư tăng 
mời về chùa Ấn Quang để chờ cơ hội thuận tiện cho việc thực thi 
hạnh nguyện tự thiêu.” Trong thời gian an trú và chờ đợi ở chùa 
Ấn Quang, ngoài thì giờ trì tụng Kinh Pháp Hoa và tham thiền 
nhập định, Ngài cũng đã để lại bốn văn bản vô cùng quan trọng. 
Thứ nhất là năm bài thơ chữ Nôm viết vào ngày tám tháng 4 nhuận 
(30-5-1963); bài Lời Nguyện Tâm Quyết, cũng bằng chữ Nôm viết 
ngày 04-06-1963, Tờ Di Chúc cho vợ chồng ông chủ chùa và vợ 
chồng Ông Mười Dé và tất cả bổn-đạo nam nữ Phật-tử chùa Quán- 
Thế-Âm, không đề ngày tháng; và cuối cùng là Tờ Di Chúc, gồm 
có 10 điều làm trước ngày tự thiêu. 


Trong bốn di bút này, năm bài thơ và bài Lời Nguyện Tâm Quyết, 
đã được công bô và xuât bản rât nhiêu lân. Còn hai bài dị chúc kia 


14. Toàn văn bản lá thư phúc đáp được In lại trong tập Phật Giáo Việt Nam 1963, 
trang 99, 

15. Xin đọc thêm Thích Đức Nghiệp, “Hồ ký đặc biệt: Vụ tự thiêu của Hòa 
Thượng Thích Quảng Đức” trong tập Đạo Phát Việt Nam, Thành Hội Phật Giáo Tp 
Hồ Chí Minh, 1995, trang 196-197. 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 285 


chưa bao giờ được công bô. Xin tóm tắt và bàn vê nội dung của các 
văn bản này. 


NĂM BÀI THƠ NÔM1+9 


Năm bải thơ Nôm không có tựa đề của từng bài thơ một. Bốn bài 
đầu được xếp theo thứ tự trên từ chư Phật, các hiền thánh tăng, dưới 
đến các tín đồ Phật giáo gồm các hàng đệ tử tại gia và xuất gia. Bài 
cuối có nhan đề là Xuá: kệ vân như đã bàn ở trên. Bài cuối không biết 
có viết riêng rẽ không vì đây là bài duy nhất còn lại thủ bút chữ Nôm 
và Hán của Hòa thượng. Tóm ý bốn bài thơ đầu. Bài thứ nhất Kính 
dáng Tỉ hập phương chư Phát bày tỏ hạnh nguyện bồ tát tự thiêu thân 
mình để làm ánh đuôc soi sáng nẻo vô minh, đề cảnh tỉnh kẻ gian án, 
và phá vỡ mộng bành trướng tôn giáo, sự đàn áp kẻ khác đạo, và Ngài 
nguyện thiêu thân. Sau khi chết, thần thức của Ngài sẽ về giúp sinh 
linh san phẳng hồ bắt bình. Bài thứ hai Dâng chư Hiển, Thánh, Tăng 
đề cập sự hàm oan, sự giam cầm bắt bớ của Tăng Ni, và Ngài nguyện 
sự tự thiêu sẽ giúp chánh pháp được trường tồn. Quan trọng nhất là 
Ngài chúc Tăng Ni phải có được tâm dũng tiến mới bảo vệ Phật giáo 
được. Bài thứ ba Cùng toàn thể tín đồ Phật giáo Ngài đã khuyến 
khích Phật tử nên vì đại cuộc, vì nòi giống Việt, vì lịch sử huy hoàng 
của Phật giáo Việt Nam mà nên bỏ bản ngã, bỏ cái ta, và đem ba đức 
tính cao đẹp của đạo Phật là Bi, Trí và Hùng ra thực hành mới cứu 
nguy được đạo. Bài thứ tư Cùng hàng Phật tử quy y, thể độ và xuất 
gia là lời nói giã biệt của một vị thầy nhắn nhủ đệ tử. Ngài nhắn mạnh 
hạnh nguyện của Ngài đã tròn sau 30 năm hành đạo (kể từ năm 1933 
khi Ngài xuống núi). Riêng bài Xuất kệ vân nói về hạnh nguyện tu tập 
của Ngài, và như một vị thiền sư tỏ ngộ làm kệ chứng đạo, hoặc kệ thị 
tịch. Bài này đã được đề cập ở trước. 


Lời Nguyện Tâm Quyết 


Bài Lời Nguyện Tâm Quyết, được viết tại chùa Ấn Quang, sau 
năm bài thơ trên 4 ngày. Bài này ngắn gọn, lời lẽ tha thiết, ý chí hùng 
mạnh, và đầy sự quyết tâm và nghị lực. Bài viết chứng minh Ngài rất 
sáng suốt và bình lặng: “Tôi là một tu sĩ mệnh danh là Trưởng tử của 
Như Lai không lẽ cứ ngôi điềm nhiên tọa thị để cho Phật giáo tiêu 
vong.” Vì vậy nên Ngài “vui vẻ phát nguyện thiếu thân giả tạm này 


16. Năm bài thơ chữ Nôm nồi tiếng của Hòa thượng được In đi In lại rất nhiều 
lần. Xin xem Quốc Tuệ, Phật Giáo Việt Nam 1963, trang 103-105; Lê Mạnh Thát, 
sửd, 27-28. 


286 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


cúng dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo tôn Phật giáo.” 
Rôi Ngài câu nguyện mười phương chư Phật và chư Đại đức, Tăng, 
Ni chứng minh cho Ngài đạt thành bôn chí nguyện là: câu nguyện 
Phật Trời gia hộ cho Tông Thông Ngô Đình Diệm sáng suôt; nhờ 
ơn Phật gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được trường tôn bât diệt; 
mong hông ân đức Phật gia hộ cho chư Đại Đức Tăng Ni, và Phật 
tử Việt Nam tránh khỏi tai nạn khủng bô, bắt bớ, giam câm của 
kẻ gian ác; và cuôi cùng là câu nguyện cho đât nước thanh bình, 
quôc dân an lạc. Ngài cũng nhăn nhũ hai điêu rât thiệt tha nhưng 
vô cùng quan trọng, đó là: Thứ nhât: “7óng thông Ngô Đình Diệm 
nên láy lòng bác ái từ bi đôi với quốc dân, và thi hành chánh sách 
bình đăng tôn giáo đê giữ vững nước nhà muôn thuở;` và thứ hai: 
Chư Đại Đức, Tăng Ni, Phát tử nên đoàn kết nhất trí hy sinh đề 
bảo tôn Phật giáo.” 

Trong bài Lời Nguyện Tâm Quyết này lời lẽ rất rõ ràng và chính 
xác. Đôi với Tông Thông Ngô Đình Diệm là một người Thiên Chúa 
giáo, thì Ngài Quảng Đức dùng chữ là “mong ơn Phật Trời gia hộ”; và 
“nên lây lòng bác ái từ bị đôi với quôc dân.” Còn đôi với Tăng Ni Phật 
tử thì Ngài dùng chữ “hông ân đức Phật gia hộ.” Còn đôi với quôc dân 
Ngài câu nguyện mà thôi. 

Một điểm quan trọng cần chú ý là văn bản Nôm của Hòa thượng 
việt, khi phiên âm ra tiêng Việt đôi khi vì cô ý, hoặc vội vã hay vô 
tình nên có những sai sót đáng kê. Đây là bản so sánh. 

Bản chữ Nôm!?? 

Lời Nguyện Tâm Quyết 

Tôi Tỳ Kheo Thích Quảng Đức 

Tôi vui vẻ phát nguyện 

Chứng mình cho tôi đạt thành chí nguyện 
Mong ơn Phật Trời gia hộ cho Tổng thông 
Nên đoàn kết nhất trí để bảo tôn Phật Giáo 
Nam Mô 4 Di Đà Phật 

1) Kheo Thích Quảng Đức thủ kỷ. 


17. Bản văn chữ Nôm được thầy Thông Bửu xuất bản trong Tập Sử Liệu Thức 
năm 1964, hoặc trong các tập kỷ yêu tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức do Tô Đình 
Quán Thế Âm, Phú Nhuận in. 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 287 


Bản Việt ngữ4® 
Lời Nguyện Tâm Huyết 
Tôi Pháp danh Thích Quảng Đức 
Tôi vui lòng phát nguyện 
Chứng mình cho tôi đạt thành ý nguyện 
Mong ơn Phật Tổ gia hộ cho Tổng thông 
Nên đoàn kết nhất trí hy sinh để bảo tôn Phật Giáo. 
Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật 
Tỳ Kheo Thích Quảng Đức kính bạch. 


Trong một bài văn Nôm ngắn gọn chỉ có II dòng gồm 302 chữ mà 
người phiên âm ra tiếng Việt hoặc vô tình, hoặc cố ý đã đôi chữ, hoặc 
đọc sai chữ, hoặc đọc thiếu chữ, hoặc đổi cả câu. Tắt cả 8 lần. Thí dụ 
bài tựa đọc là Lời Nguyện Tâm Quyết phiên âm là Lời Nguyện Tâm 
Huyết. Hai chữ Tâm Huyết mới nghe qua có vẽ thuận tai và có ý nghĩa 
hơn, nhưng ý của Ngài là Tâm Quyết. Nói ngược lại cho thật nôm na 
là Quyết Tâm. Ở cuối bài, Ngài dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật là 
một câu chào nhẹ nhàng và thân thiện cho các vị Tăng Ni và Phật tử, 
nhưng có lẽ muốn cho tỉnh thần đấu tranh được mạnh mẽ phần chấn 
lên, nên người phiên âm có ý đổi thành Nam Mô Đấu Chiến Thắng 
Phật. Đương nhiên là nghe câu Nam Mô Đấu Chiến Thắng nghe có vẽ 
vừa thách thức vừa có vẽ tự hào hơn là Nam Mô A Di Đà. Cuối cùng 
chữ thủ ký nghĩa là chính tay Ngài ký tên, đối thành kính bạch là kính 
trình thưa thỉnh lên bề trên. Phải chăng đây là sự thiếu cần trọng trong 
lúc dầu sôi lửa bỏng đầy lửa đấu tranh hay là một cách đồ thêm mấy 
thùng xăng vào ngọn lửa đang đâu tranh bấy giờ. 


HAI TỜ DI CHÚC 


Hòa thượng Quảng Đức để lại hai bản đi chúc vô cùng quan trọng. 
Bản thứ nhất không có ghi ngày tháng, chỉ đề là Phật lịch 2507 (năm 
1963), và ký tên là Hòa thượng Quảng Đức (Nguyễn Văn Khiết) trụ 
trì chủa Quán Thế Âm, có chữ ký và đóng dấu son. Tờ di chúc này 


18. Các bản phiên âm Việt Ngữ xuất bản năm 1964, được tìm thấy Tập Sử Liệu 
Thức (Không có ghi sỐ trang), trong Phát Giáo Việt Nam 1963, trang 100-101. Bài 
văn được in lại trong tuyên tập Bồ Tát Quảng Đức Ngọn Lửa và Trái Tìm, trang 
25-26. Vào năm 1999, Hòa thượng Thông Bửu đã cho người dịch lại chính xác hơn, 
nhưng chỉ lưu hành nội bộ được in trong tập Đại Lễ Kỷ Niệm 36 Năm Bồ Tát Quảng 
Đức Tự Thiêu và Hiệp Ky Chư Thánh Tử Đạo. 


288 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


ngắn gọn, lời lẽ chân thành và tha thiết, Ngài di ngôn cho các bốn đạo 
biết Ngài “phát nguyện thiêu thân cúng dường để tranh-đấu 5 nguyện 
vọng cho Phật giáo Việt Nam”, dặn dò và sắp xếp các việc có liên quan 
đến chùa Quán Thế Âm, đến ông bà chủ chùa, và một vải lời tâm huyết 
nhắn nhủ đến các bổn đạo. Trong di chúc Ngài cũng sắp xếp công việc ba 
chùa ở miền Nam là chùa Quán Thế Âm ở Phú Nhuận, chùa Long Phước 
ở làng Long Khánh và chùa Thiên Phước ở làng Mỹ Phú, tại Cai Lậy, 
đều do Thượng tọa Từ Hạnh là đệ tử cầu pháp với Ngài nhận lãnh công 
việc lãnh đạo thay thế sau khi Ngài viên tịch. Còn thầy Minh-Bửu [Minh 
Phước - Thông Bửu] sẽ đứng ra chủ tang. Tóm lại, đây là tờ di chúc thứ 
nhất di ngôn cho hai vị đệ tử thân tín và các Phật tử chùa Quán Thế Âm 


Tờ Di Chúc thứ hai được đánh máy một bản vào ngày 16 tháng 4 
(nhuần) năm Quý Mão (7-6-1963), và được ký vào đêm 19 tháng 4 
nhuằn, trước ngày Ngài thiêu. Bản đi chúc này được Ngài đưa cho đệ 
tử truyền pháp là thầy Thông Bửu vào hồi 7 giờ sáng ngày 20 tháng 
4 (11-6-1963), khoảng 4 giờ trước khi Ngài tự tay dùng lửa đốt mình. 
Như thế Hòa thượng đã ký vào buổi tối khi được thầy Đức Nghiệp 
cho biết Ngài phải chuẩn bị đề sáng hôm sau tự thiêu. Bản di chúc này 
gồm có 10 điều dặn dò các việc quan trọng. Điều 9 cho ta biết là Tờ Di 
Chúc chỉ đánh máy một bản vào ngày I6 tháng 4 nhuần và giao cho 
đệ tử hơn 4 giờ trước khi ngài về cõi Phật. Tờ Di Chúc này chưa bao 
giờ được công bồ và phổ biến dẫu rằng thỉnh thoảng vẫn được nhắc 
tới. Chúng ta có thể tóm tắt các vấn đề trong tờ đi ngôn như sau. Về 
vấn đề tu học, Ngài chân thành dặn dò các đệ tử xuất ø1a cũng như tại 
gia hãy nghiêm trì giới luật, diệt bỏ cống cao ngã mạn, sám hối các 
tội lỗi, siêng năng tu học và chừa bỏ sự biếng nhác. Về 4 ngôi chùa 
Ngài trùng tu và trụ trì, Hòa thượng dặn sau này đều được lập làm nơi 
kỹ niệm Ngài, và phải nhập vào Giáo Hội. Riêng chùa Quán Thế Âm 
phải được trùng tu đề làm di tích cuối cùng. Về việc hậu sự, Ngài di 
huấn cho đệ tử Thông Bửu làm trưởng tử, đứng chủ tang và thờ di ảnh 
ở chùa Quán Thế Âm, còn xương và xá lợi sau khi tự thiêu phải do 
Giáo Hội phân định. Ngoài ra, thầy Thông Bửu phải chịu trách nhiệm 
xuất bản những nét bút pháp do Ngài để lại. Riêng đệ tử Thông Bửu 
Ngài dạy là không không được sớm xuất thân hành đạo mà phải chờ 
khi có trình-độ đại học. Ngoài các điểm kể trên, điều thứ 9 là Ngài dạy 
tờ di chúc này hiện tại phải cất kỹ, đợi khi chánh pháp thắng tà ngụy 
mới được phổ biến. Điều thứ 10 như là một lời tiên đoán về kết quả 
hy sinh của Ngài: “Trong lúc thiêu thân giả tạm, nếu tôi nằm ngữa là 
đạo-pháp trường-tồn vĩnh-viễn, tôi nằm sắp là chánh pháp suy đồi.” 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 289 


Đúng như lời Ngài tiên tri, xác thân Ngài đã nằm ngữa ra phía sau, 
sau 15 phút ngồi yên bất động tĩnh tọa trong ngọn lửa cháy rực và 
nóng bỏng. Chế độ và chính sách đàn áp tôn giáo của chính quyền ông 
Ngô Đình Diệm đã sụp đồ chưa đầy 4 tháng sau ngày Ngài tự thiêu. 
Đạo pháp đã được cứu nguy, Phật giáo được thoát khỏi cảnh bị đàn áp 
và cưỡng bức, Tăng NI tín đồ bị giam cầm được thả tự do. 


THAY LỜI KẾT 


Trong phạm vi giới hạn của một bài khảo luận, chúng ta có cơ hội 
tìm hiểu thêm về cuộc đời của Bồ Tát Quảng Đức. Dựa trên các văn 
bản chữ Nôm và chữ Việt, cũng như tư liệu điền giả chúng ta biết rõ 
tên thật của Ngài là Lâm Văn Tuất, sinh vào giờ tý, ngày 15 tháng 9, 
năm Mậu Tuất (29-10-1898) tại một ngôi làng nhỏ ở Khánh Hòa. Cha 
mẹ của Ngài là Phật tử quy y, giữ giới nhưng ở trong xã hội Việt họ 
đều sống theo tinh thần tam giáo đồng nguyên, lấy kỹ cương phụng 
thờ tô tiên, báo hiểu cha mẹ, và có người nôi dõi tông đường và hậu 
sự như là một căn bản của gia đình. Bồ tát Quảng Đức đã có vị huynh 
trưởng đổi tu vả lấy hạnh hiểu thuận với cha mẹ làm đầu nên vị anh 
cả này đã gánh bớt trách nhiệm gia đình cho vị em trai út. Và trong 
đời sống hai anh đã hồ trợ lẫn nhau trong tình huynh đệ và pháp hữu. 
Năm 1945, Ngài đã ty nạn chiến tranh, trốn khỏi Khánh Hòa đề khỏi 
bị chính quyền thực dân Pháp truy nã, và cuối cùng đã vào Nam. Tại 
đây Ngài đã thay tên đối họ, thay đôi ngày tháng năm sinh khi làm thẻ 
căn cước năm 1955 tại Sài Gòn. 


Bồ Tát Quảng Đức là một người tri hành hợp nhất, quả xứng đáng 
như những lời DĐ ơ viết, là con TRgƯỜI có một “nhận thức đúng đắn 
mọi sự, mọi vật” và “có trí tuệ biết tùy thời tùy cơ, không bị mê ám rối 
trí trước nghịch cảnh” nên trong suốt cuộc đời hành đạo đã hết mình 

“sống lợi quần sinh, sống từ bi hỷ xả.” Do vậy, trong công cuộc đầu 
tranh cho tự do tôn giáo, Ngài đã “không được thản nhiên hay miễn 
cưỡng trước cảnh khổ của kẻ khác mà phải xả thân cứu người ra khỏi 
biển khổ.” Do vậy, Ngài đã “nguyện đốt mình làm đèn soi sáng nẻo 
vô minh”. Và cuối cùng “thần thức của Ngài luôn giúp đạo nhà,” và 
đã làm cho “Ngàn năm sử Việt vẫn Phật gia.” Hạnh nguyện bồ tát của 
Hòa Thượng Quảng Đức đã được Ngài nói rõ qua hai câu đối Ngài 
viết ở chùa Long Phước, xã Ninh Quang, Khánh Hòa, một năm trước 
ngày Ngài tự thiêu. Ngài nguyện xả bỏ cái thân mộng huyền này là 
vì báo đáp ơn đức của Phật và vì muốn cứu giúp nhiều người ra khỏi 
hoạn nạn. Bời vì có xả bỏ thân hình giả tạm này một cách uy hùng và 


290 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


không thê nghĩ bàn được thì mới cứu giúp cho Phật Pháp được mãi 
mãi trường tôn. Và nêu làm như thê sẽ đê lại tiêng thơm cho đời sau, 
không phải chỉ nơi này mà còn vang vọng khăp nơi. 


ĐA: VÀ 38 $ 3à #1 3 sổ )Ñ ld l 
x#k ## nứ #02 &#|J + 
x3 I 
Phiên âm: 
Phật ân đĩ báo thệ xả ảo thán hoàn độ hằng sa chúng. 
Pháp tạng trường tôn thệ thành chánh giác lưu phương trấn sát độ. 
Bất tr nghì! 
Dịch nghĩa: 
Vì báo ơn đức Phật nguyện bỏ huyễn thân để độ hết thảy chúng 
sanh, 
Vì chánh pháp trường tôn nguyện thành chánh giác để lưu tiếng 
thơm cho đời. 
Không thể nghĩ bàn! 
Trích dẫn một vài đoạn viết của Hòa thượng Quảng Đức 


Trích đoạn sau đây là một hai phần nhỏ để giúp cho chúng ta hiểu 
rõ thêm tư tưởng của Hòa thượng Quảng Đức. Phần đầu trích trong 
bài “Diễn Giảng” của Hòa thượng Quảng Đức khởi viết từ ngày 20 
tháng 4 năm Kỷ Hợi (13-5-1959) tại chùa Thiên Phước, quận Cai 
Lậy, tỉnh Định Tường. Bài viết khá dài gồm có 18 trang, mỗi trang 
có I1 giòng chữ Nôm, và mỗi giòng trung bình có khoảng từ 28 đến 
30 chữ. Nội dung trong lời mở đầu Ngài quan tâm tới việc đem Phật 
Pháp phô thông dạy cho quần chúng Phật tử. Do vậy Hòa thượng bàn 
các vấn đề quan trọng như đạo Phật là gì, mục đích và tôn chỉ của đạo 
Phật, bổn phận của người Phật tử, lợi ích của người tu học theo đạo 
Phật, giải thích và ý nghĩa ba đức tính căn bản của đạo Phật là Bi Trí 
Dũng. Bài viết nhắn mạnh về ý nghĩa và sự cần thiết của Tam Bảo, Tam 
Tạng kinh điền, ba phép quy y, lợi ích và sự quan trọng của sự quy y Tam 
Bảo, nhiệm vụ cần thiết của người theo đạo Phật. Quan trọng nhất là Hòa 
thượng bàn về ba đức tín cao quý của đạo Phật là Bi Trí và Dũng. Qua đó 
chúng ta thấy tâm nguyện Bồ Tát và sự hành hoạt của ngài. Xin trích ba 
đọan về đạo Phật, Nhiệm vụ của người theo đạo Phật, và Tam Đức: BI, 
Trí, Dũng. Phần thứ hai là lời mở đầu trong bài Sáu Phép Lục Hòa. 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 291 


Đạo Phật 


Đạo Phật là con đường giác ngộ. Giác ngộ cho mình sáng suốt và 
giác ngộ cho người sáng suôt. Người đã tìm ra con đường giác ngộ và 
chỉ dân con đường đó cho ta là đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. 


Đạo Phật đã cho ta một đời sống thanh thoát, đơn giản, không xa 
hoa, hiếu kỳ, lập dị, một tinh thần độc lập, tự chủ, không khuất phục 
trước quyền thế bất công, một tâm hồn cao thượng vị tha, không hẹp 
hòi cố chấp, một ý chí hùng mạnh quả cảm, quyết tranh đầu cho chân 
lý, một đầu óc tiến bộ, sáng suốt, nhanh nhẹn, không hủ lậu thái hóa, 
không mê tín dị đoan, không mù quáng trước bả lợi danh bất chính. 


Đạo Phật là mạch sống vô tận, là nguồn hạnh phúc vô biên. Đạo 
Phật là đạo của hết thảy, của mọi thời g1an và nơi chốn. Người ta cần 
ánh sáng và không khí thế nào thì cũng phải cần đạo Phật như thế ấy. 
Nhờ giáo lý của Phật Đà tâm ta rộng, trí ta sáng, ý chí ta hùng mạnh, 
ta làm những việc đáng làm, hy sinh những điều đáng hy sinh. Vậy ta 
phải quyết tâm tin theo đạo Phật, truyền bá chánh Pháp của Phật, cảm 
hóa mỗi người theo đạo Phật. 


Lời Phật dạy: “7u thà giữ đạo chịu nghèo hèn mà chết chứ không 
chịu vô đạo được giàu sang mà sông.” 


Đạo Phật là nguồn sống cho loài người. Đạo Phật là đạo từ bị, giác 
ngộ. Đức Phật nói ta không được cậy khỏe bắt nạt yếu, không vì thông 
minh chê người ngu tối; không được ỷ giàu khinh nghèo; không được 
ý tài khéo chê kẻ quê vụng. Phải phế bỏ những tâm niệm độc ác hại 
người, hại vật, mặc dầu nó nhỏ bằng mũi kim hay ngọn cỏ. À4 nghĩ, 
lời nói, việc làm phải song song, phải hướng tới thanh tịnh, từ bị và trí 
giác, phải yêu thương giúp đỡ chúng sanh, bắt luận người thân hay kẻ 
oán trong khi họ nghèo khổ. 


Nhiệm vụ của người theo đạo Phật 


Một, phát nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng. Hai, cố gắng học hỏi 
những giáo lý cao rộng của Phật. Ba, truyền bá giáo lý của Phật cho 
khắp cả mọi người. Bốn, truyền bá mọi người theo đạo Phật. Năm, 
giản dị và điều độ trong đời sống của mình, không xa hoa cầu kỳ. Sáu, 
khiêm tốn với tất cả mọi người, không kiêu căng, tự cao tự đại. Bảy, 
giúp đỡ người hoạn nạn, không được gây phiền não cho người. Tám, 
nhân từ đối với loài vật, không được giết hại chúng nó. Chín, bình tĩnh 
lạc quan trước mỗi hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm. Mười, làm tròn 
bổn phận đối với gia đình và xã hội. 


292 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


TAM ĐỨC 
1. Bi 


Bi là từ bi, là cứu khổ ban vui, diệt trừ những nỗi thống khổ cho 
chúng sinh, đem mọi hạnh phúc đến cho muôn loài. Vì lòng từ bị khi 
thấy chúng sanh đau khổ Phật tử phải tìm cách cứu giúp khiến để được 
kiếp sống an lành, vì lòng từ bi Phật tử phải thường mang lại những 
niềm vui tươi cho hết thảy, không được làm đau khô một ai, dù là đối 
với các súc vật. Vì lòng từ bi Phật tử không được thản nhiên hay miễn 
cưỡng trước cảnh khổ của kẻ khác mà phải xả thân cứu người ra khỏi 
biển khổ. Vì lòng từ bi Phật tử phải thường đem cái vui sướng của 
mình mà ban bố cho hết thảy người vui. Ta đừng hiểu lầm rằng từ bi là 
hiền lành nhu nhược, ươn hèn, trơ như gỗ đá. Ai bảo hay cũng ừ, bảo 
trái cũng gật, mũ ni che tal, sự [việc] ai không biết, mà từ bi phải có 
trí [quán sát] xác đáng việc gì nên làm hay nên bỏ. Từ bi là sức sống 
vô tận, là nguồn cảm động vô biên của loài người. Vậy từ bi là lòng 
thương không bờ bến đối với muôn loài chúng sinh. Từ bi là đạo đức 
then chốt của người theo đạo Phật. Người có lòng từ bi thì quỷ thần 
phải kính trọng, thú dữ phải quy hàng. Người tu hạnh từ bị thường 
xem hạnh phúc và đau khổ của người cũng như [của] mình, thường 
ban vui cứu khổ cho người, mà không cầu báo, sống rộng rãi để nhịp 
nhàng vào bản thê vô biên của trụ vũ và hết thảy cả chúng sinh. 


2. Trí 


Trí là trí tuệ, là hiểu biết thông suốt, nhận thức đúng đắn mọi sự, 
mọi vật. Phật tử thường tin tấn học hỏi trau giỗi việc hiểu biết cho 
mình và cho người. Những điều gì chưa biết Phật tử phải cố gắng tìm 
hiểu cho đến nguồn gốc. Đành rằng, điều hay nên học hiểu, nhưng 
điều đở cũng cần phải hiểu biết hơn. Điều hay ta theo, điều dở ta 
tránh. Có trí tuệ sâu rộng mới hướng dẫn mình và người, không bị 
lầm đường lạc lối. Người có trí tuệ mới biết tùy thời tùy cơ, không bị 
mê ám rối trí trước nghịch cảnh, không bị dục vọng thấp hèn lôi cuốn 
mới biết mưu sự lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Chư Phật là những 
người có đại trí tuệ hiểu biết cùng khắp. Vậy, trí tuệ là thanh gươm sắc 
bén chặt tan rừng vô minh phiền não, là chìa khóa để mở tung những 
ổ khóa bí mật huyền vi của trụ vũ và nhân sinh. 


3. Dũng 


Dũng là dũng tiến, là mạnh bạo, bền chí cố gắng không ngừng. 
Phật tử thường mạnh tiên hy sinh tính mạng mình mưu hạnh phúc cho 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 293 


người. Phật tử không bao giờ sờn lòng thối chí khi mục đích cao đẹp 
của mình đã quyết định. Phật tử thường oai hùng quả cảm quyết tiến 
không sợ sệt trước một sức mạnh nào. Phật tử hùng dũng lạc quan mọi 
thử thách gian lao trước nguy hiểm, tự tại trước thất bại, vững chí tinh 
tiến trên con đường chính nghĩa. 


Dũng tiến không phải là hăng hái nhất thời ngày nay làm cô hết 
ngày mai. Bởi hiểu lầm như thế nên nhiều người làm quá sức mình 
sinh ra mệt nhọc, trước tỉnh tấn bao nhiêu thì sau lại lười biếng bấy 
nhiêu. Vậy, đũng tiến có nghĩa là làm phải có chừng mực bền chí 
nhưng hùng dũng cương quyết tùy sức mạnh yêu của mình, không 
được thoái quá hay bất cập. 


Ba đức Bi Trí Dũng phải nhịp nhàng với nhau. Nếu có bi tình 
thương mà không trí xác đáng thì bi ấy dễ bị sai lầm. Nếu có trí, lý trí 
không bi thì trí ấy bị viễn vong mơ hồ, lý thuyết suông. Bi trí có mà 
thiếu dũng thì bi trí không thê thực hiện được. Có đũng mà không có 
bi trí thì đũng ấy thành bất nhân, độc ác và sẽ rơi vào đường mê lầm 
trụy lạc. 


Vậy, bi trí đũng ba đức là tông chỉ cơ bản của đạo Phật, thiếu một 
không thê được. 


Sáu Phép Lục Hòa 


Thương xót và giÚp đỡ mỗi người bần khổ hoạn nạn để làm vơi 
bớt một phần nào khổ não của họ. Và chúng ta cũng nên nghĩ rằng 
sở dĩ chúng ta được giàu sang, phú quý, thọ hưởng mọi điều là nhờ 
chúng ta có tu phước bồ thí ở kiếp trước thì ngày nay đối với việc giúp 
đỡ đồng bào nghèo khổ cùng góp công vận động một xã hội đạo đức, 
nhân từ, công bình, bác ái, ta há lại xao lãng để an vui đời sống riêng 
biệt ích kỹ sao? Tóm lại, pháp lục hòa từ trước đến nay sở dĩ không 
thực hành được trong đoàn thể chư tăng Phật giáo nước nhà nguyên 
do nước ta đã trải qua bao cuộc thăng trầm, mấy lần ngoại thuộc cái 
cảnh quốc phá gia vong này. Phật giáo chịu số phận suy tàn với nhân 
dân cùng khổ, nhất là thời Pháp thuộc, Phật giáo bị kèm hãm và chia 
rẽ, hoàn cảnh bị nô lệ trong chư Tăng. Cái tính thần an phận, mạnh ai 
nây lo cầu giải thoát. Vì thế ngôi Tam Bảo biến dần đến việc lo riêng, 
mắt dần tính chất lục hòa. Ngày nay tuy biết rằng Phật pháp nếu được 
trùng hưng ắt nhờ nhiều cơ duyên phối hợp, nhưng phép lục hòa là 
một giáo điều vô cùng quan trọng đối với Việc phục hưng Phật giáo. 
Phép lục hòa không những là một nền luân lý tốt đẹp của hàng Phật tử, 
mà còn là nền móng hòa bình, hạnh phúc chung cho nhân loại. 


294 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Lời cuối 

Xin đón đọc tập sách về Bồ Tát Quảng Đức xuất bản năm nay nói 
về những năm học tập và giáo dưỡng của Ngài tại chùa Long Sơn, 
những năm nhập thất tu thiền tại núi Đất (Địa Sơn), các hoạt động 
Phật sự của Ngài trong từ năm 1933 đến năm 1945 ở tỉnh Khánh 
Hòa. Tập sách cũng sẽ trình bày những năm hoạt động Phật sự của 
Hòa thượng tại Sai Gòn và Gia Định đến 1958, và hai năm hành sự 
tại vùng Cai Lậy. Các nghi vấn những năm tu học và hoạt động Phật 
sự sau khi Ngài rời Khánh Hòa năm 1945, và mây năm sau mới xuất 
hiện ở miền Nam. Quan trọng nhất là trên 12 di bút bằng chữ Nôm, 
và phiên âm Việt ngữ cũng sẽ được xuất bản trong tập sách. Qua đó 
chúng ta sẽ thấy rõ thêm về tư tưởng bồ tát vào đời, độ đời, nơi nào 
khó khăn và cần sự giúp đỡ Ngài sẽ đến. Xong việc rồi Ngài nhẹ 
nhàng ra đi không một vướng chấp nào cả. 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 295 


Phụ Bản 
CÁC TƯ LIỆU QUAN TRỌNG CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH 
QUẢNG ĐỨC ĐƯỢC LƯU GIỮ TẠI PHÒNG LƯU NIỆM 
CHÙA QUÁN THÉ ÂM 
I. TƯ LIỆU TIẾNG VIỆT 


1. Đơn xin cúng chùa Thiên Phước, quận Cai Lậy của ông Nguyễn 
văn Phòng cho HT Quảng Đức. Đề ngày 9 tháng 11 năm 1959. Gồm 
có 8 tờ giấy. Hai tờ đầu là đơn xin lý do cúng chùa có các chữ ký. 6 tờ 
còn lại là liệt kê các tài sản của chùa. 

2. Đơn xIn đi đường, viết tại xã Long Khánh, quận Cai Lậy tỉnh 
Định Tường ngày 3 tháng l năm 1961, xin phép ra xã Phú Cam, quận 
Vạn Ninh thăm ông anh là nhà sư đang trụ trì chùa Pháp Hải, và đến thăm 
hai chùa Linh Sơn và Long Sơn ở Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 2 tờ. 


3. Biên bản đại hội của khuôn hội chùa Long Phước, thôn Thạch 
Thành ngày 26-9-1961. Nội dung là thỉnh thây [HT. Quảng Đức] Trụ 
trì và việc khánh thành chùa. l tờ. 


4. Đơn cung thỉnh Hòa thượng Quảng Đức về trụ trì chủa Long 
Phước, thôn Thạch Thành, xã Ninh Quang, quận Ninh Hòa, tỉnh Khán 
Hòa, đề ngày 30 tháng 9 năm 1961. Đơn do ông Thôn trưởng Trần 
Hưng và Khuôn trưởng Hồ Biểu cùng gởi có ông Đại diện xã chứng 
nhận. l tờ. 


5. Giấy xin phép đi đường. Hòa thượng đang làm chức trụ trì chùa 
Pháp Hải tại thôn Lạc Bình, xã Thọ Ninh, quận Ninh Hòa, làm đơn 
xin đi từ Ninh Hòa vào chùa Ân Quang ở Chợ Lớn, và chùa Phật Ân ở 
Định Tường để xin xuất tịch. Nhân địp thăm chùa Thiên Phước ở Cai 
Lậy. Đơn viết tay, đề ngày 11.11.1961. 2 tờ. 

6. Giấy phép cho tổ chức lễ khánh thành chùa Long Phước, xã 
Ninh Quang, quận Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, đề ngày 12-12-1961, 
do ông phó quận trưởng Ninh Hòa Huỳnh Văn Châu ký. l tờ. 

7. Giấy chứng nhận công tác Phật sự cho Hòa thượng Quảng Đức 
trong địp Ngài xin xuất Tăng tịch tại Sài Gòn để về nhập tịch ở tỉnh 
Khánh Hòa. Thượng Tọa Thích Thiện Hòa ký ngày 18-1-1962, Hội 
Tăng Già Nam Việt, trụ sở ở chùa Ấn Quang cấp. 1 tờ. 

8. Đơn xin cất Tịnh thất tại chùa Long Phước, thôn Thạch Thành. 
Đề ngày 26 tháng 2 năm 1962. Nội dung Hòa Thượng Quảng Đức 


296 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


muốn có tịnh thất đề dễ việc tu tập thiền định nên Ngài làm đơn xin 
phép xã Ninh Quang cho phép Ngài được xây cây tịnh thât. 1 tờ. 


9. Đơn xin trở vào Nam để xin xuất tịch vì HT đã trở về cố hương 
nhận làm trụ trì chùa Long Phước đề ngày 28 tháng 2 năm 1962. Nay 
xin chính quyền địa phương xã Ninh Quang, quận Ninh Hòa làm giấy 
giới thiệu để đi đường và xin xuất tịch. 

10. Thiệp mời nam nữ Phật tử tham dự lễ vía Đức Phật Quán Thế 
Âm tại chùa Quán Thế Âm Phú Nhuận vào ngày 19-9-1962, tức là 
ngày 17-10-1962. 1 tờ bản thảo viết tay trên giấy học trò. Ký tên Trụ 
trì Thích Quảng Đức. 


11. Giấy biên nhận tiền đặt cọc đề làm một vị Phật Thích Ca ngồi 
tòa sen vàng của nhà điêu khăc Phúc Điện tại Chợ Lớn. Đê ngày 12- 
8-1962. 


12. Tờ Di Chúc. Không đề ngày, chỉ đề Phật lịch 2507, gồm có I 
tờ đánh máy, có chữ ký và con dấu. Tờ di chúc này ngắn gọn, được 
gởi cho ông bà Mười Dé và bốn đạo Phật tử chùa Quán Thế Âm dặn 
đò các việc trong chùa. 


13. Bản copy của Tờ Di Chúc, ký ngày 19 tháng 4 (nhuằn) Quý 
Mão (tức là 10-6-1963). Gồm 1 tờ giấy đánh máy có đóng dấu và chữ 
ký. Tờ di chúc này có 10 điều quan trọng dặn dò các đệ tử những việc 
cần làm sau khi Ngài mất. Bản di chúc này được trao đệ tử truyền 
pháp Thông Bửu vảo lúc 7 giờ sáng trước khi Ngài lên xe đi làm lễ và 
tự thiêu. Riêng điều thứ 10 là sự tiên đoán của Ngài về sự tồn vong 
của Phật pháp qua cách nằm ngữa hay nằm sắp sau khi thân ngài ngã 
xuống. Chưa bao giờ được công bố. 


II. TƯ LIỆU VIẾT BẰNG CHỮ NÔM 


1. Lời Nguyện Tâm Quyết. Viết ngày 04-06-1963, I tờ. Nội dung 
là lý do tại sao Ngài phải tự thiêu đề bảo vệ Phật giáo, và có lời khuyên 
Tổng Thống và nhắc nhở tăng ni và Phật tư. Bài này đã công bố nhưng 
có một vài chỉ tiết trong bản dịch Việt ngữ không được chính xác. 


2. Bài thơ Kệ Xuất Vân. Đây là bài cuối trong năm bài thơ chữ 
Nôm Ngài viết để lại trước khi tự thiêu.Cuối bài thơ có phần chữ 
Hán ghi rõ ngày tháng năm sinh, họ tên thật và các đạo hiệu của Hòa 
Thượng. Đây là một chỉ quan trọng giải mã cho vài nghi vấn quan 
trong. Viết trên 1 tờ giấy nhỏ. 


3. Diễn văn lễ thỉnh Phật và làm lễ an vị Phật chùa Pháp Hải, xã 


BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC: CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH NGUYỆN * 297 


Ninh Thọ, quận Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, gồm 2 tờ, không đề ngày 
tháng. Nội dung của văn bản là Hòa Thượng chào đón chư đại đức tăng mi 
trong tỉnh, quận, xã cũng như chính quyền địa phương và Phật tử xa gần 
đến dự lễ cung nghinh đức Phật và làm lễ an vị. Hòa Thượng cũng cám 
ơn các thí chủ người cúng đất kẻ cúng tiền để tạo dựng ngôi chùa mới. 
Phần cuối có ghi tên của hai Phật tử hỷ cúng. Trong bài diễn văn Hòa 
Thượng nhắn mạnh sự quan trọng của Tam Bảo, vì lập chùa là để phụng 
thờ Tam Bảo và nền tàng căn bản cho Phật tử chiêm ngưỡng tượng Phật, 
tung kinh, tu học và cầu nguyện cho quốc thái dân an. 


Dựa trên đơn viết tay, đề ngày 11-11-1961, xin phép vào Nam thì 
lúc đó Hòa thượng đang làm chức trụ trì chùa Pháp Hải tại thôn Lạc 
Bình, xã Thọ Ninh, quận Ninh Hòa. Như thế Hòa thượng làm lễ An 
Vị Phật khoảng giữa năm 1961, vì cuối năm 1961 Ngài về làm nhậm 
chức trụ trì và làm lễ khánh thành chùa Long Phước, cùng quận. 


4. Diễn văn lễ khánh thành chùa Long Phước, Ninh Quang, quận 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, gồm! tờ. Viết ngày 6 tháng I1 năm Tân 
Sửu, tức là ngày 13-12-1961. 


5. Diễn văn lễ an vị Phật chùa Quán Thế Âm, 1 tờ. Không ghi rõ 
ngày tháng, nhưng dựa theo các số thu chỉ của chùa thì lễ an vị Phật 
được tô chức vảo lễ Trung Nguyên năm 1962. 


6. Bài giảng lễ Đức Phật thành đạo tại chùa Quán Thế Âm, Phú 
Nhuận, Gia Định, 2 tờ. Theo tư liệu các quyền số chỉ và thu thì Ngài 
làm lễ Đức Phật thành đạo tại chùa Quán Thế Âm vào năm 1962. 


7. Diễn giảng, đề ngày 20 tháng 4 năm Kỷ Hợi (13-5-1959) tại 
chùa Thiên Phước, quận Cai Lậy. Gồm có 10 tờ. Nội dung đạo Phật là 
gì, mục đích và tôn chỉ của đạo Phật, trích dẫn các lời Phật dạy, giải 
thích về tam đức Bi Trí Dũng. Nói về ý nghĩa và sự cần thiết của Tam 
Bảo, giải thích về Tam Tạng, ba phép quy y. Bài viết chưa hoàn tắt, 
đang bỏ dở dang ở phần cuối. 


8. Phật học phổ thông, không đề ngày tháng và nơi viết. Gồm có 
23 trang. Nội dung nói VỆ ưu tử cho một chương. trình học phật bằng 
chữ Việt. Các bài viết gồm có nhiều khóa của cấp sơ đăng. Bài một 
nói về đạo Phật. Bài hai là lược sử đức Phật Thích Ca từ giáng sanh 
đến thành đạo. Bài ba lược sử đức Phật Thích Ca từ Thành Đạo đến 
nhập Niết Bàn. Riêng bài ba mới viết xong phần dàn bài và lời giới 
thiệu. Trong lời giới thiệu Hòa Thượng định viết bốn bài, nhưng việc 
viết lách của Hòa Thượng bị ngưng. 


298 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


9. Lược Sử Đức Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện, gồm có 8§ trang 
viết giấy mặt bên trái không có chữ in của cuốn nông lịch người Trung 
Hoa In ở Chợ Lớn. Nội dung nói Phật tử tu pháp môn niệm Phật phải 
biết lịch sử và hạnh nguyện của đức Phật A Di Đà. Bài viết giải nghĩa 
A Di Đà và tóm lược đức Phật A Di Đà qua bốn chuyện tiền thân. 
Trong dàn bài nhắc ở phần kết luận là nói rằng nhân địa hạnh nguyện 
của đức Phật A Di Đà do nhờ Phật Thích Ca chỉ dạy. Khuyên Phật tử 
noi theo gương Phật mà phát nguyện độ sanh. Bài viết cũng ghi lại 
48 đại nguyện của Phật A Di Đà. Rất tiếc là chỉ ghi đến nguyện 22. 
Còn thiếu 26 lời nguyện và phần kết luận. Theo lời các thầy ở chùa 
Quán Thế Âm có thê một số trang bị mắt trong thời gian Hòa Thượng 
Thông Bửu ở tù, hoặc trong thời ngôi chùa bị tịch thu và làm tăng xá 
cho Viện Phật Học. 


10. Bài viết Bát Quan Trai Giới, gồm có 4 tờ, viết trên bề tróng của 
cuốn Nông Lịch. Nội dung giảng về sự quan trọng của sự Ø1Ữ giới, và 
giải thích về ý nghĩa của tám giới. Rất tiếc bài viết chỉ giải thích giới 
thứ nhất là không sát sanh. Còn 7 giới còn lại chưa đề cập tới mặc dù 
dàn bài ghi rất rõ ràng. 

11. Bài viết về Phép Thọ Bát Quan Trai Giới, gồm có 6 trang, viết 
trên giấy học trò. Nội dung ghi lại nghi thức truyền thọ Bát Quan Trai 
giới cho Phật tử tại gia và giải thích sơ lược qua về § giới. 


12. Bài viết về “Sáu Phép Lục Hòa.” Phần lớn bài viết mất cả chỉ 
còn lại trang cuôi phân kêt luận vê sự quan trọng và lợi ích của phép 
lục hòa trong đạo Phật cân được phải áp dụng. 


13. Bài nghề Ủ Nấm Rơm, gồm có bốn trang, viết trên quyên 
tập lớn loại chỉ thu. Đây là một bài viết dạy về phương pháp và kinh 
nghiệm là nắm rơm rất chỉ tiết, từ phương pháp lựa đất chọn chỗ làm 
mô nắm, đến cách ủ ủ nấm, cách săn sóc mô nâm, và cuối cùng là cách 
thâu hoạch nấm. Bài này có thể viết vào năm 1959, khi Hòa thượng 
trụ trì chùa Thiên Phước, quận Cai Lậy. 


3k3kzk 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
TRONG NGÀY 11-6-1963 ĐÃ BỊ MẠO HÓA 


NNC. Tâm Diệu 
Nhà nghiên cứu Phật học, Chủ biên trang Thư viện Hoa Sen 


Trong thời gian qua trên các phương tiện truyền thông Internet đã 
có những bài việt và phim ảnh ngụy tạo nhăm đánh phá Phật giáo một 
cách tinh vị và có hệ thông qua việc xuyên tạc và mạo hóa lịch sử. 


Sự thật của lịch sử Phật giáo Việt Nam trong ngày II-6-1963 đã 
bị các thế lực thù nghịch Phật giáo bóp méo, đặc biệt là tuyên truyền 
chuyện “đốt Hòa thượng Thích Quảng Đức”, như một đoạn phim 
“Youtube.com”, diễn lại toàn cảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức “bị 
thiêu”. Họ cho diễn lại! và viết những bài nói rằng: “Người nhẫn 
tâm tưới xăng lên thân Hòa thượng chính là ông Nguyễn Công Hoan 
(Huỳnh Văn Thạnh). Đến năm 1976, thì ông ta được nhà nước Cộng 
Sản trả ơn bằng cái chức đại điện Quốc Hội đơn vị Phú Khánh Nha 
Trang Việt Nam...” và còn nhiều lời sai sự thật khác. 


Trong ba biến cố cao điểm của phong trào tranh đấu Phật giáo 
năm 1963— cái chết của tám Phật tử đêm 8-5-1963 tại đài phát thanh 
Huế, cuộc tự thiêu của HT. Quảng Đức ngày II-6-1963 và chiến dịch 
“nước lũ” tổng tấn công chùa chiền toàn quốc đêm 20 rạng ngày 2I- 
8-1963—là ba biến cố lịch sử quan trọng của phong trào Phật giáo 
tranh đấu. Các thế lực thù nghịch Phật giáo đã tìm mọi cách để mạo 
hóa hai biến cô đầu. 


I. Minh Thạnh Clip HT. Thích Quảng Đức Tự Thiêu Diễn 
Lại: Từ Điểm Nhìn Chuyên Môn: http:/www.thuvienhoasen.org 
/D 1-2 2-139 4-14308_ 5-50 6-I 17-46 14-1 15-1/ 

2. _ hfttp://vietluanonline.com/250211/LichsuPhatgiaoVN11-06-1963dabidanh- 
trao.html. 


300 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Trong phạm vi bài này chúng tôi chỉ đề cập đến chuyện họ đã 
mạo hóa lịch sử ngày 11 tháng 6 năm 1963 nhăm chạy tội quá khứ đã 
chông lại dân tộc trong suôt chiêu dài của lịch sử Việt Nam. 


Họ (các thế lực thù nghịch Phật giáo) thấy rằng đã đến lúc không 
còn cách nào đề chứng minh cho mọi người biết phong trào tranh đầu 
Phật giáo 1963 là do Cộng sản giật dây hay là do HHHE người Cộng sản 
hay thân Cộng sản chủ trương nên đã tuyên truyền rằng “người tưới xăng 
lên thân Hòa thượng Thích Quảng Đức là cán bộ Cộng sản nằm vùng 
Nguyễn Công Hoan, cựu dân biểu “lưỡng triều” Việt Nam Cộng Hòa”. 


Nói rằng Nguyễn Công Hoan là cựu dân biểu quốc hội miền Nam 
Việt Nam thời đệ nhị Cộng Hòa (nhiệm kỳ 1971-1975) và là cựu dân 
biểu quốc hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (sau 
năm 1975) là đúng, nhưng nói rằng người tưới xăng lên Hòa thượng 
Thích Quảng Đức là cựu dân biểu “lưỡng triều” miền Nam Việt Nam 
Nguyễn Công Hoan là hoàn toàn sai sự thật. Người tưới xăng lúc đó là 
một vị tu sĩ Phật giáo, Đại đức Thích Chơn Ngữ thế danh Huỳnh Văn 
Hải, hiện nay đang sống tại thành phố San Jose, bang California, Hoa Kỳ. 


Trước hết chúng ta hãy nói về nhân vật Nguyễn Công Hoan. Ông 
Nguyễn Công Hoan sinh năm 1944 tức mới 19 tuổi vào năm 1963, 
không có tên trong danh sách dân biểu quốc hội VNCH thời đệ nhất 
Cộng Hòa®), nhưng có tên trong danh sách dân biểu quốc hội VNCH 
thời đệ nhị Cộng Hòa, nhiệm kỳ 1971-1975. Điều này cũng được xác 
nhận trong hồi ký “Tôi Làm Nghề Dạy Học” của cựu dân biểu Trần 
Văn Sơn. Cựu dân biểu Trần Văn Sơn tức nhà bình luận Trần Bình 
Nam là thầy dạy của Nguyễn Công Hoan ở trường Trung Học Võ 
Tánh, Nha Trang, và cũng là bạn đồng viện, đồng khối “Dân Tộc Xã 
Hội” tức khối đối lập do luật sư Trần Văn Tuyên làm Trưởng Khối 
(Quốc Hội Đệ Nhị Cộng Hòa): 


“Anh Hoan, dân biểu Phú Yên, quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, 
nhiệm kỳ 1971-75 cùng ở trong khối đối lập với tôi. Thời gian làm 
dân biểu Việt Nam Cộng Hòa anh Hoan quen biết thế nào với những 
người bên kháng chiến không biết. 


3. Công Báo VNCH, Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia 2 tại Thành Phố Hồ Chí Minh 
(Sài Gòn) thuộc kho [fonds] Phủ Tổng Thống Đệ Nhất Cộng Hòa Miền Nam. 

4. Trần Văn Sơn, Hồi ký “Tôi Làm Nghề Dạy Học” 

(http://www.tranbinhnam.com/story/Toi Day Hoc_Edited.html) 

Được xác nhận trong cuộc điện đàm giữa nhà văn Nguyên Giác Phan Tắn Hải 
và cựu DB Trần Văn Sơn. 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG NGÀY 11-6-1963 * 301 


Sau ngày 30-4-1975 một số người này làm lớn trong chính quyền 
mới ở Phú Khánh (hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa nhập lại) đã mời 
anh Hoan ra ứng cử dân biểu quốc hội của nước Việt Nam thống nhất 
tổ chức năm 1976. Anh Hoan đến thăm tôi vào đầu năm 1976 cho biết 
ý anh muốn từ chối vì anh đã nghe dân Phú Yên than phiền chính sách 
của chính quyền mới.Tôi khuyên anh Hoan không nên từ chối vì có 
thể nguy hiểm cho bản thân anh. 


Sau khi trở thành dân biểu quốc hội của nước Cộng Hòa Xã Hội 
Chủ Nghĩa Việt Nam, Hoan có nhiều địp vào Nha Trang tỉnh ly của 
tỉnh Phú Khánh công tác và hay đến thăm tôi.Từ đó có kế hoạch vượt 
biên. Phân công đơn giản. Anh Hoan chuẩn bị thuyền, tôi chuẩn bị 
đường đi. Anh Thung làm ruộng ở Thanh Minh chờ gọi.Chúng tôi 
vượt biên đêm 27-3-1977. Được tầu chở dầu Nhật Bản, chiếc Ryuko 
Maru khổng lồ trên đường từ Trung đông trở về, vớt ngày 31/3 và đưa 
đến hải cảng Yokohama ngày 5-4-1977. Hoan được quốc hội Hoa Kỳ 
mời sang điều trần về tình trạng nhân quyên tại Việt Nam nên đi Hoa 
Kỳ sớm. Thung và tôi chờ đến tháng 10-1977 mới đi Hoa Kỳ điện tị 
nạn “on parole” với thẻ I-94...” 


Như vậy rõ ràng ông Nguyễn Công Hoan không phải là dân biểu 
quốc hội thời đệ nhất Cộng Hòa, tức là vào lúc xảy ra cuộc tranh 
đấu Phật Giáo và dĩ nhiên không phải là người đã tưới xăng lên Hòa 
thượng Quảng Đức. 

Bây giờ chúng ta xem ai chính thực là người đã giúp (tưới xăng) 
lên HT. Thích Quảng Đức đề ngài hoàn thành đại nguyện. Người đó 
chính là Đại đức Thích Chơn Ngữ, sinh năm 1933 tức 30 tuổi vào năm 
1963, thế danh là Huỳnh Văn Hải, đệ tử của cố Hòa thượng Thích 
Tịnh Khiết, vị Tăng Thống đầu tiên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất. Sau năm 1963, Đại đức Thích Chơn Ngữ đi du học tại 
Hoa Kỳ, sau đó qua Pháp và đỗ Tiến sĩ Sử Học tại Đại Học Sorbomne, 
Paris. Năm 1973 ông về Việt Nam dạy học tại Viện Đại Học Vạn 
Hạnh. Sau năm 1975 cởi áo xuất tu, vượt biển và được nhập cư vào 
Mỹ năm 1982 và hiện đang sống tại San Jose Hoa Kỳ®). Ông Huỳnh 
Văn Hải, người vừa là chứng nhân, vừa là người đóng vai trò quan 
trọng trong cuộc tự thiêu của ngài Quảng Đức đã thuật lại như sau: 


5. Bùi Ngọc Đường, Giáo sư, cựu Giám đốc Sinh Viên Vụ, Viện Đại học Vạn 
Hạnh, Sài Gòn. Chủ biên Tạp chí Chân Hưng, Los Angeles (Qua các cuộc điện đàm 
và emaIl với người vIÊt†). 


302 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


“... Ngày 15 tháng 5, Tổng thống Diệm bất đắc dĩ phải tiếp phái 
đoàn Phật giáo gồm 5 vị: Thượng tọa Thiện Hoa, Thiện Hòa, Hành 
Trụ, Tâm Châu và Đôn Hậu, nhưng ông Diệm đã không thực tâm 
giải quyết vấn đề. Do đó, ngày 16 lại có nhiều cuộc tuyệt thực khác 
và biểu tình rằm rộ trước Quốc hội, nhưng chính quyền vẫn không 
đả động gì đến những yêu cầu của Phật giáo đồ... Bây giờ câu hỏi rất 
quan trọng được đặt ra là việc tự thiêu, người hưởng ứng đầu tiên là 
Ngài Quảng Đức. 


.. Lúc I0 giờ sáng ngày II tháng 6 năm 1963, tôi (Thích Chơn 
Ngữ, thế danh Huỳnh Văn Hải) dìu Ngài ra đến cổng chùa, thầy Đức 
Nghiệp mở cửa chiếc xe Austin đã đậu sẵn, mời Ngài lên. Xe gặp 
đường Phan Đình Phùng quẹo phía trái là đường Lê văn Duyệt, tài xế 
dừng xe lại, xung quanh tôi các tăng ni đã đứng chật ních bao vây ngã 
tư Lê văn Duyệt-Phan Đình Phùng. 


Tay trái tôi xách thùng xăng, tay mặt tôi dìu Ngài bước ra xe và 
mời Ngài ngồi xuống. Ngài ngồi “Kiết Già” tay mặt đặt lên tay trái. 
Tôi câm thùng xăng đáng lẽ tưới lên vai Ngài, nhưng vì hốt hoảng lo 
sợ mật vụ tới nên đã đồ xăng từ đầu Ngài trở xuông. Ngài mở hộp 
diêm rút 5, 6 que rồi quẹt mạnh. Lửa tức tốc bừng cháy đốt ngay thân 
xác Ngài như một pho tượng trong khi các tăng ni quỳ xuống vừa 
khóc vừa niệm: A DI Đà Phật. 

Tiếng niệm Phật rất não nùng thê thảm trong lúc ngọn lửa càng 
bốc cao, phủ kín cả người Ngài, nhưng Ngài vẫn ngồi vững như bàn 
thạch chấp hai tay trước ngực. 


Sau 7 phút toàn thân Ngài ngã xuống nhưng hai tay vẫn còn chắp 
trên ngực. Xung quanh các tăng mi vừa bái lạy vừa khóc, vừa niệm 
Phật, nhưng có một người vẫn đứng thắng như một trụ đá, không 
khóc, nét mặt rất đau thương đến độ trông rất lạnh lùng, chấp hai tay 
nhìn thắng vào thân xác cháy đen của Ngài Quảng Đức. Đó là Thượng 
tọa Thích Tâm Châu mà nay là Hòa thượng tu hành tại nước Pháp. 
(Hiện nay, Hòa thượng Thích Tâm Châu là Thượng Thủ Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới và đang trụ trì Tổ Đình Từ Quang, 
Montreal, Canada — Ghi chú của người viết) 


Ngài Quảng Đức đã hiến mình cho Đạo Pháp bằng cách an nhiên 
tọa thuyền trong biên lửa cao ngút. BÒ TÁT QUẢNG ĐỨC đã tự đốt 
mình để bảo vệ Đạo Pháp lúc lâm nguy và đề bảo vệ quyền Tự Do Tín 
Ngưỡng. Hành động can đảm và tuyệt vời này của Ngài đã làm cả thế 
giới khâm phục và đã thức tỉnh lương tri nhân loại rằng đàn áp, chém 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG NGÀY 11-6-1963 * 303 


giết chỉ gieo rắc thêm hận thù. Bạo lực sẽ thất bại trước Tự Do, Công 
Băng, Tình Thương và lòng Khoan Dung..”49) 


Thế mà nay, sau gần nửa thế kỷ, họ vẫn có tình gán ghép cho ngài 
là Cộng Sản, là người bị thiêu đốt và bịa đặt người tưới xăng thiêu đốt 
là “cán bộ Cộng Sản nằm vùng, cựu dân biểu lưỡng triều Việt Nam 
Cộng Hoà Nguyễn Công Hoan”. Họ (những thế lực thù nghịch Phật 
Giáo) vẫn dai dăng nói rằng ngài “bị nướng sống chứ không phải tự 
thiêu”. Điều này cũng hoàn toàn sai. Lời thuật lại của những chứng 
nhân lịch sử hôm ấy như Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, cựu Đại Đức 
Thích Chơn Ngữ và cựu nhiếp anh gia Nguyễn Văn Thông đều thấy 
và kể lại rằng “Ngài mở hộp diêm rút 5, 6 que rồi quẹt mạnh”. Sự kiện 
này được chứng minh bởi chín tấm hình đen trắng bấm liên tục của 
thông tín viên Malcolm Browne chụp từ cùng một góc độ nhìn, lấy 
chiếc xe Austin làm nên hình, ghi lại khá chị tiết và trung thực diễn 
tiễn động thái tự thiêu của HT. Thích Quảng Đức, đặc biệt trong một 
tắm hình (ảnh số 2), Đại Đức Chơn Ngữ đã bước đi ra xa về phía các 
chư Tăng NI, để lại HT Quảng Đức một mình tìm cách tự quẹt diêm 
giữa vũng xăng lênh láng.) 


Sự cố tình bóp méo hay là sự mạo hóa lịch sử trắng trợn này không 
thể nào tưởng tượng được. Nhiều chứng nhân của lịch sử hãy còn 
sống mà đã bị xuyên tạc và bóp méo, không hiểu tương lai xa nữa, sự 
thực của lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như của dân tộc Việt Nam 
sẽ bị biến thể như thế nảo! 

Tuy nhiên, dù rằng nói cách nào đi nữa, đối với Phật Giáo cái 
“Tâm” mới là chủ yếu, tâm dẫn đầu mọi pháp. Mọi người, mọi việc 
xung quanh giúp ngài là theo ý muốn của ngài (để ngài hoàn thành đại 
nguyện), Tâm của ngài đã quyết định từ khi gửi đơn xin phép được 
tự thiêu, đã dẫn đạo ngài, “hành động tự thiêu của ngài phát xuất từ 


6. Huỳnh Văn Hải, Cuộc Tự Thiêu Lịch Sử, Nguyệt san Chấn Hưng số 4 tháng 
8 năm 1985 Trang 2, 3 và 19. Los Angeles, Hoa Kỳ. (Phần trích đoạn ở trên của bài 
viết “Cuộc Tự Thiêu Lịch Sử” cũng được tác giả Hoành Linh Đỗ Mậu ïn lại trong 
tác phẩm “Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi”, Phụ Lục A, số thứ tự 27, trang 1083 
và 1084, ấn bản 1987) 

7. [Nguôn: http://ieoniephotos.wordpress.com/2009/06/19/the-immolation-of- 
quang-duc/ ]. 

[http://www.google.com/search?q=malcolm+browne&hl=en&biw=l0 24&bi 
h=643&prmd=Imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univfsa=X&eI=0wS6TuJ_ 
IqPniAKznqgCBBO&ved=0CDSOsAQ ] và [ http://en.wikipedia.org/wIki/Thịch - 
Quang Duc]. 


304 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


tâm Bồ Đề, từ đại nguyện cứu độ chúng sinh, đem thân xác còn lại 
của Ngài sử dụng thành ngọn đuốc soi sáng thế giới vô minh, hy vọng 
đánh thức lương tâm nhân loại và những người lãnh đạo cuộc chiến 
tương tàn đang hồi khốc liệt. Ngài thiêu thân vì đạo pháp, vì tiền đồ 
nguy khốn của Phật giáo, vì tự đo và bình đẳng tôn giáo, không vì một 
ước muốn danh tiếng hay lợi lạc vật chất cá nhân”. Đáng tôn kính thay 
đắng từ bi vô lượng. 

Các nhân vật được minh danh dẫn chiếu trong bài viết này còn 
sống và hiện đang ở Hoa Kỳ. Và với bài viết này, sự thật của lịch sử 
Phật Giáo Việt Nam trong ngảy 11-6-1963 đã được minh thị. Vậy đã 
đến lúc không còn có thể tiếp tục bôi bác hay mạo hóa lịch sử nữa, mả 
trả lại sự thật cho lịch sử. 


3k3kzk 


PHẨNII 


Ý NGHĨA, VAI TRÒ VÀ BÀI HỌC LỊCH SỬ 
TỪ PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963 


NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI PHONG TRÀO 
PHẬT GIÁO MIỄN NAM (1963 - 2013) 


PGS.TS. Lê Cung 
Trường ĐHSP —- Đại học Huê 


Phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 đi qua với thời gian đã 
tròn 50 năm. Trong khoảng thời gian đó, phong trào đã là nguồn hứng 
cảm, thu hút sự chú ý nghiên cứu của các ngành sử học, văn học, tôn 
giáo học, chính trị học, v.v... kế cả trong nước và ngoài nước. Với 
chúng tôi, hơn hai thập kỷ qua, ngoài luận án tiến sĩ: Phong trào Phật 
giáo miền Nam Việt Nam năm 1963, một số chuyên luận và nhiều bài 
viết liên quan đến chủ đề này, đã được công bố trên các tạp chí chuyên 
ngành lịch sử, tôn giáo trong và ngoài nước. Từ kết quả nghiên cứu đó, 
nhân kỷ niệm “50 năm phong trào Phật giáo miễn Nam năm 1963”, tham 
luận này trình bày và phân tích thêm một số vấn đề liên quan đến phong 
trào này, vốn đã và đang gây tranh cãi trong giới nghiên cứu ở trong 
nước và ngoài nước như về nguyên nhân, về sự kiện mở đầu, về ý 
nghĩa lịch sử của phong trào. 


1. VỀ NGUYÊN NHÂN PHONG TRÀO 


Khi đề cập về nguyên nhân phong trào Phật giáo miền Nam năm 
1963, có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Ý kiến cho nguyên nhân 
phong trào không đến từ chính sách giáo trị của chính quyên Ngô 
Đình Diệm, như công và tội cho “biển có Phật giáo là một biến cô 
giả tạo do những người chồng đối Ngô Đình Diệm gây ra”): hoặc An 
Trmternational History of Vietnam War (Vol II) khẳng định: “Cho đến 
năm 1962, có ít bằng chứng về sự ngược đãi đối với tín đô Phật giáo, 
mặc dẫu Diệm là một tín đồ Thiên Chúa giáo nhiệt thành và sự mong 


1. Nguyễn Trân. Công và tội - Những sự thực lịch sử. Nxb. Xuân Thu, Los 
Alamitos, CA, SA, 1992, tr. 416. 


308 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


muốn của Nhu là làm cho 'chủ nghĩa nhân vị trở thành triết học nhà 
nước”?, Ngay cả khi phong trào đang diễn ra, Đại sứ Mỹ Frederick 
E. Nolting, trong cuộc phỏng vẫn của Don Baker (UP), đã cho rằng 
“Hơn hai năm tôi sống ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ nhận thấy dấu 
hiệu nào chứng tỏ có sự Kỳ thị tôn giáo ”®), 


Một số công trình khác lại lập luận rằng nguyên nhân của phong 
trào Phật giáo miền Nam năm 1963 là do chính sách kỳ thị Phật giáo 
của chính quyền Ngô Đình Diệm, rằng “ngọn lửa chống đổi chính 
quyên Ngô Đình Diệm đã âm ỉ nung nấu trong giới Tăng Ni và Phật tử 
từ lâu ”®. Lập luận này đi sát với sự thực. Tuy nhiên, tính thuyết phục 
chưa cao, vì các công trình hoặc đề cập đến vấn đề một cách đơn giản, 
hoặc chỉ khai thác nguồn tư liệu từ phía Phật giáo. Dẫu vậy, các công 
trình này vẫn đáng được trân trọng vì nó được ra đời khi ngay phong 
trào Phật giáo miền Nam năm 1963 vừa kết thúc. 


Ý kiến khác lại cho rằng nguyên nhân phong trào chính là Công 
điện 9195 của Phủ Tổng thống Ngô Đình Diệm ban hành ngày 6-5- 
1963 với nội dung cắm treo cờ Phật giáo thế giới vào dịp Đại lễ Phật 
đản 1963. Thực ra, Công điện 9195 “ch như là một giọt nước cũng 
thừa sức làm chảy tràn ra một bát nước vốn đã quá đây”!®, chỉ được 
xem là duyên cớ của phong trào. Nếu nói là nguyên nhân thì đây là 
nguyên nhân trực tiếp. 


Trên cơ sở tiếp cận nguồn sử liệu từ nhiều phía, điều cần được 
khẳng định là nguyên nhân phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 
chính là chính sách giáo trị một chiều hết sức cao độ của chính quyền 
Ngô Đình Diệm. Điều này được hiểu là chính quyền Ngô Đình Diệm 


2. R.D. Smith. An Tnưernational History oƒ Vietnam W@r (Vol ID. Sreet Martin 
Press, New York, USA, 1987, tr. 149. 

S: Quốc Tuệ. Công cuộc tranh đấu của Phật giáo Việt Nam. Tác giả xuất bản, 
Sài Gòn, 1964, tr. 298. 

4. Như Lan Đình - Phương Anh. 1ø thiêng đạo mâu. Tác giả xuất bản, Sài Gòn, 
1963; Quốc Oai. Phật giáo tranh đấu. Nxb. Tân Sanh, Sài Gòn, 1963; Tuệ Giác. 
Miệt Nam Phát giáo tranh đấu sử. Nxb. Hoa Nghiêm, Sài Gòn, 1963; Quốc Tuệ. 
Công cuộc tranh đấu của Phật giáo Việt Nam. Tác giả xuất bản, Sài Gòn, 1964; 
Nguyễn Thanh. Sự thật cuộc tranh đấu của Phật giáo Việt Nam. Nxb. Hoa Đạo, Sài 
Gòn, 1964; Nam Thanh. Cuộc tranh đấu lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Viện Hóa 
Đạo xuất bản, Sài Gòn, 1964;... 

5. Quốc Oai. Phật giáo tranh đấu. Nxb. Tân Sanh, Sài Gòn, 1963, tr. 17. 

6. Thích Trí Quang. Cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam. Hải Triều Âm 
(Tuần báo), số 18, ngày 27-§-1964, tr. 5. 


NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM * 309 


đã thực hiện nhiều chính sách, biện pháp nhằm đưa Thiên Chúa giáo 
lên vị trí độc tôn trên tất cả lãnh vực của đời sống xã hội miền Nam. 
Và tất nhiên với hệ thống chính sách này, Phật giáo trở thành đối 
tượng khủng bố và áp bức của chính quyền Ngô Đình Diệm. Xin dẫn 
một số ít sử liệu tiêu biểu để chứng minh cho lập luận này. 


Trên lãnh vực tư tưởng, chế độ Ngô Đình Diệm lấy chủ nghĩa duy 
linh nhân vị làm hệ tư tưởng chỉ đạo. Phần mở đầu Hiến pháp “Đệ 
nhất Cộng hòa” (26-10-1956), chủ nghĩa duy linh nhân vị được xem 
là tiêu điểm mà hầu hết các lãnh vực quốc gia phải khuôn theo: “X4y 
dựng dân chủ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cho toàn dân trong 
sự tôn trọng nhân vị”0). 


Thực chất, chủ nghĩa duy linh nhân vị là THRNHE Ÿ ý niệm theo khuôn 
mẫu của giáo lý Thiên Chúa giáo. Thuyết này “quan niệm rằng, vạn 
vật trong vũ trụ, kế cả con người phải do một bàn tay toàn năng vô 
hình vô ảnh, sáng tạo. Đông thời duy linh cũng chủ trương con người 
gốm có linh hôn và thể xác, mà linh hôn là thiêng liêng, bất tử, biết 
suy tưởng và tự do”®), Gia đình họ Ngô chủ trương: “Nhán vị ở trên 
gia đình, ở trên các đoàn thể, ở trên quốc gia và trên cả chủ quyên quốc 
gia, những việc ấy trước hết phải nhằm vào sự nảy nở nhân vị chứ không 
để đè bẹp nớ”°). Tay chân gia đình Ngô Đình Diệm ra sức cổ vũ cho sự 
thăng tiễn của chủ nghĩa duy linh nhân vị: “Đường về Nhân vị đã mở rõ 
dưới ánh bình mình buổi sáng, giờ giải thoát vang lên như chuông báo 
hiệu một hạnh phúc huy hoàng, thì chúng ta còn chân chờ gì mà chưa 
kiện toàn thể xác và cải tạo tính thân để góp phân với nhân loại, thúc đầy 


cuộc cách mạng nhân vị mau chóng thành công”09), 


Do vậy, chính quyền Ngô Đình Diệm có cả những biện pháp bôi 
đen Phật giáo. Tài liệu của Trung tâm Huấn luyện Vĩnh Long, do Ngô 
Đình Thục trực tiếp điều hành, VIẾT: Theo Phật giáo nguyên thủy, thì 
đức Phật không bàn đến nguồn sốc vũ trụ. Ngài cho rằng vũ trụ biến 
chuyển, có có không không, mà hỗn vũ trụ là Brahman (Phạm Thiên) 
cũng bị lôi cuốn trong vòng biến chuyển ấy. 


“Tự tưởng này của đức Thích Ca được phải Tiểu thừa nhất loạt 
tuân theo. 


7. Dương Thành Mậu. Đường về nhân vị. Trung tâm Huấn luyện Nhân vị Vĩnh 
Long xuất bản, Sài Gòn, 1960, tr. 46. 

8. Dương Thành Mậu, Sđd., tr. 99. 

9. Bùi Tuân. Xây dựng trên nhân vị. Nxb. Nhận Thức, Huế, 1956, tr. 24. 

10. Dương Thành Mậu, Sđd., tr. 149. 


310 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


“Nhưng vì thấy quan điểm này quá hẹp hòi, phản tiễn hóa, nên 
đạo sĩ Ashvagosha mới lập ra phái Đại thừa”), 


Hoặc biện pháp cưỡng ép tín đồ Phật giáo cải đạo qua Thiên Chúa 
giáo thông qua việc học tập chủ nghĩa duy linh nhân vị. Tại Bình 
Thiện (Quảng Ngãi), “chính quyên địa phương đã tổ chức lớp học về 
duy lĩnh rồi lợi dụng lớp học áy mà xuyên tạc đạo Phật của chúng tôi, 
dọa nạt và bắt hội viên của chúng tôi phải ký đơn qua Thiên Chúa 
giáo, nếu không sẽ đi học tập dài hạn tại quận và tỉnh”0?; Giấy yêu 
cầu gởi Chi hội Phật giáo Đồng Xuân (Phú Yên) ngày 4-9 năm Canh 
Tý (1961), nhờ can thiệp với các cấp chính quyền, ông Trần Kỷ thôn 
Phú Xuân, xã Xuân Phước cho biết cán bộ xã gây áp lực buộc ông 
theo Thiên Chúa giáo, rằng “bây giờ anh vô thì không có gì hết mà 
không vô thì tôi cho anh biết nội trong năm nay không biết tháng 
nào anh cũng bị người ta, anh có biết không? Ông quận trưởng cũng 
Công giáo, chỉ công an cũng Công giáo, đại điện xã cũng Công giáo, 
tôi thường đi nhà thờ huyện, tôi biết người ta ngó chăm chăm trong 
đạo Phát của anh và nói chung trong gia đình đạo Phật nhiều hơn 

. những người vô Công giáo nếu truyền đơn gạc rải một bên, cũng 
#húng sao, chứ Phật giáo người ta túm cổ"03),.... 

Về chính trị, chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành hàng loạt 
biện pháp mang tính “trung cổ” nhằm thực hiện mục tiêu “Thiên 
Chúa giáo” miền Nam. Cụ thể, mọi chức vụ chủ chốt từ trung ương 
đến tỉnh, quận dưới thời Ngô Đình Diệm đều nằm trong tay giáo dân 
Thiên Chúa giáo. Ở nông thôn, bằng biện pháp “chỉ định”, dẫn đến 
hầu hết các xã trưởng, thôn trưởng đều là Cần Lao Thiên Chúa giáo. 
Trần Văn Đôn, một trong những viên tướng tham gia cuộc đảo chính 
lật đồ chế độ Ngô Đình Diệm (1-11-1963), đã chỉ ra rằng: “Môi trong 
những khuyết điểm lớn nhất của Diệm trong năm 1956 là việc các 
viên chức làng xã được bằu cử đã bị chính quyên trung ương thay thể 
một cách độc đoán bằng những kẻ tay sai được chỉ định”0%), 


Các linh mục có thế lực chính trị rất lớn. Người vào đảng Cần lao 


11. Dương Thành Mậu, Sđd., tr. 77. 

12. Hồ sơ gởi Tổng thống và Quốc hội của Hội Phật giáo Trung phần ngày 20-2- 
1962 (Bản đánh máy). Thư viện Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí 
Minh, Sài Gòn, 1968, tr. 41. 

13. Hồ sơ đã dẫn, tr. 18. 

14. Trần Văn Đôn, Our Endless Wa r Inside Viet-Nam. Pressidio Press, San 
RafaeJ, CA, USA, 1978, tr. 24. 


NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM * 311 


phải tuyên thệ có sự chứng giám của một linh mục, thề chiến đấu vì 
Chúa và “đem hết thể xác và linh hồn cho đến hơi thở cuối cùng để 
chống cộng sản vô thân, chống Phật giáo ma quỷ, chống các đảng 
phái quốc gia”0°. Nguyễn Chánh Thi, người cầm đầu cuộc đảo chánh 
(11-11-1960), viết: “ấu như mỗi tỉnh của miễn Nam, nhất là tại miễn 
Trung, cứ môi tỉnh có một linh mục có quyên sinh sát trong tay mà 
chả ai dám đả động đến, vì đằng sau linh mục là sức mạnh của chính 
quyên. Họ còn lộng hành hơn là nhận đơn kiện của con chiên, rồi 
phê vào đơn, đưa đến quận trưởng, tỉnh trưởng, bảo phải xử theo ÿ 
linh mục, không thì mất chức”0®. “Thời đó dân chúng xâm xì biết bao 
nhiêu chuyện về cha này, cha nọ, ... Việc gì khó đến đâu, cứ đến tay 
các cha là xong hết! Mà từ trên địa hạt nào cũng thấy bóng dáng áo 
đen lẫn vào: Chính trị, kinh tế, thương mại, v.v...) 


Về kính tế - xã hội, ngay khi vừa lên cầm quyền, Ngô Đình Diệm 
đã tiễn hành chính sách cưỡng ép và dụ dỗ đồng bào miền Bắc di cư 
vào Nam với chiêu bài “Đức Mẹ và con trai là Chúa Giê-su đã vào 
Nam”; tới tháng 9-1955, chính quyền Ngô Đình Diệm đã thành lập 
được 286 làng định cư (Nombre des Villages de Resimplantation), 
trong đó có đến 265 làng Thiên Chúa giáo, mỗi làng do một linh mục 
đứng đầu®®. Trong số 887.895 người di cư vào Nam sau năm 1954 đã 
có đến 754.710 người là tín đồ Thiên Chúa giáo, chiếm 85%, Cũng 
cần thấy thêm rằng: “Điểu được xem như là thắng lợi' của chính 
sách cưỡng ép và dụ dỗ đồng bào miên Bắc vào Nam của chính quyên 
Ngô Đình Diệm cũng lại chỉnh là 'nhát cuốc ` đầu tiên đào huyệt chôn 
chế độ Ngô Đình Diệm sau đó”69), 


Hoặc với chính sách dinh điền, đối tượng bị cưỡng bức di dân chủ yếu 
là tín đồ Phật giáo, trước hết là “nững tín đồ thuân thành, tích cực hay 
cốt cán của các tổ chức Phật giáo ở địa phương. Bộ phận này dù cho 
có nhà fo, ruộng nhiều vẫn bị đem ra 'bình nghị "bắt đi di dân, một sự 


15. Chu Bằng Lĩnh. Đảng Cần Lao. Nxb. Mẹ Việt Nam, San Diego, CA, USA, 
1993, tr. 165. 

16. Nguyễn Chánh Thị. Việt Nam - Một trời tâm sự. Nxb. Anh Thư, Los Alami- 
tos, CA, 1987, tr. 80. 

17. Chu Bằng Lĩnh, Sđd., tr. 128. 

18. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. Ký hiệu tài liệu Đệ ICH - 4410. 

19. Tổng kết thành tích đệ nhị chu niên của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Sài 
Gòn, 1956, tr. 224. 

20. Lê Cung. Một vài suy nghĩ về giảng dạy lịch sử kháng chiến chồng Mỹ ở các 
trường đại học. Tạp chí Lịch sử quân sự, Số 233, tháng 5-2010, tr. 44. 


312 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


bình nghị có bồ trí công khai để khủng bố các nạn nhân và dân chúng 
vốn phân đông cùng chung tín ngưỡng Phật giáo”©@. Và nêu không 
chịu theo Thiên Chúa giáo thì “đành nghiễn răng, ngậm nước mắt mà 
đập nhà, bán ruộng, bổng con, tróng chó ra đi và trở thành tù nhân 
suốt đường đi cũng như vĩnh viễn ở nơi họ bị đưa đến”??), 


Dưới chế độ Ngô Đình Diệm, các ngành kinh tế chủ chốt đều nằm 
trong tay những người Thiên Chúa giáo, được chính quyền hoặc linh 
mục bảo trợ. Don Luce và John Sommer cho biết: “Những người Phật 
giáo... đã tố cáo rằng dưới sự cai trị của ông (Diệm - TG chú thích), họ 
đã bị áp bức,... hoặc bị qua mặt không cho hưởng những đặc quyển như 
những người Thiên Chúa giáo. Thí dụ, Thiên Chúa giáo được cấp phát 
nhiêu đất đai để xây dựng trường học, bệnh viện, cũng như hâu hết ' những 
tín dụng nông nghiệp, đặc quyên khai thác số và độc quyền một số ngành 
xuất nhập khẩu. Ảnh hưởng của các linh mục rất lớn và đã có nhiêu kẻ 
cơ hội theo Thiên Chúa giáo... Sau này những người Thiên Chúa giáo 
Việt Nam cũng phải nhìn nhận là dưới chế độ Diệm họ được ưu đãi "09. 


Trong lúc đó, hoạt động kinh tế của tín đồ Phật giáo bị vu khống, trù 
dập. Nổi bật nhất là việc Ngô Đình Cân tạo ra “Ƒ án gián điệp miễn 
Trung” giả tạo. Nạn nhân chủ yếu là tín đồ Phật giáo có thế lực về kinh 
tế bị ghép vào tội làm gián điệp cho Pháp, bị bắt giam, có người bị tra tấn 
đến chết, tập trung nhất là ở Huế, như ông Nguyễn Văn Yến (chủ khách 
sạn Morin, Huế) bị bắt giam ở Chín Hầm, các ông Nguyễn Đắc Phương 
(thầu khoán), Trần Bá Nam (thầu khoán) bị tay chân Ngô Đình Cần giết 
chết; hoặc có nghị định bắt nhân dân miền Nam thực hiện những tín điều 
Thiên Chúa giáo: “Cám hạ và bán thịt heo trên toàn lãnh thổ Việt Nam 
Cộng hòa, 3 ngày trong tuân lễ: thứ Ba, thứ Sáu và Chúa nhật, cho đến 
khi có lệnh mới,... Trong ba ngày cấm trên đây, thịt heo quay, thịt heo ướp 
lạnh của những ngày trước còn lại cũng không được phép bán trong các 
tiệm, các chợ, mặc dâu dưới hình thức nào 0%, 


Vê văn hóa - giáo dục, chính sách giáo trị của chính quyên Ngô 


21. Thích Trí Quang. Cuộc vận động của Phát giáo Việt Nam. Báo Hải Triểu 
Âm, số 13, ngày 16-7-1964, tr. 2. 

22. Thích Trí Quang. Cuộc vận động của Phát giáo Việt Nam. Báo Hải Triểu 
Âm, số 14, ngày 23-7-1964, tr. 2. 

23. Don Luce và John Sommer. ƒ7efnam - The Unheard Vöices. Cornell ỦnIver- 
sity Press, Ithaca, USA, 1969, tr. 114. 

24. Nghị định số 1182-BKT/NTT/NĐ ngày 6-8-1961. Công báo Việt Nam Cộng 
hòa, ngày 6-11-1961. Trung tâm lưu trữ Quốc gia II. J. 412. 


NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÊN NAM *® 313 


Đình Diệm thể hiện rất đậm nét. Tại Dinh Độc Lập, chính quyền Ngô 
Đình Diệm tổ chức lễ Giáng sinh với qui mô lớn. Có thể hình dung 
qua chương trình lễ Giáng sinh năm 1958 như sau: 


“Hồi 23 giol5: Tại Dinh Độc Lập, Phó T: ổng thống đại diện 1t ổng 
thông và các Bộ trưởng dự lê này do Lữ đoàn Liên binh phòng vệ 
Tông thông phủ tô chức. 


“Thông điệp của Tổng thống. 
“Rước kiệu Chúa vong quanh Dĩinh,... 


“Trong đêm Chúa Giáng sinh, đài phát thanh có truyền thanh 
thông điệp của Tổng thống gởi đông bào toàn quốc, ...”©°, 


LỄ hành hương tại Nhà thờ Đức Mẹ La Vang, tổ chức ba năm 
một lần, như ngày 17-8-1961, lễ dâng hiến Trung tâm Thánh Mẫu và 
khánh thành “ương cung Thánh đường” La Vang được tô chức rất 
trọng thê. “Những khải hoàn môn trưng bày ảnh tượng Đức Mẹ và cờ 
Công giáo kéo dài từ thành phố Huế đến thành phố Quảng Trị dọc 
theo quốc lộ số 1”©9. “Hàng vạn giáo dân cùng đại diện của các đoàn 
thể nô nức tham dự. Đại hội sẽ tiếp tục đến hết ngày 22/80”. “Vé xe 
lửa đi La Vang cho các toán hành hương để dự lễ khánh thành được 
bớt 50%”), 


Đối với Phật giáo, chính quyền Ngô Đình Diệm tìm cách gây trở 
ngại trong tô chức hành lễ. Nồi bật nhất trong chính sách này là chính 
quyền Ngô Đình Diệm hủy bỏ ngày nghỉ lễ Phật đản, một lễ trọng 
đại nhất của Phật giáo, trong danh sách những ngày nghỉ lễ dành cho 
công chức và binh sĩ. Rồi những tín đồ Phật giáo nhiệt thành, bị chính 
quyền Ngô Đình Diệm theo dõi, có khi bị ám sát như một Huynh 
trưởng ở Khuôn hội Kim An (Kim Long, Huế) đã bị giết. Cũng tại 
Huế, “ngay bên cạnh chùa Từ Đàm, tháng 2-1962, một Tăng sĩ trẻ tên 
Trân Kim Phú đã bị công an mật vụ của chế độ trùm bao bố, bóp cổ, 
bắt cóc đem giam trên Chín Hằm”09. 


25. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. Ký hiệu tài liệu: ĐICH-5425. 

26. Đỗ Mậu. Tâm sự tướng lưu vong (Hồi ký). Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội, 
1991, tr. 430. 

27. Đoàn Thêm. Hưi mươi năm qua - Việc từng ngày (1945-1964). Nxb. Nam 
Chi Tùng thư, Sải Gòn, 1966, tr. 303. 

28. Nguyễn Lang. Việt Nam Phật giáo sử luận, Tập 3, Nxb Văn học, Hà Nội, 
1994, tr.384. 

29. Hồ sơ gởi Tổng thống và Quốc hội của Hội Phật giáo Trung phần, ngày 20- 


314 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Chính sách ưu tiên cho Thiên Chúa giáo, kỳ thị Phật giáo của 
chính quyền Ngô Đình Diệm cũng xâm nhập sâu trong học đường. 
Theo Nguyễn Văn Trung (GS. Đại học Văn khoa Sài Gòn), một tín 
đồ Thiên Chúa giáo, thì: “7*ong lĩnh vực nhà trường, người ta có thể 
ghi nhận những vi phạm sau đây như những hành động chống lại tỉnh 
thân dân chủ và tự do tín ngưỡng. Vĩ dụ, bắt buộc phải theo một tôn 
giáo và không thể nói khác được, hoặc tuyển mộ giáo sư phải theo 
tôn giáo, ý thức hệ mà chính quyền muốn nâng đỡ; phải có thiện cảm 
hay theo ý thức hệ của chính quyên. Đối với sinh viên, học sinh, thí dụ 
phải biểu lộ trong bài vở những ý nghĩa, lập trường đối với tôn giáo, 
ÿ thức hệ chính thức mới được nhận vào học”9®,... Hệ thống trường 
Thiên Chúa giáo ở miền Nam phát triển nhanh chóng. Avro Manhat- 
tan trong “Vietnam Why did We go?” cho chúng ta những con số nổi 
bật: “Từ năm 1953 đến năm 1963, Diệm đã xây dựng 145 trường cấp 
II và cấp IH, riêng ở Sài Gòn có 30 trường với tổng số 62.324 học 
sinh. Trong cùng thời gian, Giáo hội Thiên Chúa giáo ở miễn Nam 
Việt Nam, từ chỗ chỉ có 3 trường cấp II và IH trong năm 1953, đến 
năm 1963 đã lên tới 1060 trường”9),. 


Đối với việc xét chọn các tác phâm văn chương hàng năm, những 
tác phẩm nào nặng lời chỉ trích Phật giáo, đề cao Thiên Chúa giáo 
đều được chính quyền Ngô Đình Diệm đánh giá cao, như tác phẩm “Văn 
chương bình dân” và “Xây dựng trên Nhân vị”. Cả hai tác phâm này đã 
đoạt giải nhất trong số 13 giải thưởng văn chương toàn quốc năm 195789, 


Chính sách giáo trị mà chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành khắp 
trên các lãnh vực ở miền Nam đã khiến “2n đô Thiên Chúa giáo có vẻ 
đông hơn vì những cuộc rước kiệu trên đường phố vào những dịp lễ. 
Những ñgày nghỉ lễ của Thiên Chúa giáo được công khai kỷ niệm nhờ 
vị Tông thống ngoan đạo, và trong những dịp lễ chính thức thường 
có nhiễu linh Tục tham dự. Những làng di cư được thiết lập dọc theo 
các quốc. lộ giống hệt như các làng ngoài Bắc. Những ngọn tháp giáo 
đường nổi bật trên các cánh đồng lúa và chuông giáo đường rên vang 


2-1962 (bản đánh máy). Thư viện Trường cao cấp Phật học TP. Hồ Chí Minh, Sài 
Gòn, 1968, tr. I-50. 

30. Nguyễn Văn Trung. Chính trị hóa giáo dục. Bách khoa, số 175, ngày 15-4- 
1964, tr. 40. 

31. Manhattan, Avro, V/e/nưm why did we go? Chick Publications, Chinese, 
CA, USA, 1984, tr.85. 

32. Đoàn Thêm, Sđd, tr. 239. 


NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM * 315 


khắp đồng qu£”6*. Chính Thượng nghị sĩ Mỹ Mansfeld, người đã 
từng ủng hộ Ngô Đình Diệm, cũng khẳng định rằng: “Hiện nay chẳng 
những dư luận báo chí Mỹ mà phần lớn các nhân vật trong Chính phủ 
Mỹ đều cho rằng chế độ ông Diệm là một chế độ độc tài, gia đình trị, 
Công giáo trƒ”6. Rõ ràng là “bắt chấp mọi điễu kiện lịch sử và tâm lý 
dân tộc, Mỹ - Diệm đã có nhiều cố gắng theo hướng Công giáo hóa 
nhân dân ta, biển Thiên Chúa giáo thành quốc giáo ở miễn Nam”63, 

Dưới con mắt của Phật giáo: “Diệm muốn thống nhất cả nước thành 
một khối Công giáo và chuyển các tôn giáo và đảng phải sang Công 
giáo. Công giáo ở Việt Nam là chủ nghĩa tư bản. Giáo hội là đại diện 
của chính phủ. Nếu anh muốn giàu sang, nếu anh muốn trở thành sĩ 
quan, anh phải là Công giáo”69), 


Chính sách giáo trị một chiều cao độ như trên đây, dù chỉ được 
trình bày hết sức khái quát, đã làm mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn 
giai cấp biểu hiện qua “lăng kính” tôn giáo dưới chế độ Ngô Đình 
Diệm là hết sức gay gắt. Đây được xem là nguyên nhân dẫn đến sự 
bùng nỗ phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963. 


2. SỰ KIỆN MỞ ĐẦU PHONG TRÀO 


Vấn đề này, các công trình đã không có sự thống nhất. Cuộc đấu 
tranh của Phát giáo Việt Nam của Quốc Tuệ, Việt Nam Phát giáo 
tranh đầu sử của Tuệ Giác và Việt Nam Phật giáo sử luận, tập LII của 
Nguyễn Lang, tuy trình bày về những sự kiện đầu tiên của phong trào, 
nhưng đều không khẳng định cụ thể sự kiện mở đầu phong trào; Phật 
giáo tranh đấu của Quốc Oai, Vietnamese Engaged Buddhism The 
síruggle Movemenf oƒ I963-1966 của Quán Như Phạm Văn Minh và 
Lofus Unleashed (The Buddhisd Peace Movemant im South Vietnam 
1964-1966) của Robert J. Topmiller cho phong trào mở đầu ngày 8-5- 
1963 bằng cuộc biểu tình dưới hình thức rước Phật từ chùa Diệu Đế 
về chùa Từ Đàm; 1ø thiêng đạo mầu của Lan Đình - Phương Anh, 
cho phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 mở đầu ngày 15-5- 


33. Ellen J Hammer. 4 Deafh in November (American in Vietnam in 1963). E.p 
Dutton, New York, USA, 1989, tr. 106. 

34. FItzgerald Francess. #?re in the Lake. An Atlantic Monthly Press Book, Bos- 
ton, USA, 1972, tr.104. 

35. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Viện Sử học. Lịch sử Việt 
Nam (1954-1965). Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1995, tr. 174. 

36. Jerrold Schecter. 7e New Face oƒ Buddha. John Weatherhill, Tokyo, 1967, 
tr. 172. 


316 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


1963, tức là ngày mà phái đoàn Phật giáo Việt Nam (tại Sài Gòn) hội 
kiến với Ngô Đình Diệm®6?; 7he New Face oŸ Buddha của ]errold 
Schecter cho phong trào Phật giáo mở đầu từ cuộc tự thiêu của Thích 
Quảng Đức (11-6-1963), dĩ nhiên đây là cách nhìn của nhà báo. 


Vậy sự kiện nào đây cho phù hợp với logic lịch sử? Trong một 
số công trình và một số bài nghiên cứu, chúng tôi khẳng định thời 
điểm mở đầu phong trào là ngày 7-5-1963. Tuy nhiên, trong ngày này 
nhiều sự kiện nối tiếp nhau diễn ra. Đầu tiên, phản ứng của Phật giáo 
đối với Công điện 9195 ngày 6-5-1963 là sự ra đời ba bức công điện 
vào 2 giờ sáng ngày 7-5-1963. Một, gởi Phật giáo thế giới: “Cở Phật 
giáo bị không cho treo tại các tự viện Phật giáo ngay trong ngày Đại 
lễ Phật đản quốc tế, yêu câu can thiệp với chính phủ Việt Nam Cộng 
hỏa”; một gởi Ngô Đình Diệm: “Phát giáo rất xúc động khi nhận 
được Công điện số 9159 không cho treo cờ Phật giáo ngay trong Đại 
lễ Phật đản quốc tế. Chúng tôi không tin rằng quyết định đó xuất phát 
từ Tổng thống. Thỉnh câu Tổng thống ra lệnh điều tra và thu hôi công 
điện nói trên. Trân trọng”; một gởi các tập đoàn Phật giáo Việt Nam: 
*Cở Phát giáo bị triệt hạ bởi Công điện số 9159. Đã điện cho Phật 
giáo thể giới can thiệp và đã điện cho Tổng thống thỉnh câu đình chỉ. 
Nhưng các tập đoàn Phật giáo vẫn thông báo cho các đơn vị và chờ 
chỉ thị”®, Tiếp theo, buổi sáng, Phái đoàn đại diện tăng già và Ban 
Tổ chức lễ Phật đản gặp Tỉnh trưởng Thừa Thiên tại Tỉnh tòa®°, yêu 
cầu không thi hành Công điện 9195, nhưng không được thỏa mãn. 
11 giờ Phái đoàn Phật giáo hội kiến với Cô vấn chỉ đạo miền Trung 
Ngô Đình Cần. Hai bên thống nhất: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Văn 
Lương có mặt tại cuộc hội kiến, lãnh trách nhiệm trở lại Sài Gòn yêu 
cầu Ngô Đình Diệm thu hồi công điện cắm treo cờ Phật giáo, tôi thiểu 
là ở Huế không thi hành công điện này. Tuy nhiên, cả ba sự kiện này 
không thể xem là mở đầu phong trào, vì đây chỉ là những cuộc hội 
kiến giữa giới lãnh đạo Phật giáo và chính quyền Ngô Đình Diệm tại 
Thừa Thiên, cũng chỉ trong phạm vi “dinh thự” mà thôi, giống như 
cuộc gặp của viên tỉnh trưởng Thừa Thiên với giới lãnh đạo Phật giáo 
tại chùa Từ Đàm chiều ngày 6-5-1963; trên thực tế quần chúng chưa 
thực sự xuống đường. 


37. Lan Đình & Phương Anh. L4 thiêng đạo mẩu. Tác giả xuất bản, Sài Gòn, 
1963, tr. 35. 

38. Thích Trí Quang, Tài liệu đã dẫn, tr. 4. 

39. Phái đoàn gồm có các nhà sư Thích Trí Quang, Thích Mật Nguyện, Thích 
Thiện Minh và Thích Thiện Siêu. 


NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÊN NAM * 317 


Ngay sau cuộc hội kiến vừa kết thúc, từ Văn phòng Cố vấn chỉ 
đạo miền Trung Ngô Đình Cần, Tỉnh trưởng Thừa Thiên đã truyền 
khẩu lệnh cho Trưởng ty Cảnh sát Quốc gia thành phố Huế huy động 
cảnh sát mật vụ thi hành việc triệt hạ cờ Phật giáo. Với khẩu lệnh 
này, chính quyền Ngô Đình Diệm đã “/ kều gọ?” quần chúng Phật tử 
xuống đường thay cho giới lãnh đạo Phật giáo. Khi cảnh sát mật vụ 
được tung ra triệt hạ cờ Phật giáo, khiến Phật giáo đồ Huế không thể 
tiếp tục chịu nhẫn nhục như trước nữa. 14 giờ ngày 7-5-1963, nhiều 
đoàn đại diện của các khuôn hội Phật giáo liên tiếp kéo đến chùa Từ 
Đàm báo cáo với giới lãnh đạo Phật giáo về việc cảnh sát mật vụ triệt 
hạ cờ và chất vấn rằng: “7heo thông tư của Ban Tổ chức có lời kiểm 
ký của tình tòa, chúng tôi được phép và đã treo cò, đèn tại sao bây giờ 
bị triệt hạ, xé bỏ và khủng bố? Chúng tôi phải theo lệnh nào đây, khi 
những kẻ đi triệt hạ, xé bỏ và khủng bố chúng tôi lại chính là cảnh sát 
trực thuộc tỉnh tòa”, Quần chúng Phật tử yêu cầu giới lãnh đạo Phật 
giáo phải có ngay thái độ, một hành động phản đối cái mệnh lệnh vô 
lý ấy của chính quyền Ngô Đình Diệm. 


Trước đòi hỏi của quần chúng Phật tử, một phái đoàn Phật giáo 
gồm tăng già và Phật tử đông tới hằng trăm người, kéo đến Tỉnh tòa 
Thừa Thiên đòi phải được treo cờ Phật giáo như cũ. Tin này loan đi rất 
nhanh, quần chúng Phật tử khắp nơi trong thành phố và vùng phụ cận 
tấp nập đồ về phía tỉnh tòa với khí thế sục sôi: “Phố phường như bừng 
dậy trong một cuộc động quân. Khắp các đường phố, từ trong thành, 
Đông Ba, Gia Hội từng đoàn người lũ lượt kéo qua câu Trường Tiểu. 
Từ Vĩ Dạ lên, ở trên Œa xuống, phía Kho Rèn An Cựu về, dân thị xã 
và phụ cận đồ xô về phía tỉnh đường đông nghịt cả người, đông một 
cách đáng sợ, như cuông phong tới, như bão tô lên”), 


Trước mặt chính quyền Ngô Đình Diệm tại Thừa Thiên, giới lãnh 
đạo Phật giáo khẳng định: “Cuộc hội kiến khi sáng, chính quyên đã 
phản bội. Chúng tôi sẽ ở lại tại đây cho đến khi nào cờ và đèn Phật 
giáo được treo lại y nguyên mới chịu về chùa cử hành lễ Phật đản"), 
Cùng lúc quần chúng ở bên ngoài đã phá tung cửa chính, ào vào tỉnh 
tòa. Trước thái độ cương quyết của giới lãnh đạo Phật giáo, được sự 
hỗ trợ tích cực của đông đảo quần chúng, viên tỉnh trưởng thú nhận: 


40. Thích Trí Quang, Tài liệu đã dẫn, tr. 10. 

41. Quý Linh. Mở đầu cuộc đấu tranh Phật giáo trong “7rước cơn sóng giỏ”. 
Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Trung phần xuất bản, Huế, 1964, tr. 14-15. 

42. Thích Trí Quang, Tài liệu đã dẫn, tr. 10. 


318 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


“Chính quyên chỉ có ra khẩu lệnh cho cảnh sát đi khuyên đồng bào 
triệt hạ cờ, họ nghe thì tốt, họ không nghe thì thôi”). Đáp lại, giới 
lãnh đạo Phật giáo đòi hỏi chính quyền Ngô Đình Diệm tại Thừa 
Thiên “phải cho chính xe thông tin chính quyên đi loan báo trước 21 
giờ, rằng cờ, đèn Phật giáo vẫn được treo như cũ để cử hành Đại lễ 
Phật đản "49. Viên tỉnh trưởng buộc phải chấp nhận. Đứng trên thềm 
ban công tỉnh tòa, trước đông đảo quần chúng, viên tỉnh trưởng tuyên 
bố: “Tỉnh tòa sẽ cho 2 xe thông tin đi loan báo để đồng bào treo giáo 
kỳ lại nhự cñ”65), 


Ngay khi ấy, một lá cờ Phật giáo được phất cao trước sân tỉnh tòa 
cùng với tiếng hoan hô vang dậy của quần chúng. Công điện triệt hạ 
cờ Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm đã bị nhân dân Huế 
làm mất hiệu lực ngay từ cuộc đụng độ đầu tiên. Với cuộc biểu tình 
bao vây tỉnh tòa Thừa Thiên chiều ngày 7-5-1963, lần đầu tiên tăng 
ni, Phật tử đã công khai phản đối chính sách bắt công, kỳ thị Phật giáo 
của quyền Ngô Đình Diệm, đưa cuộc đấu tranh từ nhà chùa đến công 
đường với khí thế mãnh liệt, buộc chính quyền Ngô Đình Diệm phải 
nhượng bộ. Sự kiện này đánh dấu sự mở đầu phong trào Phật giáo 
miền Nam Việt Nam năm 1963. 


3. Ý NGHĨA PHONG TRÀO 


Hầu hết các công trình đều không đề cập cụ thể ý nghĩa phong 
trào Phật giáo miền Nam năm 1963. Chỉ Quốc Tuệ với “Công cuộc 
tranh đầu của Phật giáo Việt Nam” đã căn cứ những ngôn từ cụ thể 
trong Bản Phụ đính bản Tuyên ngôn ngày 10-5-1965, mà khăng định 
rằng: “Phật giáo đã không chủ trương lật đồ chế độ thì nguyên nhân 
của cuộc Cách mạng ngày 1-11-1963, không đơn thuần bởi phong 
trào đầu tranh của Phật giáo mà còn nhiều nguyên nhân sâu xa khác 
nữa”. Theo chúng tôi, dĩ nhiên là “nhiều nguyên nhân sâu xa khác 
„ữa”, nhưng phải khẳng định rằng phong trào Phật giáo miền Nam 
năm 1963 là yếu tổ trực tiếp đưa đến sự cáo chung của chế độ độc tài 
gia đình trị, giáo trị Ngô Đình Diệm. 


Công trình “Phong trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam năm 1963” 
xuât bản lân đâu tiên (1999), nêu và phân tích ba ý nghĩa cơ bản: 
Phong trào chứng minh tĩnh thân đâu tranh bât khuât của Tăng Ni, 


43. Thích Trí Quang, Tài liệu đã dẫn, tr. 10. 
44. Thích Trí Quang, Tài liệu đã dẫn, tr. 10. 
45. Quốc Tuệ, Sđd., tr. 19. 


NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM * 319 


Phật tử Việt Nam trong tinh thần đấu tranh của dân tộc; phong trào 
góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh lật đồ chế độ Ngô Đình Diệm, 
tạo điều kiện cho cách mạng miền Nam phát triển; phong trào tạo tiền đề 
trực tiếp cho sự thống nhất các hệ phái Phật giáo miền Nam. 


Trên cơ sở những bài nghiên cứu, chúng tôi đã công bố từ sau 
“Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963” xuất bản 
(1999) đến nay, tham luận trình bày và phân tích thêm một số ý nghĩa 
của phong trào nhưng cũng chỉ tập trung ở những điểm nỗi bật nhất. 


Một là, phong trào đã qui tụ, tập hợp được mọi tổ chức, mọi tầng 
lớp xã hội dù khác màu da, chính kiên, quôc tịch vào cùng một khôi 
đâu tranh vì mục tiêu công băng xã hội. 


Ở trong nước, ngoài Tăng NI, Phật tử là lực lượng chủ đạo, thanh 
niên, sinh viên, học sinh đã tham gia tích cực. Lực lượng này có mặt 
ở những thời điểm khó khăn nhất của phong trào, như cuộc tổng bãi 
khóa của sinh viên Huế (17-8-1963); rồi cùng với Tăng Ni, Phật tử 
chống trả quyết liệt lực lượng Diệm khi chúng tấn công chùa đồng 
loạt (đêm 20 rạng ngày 21-8-1963); những cuộc xuống đường rằm 
rộ của sinh viên và học sinh Sài Gòn sau “Kế hoạch nước lữ”, ... Phụ 
nữ quyện chặt cùng phong trào, không chỉ tham gia xuống đường, 
tuyệt thực,... mà còn đổi cả thân mạng mình, như nữ sinh Mai Thị 
Tuyết An tự chặt tay mình để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm 
(12-8-1963); hoặc trong điều kiện lực lượng Diệm bao vây bốn bề 
sau “Kế hoạch nước lũ” vẫn có những phụ nữ bất chấp hiểm nguy, 
vượt qua lực lượng cảnh sát mang thư đến Tòa Đại sứ Mỹ, như ngày 
24-8-1963, 2 nữ sinh và 2 phụ nữ“ đến Tòa Đại sứ Mỹ yêu cầu can 
thiệp để Tăng Ni bị bắt giữ được trả tự do. Họ mang theo biểu ngữ với 
nội dung “Yêu câu ông Đại sứ Mỹ giải quyết vấn đê kỳ thị tôn giáo 
tại miền Nam Việt Nam”; có cả những phụ nữ bất khuất chết trước 
họng súng của kẻ thù như Quách Thị Trang. Công chức, giáo chức từ 
chức nghỉ việc, như cuộc từ chức nghỉ việc của tập thể của các khoa 
trưởng, giáo chức Viện Đại học Huế (17-8-1963). Công thương, kỹ 


46. Hai nữ sinh là Nguyễn Thị Câm Nhung, 15 tuổi, học sinh trường Diên Hồng 
và Nguyễn Thị Thư, 17 tuổi, học sinh trường Nguyễn Khuyến; hai phụ nữ là Trần 
Thị Lang, sinh năm 1919, tại Rạch Giá và Trần Thị Linh, 63 tuổi, cựu giáo viên, 
thường trú tại số 164-P, đường Tự Đức, Sài Gòn... 

47. Nha Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, Bộ Nội vụ, số 17357/TGQG/C/ 
U/2/M ngày 24-8-1963. Bản tin hoạt động tôn giáo. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 
IL, Ký hiệu tài liệu: TM-HS 686. 


320 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


nghệ gia từ đầu đã lên tiếng ủng hộ phong trào, như ở Huế, ngay sau 
cuộc đàn áp đẫm máu của chính quyền Ngô Đình Diệm tại Đài phát 
thanh (đêm 8-5-1963), “một số thương gia đường Trần Hưng Đạo 
và Phan Bội Châu ... đứng ra tổ chức biểu tình. Người cắm cờ lên xe 
chạy, có thương gia ném cờ và biểu ngữ từ trên lầu xuống cho người 
biểu tình, có thương gia lại chạy ra lôi kéo mời mọc đám quá khích 
vào uống nước giải khát rồi đi! Quang cảnh lúc này có thể khiến 
mọi người có cảm tưởng là họ vừa chiếm xong được thành phố sau 
một cuộc cách mạng???”43, Sĩ quan, binh sĩ tuy không hình thành 
một mặt trận rõ rệt, nhưng từ đầu họ đã đứng về phía Phật giáo, như 
“bình sĩ giữ trật tự thì có bình sĩ lại xui giục dân chúng: Cứ đi qua 
đi, không ai bắn đâu mà sợ!?®, Theo Đỗ Mậu, “biến có Phật giáo 
vào những tháng mùa Thu năm 1963 đã để lại những ấn tượng sâu xa 
trong tâm hôn tôi. Báo cáo của các Tỳ, Sở An ninh Quân đội cả khắp 
bồn Quân khu gửi về đều nhắn mạnh đến tình trạng suy sụp tình thân 
quân nhân các cấp. Riêng tại Quân khu 1, đa số sĩ quan đều trực tiếp 
hay gián tiếp yếm trợ cho phong trào đấu tranh của Phật giáo chống 
đối chính phủ”Š®. Có cả hàng giáo phẩm, giáo dân Thiên Chúa giáo 
cấp tiến lên tiếng công kích chế độ Ngô Đình Diệm, bày tỏ sự ủng hộ 
phong trào, như Linh mục Lê Quang Oánh cùng 9 linh mục và giáo 
dân gởi “##uyét lệ thư” cho giới lãnh đạo Phật giáo (12-5-1963) lên 
án chính quyền Ngô Đình Diệm: “CJưng tồi lên án tội bắt công đã 
giết hại đông bào vô tội. Thật là tàn bạo, dã man, phản dân chủ, phản 
tự do, phản đạo đức, làm nhục cho quốc thể Vệt Nam, một nước văn 
hiến trên bốn ngàn năm lịch sử. Dám quả quyết rằng nhân nghĩa sẽ 
thắng”6Đ, Rõ ràng, “phong trào đấu tranh của đồng bào Phật giáo ở 
miễn Nam đã vượt khỏi ranh giới đơn thuần tôn giáo mà hình thành 
một phong trào yêu nước rộng rãi trong toàn dân”®?. 


Trên bình diện quôc tê, phong trào hâu như không cô lập đôi với 
bât cứ ai. Khăp nơi trên thê giới, từ các cơ quan báo chí, các hãng 


48. Tường trình số 0465/KXICT/2/2/M ngày 16-5-1963 của Đại tá Đỗ Cao Trí, 
Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh, kiêm Tư lệnh Khu XI Chiến thuật gửi Thiếu tướng Tư 
lệnh Quân đoàn I, kiêm Tư lệnh Vùng I Chiến thuật. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 
II. Ký hiệu tài liệu Đệ I CH - 8169, tr. 6. 

49. Tường trình đã dẫn, tr. 6. 

50. Đỗ Mậu. Việt Nam Máu lửa quê hương tôi. Nxb. Văn Nghệ, CA, USA, 1993, 
tr.532. 

51. Tài liệu lưu tại chùa Từ Đàm, Huế. 

52. Những văn kiện chủ yếu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt 
Nam (từ tháng 12-1963 đến tháng 10-1964). Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1964, tr. 66. 


NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÊN NAM * 321 


thông tấn, các tổ chức và đoàn thê tôn giáo, chính trị đến các nguyên 
thủ quốc gia và cả Liên Hiệp Quốc, với nhiều hình thức và biện pháp 
khác nhau, đã vạch trần sự tàn bạo của chính quyền Ngô Đình Diệm; 
đồng tình với cuộc đấu tranh chính nghĩa của Phật giáo miền Nam. 
Ngay cả Mỹ, đồng minh thân cận nhất của chính quyền Ngô Đình 
Diệm, thì từ người dân bình thường cho đến người đứng đầu Nhà 
Trắng đều lên tiếng công kích, và cuối cùng trong thế “chẳng đặng 
đừng”, phải “bật đèn xanh” cho nhóm tướng lãnh Sải Gòn làm cuộc 
đảo chính lật đồ Diệm - Nhu. 


Sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế nói chung, đặc biệt là các quốc 
gia Phật giáo, đã tạo thêm thế và lực giúp cho phong trào Phật giáo 
miền Nam năm 1963 vượt qua khó khăn, hiểm nguy đề đi đến thắng 
lợi, dù cho chính quyền Ngô Đình Diệm đã tiến hành cuộc đàn áp, 
khủng bố hết sức quyết liệt. Điều này giải thích tại sao ngày 28-8- 
1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời tuyên bố về tình hình miễn Nam 
Việt Nam hiện nay” khẳng định: “Cả thể giới đêu lên tiếng phản đối, 
nhân dân tiễn bộ Mỹ cũng tỏ lòng bất bình” và bày tỏ sự cám ơn nhân 
dân thế giới đã ủng hộ cuộc đấu tranh chống chế độ bạo quyền Ngô 
Đình Diệm của Tăng, tín đồ Phật tử miền Nam: “7 hay mặt nhán dân 
Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn nhán dân và chính phủ các nước 
Phát giáo, các nước xã hội chủ nghĩa anh em, cảm ơn nhân dân yêu 
chuộng hòa bình và chính nghĩa trên thế giới, cảm ơn nhân dân và 
nhân sĩ tiễn bộ nước Mỹ đã nghiêm khắc lên án Mỹ - Diệm và nhiệt 
liệt ủng hộ nhân dân miễn Nam”. 

Sự kết khối bất phân giai tầng xã hội, chính kiến ở trong nước và 
ngoài nước đề ủng hộ Tăng, tín đồ Phật giáo đấu tranh chống chế độ 
bạo trị Ngô Đình Diệm, được xem như là một nét độc đáo xét trong 
phạm vi một phong trào do một tôn giáo khởi xướng. 


Hai là, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, ý nghĩa thực tiễn của 
phương pháp “bất bạo động” đã được khẳng định. Đối với Phật giáo 
lòng từ bi đem lại cho chúng sinh tất cả sự yên ồn cả về tinh thần lẫn 
vật chất. Nhưng từ bi của Phật giáo cũng đòi hỏi “kẻ nào đáng trừng 
phạt thì phải được trừng phạt. Như Lai không dạy rằng những người 
tham chiến đề bảo vệ chỉnh nghĩa là đáng trách sau khi đã hết mọi 
phương tiện duy trì hòa bình”9°; và cũng theo Phật giáo thì “thật 


53. Lời Tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 28-8-1963. 
54. 5S. Radhakishman. Chiên franh và hòa bình (Thích Quảng Độ dịch). Nxb. 
Hoa Muôn Phương, Sài Gòn, 1970, tr. 123. 


322 »* NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


không gì dại dột hơn là thụ động đưa thân ra cho kẻ bạo tàn dày xéo... 
Không nên lấy oán báo oán nhưng phải biết bảo vệ lấy mình chống 
lại mọi bạo tàn”€®. Đó là chân ý nghĩa của lý thuyết “bất bạo động” 
của Phật giáo. 


Cũng cần thấy rằng Thánh Gandhi là người đã thành công trong 
việc áp dụng phương pháp “bất bạo động” trong sự nghiệp giải phóng 
dân tộc Ân Độ. Theo Gandhi, “bất bạo động” không nên hiểu là phản 
kháng thụ động (0assive resistance), mà phải được hiểu là satyapraha 
(bám lây chân lý). Với Gandhi, bất bạo động không phải là đồng lõa 
với tội ác, cũng không phải tự hạn chế mình một cách đê hèn trước 
những bất công bạo tàn. Gandhi từng chỉ 1ö: “Chủ nghĩa bắt bạo động 
của ông không chấp nhận sự chạy trồn nguy hiểm, đề mặc cho những 
người thân yêu không được bảo vệ. Giữa bạo động và chạy trồn một 
cách hèn nhát, ông chỉ chọn lấy bạo động”€®. Phong trào Phật giáo 
miền Nam năm 1963, ngay từ đầu đã khăng định: “Chứng tôi phải 
thực hiện tư tưởng Phật giáo ngay trong cuộc đấu tranh của chúng 
tôi... Ngay bây giờ, chúng tôi có thể tuyên bố một cách mình bạch 
rằng người Tăng sĩ Phật giáo là người sẵn sàng noi theo Gandhi, vị 
Thánh của sức mạnh bất bạo động”€?, 


“Bắt bạo động” mà Gandhi sử dụng là chính sách “bát hợp tác” 
tiến bộ dần trong “bát bạo động”, được thể hiện từ những hình thức 
như bãi công, bãi thị, bãi khóa, công chức cự tuyệt mọi chức vụ, 
không làm việc trong các cơ quan do Chính phủ Anh lập ra, nông dân 
không nộp thuế, hàng hóa Anh bị tây chay, toàn dân Ấn tự đệt vải may 
mặc,... đến việc quần chúng biểu tình không mang vũ khí..., song 
tuyệt nhiên chưa có hình thức tự thiêu. Sức mạnh “bắt bạo động” của 
Gandhi là sức mạnh “bát hợp tác” của số đông người; “bát bạo động” 
trong phong trào Phật giáo miền Nam, tiêu biểu là ngọn lửa Thích 
Quảng Đức, là sức mạnh tinh thần của một cá thê mà lay chuyên cả 
một chế độ, cảnh tỉnh một thế gian đầy bạo lực. 


Mặc cho chính quyền Ngô Đình Diệm vừa tiến hành những cuộc 
tra tân, đánh đập, giêt hại hêt sức dã man; vừa kêt hợp với mọi thủ đoạn 


55. Lê Cung. Bát bạo động từ lý thuyết đến hiện thực. Giác Ngộ, sô 71, Tp. Hồ 
Chí Minh, 1994, tr. 10. 

56. S. Radhakishman, Sđd., tr. 123. 

57. Bản phụ đính “Bản Tuyên ngôn ngày 10-5-1963 của Tăng tín đồ Phật giáo 
Việt Nam”, công bỗ vào ngày 23-5-1963. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Ký hiệu 
tài liệu SC.04-HS.8352. 


NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÊN NAM * 323 


gian manh để trả lời những đòi hỏi hợp lý, hòa bình, “bất bạo động” 
của Tăng Ni, Phật tử; song từ đầu đến cuối phong trào, giới lãnh đạo 
Phật giáo trước sau vẫn tuân thủ phương pháp “bá bạo động” như 
đã vạch ra. Điều này không chỉ thể hiện ở nội dung của những tuyên 
ngôn, nghiêm lệnh, thông bạch, kiến nghị, thông cáo ..., cao hơn nữa 
là bằng chính hành động cụ thể của Tăng Ni, Phật tử miền Nam, nồi 
bật là có đến 7 cuộc tự thiêu, từ cuộc tự thiêu Thích Quảng Đức (I1- 
6-1963) đến cuộc tự thiêu của Thích Thiện Mỹ (27-10-1963). 


Trên thực tế, “bá? bạo động” trong phong trào Phật giáo miền 
Nam năm 1963 đã trở thành tòa án của lương tri tố cáo một cách đanh 
thép chế độ bạo quyền Ngô Đình Diệm, đã CÓ SỨC kích động nhân tâm 
sâu sắc và rộng lớn, đã trở thành một niềm tin sắt đá hướng dẫn quần 
chúng tham gia đấu tranh. Chọn bắt bạo động làm phương pháp chỉ 
đạo cho cuộc đấu tranh chống lại bạo quyền Ngô Đình Diệm, Tăng 
Ni và Phật tử miền Nam biết trước là phải “chấp nhận một sự hy 
sinh đến cùng độ”, nhưng họ vẫn tin tưởng rằng sự hy sinh cùng 
độ ấy sẽ làm “rung động tận lòng người, chứ không chỉ rung động 
chính sách mà thôi”€®. Chính sự “rung động đến tận lòng người” 
ấy mà chế độ bạo trị Ngô Đình Diệm bị đánh đồ không do chính bàn 
tay của Phật giáo thực hiện. 


Ba là, phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963 đóng 
góp to lớn cho sự phát triển của phong trào cách mạng miền Nam. Ở 
đây cần phải thấy cả hai mặt chính trị và quân sự. Về chính trị, trong 
suốt 9 năm thống trị miền Nam, tay chân họ Ngô bằng mọi biện pháp 
đã dùng hết lời ca ngợi Ngô Đình Diệm, nào “anh minh”, “chí s7”; nào 
“cương hy sinh ngàn muôn kiếp không hê phaï”,... Chế độ Ngô Đình 
Diệm, “một chế độ mà kẻ thù của nhân dân đỉnh ninh rằng không một 
lực lượng nào dưới quyên thông trị của chúng dám đả động đến”69, 
nhưng khi phong trào Phật giáo diễn ra, với những khâu hiệu: “Phản 
đối chỉnh sách bắt công gian ác”, “Đả đảo hành động sát nhân, vụ 
không”, lưu giới chúng tôi đi", “Máu đã chảy, chúng tôi sẵn sàng 
trả bằng máu”; rồi những đoàn người với những đầu trọc, tay không 
quyết đương đầu với bạo lực; rồi những nhà sư tự nguyện hy sinh thân 
mình ngồi yên trong lửa đỏ.,... ; “cú nghĩa nhân vị”, “ 


33 é 


cần lao”, “cộng 


58. Bản Phụ đính bản Tuyên ngôn của tăng tín đồ Phật giáo ngày 10-5-1963. Tài 
liệu lưu tại chùa Từ Đàm, Huế. 

59. Phan Lạc Tuyên. j#ương thơm cuộc đời, trong “Luật s Nguyễn Hữu 
Thọ cả nước tôn vinh anh”, Nxb. Văn học, Hà Nội. tr. 223. 


324 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


đông, đồng tiến”, ... của chính quyền Ngô Đình Diệm đã hoàn toàn bị 
lật tây. Nhân dân ở các đô thị miền Nam, trước hết là tuổi trẻ, lâu nay 
bị bưng bít, giờ nhận thức rõ bản chất phản dân tộc, phi chính nghĩa 
của gia đình họ Ngô; đồng thời sáng tỏ về tính chính nghĩa của sự 
nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hiểu như vậy “Jì 
'cú hích' năm 1963, xóa bỏ chế độ độc tài gia đình trị, giáo trị Ngô 
Đình Diệm được xem như là một bước ngoặt có tầm vóc to lớn, mở 
ra một lỗ hồng được đột phá rất to cho mọi giai tầng xã hội ở các đô 
thị miễn Nam luôn qua, để cùng với nhân dân miễn Nam tiễn lên giải 
phóng mình”, Điều này giải thích tại sao nhân dân miền Nam “phấn 
khởi reo mừng như vừa thoát một tai ách đè nặng trên đời mình”. Họ 
“đòi hỏi muốn thấy một bộ mặt hoàn toàn mới, đạp đồ tắt cả những 
cái gì do chế độ cũ tạo ra, không cân cân nhắc lợi hại”69, 


Sau sự sụp đồ của chế độ Ngô Đình Diệm, ở các đô thị miền 
Nam, phong trào nối tiếp phong trào với hàng hàng, lớp lớp người 
trai gái, trẻ già, không phân biệt giai tầng xã hội, chính kiến thực 
sự đã “đây mà đ?”, cùng với phong trào rừng núi, nông thôn đồng 
bằng tạo ra thế “hai chân”, “ba mũi”, “ba mũi giáp công”, làm cho 
“Việt Nam Cộng hòa còn tôi tệ hơn hồi chính quyên Diệm: Kinh tế 
suy sụp, vật giá leo thang, tiền sụt giá so với Mỹ kim, nạn thất nghiệp, 
đâu cơ tích trữ và tham những gia tăng”. Đảo chính và phản đảo 
chính diễn ra liên tục. 


và quân sự, “su sự sụp đồ của Diệm, chiến tranh cách mạng đã 
phát triển lên một bước mới”. Theo thú nhận của Lầu Năm Góc: 
“Trong vòng ba tháng sau đảo chính, Việt Cộng nổi dậy khắp nơi. 
Tỉnh Kiến Hòa phải rút ấi 51 đồn bót, mắt 15 xã,... Trong số 4.248 ấp 
chiến lược ở miễn Nam thì có 3.915 ấp bị phá hắn. Trong phúc trình 
gửi Tổng thống Johnson ngày 16-3-1964, Mc. Namara đưa ra một 


60. Lê Cung. Tỉnh thân Đại sư Khuông Việt trong phong trào Phật giáo miễn 
Nam Việt Nam năm 1963. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Quốc sư Khuông Việt 
và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập do Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội 
tổ chức, tháng 3-2011, tr. 35-36. 

61. Bộ Thông tin - Phòng 2, số 13559/VICT/TM2/TB/K. Bản nhận định tình 
hình Vùng I Chiến thuật sau ngày Cách mạng 1-11-1963. Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia II. Ký hiệu tài liệu: TNTP-4129. 

62. Đỗ Đức Thái, Thảm họa Việt Nam (Chính trường và chiến trường 1954- 
1975). Nxb Mùa Thu, Chicago, Illinois, 1985, tr.132. 

63. Lê Duân. 7 vào Nam. Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1985, tr.248. 


NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM * 325 


bức tranh bị thảm, hậu quả của cuộc đảo chính lật đồ chế độ Ngô 
Đình Diệm: Trong số đất đai của 22 tỉnh (trong 44 tỉnh), Việt Cộng 
kiểm soát tới 50% hoặc nhiều hơn thế. Phước Tuy, Việt Cộng kiểm 
soát 60%; Bình Dương 90; Hậu Nghĩa 90%; Long An 90%; Định 
Tường 90%; Kiến Hòa 90%; An Xuyên (Cà Mau) 85%. Quận Mỏ Cày 
và các xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Khánh, Phước Hiệp, “đỏ 
Fj/,/-10 nhà c0 


Ở Vùng I Chiến thuật®®, theo thú nhận của đối phương, “ong hai 
tháng vừa qua đã dao động trở lại. Việt Cộng đã hoạt động mạnh đều 
khắp trên bình diện quán sự, hoạt động Việt Cộng được đẩy mạnh. 
Đối tượng chính vẫn là ấp tân sinh. Đa số các vụ chạm súng, đánh 
phá ấp tân sinh đêu diễn ra trong quận Hải Lăng (Quảng Trị), quận 
Phong Điễn, Hương Trà (Thừa Thiên) các quận miễn Bắc Quảng 
Nam nhất là Hòa Vang, Điện Bàn. 


“Đặc biệt thiệt hại đáng kể là vụ đột nhập trụ sở Hội đồng Hải 
Phú, Hải Lăng, Quảng Trị. Vụ đột nhập ấp tân sinh Phú Bình, Quảng 
Nam. Vụ phục kích Đại đội Bảo an tại lam Kỳ Quảng Tĩn. Sau cùng là 
vụ tấn công quận ly Ba Lòng ”®. Các vụ tân công ấp tân sinh gia tăng 
mạnh. Nếu tháng 10-1963 có 22, thì trong tháng 11-1963, chỉ tính đến 
ngày 25, con số lên tới 982, gần gấp 5 lần. 


Ở rừng núi, phong trào cách mạng phát triển vượt bậc. Lầu Năm 
Góc thú nhận: “Søw đảo chính 1963, trong một thời gian ngắn, đường 
mòn Hồ Chí Minh trở thành một “xa lộ thênh thang ”, thực hiện chỉ thị 
của Đảng: “Lấy phương thức vận tải cơ giới làm chủ yếu, kết hợp với 
phương thức vận tải thô sơ, vận dụng linh hoạt phương châm “đánh, 
phòng, tránh”. Trước đây, đoàn vận tải ô tô chỉ vào Khe Hó đồ hàng 
rồi từ đây dùng voi hay sức người chuyển vào Palin Thừa Thiên. Đầu 
năm 1964, các đoàn ô tô đã có thể đi tới điểm trạm ngã ba biên giới 


64. Cao Thế Dung. Việt Nam ba mươi năm máu lửa — Cuộc chiến tranh tàn sát 
thương bình lần thứ nhất 1945-1963. Nxb Alpha, Falls Church, VA, USA, 1991, 
tr.606-607. 

65. Vùng I Chiến thuật của Việt Nam Cộng hòa bao gồm các tỉnh từ Quảng Trị 
đến Quảng Ngãi. 

66. Quân đội Việt Nam Cộng hòa, Vùng Ï Chiến thuật, Bộ Tham Mưu - Phòng 
2, Số 2.513/VICT/TM2/TB/K. Tổng hợp tin tức (Tháng 01 - 02 năm 1964). Trung 
tâm Lưu trữ Quốc gia II. Ký hiệu tài liệu TNTP-1705. 

67. Bộ Thông tin - Phòng 2, số 13559/VICT/TM2/TB/K. Bản nhận định tình 
hình Vùng I Chiến thuật sau ngày Cách mạng 1-11-1963. Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia II. Ký hiệu tài liệu: TNTP-4129. 


326 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


KonTùum, số lượng vận tải tăng 40 lán so với năm trước, tỉ trọng vận 
tải cơ giới là 5 168), 


Sự đóng góp của phong trào Phật giáo năm 1963 đã được khẳng 
định. Tuy nhiên, khi bàn về phong trào này, hầu hết các nhà nghiên 
cứu chỉ giới hạn ý nghĩa lớn lao của phong trào này như là một yếu tố 
tích cực trong cuộc đấu tranh lật đồ chế độ độc tài gia đình trị, giáo trị 
Ngô Đình Diệm. “7ong thực tế, ý nghĩa của phong trào này còn vượt 
xa hơn, trong đó vấn đề nồi trội nhất chính là ở chỗ phong trào bước 
đâu góp phân làm phá sản chính sách can thiệp của Mỹ ở Việt Nam, 
tạo đà cho phong trào cách mạng miễn Nam đi đến thắng lợi trọn vẹn 
cho Đại thắng mùa Xuân năm 197516, 


Điều này giải thích tại sao, trong hơn một thập kỷ trở lại đây, 
phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 đã được đưa vào giảng dạy 
chuyên đề ở một số trường đại học trong nước. Cao hơn, nó đã được 
cầu tạo với một dung lượng lớn trong Giáo trình Lịch sử Việt Nam 
(1954-1975) ở bậc đại học và cao đẳngf9, Đây chính là một trong 
những kết quả có ý nghĩa nhất trong quá trình nghiên cứu phong trào 
Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963. 


xksk‡k 


68. Cao Thế Dung, Sđd., tr. 608. 

69. Lê Cung. Bàn về “Phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963” trong giáo 
trình “Lịch sử Việt Nam hiện đại ` ở bậc đại học và cao đẳng. Nghiên cứu Lịch sử, 
Số 1 (369), 2007, tr. 69-70. 

70. Xem Giáo trình lịch sử Việt Nam, Tập VII (từ 1954 đến 1975). Nxb. Đại học 
Sư phạm, Hà Nội, 2007. 


NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU 
CỦA BỒ-TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC 


TT.TS. Thích Nhật Từ 
Uy viên Hội đông Trị sự GHPGVN 
Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM 


Trong suốt gần hai nghìn năm hiện diện trên quê hương, chưa bao 
giờ Phật giáo Việt Nam phải đối điện với những đe dọa và thách thức 
trầm trọng như trong gần bốn mươi năm giữa thế kỷ thứ XX. Đó là 
giai đoạn mà Phật giáo phải chịu tác động của 3 cuộc khủng hoảng 
lớn. Tứ nhát là nội lực của Phật giáo bị suy kiệt sau gần 100 năm bị 
“nhiệm vụ khai hóa” của thực dân Pháp gạt ra khỏi vai trò phên dậu 
văn hóa của dân tộc. 7# nhì là cùng đồng hành với dân tộc trong cao 
trào chống ngoại xâm nên đã hy sinh gần cạn kiệt nguồn vốn trí tuệ, 
thân mạng và cơ sở vật chất trên cả ba miền đất nước. 7# ba là sau 
ngày đất nước qua phân vào năm 1954, trong khi Phật giáo tại miền 
Bắc gần như hoàn toàn tê liệt vì hậu quả của chiến cuộc thì tại miền 
Nam, trong nỗ lực chập chững hồi sinh, Phật giáo lại phải đối mặt suốt 
gần một thập niên với một chính sách đàn áp, tiêu diệt có hệ thống của 
chính quyền Ngô Đình Diệm. 

Chính quyền Ngô Đình Diệm với vị Tổng Giám mục “quyền 
huynh thế phụ” đầy tham vọng đạo cũng như đời, thật ra chỉ là một 
công cụ để ¿ha kế và triển khai một cách dai đẳng và không khoan 
nhượng, sách lược xâm thực văn hóa của chủ nghĩa thần quyền ngoại 
bang, suốt gần 600 năm khắp nơi trên thế giới. 


Phật giáo Việt Nam trở thành đối tượng bị nhắm đến đầu tiên, liên 
tục và hung hãn trong suốt 8 năm cai trị của chế độ Ngô Đình Diệm, 
một chế độ mà nhiệm vụ chính trị của tập đoàn lãnh đạo đã làm cho 
họ không còn chọn lựa nảo khác, không còn cách hành động nào khác 


328 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


hơn là phải tiêu diệt Phật giáo. Cho nên trong suốt 8 năm, Phật giáo 
đã bị kỳ thị, đàn áp, khống chế, thậm chí bị tiêu diệt trong hầu hết mọi 
lãnh vực sinh hoạt quần chúng cũng như công quyên tại miền Nam. 
Từ luật pháp đến chính trị, từ giáo dục đến an ninh, từ kinh tế đến 
thương mãi, từ nông nghiệp đến xã hội, từ quân đội đến hành chính ... 
và đặc biệt trong lãnh vực tôn giáo thì chính quyền dùng đủ mọi biện 
pháp đề khống chế và tiêu diệt đến tận cùng. 


Trong bài viết này, tác giả phân tích các nguyên nhân dẫn đến 
phong trào đầu trong bất bạo động của Phật giáo Việt Nam và đại 
nguyện tự thiêu vì chánh pháp của Bồ-tát Thích Quảng Đức. Trên 
cơ sở này, phân tích khái quát về ý nghĩa tự thiệu của Bồ-tát Thích 
Quảng Đức, đề từ đó, mỗi người tự rút ra cho mình các bài học nhập 
thế, phụng sự nhân sinh. 


I. BÒ-TÁT QUẢNG ĐỨC TỰ THIÊU 


Bồ-tát Thích Quảng Đức tên thật là Lâm Văn Tuất (3+ & #), còn 
gọi là Nguyễn Văn Khiết (W % :#) sinh vào giờ Tý, ngày Rằm tháng 9 
Mậu Tuất (29-10-1898) tại Khánh Hòa. Đứng trước cảnh chính quyền 
toàn trị Ngô Đình Diệm gây nhiều bất công xã hội, tạo ra bắt bình 
đẳng tôn giáo, bách hại Phật tử, cắm treo cờ Phật giáo thế giới trong 
ngày đại lễ Phật đản, Bồ-tát Thích Quảng Đức đã phát tâm đại bị, 
thiêu thân vì chánh pháp vào lúc 11 giờ ngày 20 tháng 4 (nhuần) Mậu 
Ngọ (11-6-1963) tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt.) 


Một người theo Tin Lành giáo tại Hoa Kỳ, Mục sư Donald Har- 
rington đã tường thuật rất xúc động về bản chất và ý nghĩa của việc 
Bồ-tát Quảng Đức tự thiêu, như ngọn lửa soi sáng lương tâm chính 
quyền độc tài toàn trị Ngô Đình Diệm và những người chủ trương 
chiến tranh thực dân mới ở miền Nam Việt Nam: 


“Cách đây hơn hai tuần, vào ngày 11-6-63 Hòa thượng Thích 
Quảng Đức đã ngồi thiên trên đường nhựa nóng. Trong tay Hòa 


1. “Tuất” thường được phiên âm sai lầm là “Tức” hay “Tất”. Sai lầm trong trường 
hợp 1 có thể xem trong Bách khoa mở Wikipedia tại địa chỉ: http://en.wikipedia. 
org/wiki/Thich Quang_Duc. Về sai lầm 2 có thể tham khảo các sách viết về Bằ-tát 
Quảng Đức tại Việt Nam, tiêu biểu như Lửa thiêng nhiệm mâu — Lược sử Phật giáo 
đô đấu tranh chống kỳ thị tôn giáo của nhiều tắc giả, xuất bản tháng 12-1963, được 
GHPGVN TP.HCM tái bản tháng 5-2013, tr. III. 

2. Nay là ngã tư CMT§ - Nguyễn Đình Chiêu, nơi UBND thành phố HCM làm 
và tôn trí tượng đài của Bồ-tát Thích Quảng Đức bằng đồng, ghi nhận công đức của 
Người cho đạo pháp và dân tộc. 


NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BÒ-TÁT QUẢNG ĐỨC * 329 


thượng câm một xâu chuối 54 hạt và bắt đầu niệm Phật. Trên chiếc 
áo cà sa của Hòa thượng thì đã tâm ướt đây xăng. Tát cả Tăng Ni 
lùi lại, kính cần, kinh sợ. Khách bộ hành nhận thấy một biến cô phi 
thường gì sắp xảy ra nên tắt cả đều dừng lại chờ đợi. 


Với vẻ yên lặng, bình thản trên khuôn mặt, Hỏa thượng Quảng 
Đức niệm lớn: “Nam Mô A Di đà Phật”. Thế rồi Người bật một que 
diêm và ngọn lửa phừng phực bốc lên phủ kín thân thể nhưng Người 
không hê rên la hay lay động. Người ngồi thẳng trong mười phúi, thân 
hình chùm trong lửa đỏ, và khi lửa tàn, Người nằm xuống bắt động... 


Người ta có thể tự hỏi sự khủng khiếp và niềm phân hận nào đã có 
thể khiến cho một người của “Tình Thương” của “Hòa Bình”, quyết 
chí tự thiêu?... NẾu sự tuyệt vọng hoàn toàn và chán đời cực độ đã 
đưa con người trên đời nây đến chỗ tự tử, thì một lý tưởng cao cả nhất 
và lòng yêu đời nông nàn nhất một đôi khi cũng đã sản xuất những 
người tử đạo quả cảm nhất trong lịch sử... Hòa thượng Quảng Đức 
hy sinh đời mình bằng cách tự thiêu để thức tỉnh lương tâm của Tổng 
thống Diệm và lưu ý cho toàn thể giới... 


Người đã chịu đựng sự đau đón của tia lửa hông đang đốt da 
thịt nhưng không một lời kêu than. Người gởi máy lời của Người cho 
Tổng thông Diệm, và cho đến nay ông Diệm ván chưa chịu nghe hay 
chí ý. Nhưng dù sao tiếng nói ấy vẫn là tiếng nói của tình thương, 
tiếng nói mà trong thâm tâm của nó chứa đưng sự giải thoát của 
miễn Nam Việt Nam. Người đã để lại một bóng đen sĩ nhục lên sự huy 
hoàng mà Giáo hoàng Gioan đã mang lại cho Giáo hội Thiên Chúa. 
Người đã làm và Người phải làm, cho mỗi người Hoa Kỳ đi tìm linh 
hôn của Người và cho chính phủ Hoa Kỳ biết rằng, trừ phi chính phủ 
Sài Gòn thực thi ngay quyên bình đăng tôn giáo cho Phật giáo đô và 
tự do cho dân chúng Việt Nam, tất cả mọi viện trợ của Hoa Kỳ đều 
phải chấm dứt ngay... 


Ngọn lửa ấy có thể thành một tia hy vọng cho những người từ lâu 
bị áp bức bởi người ngoại quốc hay bởi ngay chính đồng bào của 
họ...”0), 


Đề thực hiện đại nguyện tự thiêu, bảo vệ chánh pháp, Bồ-tát Thích 
Quảng Đức đã nhờ TT. Thích Đức Nhuận giúp đánh máy và đọc bản 


3. Được thuyết giảng tại một thánh đường ở New York vào ngày 3-6-63. Trích 
theo Bùi Kha, Ngọn lứa Quảng Đức qua miêu tả của báo nước ngoài. Tháng Š năm 
2013. 


330 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


thảo Đơn xin tự thiêu ký ngày 27-5-1963. Đơn xin tự thiêu của Bồ-tát 
Thích Quảng Đức khăng định năm nguyện vọng Phật giáo và phương 
pháp bất bạo động là tỉnh thần đấu tranh chân chánh của Phật giáo 
Việt Nam như sau: 


“Tôi tên là Nguyễn Văn Khiết, pháp danh là Thị Thủy, pháp tự là 
Quảng Đức, tu sĩ Giáo Hội Tăng Già Việt Nam, mang thẻ căn cước số 
399703 cấp tại Quận Tân Bình ngày 21 tháng 2 năm 1962, hiện tọa 
chủ chùa Long Phước, xã Ninh Quang, Khánh Hòa, xác định rằng: 


1) Năm nguyện vọng tối thiểu nghỉ trong Bản Tuyên Ngôn của 
Tăng, Tín đô Phát giáo là phản ảnh tỉnh thân chân chánh của Phật 
giáo Việt Nam. 

2) Nguyện luôn luôn son sắt bên chí với lý tưởng tranh đấu hợp 
tình, bát bạo động của Phật giáo đồ Việt Nam. 


3) Triệt để tuân theo và ủng hộ các cấp lãnh đạo Phật giáo. 


Và đề minh định lập trường của chúng tôi, chúng tôi tự nguyện 
thiêu đốt thân này nếu Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không làm thỏa 
mãn nguyện vọng ghi trong Bản Tuyên Ngôn là phản ảnh tha thiết 
mong câu của toàn thể Phật giáo đô Việt Nam. 


- Phát giáo Việt Nam bất diệt! 
- Lá cờ Phát giáo không thể bị triệt hạ. 


Và xin quý Thượng tọa chấp thuận chuyển tới toàn thể tin đô lời 
nguyện ước cuối cùng của tôi: Phật tử chúng ta hãy cùng nhau tự 
giác, tự nguyện, bên chí với sứ mạng duy trì chánh pháp, bảo vệ lá cờ 
Phật giáo ”®). 


Mặc dù không được Giáo hội Tăng già Việt Nam chấp nhận,®) Bồ- 
tát Quảng Đức vân thâm lặng theo đuôi đại nguyện tự thiêu trên tính 
thân vô ngã, vị tha. Những ngày cuôi đời tại Chùa Ấn Quang, Bô-tát 


4. Quốc Tuệ (biên tập). Phát Giáo Việt Nam 1963. Saigon, 1964, tr. 94-96. 

5. TT. Thích Tâm Giác, Phó Trị sự Trưởng của Giáo hội Tăng giả Việt Nam, 
trong thư trả lời, đã không chấp nhận cho Bồ-tát Quảng Đức tự thiêu: “Jới quyết 
tâm bảo vệ Phật pháp, Đại đức nguyện hiển xã thân này bằng cách thiêu đốt thân 
xác để phản đối chính sách bất bình đẳng tôn giáo với nhà câm quyên và nêu tỏ thái 
độ hy sinh vì đạo cao cả mà mình đã tôn thờ. Giáo hội rất thông cảm trước ÿ chí cao 
đẹp áy. Nhưng trên nguyên tắc pháp lý (Luật Phật đã định cũng nhự luật pháp thế 
gian), Giáo hội không thể chấp nhận điều nguyện thiêu đốt thân xác của Đại đức 
được. Vậy xin Đại đức hoan hỷ và câu chúc Đại đức vô biên an lạc”. 


NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BÒ-TÁT QUẢNG ĐỨC * 331 


tham thiền nhập định, đọc tụng Kinh Pháp Hoa, ôn lại tắm gương 
của Bồ-tát Dược Vương dùng hỏa quang tam-muội đê đôt thân cúng 
dường chánh pháp. 


Trong Lời nguyện Tâm quyết,® Bồ-tát Thích Quảng Đức thê hiện 
lòng từ bị đối với vận mạng của Phật giáo: “7i là một tu sĩ mệnh 
danh là Trưởng tử của Như Lai không lẽ cứ ngôi điềm nhiên tọa thị 
để cho Phật giáo tiêu vong”. Hành động của Bồ-tát Quảng Đức một 
mặt “nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường ch .. mặt khác 
nhằm mục đích “hổi hướng CÔng đức bảo tôn Phật giáo.” Từ trong 
thâm tâm, ngài mong cầu mọi việc tốt lành đến với tông thống Ngô 
Đình Diệm, “Cầu nguyện Phật Trời gia hộ cho Tổng Thống Ngô Đình 
Diệm sáng suốt” và mong ông “nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc 
dân, và thi hành chánh sách bình đăng tôn giáo để giữ vững nước nhà 
muôn thuở”. Đỗi với quê hương, dân tộc và đạo pháp, Bồ-tát Quảng 
Đức mong cầu: “Ơn Phật gia hộ cho Phật Giáo Việt Nam được trường 
tôn bắt diệt; mong hông ân đức Phật gia hộ cho chư Đại đức Tăng Ni, 
và Phật tử Việt Nam tránh khỏi tai nạn khủng bố, bắt bớ, giam cầm 
của kẻ gian ác; và cuối cùng là cầu nguyện cho đất nước thanh bình, 
quốc dân an lạc”. 


Thông thường “lửa” trong Phật giáo tượng trưng cho “tham ái” 
như trong kệ Pháp Cú 146: “Cười sao được, sướng vui sao nổi/ Khi 
lửa tham (pajjalite)? cháy rụi thế gian/ Tối tăm giăng phủ trời đêm/ 
Sao không nỗ lực tìm đèn sáng soi?”®, Lửa rực đỏ từ thân Bồ-tát 
Thích Quảng Đức suốt 7 phút đã trở thành “/ø £ừ bỉ” như nhà thơ Vũ 
Hoàng Chương”) đã mô tả qua bài thơ bất hũ mang cùng tên. Ngọn 
lửa từ bi của Bồ-tát Thích Quảng Đức có khả năng soi sáng lương tâm 
như ngọn đuốc trí tuệ. Bằng ngọn lửa từ bị, trái tìm từ bi của Bồ-tát 
Thích Quảng Đức trở thành “xá lợi trái tim” đầu tiên và duy nhất về 


6. Bằng chữ Nôm được Bồ-tát viết ngày 04-06-1963 tại chùa Ấn Quang. Bài này 
thường được phiên âm sai là “Lời nguyện tâm huyết” với một vài từ thay đôi, so với 
nguyên bản chữ Nôm. 

7. Trong tiếng Pali, “paj//alite” có nghĩa đen là “bốc cháy”. Trong ngữ cảnh của 
Kinh Pháp Cú, nó có nghĩa là “bốc cháy bởi lửa tham” (burning with fires oƒpas- 
sion). Tham khảo Sớ giải Kinh Pháp Cu, kệ 146. 

8. Thích Nhật Từ dịch. Nguyên tác Pali như sau: “Ko øu haso kimanando/ niccam 
pajjalite satI/4andhakarena onaddha/ padipam na gavesafha.” (Dhammapada 146). 

9. Vũ Hoàng Chương (Š-5-1916 — 6-9-1976) sinh tại Nam Định, nguyên quán 
tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, nay là huyện Mỹ Hào tỉnh 
Hưng Yên. 


332 »* NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


thể loại này, bất diệt với thời gian, biểu tượng của tình thương chiến 
thăng bạo tàn, trí tuệ chiên thăng gian ngụy. 


II. NGUYÊN NHÂN CỦA TỰ THIÊU 


Bản Tuyên ngôn do HT. Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật 
giáo Việt Nam ấn ký, gửi chính phủ ngày 10-5-1963 nêu rõ nguyên 
nhân của cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật giáo là đòi công bằng 
xã hội và tôn giáo bình đẳng. Do đó, nguyên nhân tự thiêu của Bồ-tát 
Thích Quảng Đức là vì chính sách hà khắc đàn áp Phật giáo của chính 
quyên, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của người dân, tạO ra nhiều 
hành động bắt công đối với Phật giáo. Bản Tuyền ngôn viết như sau: 


“Từ nhiêu năm nay, Phật giáo đồ đã bị khủng bó đàn áp khắp 
nơi, chúng tôi vẫn nhân nhục, đương nhiên không phải hèn yếu, mà 
vì ý thức được hoàn cảnh dân tộc ta hiện tại. Nhưng đau đớn thay, 
một số đã lợi dụng quyền hành gây ra không biết bao nhiêu tang tóc 
đối với Tăng và tín đô Phật giáo khắp trong nước, đối xử một cách 
bất công với một tôn giáo có hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc. Từ 
hành động này đến manh tâm khác, thậm chí đã chà đạp lên quyền lợi 
thiêng liêng nhất của Phật giáo đồ: Cờ Phật giáo quốc tế bị triệt hạ. 
Quyết định này đã trái với hiển pháp và ngang nhiên vi phạm quyền 
tự do tín ngưỡng. Trước những hành động bắt công đó, Tăng và tin 
đô khắp cả trong nước, chúng tôi bắt buộc phải đứng dậy tranh đấu 
cho lỷ tưởng của mình”09. Có thê nói, ba chính sách bất bình đẳng 
sau đây a) Độc tôn Thiên Chúa giáo, b) Đạo dụ số 10 và c) Triệt hạ 
cờ Phật giáo, đã trở thành các nguyên nhân sâu xa, dẫn đến cuộc đấu 
tranh bất bạo động của Phật giáo, châm ngòi cho sự sụp đồ chế độ 
Ngô Đình Diệm. 

1) Chính sách độc tôn Thiên Chúa giáo 


Thể chế Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm thực chất là chế độ 
gia đình trị và Thiên Chúa giáo trị, bao gồm tông thống Ngô Đình 
Diệm, Tổng giám mục Ngô Đình Thục, cô vẫn Ngô Đình Nhu và đệ 
nhất phu nhân Trần Lệ Xuân. 

Thượng Nghị sĩ Mỹ Mansfield, người đã từng ủng hộ Ngô Đình 
Diệm, khăng định rằng: “Chế độ ông Diệm là một chế độ độc tài, 
gia đình trị, Công giáo frƒ°.19 Trong nỗ lực đưa Thiên Chúa giáo trở 


10. Bản Tuyên ngôn trích trong Lửa thiêng nhiệm mâu, tr. 22-23. 
11. FItzgerald Francess. #?re in the Lake. An Atlantic Monthly Press Book, Bos- 


NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BỎ-TÁT QUẢNG ĐỨC * 333 


thành tôn giáo độc tôn tại miền Nam Việt Nam, chế độ gia đình trị này 
đã tuyên chiến và đàn áp Phật giáo trong mùa Phật đản 1963. Đó là 
sai lầm lớn và cũng là nguyên nhân dẫn đến sự suy vong của chế độ 
mấy tháng sau đó. 


Đề cập đến chủ nghĩa độc tài Công giáo và chính sách đàn áp 
Phật giáo một cách tàn nhẫn, Avro Manhattan đã nhận xét rất chính 
xác như sau: “Tổng thống Ngô Đình Diệm của Nam Việt Nam là một 
người theo đạo Công giáo cai trị Nam Việt Nam bằng một bàn tay sắt... 
Ông đã được hông y Spellman và giáo hoàng Pius XII trồng vào cái ghế 
tổng thống. Ông đã biến cải ngôi vị tổng thông thành một nhà độc tài 
Công giáo, tàn nhẫn nghiên nát những đối lập chính trị và tôn giáo”0?), 


Avro Manhattan còn cung cấp cho chúng ta những thông tin rùng 
rợn về tội ác mà chính quyền Ngô Đình Diệm đã tạo ra trong năm 
1955-1960: “Người ta ghỉ nhận rằng, và những con số sau đây tuy 
không được chính quyên chính thức khẳng định nhưng có thể coi là 
đáng tin cậy, là trong thời gian kinh hoàng từ 1955 đến 1960, ít nhất 
là có 24.000 người bị thương, 80.000 bị hành quyết hay bị ám sát, 
275.000 người bị câm tù, thẩm vấn hoặc với tra tấn hoặc không, và 
khoảng 500.000 bị đưa đi các trại tập trung. Đây chỉ là những con số 
ước tính bảo thủ, khiêm nhường”9). 


Ký giả người Úc Denis Warner cho rằng: “Trong nhiều năm, cái 
chế độ bạo ngược chuyên chế mà Tây phương đồng mình với ở Saigon 
(chế độ Ngô Đình Diệm) thì còn tệ hơn là cái chế độ mà Tây phương 
đang chiến đấu để chống (chế độ CS)”. Diệm và gia đình ông ta đã 
giết hoặc lưu đày tất cả những thế đổi lập. “Diệm đã mất đi sự tin cậy 
và frung thành của dân chúng” như Bộ Trưởng MeNamara đã nhận 
định ngày 26 tháng 3-1964”49), 


Trong tác phẩm nỗi tiếng “7hập giá và lưỡi gươm”, Linh mục 


ton, USA 1972, tr.104. 

12. Avro Manhattan. Vietnam: Wfhy Did We Go? CA: Chick Publications, 1984, 
tr. 5Ó. 

13. Sách đã dẫn, tr. 89. 

14. Robert McAfee Brown, Abraham ]. Heschel & Michael Novak. ƒ?efnam: 
Crisis oƒ Conscience, Assoclated Press, New York 1967, p. 30: “The Australian 
writer Denis Warner wrote that “the tyranny the l6st allied with in Saigon was in 
many years worse than the tyranny it was fighting againsf”. Diem and his family 
had murdered or exiled all potential opposition. Diem had “los( fhe confidence and 
loyalty of his people”, as Secretary MecNamara put 1t on March 26, 1964. 


334 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Trần Tam Tĩnh cho chúng ta biết trong giai đoạn § năm trị vì, chính 
quyền Ngô Đình Diệm đã kìm hãm 90% người ngoài Công giáo trong 
chính phủ Công giáo, trong khi tạo quyền thế bất công cho các cha 
xứ: “Từ năm 1955 đến năm 1963 là thời vàng son của chủ nghĩa cha 
chủ, với những lợi ích thật chẳng có bao nhiêu, nhưng với những hà 
lạm gây nhiêu tiếng tăm hơn, nhất là trong khi dân chusg gỗm 90% là 
ngoài Công giáo mà bị km hãm dưới một thứ chính “Chính phủ Công 
giáo. ” Khắp nơi, ở thành phố cũng như tại nông thôn chiếc áo chùng 
thâm là biểu tượng của quyên thể”09), 


Đề thực hiện chính sách bất bình đăng xã hội và bất bình đăng tôn 
giáo, đưa vai trò Công giáo lên vị trí độc tôn tại miền Nam Việt Nam, 
Ngô Đình Diệm đã lập ra đảng Cần lao — Nhân vị (gọi tắt là đảng Cần 
Lao), chủ trương Chủ nghĩa duy linh — nhân vị. Mục đích của đảng 
Cần Lao là chống Cộng sản, chống Phật giáo và chống đảng phái quốc 
gia, đồng thời, chủ trương vâng lời các cha, vâng lời Ngô Đình Cần 
và vâng lời Ngô Đình Diệm.® Phương châm hoạt động của đảng Cần 
Lao là: “V? Chúa và cho Giáo hội Công giáo”. Cương lĩnh của đảng 
Cần lao khích lệ các linh mục và giáo dân: “Đem hết thể xác và linh 
hôn cho đến hơi thở cuối cùng đề chống cộng sản vô thân, chống Phật 
giáo ma quỷ, chống các đảng phái quốc gia”0?), 


Về sự cai trị độc tài của Diệm dựa vào thuyết Nhân vị, Bernard 
Newman nhận xét như sau: “Bá: kể hiển pháp viết như thế nào, Diệm 
cai trị như là một nhà độc tài. Triết lý chính trị của ông ta dẫn xuất từ 
một nhóm Công giáo Pháp, những người đã đặt ra thuyết Nhân Vị... 
Thuyết Nhân Vị như là “một pha trộn lộn xôn của những sắc lệnh của 
giáo hoàng và kinh tế mẫu giáo, tổ hợp với một sự nghỉ ngờ những tư 
nhân thương gia, mỘt sự e ngại đâu tư ngoại quốc, và một quan niệm 
là không thể thành đạt được gì nhiều ở Việt Nam nếu không có sự kiểm 
soát của chính phủ”©°), 


15. Trần Tam Tĩnh. Thập giá và lưỡi gươm. NXB Trẻ, 1988, tr. 124. 

16. Thường được gọi tắt là chủ nghĩa “ba chống” và “ba vâng”. 

17. Chu Bằng Lĩnh. Đảng Cẩn Lao. Nxb. Mẹ Việt Nam, San Diego, CA, USA, 
1993, tr. 165. 

18. Bernard Newman. Background to Vietnam. SIgnet Books, New York 1965, 
p. L17: “Whatever the constituion might say, Diem ruled as a virtual dictator. His 
political philosophy was derived from a group oƒ`French Catholics, who ƒormulated 
a doctrine known as Personalism. l† emphasises human đigmify as opposed to the 
Communist concept oƒ disiplined masses. lís defail is complicated, and địƒicult oƒ 
comprehension to all but a philosopher.. Personalism is “a conƒfused mélange oƒ 


NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BÒ-TÁT QUẢÁNG ĐỨC * 335 


Nhằm đề cao Công giáo, chính quyền Ngô Đình Diệm “đã ứổ chức 
lớp học về duy linh rồi lợi dụng lớp học ấy mà xuyên tạc đạo Phát 
của chúng tôi, dọa nạt và bắt hội viên của chúng tôi phải ký đơn qua 
Thiên Chúa giáo, nếu không sẽ đi học tập dài hạn tại quận và tỉnh”0°). 
Ngoài ra, chính quyền họ Ngô cùng dùng chính sách cưỡng bức cải 
đạo, bắn giết Phật tử và ban hành nhiều điều luật không giống ai: “Đối 
với gân lương từ năm 1954 đến năm 1963, chế độ Ngô Đình Diệm đã 
giết chết, bắt giam, tra tấn Phật giáo đô; dụ dỗ cải đạo, cắm Phật tử 
ấi lễ chùa”@9, 


Theo tướng Trần Văn Đôn, người trực tiếp tham gia đảo chính 
Ngô Đình Diệm ngày 1-11-1963, Chính sách di cư vào Nam, thực 
chất, chỉ là chiêu bài đưa người Thiên Chúa giáo vào miền Nam để 
xây dựng nước Chúa. Trong số 887.895 người đi cư vào Nam sau 
năm 1954 đã có đến 754.710 người là tín đồ Thiên Chúa giáo, chiếm 
85%. Các chức vụ chủ chốt của chính quyền họ Ngô đều nằm trong 
tay Thiên Chúa giáo.#? 


Chính sách toản trị và Công giáo trị của Diệm là một chủ nghĩa 
phát-xít mới tại Việt Nam: “Diệm muốn thống nhất cả nước thành một 
khối Công giáo và chuyển các tôn giáo và đảng phái sang Công giáo. 
Công giáo ở Việt Nam là chủ nghĩa tư bản. Giáo hội là đại diện của 
chính phủ. Nếu anh muốn giàu sang, nếu anh muốn trở thành sĩ quan, 
anh phải là Công giáo”®?”. Chính vì chủ trương này mà Phật giáo đã 
nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị khủng bố và áp bức của chính 
quyền Ngô Đình Diệm. 


2) Bất bình đẳng tôn giáo trong Đạo dụ số 10 


và phương diện văn bản luật, Đạo dụ số 10 được xem là nguồn 
gôc của bât bình đăng tôn giáo, mà chính quyên Ngô Đình Diệm 
muôn sử dụng như một đặc ân dành cho Thiên Chúa giáo và như một 


papal encyclicals and kindergarten economics, combined with a suspicion 0ƒ pri- 
vafe businessmen, a ƒear 0ƒ foreien capital, and an aftitude that little could be ac- 
complished in Vietnam without direct governmemt contro`. 

19. Hồ sơ của Hội Phật giáo Trung phần gởi Tổng thống và Quốc hội ngày 20- 
2-1962. 

20. Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm. Lịch sử Phật giáo xứ Huế. NXB TP.HCM, 
2001, tr. 476. 

21. Gettleman, MarvIn E. Vietnam: History, documemts and opinions 0n a major 
world crisis. Penguin Books, 1966, tr. 280-293. 

22. Jerrold Schecter. The New Face oƒ Buddha. John Weatherhill, Tokyo, 1967, 
tr. 172. 


336 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


gông cùm đối với Phật giáo và các tôn giáo khác. Chính sách thiên vị 
Thiên Chúa giáo đã có từ thời Pháp thuộc và thời quốc trưởng Bảo 
Đại, được Việt Nam Cộng hòa tiếp tục áp dụng có mục đích đàn áp 
Phật giáo, đề cao Thiên Chúa giáo. 


Đạo dụ số 10 do quốc trưởng Bảo Đại ban hành năm 1950, quy 
định về các tổ chức hội đoàn bao gồm tôn giáo, ngoại trừ Thiên Chúa 
giáo. Trên nguyên tắc, khi chế độ quốc trưởng Bảo Đại đã bị thay thế 
bằng chính thê Việt Nam Cộng hòa, thì Đạo đ số 10 không còn hiệu 
lực pháp lý. Ấy thế mà, từ năm 1954 đến 1963, chính phủ Ngô Đình 
Diệm dựa vào Đạo đự số 10, ra tay đàn áp Phật giáo và nỗ lực loại trừ 
Phật giáo ra khỏi bản đồ văn hóa tôn giáo Việt Nam, nhằm từng bước 
biến Thiên Chúa giáo thành quốc giáo của Việt Nam. 


Điều 7 của Đạo đụ số 70 quy định rằng các hội đoàn bao gồm “ôn 
giáo, chính trị, từ thiện, khoa học, văn học, mỹ nghệ, tiêu khiển, thanh 
niên, thể thao và đồng nghiệp ái hữu" có thê bị “bác khước không cho 
phép lập hội mà không cần phải nói rõ lý do”. Đỗi với các hội đoàn 
đã cho phép thành lập rồi vẫn có thê bị “bãi đi vì trái điểu lệ hay vì lẽ 
trị an”, Theo điều quy định này, các hội đoàn trong đó có các hội 
Phật giáo Việt Nam có thể bị bãi miễn bất cứ lúc nào, mà không cần 
trưng dẫn lý do. Hoặc khi cần trưng dẫn lý do, thì chính quyền có thể 
viện cớ “vì lẽ trị an”, một khái niệm luật rất mơ hồ, không thể thực 
thi được công bằng xã hội và tôn giáo, mà trên thực tế đã phá vỡ công 
bằng xã hội và bình đẳng tôn giáo. Đây là điều mà theo lãnh đạo Phật 
giáo Việt Nam “Đạo dụ số 10 triệt hạ hết thảy giá trị tôn giáo ”Œ), 


Có lẽ, do vin vào chính sách “vì lẽ trị an” mà chính quyền Ngô 
Đình Diệm có cớ triệt hạ cờ Phật giáo thế giới vào mùa Phật đản 1963, 
biểu tượng tâm linh của thậ giáo toàn cầu, nhằm chứng minh Thiên 
Chúa giáo là “Công giáo” ở Việt Nam, mà trên thực tế chỉ là một tôn 
giáo thiêu số. 


Điều 44 của Đạo đụ số 10 quy định về một “chế độ đặc biệt cho 


23. Xem chỉ tiết tại trang nhà: http:/vi.wikipediaorg/wiki/ 
BI%EI%BA%BFn c%EI%BB%9I1_Ph%EI%BA%ADL gi⁄C3%Alo, 1963 

24. Lãnh đạo Phật giáo Việt Nam năm 1963 cho rằng: “kẽ frị an” là từ ngữ không 
có giới hạn nào rõ rệt và đã bị lợi dụng quá đáng từ ngày người Pháp trở lại Việt Nam 
đến bây giờ! Ây là chưa nói rằng, nếu thế gian này có được cái gì ì được gọi là vĩnh viễn, 
thì cái đó là tôn giáo, vậy mà tôn giáo lại bị ghép vào hiệp hội với giấy phép cho và bãi 
một cách cực kỳ đơn giản như trên? Trích từ Lửa thiêng nhiệm mâu, tr. 30. 

25. Lửa thiêng nhiệm mâu, tr. 32. 


NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BÒ-TÁT QUẢNG ĐỨC * 337 


các hội truyền giáo Thiên chúa và Gia-fổ”. Sự thiên vị được đặt trên 
“căn bản pháp lÿ của thực dân pháp.”2® Theo lãnh đạo Phật giáo Việt 
Nam năm 1963, các điều 10 và điều 12 đã làm cho các tôn giáo ngoài 
Thiên Chúa giáo và Gia-tô giáo “bị kiểm soát một cách cực kỳ nghiêm 
khắc, bởi bất cứ nhân viên nào của Hành chính và Tư pháp”. Việc 
duy trì và áp dụng Đạo đụ số 10 đã tạo tình trạng thiên vị Thiên Chúa 
giáo và Gia-tô giáo, đang khi đàn áp Phật giáo, khủng bố Tăng Ni, bắt bớ 
tín đồ, gây bất ồn tôn giáo, chính trị và xã hội tại miền Nam Việt Nam. 


3) Cắm treo cờ Phật giáo thế giới vào dịp Đại lễ Phật đản 1963 


Từ chủ trương “chống cộng sản vô thân, chống Phật giáo ma quỷ, 
chống các đảng phái quốc gia” và dựa vào tỉnh thần thiên vị Công 
giáo của Đạo đụ số 10, chính sách của Ngô Đình Diệm thăng tay đàn 
áp Phật giáo, mà khởi đầu chính là Công điện 9195 của Phủ Tổng 
thống Ngô Đình Diệm ngày 6-5-1963, cắm treo cờ Phật giáo trong 
đại lễ Phật đản 1963. Theo TT. Trí Quang, người lãnh đạo phong trào 
Phật giáo 1963, vụ triệt hạ cờ Phật giáo: “Chí như là một giọt nước 
cũng thừa sức làm chảy tràn ra một bát nước vốn đã quá đây”®. 


Đề cứu nguy Phật giáo khỏi nạn diệt vong, vào ngày 25-5-1963, 
Ban Trị sự TƯ Tổng hội Phật giáo Việt Nam triệu tập II giáo phái 
và hội đoàn Phật giáo, thành lập ra Uỷ ban liên phái bảo vệ Phật giáo, 
do TT. Tâm Châu làm chủ tịch, dưới sự chứng minh tối cao của HT. 
Thích Tịnh Khiết. 

Ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo đã gửi 3 công điện. Công điện 
thứ nhất gởi cộng đồng Phật giáo thế giới, lúc 2 giờ sáng 7-5-1963, 
kêu gọi can thiệp chính phủ Việt Nam Cộng hòa, trong đó có đoạn kêu 
gọi không nên triệt hạ lá cờ Phật giáo: “Cở Phát giáo bị không cho 
treo tại các tự viện Phật giáo ngay trong ngày Đại lễ Phật đản quốc 
tế, yêu cầu can thiệp với chính phủ Việt Nam Cộng hòa”. 

Công điện thứ hai gởi và yêu cầu Ngô Đình Diệm thu hồi công 
điện 9195 một cách khéo léo: “Chúng tôi không tin rằng quyết định 
đó xuất phát từ Tổng thống. Thỉnh câu Tổng thống ra lệnh điều tra và 
thu hồi công điện nói trên. Trân trọng”. 


Công điện thứ ba gởi các hội đoàn Phật giáo Việt Nam, kêu gọi 


26. Lửa thiêng nhiệm mâu, tr. 33. 

21. Lửa thiêng nhiệm mâu, tr. 31. 

28. “Cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam” 1n trong tuần báo Hải Triểu Âm, 
số 18, ngày 27-8-1964. 


338 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


các sơ môn pháp phái Phật giáo sẵn sàng thông nhất hành động vì đại 
cuộc dân tộc và Phật giáo: “Cở Phát giáo bị triệt hạ bởi Công điện số 
9159. Đã điện cho Phật giáo thế giới can thiệp và đã điện cho Tổng 
thống thỉnh câu đình chỉ. Nhưng các tập đoàn Phật giáo vẫn thông 
bảo cho các đơn vị và chờ chỉ thỷ`. 


Bắt chấp các nỗ lực của Phật giáo Việt Nam, Chính quyền Ngô 
Đình Diệm vẫn ngang nhiên triệt hạ cờ Phật giáo thế Ø1ớ1, nguyên 
nhân dẫn đến cuộc biểu tình ở toàn Thừa Thiên chiều ngày 7-5-1963. 
Cuộc thảm sát của chính quyền Ngô Đình Diệm tại đài Phát thanh 
Huế vào ngày 8-5-1963 làm 8 Phật tử?” (gồm 7 trẻ em và 1 người lớn) 
chết trong thương tâm, đã “đồ dầu vào lửa” phong trào đấu tranh bất 
bạo động của Phật giáo, góp phần dẫn đến sự sụp đồ chế độ độc tài kỳ 
thị tôn giáo Ngô Đình Diệm vào ngày I-II-1963. 


Các phương tiện truyền thông của chính quyền Ngô Đình Diệm vu 
cáo vụ thảm sát đó là do “Việt Cộng ném lựu đạn”$” nhưng trên thực 


29. Danh sách các tu sĩ Phật giáo noi gương Bồ-tát Thích Quảng Đức bao gồm: 
1. Đại đức Thích Nguyên Hương tự thiêu ngày 4-§-1963 tại Phan Thiết. 
2. Đại đức Thích Thanh Tuệ tự thiêu ngày 13-8-1963 tại Thừa Thiên. 
3. cô Diệu Quang tự thiêu ngày IŠ-8-1963 tại Ninh Hòa. 
4. Thượng tọa Thích Tiêu Diêu tự thiêu ngày 16-8-1963 tại Huế. 
5. Đại đức Thích Quảng Hương tự thiêu ngày 5-10-1963 tại Sài Gòn. 
6. Đại đức Thích Thiện Mỹ tự thiêu ngày 27-10-1963 tại Sài Gòn. 

Ngoài ra, có đạo hữu Nguyễn Thìn tự thiêu ngày 29-9-1963 tại Vũng Tàu. 

Phương danh tám vị thánh tử đạo tại đài phát thanh Huế bao gồm: 
Tâm Đồng - Đặng Văn Công. 
Tâm Thành — Dương Viết Đạt. 
Tâm Thanh —- Nguyễn Thị Yến. 
Tâm Thông —- Nguyễn Thị Phúc. 
Tâm Hiển - Lê Thị Kim Anh. 
Tâm Thuận — Trần Thị Phước Trị. 
Tâm Chánh - Nguyễn Thị Ngọc Lan. 
Tâm Tôn - Huyền Tôn Nữ Tuyết Hòa. 

Về tiểu sử của các vị thánh tử đạo bao gồm tu sĩ Phật giáo và cư sĩ Phật tử, có 
thể xem tại: http://thuviengdpt.info/lam-su/tieu-su-thanh-tu-dao. 

30. Tường trình của chính quyền Ngô Đình Diệm gửi cho Ủy ban điều trần Liên 
Hiệp Quốc là một lạc dẫn về thông tin: “Các cái chết do tai nạn không may gần đài 
phát thanh Huế là do các vụ nỗ, do Việt Cộng gây ra. Quân đội miền Nam Việt Nam 
không sở hữu các vũ khí này” (Deaths at the unfortunate incident near Hue radio 
station was caused by explosions, most probably made by Commumist Infiltrators. 
A South Vietnam army did not have such weapon In theiIr possession). Xem thêm 
chỉ tiết này tại trang web: https://sites.google.com/site/trialofdangsy/the-trial/evi- 
dences/united-nations-fact-fnding-mission. 


NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BÒ-TÁT QUẢNG ĐỨC * 339 


tế là do binh sĩ và xe tăng của thiếu tá Mathew Đặng Sĩ6 nỗ súng, 
dưới sự ra lệnh của Tổng giám mục Ngô Đình Thục. Lời bào chữa 
khéo léo của Đặng Sĩ vào năm 1964 đã không thê giúp ông thoát khỏi 
việc bị tuyên án tử hình, do phạm các tội danh “bắn vào đám động 
không vũ trang, dùng xe bọc thép cán người biểu tình, và sử dụng chất 
nồ nguy hiển đề kiểm soát đám đông”63). 


Những sự kiện nêu trên đã dẫn đến cuộc tàn sát đẫm máu, khủng 
bô Tăng, Tín đô Phật giáo, tạo ra pháp nạn Phật giáo 1963. Đây là nguyên 
nhân trực tiêp dân đên sự sụp đô của đệ nhât Việt Nam Cộng Hòa. 


HI. Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BỎÒ-TÁT 


Dựa vào nội dung của Đơn xin fự thiêu, 2 tờ di chúc của Bồ-tát 
Thích Quảng Đức, Bản Tuyên ngôn của Tăng, Tín đồ Phật giáo 
Việt Nam®° (về sau viết tắt là Bản Tuyên ngôn) và Bản Phụ đính 
về bản Tuyên ngôn của Phật giáo Việt Nam (về sau viết tắt là Bản 
Phụ đính)®9, chúng ta có thể khẳng định rằng ý nghĩa tự thiêu 
của Bồ-tát Thích Quảng Đức cũng như phong trào đấu tranh bất 


31. Là một người theo Công giáo, nguyên là phó tỉnh trưởng Huế, phụ trách các 
vấn đề an ninh vào thời điểm pháp nạn. 

32. Đây là lời tiết lộ của cựu bộ trưởng Giáo dục Trần Hữu Thế đối 
với GS. Vũ Văn Mẫu. Xem chỉ tiết tại: http:/vi.wikipedia.org/wiki/ 
BiI%EI%BA%BEFn c%EI%BB9%9I1_Ph%EI%BA%ADL gi⁄2C3%Alo, 1963. 

33. Đề giải quyết các bất ồn nội bộ chính phủ, Nguyễn Khánh ra lệnh tha tội chết 
cho Đặng Sĩ nhưng đã phạt phạm nhân này vào trại lao động khổ sai, đồng thời phải 
bồi thường cho các gia đình nạn nhân. 

34. Bản Tuyên ngôn gồm 2 trang, được tuyên đọc trong phiên họp của lãnh đạo 
Phật giáo tại Chùa Đàm, Huế và được HT. Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật 
giáo Việt Nam ấn ký, gửi chính phủ ngày 10-5-1963. Cùng ký tên còn có TT. Thích 
Mật Nguyện, TrỊ sự trưởng Tổng Trị sự Giáo hội Tăng già Trung Phần, TT. Thích 
Trí Quang, Hội trưởng Tổng trị sự Hội Phật giáo Việt nam tại Trung phần, TT. Thích 
Mật Hiển, Trị sự trưởng Ban Trị sự Giáo hội Tăng già Thừa Thiên và TT. Thích 
Thiện Siêu, Hội trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên. Xem chỉ tiết tại 
Lửa thiêng nhiệm mâu, tr. 22-24. 

35. Bản Phụ đỉnh về Bản Tuyên ngôn của Phật giáo Việt Nam gồm 12 trang, do 
HT. Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam ấn ký, gửi chính phủ 
ngày 23-5-1963. Cùng ký tên còn có TT. Thích Mật Nguyện, Trị sự trưởng Tổng 
Trị sự Giáo hội Tăng già Trung Phần, TT. Thích Trí Quang, Hội trưởng Tổng trỊ Sự 
Hội Phật giáo Việt nam tại Trung phần, TT. Thích Mật Hiền, Trị sự trưởng Ban Trị 
sự Giáo hội Tăng già Thừa Thiên và TT. Thích Thiện Siêu, Hội trưởng Ban Trị sự 
Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên. Xem chỉ tiết tại Lửa thiêng nhiệm mâu, tr. 25-37. 
Hiện tại, Bản Phụ đính được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Ký hiệu tài 
liệu SC.04-HS.8352. 


340 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


bạo động của Phật giáo Việt Nam là không nhằm mục đính lật đồ 
hay đảo chính Chính phủ, đưa người Phật giáo lên thay thế chính 
phủ, mà chỉ nhằm thay đổi chính sách bất công tôn giáo của chính 
quyền Ngô Đình Diệm, theo đó, bình đăng tôn giáo được thực hiện 
trong khuôn khổ và lý tưởng công bằng xã hội. Trên tỉnh thần này, 
tôi phân tích vài ý nghĩa từ việc tự thiêu của Bồ-tát Quảng Đức 
như sau: 
1. Xây dựng một xã hội công bằng cho miền Nam Việt Nam 


Về bản chất, phong trào đấu tranh bất bạo động của Phật giáo Việt 
Nam năm 1963 không phải là cuộc đấu tranh chính trị, theo kiểu của 
một đảng phái chống lại và loại trừ một đảng phái khác. Trong chính 
thể đệ nhất Việt Nam Cộng hòa không có đảng phái nào là của Phật 
giáo, hay đấu tranh vì quyền lợi Phật giáo. Giới luật Phật giáo bao 
gồm giới Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni và Giới Bồ-tát không cho phép và 
không khích lệ các tu sĩ Phật giáo tham gia các đảng phái chính trị. 


Chính quyền Ngô Đình Diệm rất khéo léo, ngoài việc dùng vũ lực 
trần áp phong trào dân sự dùng bất bạo động làm sức mạnh, còn xuyên 
tạc phong trào Phật giáo do Việt cộng giật dây. Khi vu cáo phong trào 
bất bạo động của Phật giáo với hoạt động chính trị của Việt cộng, có 
khuynh hướng giải quyết các mâu thuẫn chính trị ở miền Nam Việt 
Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm mong muốn làm tê liệt phong 
trào dân tộc và chính nghĩa của Phật giáo. Chính sách truyền thông 
của chính quyền Ngô Đình Diệm đã thất bại, vì đã vu cáo những điều 
không có sự thật, mà theo Phật giáo “chân thật bất hư” (#-7Ÿ #69, 


Bản Tuyên ngôn của Tăng, tín đô Phật giáo Việt Nam được gửi 
đến chính quyền Ngô Đình Diệm là nhằm chấm dứt tình trạng “máu 
đã chảy, nhân mạng đã bị hy sinh, cảnh khủng bố, đàn áp bất nhân, 
bắt công xã hội, bắt bình đẳng tôn giáo và vi phạm quyển tự do tín 
ngưỡng của nhân dân”. Lãnh đạo Phật giáo Việt Nam yêu cầu chính 
phủ thực thi 05 nguyện vọng sau đây: 


1. Yêu cầu chỉnh phủ Việt Nam Cộng hòa thu hồi vĩnh viễn công 
điện triệt giáo kỳ của Phật giáo. 


36. Trích từ Đá/-nhã-ba-la-mát-đa tâm kinh (Prajña Paramitä Hridaya Sữtra, 
Prajnaparamitahridaya Sutra, $&3?3X #Š 3% # ^3#4#), gọi tắt là Bát-nhã Tâm Kinh 
hay Tâm Kinh, một bản kinh Đại thừa quan trọng, được sử dụng làm tụng bản trong 
các nghi thức tụng niệm của Phật giáo Đại thừa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản 
và Triều Tiên. 


NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BÒ-TÁT QUẢNG ĐỨC * 341 


2. Yêu cầu Phật giáo phải được hưởng một chế độ đặc biệt như các 
Hội truyền giáo Thiên Chúa đã được ghi trong Đạo đụ số 10. 


3. Yêu cầu chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ, khủng bồ tín đồ 
Phật giáo. 

4. Yêu cầu cho Tăng, tín đồ Phật giáo được tự do truyền đạo và 
hành đạo. 


5. Yêu cầu chính phủ đền bồi một cách xứng đáng cho những kẻ 
bị giêt oan vô tội và kẻ chủ mưu giêt hại phải đên bôi đúng mức”? 


Năm yêu cầu trên còn được gọi là năm nguyện vọng hòa bình của 
Phật giáo gồm ba phương diện sau đây. Về công bằng xã hội, chính 
phủ không được khủng bồ và bắt bớ tín đồ Phật giáo (yêu cầu 3), phải 
bồi thường những kẻ bị giết oan vô tội và trừng phạt kẻ chủ mưu giết 
hại (điều 5). Về bình đăng tôn giáo, chính phủ phải cho phép Tăng, 
tín đồ Phật giáo được tự do hành đạo và truyền đạo (điều 4) và được 
hưởng quyền bình đẳng tôn giáo như Thiên Chúa giáo (điều 2). Về 
nguyên nhân đàn áp Phật giáo, yêu cầu chính phủ thu hồi công điện 
triệt hạ cờ Phật giáo thế giới. Cả năm nguyện vọng nêu trên đều nhắm 
đến việc xây dựng một xã hội trong đó, công bằng xã hội và bình đẳng 
tôn giáo được tôn trọng. Đề đạt được mục đích công bằng xã hội, 
Tăng, tín đồ Phật giáo quyết tâm “săn sàng hy sinh cho đến lúc nào 
những nguyện vọng hợp lý trên được thực hiện”©3). 


Bản Phụ đính ngày 23-5-1963 khẳng định rõ lập trường đấu tranh 
của Phật giáo là thuần túy cho công bằng xã hội, không đượm màu 
chính trị, thê hiện nghĩa vụ công dân, đóng góp vào lịch ích quốc gia: 
“Đối với chính phủ, chúng tôi không chủ trương lật đổ, chúng tôi chỉ 
có nguyện vọng “cải thiện chính sách... Chúng tôi không nhằm mục 
đích tranh thủ quyên hành. Nói thế, có nghĩa chúng tôi đã và mãi mãi 
tranh đấu cho Phật giáo thuân túy, nhưng không phải vì vậy mà Phật 
giáo đồ không quan tâm đóng góp vào ích lợi quốc gia theo nghĩa vụ 
công dân của mình”©?). 


Đề tránh tình trạng bị quy chụp vô căn cứ, xuyên tạc, vu khống 
từ chính phủ, cũng như những phân tử lợi dụng phong trào đâu tranh 
bât bạo động của Phật giáo đê làm loạn, lãnh đạo Phật giáo tuyên bô: 


37. “Bản Tuyên ngôn” trích trong Sảd, tr.23-24. 
38. “Bản Tuyên ngôn” trích trong Sảd, tr.24. 
39. “Bản Phụ đính” trích trong Sđủ, tr. 25-26. 


342 »* NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


“Không chấp nhận mọi sự lợi dụng”€®. Nội dung của điều này được 
Bản Phụ đính giải thích rõ như sau: “Mục tiêu tranh đấu của Phật 
giáo đồ chỉ nhằm vào lý tưởng tôn giáo bình đăng trong khuôn khổ 
lý tưởng công bình xã hội; vì lẽ đó, chúng tôi từ chối mọi sự lợi dụng 
không phù hợp với tôn chỉ chúng tôi, nhất là những kẻ mưu toan chức 
vị chính quyền”), 


Nói cách khác, phong trào đấu tranh bất bạo động của Phật giáo 
Việt Nam năm 1963 là một phong trào độc lập, thuần túy tôn giáo, 
không mang màu sắc chính trị, không ủng hộ hay chống đối một chính 
thể nào, không làm bình phông và không tạo nguyên nhân cho cuộc 
đảo chính diễn ra sau đó vài tháng, mà chỉ nhằm thay đổi chính sách 
sai lầm của chính phủ Ngô Đình Diệm, hầu góp phần mang lại công 
bằng xã hội và bình đăng tôn giáo tại miền Nam Việt Nam. 


2. Xây dựng một xã hội “bình đẳng Tôn giáo” 


Ngoài mục đích thiết lập công bằng xã hội vốn rất cần thiết cho 
bối cảnh tôn giáo và chính trị tại miền Nam Việt Nam lúc bấy ØIỜ, 
phong trào đấu tranh bất bạo động của Phật giáo Việt Nam còn nhắm 
đến việc thiết lập một xã hội, trong đó “bình đẳng tôn giáo” được tôn 
trọng ở mức độ cao nhất. Theo lãnh đạo Phật giáo lúc bấy giờ, chỉ khi 
nào công bằng xã hội được thiết lập thì bình đăng tôn giáo mới được thực 
thi đúng nghĩa. Nói cách khác, bình đăng tôn giáo là mục đích thiêng 
liêng của chủ thuyết công bằng xã hội: “76n giáo bình đẳng là một điểm 
nồi bật nhất, thiêng liêng nhất trong lý tưởng công bình xã hội"). 


Đề tránh tình trạng bị lý giải, quy chụp sai lầm, lãnh đạo Phật giáo 
khẳng định “Chỉ tranh đấu cho lý tưởng “Tôn giáo bình đẳng”.® 
Tôn giáo bình đẳng theo lãnh đạo Phật giáo là các tôn giáo có tư cách 
tôn giáo như nhau về mặt luật pháp và được luật pháp tôn trọng. Chỉ 
với cách ứng xử này, chính phủ có thể giúp cho các tôn giáo tỏa sáng 
các giá trị nhân bản trong phục vụ đất nước và con người. Bản Phụ 
đính ghi rõ: “Các tôn giáo được xác định sẽ cùng hưởng một chế độ 
“bình đăng”, có nghĩa cùng được quan niệm là có tư cách tôn giáo 
như nhau. Nhưng bình đẳng là “bình trong đồng đăng” vì lẽ đó, giá 
trị các tôn giáo vẫn khác nhau ”%, 


40. “Bản Phụ đính” trích trong Sảd, tr.28. 
41. “Bản Phụ đính” trích trong Sảd, tr. 28. 
42. “Bản Phụ đính” trích trong Sảd, tr. 27. 
43. “Bản Phụ đính” trích trong Sảd, tr. 27. 
44. “Bản Phụ đính” trích trong Sảd, tr. 27. 


NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BỎÒ-TÁT QUẢNG ĐỨC * 343 


Không chấp nhận tình trạng dùng danh từ “Công giáo” (một tôn 
giáo thiểu số tại Việt Nam) gọi cho đạo Thiên Chúa, không chấp nhận 
chế độ đặc biệt mà chính phủ dành cho Thiên Chúa giáo, đòi hỏi một 
chính sách thực sự bình đăng, lãnh đạo Phật giáo Việt Nam mong mỏi 
miền Nam Việt Nam không còn chia rẽ tôn giáo, do chính sách toàn 
trị Ngô Đình Diệm gây ra. Bản Phụ đính cho thấy sự thiên vị của Đạo 
dụ số 10 là nguy cơ chia rẽ tôn giáo một cách trầm trọng: “Với quan 
niệm tôn giáo bình đẳng như vậy, đối chiếu với tình trạng hiện hữu, 
chúng tôi bất mãn sự thiên vị của Đạo đ„ số 10. Đó là nguy cơ cho 
quốc gia và làm chia rẽ tôn giáo. Vì lẽ đó, Phật giáo đồ chúng tôi đã 
phải công khai bày tỏ rõ rệt nguyện vọng của mình. Và như thế, không 
những lý, mà phạm vi chúng tôi tranh đấu cũng đã được ấn định rõ 
ràng: Với danh nghĩa Phật giáo, chúng tôi đang làm một việc tranh 
đâu cho lý tưởng “Tôn giáo bình đẳng trong khuôn khổ của lý tưởng 
công bình xã hội”93). 


Đang khi nỗ lực thiết lập bình đẳng tôn giáo tại miền Nam Việt 
Nam, lập trường của lãnh đạo Phật giáo Việt Nam là không xem Thiên 
Chúa giáo và Gia-tô giáo là kẻ thù của dân tộc hay của Phật giáo. 
Quan điểm chấp nhận sự đa dạng tôn giáo này là thống nhất, được ghi 
rõ trong Ban Phụ đính như sau: “Chứng tôi tuyên bố không coi ai là 
kẻ thù, nhất là đối với đạo Thiên Chúa. Lẽ thứ nhất, dâu từ ngày đạo 
dụ số 10 ra đời cho đến báy giờ, sự thiên vị đạo Thiên Chúa đã công 
khai, nhưng chúng tôi tranh đấu là tranh đấu cho lý tưởng công bình, 
chứ không phải tranh đấu với tư cách một tôn giáo chông lên một tôn 
giáo ”®, Theo tuyên bố này, mục đích chính của phong trào đấu tranh 
Phật giáo là góp phần xây dựng một thế giới không chỉ có công bằng 
xã hội, mà còn có bình đăng và tự do tôn giáo vì lãnh đạo Phật giáo 
nhận thức rất rõ: “Nếu cho tôn giáo của mình có giá trị tuyệt đối và 
chỉ có tôn giáo của mình mới đáng tôn tại thì đây là quan niệm sai 
lầm nhất °®?, 


3. Góp phần làm thay đổi diện mạo chính trị miền Nam Việt Nam 


Phần lớn các cuộc đấu tranh vì mục đích chính trị đều sử dụng đến 
vũ khí như một phương tiện, hoặc có trường hợp đặc biệt, sử dụng 
“bât bạo động”€® (SanskrIt: ahữmsã, PäHI: avihimsđ) như một lợi thê, 


45. “Bản Phụ đính” trích trong Sđd, tr. 27. 
46. “Bản Phụ đính” trích trong Sđd, tr. 26. 
47. “Bản Phụ đính” trích trong Sđd, tr. 26. 
48. Ahimsã trong tiếng Sanskrit có nghĩa đen là “không gây tổn hại” (o do no 


344 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


chẳng hạn như cuộc chiến dành độc lập của Ấn Độ đối với đế chế 
Anh, do Gandhi lãnh đạo. Phong trào đấu tranh bất bạo động của Phật 
giáo Việt Nam 1963 là cuộc chiến đấu không ngang sức của một bên 
tay không (không vũ khí), không có xu hướng bạo lực với một bên là 
chính thể cầm quyền, dùng vũ khí, xe thiết giáp, quân đội khủng bó, 
đàn áp tàn nhẫn, dã man. 


Về nội dung, cuộc chiến bất bạo động của Phật giáo 1963 chịu ảnh 
hưởng tỉnh thần của Gandhi và sâu xa từ học thuyết từ bi và vô não 
của đức Phật. Nguồn gốc của sự ảnh hưởng được nêu rõ trong Bản 
Phụ đính như sau: “Chúng tôi, hơn thể nữa, phải thực hiện tư tưởng Phật 
Siáo ngay Irong cuộc đầu tranh của chúng tôi... Ngay báy giờ, chúng 
tôi có thể tuyển bố một cách mình bạch rằng người tăng sĩ Phật giáo 
là người sẵn sàng noi gương Gandhi, vị Thánh của sức mạnh bắt bạo 
động... Nhưng tĩnh thân và phương pháp bắt bạo động không phải chỉ có 
thế, nên chúng tôi sẵn sàng hy sinh đến cùng theo phương pháp này”°. 


Nếu sức mạnh bất bạo động của Gandhi nằm ở chính sách “bá 
hợp tác” (Non-cooperation movemen?)ŠĐ thì sức mạnh của bất bạo 
động của Phật giáo Việt Nam là thiền định, niệm Phật và các khẩu 
hiệu từ bi, ôn hòa, thể hiện yêu sách bình đẳng như: “Phật giáo nhất 
trí bảo vệ Chánh pháp dù phải hy sinh”, “Phật giáo đô ủng hộ chính 
sách tôn giáo bình đẳng”, “Yêu câu chính phủ thi hành chính sách 
tôn giáo bình đăng”, “Chúng tôi đã đến lúc bị bắt buộc tranh đấu cho 
chủ trương tôn giáo bình đẳng”. Khi phong trào đấu tranh trở thành 
cao trào, các khâu hiệu trở nên quyết liệt, hùng đũng, sẵn sàng bỏ thân 
mạng vì chính pháp như: “Chứng tôi không từ chối một hy sinh nào”, 
“Phản đối chính sách bất công gian ác”, “Đả đảo hành động sát nhân, 
vu khống”, “Máu đã chảy”, “Hãy giết chúng tôi đi”, “Phật giáo bắt diệt" 
v.v... đã trở thành những sức mạnh vô úy, chống lại xe tăng, binh lính đầy 
bạo lực và đằng đẳng sát khí của chính quyền Ngô Đình Diệm. 


Thản nhiên và bất động trong lửa đỏ Kí phút, sự tự thiêu của Bồ-tát 
Quảng Đức đã làm rúng động toàn cầu. Tổng thống Mỹ, John Ken- 


harm) hoặc sự xa lãnh bạo lực (/he avoidance oƒ violence). Về chiết tự, himsã có 
nghĩa là hãm hại (uarm) hoặc thương tôn (in/ury). Phối hợp với tiếp đầu ngữ “a” 
a-himsã là bất hại (non harming), là bất bạo động (non-violence). 
49. “Bản Phụ đính” trích trong Sảd, tr. 28. 
50. Bao gồm bãi công, bãi chợ, bãi lớp học, không nộp thuế cho chính phủ Anh, 
không làm việc trong chính phủ Anh, tây chay hàng hóa Anh v.v... làm cho cơ cấu 
hành chính của Anh tại Ấn Độ bị tê liệt. 


NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BÒ-TÁT QUẢÁNG ĐỨC * 345 


nedy phải thốt lên lời kinh ngạc: “7rong lịch sử, chưa có một bức hình 
nào trên báo đã tạo được nhiễu xúc động cùng khắp cả thế giới như 
bức hình này”©”. Kỹ giả Malcolm W. Browne, người đã chụp hình tự 
thiêu của Bồ-tát Thích Quảng Đức đã tự sự về tác động của bức ảnh 
tại Hoa Kỳ như sau: “N⁄ững bức hình mà tôi chụp vỀ cuộc tự thiếu 
của HT. Quảng Đức ... được thành phân diều hâu bày bản khắp cùng 
ngõ hẻm... Trên New York Times và báo Washington Post có hàng 
chữ: “Chúng tôi cũng phản đối: We, too, protesf°6?. 


Noi gương từ bi và vô úy của Bồ-tát Thích Quảng Đức, có thêm 
sáu tu sĩ°” đã tự thiêu và 12 Phật tử” đã bỏ thân vì Phật pháp. Từ vải 
trăm nhà sư biểu tình trước Trụ sở Quốc Hội vào ngày 30-5-1963 cho đến 
30.000 người tuyệt thực tại chùa Xá Lợi vào ngày 18-8-1963, phong trào 
đấu tranh bất bạo động đã lớn mạnh như một cơn lốc ngoại g1ao, buộc Bộ 
Ngoại giao Mỹ vào ngày 22-8-1963 phải lên án chính sách đàn áp Phật 
giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Như giọt nước làm tràn ly, vào 
ngày 1-11-1963, chính quyền Ngô Đình Diệm đã bị đảo chính, kết thúc 
triều đại toàn trị, Thiên chúa giáo trị tại miền Nam Việt Nam. 


Dựa vào chủ trương của đức Phật “Jáy fừ bi xóa hận thù”, đạo 
Phật không xem Thiên Chúa giáo, gia đình Ngô Đình Diệm và những 
người trực tiếp thực hiện “Chiến địch mước Lữ”6® là kẻ thù. Mặt khác, 
mặc dù về bản chất, phong trào đấu tranh của Phật giáo Việt Nam 
không chủ trương lật đô chế độ, do đó, độc lập với các đảng phái 
chính trị tại hai miền Nam Bắc Việt Nam, nhưng các tác động duyên 
khởi theo công thức “cái này có tạo điều kiện cho cái kia có, cải này 
không tạo tiên đê cho cái kia không; cái này sinh làm nhân cho cải 


51. Nguyên văn tiếng Anh: “No news picfure in history has generated so much 
emotion around the world as that one”. 

52. Bruce D. Berkowttz. 7he New Face oƒ War, Revised Edirion, The Bobbs- 
Merrill Company, Inc. Indianapolis-New York, 1968, tr. 261-262. 

53. Tên của các vị tu sĩ phát nguyện tự thiêu là Thượng tọa Thích Tiêu Diêu, Đại 
đức Thích Quảng Hương, Đại đức Thích Thiện Mỹ, Đại đức Thích Nguyên Hương, 
Đại đức Thích Thanh Tuệ và Sư cô Thích Nữ Diệu Quang. 

54. Có thể xem tiểu sử của các thánh tử đạo tại địa chỉ: http://phatgiaoaluoi.com/ 
news/Lich-su-Phat-giao-VIet-Nam/Di-anh-va-tieu-su-chu-Thanh-tu-dao-I916/ 

55. Kệ Pháp Cú 5 đầy đủ được Thích Nhật Từ dịch như sau: “7d thù hận bằng 
tâm oán giận/ Muôn kiếp dài khó đặng thành công/ Từ bi chuyển hóa thù chung/ 
Đây là định luật công bằng xưa nay”. Nguyên tác Pali: “Na hi verena verani/ sam- 
mantidha kudacanam/ averena ca sammanti/ esa dhamno sanantano”. 


56. Tiến hành trong ngày 20-8-1963. 


346 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


kia sanh, cái này diệt dẫn đến sự hoại diệt của cái khác”? như quy 
luật muôn đời, góp phân đưa đên sự cáo chung của chê độ Ngô Đình 
Diệm, là chân lý mà ta không thê phủ định được. 


Tại miền Nam, nếu cộng đồng Phật giáo và toàn thể mọi người 
ăn mừng khi thoát khỏi ách cai trị độc tải toàn trị của họ Ngô thì phía 
bên kia chiến tuyến ở miền Bắc, như có thêm nghị lực thực hiện cuộc 
chiến tranh cách mạng theo một cao độ mới: “Sự đồ của Diệm, chiến 
tranh cách mạng đã phát triển lên một bước mới®®. Theo đó, phong 
trào giải phóng dân tộc chống lại đế quốc ngày càng thành công, như 
báo cáo của Lầu Năm Góc đã ghi nhận: “7?ong vòng ba tháng sau 
đảo chính, Việt Cộng nồi dậy khắp nơi. Tỉnh Kiến Hòa phải rút đi 51 
đôn bói, mắt 15 xã,... Trong số 4.248 ấp chiến lược ở miền Nam thì có 
3.915 ấp bị phá hắn. Trong phúc trình gửi Tổng thống Johnson ngày 
16-3-1964, Míc. Namara đưa ra một bức tranh bỉ thảm, hậu quả của 
cuộc đảo chính lật đồ chế độ Ngô Đình Diệm: Trong số đất đai của 22 
tỉnh (trong 44 tỉnh), Việt Cộng kiểm soát tới 50% hoặc nhiễu hơn thế. 
Phước Tuy, Việt Cộng kiểm soát 80%; Bình Dương 90%; Hậu Nghĩa 
90%; Long An 90%; Định Tường 90%; Kiến Hòa 90%; An Xuyên (Cà 
Mau) 85%. Quận Mỏ Cày và các xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước 
Khánh, Phước Hiệp, “đỏ 100%””...”69). 


Điều này cho thấy, các phong trào dân tộc và yêu nước ở miền 
Nam nhân cơ hội này thừa thắng xông lên, phát triển mạnh mẽ. Vì 
cuộc đấu tranh của Phật giáo là độc lập, việc tự thiêu của Bồ-tát Thích 
Quảng Đức không thể được xem là một phần của phong trào dân tộc 
đang lớn mạnh tại miền Nam. Sự giống nhau về tỉnh thần yêu nước 
được đức Phật giảng dạy với tinh thần dân tộc của các phong trào Giải 
phóng miền Nam Việt Nam đã làm cho phong trào bất bạo động của 
Phật giáo và các phong trào yêu nước trở nên gần nhau, tương tác đa 
chiều, góp phần làm tan rã chính sách ủng hộ chính quyền Ngô Đình 
Diệm, và do đó, sự can thiệp của Mỹ ở Việt Nam phải đến hồi kết 
thúc. Là một thành phần yêu nước của dân tộc, phong trào đầu tranh 
của Phật giáo đã trực tiếp tạo ra duyên cớ đảo chính vào ngày I-I1- 


57. Học thuyết hình thành thế giới quan và nhân sinh quan Phật giáo, không 
chấp nhận nguyên nhân đầu tiên là duy thần, duy vật hay duy tâm. Thế giới là một 
trường tương tác và tương tức vô tận. 

58. Lê Duẫn. 7 vào Nam. Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1985, tr.248. 

59. Cao Thế Dung. Việt Nam ba mươi năm máu lửa — Cuộc chiến tranh tàn sát 
thương bình lần thứ nhất 1945-1963. Nxb Alpha, Falls Church, VA, USA, 1991, tr. 
606-607. 


NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BÒ-TÁT QUẢNG ĐỨC * 347 


1963. Điều này, dù muốn dù không, đã gián tiếp góp phần làm thay 
đôi cục diện chính trị của đệ nhât Việt Nam Cộng Hòa và rộng hơn ở 
toàn miên Nam Việt Nam. 


Tác động tích cực từ việc tự thiêu của Bồ-tát Thích Quảng Đức và 
các thánh tử đạo là rất lớn và ngoài sức tưởng tượng. Mười hai năm 
sau, chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ tại miền Nam Việt Nam kết thúc 
vào năm 1975. Hai miền Nam Bắc được thống nhất. 


Vào năm 1981, Phật giáo ba miền được thống nhất. Tinh thần 
nhập thế và đồng hành với dân tộc được tái khẳng định như là chủ 
trương của GHPGVN. Những nhiệm vụ mới trong bối cảnh mới được 
đặt ra cho GHPGVN. Phương pháp tiếp biến văn hóa, vận dụng lời 
Phật dạy vào trong cuộc sống sẽ giúp Phật giáo trở thành sự lựa chọn 
tâm linh của quảng đại quần chúng nhân dân. 

Ôn lại 50 năm lịch sử của phong trảo đấu tranh bất bạo động Phật 
giáo đề rút ra những bài học về dân thân, phụng sự nhân sinh trên tỉnh 
thần vô ngã, vô úy, từ bi, trí tuệ và vị tha. Đây là con đường phụng sự 
chúng sinh được đức Phật chỉ dạy, mà tất cả đệ tử Phật cần noi theo. 


xkk 


348 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Tiếng Việt 

1. Cao Thế Dung. Việt Nam ba mươi năm máu lứa — Cuộc chiến 
tranh tàn sát thương bình lần thứ nhất 1945-1963. Nxb Alpha, Falls 
Church, VA, USA, 1991. 

2. Chu Bằng Lĩnh. Đảng Cần Lao. Nxb. Mẹ Việt Nam, San Diego, 
CA, USA, 1993. 

3. Lê Cung. Phong trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam năm 1963. 
NXB. ĐHQG Hà Nội, 1999. 

4. Lê Duẫn. 7# vào Nam. Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1985, tr.248. 

5. Lê Mạnh Thát (chủ biên). 8ồ-:á/ Thích Quảng Đức — Ngọn lửa 
và Trái tim. NXB. Tông hợp TP.HCM, 2005. 

6. Phú Tiên Nguyễn Duy Tỉnh. Lửa fhiêng nhiệm mâu. Sài Gòn, 
1963. GHPGVN TP.HCM tái bản 2013. 

7. Quốc Tuệ (biên tập). Phát Giáo Việt Nam 1963. Saigon, 1964. 

8. Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm. Lịch sử Phật giáo xứ Huế. 
NXB TP.HCM, 2001. 

9. Trần Tam Tĩnh. Thập giá và lưỡi gươm. NXB Trẻ, 1988. 


s- Tiếng Anh 


1. Avro Manhattan. V?efnam: Why Did We Go? CA: Chịck Publi- 
catlons, 1984. 

2. Bernard Newman. Background to Vietnam. Signet Books, New 
York 1965. 

3. Bruce D. Berkowltz. 75 New Face of War, Revised Edition, 
The Bobbs-Merrill Company, Inc. Indianapolis-New York,1968. 

4. Fltzgerald Francess. Ƒ7ze im the Lake. An Atlantic Monthly 
Press Book, Boston, USA 1972. 

5. Jerrold Schecter. 7e New Face of Buddha. John WeatherhIll, 
Tokyo, 1967. 

6. Joseph Buttinger. JW7efnam: A4 Dragon Embariled, Volum II Viet- 
nam at War. Frederick A. Praeger, Publisher, New York, 1967. 

7. Marvin E Gettleman. W?efnam: History, Documenfs and Opin- 
lons on a Major World Crisis. Penguin Books, 1966. 

8. Robert McAfee Brown, Abraham ]. Heschel & Michael Novak. 
Vietnam: Crisis oƒ Conscience. Associated Press, New York 1967. 


MỤC TIÊU CÔNG BẰNG XÃ HỘI 
NHÌN TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO 
MIỄN NAM NĂM 1963 


Thẻ. Huỳnh Thị Cận 
Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế 


Công bằng xã hội đã được đức Thế Tôn "khẳng định như là một 
quy luật xã hội, cô đọng lại trong lời dạy nỗi tiếng, mang tính vượt 
thời gian: “Không có đăng cáp trong Đi máu cùng đỏ, không có 
đẳng Cấp trong giỌt nước mắt cùng mặn” 

Từ khi quy ngưỡng giáo lý Phật đà cách đây hai ngàn năm, người 
Phật tử Việt Nam qua bao thế hệ không chỉ hằng mơ ước mà đã xả 
thân cho mục tiêu công bằng xã hội, trong đó cuộc vận động của Phật 
giáo Việt Nam năm 1963 được xem như là một trong những sự kiện 
lịch sử tiêu biểu nhất. 

Ngay từ khi phong trào bắt đầu (7-5- 1963), Phật giáo Việt Nam đã 
đặt vấn đề công bằng xã hội một cách cụ thể: 


“- Mục tiêu: Bình đăng và tự do cho tín ngưỡng Phật giáo (rong 
phạm vì nhân quyên). 


“. Đối tượng: Chỉ phản đổi chính sách bất công, không coi Chính 
phủ, nhất là không coi Thiên Chúa giáo là kẻ đổi lập”®). 


Từ chủ trương đó, trong cuộc rước Phật từ chùa Diệu Đề lên chùa 
Từ Đàm (Huê) vào sáng ngày 8-5-1963, Tăng Ni và Phật tử đã đưa 
cao các biêu ngữ: 


3£ 


“Cờ Phật giáo quốc tế không thể bị triệt hạ”, “Phật giáo đô chỉ tỉng 


1. Thích Trí Quang. Cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam. Hải Triều Âm 
(Tuần báo), số 2, ngày 30-4-1964, tr. 10. 


350 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


hộ chính sách bình đẳng tôn giáo”, “Yêu cầu Chính phủ thi hành chính 
sách tôn giáo bình đẳng”, “Phản đối chính sách bắt công gian ác” 


Tối 8-5-1963, chính quyền Ngô Đình Diệm mở cuộc đàn à đẫm 
máu tại Đài Phát thanh Huế làm 8 Phật tử bị thiệt mạng và nhiều 
người bị thương. Trước thảm cảnh tang thương đó, ngày 10-5-1963, 
trong cuộc meeting tại chùa Từ Đàm (Huế), giới lãnh đạo Phật giáo 
đã công bố “Bản Tuyên ngôn của Tăng, tín đồ Phật giáo Việt Nam”, 
gồm năm nguyện vọng với nội dung chủ yếu là đòi chính quyền Ngô 
Đình Diệm thực thi công bằng xã hội: 


“1, Yêu cầu Chính phủ Việt Nam Cộng hòa thu hồi vĩnh viễn Công 
điện triệt giáo kỳ của Phát giáo. 

2. Yêu cẩu Phật giáo phải được hưởng quy chế đặc biệt như các 
Hội truyện giáo Thiên Chúa đã được ghi trong Dụ số 10. 


3. Yêu cầu Chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ, khủng bố tín đồ 
Phật giáo. 

4. Yêu cầu cho Ti ăng, tín đô Phật giáo được tự do truyền đạo và 
hành đạo. 


5. Yêu cầu Chính phủ đên bôi một cách xứng đáng cho những kẻ bị 
giết oan vô tội và kẻ chủ mưu giết hại phải đền bôi đúng mức”. 

Tuyên ngôn khẳng định quyết tâm đấu tranh của Tăng, tín đồ Phật 
giáo miền Nam: “Những điểm trên đây là nguyện vọng tối thiểu và 
thiết tha nhất của toàn thể Tăng, tín đô Phật giáo trong cả nước. 
Chúng tôi sản sàng hy sinh cho đến lúc nào những nguyện vọng hợp 
lý trên đây được thực hiện”?). 


Tuy nhiên, với bản chất giáo phiệt, chính quyền Ngô Đình Diệm 
đã xem thường những yêu sách vê công bằng xã hội mà Phật giáo đòi 
hỏi và tin rằng mọi phong trào sẽ bị dập tắt. Khi Linh mục Cao Văn 
Luận, Viện trưởng Viện Đại học Huế, một người thân tín với chế độ và 
gia đình họ Ngô lên tiếng can ngăn: “Chính quyên nên mêm dẻo, khéo 
léo hơn một chú?”, Giám mục Ngô Đình Thục (anh ruột Diệm) cai quản 
địa phận Huế trả lời rằng: “Phong trào quân chúng bắt quá như ngọn lửa 
rơm, bùng lên, bùng lên một chốc rồi tắt ngay, có chỉ mà sợ "0, 


2. Bản Tuyên ngôn của Tăng, tín đồ Phật giáo Việt Nam đọc trong buổi meeting 
tại chùa Từ Đàm (Huế) ngày 10-5-1963. Trung tâm lưu trữ Quốc gia II. Ký hiệu tài 
liệu: SC.04-HS.8352. 

3. Cao Văn Luận. Bên dòng lịch sử. Nxb.Trí Dũng, Sài Gòn, 1972, tr.3 15. 


MỤC TIỂU CÔNG BẰNG XÃ HỘI NHÌN TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG * 351 


Chính sách bạo trị của chính quyền Ngô Đình Diệm khiến cho 
cuộc vận động của Phật giáo từ Huế nhanh chóng lan rộng ra khắp 
miền Nam. Ngày 9-5-1963, tại Sài Gòn, dưới hình thức một “Lá âm 
thư”, gởi toàn thể Tăng, tín đồ, giới lãnh đạo Phật giáo đã vạch trần 
chính sách bất công của chính quyền Ngô Đình Diệm trong suốt 9 
năm thống trị, rằng: “Phật tử chúng ta (cả xuất gia và tại gia) có nơi 
bị chôn sống, bị Vu không, bị tù đày, bị thiên cư, bị nhục mạ, ngày nay 
lại thêm cái tát đau đớn nữa là lá cờ Phật giáo quốc tế - linh hỗn của 
Phật giáo - bị hủy bỏ ngay ngày kỷ niệm Đẳng Giáo chủ của chúng 
ta, đến nỗi cuộc hy sinh vì đạo đã phải diễn ra tại Huế”: đồng thời 
kêu gọi “toàn thể Phật giáo đô, không phân biệt xuất gia hay tại gia, 
người Việt hay ngoại kiểu, hể ai còn nhiệt huyết vì đạo, chúng ta hãy 
tự bình tĩnh, luôn luôn muôn người nhự một, sẵn sàng bảo vệ đạo, 
chết vì đạo”, 


Ngày 14-5-1963, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt 
Nam ra tuyên bố, vạch rõ: “Cuộc đàn áp đẫm máu của chính quyên 
phát-xít Mỹ - Diệm đối với đồng bào tay không ngày 8-5 tại Huế là 
một hành động tội ác tày trời không thể tha thứ được đối với nhân dân 
ta nói chung và đối với đồng bào theo đạo Phật nói riêng... Cuộc đàn 
áp đẫm máu lần này đã bóc trần lời của Mỹ - Diệm vẫn thường vỗ 
ngực tự xưng là hữu thần, là tôn trọng tự do tín ngưỡng, và nhất định 
sẽ càng nung nấu thêm lòng căm thù và chỉ kiên quyết tiêu diệt chúng 
của tín đồ các tôn giáo ở miễn Nam Việt Nam”®). 


Ở miền Bắc, xã luận báo Nhân Dân (15-5-1963) đã lên tiếng ủng 
hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Tăng, tín đồ Phật giáo miền Nam. 
Bài xã luận viết: “Cuộc đấu tranh của đồng bào theo đạo Phật và 
các tầng lớp đồng bào khác ở Huế là một cuộc đầu tranh chính nghĩa 
được nhân dân cả nước ủng hộ. Nhân dân miễn Bắc vô cùng khâm 
phục tinh thân đầu tranh bất khuất của đồng bào Huế được sự ung hộ 
của các tâng lớp rộng rãi ở miền Nam. Chúng ta tin chắc rằng cuộc 
đấu tranh bên bỉ và anh dũng của đồng bào Huế và toàn thể miễn 
Nam mặc dù trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nhưng nhất định sẽ 
giành được thắng lợi cuối cùng”%6). 


4. Lá tâm thư ngày 9-5-1963 của Phó Hội chủ Tổng hội Phát giáo Việt Nam gởi 
Quỷ Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử Việt Nam. 
Tài liệu lưu tại chùa Từ Đàm, Huế. 

5. Trần Văn Giàu. ÄMiễn Nam giữ vững thành đồng, Tập II. Nxb. Khoa học, Hà 
Nội, 1966, tr.227. 

6. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, Tập II (1961-1965). Nxb. Sự 


352 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Ngày 23-5-1963, để giải thích rõ ràng, cụ thể năm nguyện vọng, 
giới lãnh đạo Phật giáo Việt Nam cho công bố bản Phụ đính của “Bản 
Tuyên ngôn ngày 10-5-1963”, trong đó khẳng định lại một lần nữa 
mục tiêu cuộc vận động: “Tranh đấu cho lý tưởng công bình, chứ 
không phải tranh đấu với tư cách một tôn giáo chống một tôn giáo”0), 
Và để cho những nguyện vọng tối thiểu và hoàn toàn thuộc phạm vi 
tín ngưỡng ghi trong bản Tuyên ngôn và bản Phụ đính của chúng tôi 
được thấu hiểu và chấp nhận, bằng phương pháp bất bạo động, Phật 
giáo tổ chức cuộc tuyệt thực 48 giờ đồng hồ trên khắp miền Nam bắt 
đầu từ 14 giờ 30 ngày 30-5-1963. 


Chiều ngày 1-6-1963, sau cuộc tuyệt thực 48 giờ đồng hồ của các 
cấp lãnh đạo Phật giáo, chính quyền Ngô Đình Diệm vẫn “án binh bất 
động” trước các nguyện vọng của Phật giáo, đích thân Hòa thượng 
Thích Tịnh Khiết, người lãnh đạo tối cao của Ủy ban Liên phái Bảo 
vệ Phật giáo, tuyệt thực. Trước lúc tuyệt thực, trong một diễn từ, Ngài 
đã vạch trần chính sách áp bức Phật giáo của chính quyền Ngô Đình 
Diệm: “7ong một tài liệu chính thức cho công chức học tập, Tổng 
thống đã tuyên bố 80% dân tộc là Phật giáo... Ấy vậy mà ngày nay 
năm nguyện vọng chân chính của 80% ấy không được đếm xỉa, Phật 
giáo của 80% ấy coi như không có, không nói với, như thể là cái chính 
sách bất công đã gần trở thành chủ trương hủy bỏ Phật giáo”. Vì vậy, 
đối với Tăng NI, “cuộc tuyệt thực này sẽ diễn ra với ÿ chí một mắt một 
còn đổi với năm nguyện vọng chân chính của Phật giáo Việt Nam”). 


Ngày 2-6-1963, sinh viên Huế hưởng ứng cuộc vận động vì mục 
tiêu công bằng xã hội của Phật giáo. Trong ngày này, bằng một khẩn 
điện gởi Ngô Đình Diệm, Đoàn Sinh viên Phật tử Huế và một số sinh 
viên Phật tử Sài Gòn có mặt tại Huế đã gởi điện với yêu cầu Ngô Đình 
Diệm mau chóng giải quyết năm nguyện vọng của Phật giáo và “hệ 
nguyện đem tánh mạng của mình để hiến cho năm nguyện vọng của 
Phật giáo liên hệ đến lý tưởng tự do bình đẳng”®. “Thệ nguyện” đó 
đã biểu hiện cụ thể vào sáng ngày 3-6-1963, khi 500 sinh viên Huế 
biểu tình trước Trụ sở “Đại biểu Chính phủ” miền Bắc Trung Nguyên 


Thật, Hà Nội, tr.13 1. 

7. Trung tâm lưu trữ Quốc gia II. Ký hiệu tài liệu: SC.04-HS.§352. 

§. Diễn từ của Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt 
Nam. Hồ sơ lưu tại chùa Từ Đàm, Huế. 

9. Khân điện ngày 2-6-1963 của Đoàn Sinh viên Phật tử Huế và một số sinh 
viên Phật tử Sài Gòn có mặt tại Huế gởi Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Tài liệu 
lưu tại chùa Từ Đàm, Huế. 


MỤC TIỂU CÔNG BẰNG XÃ HỘI NHÌN TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG * 353 


Trung Phần mặc cho chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành đàn áp đữ 
đội. Trong lúc đó, quần chúng Phật tử khắp nơi đồ về chùa Từ Đàm 
tiếp tục cuộc đấu tranh, đã bị chính quyền Ngô Đình Diệm bao vây, 
phong tỏa bằng những thủ đoạn hèn hạ như cắt điện nước, không cho 
tiếp tế thuốc men, lương thực, thực phẩm. 

Tại Sài Gòn, cuộc hội đảm giữa Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật 
giáo và Ủy ban Liên bộ của chính quyền Ngô Đình Diệm không đem 
lại kết quả. Chính quyền Ngô Đình Diệm càng trở nên ngoan cố hơn 
trước những nguyện vọng của Phật giáo. Cuộc vận động vì mục tiêu 
công bằng xã hội của Phật giáo Việt Nam đang đứng trước tình thế 
“ngàn cân treo đầu sợi tóc”. Trong tình hình đó, giới lãnh đạo Phật 
giáo buộc phải chấp nhận hạnh nguyện tự thiêu của Hòa thượng Thích 
Quảng Đức, bởi lẽ “nếu kéo quả đài các cuộc rước linh và tuyệt thực 
một cách nhàm chán thì phong trào đấu tranh tự nó cũng bị xẹp vì 
thiếu những hình thức mới mẻ, gây xúc động mạnh nuôi dưỡng”0®. 


Ngày 11-6-1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã anh dũng tự 
thiêu giữa đường phố Sài Gòn trước sự chứng kiến của hàng vạn tăng 
ni, Phật tử cùng nhiều quan sát viên, báo chí quốc tế. Trong các bút tích 
để lại, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã nói rõ hạnh nguyện tự thiêu của 
Ngài là nhằm đây lùi bất công, xây dựng công bằng xã hội. 


*Ƒì sự bắt công tôi thiêu xác 
Khói hôn nguyện độ cảnh hàm oan” (*). 
Hoặc: 


“Khói thơm cảnh tỉnh bao người ác 
Tro trăng phăng san hồ bát bình” (*). 


Đấu tranh vì mục tiêu công bằng xã hội ở Hòa thượng Thích 
Quảng Đức chứa đựng một tinh thần vị tha cao cả, rộng lớn của giáo 
lý Phật giáo: “7rước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính 
gởi lời cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, nên lấy lòng bác ái từ bỉ đối 
với quốc dân, hãy thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để nước nhà 
vững yên muôn thuở”, 


10. Nguyễn Khải. Sư già chùa Thắm và ông Đại tá về hưu. Báo Lao Động, số 
24, ngày 25-3-1993. 

(*) Dẫn theo các bài kệ của Hòa thượng Thích Quảng Đức viết trước lúc tự thiêu. 

11. Lời nguyện tâm huyết của Hòa thượng Thích Quảng Đức trước lúc tự 
thiêu. 


354 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Tỉnh thần vị tha cao cả của Phật giáo là bất phân ly với tính thần 
dũng mãnh như Hòa thượng Thích Quảng Đức khăng định: 


“Đã mang danh thể con dòng Thích 
Bị, Trí, Hùng sao chẳng đem ra” (*). 


Ngày 20-7-1963, Thành hội Phật giáo Hà Nội dựng tháp Ân Quang 
tại chùa Hòe Nhai để ghi công đức xả thân hộ pháp, an dân của Hòa 
thượng Thích Quảng Đức. Bài minh trong tháp đã nhân mạnh đến 
hạnh nguyện của Ngài: 


“Bề khổ lấp bằng là đại nguyện 
Từ b¡ bao quản mọi hy sinh”0?). 


Vị tha, cao cả và dũng mãnh của Phật giáo đã làm cho “cái chết vô 
úy của Hòa thượng Quảng Đức là một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi 
người, một tiếng gọi đàn cho hàng tứ chúng”°®. Và “Anh của vị Hòa 
thượng Việt Nam Thích Quảng Đức ngồi trong ngọn lửa được đăng 
trên hầu hết các báo khắp năm châu, với những dòng chữ nói lên sự 
khâm phục”. 


Sau cuộc tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức, dường như 
công bình xã hội xét trên lãnh vực tôn giáo, tín ngưỡng được chính 
quyền Ngô Đình Diệm thừa nhận qua việc ký kết Thông cáo chung 
với Phật giáo ngày 16-6-1963, trong đó thỏa mãn năm nguyện vọng 
mà Phật giáo đã đề ra trong Tuyên ngôn ngày 10-5-1963. Cuộc vận 
động của Phật giáo đi vào hòa hoãn, chờ đợi chính quyền Ngô Đình 
Diệm thực thi Thông cáo chung. Trong Thông bạch gởi toàn thể Tăng 
Ni, Phật tử ngày 17-6-1963, Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, lãnh đạo 
tối cao Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, viết: “Một điều quan frọng 
mà tất cả T: ăng Ni và Phát tử thắc mắc tự hỏi: Liệu những lời cam 
kết được ghi trong thông cáo này có được thực thi đúng đắn khắp nơi 
trong nước hay không? Điều đó còn đợi thời gian trả lời, tuy nhiên 
chúng ta tin tưởng ở lời tuyên bố của Tổng thống và Ủy ban Liên bộ, 
nếu những cam kết không được thực thì đúng thì đó không phải là 
trách nhiệm của chúng ta”. Cũng trong Thông bạch này, Hòa thượng 


12. Thích Bảo Nghiêm. Các thiên sư giúp dân dựng nước trong lịch sử Phật 
giáo Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Phát học, sỐ đặc biệt, tháng 1-1991, tr. 55. 

13. Diễn từ của Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt 
Nam, sau lễ hỏa thiêu nhục thân của Hòa thượng Thích Quảng Đức. Tài liệu lưu tại 
chùa Từ Đàm. 

14. Trần Văn Giàu, Sđd., tr.142. 


MỤC TIỂU CÔNG BẰNG XÃ HỘI NHÌN TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG * 355 


Thích Tịnh Khiết báo tin cho toàn thê Tăng Ni, Phật tử biết về những 
kết quả đạt được trong Thông cáo chung và kêu gọi họ “hãy trở lại 
nếp sống bình thường, thành tâm cẩu nguyện cho bản Thông cáo 
chung, một văn kiện được cam kết long trọng giữa Chính phủ và Phật 
giáo được thì hành nghiêm chính”). 


Sách lược hòa hoãn của giới lãnh đạo Phật giáo đã làm cho nhiều 
người “nóng nảy” bất bình. Họ cho rằng giới lãnh đạo Phật giáo chỉ 
dừng mục tiêu của phong trào ở việc thỏa mãn năm nguyện vọng chứ 
không vươn tới các mục tiêu tự do dân chủ, công bằng xã hội. Đề cho 
quần chúng khỏi ngộ nhận về mục tiêu của phong trào, trong lần giải 
thích về nội dung Thông cáo chung vào ngày 23-6-1963 tại chùa Xá 
Lợi (Sài Gòn), giới lãnh đạo Phật giáo đã chỉ ra rằng: “Có người i 
tới chỗ cho rằng các nhà lãnh đạo Phật giáo đã bị mua chuộc”. và 
nguyện vọng của quần chúng, giới lãnh đạo Phật giáo khăng định: 
“Có bình đẳng tôn giáo sẽ có bình đăng về mọi mặt. Bình đẳng tôn 
giáo chẳng phải là thực chất thiết yếu của dân chủ, tự do w? Phật giáo 
Việt Nam đã hiểu rõ nhu cầu của dân tộc và đặt cuộc vận động trong 
cuộc đấu tranh của dân tộc”09), 


Về phía chính quyền Ngô Đình Diệm, việc ký kết Thông cáo 
chung chỉ là một kế hoãn binh, một sự nhượng bộ tạm thời để tiễn đến 
một cuộc đàn áp đại quy mô nhằm đè bẹp phong trào Phật giáo. Điều 
này được tiết lộ trong một bức Điện mật mang số 1342/VP/TT ngày 
19-6-1963 của Văn phòng Phủ Tổng thống đánh đi cho đại biểu Chính 
phủ các miền, các tư lệnh vùng, nguyên văn như sau: “Để tạm thời 
làm dịu tình hình và khí thể đấu tranh quá quyết liệt của bọn Tăng Ni 
và Phát giáo phản động, 1t ổng thống và ông Có vấn ra lệnh phải tạm 
thời nhún nhường họ. Một kế hoạch đối phó thích nghỉ sẽ gởi đến sau. 
Ngay từ báy giờ hãy chuẩn bị dư luận cho giải đoạn tấn công mới. 
Hãy theo dõi điều tra thanh trừng những phân tử Phật giáo bắt mãn 
và trình thượng cấp, kề cả sĩ quan và công chức cao cấp”t”, Trong 
cuộc họp với 18 tướng tá vào đầu tháng 7-1963, Có vấn chính trị Ngô 
Đình Nhu nói: “Nếu chính phủ này không giải quyết vấn đề Phật giáo, 


15. Quốc Tuệ. Cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt Nam. Tác giả xuất bản, Sài 
Gòn, 1964, tr.143-144. 

16. Tâm Phong. Nhớ lại cuộc vận động của Phật giáo. Tuần báo Hải Triều Âm, 
số 18, ngày 24-8-1963, tr.10. 

17. Nam Thanh. Cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt Nam. Viện Hóa đạo xuất 
bản, Sài Gòn, 1964, tr.26. 


356 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


nó sẽ bị lật đồ vì một cuộc đảo chính quân sự”03, Theo Nhu, “bất cứ 
chính phủ nào thay thê chính phủ này trước hết phải đập tan những 
người Phật giáo ”0”). 


Quan điểm chính trị trên đây của Ngô Đình Nhu đã dẫn đến những 
vi phạm Thông cáo chung của chính quyền Ngô Đình Diệm, nghĩa là 
công bằng xã hội trên lãnh vực tôn giáo, tín ngưỡng vừa được thừa 
nhận bằng văn bản đã bị xé bỏ, khiến phong trào Phật giáo nhanh 
chóng phục hồi trở lại. Những cuộc biểu tình, tuyệt thực, văn thư 
phản kháng chính quyền Ngô Đình Diệm liên tục diễn ra. Ngày 30-7- 
1963, nhân Lễ Chung thất của Hòa thượng Thích Quảng Đức, giới lãnh 
đạo Phật giáo đã ra thông bạch vạch rõ thực trạng của xã hội miền Nam 
dưới chế độ Ngô Đình Diệm: “... sự suy sựp của nên đạo đức dân tộc... 
nên đạo giáo vẫn bị hăm dọa, quốc gia lâm vào tình trạng chia rẽ đồ nát, 


người làm kẻ hưởng, nỗi bất bình oan khúc không sao kể xiết'00, 


Tiếp theo, ngày 1-8-1963, giới lãnh đạo Phật giáo đánh điện cho 
Tổng thống Kennedy, phản đối việc Đại sứ Mỹ Nolting cho rằng ở 
“Việt Nam Cộng hòa” không có kỳ thị tôn giáo. Bức điện viết: “Thay 
mặt toàn thể Phật giáo đô miền Nam Việt Nam, chúng tôi cực lực 
phản đối cùng Tổng thống lời tuyên bố của ông Đại sứ Nolting qua 
Hãng thông tấn UPI cho rằng không có kỳ thị tôn giáo và ngược đãi 
Phật giáo ở miễn Nam Việt Nam. 

Chúng tôi nghĩ rằng dán chúng Hoa Kỳ phải thấu rõ nỗi phẫn uất 
của Phật giáo đô đến tám mươi phần trăm dân số. 


Lời tuyên bồ của ông Nolting không phù hợp với sự thật luôn cả 
với sự hiểu biết và thiện chí của người Hoa Kỳ”©)), 


Trong nửa đầu tháng 8-1963 đã có thêm 4 nhà sư nữa tự thiêu đề 
phản đối sự lật lọng của chính quyền Ngô Đình Diệm không chịu thi 
hành Thông cáo chung. Tiếp theo, hầu hết giảng viên Viện Đại học 
Huế từ chức và nghỉ việc; trong lúc đó, dư luận khắp nơi trên thế ĐIỚI, 
không phân biệt chế độ chính trị, đều hướng về cuộc đấu tranh vì mục 
tiêu công bằng xã hội của Phật giáo và lên án gay gất chế độ Ngô Đình 
Diệm, một chế độ mà đặc điểm “2à hối mại quyền thế, gia đình trị, 


18. Jerrold Scheter. T5e New Face oƒ the Buddha. John Weatherhill, Tokyo, 
1967, tr.197. 

19. Jerrold Scheter, Sđd., tr. 182. 

20. Quốc Tuệ, Sđd., tr.202. 

21. Hồ sơ lưu tại chùa Từ Đàm, Huế. 


MỤC TIỂU CÔNG BẰNG XÃ HỘI NHÌN TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG * 357 


tham những, khinh miệt thuộc hạ và tàn nhân với những đòi hỏi của 
nhân dân”C?). 


Để cứu nguy cho chế độ, đêm 20 rạng ngày 21-8-1963, chính 
quyền Ngô Đình Diệm tiến hành “Kế hoạch mước lữ” tắn công hầu 
hết các ngôi chùa dùng làm trụ sở đấu tranh, bắt giữ hầu hết giới lãnh 
đạo Phật giáo. Bằng hành động dã man này, chế độ Ngô Đình đã “/hec 
sự giảm trúng vỏ chuối do Phật giáo quăng ra”, đã tự chọn cho mình 
một tuyệt lộ. 


Thật vậy, sau “Kế hoạch nước lữ”, cuộc vận động của Phật giáo 
phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Những ngày sau 
21-8-1963, cả thành phố Sài Gòn rung động, nhiều bộ trưởng, khoa 
trưởng, giáo sư đại học từ chức; sinh viên bãi khóa, bỏ thị. Đầu tháng 
9-1963, cuộc vận động lan sang các trường trung học. Học sinh Sài 
Gòn bãi khóa, biểu tình, đánh trả sự đàn áp của cảnh sát Diệm. Nhiều 
đoàn thê được gấp rút thành lập, nhập cuộc tham gia đấu tranh chống 
chính quyền Ngô Đình Diệm, như Đoàn Thanh niên cứu nguy Phật 
giáo, Đoàn Thanh niên Quốc Tuệ, Việt Nam Thanh niên Ái quốc 
đoàn, Thanh niên Tăng đoàn Việt Nam. Lời kêu gọi của Đoàn Thanh 
niên Quốc Tuệ viết: 

“Gia đình họ Ngô chẳng từ một hành động tàn bạo nào! Chúng 
bắt chấp dự luận, bắt chấp lời phản đối của nhân dân trong nước và 
thể giới. Chúng đã bị vinh hoa phú quý che mờ mắt lương tri và không 
còn lấy một chút đạo đức sơ đẳng của con người. 


Thậm chí phá chùa, bất sư, xả súng vào các đoàn biêu tình là một 
hành động man rợ chưa từng có trong lịch sử loài người. 


Các bạn thanh niên, học sinh và đồng bào! 

Giờ phút lịch sử đã điểm. 

Tất cả chúng ta hãy kết khói vùng lên, hô to khẩu hiệu: 
“Chiến đấu! Chiến đầu! Quét sạch chế độ bạo tàn”), 


Trong điều kiện lưới mật vụ giăng ra dày đặc, phong trào quần 
chúng chồng chính quyên Ngô Đình Diệm vẫn tiếp tục diễn ra, như ở 
Sài Gòn, các bà mẹ đã lây bong bóng kêt theo những biêu ngữ mang 


22. Đỗ Đức Thái. Thảm họa Việt Nam (Chính trường và chiến trường 1954- 
1975). Nxb. Mùa Thu, Chicago, Illinois, 1985, 118. 
23. Quốc Tuệ, Sđd.. tr.443-444. 


358 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


nội dung chống Diệm thả lên không trung; hoặc là những tấm áp 
phích hí họa mô tả chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm; hoặc 
ở chợ Bến Thành có hình thức thả khi mang tên những anh em gia 
đình họ Ngô,... Ngày 5-10-1963, nhà sư Thích Quảng Hương tự thiêu 
trước chợ Bến Thành. Tất cả cho thấy trước sự khủng bố ác liệt của 
chính quyền Ngô Đình Diệm, cuộc vận động vì mục tiêu công bằng xã 
hội của Phật giáo Việt Nam vẫn kiên trì, không chịu lùi bước. 


Trên bình diện quốc tế, cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam vì 
mục tiêu công bằng xã hội đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi quốc 
gia, mọi tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức tôn giáo. Ngay cả Mỹ, 
tác giả của việc thiết kế và nuôi dưỡng chính quyền “Việt Nam Cộng 
hòa” cũng phản đối Ngô Đình Diệm tấn công chùa. Điều này tỏ rõ 
trong Điện văn ngày 24-8-1963 của Nhà Trắng gởi cho Cabot Lodge, 
tân Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn: “Có vấn Ngô Đình Nhu chịu trách nhiệm 
về vụ tấn công đàn áp chùa chiên. Đại sứ Hoa Kỳ phải mình danh: 
Chính lực lượng đặc biệt của ông Nhu chứ không phải quân đội tham 
dự... Hoa Kỳ không thể tha thứ tình trạng quyên hành nằm trong tay 
Ngô Đình Nhu. Tổng thống Ngô Đình Diệm được dành một cơ hội để 
loại trừ Ngô Đình Nhu và tay chân, phải thay thể họ bằng những nhân 
vật quân sự và chính trị có khả năng nhất... Nếu Tổng thông Diệm còn 
ngoan có, thì chúng ta (chính quyên Mỹ) sẽ đi tới chỗ không thể tiếp tục 
ting hộ Ông ta nữa. Ông đại sứ có thể loan báo cùng các vị tư lệnh quản 
sự liên hệ rằng: Chúng ta sẽ trực tiếp yễm trợ cho họ trong mọi trường 
hợp tạm thời gián đoạn của một chính quyên trung ương”. Tới ngày 
2-9-1963, Tổng thống Kennedy tuyên bố: “Bằng việc thay đổi chính sách 
và thay đổi cả người nữa, có thể giành được thắng lợi ở Việt Nam”0°. 


Về phía Liên Hiệp Quốc, ngày 28-6-1963, lần đầu tiên bình luận về 
vụ rắc rôi giữa Phật giáo và chính quyên Ngô Đình Diệm, Tông Thư ký 
Liên Hiệp Quôc U Thant cho răng ông đã yêu câu Ngô Đình Diệm “giải 


quyết vấn đề trong tỉnh thân hòa bình, công lý và hiểu biết 09, 


Tới ngày 7-10-1963, trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp 
Quốc, đại biểu Sri Lanka đã tố cáo mạnh mẽ chính quyền Ngô Đình 


24. Kiêm Đạt. Chiến tranh Việt Nam. Nxb. Đại Nam, Chicago, Illinois, USA, 
1992, tr. 227-228. 

25. Hồng Chuyên. 7ừ lâu, Mỹ đã chuẩn bị đảo chính quân sự đề thay Diệm. Báo 
Nhân Dân, ngày 3-11-1963. 

26. Tin thế giới về cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt Nam, ngày 12-7-1963. Hồ 
sơ lưu tại chùa Từ Đàm, Huế. 


MỤC TIỂU CÔNG BẰNG XÃ HỘI NHÌN TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG * 359 


Diệm đàn áp Phật giáo miền Nam Việt Nam và vi phạm nhân quyên. 
Trong một bài thuyết trình dài, đại biêu Sri Lanka đã nêu lên các điêm 
chủ yêu sau: 


“Đã từ lâu Phật giáo thế giới quan tâm đến tình trạng bị bạc đãi 
của Phật giáo Việt Nam và đã thường xuyên theo đối ván đề này. 


“Srị Lanka đã cùng với các nước Á, Phi chuẩn bị kỹ càng trước 
lúc đưa vụ này ra Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là đã nghe lời biện hộ của 
chính quyên Ngô Đình Diệm. 


“Họ nêu trách nhiệm của Mỹ và cho rằng nếu Mỹ không. bảo được 
ông Diệm thì phải cắt viện trợ cho chính thể Diệm và rút vể'2?. 


Cũng trong phiên họp này, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đồng 
ý cử mà phái đoàn sang miền Nam Việt Nam để điều tra "Vụ Phật 
giáo”; và ngày 24-10-1963, Phái đoàn Liên Hiệp Quốc đến miền Nam. 
Đây được xem như là điểm nút cuối cùng buộc Mỹ gấp rút thủ tiêu bị 
cáo, tức chính quyền Ngô Đình Diệm, mà phải thủ tiêu trước lúc Liên 
Hiệp Quốc tái nhóm để xét về tờ trình của phái đoàn điều tra, khiến 
cho cuộc đảo chính lật đỗ chính quyền Ngô Đình Diệm nhanh chóng 
diễn ra. Lúc 9 giờ 30 ngày 1-11-1963, Lodge và cả Đô đốc Felt giả vờ 
ghé thăm Diệm, với ý đồ cầm chân Diệm trong Dinh Gia Long cho phe 
đảo chính dễ dàng hành động. Đúng 11 giờ 30, khi Lodge và cả Đô đốc 
Felt vừa rời Dinh Gia Long, cuộc đảo chính diễn ra, anh em Diệm - Nhu 
bị quân đảo chính giết chết. Chế độ độc tài gia đình trị, giáo trị Ngô Đình 
Diệm sau 9 năm thống trị miền Nam SỤp đồ, cuộc vận động vì mục tiêu 
công bình xã hội của Phật giáo Việt Nam năm 1963 kết thúc. 


3k 3k 3k 


Từ cuộc vận động vì mục tiêu công bằng xã hội của phong trào Phật 
giáo năm 1963 như đã trình bày, có thê rút ra một sô nhận thức sau: 


Một là, kết quả cuộc vận động vì mục tiêu công bằng xã hội của 
phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 không chỉ đơn thuần cứu 
nguy cho Phật giáo, trên thực tế nó đã góp phần hết sức quan trọng 
trong việc phá bỏ cái thảm họa “chín năm máu lứa” dưới chế độ độc 
tài gia đình trị, giáo trị Ngô Đình Diệm đã tròng lên đầu lên cô một 
“nửa dán tộc Việt Nam”. Lập luận này lý giải tại sao cuộc vận động 
khởi đầu từ nhà chùa song đã nhanh chóng vượt khỏi ranh giới đơn 


27. Tâm Phong. Nhớ lại cuộc vận động của Phật giáo. Tuần báo Thiện Mỹ, số 1, 
ngày 27-10-1964, tr.12. 


360 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


thuần tôn giáo mà hình thành một phong trào yêu nước rộng rãi trong 
toàn dân, thu hút hầu hết mọi tầng lớp xã hội tham gia, được sự ủng 
hộ rộng rãi của dư luận thế giới, hình thành một sức mạnh tổng hợp 
đây chế độ bạo trị Ngô Đình Diệm đến chỗ Sụp đô. 


Hai là, với cuộc vận động vì mục tiêu công bằng xã hội của Phật 
giáo Việt Nam 1963, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, phương pháp 
“bất bạo động” (Safyagraha - năm lấy chân lý mà hành động) đã được 
giới lãnh đạo Phật giáo chọn làm phương pháp đấu tranh. Bất bạo 
động chủ trương lấy tình thương xóa bỏ hận thù nên không đánh trước và 
cũng không đánh lại kẻ đã đánh mình. Bất bạo động là tự đem chính bản 
thân mình làm gương mẫu mà giác ngộ kẻ đã tự cho là thù địch với mình 
để cho kẻ ấy tự ý mà từ bỏ mọi tư tưởng và hành động bạo động. Vì thế, 
bất bạo động đòi hỏi sẵn sàng ' chấp nhận một sự hy sinh đến cùng độ 
và lấy sự hy sinh đó để rung chuyền đến tận sCHẾ người chứ không phải 
rung chuyển chính sách mà thôi”Œ®. Chính sự “rung chuyển đến tận lòng 
ngườỉ” ầy mà chế độ bạo trị Ngô Đình Diệm với bản chất độc tài, giáo trị 
bị đánh đồ không do chính bàn tay của Phật giáo thực hiện. 


Ba là, cuộc vận động vì mục tiêu công bằng xã hội của Phật giáo 
Việt Nam 1963 là một sự kiện lịch sử - văn hóa có tầm vóc lớn lao. 
Đối với chính bản thân Phật giáo Việt Nam, “có thể nói rằng từ sau 
thời đại Lý - Trân đến nay, trong nhiệm vụ phục vụ Dán tộc và Đạo 
pháp, chưa có sự kiện nào có quy mô và có tiếng vang rộng lớn như 
phong trào Phật giáo miễn Nam năm 1963”. Đôi với đất nước, cuộc 
vận động “bước đâu góp phần làm phá sản chính sách can thiệp của 
Mỹ ở Việt Nam, tạo đà cho phong trào cách mạng miễn Nam đi đến 
thắng lợi trọn vẹn trong Đại thắng mùa Xuân 197539, Tình hình 
chính trường và chiến trường miền Nam sau cuộc đảo chính lật đỗ chế 
độ Ngô Đình Diệm (1-11-1963) đã chứng minh cho nhận định này. Vì 
vậy, phong trào Phật giáo năm 1963 “đã ghỉ đậm nét trong lịch sử đấu 
tranh giải phóng dân tộc của nhân dân miền Nam”°Đ là điều không 
có gì làm chúng ta ngạc nhiên. 


28. Bản Phụ đính, Tài liệu đã dẫn. 

29. Lê Cung. Vẻ phong trào Phật giáo Sài Gòn năm 1963 trong “Hội thảo khoa học 
300 năm Phật giáo Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM. Nxb. TP.HCM, 2002, tr.143. 

30. Lê Cung. Bàn về “phong trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam năm 1963” 
trong giáo trình “Lịch sử Việt Nam hiện đại ” ở bậc đại học và cao đẳng”. Tạp chí 
Nghiên cứu lịch sử, số 1 (369), 2007, tr.70. 

31. Những Văn kiện chủ yếu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miễn Nam Việt 
Nam. Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1964, tr.64. 


NHÌN LẠI PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA 
PHẬT GIÁO MIỄN NAM NĂM 1963 
NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ 


TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh 
Tạp chí Nghiên cứu Án Độ và Châu Ả, 
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 


I. PHẬT GIÁO TRONG PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CHÓNG PHÁP 


Đề tìm hiểu về phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam năm 
1963, cần điểm lại những nét chính trong phong trào đấu tranh của 
Phật giáo từ khi Pháp mới xâm lược để thấy được những thành quả 
mà Phật giáo miền Nam đã kế thừa từ tỉnh thần đấu tranh chống xâm 
lược của giai đoạn trước đó. 


Dười thời thuộc Pháp, tình hình chính trị không ôn định cũng gây 
ra những khó khăn, xáo trộn đối với sinh hoạt Phật giáo. Khi thực 
dân Pháp xâm chiếm và tiến hành khai thác thuộc địa, nhiều ngôi 
chùa đã bị phá hủy hoặc chuyền thành đồn bốt. Tại Gia Định, từ 
năm 1861 đến năm 1865, thực dân Pháp đã chiếm đóng và triệt hạ 
các chùa lớn như chùa Khải Tường, chùa Kiêng Phước, chùa Cây 
Mai. Ngoài ra, chùa Kim Tiên bị dỡ năm 1863, chùa Pháp Võ bị 
dỡ năm 1863, chùa Phước Hưng bị dỡ năm 1864, chùa Phật Lớn 
bị đỡ năm 1865... Theo thống kê của J.Ch. Balencie, năm 1899, 
sỐ lượng chùa chiền và tín đồ Phật giáo tại Gia Định là: 305 ngôi 
chùa, 82 vị Tăng, 49 vị Ni, 211.057 Phật tửt). Thực dân Pháp dành 
nhiều ưu đãi để Công giáo phát triển, các trường Công giáo được 
xây dựng vào thời kỳ này. 


1. Trần Hồng Liên (2000). Đạo Phát trong cộng đông người Việt ở Nam Bộ - Việt 
Nam từ thế kỷ XVII đến 1975. Nxb Khoa học Xã hội, tr.40. 


362 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Bên cạnh những khó khăn do tình hình chính trị xã hội đất nước, 
các sinh hoạt Phật giáo vẫn được quần chúng tín đồ duy trì. Các Tăng 
NI, Phật tử cũng có những hoạt động nhập thế tích cực tham gia chống 
giặc. Nhiều ngôi chùa đã trở thành nơi quy tụ những người yêu nước, 
chuẩn bị lực lượng, cơ sở của các hoạt động chính trị và vũ trang. 
Chùa Châu Quang xã Mạch Lũng, tỉnh Sơn Tây từng là nơi trú ngụ, 
tàng trữ tài liệu của các nhà sư chống Pháp thời kỳ 1858-1859), 


Khi thực dân Pháp từng bước đặt chế độ cai trị trên đất nước Việt 
Nam, cùng với các tầng lớp khác trong xã hội, các tín đồ Phật giáo cũng 
đứng lên kháng Pháp, nhiều nhà sư là thủ lĩnh của các cuộc khởi nghĩa. 
Năm 1888, ở Nam Định xuất hiện nhân vật Kỳ Đồng (Nguyễn Văn 
Cảm), chiêu mộ thiếu niên, dựng cờ nghĩa “Thiên bình thân tướng” 
có ý định chiếm thành Nam Định, sau tham gia phong trào của nhà 
Mạc. Ở Thái Bình và Nam Định, năm 1888, cũng có khởi nghĩa của 
sư Thọ, trụ trì chùa làng Lãng Đông, huyện Trực Ninh cầm đầu nghĩa 
quân theo sông Trà Lý vào đánh tỉnh ly Thái Bình. Năm 1898 có cuộc 
khởi nghĩa với sự tham gia của nhà sư Vương Quốc Chính ở chùa 
Ngọc Long Động, huyện Chương Mỹ, Hà Tây. Ngoài ra là các cuộc 
khởi nghĩa khác như: Khởi nghĩa Trần Cao Vân (1897), các nhà sư và 
tín đồ Phật giáo đã cùng tham gia kháng chiến, quân Pháp gọi nghĩa 
quân là “giặc thày chùa”. Cho tới những năm cuối thế kỷ XIX, nhiều 
ngôi chùa ở Bình Định, Phú Yên là cơ sở của nghĩa quân do Võ Trứ và 
một số thủ lĩnh lãnh đạo vào các năm 1897-1898. Ở Nam Kỳ có các 
cuộc khởi nghĩa kháng Pháp vào các năm 1873, 1875, 1885, 1913 và 
1916, mà người khởi xướng là các ông đạo theo tín ngưỡng pha trộn 
giữa Phật giáo, Đạo giáo và ma thuật. Năm 1873 là khởi nghĩa của 
đạo Bửu Sơn Kỳ Hương; các năm 1875 và 1885 là cuộc khởi nghĩa 
của đạo Lành. Những năm 1895- 1898, chùa Núi Cắm ở Thất Sơn, An 
Giang là nơi chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa, Năm 1913 và năm 1916 
là cuộc khởi nghĩa của Phan Xích Long,...®) 


Như vậy, có thê thấy một số nhà yêu nước Việt Nam đã chống lại thực 
dân Pháp và Công giáo băng việc tìm đên Phật giáo, Đạo giáo và các tín 
ngưỡng thân bí. Các phong trào cứu nước mang màu sắc Phật giáo, Đạo 


2. Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam- Viện Triết học (1991)- Nguyễn Tài Thư 
(Chủ biên). Lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nxb KHXH, tr.446. 

3. Trần Văn Giàu (1996). Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XIX đến 
Cách mạng Tháng Tám. Tập 1: Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các 
nhiệm vụ lịch sử, tr.508-513. 


NHÌN LẠI PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM * 363 


giáo đã gắn bó với các hoạt động chính trị đương thời. Nhiều thủ lĩnh các 
cuộc khởi nghĩa là nhà sư, cư sĩ đã đem tư tưởng Phật giáo, Đạo giáo ra 
làm phương châm hành động. Tuy nhiên, những vũ khí này đã không 
đem lại kết quả, các phong trào đều bị thất bại. Trần Văn Giàu tổng kết: 
“Đạo giáo và Phật giáo chẳng những không bị Nho giáo đánh lùi ra xa, 
mà trải lại cứ vươn lên. Tư tưởng thân bí của Đạo giáo và Phật giáo liên 
quan mật thiết đến các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX”). 


Sang đến đầu thế kỷ XX, trong phong trào yêu nước cũng đã xuất 
hiện vai trò của các nhà sư trong việc vận động giải phóng dân tộc. Và 
kể từ khi Đảng ra đời lãnh đạo đường lối cách mạng, lực lượng của 
Phật giáo cũng đã tích cực tham gia góp sức người, sức của cho kháng 
chiến, nhiều chùa trở thành nơi trú ân cho các chiến sĩ cách mạng. Có 
thể kể ra một số nhà sư tham gia hoạt động cách mạng như nhà sư Yết 
Ma Thông chùa Thới Thượng tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 
1940, bị thực dân Pháp bắt và giết tại Bà Điểm; Hòa thượng Đồng, 
chùa Tam Bảo bị Pháp bắt đi đày tại Côn Đảo...® 


Trong thời kỳ này, thực dân Pháp đã đề ra một số chủ trương với 
Phật giáo mang nặng tính phân biệt đối xử, ngược lại, Công giáo được 
ưu tiên phát triển. Có thể nêu lên một số thí dụ để minh họa điều này 
như trong Dụ số 10, ngày 6-8-1950. Chỉ dụ này cho thấy rõ sự phân 
chia thái độ ứng xử đối với các tôn giáo với hai thái độ khác nhau, 
một là các tôn giáo bản địa và các tôn giáo truyền thống, trong đó có 
Phật giáo bị o ép, chính quyền thực dân có thê: “có quyên bác khước 
ấi không cho phép lập hội mà không cần nói rõ lý do” và hai là Công 
giáo có một thái độ khác: “Chế độ đặc biệt dành cho các hội truyền 
giáo Thiên Chúa và Gia tô giáo.... sẽ ấn định sau”, 


I. PHONG TRÀO ĐÁU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM 
NĂM 1963 - NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ 


Tiếp nối truyền thống đấu tranh của giai đoạn chống Pháp, đến 
thập kỷ 60 của thê kỷ XX, nhiêu Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đã 


4. Trần Văn Giàu (1996). Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thể kỷ XIX đến 
Cách mạng Tháng tám. Tập I: Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các 
nhiệm vụ lịch sử. Sđd, tr.457. 

5. Lê Cung. Phong trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam năm 1963. Nxb Thuận 
Hóa, 2008, tr.29-37. 

6. Công báo Việt Nam, ngày 19-8-1950. Trung tâm lưu trữ quốc gia II. Ký hiệu 
tài liệu J.336, tr.435-437. Dẫn theo Lê Cung, Phong trào Phật giáo miễn Nam Việt 
Nam năm 1963, Sảd, tr.33. 


364 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


tham gia vào các cuộc đấu tranh kháng chiến cứu quốc. Giai đoạn 
sau này có các gương mặt tiêu biểu như Hòa thượng Thích Thế 
Long, Thích Thanh Duyệt, Thích Nguyên Sinh. Nhiều nhà sư đã 
giữ những trọng trách trong các tổ chức, đoàn thể yêu nước như 
Thích Huệ Quang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Phật giáo Cứu quốc 
tỉnh Trà Vinh, Thích Pháp Dõng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Phật 
giáo Cứu quốc tỉnh Gia Định, Cư sĩ Lê Đình Thám đã giữ chức vụ 
Chủ tịch Ủy ban Hành chính Nam Trung Bộ. Giai đoạn từ 1945 
đến 1954, đã có tới trên 400 thanh niên Tăng hy sinh vì sự nghiệp 
giải phóng dân tộc?'. 


Trong giai đoạn đất nước đấu tranh chống Mỹ-ngụy, Phật giáo 
không chỉ đấu tranh nhằm giành được tự do cho hoạt động tôn giáo 
mà cuộc đấu tranh đó còn mang tinh thần dân tộc, đấu tranh chống 
chính quyền tay sai và đế quốc Mỹ. 


Trong việc giảng dạy tại các trường đại học, chính quyền Ngô 
Đình Diệm đã đưa các linh mục vào giảng dạy và truyền đạo Công 
giáo, đả kích Phật giáo và các tôn giáo khác, thí dụ như ở Đại học Văn 
khoa Sài Gòn. Chính quyền cũng thành lập các trung tâm huấn luyện 
tại các địa phương để giảng dạy, tuyên truyền về chủ nghĩa nhân vị, là 
bước đầu chính trị hóa Giáo hội ở Việt Nam. 

Ở nhiều nơi, chính quyền ép tín đồ Phật giáo phải từ bỏ tôn giáo 
của mình đề theo Công giáo, nếu không sẽ bị gây khó khăn, bị phân 
biệt đối xử và đưa đi học tập dài hạn®. Một số ngôi chùa chuyên đôi 
thành nhà thờ, đặc biệt là ở các vùng Công giáo. Đất của chùa cũng bị 
chính quyền một số nơi cưỡng chiếm để xây nhà thờ®). 


Chính quyền Diệm đưa những Phật tử vào các lớp học về thuyết 
Duy linh, thực chất là nhằm phê phán Phật giáo, ca ngợi Thiên Chúa 
giáo, yêu cầu các Phật tử từ bỏ đạo của mình đề theo Công giáo, ép ký 
đơn theo Công giáo. Nếu ai chưa tin theo Công giáo thì vân phải tiếp 
tục học các lớp khác. Thậm chí, nhiều tín đồ Phật giáo bị bắt bớ, tra 
tấn, tại các địa phương, chính quyền Diệm đã “7hiên Chúa giáo hóa” 
bộ máy chính quyên câp thôn xã. 


Công giáo được hỗ trợ trên mọi phương diện như trong xây dựng, 


7. Lê Cung, Sđd, tr.35. 

§. Xem thêm: Bồ Đề Tân Thanh - Nguyễn Đại Đồng, Phật giáo Việt Nam (từ 
khời nguyên đến 1981), tr.332. Lê Cung, Sđủ, tr.52-53. 

9. Bộ Đề Tân Thanh - Nguyễn Đại Đồng, Sđú, tr.332; Lê Cung, Sđd, tr.32. 


NHÌN LẠI PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM * 365 


sửa chữa có thê vừa xin phép, vừa tiễn hành xây dựng như ở nhà thờ 
Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị; hoặc nhận được tiền hỗ trợ đề tổ chức 
lễ kỷ niệm của Công giáo. 

Trong khi đó, Phật giáo bị chèn ép nặng nề, chính quyền Diệm 
không cho tổ chức các lễ hội Phật giáo, không cho thực hành các 
nghi lễ Phật giáo hàng ngày, các thành phần tích cực hoạt động cho 
sự nghiệp của Phật giáo bị giam cầm, bắt bớt, Tại các khu dinh điền 
Tây Nguyên, nhiều tín đồ Phật giáo bị bắt buộc phải cải sang Thiên 
Chúa giáo đề tránh những khó khăn do chính sách kỳ thị tôn giáo của 
chính quyền Diệm. Nhưng họ vẫn duy trì việc thờ Phật tại những nơi 
bí mật trong nhàt", 


Thậm chí chính quyền đã dùng đến cả súng đạn để đàn áp Phật 
giáo. Tại Cà Mau, ngày 27-7-1961, binh lính Diệm đã bắn hàng loạt 
súng cối vào chủa Cao Dân trong khi trong chùa đang có 200 sư sãi 
và Phật tử làm lễ nhập hạ. Đã có hơn 20 đồng bào và sư sãi chết và bị 
thương, chùa bị hư hại nặng nề?, 


Nhìn lại chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình 
Diệm, PGS Lê Cung đã nêu lên những đặc điêm chủ yêu sau®): 


Chính sách kỳ thị, đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình 
Diệm đã tiễn hành một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực từ tư tưởng, 
chính trị, quân sự đến kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục. Các biện 
pháp thực hiện từ dụ dỗ, mua chuộc đến đàn áp, khủng bố quyết liệt, 
kế cả bắn giết những người khác tôn giáo với gia đình họ Ngô. Chính 
sách này càng ác liệt hơn kế từ năm 1960 vì cách mạng miền Nam 
đã có bước phát triển nhảy vọt nên chính quyền Diệm thăng tay đàn áp 
những người khác tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo. Tình hình này diễn ra ở 
nhiều nơi, đặc biệt là các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Hồi ký 
của một Phật tử đã viết: “^Cuộc khủng bố vẫn tiếp diễn ở Phú Yên, Bình 
Định, Quảng Ngãi. Phật tử bị chôn sống, bị thủ tiêu, áp bức đủ điều”0%, 

Ngày 20-2-1962, Hội Phật giáo Trung phần đã gửi kháng thư cho 
Ngô Đình Diệm và Quốc hội nhằm vạch rõ chính sách khủng bố, áp 


10. Xem thêm Lê Cung, Sđd, tr.104-105. 

11. Xem thêm Lê Cung, Sđd, tr.I37-138. 

12. Bồ Đề Tân Thanh - Nguyễn Đại Đồng, Sđúd, tr.333; Xem thêm Lê Cung, Sđd, 
tr. 138 — 139. 

13. Xem thêm Lê Cung, Sđd, tr.I27-130. 

14. Dẫn theo Lê Cung, Sđd, tr.147. Xem thêm Viện Hóa đạo, Sa-môn Thích 
Thiện Hoa soạn. 50 năm chấn hưng Phật giáo Việt Nam. tr.L12-122. 


366 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


bức, giết hại Phật giáo đồ của chính quyền Ngô Đình Diệm đang diễn 
ra khắp nơi: “Tình trạng giết chóc, bắt bớ, đàn áp bắt công ở hạ tầng 
đã gây nên sự hoang mang khủng khiếp trong hàng Phật tử chúng ¡ tôi 
và làm cho họ mắt hết tin tưởng cần thiết”. Kháng thư cũng yêu cầu: 
“Để tránh những hậu quả không hay của một cuộc áp bức có tổ chức 
hẳn hoi và chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam, tôn kính xin Tổng 
thống khoan hông cho phép một Phái đoàn của Tổng hội Phật giáo 
Toàn quốc, đến yết kiến và trình bày mọi việc, để Tổng thống thấy nỗi 
khốn khô vô cùng cực của những công dân chỉ phạm mỗi tội là theo 
Phật giáo”95, Tổng thống Diệm từ chối cuộc gặp và chỉ thị cho Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ xem xét sự việc. 


Chính sách đàn áp Phật giáo đã gây ra những hậu quả nặng nè, đây 
mâu thuẫn tôn giáo, mâu thuẫn xã hội lên cao, mà đỉnh cao nhất là sự 
bùng nỗ của phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam năm 1963. 
Phong trào được bắt đầu từ ngày 7-5-1963 và kết thúc ngày I-1I- 
1963. Sự kiện mở đầu cho phong trào là cuộc đấu tranh phản đối chủ 
trương cấm treo cờ Phật giáo của Tăng Ni, Phật tử ở Huế+®. Chính 
quyền đã huy động quân đội, xe tăng để mở cuộc đàn áp cuộc biểu 
tình tại Đài phát thanh Huế: “Cảnh tượng khủng khiếp thê thảm phía 
trước Đài phái thanh Huế lúc ấy thật không bút mực nào tả xiết; một 
đám đông hỗn loạn như đàn ong vỡ tổ; tiếng la hét, tiếng chân chạy, 
vật lộn xen lẫn với tiếng súng nồ của súng lớn, sung nhỏ, tiếng kêu rú 
kinh hoàng của những người bị đạn, tiếng xác người đồ xuống trên 
mặt đường, rôi là tiếng động cơ âm ï của một đoàn xe tăng kéo đến, 
chúng dày xéo lên tất cả, chúng đè bẹp tất cả, có một số em nhỏ yếu 
đuối không chạy kịp đã ngã gục trên đường đi của chúng, xác thân 
bị nghiền nát dưới những lằn xích sắt°t”. Cuộc đàn áp này đã làm 
§ người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Cuộc đàn áp khiến cho 
Tăng Nị, tín đồ Phật tử ở Huế sôi sục căm phẫn. Phong trào từ Huế đã 
lan vào Sài Gòn và lan rộng ra toàn miền Nam. 


Ngày 23-5-1963, giới lãnh đạo Phật giáo miền Nam cho công bồ 
bản phụ đính của “Bản tuyên ngôn ngày 10-5-1963” nội dung khăng 
định năm nguyện vọng của Phật giáo và khăng định đường lôi đầu 


15. Dẫn theo Lê Cung, Sđd, tr.I44-145. 

16. Xem thêm Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, Tập LILIII. Nxb Văn 
học. H.2000, tr.1043-1047. 

17. Nguyễn Thanh. Sự thật cuộc đầu tranh Phật giáo Việt Nam. Nxb Hoa Đạo, 
Sài Gòn, 1964, tr.27. Dẫn theo Lê Cung, Sđd, tr.I67. 


NHÌN LẠI PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM * 367 


tranh “bát bạo động”. Đến ngày 25-5-1963, một hội nghị đại biểu của 
11 tông phái và các đoàn thể Phật giáo được tô chức tại chùa Xá Lợi đề 
thảo luận kế hoạch đấu tranh. Hội nghị cũng đã thành lập Uỷ ban Liên 
phái Bảo vệ Phật giáo. Sự kiện này có ý nghĩa to lớn, nó thê hiện sự thống 
nhất ý chí và lực lượng của Phật giáo“®. Trước những phản ứng của giới 
Phật giáo, chính quyền Diệm vẫn tiếp tục tăng cường khủng bó, đàn áp. 


Ngày 30-5-1963, một cuộc tuyệt thực của giới lãnh đạo Phật giáo 
được diễn ra rộng khắp ở các tỉnh miền Trung và miền Nam. Tại Sài 
Gòn, trước giờ tuyệt thực, gần 400 Tăng Ni đã biểu tình ngồi trước 
trụ sở Quốc hội Diệm. Tại Huế, cuộc tuyệt thực còn có sự tham gia 
của một số giáo sư và sinh viên Phật tử tham gia. Chính quyền Diệm 
đàn áp cuộc biểu tình bằng axIt và lựu đạn cay khiến cho 142 người bị 
thương, 49 người bị trọng thươngt”), 


Sau hơn một tháng đấu tranh, chính quyền Diệm vẫn không chấp 
nhận các đề nghị của giới Phật giáo. Trong các cuộc biểu tình, tuyệt 
thực, quần chúng và các Tăng Ni bị đàn áp nặng nề hơn, cuộc đấu 
tranh dần đi vào thế bế tắc. Trong hoàn cảnh đó, ngày 27-5-1963, Hòa 
thượng Thích Quảng Đức đã gửi một bức tâm thư tới giới lãnh đạo 
Phật giáo Việt Nam xin được tự thiêu đề bảo vệ Phật pháp. Ngày 11-6- 
1963, tại ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, Sải Gòn, 
Hòa thượng Thích Quảng Đức đã anh dũng tự thiêu trước sự chứng 
kiến của hàng chục vạn Tăng Ni, Phật tử, phóng viên báo chí quốc tế. 
“Ngọn lửa Thích Quảng Đức” đã gây được tiếng vang lớn trong nước 
cũng như quốc tế, mang lại cho phong trào đấu tranh một khí thế mới, 
là một chấn động mạnh khiến cho chính quyền Diệm lúng túng và đi 
tới nhượng bộ. Lo sợ về một cuộc đấu tranh mới, ngày 14-6, chính quyền 
Diệm đã phải khẩn trương tiến hành một cuộc điều đình với giới lãnh 
đạo Phật giáo. Sau năm phiên họp, một thông cáo chung được ký kết vào 
lúc 2 giờ sáng ngày 16-6-1963. Nội dung của thông cáo nhìn chung thỏa 
mãn được các nguyện vọng của Phật giáo”?. Đây là một thắng lợi lớn của 
Phật giáo và kết thúc giai đoạn thứ nhất của phong trào, giai đoạn thứ hai, 
phong trào đầu tranh chuyên sang giai đoạn hòa hoãn. 


18. Xem thêm Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, Sđd, tr.1047-1052; Lê 
Cung, Sảd, tr.170 và 187-188. 

19. Xem thêm Nguyễn Lang, Việt Nam Phát giáo sử luận, Sđd, tr.L052-10555; 
Lê Cung, Sảd, tr.191-196. 

20. Xem thêm Nguyễn Lang, V7ệ/ Nam Phật giáo sử luận, Sđd, tr.1062-1065; Lê 
Cung, Sđd, tr. 206-207. 


368 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Thực chất của sự hòa hoãn, về phía chính quyền Diệm thực chất 
chỉ nhằm xoa dịu phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân, 
Tăng Ni, Phật tử. Bên trong, chúng vẫn ngầm chuân bị cho sự đàn áp 
Phật giáo. Không lâu sau đó, chính quyền Diệm đã có nhiều hành động 
vi phạm Thông cáo chung, tiếp tục giam cầm, bắt bớ Tăng Ni, Phật tử. 


Ngày 18-6-1963, chính quyền Diệm cho phái Lục Hòa Tăng thành 
lập Tổng hội Phật giáo, lấy tên là “Tổng hội Phật giáo Cổ sơn môn” 
với nhiều hoạt động chống lại phong trào Phật giáo và gây chia rẽ nội 
bộ Phật giáo. 

Tại một số địa phương ở các tỉnh như Phú Yên, Bình Định, chính 
quyên bắt ép dân chúng ký đơn kiến nghị lên án các hoạt động của 
Phật giáo. Nhiều nơi ngăn cấm sự đi lại của Tăng Ni, các hãng xe 
không bán vé cho Tăng Ni về Sài Gòn. 

Các nhà lãnh đạo Phật giáo nhận thức được rằng hòa hoãn sẽ 
không đem lại kết quả trong cuộc đấu tranh này. Phong trào chuyên 
sang hình thức mới, không hòa hoãn mà tiếp tục đấu tranh quyết liệt. 
Giới lãnh đạo Phật giáo Việt Nam liên tục gửi các Thông bạch vào các 
ngày 14,15 và 16-7-1963 về việc kêu gọi Phật giáo tiếp tục đứng lên 
đấu tranh đòi thực thi Thông cáo chung. Thông bạch số 91, ngày 16-7 
đã kêu gọi: “Œ7ở một mắt một còn của Phật giáo Việt Nam đã đến, 
tiếng kêu thiết tha của tôi đại đa số Phật giáo đồ đã ' phát động.... Quý 
liệt vị hãy cùng chúng tôi thê hy sinh đến người cuối cùng cho nguyện 
vọng chân chính của chúng ta”9), 


Hưởng ứng lời kêu gọi của giới lãnh đạo Phật giáo, cuộc đấu tranh 
của Tăng Ni, Phật tử trên phạm vi toàn miền Nam tiếp tục phát triển 
thành cao trào với các hình thức đấu tranh bất bạo động với quy mô 
và cường độ cao hơn. Ngày 16-7, gần 200 Tăng Ni biểu tình trước 
Đại sứ quán Mỹ. Nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn.... 
các hoạt động bãi thị, bãi khóa đồng loạt diễn ra để hưởng ứng cuộc 
đấu tranh của Phật giáo. Tại Huế, ngày 29-7, có tới 15.000 người tham 
gia cuộc rước di ảnh nhân ngày chung thất của Hòa thượng Thích Quảng 
Đức. Tại Sài Gòn, có khoảng 10.000 người tham gia lễ cầu siêu cho những 
vị tử vì đạo tại chùa Xá Lợi ngày 18-8. Cùng ngày, tại Đà Nẵng, có 2.000 tín 
đồ Phật tử đến chùa Tỉnh hội dự lễ cầu siêu cho những Tăng Ni tự thiêu??. 


Ngoài cuộc tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức ngày II- 


21. Thông bạch số 91. Dẫn theo Lê Cung, Sđd, tr.226-227. 
22. Xem thêm Lê Cung, Sđd, tr.237-242. 


NHÌN LẠI PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM * 369 


6-1963, trong phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam năm 
1963, đã có những cuộc tự thiêu khác phản đối sự đàn áp Phật giáo 
của chính quyền Diệm như: Đại đức Thích Nguyên Hương (tự thiêu 
ngày 4-8-1963); Đại đức Thích Thanh Tuệ (tự thiêu ngày 13-8-1963), 
NI sư Diệu Quang (tự thiêu ngày 15-8-1963), Thượng tọa Thích Tiêu 
Diêu (tự thiêu ngày 16-8-1963), Phật tử Hồng Thể (tự thiêu ngày 29- 
9-1963), Đại đức Thích Quảng Hương (tự thiêu ngày 5-10-1963), Đại 
đức Thích Thiện Mỹ (tự thiêu ngày 27-10-1963)3), 


Đối mặt với phong trào đấu tranh ngày càng quyết liệt trên phạm 
vi rộng, chính quyền Diệm tiếp tục tìm các đối phó bằng các biện 
pháp đàn áp dã man nhưng vẫn không thê đầy lui được khí thế đấu 
tranh của quần chúng nhân dân. Đến lúc này, Diệm quyết định đầy 
cuộc đàn áp lên cao với “Kế hoạch nước lữ”, với nội dung: “Cương 
quyết thanh trừng các phân tử phản bội và quá khích trong các giới 
Tăng, Ni, công chức, giáo sư, sinh viên, cũng như trong các đoàn thể 
nhân dán... thời gian ấn định cho việc thực hiện Xong kế hoạch là từ 
21-8 đến 30-9-1963”, Đêm 20, rạng sáng 21-8, chính quyền Diệm 
cho quân tấn công đồng loạt khắp các chùa là cơ sở đấu tranh trên toàn 
miền Nam. Sau cuộc tấn công, số Tăng Ni, Phật tử bị bắt tại Sài Gòn 
là 728 người, tại Huế là 595 người. Tại sân Chi Lăng, Đà Nẵng đã tạm 
giam 2.000 người. Số giáo sư, luật sư, sinh viên bị bắt khoảng 2.000 
người, nhiều nhất là ở Huế và Sài Gòn?®, 


Sau kế hoạch này, phong trào đấu tranh cho tự do tín ngưỡng của 
Phật giáo Việt Nam không những không bị đập tắt mà còn bùng phát 
mạnh mẽ hơn. Ngày 22-8, Ủy ban Chỉ đạo Sinh viên Liên khoa được 
thành lập. Ngày 24-4, Ủy ban đã “tuyên bồ bãi khóa, nghỉ học để đấu 
tranh cho tự do tín ngưỡng”. Hầu hết các trường đại học, cao đăng ở 
Sài Gòn bãi khóa. Tại Huế, các trường đại học đã hoàn toàn đóng cửa 
sau quyết định bãi khóa của sinh viên và sự từ chức của toàn thê giáo 
sư. Phong trào bãi khóa, biểu tình chống chế độ trong sinh viên, học 
sinh diễn ra trên diện rộng tại nhiều tỉnh. Tiếp tục có các vụ tự thiêu 
của các nhà sư tố cáo chế độ tàn bạo của Ngô Đình Diệm. Ngày 5-10, 
Đại đức Thích Quảng Hương tự thiêu trước cửa chợ bến Thành, ngày 
27-10 Đại đức Thích Thiện Mỹ tự thiêu trước nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 


23. Viện Hóa đạo, Sa-môn Thích Thiện Hoa soạn. 50 năm chấn hưng Phật giáo 
Việt Nam, tr.L05-106. 

24. Dẫn theo Lê Cung, Sđd, tr.247. 

25. Xem thêm Nguyễn Lang, Sđd, tr.1093-1109; Lê Cung, Sđd, tr.249-250. 


370 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


trong lúc phái đoàn của Liên Hiệp Quôc đang đên Sài Gòn đê điêu tra 
về tình hình tôn giáot29, 


Sau khi chính quyền Diệm có những hành động không được lòng 
dân, đàn áp Phật giáo, mâu thuẫn Mỹ- Diệm ngày càng lớn. Ngày 27 
-6-1963, Kennedy cử Cabot Lodge làm Đại sứ tại Việt Nam Cộng hòa 
thay cho Nolting, là người ủng hộ Diệm. Ngày 22-8, Cabot Lodge 
đến Sài Gòn nhận chức trước dự định, hai ngày sau ông ta nhận được 
công văn từ Nhà Trắng, trong đó nêu rõ: “Cố vấn Ngô Đình Nhu chịu 
trách nhiệm về vụ tấn công đàn áp chùa chiên... Tổng thống Ngô 
Đình Diệm được dành một cơ hội để loại trừ Ngô Đình Nhu và tay 
chân, phải thay thế họ bằng những nhân vật chính trị và quân sự có khả 
năng nhất... Nếu Tổng thống Diệm vẫn còn ngoan có, thì chúng ta (chính 
quyên Mỹ) sẽ đi tới chỗ không thể tiếp tục ủng hộ ông ta nữa”??. Trong 
vòng hai tháng sau, Mỹ quyết định ủng hộ cuộc đảo chính lật đồ Diệm. 
Ngày 1-11-1963, anh em Diệm - Nhu bị giết chết, chính quyền Ngô Đình 
Diệm sụp đồ sau 9 năm cai trị miền Nam Việt Nam, 


II. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963 


3.1, Phong trào đã gây được tiếng Vang trong dự luận, để từ đó, 
phong trào đấu tranh của nhân dân miễn Nam nhận được sự ủng hộ 
mạnh mẽ không những tronng nước mà cả từ phía quốc tế. 


Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam năm 1963 không 
chỉ là phong trào đấu tranh của riêng Phật giáo mà nó đã thu hút và 
nhận được sự tham gia, ủng hộ của nhiều tôn giáo khác. Các tín đồ 
Công giáo cũng có những hành động cụ thê ủng hộ phong trào của 
Phật giáo như gửi thư kháng nghị, tố cáo chính quyền Diệm đàn áp 
phong trào. Tại miền Bắc, đại biểu các tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, 
Tin Lành, Cao Đài) ở thủ đô Hà Nội cũng ra tuyên bố chung lên án 
tội ác của chính quyền Ngô Đình Diệm và bày tỏ sự ủng hộ cuộc đấu 
tranh của Phật giáo miền Nam”?, 


Đặc biệt, phong trào nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía quốc 
tê. Báo chí quôc tê đã kịp thời đưa tin và bày tỏ sự phân nộ hành 


26. Xem thêm Nguyễn Lang, Sđd, tr.1110-1111; Bồ Đề Tân Thanh - Nguyễn Đại 
Đồng, Sđd, tr.341. 

27. Dẫn theo Lê Cung, Sđd, tr.274. 

28. Về cuộc đảo chính ngày 1-11-1963, xem thêm Nguyễn Lang, Việt Nam Phật 
giáo sử luận, Sảd, tr. 1113-1122. 

29. Báo Nhân Dân, ngày 6-6-1963. Dẫn theo Lê Cung, Sđd, tr.293. 


NHÌN LẠI PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM * 371 


động đàn áp tôn giáo dã man của chính quyền Diệm như các tờ: ,Š- 
day Times (Anh); Témoigne Chretien (Pháp); Hãng thông tin Nôvôxô 
(Liên xô cũ); Nhân dán, Cách mạng châu Phi (Angiên); Phim Thai 
(Thái Lan); .Jouznal de Genève (Thụy Sĩ); Công Luận (Đài Loan), 
Sunday Examiner (Hong Kong), Asahi Evening News (Nhật Bản), 
New York Herald Tribune, Francisco Chinese Worid (Mỹ). Các đài 
B.B.C, V.O.A... cũng thường xuyên theo dõi và đưa tinở9, 


Nhiều cá nhân và tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng lên án chính 
sách cai trị hà khắc của chính quyền Ngô Đình Diệm và ủng hộ phong 
trào đấu tranh của nhân dân, Tăng NI, Phật tử miền Nam Việt Nam. 
Phong trào nhận được sự ủng hộ của Hội Phật giáo thế giới; Liên đoàn 
Thanh niên Dân chủ thế ĐIỚI, Các tổ chức tôn giáo Ở Ấn Độ, Sri Lanka, 
Nhật Bản, Myanmar, Trung Quốc, Hungari, Anh, Bỉ, Mông Cổ, Lào, 
Campuchia, Thái Lan... lên tiếng ủng hộ phong trào. Đặc biệt, Liên 
Hiệp Quốc cũng đã có những thảo luận về tình hình tôn giáo ở miền 
Nam Việt Nam. Trong phiên họp ngày 7-10-1963, Liên Hiệp Quốc đã 
quyết định cử đoàn điều tra đến miền Nam Việt Nam đề điều tra tình 
hình đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệmô", 


Nhiều vị lãnh đạo cấp cao của các tô chức quốc tế, đặc biệt là các 
tổ chức Phật giáo quốc tế bằng nhiều hình thức cũng đã ủng hộ phong 
trào. Các hoạt động đó đã giúp nhân dân Việt Nam vững tâm đấu tranh 
đến thắng lợi cuối cùng. 


3.2. Phong trào đấu tranh của Phật giáo miễn Nam, dù với hình 
thức bất bạo động, dù phải đối diện với sự đàn áp của chỉnh quyễn 
Diệm nhưng tỉnh thân và khí thế của phong trào không những không 
thể bị dập tắt mà ngày càng lớn mạnh. 


Phong trào đâu tranh của Phật giáo miền Nam kiên trì với phương 
châm bất bạo động. Tính chất bất bạo động thể hiện trong mọi văn 
bản của giới lãnh đạo Phật giáo miền Nam. Mặc dù chính quyền Diệm 
thắng tay đàn áp, cuộc đấu tranh vẫn giữ vững lập trường dựa vào tình 
thương để xóa bỏ hận thù. Các cuộc biểu tình, kiến nghị, tuyệt thực và 
quyết liệt nhất là hành động tự thiêu bảo vệ đạo pháp, bảo vệ công lý 
đã thê hiện tinh thần bất bạo động ấy. Các loại hình đầu tranh bất bạo 
động được thực thi trong phong trào đấu tranh năm 1963 rất phong phú, 


30. Xem Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, Sảd, tr. 1056; Lê Cung, 
Sđd, tr.300-32 1. 
31. Xem Lê Cung, Sđd, tr.301-321. 


372 »* NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


được tiễn hành từ mức độ thấp đến mức độ cao (biểu tình, rải truyền đơn, 
họp báo, kiên nghị, tuyệt thực, tự thiêu...) phù hợp với những thành phân 
xã hội tham gia theo khả năng và điêu kiện của mình. 


Sự lớn mạnh của phong trào là ở chỗ nó đã thu hút được sự ủng 
hộ của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới Tăng NI, Phật tử, học 
sinh sinh viên, trí thức, viên chức cao cấp. Lúc đầu phong trào chỉ giới 
hạn trong giới lãnh đạo Phật giáo và Tăng NI, Phật tử. Sau này, phong 
trào đã nhận được sự ủng hộ của các học sinh, sinh viên, giới trí thức, 
thương nhân... của nhiều tỉnh ở miền Trung và miền Nam, đặc biệt 
là ở Huế và Sài Gòn với các phong trào bãi thị, bãi khóa, biểu tình... 

3.3. Phong trào góp phân quan trọng cả về tỉnh thân và chuẩn bị 
lực lượng tham gia cuộc đấu tranh lật đồ chế độ Ngô Đình Diệm, tiến 
tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 


Mọi tầng lớp, tổ chức xã hội đều có những hành động ủng hộ 
phong trào, tạo nên một làn sóng phản đối chế độ độc tài Ngô Đình 
Diệm, tạo ra những hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, góp phần vào cuộc đầu 
tranh lật đỗ chính quyền Diệm. 


Cuộc đấu tranh năm 1963 ban đầu là đấu tranh chống lệnh cấm treo 
cờ Phật giáo, sau tiến tới đấu tranh cho tự do trong sinh hoạt đạo, chống 
lại sự kỳ thị, đàn áp Phật giáo... Phong trào không chỉ nhận được sự ủng 
hộ của các thành phần xã hội và dư luận trong nước mà còn nhận được 
sự ủng hộ mạnh mẽ của các cá nhân và các tổ chức quốc tế với các hành 
động cụ thê như gửi kiến nghị, biểu tình... lên án hành động đàn áp của 
chính quyền Diệm. Chính quyền Diệm đã vấp phải những khó khăn trong 
điều hành, mất lòng dân, túng túng, bế tắc trong các chính sách, xã hội trở 
nên rối loạn, Mỹ không còn tin tưởng, cắt viện trợ và dẫn đến quyết định 
ủng hộ việc đảo chính lật đồ chính quyền Diệm (1-11-1963). 


Sau cuộc đảo chính này, Mỹ mất chỗ dựa, các cuộc đảo chính 
diễn ra liên tục, chính quyền mất kiểm soát ở nhiều nơi. Trong khi 
đó, phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân miền Nam ngày 
càng lớn mạnh, thu hút được sự ủng hộ mạnh mẽ, tạo những tiền đề 
về dư luận xã hội và lực lượng cách mạng để tiễn tới hoàn thành sự 
nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 


xksk‡k 


ẢNH HƯỚNG CỦA PHONG TRÀO PHẬT GIÁO 
ĐẾN CỤC DIỆN CHÍNH TRỊ MIỄN NAM (1963) 


Nguyễn Văn Bắc 
Trường Đại học KHXH&NV HN —- ĐHQG HN 


Lấy học thuyết nhân vị làm nền tảng tư tưởng, chính quyền Ngô 
Đình Diệm đã thành lập Đảng Cần lao Nhân vị rồi đổi tên thành 
Đảng “Cẩn lao Thiên Chúa giáo” (1957). Công giáo là nòng cốt 
đào đạo hệ tư tưởng cho cán bộ, chuẩn mực để định vị chính sách 
nhân sự. “Cần lao là con đường duy nhất đưa người Công giáo, và 
chỉ người Công giáo mà thôi vào chính quyên”). Do đó, chính quyền 
Ngô Đình Diệm đã có những chính sách ưu ái đối với Công giáo và 
ngược lại, cũng có những chính sách bài trừ, bôi nhọ tôn giáo khác 
(Phật giáo), lôi kéo, ép buộc những tín đồ ngoài Công giáo cải đạo 
sang Công giáo. Chính điều này đã dấy lên tinh thần đấu tranh Phật 
giáo đòi tự do tôn giáo, đòi những yêu sách chính đáng. 

Phong trào Phật giáo miền Nam (1963) đã đề lại một dấu ấn đậm 
nét trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt trong lịch sử đấu tranh giải phóng 
dân tộc cả nhân dân miền Nam. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng góp 
phần vào thay đổi cục diện chính trị ở miền Nam, đánh đồ chế độ độc 
tài Ngô Đình Diệm vào ngày 1/11/1963. 

Bài viết sẽ cố gắng trình bày vài ảnh hưởng phong trào Phật giáo 
đến cục diện chính trị miền Nam (1963) dưới nhãn quan chính trị học. 


1. VÀI NÉT VÊ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO VÀ THÁI ĐỘ CỦA CHÍNH 
QUYÊN NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐÓI VỚI PHẬT GIÁO 

Chính quyền Ngô Đình Diệm dựa trên hệ tư tưởng chủ nghĩa nhân 
VỊ (Personalism) mà Ngô Đình Nhu là người chủ xướng. Ngô Đình 


1. Chu Bằng Lĩnh, Đảng Cẩn lao, Nxb Mẹ Việt Nam, San Diego, Ca. USA, 
1993, tr. 196. 


374 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Nhu cho rằng: *Trong xã hội hậu tiễn như Việt Nam nhiễu cơ cấu nội 
bộ không thích hợp với chế độ kinh tế lấy nhân vị làm căn bản. Người 
ta sẽ phí công nếu chỉ bằng lòng tô sửa lại những đường nứt nẻ ở một 
tòa nhà lung lay sắp đồ nát. Nếu là cẩn, chúng ta phải mạnh dạn đập 
tan nhưng cơ cấu lỗi thời ấy đi để đặt nên tảng cho những công cuộc 
xây dựng mới lấy sự giải phóng nhân vị làm tiêu chuẩn. Làm như thế 
chúng ta sẽ tránh khỏi sự cảm dỗ của chủ nghĩa Mác - xít là thuyết 
chủ trương quyên tối thượng của kinh tế trên nhân vị”0). 


Một chính quyền dựa trên lý thuyết là chủ nghĩa dân vị và nó được 
cụ thể hóa trong những chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật cao 
nhất của nhà nước. Điều đó được khăng định rõ nét trong Hiến pháp 
của nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam (1956): “Xây dựng dân chủ về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cho toàn dân trong sự tôn trọng 
nhân vị”). Đây được xem là kim chỉ nam cho mọi chủ trương, chính 
sách, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực quốc gia của chính quyền 
Ngô Đình Diệm. Hầu hết các chương trình giảng dạy, tuyên truyền, 
huấn luyện được các Linh mục hoặc tín đồ công giáo trực tiếp đảm 
nhiệm dưới sự quản lý của Ngô Đình Nhu. Đến đây, chúng ta đã thấy 
hiện ra một mô hình gia đình trị đặc biệt ở miền Nam, hay nói cách 
khác là gia đình họ Ngô. Ngô Đình Nhu trực tiếp đề ra thuyết “Cử 
nghĩa nhân vỷ”, Ngô Đình Thục quản lý các lĩnh vực Công giáo, tham 
gia giảng dạy, tuyên truyền. Ngô Đình Diệm đưa ra chủ nghĩa nhân vị 
vào trong đời sống. 


Điều quan trọng trong gia đình trị này là gia đình theo Công giáo, 
việc giảng dạy của các lĩnh vực chủ yếu tập trung vào giáo lý Công 
giáo, lôi kéo người theo Công giáo, thậm chí là ép buộc, đồng thời chỉ 
trích Phật giáo, chia rẽ trong nội bộ Phật giáo. Theo tài liệu của Trung 
tâm Huấn luyện Nhân vị Vĩnh Long (1960): “7: heo Phật giáo nguyên 
thủy, thì Đức Phật không bàn đến nguồn góc vô trị. Ngài cho răng vô 
trị là Brahmam (Phạm Thiên) cũng bị lôi cuối trong vòng biến chuyển 
ấy. Tư tưởng này là Đức Thích Ca, được phái Tiểu Hòa nhất luật tuân 
theo... Nhưng vì thấy quan điểm này quá hẹp hòi, phi tiến hóa, nên 
Đạo sĩ Ashivagosha mới lập ra phải Đại thừa”®. Người tham gia các 
khóa học, các khóa tập huấn về chủ nghĩa nhân vị, chủ yếu là mong có 


2. Bùi Tuân, “Xây dựng trên nhân vỷ”, Nxb. Nhận Thức, Huế, 1956, tr.59. 

3. Dương Thành Mậu, Đường về nhân vị, Trung tâm Huấn luyện Nhân vị Vĩnh 
Long, Sài Gòn, 1960. 

4. Xem Dương Thành Mậu, bài đã dẫn, tr. 77. 


ẢNH HƯỚNG CỦA PHONG TRÀO PHẬT GIÁO ĐÉN CỤC DIỆN * 375 


được một tâm bằng “nhân vị” vì nhu cầu thăng tiễn. Chính vì lý do đó, 
mà hàng ngày cán bộ của chính quyền Ngô Đình Diệm được qua “lò” 
đào tạo về chủ nghĩa nhân vị, cái gọi là “cán bộ nhân vị”. Bên cạnh 
đó, chính quyền Ngô Đình Diệm cần có chính sách triển khai, tuyên 
truyền chủ nghĩa nhân vị xuống tận nông thôn, gây khó khăn cho Phật 
giáo, cho nhân dân đặc biệt là các tỉnh miền Trung. Tại đây nhân dân 
bị ép buộc tham gia lớp học của chính quyền Ngô Đình Diệm và buộc 
người ngoài Công giáo (chủ yếu là Phật giáo) phải cải đạo sang Công 
giáo. Nhiều tín đồ Phật giáo bị bắt bớ, giam cầm, đánh đập dã man, 
thậm chí bị thủ tiêu bằng cách chôn sống. 


Sau một thời gian củng cố nhân sự, năm 1957 gia đình họ Ngô 
đổi tên Đảng Cần lao Nhân vị thành Đảng Cần lao Công giáo, lấy tôn 
giáo làm nền tảng tư tưởng (cụ thê là Công giáo). Chủ trương lấy tín 
đồ Công giáo làm nòng cốt, tuy nhiên Đảng Cần lao Công giáo vẫn 
kết nạp đảng viên từ các tôn giáo khác. Chính sách nhân sự của Đảng 
chủ yếu là đảng viên là tín đồ Công giáo. Theo tài liệu nghiên cứu của 
Lê Cung, kẻ vào Đảng phải tuyên thệ có sự chứng giám của một vị 
Linh mục, thề chiến đấu vì Chúa, “đem hết thể xác và tỉnh thần cho 
đến hơi thở cuối cùng đề chống Cộng sản Vô thân, chống Phật giáo 
ma quỷ, chống các đảng phải quốc gia”©. Đề thể hiện sự trung thành 
với chế độ, bắt buộc mọi người phải là đảng viên của Đảng Cần lao, 
và dĩ nhiên cũng phải là tín đồ Công giáo, được chế độ tin tưởng, cân 
nhắc. “Cân lao là con đường duy nhất đẻ đưa người Công giáo và 
chỉ người Công giáo mà thôi vào chính quyên”. Tính chất gia đình 
trị, giáo trị của Ngô Đình Diệm đã thê hiện rất rõ nét, sâu sắc và hầu 
hết các cán bộ cốt cán từ trung ương đến địa phương đều là đảng viên 
Đảng Cần lao. 


Bằng những biện pháp trên, chính quyền Ngô Đình Diệm đã 
nhanh chóng củng có, phát triển bộ máy hành chính “n„#uốm màu 
Công giáo”, một chễ độ “sặc mùi Công giáo”. Với một chế độ dựa 
trên nền tảng của một tôn giáo khiến cho đời sống của các tôn giáo 
có những bước phát triển khó khăn, thậm chí bị “kừn kẹp đến ngạt 
thở”, đời sống của nhân dân dưới một chế độ độc tải Công giáo rít lên 
những tiếng thở dài. 

Chính quyền Ngô Đình Diệm công khai tỏ rõ thái độ kỳ thị với 


5. Xem Chu Bằng Lĩnh, bài đã dẫn, tr. 165. 
6. Xem Chu Bằng Lĩnh, bài đã dẫn, tr. 196. 


376 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Phật giáo. Điều đó dễ dàng nhận thấy. Nếu như sự ưu ái của chính 
quyền đối với Công giáo, đưa quyền lực của hàng giáo phẩm Công 
giáo lên thế quyền (thần quyền đứng trên thế quyền), với sự tồn tại 
của “linh mục chế” — một thế lực chính trị rất lớn. “Hầu như mỗi tỉnh 
của miễn Nam nhất là tại miễn Trung, cứ mỗi tỉnh có một Linh mục có 
quyên sinh sát trong tay mà chả ai dám đả động đến, vì đằng sau Linh 
mục là sức mạnh của chính quyên. Họ còn lộng hành hơn là nhận đơn 
kiện cáo của con chiên, rồi phê vào đơn, đưa đến Quận trưởng, Tỉnh 
trưởng, bảo phải xử theo ý Linh mục, không thì mất chức”; “ở đâu 
cũng thấy bóng dáng áo đen chen lẫn vào”®; sự kỳ thị đối với các tôn 
giáo ngoài Công giáo đặc biệt là Phật giáo, được thê hiện rõ nét trong 
chính sách, trong đường hướng phát triển của quốc gia. Đây là một 
chính sách thực chất mà nói, Ngô Đình Diệm muốn thực hiện chính 
sách “Công giáo hóa” miền Nam. Theo như Lê Cung có đề cập, trong 
quân đội cũng có những binh lính là Phật giáo, cũng có những người 
đại diện Phật giáo chăm lo tinh thần cho chiến sĩ là Phật tử, tín đồ, tuy 
nhiên, Phật giáo không có được vị trí cần có cho mỗi tín đồ. 


Trong Công điện số 9159 (6-5-1963) chính quyền Ngô Đình Diệm 
ra lệnh cấm treo cờ tôn giáo quốc tế, thực chất là cấm treo cờ Phật 
giáo thế giới trong dịp lễ Phật đản (8-5-1963). Điều này thực sự khó 
có thê chấp nhận đối với Phật giáo. Lịch sử phát triển của Phật giáo 
Việt Nam có lúc hưng thịnh, lúc nhạt nhòa, song Công điện 9159 như 
một luông gió thổi vào đống than hồng làm bùng lên ngọn lửa đấu 
tranh của Phật giáo cũng như các tầng lớp nhân dân. 


Mọi cô gắng của chính quyền Ngô Đình Diệm nhằm xây dựng một 
quốc gia, “mội gia đình trị” với những “chính sách giáo trị”, nhằm 
thâu tóm quyền lực trong tay, chia rẽ khối đoàn kết các tôn giáo, đoàn 
kết trong nhân dân, khoét sâu mâu thuẫn vốn đã tồn tại từ lâu. Chính 
sách “giáo trị” mà Ngô Đình Diệm thực hiện là chính sách một chiều, 
áp đặt lên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Điều đặc biệt cần nhấn 
mạnh mà tác giả đề cập đến ở tham luận này là chính sách kỳ thị tôn 
giáo nhất là Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Những chính 
sách của Ngô Đình Diệm đã đi ngược lại lợi ích dân tộc, lợi ích của 
nhân dân, đụng chạm đến nhiều vẫn đề của Phật giáo, và đây chính là 
một trong những nguyên nhân căn cốt dẫn đến cuộc “nhập thế” của 


1. Nguyễn Chánh Thị, “J7ệt Nam một trời tâm sự”, Ñxb Anh Thư, Los Alamitos, 
Ca., 1987, tr. 80. 
§. Xem Chu Bằng Lĩnh, bài đã dẫn, tr. 128. 


ẢNH HƯỚNG CỦA PHONG TRÀO PHẬT GIÁO ĐÉN CỤC DIỆN * 377 


Phật giáo 1963, góp phần vào sự sụp đồ của chính quyền Ngô Đình 
Diệm (1-11-1963). 


2. KHUYNH HƯỚNG NHẬP THẺ VÀ PHÁN ỨNG CỦA PHẬT GIÁO 
ĐÓI VỚI CHÍNH QUYÈN NGÔ ĐÌNH DIỆM 


Như trên dã trình bày, ngày 6-5-1963 chính quyền Ngô Đình Diệm 
ra Công điện 9159 lệnh cho tất cả các tỉnh thành cắm treo cờ tôn giáo 
thế giới, mà cụ thê là cờ Phật giáo) trong dịp lễ Phật đản (8-5-1963). 
Công điện không những ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề tâm linh của 
Phật giáo, mà nó trở thành quả bom nỗ chậm đối với chính quyền Ngô 
Đình Diệm trên bình diện trong nước và quốc tế. 


Ngay buổi tối ngày 6-5-1963, lãnh đạo Tổng hội Phật giáo miền 
Trung đã họp tại chùa Từ Đàm — Huế nhằm phản ứng lại với chính 
sách của Ngô Đình Diệm. Ngày 7-5-1963, tại Huế, mọi công tác chuẩn 
bị đón Phật đản đã hoàn tất, đến chiều chính quyền cảnh sát đến từng 
nhà buộc mọi người phải hạ cờ Phật giáo, Phật giáo đồ đã cương quyết 
không thực hiện theo. Đồng thời, quần chúng tụ tập, kéo đến trước tòa 
Tỉnh trưởng, giương cao biêu ngữ phản đối chính quyền họ Ngô. 


Ngày 8-5 đại lễ Phật đản diễn ra trước sự có mặt của đông đảo tín 
đồ Phật giáo và cảnh sát của chế độ, nhưng họ không ngăn cản hay 
đàn áp. Buổi tối cùng ngày, tín đồ Phật tử đã tập trung tại Đài phát 
thanh Huế và chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra vụ thảm sát, làm 
§ người chết và nhiều người khác bị thương. Tin chính quyền Ngô 
Đình Diệm đàn áp nhanh chóng lan rộng vào Sài Gòn, gây bất bình 
trong nhân dân, trực tiếp là giới Phật giáo đồ, làm dây lên một phong 
trào đấu tranh. 


Trước những biểu hiện của chính quyền, Thượng tọa Thích Tâm 
Châu, Phó Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam gửi toàn thể Tăng 
Ni, tín đồ, giới lãnh đạo Sài Gòn một “l4 âm thư”, vạch trần tội ác 
của chính quyền Ngô Đình Diệm: “Phật ñử chúng ta (cả xuất gia và 
tại gia) có nơi bị chôn sống, bị vụ không, bị tù đày, bị thiên cư, bị nhục 
mạ, ngày nay lại thêm một cái tát đau đớn nữa là lá cờ PG quốc tẾ 
- linh hôn của PG - bị hủy bỏ ngay ngày kỷ niệm . đẳng Giáo chủ của 
chúng ta, đến nỗi cuộc hy sinh vì đạo đã phải diễn ra tại Huế”, đồng 
thời kêu gọi “đoàn thể Phật giáo đô, không phân biệt xuất gia hay tại 


9. Lá cờ ngũ sắc của Phật giáo tượng trưng cho sức mạnh gọi là ngũ lực (tín, tấn, 
niệm, định, tuệ). Đó là lá cờ nhiều màu sắc rực rỡ, tươi vui, là biểu tượng cho niềm 
tin nơi từ bi, khoan dung và ước vọng hòa bình. 


378 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


gia, người Việt hay ngoại kiêu, hê ai còn nhiệt tâm vì đạo, chúng ta 
hãy tự bình tĩnh, luôn luôn muôn người như một, săn sàng bảo vệ đạo, 
chết vì đạo”), 


Ngày 10-5-1963 giới lãnh đạo Phật giáo họp tại chùa Từ Đàm và 
vạch ra đường hướng đấu tranh đòi công bằng xã hội“. Trước tình 
hình đó, ngày 15/5/1963 phái đoàn Tổng hội Phật giáo Việt Nam phối 
hợp với các tổ chức Phật giáo khác đã có buổi tiếp xúc với Tổng thông 
Ngô Đình Diệm, trình bày bản Tuyên ngôn (10-5). Thêm vào đó, phái 
đoàn Phật giáo Sài Gòn còn đưa ra 2 nguyện vọng: “7. Chính phủ đảm 
bảo an ninh cho một phải đoàn ra thăm Phật giáo đồ tại Huế và an i 
các gia đình nạn nhân. 2. Ra lệnh cho các cấp quân dân chính đừng 
làm điều gì trở ngại đến buổi lễ cẩu siêu cho vong linh nạn nhân ở 
khắp các chùa toàn quốc theo chỉ thị của Tổng hội Phật giáo”0?. Sau 
3 giờ thảo luận, Tổng thống Ngô Đình Diệm không chỉ hứa hẹn mơ 
hồ mà không một nguyện vọng nào của Phật giáo được giải quyết, bên 
cạnh đó, còn quy trách nhiệm cho những người Cộng sản gây ra vụ 
thảm sát tại Đài phát thanh Huế. 


Từ ngày l6 đến ngày 2l tháng 5, Phật giáo đã mở cuộc họp báo tại 
chùa Từ Đàm, cho trưng bày hình ảnh vụ thảm sát tại Đài phát thanh 
Huế ở chùa Ấn Quang — Sài Gòn để phản ứng, vạch tội, lên án chính 
quyền Ngô Đình Diệm, và gửi chính quyền một tài liệu 45 trang liệt 
kê những vụ đàn áp, bắt bớ và thủ tiêu tín đồ Phật giáot?). 


10. Trích theo Lê Cung, Về phong trào Phật giáo Sài Gòn 1963 (http:/www. 
quangduc.com). Tài liệu gốc: Lá fâm thư ngày 9-5-1963 của TT Thích Tâm Châu, 
Phó Hội chủ Tổng hội PG Việt Nam gởi quý HT, TT, ĐĐ Tăng Ni cùng toàn thê 
Phật tử Việt Nam. Hồ sơ lưu tại chùa Từ Đàm - Huế. 

11. Năm nội dung cơ bản trong Tuyên ngôn (10-5-1963): 

1. Yêu cầu Chính phủ Việt Nam Cộng hòa thu hồi vĩnh viễn Công điện triệt 
giáo kỳ của Phật giáo. 

2. Yêu cầu Phật giáo phải được hưởng quy chế đặc biệt như các Hội truyền 
giáo Thiên Chúa đã được ghi trong Dụ số 10. 

3. Yêu cầu Chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ, khủng bố tín đồ Phật giáo. 

4. Yêu cầu cho Tăng, tín đồ Phật giáo được tự do truyền đạo và hành đạo. 

5. Yêu cầu Chính phủ đền bồi một cách xứng đáng cho những kẻ bị giết 
oan vô tội và kẻ chủ mưu giết hại phải đền bồi đúng mức. 

(Bản Tuyên ngôn của Tăng, tín đồ Phật giáo Việt Nam (10-5-1963). Trung tâm 
lưu trữ Quốc gia II. Ký hiệu tài liệu: SC.04-HS.8352). 

12. Trích theo Lê Cung, bài đã dẫn. Tài liệu gốc: Quốc Tuệ, Công cuộc đấu 
tranh của PG Việt Nam, Tác giả xuất bản, Sài Gòn, 1964, tr. 66. 

13. Pháp nạn Huế trong lễ Phật đản 1963, tại vncphathoc.net. 


ẢNH HƯỚNG CỦA PHONG TRÀO PHẬT GIÁO ĐÉN CỤC DIỆN * 379 


Ngày 21-5, khắp nơi trên toàn quốc tổ chức cầu siêu cho các nạn 
nhân tại Huế. Tại chùa Ấn Quang sau lễ cầu siêu, gần 100 Tăng Ni đã 
tổ chức một cuộc biểu tình đòi hòa bình từ chùa Ấn Quang về chùa 
Xá Lợi (Sài Gòn). 

Ngày 23-5 tại chùa Từ Đàm, một bản phụ đính của Tuyên ngôn 
10/5 được công bố, giải thích rõ ràng năm nguyện vọng nói trên. Và 
ngày 25-5 bản phụ đính được công bố với mục đích nhắc lại vai trò 
lập quốc và xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử 
dân tộc của Phật giáo và nói rõ lập trường đấu tranh của mình vì mục 
tiêu tự do tôn giáo và công bằng xã hội. Cùng ngày, Ủy ban Liên phái 
Bảo vệ Phật giáo được thành lập để chỉ đạo cuộc đấu tranh. Đây là sự 
kiện có ý nghĩa rất quan trọng, nó thể hiện sự đoàn kết đấu tranh và 
cho một mục đích cao cả, trong sáng của Phật giáo đồ. Phương thức 
đấu tranh mà Phật giáo chọn là bất bạo động và hợp pháp. 


Ngày hôm sau, đoàn đại biểu Phật giáo gửi Ngô Đình Diệm bản 
phụ đính của Tuyên ngôn 10-5, Hòa thượng Thích Tịnh Khiết viết: 
“Để cho những nguyện vọng tối thiểu và hoàn toàn thuộc phạm vi 
tín ngưỡng ghi trong bản Tuyên ngôn và bản Phụ đính của chúng tôi 
được thấu hiểu và chấp thuận, tôi thiết nghĩ Phật giáo đồ - mà Tăng 
sĩ Phật giáo là phân chính - phải có một cách nào hơn những việc đã 
làm. Do đó, tôi đã chỉ thị cho các vị lãnh đạo thuộc sảu tập đoàn Phật 
giáo Việt Nam sẽ tuyệt thực 48 giờ đông hồ, có bác sĩ giám hộ, kế từ 
14 giờ 30 ngày 30-5-1963, Đến đây phong trào Phật giáo thực sự 
có quy mô rộng lớn được sự hưởng ứng của đông đảo Phật giáo đồ và 
nhân dân, đặc biệt là tầng lớp trí thức. 

Như kế hoạch đã định sẵn, ngày 30-5, từ 14 giờ 30 giới lãnh đạo 
Phật giáo tiến hành tuyệt thực trên toàn miền Nam. Cùng ngày, gần 
400 Tăng Ni đã ngồi biểu tình trước trụ sở Quốc hội Diệm. Trước giờ 
tuyệt thực, Đoàn Sinh viên Phật tử Huế đã ra thư kêu gọi sinh viên, 
học sinh ủng hộ phong trào đấu tranh của Phật giáo. Ngày 1-6 một 
cuộc biểu tình và tuyệt thực lớn cũng đã diễn ra tại Huế. Bên cạnh đó, 
tại Huế chính quyền Ngô Đình Diệm còn cho phong tỏa các chùa Từ 
Đàm, Báo Quốc, Linh Quang... Trước diễn biến phức tạp của phong 
trào Phật giáo, dư luận quốc tế hết sức quan tâm, ủng hộ và càng làm 
tăng tinh thần đấu tranh của Phật giáo đồ. 


14. Trích theo Lê Cung, bài đã dẫn. Tài liêu gốc: Quốc Tuệ, Công cuộc đấu 
tranh của PGŒ Việt Nam, Tác giả xuât bản, Sài Gòn, 1964, tr. 78. 


380 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Hình thức đấu tranh bất bạo động đã đem lại hiệu quả to lớn đối 
với phong trào Phật giáo. Trước sức mạnh tinh thần của Phật giáo 
đồ, chính quyền bạo lực Ngô Đình Diệm phải khoanh tay và bỏ lệnh 
phong tỏa các chùa ở Huế, và được xem như một bước nhượng bộ 
đối với Phật giáo. Tuy nhiên, chính quyền Ngô Đình Diệm vẫn ngắm 
ngầm gây ra những tội ác như bắt cóc, thủ tiêu Tăng Ni, Phật tử, đồng 
thời thanh trừng nhân viên ủng hộ Phật giáo”. Tại Sài Gòn, Diệm 
cũng cho mật vụ giả danh Phật tử, Tăng Ni vào các chùa để do thám 
Và XÚI giục nhằm chia rễ hàng ngũ Phật giáo, đặc biệt là tìm cách làm 
mắt uy tín của Tổng hội Phật giáo Việt Nam. 


Ngày 11-6, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu mình để 
phản đối lại chính sách đàn áp của Ngô Đình Diệm trước sự chứng 
kiến của đông đảo Tăng NI, Phật tử, nhân dân, cảnh sát của chính 
quyên cùng những phóng viên, quan sát viên nước ngoài. Sáng ngày 
11/6/1963, trước khi tự thiêu, ông đã viết lại một bức thư Lời nguyện 
tâm huyếf"®, nói rõ chủ định và nguyện vọng của mình.“” Hành động 
này như một chất đề kháng để kháng lại những chính sách bất công, 
thiếu công bằng, tàn bạo của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với 
Phật giáo nói riêng và đối với nhân dân miền Nam nói chung. Hành 
động của Hòa thượng Thích Quảng Đức đã làm rung động những trái 


15. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Chương 38, Cuộc vận 
động chống chế độ Ngô Đình Diệm. Nxb Văn học, 2010, tr. 1055 — 1056. 

16. Xm trích lại lá thư của Hòa thượng Thích Quảng Đức: 

“Tôi, pháp danh Thích Quảng Đức, Trụ trì chùa Quan Âm Phú Nhuận, Gia 
Định. Nhận thấy Phật giáo nước nhà đang lúc nghiêng ngửa, tôi là một tu sĩ mệnh 
danh là trưởng tử của Như Lai không lẽ cứ ngôi điềm nhiên tọa thị để cho Phật giáo 
tiêu vong, nên tôi vui lòng phát nguyên thiêu thân giả tạm này cúng đường chư Phật 
đề hồi hướng công đức bảo tôn Phật giáo. Mong ơn mười phương chư Phật, chư 
Đại Đức Tăng Ni chứng mình cho tôi đạt thành ý nguyện sau đây: 

1. Mong ơn Phật tổ gia hộ cho Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt chấp nhận 
năm nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo Việt Nam ghi trong bản tuyên ngôn. 

2. Nhờ ơn Phật từ bị gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được trường tôn bắt diệt. 

3. Mong nhờ hồng ân đức Phát gia hộ cho chư Đại đức, Tăng Ni, Phát tứ Việt 
Nam tránh khỏi nạn khủng bố bắt bó giam cầm của kẻ ác gian. 

4. Câu nguyện cho đất nước thanh bình quốc dân an lạc. 

Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gởi lời cho Tổng thống 
Ngô Đình Diệm nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân và thi hành chính sách bình 
đăng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thủa. Tôi tha thiết kêu gọi chư Đại đức Tăng 
Ni Phật tử nên đoàn kết nhất trí để bảo toàn Phật pháp. Thích Quảng Đức”. 

(Xem Nguyễn Lang, tlđd, tr. 1059 — 1060. 

17. Xem Nguyễn Lang, tlđd, tr. 1060 — 1062. 


ẢNH HƯỚNG CỦA PHONG TRÀO PHẬT GIÁO ĐÉN CỤC DIỆN * 381 


tim nhân ái và nhận được sự ủng hộ của giới Phật giáo đồ trong, ngoài 
nước cũng như nhân dân tiễn bộ trên thế giới. Nó thực sự là một cú 
đấm tinh thần giáng mạnh vào chế độc độc tài, đi ngược lại lợi ích dân 
tộc, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 


Để gây áp lực về mặt chính trị đối với chính quyền Ngô Đình 
Diệm, cũng như tranh thủ sự ủng hộ cuộc đấu tranh của Phật giáo, 
Phật giáo đã sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng cả trong 
và ngoài nước như một nguồn sức mạnh. Báo zshington Post ngày 
19/6/1963 viết: “Cuộc tranh chấp không còn là một biến động mang 
tính địa phương nữa. Vì chế độ Ngô Đình Diệm liên hệ mật thiết với 
Hoa Kỳ nên có nguy cơ tín đô Phật giáo khắp châu Á sẽ có cảm tưởng 
rằng Hoa Kỳ cũng dung túng sự kỳ thị tôn giáo. Tuy đó là một ý nghĩ 
sai lầm nhưng vì là đồng mình của một chế độ độc tài và áp bức cho 
nên Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng”. Và khi một số nhà báo, phóng viên 
tác nghiệp tại miền Nam Việt Nam đã bị cảnh sát của chính quyền 
Ngô Đình Diệm hành hung”, 


Tiếp theo hành động của Hòa thượng Thích Quảng Đức là hàng 
loạt các cuộc biểu tình, các vụ tự thiêu, tự chặt tay của giới Phật giáo 
đồ. Bên cạnh đó cũng thu hút sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân 
dân, trong đó quan trọng không kém là sự hưởng ứng của giới tri thức. 
Ngày 15-8-1963, khoảng 1.000 sinh viên - học sinh biểu tình tại Huế 
để phản đối vụ đàn áp trước chùa Phước Duyên. Cũng trong ngày 
hôm đó, Ni sư Diệu Quang 27 tuổi đã tự thiêu tại quận Ninh Hòa, 
Khánh Hòa và bị cảnh sát mang thi hài đi. Trước sự phần nộ đó, dân 
chúng đã biểu tình tại thị xã Nha Trang để phản đối và đòi lại người. 
Hay ngày 16-8-1963, tại Huế, thiền sư Tiêu Diêu tự thiêu tại chùa Từ 
Đàm, thu hút hơn 5.000 người đến chùa Từ Đàm để bảo vệ thi hài 
thiền sư Tiêu Diêu.09 


Cũng trong ngày 16-8-1963, Ủy ban Liên phái gửi Tổng Thư ký 
Liên Hiệp quốc và cho tổ chức Phật giáo các nước như Thái Lan, Nhật 
Bản, Singapore, Miễn Điện, Đài Loan, Ấn Độ về những diễn biến 
phức tạp của Phật giáo Việt Nam và kêu gọi giúp đỡ: “Chúng tôi gửi 
đến Thế Giới Tự Do, các tổ chức Phật giáo ngoại quốc lời kêu cứu 
thiết tha này và thành thật trì ân mọi sự can thiệp, nhân danh nhân 
quyên, để chấm dứt một sự ngược đãi đã trở thành dã man”©9. 


18. Xem Nguyễn Lang, tlđd, tr. 1085. 
19. Xem Nguyễn Lang, tlđd, tr. 1096-1097. 
20. Xem Nguyễn Lang, tlđd, tr. 1098. 


382 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Hưởng ứng phong trào đấu tranh của Phật giáo, các thành phần 
xã hội đã có những động thái chung tay chống lại chế độ Ngô Đình 
Diệm. Các cuộc biểu tình của học sinh sinh viên, các cuộc phát động rộng 
rãi trong các trường đại học (Y khoa Sài Gòn, Luật khoa Sài Gòn...) đã 
diễn ra và lan rộng tới tận cấp trung học. Chính quyền Ngô Đình Diệm đã 
dùng sức mạnh cảnh sát tiền hành bắt bớ, đàn áp. Khoảng 2.000 học sinh 
Trung học Sài Gòn bị bắt (24-8), đàn áp và làm chết một nữ sinh và bắt 
khoảng 200 người (25-8) tại Công trường Diên Hồng... .Đ 


Ngày 5-10-1963, Đại đức Thích Quảng Hương thuộc Tỉnh hội 
Phật giáo Ban Mê Thuột châm lửa tự thiêu trước tại chợ Bến Thành, 
đã cho dư luận quốc tế thấy được sự nghiêm trọng của Phật giáo ở 
Việt Nam dưới chế độ Ngô Đình Diệm. Ngày 27-10-1963, Đại đức 
Thích Thiện Mỹ 23 tuổi tại chùa Vạn Thọ châm lửa tự thiêu trước nhà 
thờ Đức Bà tại Sài Gòn. Trong lúc này phái đoàn điều tra của Liên 
Hợp Quốc đang hoạt động ở Sài Gòn, và đây thực sự là tiếng vang 
vọng lên lời kêu cứu, tố cáo tội ác của chính quyền Ngô Đình Diệm 
tới Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức quốc tế trong việc bảo vệ tự 
do tôn giáo, bảo vệ công bằng xã hội. Đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh 
đối với Mỹ trong việc ủng hộ chính quyền Diệm — Nhu. 

Trở lại cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, dễ dàng nhận thấy 
sau những thắng lợi của cách mạng miền Nam, chế độ Ngô Đình 
Diệm chịu hết thất bại này đến thất bại khác, các chủ thuyết “Nhân 
vị”, “Công giáo trị”, “Gia đình trị” lần lượt mờ nhạt và tỏ rõ yếu kém 
đến các hoạt động “Áp chiến lược”. Về phía Mỹ, cùng với phong trào 
đô thị miền Nam, nhất là sau thắng lợi của trận Ấp Bắc (3/11/1963), 
phong trào Phật giáo đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia và 
cuộc đấu tranh đã nhanh chóng làm suy yếu chính quyền Ngô Đình 
Diệm, hình ảnh của Diệm đã mờ nhạt dần trong chính sách của Mỹ, 
mâu thuẫn Mỹ - Diệm ngày càng gay gắt hơn. Chiến lược chiến tranh 
đặc biệt của Mỹ đứng trước nguy cơ phá sản và đễ dàng nhận thấy 
chính quyền Ngô Đình Diệm không còn là công cụ để vận hành bộ 
máy chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam. 

Ngày 22-8-1963, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố không tán thành 
chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Diệm. Cùng ngày, Cabot 
Lodge đến Sài Gòn nhận chức Đại sứ, và sang ngày 24-8, sau khi đến 
Sài Gòn nhận chức, Đại sứ Cabot Lodge nhận được tin từ Nhà Trắng: 


21. Xem Nguyễn Lang, tlđd, tr. 1106-1108. 


ẢNH HƯỚNG CỦA PHONG TRÀO PHẬT GIÁO ĐÉN CỤC DIỆN * 383 


“Cố vẫn Ngô Đình Nhu chịu trách nhiệm về sự tấn công đàn áp chùa 
chiền. Đại sứ Hoa Kỳ phải minh danh: Chính lực lượng đặc biệt của 
ông Nhu, chứ không phải quân đội tham dự... Hoa Kỳ không thể tha 
thứ tình trạng quyền hành năm trong tay Ngô Đình Nhu. Tổng thống 
NĐD được dành một cơ hội để loại trừ Ngô Đình Nhu và tay chân, 
phải thay thế họ bằng những nhân vật quân sự và chính trị có khả năng 
nhất... Nếu Tổng thống Diệm vẫn còn ngoan có, thì chúng ta (người 
Mỹ) sẽ đi tới chỗ không thẻ tiếp tục ủng hộ ông nữa. Ông Đại sứ có 
thể loan báo cùng các vị tư lệnh quân sự liên hệ rằng: “Chúng ta sẽ 
trực tiếp yêm trợ cho họ trong mọi trường hợp tạm thời gián đoạn của 
một chính quyền trung ương”?), 


Ngày I-I1-1963, được sự ủng hộ của Mỹ, nhóm lính ngụy do 
Dương Văn Minh câm đâu đã tiên hành cuộc đảo chính lật đô chính 
quyền Ngô Đình Diệm, kết thúc chế độ “gia đình trị”. 


3. NHÌN NHẬN VAI TRÒ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA PHẬT GIÁO 
TRONG SỰ SỤP ĐỎ CỦA CHÉ ĐỘ NGÔ ĐÌNH DIỆM 


Trong suốt chiều dài lịch sử, “Jjch sử đạo Phật cũng như lịch sử 
dân tộc Việt Nam có những bước thăng trầm, thịnh suy, nhưng dù ở 
trong hoàn cảnh nào đạo Phật cũng hòa nhập với đời sống dân tộc, 
cùng chung vận mệnh với dân tộc và có nhiễu công hiến đổi với dân 
tộc”, Xét về vai trò của Phật giáo đối với xã hội, với dân tộc, dễ 
nhận thấy Phật giáo lúc nào cũng hòa nhập với đời sống xã hội, dân 
tộc, mặc dù biểu hiện của nó khác nhau trong từng giai đoạn cụ thê. 
Phật giáo không chỉ chú trọng đến việc giữ yên ký cương đạo pháp, 
mà còn luôn gắn liền với vận mệnh dân tộc, với quốc gia, nó như hai 
con thuyền trên một dòng sông. 


Trước những chính sách của Ngô Đình Diệm đàn áp, kỳ thị Phật 
giáo, hàng loạt các phong trào đấu tranh diễn ra dưới hình thức bất 
bạo động, khẳng định: “Là công dân của nước, cá nhân Phật tử có 
bồn phận góp phân vào cuộc đấu tranh chính trị, ủng hộ chính quyên 
của dân, nhằm giải thoát cho Tổ quốc, đồng bào ra khỏi lầm than”6%. 


22. Trích theo Lê Cung, bài đã dẫn. Tài liệu gốc: Kiêm Đạt, Chiến tranh Việt 
Nam, Nxb Đại Nam, Chicago, lIllinois, USA, 1992, tr. 227 — 228. 

23. Phan Huy Lê, Hồ Chủ tịch với dòng văn hóa Phật giáo Việt Nam trong “Nội 
san nghiên cứu Phật học” (số đặc biệt kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Hồ Chí 
Minh) tháng I-1991, tr. 9. 

24. Lữ Hồ, Sc mạnh gia đình Phật tử, Người Áo Lam, Sài Gòn, 1964, tr. 218— 219. 


384 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Đây là cuộc đầu tranh, cuộc nhập thế?® của phong trào Phật giáo gây 
tiếng vang lớn, cô vũ cuộc đầu tranh đòi bình đẳng tôn giáo, công bằng xã 
hội, chống lại chính sách kỳ thị tôn giáo của một chế độ độc tài. 


Trên trường quốc tế, ngay khi cuộc đấu tranh của Phật giáo chống 
lại chính quyền Ngô Đình Diệm đã nhanh chóng lan truyền trên các 
báo đài và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới. Trên 
tờ Sunday Tïmes của Anh sô ra ngày 2-6-1963 có nhận xét: “Việc cắm 
treo cờ Phật giáo là một biện pháp điên rô đã gây ra sự công phẫn và 
nổi dậy của người Phật tử Việt Nam”0®. Ngày 29-8-1963, Chủ tịch 
Mao Trạch Đông tuyên bố: “Gần đây, tập đoàn phản động Ngô Đình 
Diệm ở miễn Nam Việt Nam ráo riết tiễn hành sự đàn áp đâm máu 
đối với tín đồ Phật giáo, học sinh các trường đại học và trung học, 
các nhà trí thức và động đảo nhân dân miễn Nam Việt Nam. Nhân 
dân Trung Quốc tỏ ý hết sức căm phần và kịch liệt lên án tội ác tày 
trời của tập đoàn Ngô Đình Diệm”; đồng thời yêu cầu “giai cấp công 
nhân, nhân dân cách mạng và nhân sĩ tiến bộ trên toàn thể giới đễu 
đứng về phía nhân dân miễn Nam Việt Nam anh dũng chống sự xâm 
lược và áp bức của bè lũ nước lớn và Diệm phản cách mạng, làm 
cho nhân dân miền Nam Việt Nam khỏi bị tàn sát và giành được giải 
phóng triệt để°0?, 


Và như vậy, việc phong trào Phật giáo 1963 nổ ra không hề bị cô 
lập với bắt cứ thực thê xã hội tiền bộ nào. Từ các cơ quan báo chí cho 
đến các đoàn thê tôn giáo (cả Phật giáo lẫn các tôn giáo khác), đến 
các tô chức chính trị xã hội, họ đã lên tiếng bảo vệ Phật giáo, bảo vệ 
cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân ta, vạch trần những tội ác 
mà chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra. “Cái chất Công giáo của 
Diệm, không hê mở mắt hắn đến với những ý trởng mới, mà chỉ thuyết 
phục hắn là cai trị bằng nghỉ lễ và huấn thị đạo đức là có thể thành 
công, mà nó có vẻ như vậy trong các làng mạc ở miễn Bắc và Trung 
sống trong cái vỏ bằng sắt và điều khiển bởi các linh mục... Trong 
tắt cả những năm cẩm quyên, Ngô Đình Diệm chỉ có đồng minh ở thôn 
quê, đó là những người Công giáo, đặc biệt nhất là những người di cư từ 


25. Nhập thế, theo cách định nghĩa của “Đại ứừ điển Tiếng Việt" thì đó là vào 
gánh vác việc đời, không xa lánh đời (Nguyễn Như Ý, Đại zừ điển Tiếng Việt, NXB: 
Văn Hóa Thông Tin, 1998, tr. 132). 

26. Tuệ Giác, Việt Nam Phật giáo tranh đấu sử, Nxb. Hoa Nghiêm, Sài Gòn, 
1964, tr. 195. 

27. Trần Văn Giàu, Miễn Nam giữ vững thành đồng, tập II, Nxb. Khoa học, Hà 
Nội, 1966, tr. 355. 


ẢNH HƯỚNG CỦA PHONG TRÀO PHẬT GIÁO ĐÉN CỤC DIỆN * 385 


ngoài Bắc vào. Ngay từ đâu, Diệm dùng trong bộ máy hành chính phần 
lớn là những người Công giáo, và thiên vị các làng Công giáo ”Œ3), 


Khi nói về ảnh hưởng của phong trào Phật giáo đến cục diện chính 
trị miền Nam (1963) vẫn còn có những ý kiến khác nhau. Mặc dù, cả 
nước đang cùng chung lưng dấu cật trong khi cuộc kháng chiến giải 
phóng dân tộc, trong đó có phong trào Phật giáo, thì vẫn còn có những 
bộ phận có thái độ định kiến, nghi ngờ sự nghiệp kháng chiến bảo vệ 
độc lập của dân tộc ta. Một sỐ Tăng Nị, lại tuyệt đối hóa vai trò của 
Phật giáo miền Nam (1963) và ngộ nhận răng đó là yếu tố duy nhất 
quyết định sự sụp đồ của chính quyền Ngô Đình Diệm”?. 


Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng, phong trào như một chất 
xúc tác dẫn đến cuộc đảo chính nhằm lật đỗ chính quyền Ngô Đình 
Diệm, cũng có ý kiến cho rằng, phong trào chỉ là một bộ phận trong 
chuỗi những mắt xích quan trọng dẫn đến cuộc đảo chính đó cùng 
với phong trào đấu tranh của sinh viên Huế và các tầng lớp nhân dân 
khác. Dĩ nhiên, cũng dễ nhận rõ rằng, phong trào không chỉ đấu tranh 
vì Phật giáo mà còn góp phần quan trọng trong tiễn trình lịch sử kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. 


Phong trào Phật giáo 1963, cũng như các giai đoạn trước trong 
lịch sử luôn khẳng định vai trò của mình đối với sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc đấu tranh của dân tộc, Phật giáo tỏ ra 
là một tôn giáo nhập thế sâu rộng. Cuộc đấu tranh bảo vệ đạo pháp, 
bảo vệ Phật giáo đồ (1963) trở thành một thực thể hăng hái tham gia 
cách mạng tích cực. Nó thê hiện tính năng động, sáng tạo, quyết đoán 
của phong trào đã góp phần đoàn kết các lực lượng yêu hòa bình, yêu 
tự do, từ giới tu sĩ áo lam, Phật tử tại gia đến các sinh viên Phật tử, các 
tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng đấu tranh. 


Lẽ dĩ nhiên, không thể phủ định được ảnh hưởng to lớn của 
phong trào Phật giáo đến cục diện chính trị miền Nam (1963). Đây 
chính là phong trào nhập thế của Phật giáo đồng hành cùng dân 
tộc, vì mục tiêu chung của nhân dân mọi thời đại là tự do, công 
bằng xã hội, gÓP phần tạo thuận lợi cho phong trào giải phóng 
miền Nam thống nhất đất nước. Phong trào Phật giáo đã thê hiện 


28. “Fire In The Lake” by Frances FItgerald (Winner of the Pulitzer Prize, WIn- 
ner of the National Book Award, Winner ofthe Bancroft Prize For History), Vintaøe 
Books, New York 1985, pp. 134-139. 

29. Lê Cung, Phong trào Phát giáo Việt Nam 1963, Nxb Đại học Quốc gia, Hà 
Nội, 1999, tr. 294. 


386 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đúng như lời bài thơ 7ình Sông 
Nghĩa Biên của Trụ Vũ: 

Việt Nam và Phật giáo 

Phát giáo và Việt Nam 

Ngàn năm xương thịt kết liền 

Tình sông nghĩa biển mối duyên mặn nông®?. 


xksk‡k 


30. Xem Nguyễn Lang, tlđd, tr. 1121. 


TINH THẦN DÂN TỘC TRONG 
PHONG TRÀO PHẬT GIÁ0 NĂM 1963 


HT.Ths. Thích Đạt Đạo 
Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM 


Mọi người đều công nhận xem như là đương nhiên, không cần 
phải chứng minh, đó là Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc 
ngày từ những ngày đầu lập quốc. Có Giáo sư Trần Văn Giàu đã viết: 
“Bình mình của lịch sử dân tộc ta đã gắn liền với Phật giáo”. Tình 
thần dân tộc Việt thấm đậm trong tủy, trong máu người dân Việt. Đó 
là tinh thần chống lại cường quyền, áp bức bằng con đường hòa ái, vị 
tha theo tỉnh thần Phật giáo “ Từ bi-Trí tuệ và Dũng khí”. Trong Bình 
Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi đã viết: “Đem đại nghĩa để thắng hùng tàn, 
Lấy chí chân để thay cường bạo ”. Đó là lời đúc kết cô đọng tỉnh thần 
của dân tộc Việt Nam, đó cũng là tinh thần “Bi-Trí-Dũng” của đạo 
Phật. Trong giai đoạn lịch sử từ năm 1954 đến năm 1963, tinh thần 
đâu tranh “đem đại nghĩa thắng hung tàn”, 'lấy chí nhân thay cường 
bạo” thê hiện rõ nét qua phong trào Phật giáo đấu tranh chống chế độ 
độc tài, đàn áp Phật giáo của gia đình họ Ngô mà đỉnh cao là “ ngọn 
đuốc sống Hòa thượng Thích Quảng Đức”. 


Sau khi được Mỹ đưa lên làm Tổng thống “Việt Nam Cộng hòa” ở 
miền Nam, Ngô Đình Diệm đã thực hiện nhiều chính sách nhằm đưa 
đạo Thiên Chúa trở thành quốc giáo. Một trong những biện pháp tích 
cực là hạn chế phát triển Phật giáo, ngăn câm người dân Phật giáo tu 
hành, cao trào là nghiêm cắm treo cờ Phật giáo nhân dịp Lễ Phật đản 
năm 1963 Phật lịch 2506. Đáp lại sự phản ứng của Phật tử về lệnh 
cắm treo cờ Phật giáo là xe tăng, lưỡi lê và súng đạn từ quân đội và 
cảnh sát của gia đình họ Ngô. Máu Phật tử đã đồ, xác người đã gục 
trên đường phố Huế. Lòng người sôi sục, hàng trăm Tăng Ni, hàng 
nghìn Phật tử gióng lên tiếng nói kêu gọi “Chính quyên Ngô Đình 
Diệm"” đôi xử “bình đẳng tôn giáo, trừng trị những người đàn áp 


388 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Phật giáo”. Tiếng gọi chân lý đã được đáp trả bằng thủ đoạn bao vây 
chùa chiền, đàn áp Phật tử, bắt bớ Tăng ni. Tăng Ni và Phật tử Việt 
Nam theo lời dạy của Phật, không khích bác, không chia rẽ, không 
phân biệt, chỉ mong được an lạc tu hành, nhưng càng nhún nhường 
càng bị đối xử tàn tệ. Tiếng rên siÉt, tiếng kêu la của Phật tử trước lựu 
đạn cay, phi tiễn, kẽm gai, nhả tù làm đau nhói biết bao nhà tu hành. 
Trước tình cảm thê lương ấy, Phật giáo Việt Nam chỉ mong nhà cằm 
quyền Ngô Đình Diệm thức tỉnh. Hòa thượng Thích Quảng Đức đã 
đệ đạt nguyện vọng đến lãnh đạo Giáo hội cho ngài được đem nhục 
thân của ngài tự thiêu để cũng dường, nhằm cầu nguyện cho Phật giáo 
vượt qua ách nạn của chế độ độc tải Ngô Đình Diệm và cầu Phật giáo 
Việt Nam phát triển. 


Sự hy sinh vì đạo pháp của Hòa thượng Thích Quảng Đức thể hiện 
tinh thần “Từ bi” cao cả của đức Phật. Đau xót thay cho thân phận 
người Phật tử trước sự đối xử tàn bạo của chế độ Ngô Đình Diệm! Bi 
thương thay cho những người ngã xuống đề bảo vệ tín ngưỡng của 
mình! Ngài đã nguyện cầu cho Phật giáo đồ thoát qua kiếp nạn. 


Sự hy sinh của ngài thể hiện trí tuệ cao siêu. Sắp xếp, chuẩn bị, 
đánh lạc hướng nhà cầm quyền, chọn vị trí thích hợp, chọn thời điểm 
để tạo nên ngọn sóng trào dâng là một nghệ thuật siêu đăng. Bằng 
ngọn đuốc sống, tự đốt cháy thân thể mình trong tư thế bất động và 
uy nghiêm khiến lương tâm toàn nhân loại rũng động và khiến cho kẻ 
thù khiếp sợ. Cái chết của ngài đã thành bắt tử. 


Sự tự nguyện thiêu thân của Hòa thượng Thích Quảng Đức đã tạo 
nên một làn sóng âm ỉ rồi dâng trào mạnh mẽ mà không một sức mạnh 
bạo tàn nào ngăn cản nồi. Từ ngọn đuốc sống và từ trái tim bất diệt, 
ngài đã trở thành hiện thân của Bô-tát. Ngài trở thành lương tri của 
nhân loại, đánh thức lý trí con người nhận thức rõ ràng sự thối nát của 
chính quyền Ngô Đình Diệm, tạo nên áp lực mạnh mẽ đề nhân dân lật 
đồ chế độ đi ngược lòng dân và dân tộc. 


Sự hy sinh của Bồ-tát Thích Quảng Đức thể hiện cái “đũng khí” 
của người tu. Không có sự cuồng bạo nào làm người tu khiếp sợ. Khi 
xác định lý tưởng phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc, người Phật tử 
sẵn sàng đấu tranh chống lại cường quyền. Nhưng sự đấu tranh của 
Phật giáo là sự đấu tranh bất bạo động, không dùng bạo lực, vũ khí 
mà chỉ dùng tinh thần, sự can đảm, đối diện trực tiếp kẻ thù mà không 
hề khiếp sợ. Đó là cái đũng của người Phật tử cũng là “tinh thần bất 
khuất” của dân tộc. 


TINH THÂN DÂN TỘC TRONG PHONG TRÀO PHẬT GIÁO 1963 s 389 


Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn VỚI vận 
thịnh suy của đất nước. Phong trào đâu tranh của Phật giáo năm 1963 
khởi thủy từ cuộc đấu tranh chống sự đàn áp Phật giáo của nhà cầm 
quyền độc tài, gia đình trị đã góp phần đầy mạnh phong trào cách 
mạng của nhân dân miền Nam. Phật giáo Việt Nam ngày càng thể 
hiện tinh thần “Phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc”, xứng đáng là 
tinh thần đạo pháp song hành cùng dân tộc. 


3k>kzk 


BÀI HỌC LỊCH SỬ TỪ NGON LỬA QUẢNG ĐỨC 


TT.TS. Thích Viên Trí 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM 


Có thể không sai khi phát biểu rằng Phật giáo là một trong những 
tôn giáo yêu chuộng hòa bình nhất trong lịch sử tôn giáo nhân loại; 
vì suốt gần 3.000 năm tôn tại và phát triển, đạo Phật chưa từng gây ra 
cảnh chiến tranh, giết chóc, đồ máu vì mục đích truyền đạo hay tranh 
giành tín đồ. Du nhập đến Việt Nam từ những năm đầu Tây lịch, giáo 
lý Phật giáo sớm trở thành lý tưởng sống cho đại đa số người Việt vì 
tính chất nhân bản, nhân văn và thiết thực của nó. Nhưng cũng từ đó, 
sự chống đối và kỳ thị từ những truyền thống tín ngưỡng bản địa, hay 
tôn giáo ngoại lai đối với Phật giáo đã hình thành một cách đa dạng. 
Tuy nhiên, với tinh thần từ bị, trí tuệ, vô ngã vị tha, đạo Phật không 
hề tạo nên sự xung đột hay mâu thuẫn nảo với các truyền thống tâm 
linh khác, mà chỉ phát triển một cách thầm lặng và trở thành một phần 
quan trọng trong nền văn hóa của Việt Nam. Thậm chí, ngay khi sự 
tồn tại của mình bị đe dọa, đàn áp, khủng bố một cách dã man, Phật 
giáo cũng không chọn giải pháp bạo động, chống đối mang tính chiến 
tranh, mà chỉ biểu hiện ước nguyện của mình một cách hòa bình và 
bất bạo động. Cụ thê và rõ ràng nhất là Ngọn Lửa Quảng Đức, bùng 
cháy vào ngày I1 tháng 6 năm 1963. Có ý kiến cho rằng Bồ-tát Quảng 
Đức tự thiêu là để đấu tranh đòi quyền lợi cho Phật giáo. Nhận định 
này không sai khi được quan sát trên lăng kính tôn giáo và tín ngưỡng 
thuần túy. Nhưng trong thực chất, ngọn lửa Quảng Đức là biểu hiện 
của một tấm lòng yêu nước, và khát khao chân lý, vì ánh lửa từ bi 
này đã rọi soi chân tướng của lịch sử Việt Nam trong một giaI đoạn 
vô cùng gian khô, bị đặt dưới ách cai trị của ngoại bang, đồng thời 
nói lên ước muốn chân chính, thiêng liêng của con người muôn 
thuở là bình đăng, tự do, hòa bình, hạnh phúc”. Ánh lửa Quảng 


1. Trần Văn Giàu “Thích Quảng Đức đã vị pháp thiêu thân. Trong lòng tôi mấy 


392 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Đức được đốt lên để thắp sáng lương tri của những con người đang 
làm khổ chính đồng loại của mình vì dục vọng, ích kỷ, định kiến, 
cực đoan. Mặc dù đang bị chính những người đồng bào ruột thịt 
của mình mượn sức mạnh của thế lực ngoại đạo, ngoại bang dày 
xéo lên tâm hồn và thể xác, tâm tư của người con Phật chân chính 
không một chút hận thù, hằn học. Thực tế lịch sử luôn cho thấy 
rằng trong các cuộc đấu tranh vì mục đích tự vệ và tự tồn của cá 
nhân, hay vì độc lập, tự do cho tô quốc, những người bị trỊ, bị đàn 
áp, bị bóc lột luôn lên án, tố cáo, chống đối, đấu tranh..., chống lại 
thành phần áp bức. Nhưng Bồ tát Quảng Đức không những không 
làm như thế, mà còn cầu nguyện cho số người đang bị vô minh, 
dục vọng, định kiến che mất tâm trí có đủ bình tĩnh, sáng suốt, 
minh mẫn đề nhận ra việc làm sai trái, thất nhân tâm của mình: “Đệ 
tử hôm nay nguyện đốt mình; Làm đèn soi sáng nẻo vô mình; Khói 
thơm cảnh tỉnh bao người ác, Tro trắng phẳng san hồ bắt bình... 
”) Có lẽ đây mới chính là thông điệp chân chính và là bài học lịch 
sử đề hậu thế suy nghiệm mỗi khi tưởng nhớ đến Ngài. Trong đôi 
mắt của người con Phật, “Kẻ thù của chúng ta không phải là con 
người. Kẻ thù của chúng ta là sự thiếu khoan dung, cuồng tín, độc 
tài, tham đắm, hận thù và kỳ thị...”9); và mọi chúng sanh đều có 
khả năng trở thành những con người thánh thiện, tốt đẹp. Vì vậy, 
cái con người cần phải chiến thắng không phải là con người, mà 
là lòng tham lam, sân hận, si mê, định kiến... đang nằm sẵn trong 
tâm khảm của con người. Tất nhiên, người ta không thể dùng tâm 
sân hận để chiến thắng người sân hận, dùng sự tàn bạo để chinh 
phục kẻ bạo tàn. Chỉ có lòng khoan dung, độ lượng, tha thứ, cảm 
thông mới có thê đánh động lương tri của loài người, mới có sức 
mạnh cảm hóa những người lầm đường lạc lối, bởi vì theo lời Phật 


mươi năm nay chỉ biết Thích Quảng Đức vị quốc thiêu thân...Nam mô người đã 
vì nước quên mình, hơn nữa vì dân tộc quên mình, vì nhân loại quên mình”; Trần 
Bạch Đăng “Ý nghĩa rộng ấy nằm ở chỗ Hòa thượng Thích Quảng Đức không chỉ 
'Vị pháp thiêu thân ` mà là 'Vị quốc thiêu thân”; Mai Chí Thọ “Đối với chúng tôi 
thì hành động cao cả như thể chỉ có thể nói khắc sâu vào tâm hôn người khác một 
sự tôn quý, một tỉnh thân bất khuất tiêu biểu không những cho Phật giáo mà còn cho 
cả một truyền thống anh hùng của dân tộc và chúng tôi cho đó là một sự đóng góp 
hết sức to lớn vào công cuộc kháng chiến trường kỳ của chúng tôi lúc bấy giờ”- Chỉ 
tiết, xem Lê Mạnh Thát (chủ biên), Bồ-#át Thích Quảng Đức, Ngọn Lửa và Trái Tìm, 
NXBTPHCM, 2006, tr. IŠI và 157. 

2. Ibid., 

3. Ibid., 


BÀI HỌC LỊCH SỬ TỪ NGỌN LỬA THÍCH QUẢNG ĐÚC * 393 


dạy: “Hận thù diệt hận thù, đời này không có được; Không hận 
diệt hận thù, là định luật ngàn thu.” 


Như đã đề cập, Bồ-tát Quảng Đức tự thiêu không chỉ đơn thuần vì 
mục đích đòi quyên bình đẳng tôn giáo cho Phật giáo đồ đang bị đàn 
áp, ngược đãi bất công, mà việc làm này còn gắn liền với sự nghiệp 
đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc bởi vì vào thời điểm ấ ây 
miền Nam Việt Nam đang nằm dưới sự thống trị của thế lực tay sai 
ngoại bang. Làm sao người ta có quyền tự do tín ngưỡng hay không 
tín ngưỡng khi chính cái quyền làm chủ cuộc sống, làm chủ xứ sở của 
mình đã bị ngoại bang tước đoạt. Quan trọng hơn nữa, đối với Phật 
giáo, an nguy của dân tộc chính là an nguy của Phật giáo và sự an 
nguy của Phật giáo có liên hệ đến sự an nguy của dân tộc! Có thê nói 
rằng Phật giáo không bao giờ có thê tồn tại một cách độc lập với đất 
nước, với con người, nơi mà Phật giáo đang hiện diện. Như vậy, mục 
đích của ngọn lửa Quảng Đức một mặt đánh thức lòng yêu nước, yêu 
chuộng hòa bình, tự do của mọi người dân. Hiệu quả của việc làm ây 
đã khơi dậy được sự đoàn kết một lòng của người Việt trong và ngoài 
nước, kế cả nĐØƯỜời ngoại quốc, vượt lên trên biên giới, vùng miền, tôn 
giáo trong việc chống lại sự bạo tàn của chế độ tay sai và cực đoan. 
Mặt khác, thông điệp Quảng Đức nhắm đến cảnh tỉnh các cấp lãnh 
đạo chính quyền hãy tỉnh táo, sáng suốt để nhận rõ trách nhiệm thiêng 
liêng cần phải làm của một người lãnh đạo quốc gia khi được người 
dân giao phó, như lời di chúc sau đây của Bồ-tát Quảng Đức: “7zước 
khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gửi lời cho Tổng thống 
Ngô Đình Diệm nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân và thi hành 
chính sách bình đăng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thưở....”©). 


Độc lập, tự do, hạnh phúc là khát vọng muôn đời của nhân loại và 
cũng chính là bổn phận của giới cầm quyền mọi thời đại phải nỗ lực 
đề thực thi và bảo vệ. Muốn được như thê, giới lãnh đạo đất nước phải 
đặt lợi ích quốc gia, xứ sở, nhân dân lên trên quyền lợi của cá nhân, 
gia đình và tổ chức mới mong có thể đứng vững trong lòng dân tộc. 
Nói theo ngôn ngữ của Trần Thái Tông, người lãnh đạo quốc gia phải 
“lấy cái muốn của dân làm cái muốn của mình, cái tâm của người dân 
làm cái tâm của mình"*®. Chắc chắn rằng khi hiện thực hóa được tư 
tưởng trên vào trong công cuộc điều hành đất nước, không có việc gì 


4. Kinh Pháp Cu. 
5. Op.cit. 
6. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, Hà Nội, 2000. 


394 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


khó khăn mà không giải quyết được, không có gian nan nào của xứ sở 
không thể vượt qua, như lời Hồ Chủ tịch đã nói “để trăm lần không 
dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Có lẽ giá trị của tư 
tưởng này của tiền nhân lại càng đáng được suy gầm trong bối cảnh 
lịch sử của đất nước hiện nay. 


Cũng cần nói thêm rằng mọi nỗ lực của Phật giáo trong việc 
truyền bá Chánh pháp là nhằm mục đích thực hiện hóa tinh thần từ bi 
trí tuệ, vô ngã vị tha vào trong đời sống con người để mỗi người tự 
giải phóng mình ra khỏi mọi xiềng xích của lòng tham lam, sân hận, 
ích kỷ, mù quáng, mà không phải là vì danh vọng địa vị của cá nhân 
người hành đạo hay chính tự thân của Phật giáo. Tôn chỉ này được 
ghi lại trong Kinh tạng Pali khi Tôn giả Purana (Phú-lâu-na) xin đức 
Phật đi truyền đạo cho người dân xứ Chronaparanta®. Bởi lẽ, theo 
quan niệm của Phật giáo, mọi khẩu hiệu sẽ không có tác dụng và ảnh 
hưởng nếu đời sống của con người chìm trong đói khổ, xã hội loạn 
ly, quốc gia mất quyền tự trị. Ngược lại, mọi danh xưng đều trở nên 
có ý nghĩa và giá trị nếu tự thân của chúng đem đến giải thoát, an lạc 
và hạnh phúc cho con người và xã hội, bởi vì: “Có gì rong một danh 
từ, Hoa hồng hương ấy cho dù tên chỉ"9. Đây mới là giá trị đích thực 
mà đức Phật đã dạy: “Yo sàro so thassadi - Cái gì là lõi cây, cái ấy tôn 
tại lâu dài”09), 

Vì vậy, để tưởng niệm Bồ-tát Quảng Đức nói riêng, và các bậc 
tiền bối, anh linh chiến sĩ nói chung, một cách thật sự có ý nghĩa, thế 
hệ chúng ta hôm nay phải làm thế nào để những ước nguyện của ngài 
được tiếp tục thắp sáng lên giữa cuộc đời nhằm xua tan đi những đám 
mây ích kỷ, bè phái, dục vọng, sân hận... Làm thế nào đề bảo vệ nền 


7. Lời phát biểu của Bác Hồ trong lớp Bồi dưỡng Cán bộ lãnh đạo cấp huyện 
ngày 18/1/1967- (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12). 

8. Tôn giả Purana (Phú Lâu Na) bày tỏ ý nguyện đi truyền đạo cho người dân xứ 
Chronaparanta. Đức Phật dạy rằng người dân xứ ấy rất hung tợn và dữ dằn. Nếu tôn 
giả đến truyền bá Chánh pháp cho dân xứ Chronaparanta, nhưng nếu họ không lắng 
nghe mà còn dùng lời đữ dăn, hung ác chửi mắng tôn giả thì tôn giả nghĩ sao? Bạch 
Thể Tôn, họ là người tốt vì họ chưa dùng gậy gộc đề đánh đập con. - Nhưng nếu họ 
dùng gậy gộc đề đánh tôn giả hoặc dùng gạch đá ném tôn giả thì tôn giả nghĩ sao? 
Bạch đức Phật, họ vẫn còn lòng từ vì họ không giết hay đánh chết con. - Nhưng nếu 
họ chém giết hoặc đánh chết tôn giả thi tôn giả nghĩ sao? Bạch đức Phật, con nghĩ 
họ là ân nhân của con, vì nhờ họ mà con thoát được tắm thân vô thường, bất tịnh 
này... (Chỉ tiết, xem Kinh 7rung Bộ, tập III). 

9. Thích Nữ Trí Hải (dịch) Đức Phát đã dạy những gì, ÑNXBTG, 2000. 

10. Thích Minh Châu, Kinh 7rung Bộ I, VNCPHVN. 


BÀI HỌC LỊCH SỬ TỪ NGỌN LỬA THÍCH QUẢNG ĐỨC * 395 


độc lập tự do, vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc mà biết bao thế hệ 
tiền nhân đã hy sinh xương máu đề xây dựng nên. Làm thế nào đề hoài 
bão cao đẹp của các bậc tiền nhân được hiện thực hóa vào trong chính 
đời sống của con dân nước Việt đề làm lợi cho từng cá nhân, gia đình, 
xã hội và đất nước Việt Nam. Làm được như thế chúng ta mới xứng 
đáng kế thừa di sản thiêng liêng mà ông cha đã để lại. 


3k>kzk 


SỰ KIỆN PHẬT ĐẮN NĂM 1963 
BÀI HỌC LỊCH SỬ 


1S. Giác Chỉnh - Trần Đức Liêm 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM 


I. ĐẶT VẤN ĐÈ 


Sự kiện Phật đản là tên gọi khác phổ biến của Biến cố Phật giáo 
năm 1963, là cuộc khủng hoảng chính trị - xã hội có liên quan mật 
thiết đến Phật giáo Việt Nam tại miền Nam Việt Nam dưới chế độ độc 
tài - gia đình trị Ngô Đình Diệm®), mà cộng đồng quốc tế hay đề cập 
bằng cái tên Buddhist crisis2 of South Vietnam. 


Sự kiện này đã tác động mạnh đến bối cảnh chính trị - xã hội 
miền Nam Việt Nam vốn đã khủng hoảng chính trị trầm trọng, dẫn 
đến các lực lượng bất mãn với Chính phủ Ngô Đình Diệm đã đoàn kết 
thành một khối để đấu tranh với chính phủ Ngô Đình Diệm độc tài, 
gia đình trị, phân biệt tôn giáo, không thê chấp nhận được cho miền 
Nam Việt Nam. 


Từ biến có Phật giáo đã nảy sinh và thúc đầy cuộc đấu tranh chính 


1. Theo Hoành Linh Đỗ Mậu (ông được chính quyền của Ngô Đình Diệm cử làm 
Giám đốc Nha An ninh Quân đội) nhận định trong hồi ký Việt Nam máu lửa, quê 
hương tôi (xuất bản ở Việt Nam có tên: Hồi ký Hoành Linh Đỗ Mậu, 7n sự tướng 
lưu vong của Nhà xuất bản Công an Nhân dân) ngoài Tổng thống Diệm, quyền hành 
bị tập trung vào trong tay một số người thân trong gia đình, bao gồm: Ngô Đình 
Nhu, Trần Lệ Xuân, Ngô Đình Cần và Ngô Đình Thục. 

2. Adam Robetrts, Buddhism and Politics in South Vietnam, The World Today, 
Royal Institute of International Affatrs, London, vol. 2l, no. 6, June 1965, pp. 240— 
50, analyses the causes of the Buddhist crisis and 1fs significance as a case of non- 
violent strugsle. 

Officially the Republic of Vietnam, was a state which governed southern Viet- 
nam until 1975. 


398 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


trị trên toàn miền Nam, lan rộng sang cả khối học sinh, sinh viên, tiểu 
thương, trí thức và các lực lượng khác. Trong phối cảnh của tình hình 
chính trị quốc tế, Chính phủ Ngô Đình Diệm đã mắt hết đồng minh 
trong cũng như ngoài nước. Từ đó, dư luận thế giới và cả đồng minh 
chủ chốt Hoa Kỳ đều phản đối Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã đàn 
áp tôn giáo, đó là Phật giáo. 

Các nhà chính trị học, xã hội học, tôn giáo học và nhà sử học Việt 
Nam cũng như quốc tế đã nhận định đây là một biến có gây xúc động 
lớn không chỉ đối với Việt Nam mà còn ở cả phạm vi trên toàn thế 
giới. Và có ảnh hưởng to lớn trong cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ phát 
động xâm lược Việt Nam®), đồng thời đã ảnh hưởng to lớn, sâu sắc 
trong lịch sử tôn giáo và lịch sử chính trị. Đặc biệt, sự kiện đã để lại 
bài học lịch sử sâu sắc trong lịch sử chính trị Việt Nam. 


H. NỘI DUNG 


Tuy Biến có Phật giáo năm 1963 chỉ kéo dài nửa năm nhưng đã 
lan rộng khắp miền Nam Việt Nam. Ảnh hưởng đến tình hình chiến lược 
và kế hoạch của Chiến tranh Việt Nam, xét về mặt khách quan thì sự 
kiện Phật đản 1963 đã tạo nên một điều kiện vô cùng có lợi cho cuộc 
đấu tranh chung của nhân dân Việt Nam trong công cuộc thống nhất 
đất nước, giải phóng dân tộc dựa trên nguyện vọng của nhân dân. Vì 
vậy, Giáo sư Noam Chomsky của Học viện M⁄assachuseffs Insfiftufe 
oƒ Technology - MIT đã nhận định: “Đối phương đã tìm ra một chiến 
lược khôn khéo đến mức nguy hiểm để đánh bại Mỹ... Trừ khi chúng 
ta nhận ra và chống lại nó ngay bây giờ nếu không chiến lược đó sẽ 
trở thành phố biến trong tương lai. Chiến lược đó là tiễn hành một 
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc dựa trên nguyện vọng của nông 
dân Việt Nam muốn độc lập và công bằng xã hội. Nước ngoài không 
bao giờ có thể địch nồi chiến lược đó”. Cuộc khủng hoảng này đã 
làm Chính phủ Ngô Đình Diệm mất hết uy tín trong và ngoài nước. 


Rõ ràng, Chính phủ Ngô Đình Diệm đã chọn giải pháp dùng vũ 
lực bằng cách đem binh sĩ tấn công phong tỏa các chùa chiên, bắt các 


3. Hiện tại, trên bình diện học thuật và cộng đồng quốc tế thì các học giả và sử 
gia có xu hướng gọi tên cuộc chiến này là Chiến tranh Việt Nam. 

4. Causes, origins, and lessons oƒ the Vietnam MWar. Hearings, Ninety-second 
Congress, second session... May 9, 10, and II, 1972. Published 1973 By U.S. Govt. 
Print. Off. In Washington. (Bản tiếng Việt: Nguồn gốc, nguyên nhân và bài học 
trong chiến tranh Việt Nam, Biên bản Quốc hội Mỹ, tài liệu lưu trữ tại Ban tổng kết 
chiến lược —- Bộ Quốc phòng, 1973, Tr. 91.) 


SỰ KIỆN PHẬT ĐẢN NĂM 1963: BÀI HỌC LỊCH SỬ * 399 


nhà sư và những người có liên quan đến phong trào đấu tranh hòa 
bình, bât bạo động của Phật giáo. 


Điền hình như vụ tấn công chùa Xá Lợi®) ngày 21 tháng § năm 
1963; vụ tấn công hóa học ở Huết® ngày 3 tháng 6 năm 1963... 
chế độ Ngô Đình Diệm đã tự mình bội tín và thủ tiêu lòng tin 
của công chúng và cộng đồng Phật giáo, vì vậy Phật giáo không 
có lý do nào để tin tưởng vào thiện chí giả mạo của chính quyền. 
Bởi lẽ, hành động của chính quyền đều thực hiện trên một âm mưu 
chống lại tôn giáo — Phật giáo. Thi hành một chính sách không tự 
đo tôn giáo. Từ đó dẫn đến sự thất bại, Sụp đồ của chế độ Ngô Đình 
Diệm là điều tất yếu. 

1. Từ Dụ số 10-1950 đến Ngô Đình Diệm duy trì tình trạng 
thiên vị về tôn giáo 

Khảo sát Dụ số 10 đề nhận thấy rằng Phật giáo đã bị phân biệt đối 
xử với các tôn giáo khác (vì trong 2 số 70 đề cập: Chế độ đặc biệt 
dành cho các Hội Truyền giáo Thiên Chúa và Gia Tô, các Hoa Kiều 
Lý Sự Hội, sẽ được ấn định sau) và chỉ xem Phật giáo Việt Nam là 
một hiệp hội® chứ không phải là một tôn giáo vốn đã đồng hành cùng 


5. (1). Jacobs, Seth (2006). Cold War Mandarin: Ngo Dĩnh Diem and the Origins 
oƒAmerica s War in Vietnam, 1950-1963. “Monks and nuns who barricaded them- 
selves behind wooden shields were attacked with rijle butts and bayonets. The sound 
oƒthe pagoda š gong was largely masked by that 0ƒ automatic weapons fire, explod- 
¡ng grenades, baftering rams, shattering glass and human screaming.”, Lanham, 
Maryland: Rowman & Littlefield. ISBN 0-7425-4447-8, P. 86—88, P. 153. 

(1). Halberstam, David; Singal, Daniel J. (2008). 7T5e Making oŸa Quagmire: 
America and Vietnam during the Kennedy Era. “The military personnel shouted 
as they attacked, as did the occupanmis, in ƒear.”, Lanham, Maryland: Rowman & 
Littlefield. ISBN 0-7425-6007-4. P. 143. 

6. Jones, Howard (2003). Dea£h oŸa Generaftion: how the assassinafions oƒ Diem 
and JFK prolonged the Vietnam War. “AÁt 6:30 pm, the military personnel at the scene 
dispersed the crowd by emptying vials oƒbrownish-red liquid on the heads oƒ praying 
profestors, resulting in 67 Buddhisís being hospitalised ƒor chemical injuries”, New 
York City, New York: oxford University Press. ISBN 0-19-505286-2, P. 263-264. 

7. Điều 44, Dự số 10, làm tại Việt Nam ngày mông 6 tháng 8 năm 1950, Bảo 
Đại. Phó Thư: T.L.Thủ tướng Chính phủ đi công cán, Tổng trưởng Bộ Tư pháp Xử 
lý Thường vụ, Nguyễn Khắc Vệ. 

§. Phân tích Dự số 10 đề thấy được ý đồ đen tối của Ngô Đình Diệm khi ông phế 
truất Bảo Đại, lên nắm quyền và thay thế Quốc gia Việt Nam làm cái gọi là Tổng 
thống Việt Nam Cộng hòa, ông đã cho bãi bỏ hầu hết các sắc lệnh của chính quyền 
trước nhưng vẫn giữ nguyên Đạo đự số 10 của Quốc gia Việt Nam, là chính sách 
thiên vị tôn giáo đã được Việt Nam Cộng hòa kế tục một cách có ý đồ, phản dân chủ. 


400 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


dân tộc ngót gần 2.000 năm lịch sử. 


Ngay từ việc duy trì và việc thực thi rập khuôn một cách mù quáng 
Dụ sô 10, chính quyên Ngô Đình Diệm rõ ràng đã bộc lộ bản chât phi 
dân tộc, sự chia rẽ, và ý đô kỳ thị tôn giáo. 


Vì vậy, nhắc lại Dụ số 10 là nhắc lại một trong những bài học lịch 
sử sâu sắc của lịch sử chính trị Việt Nam. 


2. Từ Công điện số 159 của Ngô Đình Diệm đến Hòa thượng 
Thích Quảng Đức tự thiêu 


Ngày 6 tháng 5, 1963, Phủ Tổng thống gởi Công điện số 159 cho 
các tỉnh yêu cầu các địa phương bắt buộc các tôn giáo thực hiện ng- 
hiêm túc quy định của chính phủ về việc treo cờ tôn giáo như đã quy 
định. Theo Công điện 159, là lệnh cấm treo cờ tôn Ø1áo nơi công cộng, 
trong đó có cờ Phật giáo. 


Theo Đỗ Mậu, trong khi đó chỉ vài ngày trước, giáo dân được phép 
treo cờ Vatican trong một buổi lễ tấn phong Tổng Giám mục giáo xứ 
Huế của Ngô Đình Thục”), anh trai Ngô Đình Diệm thì bình thường, 


Điều I, Dự số 70, định nghĩa Hội: “Hội là Hiệp ước của hai hay nhiễu người 
thỏa thuận góp kiến thức hay hành lực một cách liên tiếp để theo đuổi mục đích 
không phải là phân chia lợi tức, như là mục đích thuộc VỀ fÉ tự, tôn giáo, chính 
trị, từ thiện, khoa học, văn học, mỹ nghệ, tiêu khiển, thanh niên, thể thao và đồng 
nghiệp ái hữu”. Như vậy tôn giáo được xem là một loại hiệp hội. 

Đạo Dụ số 10 này đã đặt ra những hạn chế đối với các hiệp hội như sau: 

° Tổng trưởng Bộ Nội vụ, nếu hội hoạt động trong toàn quốc hoặc ngoài địa hạt 
một phần Việt Nam; hay Thủ hiến, nếu hội chỉ hoạt động trong địa hạt một phần 
Việt Nam, có quyền bác khước không cho phép lập hội mà không cần phải nói lý do. 
Phép cho rồi có thê bãi đi vì trái điều lệ hay vì lẽ trị an. (Điều 7). 

« Không hội nào có quyền nhận tiền trợ cấp của Chính phủ, của các quỹ địa 
phương, quỹ hàng tỉnh và quỹ hàng xã, trừ những hội khoa học, mỹ nghệ, tiêu khiển, 
từ thiện, thanh niên và thể thao (Điều 14). 

» Các hội chỉ có quyền chiếm hữu, tạo mãi, quản trị, đứng làm sở hữu chủ những 
bất động sản thật cần thiết để đạt mục đích của hội (Điều 14). 

* Những người có liên quan và Công tố viên có quyền xin toàn án hủy bỏ những 
việc tạo mãi bất động sản trái với điều này. Bắt động sản Ấy sẽ đem bán đấu giá và 
được bao nhiêu tiền sẽ sung vào quỹ hội (Điều 14). 

9. Hammer, Ellen J. (1987). 4 Deafh in November: America in Wietnam, 1963. New 
York City, New York: E.P.Dutton. ISBN 0-525-24210-4 and Jacobs, Seth (2006). Cold 
War Mandarimn: Ngo Dinh Diem and the Origins of America's War in Vietnam, 1950— 
1963, “The application of the law caused mndignation among Buddhisfs on the eve of 
the most Important religious festival of the year, as a week earller Catholics had been 
encouraøcd to display Vatican flags at a government-sponsored celebration for Diem”s 
brother, Archbishop Ngo Dinh Thuc, the most senior Catholic cleric in the country.”, 


SỰ KIỆN PHẬT ĐẢN NĂM 1963: BÀI HỌC LỊCH SỬ * 401 


rõ ràng chế độ Ngô Đình Diệm đã có dấu hiệu thiên vị, phân biệt đối xử 
và có sự có tình làm sai trái trong việc thực thi chính sách pháp luật. 

Theo cuốn sách Tí Quang fự truyện của Hòa thượng Thích Trí 
Quang, ấn hành 24 tháng 4 Phật lịch 2555 (2011) thì Thượng tọa 
Thích Trí Quang ghi nhận là vào buổi tối hôm đó Phật giáo miền 
Trung nhận được Công điện 5159 của Phủ Tổng thống về việc cấm 
treo cờ tôn giáo. Lãnh đạo Tổng hội Phật giáo Việt Nam ở miền Trung 
họp khân tại chùa Từ Đàm từ 21 giờ ngày 6/5/1963 đến 02 giờ sáng 
ngày 7/5/1963. Sau đó, Thượng tọa Thích Trí Quang soạn ba văn bản 
phản đối Công điện 5159 của Phủ Tổng thống để gửi cho Hội Phật 
giáo Thế giới, Chính quyền Ngô Đình Diệm, và Tổng hội Phật giáo 
Việt Nam ở Sài Gòn. 

Từ khi nhận được Công điện 5159 đến việc Hòa thượng Thích 
Quảng Đức tự thiêu”? ngày 11 tháng 6, 1963 là một khoảng thời gian 
mà chính quyền Ngô Đình Diệm sử dụng bàn tay quyền lực được bọc 
sắt thép để đàn áp, bắt bớ, và khủng bố Tăng Ni Phật giáo cũng như 
những người ủng hộ Phong trào đấu tranh hòa bình, bất bạo động của 
Phật giáo. Điều này gây bất bình cho tín đồ Phật giáo và quần chúng 
nhân dân. Sinh viên học sinh biểu tình, bãi khóa và Tăng Ni tự thiêu, 
quần chúng hưởng ứng cuộc đấu tranh của Phật giáo. Báo chí trong 
nước cũng như cộng đồng quốc tế đăng bài phản đối chính phủ Diệm- 
Nhu đàn áp Phật giáo Việt Nam. Điều này được Tổng thống John F. 
Kennedy nhận định rằng: “Vào mùa xuân năm 1963, các lực lượng 
Nam Việt Nam đàn áp các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người theo 
Phật giáo, dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị đối với chính phủ 
của Tổng thông Ngô Đình Diệm."09 


Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. ISBN 0-7425-4447-8. 

10. Journalist Malcolm Browne”s photograph of Thích Quảng Đức during his 
self-mmolation. A similar photo won the 1963 World Press Photo ofthe Year. 

11. John E. Kennedy, W7efnam, Diem, the Buddhist Crisis, “Ìn the spring oƒ 1963, 
South Vietnamese ƒorces uppressed Buddhist religious leaders and ƒollowers, which 
led to a political crisis for the governmemt 0ƒ President Ngo Dinh Diem... President 
Ngo Dinh Diem did litle to ease the tensions, though he later promised reƒorms. 
Many people suspected that his brother and closest advisor, Ngo Dinh Nhu, was 
the acfual decision maker in the Saigon government and the person behind the 
Buddhist suppression. The Buddhist demonstralions continued throughouf spring 
and summer and culiminated in June when a Buddhist monk publicly lit himselƒƑon 
iưc. The photograph oƒ the event made news around the worid.” John E. Kennedy 
Presidential Library and Museum,http://www.Jfklibrary.org/IFK/JFK-mn-HIstory/ 
Vietnam-Diem-and-the-Buddhist-Crisis.aspx, 7/04/2013. 


402 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Ngoài hành động sử dụng vũ lực, sử dụng vũ khí trong quân đội để 
khủng bố quần chúng và Phật giáo thì theo Đỗ Mậu (Giám đốc Nha 
An ninh Quân đội Việt Nam Cộng hòa), chính quyền đã có những 
hành động khiêu khích đánh vào lòng tự trọng của Phật giáo: cho lính 
cảnh sát, mật vụ cạo trọc đầu giả làm nhà sư đi ra đường trêu ghẹo 
phụ nữ, ăn uống tục tu, quyt tiền và làm các việc bất minh đề lấy cớ 
để phát động tuyên truyền bôi nhọ Phật giáo1?. Việc làm này là vô 
cùng mắt nhân tính và vô cùng mất tự do của một chính quyền tự xưng 
mình là dân chủ kiêu Cần lao Nhân vị. Đến đây, tình hình kỳ thị Phật 
giáo của các thế lực chính trị thân Thiên Chúa giáo đã lên đến cực 
điểm và sự kiện Phật đản 1963 chỉ là sự bùng nô của các mâu thuẫn đã 
chứa chất lâu năm trong lòng xã hội miền Nam Việt Nam. Dẫn đến sự 
bất mãn trong nội bộ của chế độ Ngô Đình Diệm, đến việc các tướng 
lĩnh quân đội Quân lực Việt Nam Cộng hòa thực hiện đảo chính ngày 
1 tháng 11, 1963 chấm dứt chế độ độc tài-gia đình trị Ngô Đình Diệm. 


Từ Tuyên ngôn ngày 10 tháng 5, 1963 của Phật giáo đến sau khi 
Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu phản đối chế độ Ngô Đình 
Diệm khủng bố Phật giáo1®. Một thời gian ngắn, nửa đêm ngày 21 
tháng 8, lệnh hướng dẫn thi hành đàn áp của Có vấn chính trị Ngô 
Đình Nhu đã ban hành, thì quân đội Việt Nam Cộng hòa là Lực lượng 
đặc biệt dưới quyền Đại tá Lê Quang Tung thực hiện một loạt các 
cuộc tấn công vào các chùa Phật giáo ở miền Nam Việt Nam và trấn 
áp những người ủng hộ Phật giáo. “ơn 1.400 Phật tử đã bị bắt. Số bị 
giết hoặc tự dưng bị biến mắt được ước tỉnh là lên đến hàng trăm. Nồi 
bật nhất là vụ đột kích chùa Xá Lợi. Quân chính phú đã phá hoại bàn 


12. Sđd, Hồi ký Hoành Linh Đỗ Mậu, Tâm sự tướng lưu vong. 

13. Bồ-tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu ngày 11 tháng 6, 1963 nhằm phản đối 
sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm và để lại trái tim xá lợi bất diệt 
cho nhân loại, Tác giả (Giác Chinh — Trần Đức Liêm) cảm tác bài thơ kính dâng lên 
Bồ-tát Thích Quảng Đức: 

Lotus Heart 
Shimmering shine in flames, 
Lotus Heart in the sky oƒwdr: 
The road... the path oƒ non-violence, 
Vietnam has a magical lotus heart. 
Tạm dịch: 
Tim sen bắt diệt 
Lung linh tỏa sáng trong ngọn lúa, 
Tâm sen ngất bâu trời chiến tranh. 
Con đường... con đường bất bạo động, 
Việt Nam, trải tim sen huyền điệu. 


SỰ KIỆN PHẬT ĐẢN NĂM 1963: BÀI HỌC LỊCH SỬ * 403 


thờ chính và tịch thu trái tìm nguyên vẹn của thiên sư Thích Quảng 
Đức, nhà sư đã tự thiêu để phản đối chống lại các chính sách của chế 
độ. Phật tử tìm cách trồn thoát trong sự hoảng hốt. Hai tu sĩ nhảy bức 
tường phía sau của ngôi chùa vào các khu liên kê của Phái đoàn viện 
trợ Mỹ, nơi họ đã được tị nạn. Hỏa thượng Thích Tịnh Khiết, 80 tuổi, 
Hội trưởng Phát giáo, bị bắt giữ và được đưa đến một bệnh viện quản 
sự ở ngoại ô Sài Gòn”, chỉ huy Quân đoàn III của Quân lực Việt 
Nam Cộng hòa, “Tôn Thất Đính sớm công bố kiểm soát quân sự khắp 
Sài Gòn, hủy bỏ tất cả các chuyến bay thương mại vào thành phố và 
kiểm duyệt báo chỉ”0). 


Trong khi đó, ba mươi sĩ quan cao cấp đứng đầu là Tướng Lê Văn 
Ty tuyên bố quyết tâm của họ để thực hiện tất cả các nhiệm vụ được 
giao phó cho quân đội là để bảo vệ Hiến pháp và nền Cộng hòa. Họ 
đã âm mưu phát triển một cuộc đảo chính để lật đồ Diệm. Đó là một 
trong các bên đã tham gia vào việc lật đồ Diệm dẫn đến cái chết của anh 
em Diệm - Nhu trong đầu tháng mười một. Tướng Dương Văn Minh và 
Trần Văn Đôn, là những người lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự. 


Hành động biện minh, đồ lỗi, vô trách nhiệm, thể hiện một sự tàn 
bạo và vô nhân tính đã xuất hiện trong Chính phủ Ngô Đình Diệm, đó 
là việc bà vợ của Ngô Đình Nhu và là em dâu Tổng thống, lúc đó được 
mệnh danh là Đệ nhất Phu nhân Việt Nam Cộng hòa đã phát biểu: 
“Tôi sẽ võ tay khi thấy một vụ nướng sư khác (I would clap hands at 
seeing another monk barbecue show) và nếu ai thiểu xăng dâu tôi 


14. Hammer, Ellen J. (1987). 4 Death in November: Ámerica in Vietnam, 1963, 
“Qver 1400 Buddhists were arrested. The number kiled or disappeared is esti- 
mafted to be in the hundreds. The most prominent oƒthe pagodas raided was that oƒ 
Xa Loi, which had become the rallying poim ƒor Buddhists ffom the counfryside. 
The troops vandalized the main altar and managed to confiscate the imtact charred 
heart oƒ Thich Quang Duc, the monk who had self-immolated in protest against the 
policies oƒ the regime. The Buddhists managed to escape with a receptacle with 
the remainder oƒ his ashes. Two monks jumped the back wall oƒ the pagoda imto 
the grounds oƒ the adjoining US Aid Mission, where they were given asylum. Thích 
Tỉnh Khiet, the 80 year old Buddhist patriarch, was seized and taken to a military 
hospital on the oufskirfs oƒSaigon.”, New York CIty, New York: E.P.Dutton. ISBN 
0-525-24210-4, P. 168. 

15. Jones, Howard (2003). Death ofa ŒGeneration: how the assassinafions oƒ 
Diem and JFK prolonged the Vietnam War, “Ton That Dinh soon announced miÌi- 
tary confrol over Saigon, canceling all commercial flights imto the city and instifuf- 
ing press censorship.”, New York City, New York: oxford University Press. ISBN 
0-19-505286-2, P. 298. 


404 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


sẽ cho”49, Trả lời phỏng vẫn của ký giả tờ New York Times, Trần Lệ 
Xuân còn phát biểu: “7i còn thách mấy ông sư thêm mười lần nữa. 
Phương pháp giải quyết vấn đề Phật giáo là phót lờ, không cân biết 
tới”. Chính phủ Ngô Đình Diệm cáo buộc rằng Thích Quảng Đức đã bị 
chích thuốc trước khi bị ép tự vàn”), Vì Vậy, Sự bất chấp và tàn bạo đó lại 
được chính quyền buộc tội Browne đã hối lộ nhà sư để ông tự thiêut), 


Như vậy, chính quyền Ngô Đình Diệm đã bộc lộ rõ bản chất phi 
dân tộc, phản dân chủ, độc tài-gia đình trị, đã thui chột đi tiễn trình 
vận động đoàn kết, kích động hận thù... tất cả vấn đề đó đã được Phật 
giáo Việt Nam dùng sức mạnh của dân chủ, tự do, đoàn kết và bất bạo 
động đề hóa giải sự hận thù và đi đến thúc đây tiễn trình hòa giải, hòa 
bình, thống nhất đất nước và dân tộc. 


II. NHẬN XÉT THAY CHO LỜI KÉT 


Phật giáo Việt Nam đã ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam một cách 
sâu sắc và đầy sức ồn định. Với vai trò và những đóng góp cụ thể của 
Phật giáo, nhất là các thiền sư, nhà sư, cư sĩ, v.v... trên các bình diện 
chính trỊ, ngoại giao, tư tưởng, văn hoá và tôn giáo, v.v. là việc cần 
khẳng định một cách khoa học, khách quan và là việc làm cần thiết và 
hết sức ý nghĩa trong mọi thời đại. 


Ảnh hưởng của Sự kiện Phật đản, 1963 tại Việt Nam (cụ thể là 
miền Nam Việt Nam) trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước và trong công cuộc phát triển xã hội Việt Nam là 
điều mà xã hội Việt Nam, lịch sử tư tưởng Việt Nam và con người Việt 
Nam - dân tộc Việt Nam đã ghi nhận. Do vậy, khi khảo cứu về vị trí, 
vai trò và những đóng góp của Bồ-tát Thích Quảng Đức nói riêng và 
vai trò, vị ví của Sự kiện Phật đản, 1963 và của Phật giáo Việt Nam 
nói chung đối với những vấn đề như Xây dựng khối đại đoàn kết dân 


16. OˆBrien, Michael (2005), John F.Kennedy: 4 Biography, Macmillan, [SBNÑ 
0-312-28129-3, 9780312281298, P. 216. And Langguth, A. J. (2002), Our Viet- 
nam: the war, 1954-1975, New York: Simon & Schuster, ISBN 0-7432-123 1-2, P. 
216. 

17. Jones, Howard (2003), Deah of#'a Generation: how the assassinafions oƒ 
Diem and .JFK prolonged the Vietnam Mar, “Later that month, Diệm š governmemt 
charged that Đức had been drugged before being ƒorced to commif suicide.”, ÑeW 
York: Oxford University Press, P. 284. 

18. Prochnau, William (1995), Ónece upon a Distant War, “The regime aÌso ac- 
cused Browne 0Ÿ bribing Đức to burn himselƒ”, New York: Times Books, [SBN 
0-8129-2633-l. 


SỰ KIỆN PHẬT ĐẢN NĂM 1963: BÀI HỌC LỊCH SỬ * 405 


tộc; Ảnh hưởng của Phật giáo đến đạo đức, lối sống của người Việt 
Nam; Vai trò của Phật giáo trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị 
văn hóa truyền thống của dân tộc; Vai trò của Phật giáo Việt Nam 
trong tiễn trình phát triển tất yếu của tiễn trình lịch sử chính trị Việt 
Nam, v.v... là điều tất yếu của khảo luận tri thức và khoa học xuyên 
suốt cho đến thời đại chúng ta hiện nay. 


Phật giáo Việt Nam giai đoạn từ Phong trào chân hưng đến sự vận 
động của Phong trào Phật giáo miền Nam 1963 mà điền hình cao đẹp 
và bắt khuất nhất là hình tượng bất diệt, bất bạo động của Bồ-tát Thích 
Quảng Đức. Đã để lại bài học lịch sử sâu sắc không chỉ trong quá khứ 
mà cả trong hiện tại lẫn ở tương lai cho đất nước Việt Nam, Phật giáo 
Việt Nam, dân tộc Việt Nam. 


Thời đại chúng ta cần nhìn vào sự thật và cần phát huy hơn nữa 
sự vận động sáng tạo, anh dũng, hòa bình của sức mạnh đại đoàn kết 
dân tộc bằng chất liệu tình yêu thương và trí tuệ sáng ngời của Bồ- 
tát Thích Quảng Đức. Bồ-tát Thích Quảng Đức đã vận dụng phương 
pháp “?ao ra được sức mạnh dân tộc và sức mạnh xã hội kết hợp đấu 
tranh theo nhận thức bắt bạo động”, đó là tiềm lực sức mạnh của 
Phật giáo Việt Nam, đất nước Việt Nam, là sự kết tinh vô giá của dân 
tộc Việt Nam. Do vậy, sức mạnh của chính nghĩa và bất bạo động đã 
chiến thăng bạo động và phi nhân tính. Đã để lại bài học sâu sắc về 
việc đồng cam cộng khổ với dân, nhận thức được vai trò quan trọng 
cốt yếu của nhân dân, từ đó phải có một chính sách sao cho quy tụ 
được lòng dân. Đó tức là quy tụ được nguồn lực sức mạnh đất nước. 
Đó chính là bài học lịch sử sâu sắc trong lịch sử chính trị Việt Nam. 


3k>kzk 


406 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Hòa thượng Thích Trí Quang, 7í Quang tự truyện, ân hành 24 
tháng 4 Phật lịch 2555 (2011). 

2. Hoành Linh —- Đỗ Mậu, /ôi ký Việt Nam máu lửa, quê hương 
tôi (xuất bản ở Việt Nam có tên: Hồi ký Hoành Linh Đỗ Mậu, Tâm sự 
tướng lưu vong của Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Nhà xuất bản 
Văn nghệ), Tác giả sử dụng ấn bản Nhà xuất bản Văn nghệ, 2007. 

3. Adam Roberts, Buddhism and Politics in South Vietnam, The 
World Today, Royal Institute of International Affarrs, London, vol. 21, 
no. 6, June 1965. 

4. Causes, origins, and lessons of the Vietnam War. Hearings, 
Ninety-second Congress, second session... May 9, 10, and II, 1972. 
Published 1973 By U.S. Govt. Print. Of. In Washington. (Bản tiếng 
Việt: Nguồn gốc, nguyên nhân và bài học trong chiến tranh Việt Nam, 
Biên bản Quốc hội Mỹ, tài liệu lưu trữ tại Ban tổng kết chiến lược — 
Bộ Quốc phòng, H73.) 

5. Dụ số 10, Làm tại Việt Nam ngày mồng 6 tháng § năm 1950, 
Bảo Đại. Phó Thư: T.L.Thủ tướng Chính phủ đi công cán, Tổng trưởng 
Bộ Tư Pháp Xử lý Thường vụ, Nguyễn Khắc Vệ. 

6. Hammter, Ellen J. (1987). 4 Death m November: Ámerica im VWiet- 
nam, 1963. New York City, New York: E.P.Dutton. ISBN 0-525-24210-4. 

7. Jacobs, Seth (2006). Cold Mar Mandarin: Ngo Dĩnh Diem and 
the Origins oƒ America s War in Vietnam, 1950—1963. Lanham, Mary- 
land: Rowman & Littlefield. ISBN 0-7425-4447-8. 

8. Halberstam, David; Singal, Damel J. (2008). 7he Making oƒa 
Quagmire: America and Vietnam during the Kennedy Era. Lanham, 
Maryland: Rowman & Littlefield. ISBN 0-7425-6007-4. Jones, How- 
ard (2003). Death of'a Generafion: how the assassinafions oƒ Diem 
and JFK prolonged the Vietnam lWar. New York City, New York: ox- 
ford University Press. ISBN 0-19-505286-2. 

9. O”Brien, Michael (2005), .John F.Kennedy: A4 Biography, Mac- 
miHan, [ISBN 0-312-28129-3, 9780312281298. 

10. Langguth, A. J. (2002), Quz Vietnam: the war, 1954-1975, 
New York: Simon & Schuster, ISBN 0-7432-1231-2. 

11. Prochnau, William (1995), Ónce upon a Distant War, New 
York: Times Books, ISBN 0-8129-2633-1. 

12. John F. Kennedy Presidential Library and Museum, http:// 
www.Jfklibrary.org/JFK/JFK-in-History/Vietnam-DIem-and-the- 
Buddhist-Crisis.aspx, 7/04/2013. 


PHÁP NẠN 1963: SUY NGHĨ VỀ BẤT BẠO ĐỘNG 


GŒS.T.S. Cao Huy Thuần 
Giáo sư thỉnh giảng HVPGVN tại TP.HCM 


Trong bài viết này, tôi sẽ không nhắc lại lịch sử pháp nạn 1963. 
Tôi hạn chế vấn đề và chỉ nói đến phương. pháp tranh đấu. Phương 
pháp đó là bất bạo động. Thế giới chứng kiến một cuộc tranh đấu bất 
bạo động thứ hai trong lịch sử cận đại, sau tranh đấu bất bạo động 
của thánh Gandhi. Ngay từ đầu, khi phát khởi phong trào, trong đầu 
của người lãnh đạo lúc đó - tôi muốn nói HT. Trí Quang - đã sáng rực 
tâm gương của Gandhi. Sở dĩ như vậy là vì những gì mà Gandhi nói, 
những gì mà Gandhi làm, đều thích hợp với tư tưởng của Phật giáo, 
đều lột tả được bằng hành động giáo lý của đức Phật. Vì vậy, trước 
khi trình bày tranh đầu bất bạo động của Phật giáo, tôi xin nói qua về 
triết lý bất bạo động của vị thánh Ấn Độ. 


L. Thật ra tư tưởng được gọi là bất bạo động đã đến với Gandhi từ 
nhiều nguồn khác nhau, ông không phải là người sáng chế đầu tiên. 
Nhưng trước Gandhi, tư tưởng đó chỉ hướng đến cá nhân, chưa đi vào 
tập thể. Với Gandhi, bất bạo động được cụ thể hóa bằng hành động, áp 
dụng triệt để trong cuộc tranh đấu của tập thê chống lại bạo lực của đề 
quốc. Gandhi đã làm sáng tỏ và phong phú một tư tưởng qua hành động. 


Tên gọi “bất bạo động” là do Gandhi dịch ra, vào khoảng 1920, 
từ tiếng sanscrit: ahimsa. Himsa là ý muốn làm hại ai. Ahimsa là phủ 
định, là chống lại ý muốn làm hại, là từ khước ý muốn bạo lực có sẵn 
trong con người, XÚI gục con người loại trừ kẻ khác. Dưới hình thức 
phủ định ây, ông định nghĩa: “Bát bạo động trong ý nghĩa hoàn hảo 
nhất là sự văng mặt hoàn toàn của ý muốn làm hại đối với tắt cả mọi 
sinh vậ£°0). Về sau, dưới hình thức khẳng định, ông định nghĩa: “Bá: 


1. Jean-Marie Muller, Gandhi appartlent à notre avenir, www.nonviolence.fr/ 
spIp.php?article201. 


408 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


bạo động là lòng nhán từ đối với tất cả mọi sinh vật°?. Từ phủ định 
qua khăng định, yêu tố nổi bật là lòng thương. Bất bạo động phải 
được xây dựng trên lòng thương. Ông nói; “Bát cứ khi nào ta phải đối 
đâu với một địch thủ, hãy chỉnh phục họ bằng lòng thương”. Bởi vì, 
“chừng nào ta chưa chấp nhận nguyên tắc thương cả kẻ thù của mình, 
mọi ngôn từ về huynh đệ trên thể giới này chăng có chút ý nghĩa gì”). 
Bắt bạo động, như vậy, trước hết là một thái độ, một cái nhìn, một 
cái nhìn nhân ái đối với người khác, nhất là đối với người khác mình, 
người lạ, người thù. Ông nói: không có ai là kẻ thủ cả, chỉ là đối thủ 
chưa được thuyết phục đề thấy sự thật. 

Sự thật, đo đó, là tỉnh yếu trong phương pháp hành động của ông. 
Ông đặt tên là Satyagraha. Sự thật và tình thương là một. Vì thương 
mà đưa dẫn đối thủ vào sự thật. Ông viết: “Nghĩa chính của Satya- 
graha là lòng tin vào sự thật và từ lòng tin này mà sinh ra sức mạnh 
của sự thật. Tôi cũng đã từng gọi từ này là sức mạnh của tình thương 
hay sức mạnh của tâm linh. Khi áp dụng Satyagraha, tôi khám phá 
rằng theo đuối sự thật không có nghĩa là áp đặt bạo động lên đối thủ 
của mình, mà làm sao cho đối thủ thấy được lỗi lầm bằng cách dùng 
lòng kiên nhân và thông cảm của mình”. 


Đây là chỗ khó nhất của bất bạo động. Kiên nhẵn, Gandhi nói, là 
không làm cho đối thủ đau khổ mà chính ta phải đau khổ. Kiên nhẫn 
là tự làm mình đau khổ. Lấy ví dụ chống lại một đạo luật bất công. 
Tất nhiên trước hết phải thỉnh cầu, phải kiến nghị, phải vạch ra cho 
người làm luật thấy tính cách bất công. Nhưng nếu tất cả những biện 
pháp đó đều vô hiệu thì biện pháp cuối cùng còn lại là tự làm mình 
đau khổ, tự nhận hình phạt của sự v1 phạm luật pháp. Từ đó, bất bạo 
động trở thành bất hợp tác. Trong bất hợp tác đó, ta có giận không? 
Quân chúng có giận không đối với đạo luật bất công? Có chứ, nhưng 
phải chuyên giận thành bất bạo động. Bởi vì, ông giải thích, “bá hợp 
tác là biện pháp của kỷ luật và hy sinh; nó đòi hỏi kiên nhân và kính 
trọng đổi với những quan điểm đối nghịch. Và trừ khi ta có thể gợi lên 
một tỉnh thân chấp nhận lẫn nhau giữa những quan điểm hoàn toàn 
đối nghịch, bất hợp tác là không thể thực hiện”. Phải đọc câu tiếp 
theo mới hiểu được lời xác quyết đó và hiểu tại sao Gandhi đã lãnh 


2. Jean-Marie Muller, Gandhi appartient à notre avenir, www.nonviolence.fr/ 
spip.php?article201. 

3. Những câu trích dẫn từ đây về sau của Gandhi là lấy từ Gandhi on non- 
violence, http://sfr-21.org/gandhi-nonviolence.html. 


PHÁP NẠN 1963: SUY NGHĨ VẺ BÁT BẠO ĐỘNG * 409 


đạo được một phong trào bất hợp tác thành công như thế. “7i đã học 
được từ kinh nghiệm cay đăng một bài học tối thượng VỀ sự nén giận 
của tôi, và cũng giống như hơi nóng được nén lại thì chuyển thành 
năng lượng, giận dữ của ta, khi được kiểm soát, có thể chuyển thành 
sức mạnh dời được cả thể gi”. 


Như vậy, bất bạo động đòi hỏi phải huấn luyện tinh thần, phải 
chiến đấu cam g0 để vượt qua bạo động. “Chiến đấu đó làm ta mạnh 
hơn. Bắt bạo động là khí giới của người mạnh. Với người yếu, đó chỉ 
là giả dối. Đó chỉ là thụ động. Và không gì hèn bằng thụ động trước 
bắt công”. Nhắn mạnh điều này, bài học gì ta học được - ta, những 
người rất bình thường? Bài học là: Có một giải pháp thứ ba để ta lựa 
chọn giữa hèn hạ và bạo lực. Hãy học câu nói này của Gandhi vì nó 
thích hợp với thái độ của Phật tử: “7i fin rằng, nếu chỉ có một lựa 
chọn duy nhất giữa hèn hạ và bạo lực, tôi sẽ khuyên nên bạo lực... 
Tôi thà muốn Ấn Độ cầm khí giới để bảo vệ danh dự hơn là trở thành 
hoặc cam thân, với một thái độ hèn hạ, làm kẻ chứng nhân bất lực 
trước danh dự bị ô uế. Nhưng tôi tin rằng bất bạo động là vô cùng vô 
tận cao hơn bạo động). 


Sau này, triết lý và hành động của Gandhi được một nhân vật lỗi 
lạc khác, Martin Luther King, tiếp nối trong cuộc vận động chống 
chính sách bất bình đăng chủng tộc ở Mỹ vào những năm 60. King 
tóm tắt đường lối bất bạo động ấy trong sáu điểm: Thứ nhất, tranh đấu 
bất bạo động không phải là phương pháp của kẻ hèn nhát. Người nào 
viện phương pháp đó vì sợ hay chỉ vì thiếu khí cụ của bạo lực, người 
ấy không phải là một người bất bạo động đúng nghĩa. 


Thứ hai, bất bạo động không nhằm đánh bại hoặc làm nhục đối 
thủ, mà nhằm chiếm được tình bạn và lòng hiểu biết của đối thủ. 
Bắt hợp tác không phải là cứu cánh mà chỉ là phương tiện để làm 
thức tỉnh ý thức hồ thẹn về đạo đức nơi đối phương. Hệ quả của bắt 
bạo động là tạo ra một tập thể thân ái, trái lại hệ quả của bạo lực 
là cay đắng bi đát. Thứ ba, bất bạo động là chống lại cái ác, không 
chống lại con người làm ác; chống lại bất công, không chống lại 
người đã tỏ ra bất công. 


Thứ tư, bất bạo động là chấp nhận đau khổ không trả thù, chấp 
nhận cú đấm không đấm trả lại. Máu có thể chảy trước khi đạt được tự 
do, nhưng đó là máu của ta. Người tranh đâu cho bất bạo động không 
trồn tránh tù ngục. Nếu vào tù là cần thiết Gandhi nói, thì vào tù “2 
là chú rể đi vào phòng cô dâu”. 


410 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Thứ năm, bắt bạo động không phải là chỉ tránh bạo động bằng thể 
xác mà còn bằng cả tỉnh thần; Người tranh đấu bất bạo động không 
phải chỉ từ chối không bắn đối thủ mà còn từ chối không ghét. Tận 
đáy lòng của thái độ bất bạo động là tình thương. 

Thứ sáu, căn bản của bất bạo động là lòng tin chắc rằng cả vũ trụ 
đứng về phía công lý. Hệ quả là người tranh đấu bắt bạo động có lòng 
tin sâu xa vào tương lai. Chính vì tin như vậy mà người ấy chấp nhận 
đau khổ, không trả thù), 


Martin Luther King nhận được giải thưởng Nobel về hòa bình 
năm 1964. Trước đó một năm, Phật giáo Việt Nam đã mở ra trang 
sử tranh đấu bất bạo động dựa trên giáo lý của đức Phật với những 
nguyên tắc rất gần gũi kinh nghiệm của Gandhi mà King vừa tóm tắt 
ở trên. Tư tưởng của Gandhi thấm đẫm tư tưởng Phật giáo. Cũng vậy, 
tranh đầu của Phật giáo thấm đẫm hình ảnh cụ thê của Gandhi. 


I. Nếu tôi nói chuyện ở đâu khác, chắc tôi phải trích dẫn kinh 
sách của Phật giáo rất nhiều. Nhưng vì tôi nói chuyện ở đây, vì trước 
mắt tôi toàn là các vị thầy của tôi về giáo lý, tôi không đám dài dòng 
về lý thuyết, chỉ xin nói một câu thôi. Bất bạo động là căn bản của 
Phật giáo, cho nên nói về bất bạo động trong Phật giáo thì nói mấy 
cũng không cùng. Phải nói đến từ bi. Phải nói đến vô úy. Phải nói đến 
thái độ không thù hận, không thấy kẻ thù. Phải nói đến sức mạnh của 
tinh thần. Sức mạnh của chân lý. Phải nói đến cái thấy rất sáng suốt, 
không thấy kẻ thù mà chỉ thấy tương quan. Vì không thê và không cần 
nói hết ở đây, tôi xin đi thắng vào tranh đấu của năm 1963. 


Phật giáo chống lại cái gì năm 19632 Chống lại bạo lực. Bạo lực 
gì? Bạo lực của tà kiến về chân lý. Tà kiến cho rằng mình nắm giữ 
chân lý tối thượng duy nhất trên lĩnh vực tôn giáo. Tà kiến cho rằng 
nhiệm vụ của mình là phải đưa mọi người đến cái chân lý tối thượng 
đó bằng mọi cách, kế cả bạo lực. Bạo lực ấy không có gì ghê gớm hơn 
vì nó muốn chế tạo một cái đầu thành một cái đầu khác. Càng ghê gớm 
hơn nữa khi bạo lực tôn giáo dựa trên bạo lực chính trị. Chống lại bạo lực 
ấy, Phật giáo có gì trong tay? Tư tưởng của mình thôi! Sức mạnh tinh thần 
của mình thôi! Bất bạo động là sức mạnh ấy. Gandhi là hình ảnh. 

Tôi mở quyền “7? Quang tự truyện” in ra năm 2011. Tôi đọc đoạn 


tường thuật Hòa thượng gặp nhà chức trách Huế để phản đối lệnh 


4. Martin Luther King, Stride Toward Freedom, trong King on nonviolence, 
1964, sfr-2 I.org/king-nonviolence.html. 


PHÁP NẠN 1963: SUY NGHĨ VẺ BÁT BẠO ĐỘNG * 411 


cắm treo cờ Phật giáo trong ngày lễ Phật đản. Bắt đầu khó khăn, Hòa 
thượng đã thấy rõ hiểm nguy đang chờ đợi trước mắt. Nhưng tỉnh thần 
của Hòa thượng là gì? “7ö¡ về đến Từ Đàm thì đã 7g30 tối mười bốn 
tháng tư. Lòng khá bình thản, không vì tin tưởng quyết định của chính 
quyên, mà vì ước mong có một thiện chí xuất xứ từ lương trỉ của con 
người, mà vì trong lòng đây ắp phong cách của thánh Cam Địa”. Từ 
khi khởi đầu, Gandhi đã đến với Hòa thượng, và từ đó về sau không 
lúc nào rời. Nhắc nhở, nhắc nhở, từ đầu đến cuối, người lãnh đạo ây 
nhắc nhở: “Phật giáo không mưu hại ai, không thiên ai để hại ai. Nếu 
thất bại, Phật giáo coi nhự thất bại của chân lý trước bạo lực, không 
phải thất bại như bạo lực kém bạo lực”. Mỗi khi biêu tình mà có thê 
xảy ra đồ máu, Hòa thượng đều chống lại. “Không được đồ máu!" là 
mệnh lệnh quyết liệt. Y hệt Gandhi, vô tù là khả năng mà Hòa thượng 
chọn lựa sẵn trong đầu. Khi được tin chính quyền Diệm thiết quân 
luật để tắn công chùa trong đêm 20-8, ban lãnh đạo họp để bàn xem 
“ai tình nguyện bị bắt, ai tình nguyện ở ngoài. Không ai chịu ở ngoài 
cả... Không ai muốn không bị bắt, là ai cũng muốn đem khổ hạnh 
của mình thành tựu nguyện vọng của Phật giáo, chứ không phải cầu 
may hay áp dụng khổ nhục kế”. Riêng mình, Hòa thượng đã quyết 
định “để bị bắt” với “cỗ máy chém” cận kề trước mắt. Cái chết, như 
là phương pháp bất bạo động cuối cùng, Hòa thượng nghĩ đến, không 
phải một lần mà là nhiều lần. Y hệt Gandhi. Nhưng đây cũng chính là 
tinh túy của hai chữ “từ bí” mà Hòa thượng đã giải thích trước đó từ 
lâu, tuồng như Hòa thượng đã thấy trước có ngày chính mình, chính 
Phật giáo phải đem thân ra áp dụng. Tôi đọc “7m Ảnh Lục”, trang 
515, chỗ Hòa thượng giải thích “ứ b¡ là người bạn không mời và sự 
thay thể cao cđ”: 


“Người bạn không mời là bắt thỉnh hữu. Còn sự thay thể cao cả là 
sự chịu thay mọi thứ khổ não cho người, là đại thọ chúng sanh khổ. 
Đó là hai hành động của từ bi. Có từ bi thì không phải ai cầu, chẳng 
đợi ai mời, mà mình tự làm người bạn luôn luôn hướng dẫn, giúp ích. 
Cũng do từ bi đó, mình tự đưa mình ra chịu khổ cho người được. Xem 
tắt cả như con một, thấy thân người như thân mình, thì còn có gì mà 
không làm nồi?” 


Thú thật, tôi đã rùng mình khi đọc mấy chữ “cỏn có gì mà không 
làm nổi”. Mây chữ đó diễn tả được con người của Hòa thượng và cắt 
nghĩa tại sao Hòa thượng dám đem trứng chọi với đá khi khởi xướng 
tranh đấu. Mấy chữ đó nằm trong câu nói của Gandhi: “Giận đữ của 
ta, khi được kiểm soát, có thể chuyển thành sức mạnh dời được cả thể 


412 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


giới”. Bất bạo động là sức mạnh của quả trứng tâm linh khi bị thách 
thức. Ấn Độ đã nói như vậy trước đề quốc. Việt Nam đã nói như vậy 
trước cuÔng tín và cuồng bạo. Phật tử đã đưa lưng cho dùi cui, đưa da 
thịt cho dây kẽm gaI, đưa mắt cho lựu đạn cay, đưa ruột gan cho tuyệt 
thực, đưa thể xác cho tra tấn, đưa tự do cho tù đày. Đây chỉ là một 
cảnh tượng hàng ngày về biểu tình: “7g đây, dời cui và đấm đá đón 
hòa thượng [dân đâu]. Mặc, hòa thượng cứ nói. Máy [loa] bị đáp, 
hòa thượng nói lớn. Họ xông đến bóp cổ, đánh đá tơi bời. Đẫu hòa 
thượng bị tét, máu chảy xuống mặt. Hòa thượng vẫn nói. Chúng bèn 
hốt, ném lên xe cây. Một số quỷ thối bóp hạ bộ của các nạn nhân... 
Các kỷ giả ngoại quốc nghe nói cái vụ bóp hạ bộ thì cười cải 'văn 
mình của tổng thống Diệm ”° 


Cái gì đã khiến chúng ta chịu đựng những bạo lực dã man như thế 
mà không nao núng? Kỷ luật. Thế giới đã từng khâm phục kỷ luật của 
quần chúng Ân Độ khi răm rắp nghe theo tiếng nói của Gandhi. Kỷ 
luật của chúng ta hồi đó cũng xứng đáng lắm, báo chí ngoại quốc đã 
từng kính nễ. Mà kỷ luật đó là tự nguyện, không ai bắt phải theo. Kỷ 
luật và kiên nhẫn, càng bị đàn áp càng bất bạo động. Suốt mùa tranh 
đâu, Phật tử đã trung thành với Tuyên ngôn của Phật giáo Việt Nam 
đọc tại chùa Từ Đàm ngày 10-5, hai ngày sau vụ thảm sát tại Đài phát 
thanh Huế: “CJưing tôi tuyên bồ không coi ai là kẻ thù, nhất là đối với 
đạo Thiên Chúa... Phương pháp tranh đấu mà chúng tôi áp dụng là 
bắt bạo động. Chúng tôi phải thể hiện tư tưởng của Phật giáo ngay 
trong cuộc tranh đầu của chúng tôi. - Chúng tôi chấp nhận một sự hy 
sinh đến cùng độ và lấy sự hy sinh ấy làm sức mạnh để rung chuyển 
tận lòng người chứ không phải chỉ rung chuyển chính sách mà thôi. 
Ngay từ bây giờ chúng tôi có thể tuyên bố mình bạch rằng những 
người tăng sĩ của Phật giáo là những người sẵn sàng noi gương Gan- 
dhi - vị thánh của sức mạnh bất bạo động). 


Với tuyên bồ ấy và quyết tâm ấy, Phật giáo Việt Nam đã thắp sáng 
lên cho cả thế giới chiêm ngưỡng ngọn lửa Quảng Đức. Ngọn lửa mà 
Vũ Hoàng Chương đã gọi rất đúng là “lửa từ bi”. Lửa này thì chắc 
đến cả Gandhi cũng phải chắp tay. Bởi vì, như HT. Trí Quang đã nói, 
“Ngài không phải chỉ là vĩ nhân, Ngài là siêu nhân”. 


HI. Vậy mà thế giới, khi nói đến tranh đấu bất bạo động, chỉ nghĩ 
đến Gandhi, chỉ nghĩ đến Martin Luther King, thậm chí nghĩ đến Nel- 
son Mandela, làm như ngài Quảng Đức, làm như 1963 của Việt Nam 
chỉ là những sự kiện đột biến của một chuyện đáng nói hơn là chiến 
tranh. Tại sao vậy? Ít nhất là có hai lý lẽ. Thứ nhất là thế này: có báu 


PHÁP NẠN 1963: SUY NGHĨ VẺ BÁT BẠO ĐỌNG * 413 


vật nào về sức mạnh cụ thể của tâm linh đáng chiêm ngưỡng hơn trái 
tim không cháy của ngài Quảng Đức? Ở nước khác, người ta đã xây 
đền. Ở ta, hay thật, báu vật nằm trong hộp sắt. Nằm trong hộp sắt thì ai 
biết? Thì ngọn lửa không được giải thích như thiêu đốt cả chiến tranh, 
thiêu đốt cả hận thù. Đó mới đích thực là của báu của Việt Nam, của 
văn hóa Việt Nam, cống hiến cho văn hóa của thế giới, của lịch sử bất 
bạo động. Thứ hai, Việt Nam ta quá lớn về chiến tranh mà quá nhỏ về 
tư tưởng, sách báo về chiến tranh thì vô kể, mà sách báo về tư tưởng 
trên chiến tranh thì chẳng bao nhiêu, nói gì trên kinh nghiệm bất bạo 
động của đấu tranh 1963. Lui tới, chúng ta cũng chỉ có vài trang của 
HT. Trí Quang. Thế giới nhớ Nelson Mandela, tuy ông chẳng mấy 
trung thành với bất bạo động, mà quên 1963 của Việt Nam cũng vì ta 
thừa sức mạnh mà thiếu bút mực, chỉ có mỗi bút mực của một bài thơ, 
mà bài thơ ấy lại cũng coi mình thua cả rơm rác, không nói lên được gì 
trước ngọn lửa huyền vi: Ôi! ngọn lửa huyền vi / Thế giới ba ngàn, phút 
giây ngơ ngác / Từ cõi vô minh hướng về cực lạc / Vần điệu của thi nhân 
chỉ còn là rơm rác / Và chỉ nguyện được là rơm rác... Ngoài Vũ Hoàng 
Chương còn ai? Mà bài thơ của họ Vũ, thế giới nào hay biết? 


Thật ra, ta chẳng cần ai khen tặng hay sắp hàng, và Vũ Hoàng 
Chương nói đúng hơn hết thảy mọi sách vở trên thế giới: tất cả chỉ là 
rơm rác. Thế nhưng, ai dám bảo ta không có thừa tự? Có chứ, và rất 
mới, rất hiện đại. Gandhi, dù sao cũng là tinh hoa của văn hóa Ấn Độ 
giáo. Quảng Đức mới là tính hoa của văn hóa Phật giáo. 1963 mới là 
kinh nghiệm bất bạo động của Phật giáo. Thừa tự của ta, nghĩa là của 
văn hóa Phật giáo, chuyển qua một nước láng giềng mà kinh nghiệm 
đáng để cho ta kính phục. Ai cũng đoán được tôi muốn nói gì: Tôi 
muốn nói đến nước Miến Điện của bà Aung San Suu Kyi. Với người 
phụ nữ Phật tử vừa dịu dàng vừa quắc thước này, đạo Phật được hiện 
đại hóa để phục hồi và xây dựng dân chủ. Quá trình phục hồi, thế giới 
đã chứng kiến và đã khâm phục. Bên cạnh một thế giới Ả Rập ào ào 
bạo động để thay cũ đổi mới chưa xong, nước Miễn Điện Phật giáo, 
với sức mạnh bất bạo động của tâm linh, đã đi đến một giải pháp hòa 
giải làm ai cũng kinh ngạc. Bà Aung San Suu ky! làm sáng rực lên 
tỉnh hoa bất bạo động của Phật giáo. Phật giáo làm sáng rực lên bà 
Aung San Suu Kyi. Giống như các vị lãnh đạo phong trào 1963 ở Việt 
Nam đã nói, hai ngôi sao dẫn đường cho bà Aung San Suu Kyi trong 
cuộc tranh đấu của bà là vô úy và từ bị. “Vô úy” đã được bà hiện đại 
hóa qua khẩu hiệu mà cả thế giới đều biết: “Frzeedom ƒom Fear” - tự 
do không bị sợ hãi. Từ một khái niệm trong tư tưởng Phật giáo, bà đã 


414 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


linh động hóa đề biến thành một nguyên tắc hiện đại của nhân quyên, 
tương tự như “#eedøm from wan?` - tự do không bị nghèo đói - đã 
được đề cao trước đó. “Từ bị”, ngôi sao thứ hai, được bà diễn dịch 
bằng một thứ ngôn ngữ hồn nhiên, giản dị, thốt ra từ đáy tim, không 
máy may lý thuyết: “Ä⁄ẹ tôi chưa hề bao giờ dạy tôi ghét ai, ngay cả 
những người đã giết cha tôi”. Đỗi với những người giam giữ bà cũng 
vậy: “Tôi chưa bao giờ không thấy họ cũng là người, và giống như 
tất cả mọi người, họ có một khía cạnh phải được mến”. Vì không 
ghét, không biết ghét, cho nên bà không hề sợ: Từ bi và vô úy giải 
thích cho nhau hợp lý một cách hồn nhiên. Bà nói: “7i chưa bao giờ 
học ghét những người giam giữ tôi, vì vậy tôi không hề cảm thấy sợ 
hãi”. Không sợ và không ghét: Đối với bà đó là thái độ tự nhiên vì 
được giáo dục như thế qua gương cha và gương mẹ, nhưng cũng là 
qua gương của văn hóa Phật giáo thấm nhuần trong nước bà. Chính 
vì vậy mà bà đặt nặng giáo dục đề gìn giữ và phát triển tỉnh thần ấy, 
không những trong giai đoạn tranh đấu sắt thép mà còn cả trong giai 
đoạn chính trị bình thường. Bà gọi giáo dục ấy là “cách mạng của 
tỉnh thần”. Và cắt nghĩa: “Tôi luôn luôn nói rằng một cuộc cách mạng 
thực sự phải là một cuộc cách mạng tỉnh thân... Ta cần có một hệ 
thống chính trị được hướng dẫn bởi một số giá trị tỉnh thân - những 
giá trị khác hắn những giá trị mà ta sống trước đó”. Nghĩa là những 
“giá trị” vật chất mà giới quân phiệt đã áp đặt trên xã hội Miến Điện. 

Như vậy phải chăng chính trị và tôn giáo có liên quan với nhau? 
Câu hỏi đã được đặt ra ở miền Nam năm 1963 trong một bối cảnh 
hoàn toàn khác. Phật giáo Việt Nam đã trả lời dứt khoát: Phật giáo 
không dính dáng đến chính trị được hiểu như quyền lực. Ở đâu cũng 
vậy, hai lĩnh vực phải tách nhau ra. Nhưng, câu trả lời của bà Aung 
San Suu Kyi rất đáng suy nghĩ và riêng tôi không phản đối vì tôi hiểu 
bà muốn nói gì: Chắc chắn là phải tách thôi, “ø#ng - bà nói thêm - 
tôi không thấy hai lĩnh vực đó là tách biệt... Nói cho cùng, không một 
người Phát tử nào có thể phản đổi bắt cứ điều Øì trong dân chủ. Tôi 
nghĩ rằng các sư và các nỉ, cũng giống như tất cả mọi người khác, đêu 
có bồn phận làm phát triển cái gì tốt và đáng mong muốn... Tôi tin ở 
'đạo Phật dẫn thân ”. Và quả quyết hơn nữa: “Chính trị là liên quan 
đến dân chúng, và ta không thể tách rời dân chúng ra khỏi những giá 
trị tinh thân của họ”. 

Trong giai đoạn đấu tranh đề hồi phục dân chủ, bất bạo động chính 
là giá trị tinh thần không thê tách rời ra khỏi chính trị. Đó là “cách 
mạng tâm linh” dính liền với cách mạng chính trị mà bà đã nói ở trên. 


PHÁP NẠN 1963: SUY NGHĨ VẺ BÁT BẠO ĐỘNG * 415 


Bởi vì đầu tranh là để đi đến hòa giải và chỉ có bất bạo động mới thực 
hiện được hòa giải mà thôi. Phật giáo ở Việt Nam hay Phật giáo ở 
Miễn Điện đều nghĩ: Bạo động là xây ở trong tim những bức tường 
giữa người và người, chia rẽ, ngăn cách, không cho người đến với 
người. Bất bạo động là xây ở trong tim những chiếc cầu để con người 
đến với nhau, không vướng thủ hận. Bởi vậy, dù bắt bớ, tù đày có tàn 
bạo đến đâu đi nữa, bà Aung San Suu Kyi vẫn nói với các đồng chí 
của bà: Chỉ có từ bi và sự thật là đường lối chính trị duy nhất thích 
hợp. Từ bi? Bà nói từ đáy tim bằng ngôn ngữ hồn nhiên của bà: bà 
yêu quân đội, vì quân đội là con đẻ của cha bà, tướng Aung San. Sự 
thật? Vì đạo Phật là đạo của Sự Thật, vì đức Phật được gọi là Bậc Đã 
Đi Đến Như Thế, vì không tôn trọng sự thật thì không thể hòa giải 
thực sự. “Điêu chúng tôi cần - bà nói - khi đi đến đối thoại với nhau 
là tin cậy, tin ở chúng tôi cũng như tin ở cả hai bên... Khi chúng tôi 
nói về mối liên quan giữa sự thật và hòa giải, chúng tôi cũng phải nhớ 
đến một yếu tô quan trọng khác nữa là lòng tin cậy lẫn nhau. Với tin 


r 
^ 


cậy, sự thật và hòa giải sẽ tự nhiên mà đến”. Cho nên phải thành thật, 
đừng nói gì, đừng làm gì để đối phương thất vọng, mắt lòng tin. Bà 
nói thêm: Phật dạy như thế. Phật dạy chư Tăng phải sám hối với nhau 
khi có làm điều gì xúc phạm nhau. 


Đọc bà đến đây, tôi giật mình. Tưởng kinh sám hối chỉ áp dụng 
cho người, ø1ữa người với người, ai ngờ bà đem kinh vào chính trị! 
Mà thành công! Thế thì, đúng như bà nói, giữa kinh và chính trị, đâu 
có tách ra được làm hai! Và nếu chính trị diễn ra trong tinh thần ây của 
câu kinh, chính trị đẹp biết bao! Bất bạo động là vậy. Là đừng làm xúc 
phạm đối phương. Bằng hành động và trong ý nghĩ. Hỏi bà: “Nguyện 
vọng cao nhất của bà là gì?”, bà trả lời một câu quá đẹp: “Nguyện 
VỌñg cao nhất của tôi đậm chất tâm linh: trong sạch của tâm”. Có 
người làm chính trị nào trên thế giới dám nói rằng chính trị cũng bắt 
nguồn từ tâm? Ai nghe nói vậy mà không phục nền văn hóa gì đã thốt 
ra một tư tưởng như vậy nơi miệng một người lãnh đạo? 


Nhưng hãy nghe bà giải thích thêm: “Nếu người nào muốn tìm 
trong sạch, trước hết cần phải biết dơ bẩn là gì. Đối với những ai đã 
được nuôi dưỡng từ nhỏ trong đạo Phật, tôi không nghĩ rằng điểu 
đó là khó, vì chúng tôi đã có khái niệm về tham sân sỉ đã tạo ra dơ 
bẩn. Vì vậy, bất cứ điều gì có thể xem là tham, điều ấy là dơ bẩn”. 
Bà không nói cao xa. Bà nói lời thật trong tim người bình dân. Người 
bình dân Miến Điện, cũng như người bình dân Việt Nam, hiểu chính 
trị rất đơn giản, nhưng lại rất đúng từ muôn đời: Làm thế nào đề diệt 


416 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


hết tham thì khi đó họa may quần chúng mới được thoát ra khỏi tham 
nhũng. Trái với tất cả các sách giáo khoa trên thế giới về khoa học 
chính trị, có lẽ nên để bài học chính trị này lên trang sách đầu tiên. 
Đây không phải chỉ là một vấn đề của đạo đức chính trị: Từ những 
khái niệm tham sân si, có thể dựng lên cả một hệ thống chính trị hợp 
lý gồm những định chế dân chủ nhằm chận đứng ba độc tố đó, và như 
vậy làm cơ sở đề thực hiện lý tưởng theo đuổi tự ngàn xưa trong lịch 
sử học thuyết chính trị, từ thời Aristote của Hy Lạp cô đại: Làm sao 
xây dựng được một chính thể tốt. Đó là vấn đề nằm trong tâm khảm 
của bà Aung San Suu Kyi: Dân chủ không phải chỉ là những định chế 
chính trị; dân chủ còn là những giá trị văn hóa và xã hội. Thay đổi 
chính thê là việc ngắn hạn. Thay đổi về giá trị mới là công việc trường 
kỳ. Sự thật là sức mạnh, ngay thắng là chính sách tốt nhất, thành thật 
là châm ngôn chính trị: Đó là những giá trị mà người lãnh đạo phải tự 
un đúc cho mình để biến thành hành động. 

Ai cũng biết: Bà Aung San Suu Kyi đòi cải tổ định chế. Nhưng cải 
tổ định chế phải đi song song với “cách mạng tỉnh thần”. Bởi vì, tựu 
trung, dân chủ là gì trong một nước Phật giáo còn nghèo và lạc hậu? 
Khởi đầu từ chữ “khổ” của Phật giáo, bà nói: “Chúng tôi nhìn dân chủ 
ở Miễn Điện là làm sao diệt bớt khổ cho dân chúng. Chúng tôi không 
lý tưởng hóa dân chủ. Chúng tôi không nghĩ đến dân chủ như những 
định chế trừu tượng mà như là những gì có thể đem lại hạnh phúc và 
an vui cho nhân dân. Chúng tôi muôn một xứ sở trong đó pháp luật 
được tôn trọng, dân chúng được an ninh như người ta có thể hưởng 
được an ninh trên thể giới, trong đó người dân được khuyến khích và 
giúp đỡ về giáo dục để mở mang tâm nhìn, trong đó những điễu kiện 
để thân tâm bình an được thúc đẩy. Chính vì vậy mà tôi có thể nói 
rằng từ bi là cốt lõi của phong trào chúng tôi - ý muốn mang lại an 
lành (relieƒf) cho con người”. Từ bị, từ bị, từ bị... khái niệm căn bản 
đó của Phật giáo được hiện đại hóa, trẻ trung hóa. Từ bị phải đi đầu 
cải tổ dân chủ, và từ bi là giá trị tối cao: ý tưởng độc đáo chưa hè nghe ai 
nói. Chính xác, bà nói, dân chủ gồm ba yêu tố đồng thời cùng đi với nhau. 
Trước hết là một trạng thái tỉnh thần. Rồi hành động phủ hợp với tỉnh thần 
đó. Rồi tìm cho ra tiến trình dẫn dắt từng bước đến cái viễn tượng vẽ ra 
trước mắt. “Không thể tách rời ba yếu tố đó ra khỏi nhau. Và như thể là 
quan điểm rất Phật giáo. Làm việc, hành động, và tự dựa vào mình. 1tta 
hỉ affano natho. Tận cùng ta chỉ có ta để dựa vào mà thôi”. 

Người ta hỏi: Nếu bắt buộc phải đặt một cái tên cho dân chủ ở 
Miền Điện, bà sẽ đặt tên gì? Vẫn thế, vẫn giá trị tâm linh lên đầu, vẫn 


PHÁP NẠN 1963: SUY NGHĨ VẺ BÁT BẠO ĐỘNG * 417 


giá trị tâm linh không tách rời khỏi chính trị, vẫn cách mạng chính trị 
đi liền với sức mạnh tâm linh, câu trả lời rất đơn giản, rất gọn, rất sắc: 
“Tôi chưa biết vì chúng tôi chưa khởi đầu dân chủ. Nhưng tôi muốn 
nghĩ rằng ấó sẽ là một nên dân chủ với một khuôn mặt từ bi hơn. Một 
thứ dân chủ dịu dàng... dịu dàng vì mạnh hơn. 


DỊu dàng vì mạnh hơn... Bất cứ người nảo khác nói, khó mả tin 
được. Nhưng Aung San Suu Kyi nói thì ta phải tin. Ai cũng thấy sức 
mạnh tỏa ra nơi người phụ nữ dịu dàng ấy. Và ai cũng biết sức mạnh 
ấy là sức mạnh tâm linh mà bà muốn cả dân tộc bà được giáo dục như 
vậy. Nói cho cùng, cái gì đã chiến thắng ở Myanmar nêu không phải 
là sức mạnh tâm linh? Sức mạnh của bất bạo động? Nơi bà, và có thể 
nói nơi cả ông Thein Sein. Nơi bà, triết lý Phật giáo và triết lý dân chủ 
hoàn toàn trùng hợp. Tương lai sẽ trả lời cho biết chặng đường mới 
của bà Aung San Suu Ky!i có đem lại thành công như đã thành công 
trong chặng đường vừa qua không. Nhưng, có thê nói chắc chắn, dù 
thất bại, bất bạo động cũng sẽ vẫn là đường lối của người lãnh đạo Ấy. 
Bởi vì không có đường lỗi nào khác hơn là hòa giải dân tộc. Mà hòa 
giải là tinh thần của Phật giáo. Dù ở Miến Điện, dù ở Việt Nam, Phật 
giáo không có vai trò nào khác hơn là hòa giải. Phật giáo Việt Nam 
đã đi trước bà Aung San Suu Kyi trong vấn đề hòa giải. Chưa làm 
được sứ mệnh đó không có nghĩa là sứ mệnh không còn. Kinh nghiệm 
Myanmar nằm ở trước mắt. Phật giáo Việt Nam lấy đó làm gương. 
Như đã lấy Gandhi làm gương năm pháp nạn. 


3k3kzk 


TỪ PHONG TRÀ0 TRANH ĐẤU CỦA 
PHẬT GIÁ0 MIỄN NAM NĂM 1963, 
NGHĨ VỀ TINH THẦN NHẬP THẾ 
CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


PGS.TS. Trần Hồng Liên 
Phó Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học TP.HCM 
Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ 


Nửa thế kỷ đã trôi qua, kê từ khi phong trào tranh đấu của gIỚI 
Phật giáo Việt Nam nổi lên chống lại ách thống trị độc tài của chế 
độ Ngô Đình Diệm. Phong trào ấy đã ghi lại dấu ấn mạnh mẽ trong 
lòng Tăng Ni, Phật tử, cũng đề lại tiếng vang trên trường quốc tế, về 
một lực lượng Phật giáo Việt Nam tham gia góp phần lớn vào việc lật 
đồ một chế độ độc tài, gia đình trị. Tìm hiểu lại thực chất của phong 
trào để qua đó thấy rõ hơn tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, 
chính là góp phần làm sáng tỏ giáo pháp của đạo Phật. Đó là một lối 
sống tích cực, nhập thế vào đời, mượn đời đề làm sáng tỏ con đường 
đạo, và chỉ có thông qua cuộc đời, giáo pháp đạo Phật mới phát huy 
được hết tác dụng, lợi lạc của nó. 


Bài viết đi vào hai phần chính: tìm hiểu tính chất của phong trào 
đâu tranh của Phật giáo Việt Nam năm 1963 và qua đó nghĩ về tinh 
thân nhập thê của Phật giáo Việt Nam. 


1. TÍNH CHÁT CỦA PHONG TRÀO TRANH ĐẦU PHẬT GIÁO 
NĂM 1963 


Từ khi nỗ ra phong trào tranh đấu chống lại sự đàn áp dã man của 
chế độ độc tài Ngô Đình Diệm tại Huế vào mùa Phật đản năm 1963, 
đã có khá nhiều thông tin, bài viết, bài bình luận lên án về thái độ, 
chính sách và tư tưởng độc tải của chế độ Ngô Đình Diệm. Do tư 


420 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


tưởng cục bộ, chấp pháp, gia đình họ Ngô muốn xiên dương Công 
giáo, đưa Công giáo trở thành quốc giáo ở Việt Nam, họ đã thực hiện 
một hành động xúc phạm nghiêm trọng đến đức tin, đến giáo pháp 
của cả một lực lượng đông đảo, phải nói là đông đảo nhất ở Việt Nam, 
đó lả đội ngũ Tăng Ni, Phật tử đang tiễn hành lễ trọng, kỷ niệm ngày 
Phật đản sinh. Cờ xí rợp trời trong từng ngôi chùa, trong từng căn nhà 
đang tưng bừng phấp phới tung bay, vui mừng chào đón ngày vị cứu 
thế cho nhân loại ra đời. Chính trong giờ phút ấy, những người thừa 
hành quyền lực của chế độ Ngô Đình Diệm đã sử dụng bạo lực đề ra 
tay vứt bỏ cờ xí, đã dùng quyền lực đang có đề hành xử dã man những 
người con Phật đang ung dung, từ tốn thể hiện pháp bất bạo động, 
đang dùng cái “tịnh” để chống lại cái “động” của những người đang 
ra sức triệt hạ Phật giáo đồ. 


Như vậy, đứng trước một hành động tàn bạo của chế độ họ Ngô, 
thắng tay dùng xe tăng, vũ khí để chống lại một lực lượng âm thầm 
ngồi bất động trên đường phố, những người con Phật đang thể hiện 
pháp nhẫn của mình, vì đạo pháp và cho dân tộc. Phong trào tranh đầu 
bất bạo động ấy không chỉ mang một hình thức duy nhất, mà được 
đa dạng hóa và có tính liên tục. Từ thái độ ngồi yên phản kháng trên 
đường phó, họ đã tiến đến hành động tự thiêu. Hết vị này, lần lượt 
đến vị khác, có cả Tăng, Ni và Phật tử. Sự hy sinh quên thân mình 
cho đạo pháp, là hành động vô úy, không sợ hãi, không màng đến bản 
thân mình. Chính ở đây, giáo pháp Phật giáo đã được hiển lộ, bộc 
bạch thông qua hành động. Đó cũng là một hành động bao trùm các 
pháp, thê hiện sự thấm nhuằn giáo lý vi diệu của đức Phật, thể hiện 
qua hành động quên mình vì mọi người, thể hiện rốt ráo tinh thần vô 
ngã, vị tha. Chính từ tư tưởng và hành động ấy, sức sống và ngọn lửa 
tranh đấu tuy không mang tính ồn ào, kêu gọi, nhưng sâu lắng, thâm 
trầm, mà lại có sức lan tỏa rộng lớn. Từ Huế, ngọn lửa đấu tranh bất 
bạo động ấy lập tức được truyền dẫn ngay vào thủ đô Sài Gòn thời bấy 
gIỜ, để đưa đến nhiều cuộc tự thiêu, trong đó nổi bật nhất chính là sự 
tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức. Việc tự thiêu của Bồ-tát 
Thích Quảng Đức tại trung tâm đầu não của chế độ Mỹ - ngụy, vì độc 
lập dân tộc và cho đạo pháp, đã trở thành ngòi pháo mạnh mẽ bùng 
nô các cuộc đấu tranh đữ dội hơn của tuôi trẻ Sài Gòn. Cái chết của 
người nữ Phật tử Quách Thị Trang, Nhất Chi Mai mãi mãi vẫn còn là 
hình ảnh hào hùng của tuổi trẻ Sài Gòn... đã gây tiếng vang lớn đến 
các nước Á Phi, đã khiến Liên Hiệp Quốc phải cử phái đoàn sang Việt 
Nam điều tra về tội ác của Diệm -Nhu. 


TỪ PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIÈN NAM * 421 


Như vậy, tính chất của phong trào đấu tranh chống lại sự đàn áp 
của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm là tính bất bạo động, thể hiện tỉnh 
thần vô úy của Tăng Ni, Phật tử. Phong trào ấy, trước hết là sự phản 
kháng của Tăng Ni, Phật tử của Phật giáo ở Việt Nam. Phản kháng 
của họ là sự phản kháng theo tỉnh thần của những người con Phật, 
không dùng vũ khí chống lại vũ khí, mà bằng niềm tin mạnh mẽ vào 
sự chiến thắng của cái đúng, cái chân chính, sự bình đăng của muôn 
loài, thông qua thực tế cuộc sống, là chân lý đã được trải nghiệm qua 
thực tiễn. Chính trên nhận thức như vậy, những người con Phật đã 
dùng chất liệu của vị tha, của từ bi, của cái thiện để chiến thắng cái 
ác...mà hành xử. Sau cái chết “vì đạo quên mình” của Hòa thượng 
Thích Quảng Đức, Giáo sư Trần Văn Giàu đã ca ngợi, gọi là Bồ-tát 
Thích Quảng Đức và cho rằng Hòa thượng đã thể hiện tỉnh thần yêu 
nước theo phong cách của một nhà sư. Nhiều học giả nước ngoài đã 
nhận xét về lực lượng Phật giáo, từ đầu những năm 20 đến đầu những 
năm 70, đặc biệt là một học giả Nga, ông Melic Gaicadova N.N, ông 
nêu lên 4 luận điểm quan trọng: “7 nhất là sự tăng cường vai trò 
chính trị của giới tu sĩ Phát giáo ở miễn Nam Việt Nam là một bộ phận 
trong một quá trình chung của sự phát triển chính trị ở các nước Phật 
giáo sau Chiến tranh thế giới thứ hai; Thứ hai là ở miễn Nam Việt Nam, 
Phật giáo không chiếm một địa vị như ở các nước Nam và Đông Nam Á 
khác: ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Miễn Điện, Sri-Lan- ka. Thứ ba, là sự 
tăng dân vai trò chính trị của giới tụ sỉ ï Phật giáo miễn Nam xảy ra từng 
bước, theo từng giai đoạn, trong mối quan hệ mật thiết với những chuyển 
biến quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Thứ tư là trong cả quá trình lịch 
sử Việt Nam, giới tu sĩ Phật giáo luôn giữ được vị trí vững chắc trong 
nhân dân. Phật giáo Việt Nam đã trở thành tôn giáo chủ yếu của những 
tâng lớp bị áp bức trong xã hội, nghĩa là của đại bộ phận dân chúng.” 


Từ những hoạt động cho đạo pháp của phong trào đấu tranh 
Phật giáo năm 1963, có thê mở rộng hơn đê nhìn lại tinh thân 
nhập thê của Phật giáo Việt Nam, mà tiêu biêu nhât là ở triêu 
đại nhà Trân. 

2. TINH THẢN NHẬP THẺ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Đạo Phật, từ khi du nhập vào Việt Nam, đã luôn thê hiện được sức 


sống mãnh liệt, thể hiện sự hòa nhập vào lòng quốc gia mà đạo Phật 


1. Nguyễn Văn Dũng 1986. Điểm qua vài nét về tình hình nghiên cứu Phật giáo 
ở Liên Xô. Trong Máy vấn đề về Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam. Viện Triết 
học. Hà Nội, tr. 290. 


422 »* NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


đã đến. Có được điều đó chính là từ tính tùy thuận của Phật giáo và 
đặc biệt là từ những cốt lõi trong giáo lý “Phát pháp bất ly thể gian 
giác ° (giáo pháp Phật không thê xa rời cuộc sống của thế gian mà phát 
triển được). Trong từng giai đoạn của tổ chức xã hội mỗi thời kỳ mà 
tỉnh thần nhập thế này được thể hiện với nhiều dạng thức khác nhau 


Tư tưởng nhập thế đã xuất hiện ở Phật giáo Đại thừa, đặc biệt khi 
sang Trung Quốc, với chủ trương mọi người đều có Phật tính, Phật 
tức tâm. Nhưng với quan niệm về tâm, Quốc sư Trúc Lâm Phù Vân 
khuyên vua Trần Thái Tông rằng: Lấy muốn của thiên hạ làm muốn 
của mình, lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình (Dĩ thiên hạ chỉ dục vi 
dục, dĩ thiên hạ chỉ tâm vi tâm). Trần Nhân Tông cũng đã nói: “Nhân 
khuây bản nên ta tìm Phật" (Vì quên gốc rễ, nguồn cội nên đi tìm 
Phật). Tuệ Trung cũng nói: Vạn pháp chi tâm tức Phật tâm (Tâm của 
muôn loài tức Phật tâm). Nghiên cứu về tư tưởng Thiền Trúc Lâm, 
một ý kiến đã khẳng định: “Như vậy, Phát giáo Việt Nam vạch ra một 
con đường mới đi đến giác ngộ, hoàn toàn khác với Phật giáo Ấn — 
Trung, đó là con đường đi đến giác ngô bằng cách cứu dân độ thế, và 
trên con đường này tâm con người ngày càng khai mở bao trùm thiên 
hạ, muôn loài vạn pháp, tức đạt đến tâm Phật"0), 


Các tông phái Phật giáo đều từ nguồn mạch của Phật giáo mà ra, 
còn lan rộng sang các nước, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc và các 
nước khác. Đức Thánh tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ đã đến thuyết hóa ở Việt 
Nam. Hệ truyền thừa của Phật Hoàng tích hợp ảnh hưởng Phật giáo 
Ấn Độ từ Thích Ca xuống đến đời thứ 28, với đức Thánh tô Bồ Đề Đạt 
Ma truyền sang Trung Quốc, trở thành sơ tổ Thiền tông Trung Hoa, 
với dòng phái của Đức Thánh tô Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sự dung hợp các 
dòng thiền này của phái Trúc Lâm, để trở thành dòng phái của Việt 
Nam, mà Tuệ Trung Thượng sĩ, có thê cần được nhìn nhận như là vị 
giáo tổ mở đầu cho một đặc tính mới của Phật giáo Việt Nam thời cận 
đại. Tuệ Trung Thượng sĩ đã hòa mình vào thế tục, không trái hắn với 
người đời, vì vậy mới noi theo hạt giống của Phật pháp, dìu dắt được 
người đời. Chính Tuệ Trung cũng đã từng cho rằng: tìm sự giác ngộ 
là tìm ngay trong đời sống hiện thực này. Tư tưởng này cũng hoàn 
toàn phù hợp với Lục Tổ Huệ Năng, nhưng khác với Huệ Năng, cũng 
như các vị thiền sư Trung Hoa, ở chỗ Tuệ Trung chủ trương nhập thế 
không phải vì cá nhân, mà là vì đồng loại, vì tổ quốc, vì xã hội. 


2. Nguyễn Hùng Hậu 1997. Lược khảo tư tưởngThiên Trúc Lâm Việt Nam. Nxb 
Khoa học xã hội. Hà Nội, tr. 108-109. 


TỪ PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM * 423 


Trúc Lâm Đại sĩ đã hành động theo tinh thần nhập thế, mang bản 
sắc dân tộc, thê nghiệm tu chứng ngay Ø1ữa CÕI đời này. Ngài đã xuất 
gia, ngộ đạo, tu hạnh đầu đà rồi đi xuống núi truyền đạo. 

Với Trần Nhân Tông và sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm Yên 
Tử, Phật giáo Việt Nam thể hiện tính nhập thế tích cực. Tinh thần này 
được thê hiện qua lời nói, hành động của Điều Ngự Giác Hoảng, một 
trong Tam tổ sáng lập phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử, mà cũng đồng 
thời là vị vua cai trị muôn dân. Trần Nhân Tông đã hai lần cầm quân 
đánh tan xâm lược Nguyên Mông. Đây chính là hành động yêu nước, 
thương dân, là một đặc điểm nỗi bật trong truyền thống của dân tộc 
Việt Nam. Đối với mình thì Trần Nhân Tông thực hành “vô ngã, vị 
tha”; với người thì mang lại “lợi lạc quần sinh”. Cầm quân ra trận 
cũng chính là nhằm mang đến niềm vui thái bình, an cư lạc nghiệp 
cho muôn dân vậy! Đó là nhiệm vụ cao cả nhất về mặt đời của một 
đẳng tối cao trị vì muôn dân cần làm. Về phần đạo, Thiền sư Điều 
Ngự Giác Hoàng “vân du hành đạo” đề khuyên người dân hành Thập 
thiện, điều này đã cho thấy dưới thời Trần và qua Trần Nhân Tông, 
Phật giáo đã đi sát vào việc cải tạo xã hội, chuyền đổi nhận thức con 
người chính là từ tâm vị tha. Từ đó, xã hội sẽ dần được an ồn, người 
dân sẽ dần sống trong môi trường của suy nghĩ về điều thiện và hành 
động việc thiện. 


Như vậy, qua tính nhập thế của Phật giáo, xã hội đã dần dần được 
chuyển hóa từ sốc rễ. Xây dựng một xã hội mới trên căn bản kêu gọi 
Thập thiện, chính là qua đó Trúc Lâm muốn đưa giáo lý nhập thế, vốn 
là giáo lý căn bản của đạo Phật, làm căn bản cho nền đạo đức xã hội. 
Nhập thế, theo tinh thần của Trúc Lâm, chính là căn bản cho nền đạo 
đức xã hội, chính là đã kết hợp được hai yếu tính quan trọng của đạo 
Phật, là từ bị và trí tuệ. Chỉ khi con người có bị tâm, thì mới có thể 
đem tình thương ban rải, mới thấy được mọi người chỉ có thể gắn kết, 
gần gũi nhau qua tình thương yêu, từ đó mới thôi thúc con người hành 
thiện, mới đưa hoạt động thiện vào cuộc đời. 


Trên căn bản của việc thực hành hai yếu tính ấy cùng lúc, nên đạo 
và đời trong quan niệm của Trúc Lâm đã nhập làm một, không còn 
sự ngăn ngại. Chính bởi vì khi tư tưởng của đạo được đưa vào đời để 
thực nghiệm, được hành xử trong đời, thì đạo mới hoàn thành được 
chức năng cao cả của nó. Và cũng chính bởi dựa trên nhận thức Ấy, 
mà trong đường hướng lãnh đạo muôn dân, thế quyền và thần quyền 
đã nhập làm một! Đạo và đời không còn ranh giới! 


424 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Lãnh đạo giáo hội, có lúc là Thiền sư, có lúc là vua đã lên làm Thái 
Thượng Hoàng, sơ tô Thiền phái Trúc Lâm đâu phải ngẫu nhiên đã 
chọn ngọn núi Yên Tử chỉ để làm nơi tu hành. Chính từ VỊ thế mang 
tính chiến lược ấy, việc quan sát bảo vệ biên cương từ phương Bắc sẽ 
được thuận lợi hơn. 


Tinh thần nhập thế này làm rõ tư tưởng của Đại sĩ trong việc tiếp 
thu giáo lý Phật giáo, dựa trên căn bản: Phật pháp bắt ly thế gian giác. 
Không thể ngộ đạo, chứng đạo khi ở ngoài thế gian. Chính cõi trần 
dục giới này là phương tiện giúp con người chưa hiểu đạo, qua những 
trải nghiệm từ căn bản cuộc sống thực tế, mà dần ngộ đạo, đi đến 
chứng đạo. 


Bức tranh 7rúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đổ®) vẽ lên hình ảnh cụ thể 
của Đại sĩ Trúc Lâm, tức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, sau khi đã 
xuất gia, ngộ đạo, đã từ hang động Vũ Lâm xuống núi đi truyền giáo. 
Lời tán dẫn của các đồng tác giả trong tranh thừa nhận điều này. Như 
vậy, qua hình ảnh cho thấy rõ mục đích của tranh là thể hiện tư tưởng 
nhập thế vào đời đề hành đạo, xuống núi để truyền tâm Bồ tát giới cho 
hoàng triều, đặc biệt là cho vua Trần Anh Tông. 


Ở Nam Bộ, những nhà sư ở vùng đất Gia Định trong buôi đầu khai 
hoang, không phải đi ân vào núi tu hành, mà là đã cùng. người dân 
khai phá, chống. và dẹp thú dữ... như hình ảnh Tăng sĩ tên Ân và đồ đệ 
đã dũng cảm giết Cọp cứu dân gần chợ Tân Kiếng, hoặc hình ảnh nhà 
sư Viên Ngộ ở Cần Giuộc, khai phá con đường làng cho dân chúng 
qua lại đỡ vất vả vì bùn lầy, hùm beo.® 


Nông trường Thiên Mụ, vốn là trường Biệt nạp ở chùa Thiên Mụ 
(Cần Giuộc, tỉnh Long An)... đã góp phần thiết thực vào việc tự túc 
lương thực và gia tăng sản xuất nông nghiệp, đây mạnh sự phát triển 
kinh tế ở những giai đoạn đầu tại vùng đất mới. 


Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nỗ tại Sài Gòn. 
Phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào, Tăng Ni, Phật tử 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương phát triển mạnh 
mẽ. Từ Nam ra Bắc, Phật tử tham gia kháng chiến. Các đoàn thể Tăng 
già Cứu quốc và Phật giáo Cứu quốc được thành lập khắp nơi. 


3. Xem thêm Nguyễn Nam 2012. Bóng hình để lại. Tạp chí Suối nguôn số 7-2012. 
4. Xem Đại Nam nhất thống chí — tập Thượng, Tu Trai Nguyễn Tạo dịch, Nha 
Văn hóa Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa xuất bản, 1973. tr.106 — 107. 


TỪ PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIÊN NAM *® 425 


Những năm Pháp xâm lược Nam Kỳ, Gia Định lại là trung tâm 
dây lên phong trào chư Tăng kháng chiến chống Pháp. Ngôi chùa, giai 
đoạn này tuy chưa trở thành một nơi có hoạt động mạng, nơi hội họp, 
nuôi chứa cán bộ... như những giai đoạn sau nảy, nhưng cũng là nơi 
liên lạc giữa các Tăng sĩ yêu nước từ Gia Định có quan hệ với các nơi 
khác vùng đồng bằng sông Cửu Long, như chùa Long Thạnh (huyện 
Bình Chánh), Trường Thạnh (quận 1).®) 


Trong kháng chiến chống Pháp, khi các tổ chức Phật giáo đã trở 
thành những lực lượng xã hội đáng kế và đã gây ảnh hưởng trực tiếp 
với thời cuộc, giới Phật tử yêu nước tìm thấy con đường có thể phục 
vụ cho nền độc lập của Tổ quốc là tham gia kháng chiến. “N#ững Phật 
tử tham gia kháng chiến, ở chiến khu hay tại nội thành, bạo động hay 
bất bạo động đêu chứng mình một cách hùng hồn lòng yêu nước của 
họ. Các Tăng sĩ tham gia chiến đầu trong hàng ngũ kháng chiến đã 
có trên bón trăm Tăng sĩ anh dũng hy sinh trong khoảng thời gian từ 
1947 đến 1954”). 


Đặc biệt là trong giai đoạn đầu thế kỷ XX, sự sa sút về nhiều mặt 
trong hoạt động Phật giáo Việt Nam cũng góp phần làm lu mờ tỉnh 
thần nhập thế này. Vì vậy, nhà sư Thiện Chiếu đã cùng Hòa thượng 
Khánh Hòa kêu gọi tinh thần chấn hưng Phật giáo, làm thay đổi hoạt 
động Phật giáo Việt Nam những năm 1920-30, qua các điểm cơ bản 
nhất như: Chỉnh đốn Tăng-già, kiến lập Phật học đường, diễn dịch 
kinh sách Hán ra Việt ngữ... thì cuối cùng cũng chỉ là làm thế nào để 
thể hiện cho được tính trong sáng, thực tiễn trong giáo lý Phật giáo 
Việt Nam; cũng chỉ là làm thế nào hiển lộ cho được tính năng động, 
tinh thần nhập thế của các thiền sư Việt Nam. Ngoài ra, qua các tác 
phẩm của mình, cũng chính nhà sư Thiện Chiếu đã góp phần làm 
sông lại một đạo Phật mang tính nhập thế, một nền Phật giáo biết đem 
tinh thần của đạo áp dụng vào cuộc sóng! Ông còn thê hiện tính dân 
tộc, lòng yêu nước, thương dân này ngay trong hành động của mình. 
Những hoạt động đó chính là sự kết hợp hài hòa tỉnh hoa Phật giáo 
Việt Nam với những giá trị tinh thần truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc. Nắm vững và vận dụng nó tùy lúc, tùy thời, để sao cho mỗi một 
lời nói, một ý nghĩ thể hiện trong tác phẩm của mình, một hành động 


5. Trần Hồng Liên, 8a trăm năm Phật giáo Tp.HCM, trong sách: Góp phân tìm 
hiểu Phật giáo Nam bộ. Nxb KHXH., 2004, Tr.10. 

6. Nguyễn Lang. 2000. Việt Nam Phật giáo sử luận. Nxb Văn học, Hà Nội, tập 
I1-H-IH, tr.917. 


426 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


tham gia kháng chiến của ông... đều góp phần mang lại lợi lạc cho đất 
nước, cho đạo pháp và cho dân tộc Việt Nam! Khi đất nước chịu sự đô 
hộ, thống trị của ngoại bang, ông đã nhanh chóng cởi áo cả sa khoác 
chiến bào. Đó cũng là một hành động thê hiện tính thực nghiệm trong 
giáo lý nhà Phật! Ông đã chứng minh tính chất vì mọi người, tỉnh thần 
vô ngã, vị tha rõ rệt trong giáo lý nhà Phật, qua hành động tham gia 
kháng chiến. Và khi đã và đang thực hiện điều đó, ông không quên 
đúc kết đặc điểm xuyên suốt của nó chính là tinh thần nhập thế trong 
giáo lý nhà Phật, trong hành động của các tu sĩ Phật giáo ở Việt Nam. 
Cặp đối ở chùa Linh Sơn, vì vậy đã làm chấn động nhiều người, đã 
cho thấy đó là một sự khẳng định và một thực tế đầy tính thuyết phục: 
Đạo Phật là đạo nhập thế chứ không phải yếm thế; Từ bi là sát sinh 
để cứu độ chúng sinh! (Phật pháp thị nhập thế, nhi phi yếm thé. Từ bi 
nãi sát sinh dĩ độ chúng sinh). 


Như vậy, từ trên những hoạt động nhập thế, như cởi áo cà-sa khoác 
chiến bào, của nhà sư Thiện Chiếu, trong thời điểm đất nước đang có 
chiến tranh xâm lược, nếu như bị đánh giá là hành động phá gIỚI, liệu 
có chính xác không? Ở đây, không phải là phá giới, mà là cân có cái 
nhìn phá chấp. Chỉ có trên tinh thần phá chấp, nhập thế vào đời, thì 
mọi sự hy sinh cho đất nước, cho đạo pháp và dân tộc mới hiển lộ 
được hết ý nghĩa cao quý của nó! 


Tuy nhiên, để có thể thấy hết được giá trị về tư tưởng, về hành 
động mà Thiện Chiếu đã góp phần cho đời, chính là cần thấy được 
việc ông biết kết hợp hài hoà giữa hai yếu tổ Đạo pháp và Dân tộc. 
Điểm lại toàn bộ suy nghĩ, hành động, những việc mà Thiền sư Thiện 
Chiếu đã làm, nhà cách mạng Xích Liên đã thực hiện trong suốt cuộc 
đời của mình, thì phải thừa nhận rằng khó mà tách bạch ra từng yếu tố 
riêng lẻ! Cái nào ông làm là vì đất nước, cái nào ông làm là cho đạo 
pháp! Quả thật trong suốt cuộc đời ông, những tỉnh hoa trong giáo lý 
nhà Phật đã được ông tiếp thu, kế thừa, vận dụng nó một cách nhuần 
nhuyễn. Ông biết kết hợp những yếu tố này trong từng thời điểm lịch 
sử cụ thê, để sao cho những tỉnh hoa trong giáo lý ấy hiển lộ rõ ràng 
nhất, đầy đủ nhất và phục vụ đắc lực nhất cho cộng đồng mình! Ở vào 
giai đoạn mà trong suy nghĩ và trong hành động của khá nhiều thiền 
sư - do nhiều tác động của xã hội đương thời - đã xa lìa Chánh pháp, 
theo đuổi và bám giữ một đạo Phật mang tính yếm thế, bảo thủ, thoái 
hóa, biến chất, thì chính đó là lúc ông cảm thấy cần thiết hơn lúc nào 
hết, phải vạch trần cái xấu xa, cái lệch lạc trong tư duy, trong hành 
động của Tăng sĩ, Phật tử ... để đem lại sự ngời sáng cho Chánh pháp, 


TỪ PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIÈN NAM * 427 


như nó vốn có ở Việt Nam. Và vì vậy, tìm hiểu tư tưởng, tinh thần, thái 
độ của ông, chính là phải năm được cái lý tưởng rốt ráo vì đạo pháp, 
cho dân tộc của ông. Đó là một nền Phật giáo nhập thế, năng động, đã 
từng tỐn tại trong lịch sử, đã một thời vàng son rực rỡ trong quá khứ, 
chứ không chỉ là sự kêu gọi chấn hưng, bằng những hình ảnh chỉ trích 
cái xấu, cái ác, cái lệch lạc trong suy nghĩ, trong nhận thức của nhiều 
lớp tu sĩ đương thời! 


Nhưng ông không chỉ dừng lại trên việc đưa ra giới thiệu tỉnh hoa 
của giáo lý nhà Phật. Đó chỉ là phương tiện, còn mục đích, cứu cánh 
cuối cùng của ông chính là làm thế nào đề vận dụng những tỉnh hoa 
trong giáo lý ấy, dùng nó phục vụ thiết thực cho con người, cho dân 
tộc Việt Nam. Chính vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà trong lời di 
cảo của ông, ông đã dành khá nhiều trang để bộc lộ quan niệm cuối 
đời của mình: “7ong phong trào yêu nước chống quân xâm lược (...) 
sư sãi và tin đồ Phật giáo cũng đã và đang cùng với toàn dân anh 
dũng đấu tranh (...) Phải như thế chứ! Vì họ là những người con dân 
tộc của Việt Nam...”0), 


x 


Như vậy, tìm hiểu tư tưởng, hành động, những đóng góp của các 
thiền sư cho Phật giáo Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, chính là thấy 
được sự kết hợp nhuần nhuyễn, sự vận dụng những tỉnh hoa trong 
giáo lý nhà Phật với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phong 
trào đấu tranh của Tăng NI, Phật tử năm 1963 là một mắt xích quan 
trọng trong chuỗi mắt xích của lịch sử Phật giáo Việt Nam. Trong từng 
giai đoạn của mỗi thời kỳ, việc vận dụng tinh thần nhập thế này có sự 
thay đổi về hình thức, về cách biểu hiện, sao cho những hành động 
nhập thế vào đời vẫn luôn là sợi chỉ xuyên suốt quá trình phát triển 
của Phật giáo Việt Nam, đã làm cho đạo Phật ở Việt Nam mang nét 
riêng có, thê hiện tính chất đại đồng. Chủ trương nhập thế không phải 
vì cá nhân, mà là vì đồng lọai, vì tô quốc, vì xã hội. Tinh thần nhập thế 
của Phật giáo Việt Nam đã đưa Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đồng hành 
cùng dân tộc, trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi. 


*xkw“% 


7. Lời đi cảo của sư Thiện Chiếu và thế nào là đạo Phật. Chùa Pháp Hoa 2000, 
tr.14. 


428 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Thiện Chiếu 2000. Lời đi cảo của sự Thiện Chiếu và thể nào là 
đạo Phát. Chùa Pháp Hoa. 

2. Đại Nam nhất thống chí — tập Thượng, Tu Trai Nguyễn Tạo dịch, 
Nha Văn hóa Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa xuất bản, 1973. 

3. Nguyễn Văn Dũng 1986. Điển qua vài nét về tình hình nghiên 
cứu Phật giáo ở Liên Xô. Trong “Mấy vấn đề về Phật giáo và lịch sử 
tư tưởng Việt Nam. Viện Triết học. Hà Nội. 

4. Nguyễn Hùng Hậu 1997. Lược khảo tư tưởng Thiên Trúc Lâm 
Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội. 

S. Nguyễn Lang. 2000. Việt Nam Phát giáo sử luận. Nxb Văn học, 
Hà Nội, tập I-II-II. 

6. Trần Hồng Liên 2004. 8a #răm năm Phật giáo Tp.HCM, trong 
sách: Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ. Nxb KHXH. 

7. Nguyễn Nam 2012. Bóng hình để lại. Tạp chí Suối nguôn số 7 -2012. 


SỨC MẠNH TRUYỀN THỐNG TRONG 
PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963 


1S. Trần Thuận 
Trường ĐHKHXH&NYV-ĐHQG TP.HCM 


Phật giáo được truyền bá vào Việt Nam đã hơn 2.000 năm. Từ khi 
vào nước ta đến nay, Phật giáo luôn song hành cùng dân tộc và có 
những đóng góp lớn lao. Sức mạnh truyền thống của Phật giáo đã góp 
phần đưa dân tộc ta vượt qua nhiều thử thách nghiệt ngã, có lúc như 
ngọn sóng trào quét sạch những nguy cơ làm tốn thương tỉnh thần dân 
tộc, đem lại sự yên bình cho đất nước. 


1. TINH THẢN NHẬP THẺ TÍCH CỰC LÀM NÊN SỨC MẠNH CỦA 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống hiếu sinh, hiểu nghĩa, độ 
lượng, vị tha, bình đẳng, bác ái,... Bản chất của Phật giáo là từ bị, 
trí tuệ, vô ngã, vị tha, yêu hòa bình, tôn trọng sự sống,. .. Có lẽ tinh 
thần Phật giáo và tinh thần dân tộc Việt Nam cơ bản đã gặp nhau, nên 
ngay từ lúc mới du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã được nhân dân ta 
đón nhận. Phật giáo nhanh chóng hòa nhập với văn hóa, đời sống con 
người Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc Việt Nam với phương châm 
nhập thế, gắn bó giữa Đạo và Đời, phấn đấu vì niềm hạnh phúc và sự 
an vui cho mọi người. 


Lịch sử nước nhà cho thấy, vận mệnh dân tộc có lúc thịnh, lúc suy, 
và Phật giáo Việt Nam cũng có lúc thăng lúc trầm. Qua hơn hai nghìn 
năm có mặt ở Việt Nam, với tinh thần “đời — đạo lưỡng toàn”, Phật 
giáo Việt Nam đã tập hợp đông đảo tín đồ để hun đúc nên các giá trị 
đạo đức, nhân văn vì hạnh phúc của chúng sinh, vì sự an bình của đất 
nước. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Phật giáo Việt Nam đã minh chứng 
sinh động cho tỉnh thần nhập thế tích cực, đạo pháp gắn liền dân tộc, và 


430 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


thực tế Phật giáo Việt Nam đã đóng góp xứng đáng cho công cuộc dựng 
nước và g1iữ nước của dân tộc ta, đã nhập thân sâu săc vào dân tộc ta. 


Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Phật giáo luôn đứng về 
phía những người yêu nước, cùng đấu tranh để bảo vệ nền độc lập, 
bảo vệ chân lý. Có những tín đồ Phật giáo đã trực tiếp lãnh đạo nhân 
dân đứng lên giành độc lập ngay từ thời “Bắc thuộc”, như cuộc khởi 
nghĩa của Lý Phật Tử cuối thế kỷ VI, đầu thế kỷ VII. 


Từ thế kỷ X, nên độc lập tự chủ của dân tộc được khôi phục, nhân 
dân ta bước vào thời kỳ xây dựng lại đất nước về mọi mặt sau hơn 
“ngàn năm nô lệ”, chế độ quân chủ trung ương tập quyền từng bước 
hình thành và củng có. Phật giáo đã nhanh chóng tạo được một vị thế 
và có vai trò to lớn trong đời sống xã hội. Ngô Chân Lưu là nhà tu 
hành, nhà chính trị, ngoại giao tài ba, là tắm gương sáng về tỉnh thần 
đạo pháp dẫn thân cùng dân tộc. Ông được Đinh Tiên Hoàng “bái vi 
Tăng thống” và phong Khuông Việt Đại sư. Tư tưởng của ông không 
bó hẹp trong phạm vi luận bàn về khái niệm, một thứ lý luận kinh viện mà 
nhiều người mắc phải, mà thực sự gắn kết giáo lý với thực tiễn cuộc sống. 
Với ông Đạo gắn chặt với Đời. Với bài kệ thị tịch Trong cây có lửa, ông 
đã đưa tư tưởng Thiền vào trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, tự tin và 
đã mở ra khuynh hướng nhập thế cho Phật giáo Việt Nam. 


Quốc sư Khuông Việt thực sự trở thành một biểu tượng sinh động, 
mở đầu cho một xu thế Phật giáo hướng nội, biện tâm phát triển mạnh 
mẽ vào thời Lý Trần, để các Thiền sư không chỉ góp phần vào công 
cuộc xây dựng đất nước mà còn góp phần to lớn trong việc bảo vệ nên 
độc lập dân tộc. Ông là vị Tăng quan đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, 
đã tạo nên một hình ảnh đẹp đề của các vị sư tăng trong đời sông xã 
hội, góp phần xây dựng mô hình Đạo - Đời nhất thể, đưa Phật giáo 
gần gũi hơn với đời sống con người, tạo điều kiện cho Phật giáo đồng 
hành cùng dân tộc. 


Thiền sư Đỗ Pháp Thuận giúp vua Lê Đại Hành từ lúc dựng nghiệp 
cho đến khi thiên hạ thái bình, được vua Lê kính trọng và giao phó 
cho việc soạn thảo văn thư, tiếp đón sứ thần. Hắn mọi người còn nhớ 
hình ảnh “ông !4¡ đo” và bài thơ “Nga nga lưỡng nga ñgd' ° làm cho sứ 
nhà Tống là Lý Giác lây làm khâm phục, hay bài “Quốc @” mà nhà sư 
nói rõ quan điểm của mình khi bàn về vận nước với vua Lê: 


Quốc tộ như đăng lạc, 
Nam thiên lý thái bình. 


SỨC MẠNH TRUYÈN THÓNG TRONG PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 431 


Vô vi cư điện các, 
Xứ xứ tức đao bình. 


Nghĩa là, vận nước như mây quấn, ta phải giữ gìn đất nước này 
như thế quấn của dây mây. Một sợi mây tuy có đẻo dai nhưng vẫn dễ 
đứt, dễ gãy nếu ta biết cách bẻ, còn nhiều dây mây quấn lại thành bó 
khó có sức mạnh nào bẻ gãy. Trăm họ hướng về vua với một lòng tôn 
kính, vua lấy ý nguyện của dân làm ý nguyện của mình, nỗi khổ của 
dân cũng là nỗi khổ của mình. Tìm cách hóa giải những xung đột nội 
bộ của một quốc gia, liên kết nhân tâm lại với nhau như những dây 
mây riêng lẻ thành một bó mây. Thiền sư khẳng định, muốn cho đất 
nước được yên bình, vua phải biết cách áp dụng phương pháp, hay là 
nguyên lý tu dưỡng vô vi nơi triều đình của mình. 


Thiền sư Vạn Hạnh có công giúp vua Lê Đại Hành đánh tan giặc 
Tống và cũng là người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Lý 
Công Uân lên ngôi khi Lê Long Đĩnh băng hà, dựng nên triều Lý; 
khuyên Lý Thái Tổ dời đô ra Đại La để đặt nền móng lâu dài cho đất 
nước. Ông còn khuyên dạy nhân dân tu tâm sửa tính, tu học giáo lý 
Phật giáo để được giải thoát an lạc. 


Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV là giai đoạn phát triển cực thịnh của 
Phật giáo Việt Nam, đặc biệt vào triều Lý (1010 - 1025) và triều Trần 
(1226 - 1400), Phật giáo trở thành quốc giáo. Với sự phát triển và 
đóng góp của Phật giáo, văn hóa Việt Nam bước vào một thời kì phát 
triển rực rỡ, bừng lên như một cuộc hồi sinh. Trước hết, Phật giáo đã 
góp phần xây dựng nên triều đại nhà Lý, một triều đại thuần từ, thịnh 
trị nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam. Văn hóa thời Lý Trần 
được xem là một trong những đỉnh cao của văn hóa Thăng Long — Đại 
Việt, nền văn hóa tạo nên sức mạnh phi thường của dân tộc đánh bại 
kẻ thù xâm lược. Một trong những yếu tố tạo nên sắc thái riêng của 
nền văn hóa này là sự phát triển của Phật giáo với những đặc trưng cơ 
bản của nó, Phật giáo Lý Trần, Phật giáo Việt Nam. 


Xuất phát từ những đòi hỏi phải củng cố sức mạnh dân tộc để 
chống lại kẻ thù xâm lược, bảo vệ nền độc lập mới giành được vả 
xây dựng tô quốc. Các ông vua đầu triều Lý, triều Trần không chỉ là 
những anh hùng dân tộc có tải trị nước, giàu kiến thức,... mà còn là 
những Phật tử sùng đạo và hầu hết đã đắc đạo. Các vị đã ra sức xiển 
dương đạo Phật và đã thể hiện thành những chủ trương chính sách đối 
nội đúng đắn, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến 
chống ngoại xâm. Mọi suy nghĩ và hành động của giai cấp lãnh đạo 


432 s* NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


quốc gia luôn gắn với phương châm khoan thư sức dân làm kế bền 
gốc sâu rễ để giữ nước, lấy tư tưởng thân dân đề phát huy sức mạnh 
của dân, và do nhu cầu xiễn dương đạo Phật, các nhà lãnh đạo đất 
nước — các vị Thiền sư thật sự muốn xây dựng một xã hội Việt Nam 
trên nền tảng tỉnh thần Phật giáo nên đã quan hệ mật thiết với dân 
chúng. Chính vì vậy mà Phật giáo đã đóng vai trò liên kết, là chiếc 
cầu nối giữa nhà nước với dân, do đó quần chúng nhân dân đã có tác 
động trở lại thúc đây cho Phật giáo phát triển. 

Có thể nói, Phật giáo thời này đã nhận truyền thống đoàn kết, 
thương yêu, tinh thần độ lượng của dân tộc Việt Nam làm yếu tố cho 
sự phát triển của nó. Tất nhiên, không khí phấn khởi của toàn xã hội 
được tạo nên từ những thắng lợi rực rỡ của các cuộc kháng chiến, đã tạo 
đà cho sự phát triển cường thịnh của đất nước đã tạo ra những cơ hội 
thuận lợi nhất cho việc phát triển tôn giáo, hoằng dương Chánh pháp. 


Tính chất nhập thế tích cực là yếu tố có tính chất quyết. định cho 
Sự phát triển của Phật giáo thời Tây, làm cho nó gần gũi, gắn bó với 
quần chúng hơn, và dựa vào quần chúng đề mà phát triển. Bên cạnh 
đó, tỉnh thần phóng khoáng, tự do, viên dung nhất quán; tinh thần vô 
ngã vị tha, thâu hóa sáng tạo của Phật giáo thời Lý Trần đã ø1úp nó có 
điều kiện phát triển. 

Như vậy, khách quan, Phật giáo thời này tiếp tục phát triển rực rỡ 
là nhờ có sự ủng hộ của chính quyền và một hoàn cảnh đất nước có 
nhiều thuận lợi, nhưng về chủ quan, những tiềm năng nội tại đã thúc 
đây sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo. Những vị vua vừa tài trí vừa 
anh minh, vừa uyên thâm về Phật học, lại là những nhà thực nghiệm 
sâu sắc. Điều đó có tác dụng thu hút cả triều đình, hoàng tộc và đông 
đảo dân chúng sùng đạo, tạo nên một tinh thần nhập thế tích cực, một 
chủ trương đời — đạo lưỡng toàn. 


Trong những chặng đường đau thương của dân tộc, Phật giáo 
đã cùng nghiêng vai gánh vác và thực tế các Thiền sư đã hăng hái 
lên ngựa cầm quân ra trận ngay từ buổi đầu đánh đuổi giặc Mông 
— Nguyên. Đó là một cách giải thoát. Giải thoát cho mình và cho cả 
chúng sinh khỏi vòng khổ nhục. Những ông vua đầu thời Lý, thời 
Trần xem Việc đời như việc đạo, việc nước cũng giống như việc chùa, 
vì họ hiểu rằng phụng sự chúng sanh tức cúng dường chư Phật như lời 
đức Phật đã dạy. Hơn nữa, Trần Thái Tông đã sớm đắc đạo qua câu 
nói của Quốc sư Trúc Lâm: “Trong núi vốn không có Phật, Phát tại 
tâm”, “phàm làm vua phải lấy ý muốn của nhân dân làm ý muốn của 


SỨC MẠNH TRUYÈN THÓNG TRONG PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 433 


mình, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình ” và lấy đó làm nễn tảng 
tư tưởng của mình, dẫn đạo cho hậu thể, nên cả Trần Thái Tông lẫn 
Trần Nhân Tông sẵn sàng quên mình để lo cho dân, cho nước. Khi đất 
nước cân, vua “có thể cẩm gươm lên ngựa, đi trước ba quân, xông 
pha giữa làn tên đạn, để cứu dân thoát ách ngoại xâm”). Hình ảnh 
Thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ lên ngựa cầm gươm ra trận giết giặc 
Mông Thát để giữ gìn nền độc lập cho dân tộc, cứu nguy cho muôn 
dân đã trở thành một biểu tượng sinh động cho tỉnh thần nhập thế tích 
cực của Phật giáo thời này. Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đã 
lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống giặc Nguyên Mông xâm lược. 

Khi đất nước thái bình, Ngài nhường ngôi và đến nơi non cao Yên Tử 
để học Phật, tu hành, sáng lập nên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, tạo 
nên hạt nhân tinh thần cho sự thống nhất tư tưởng, có kết lòng dân. Đó 
là một thiền phái mang bản sắc riêng của thiền học Việt Nam. Cuộc 
đời phạm hạnh của Phật hoàng Trần Nhân Tông mãi mãi là một bản 
anh hùng ca bắt diệt, là tắm gương cho hậu thế noi theo. Ở Ngài đã hội 
tụ đầy đủ các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, hào khí dân tộc để 
cống hiến cho đạo pháp và dân tộc. Trần Quốc Tuấn khi viết Dụ chư 
tỳ tướng hịch văn chắc hắn đã không vượt ra ngoài khuôn khổ triết lý đạo 
Thiền. Hình ảnh của vị Quốc công Tiết chế của triều đình ngồi tọa Thiền 
tại chùa Vĩnh Nghiêm đã nói lên đầy đủ tính chất cơ bản của Thiền tông 
Việt Nam thời Trần và ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội. Hưng 
Đạo Vương tọa Thiền không phải đề tìm con đường giải thoát cho riêng 
mình mà suy tư về thế sự. Trước thế mạnh của giặc, chỉ tự giác giải thoát 
cho mình là chưa đủ mà phải vì cả chúng sinh, phải vì vận nước! 


Một xã hội mà ông vua vừa là một vị nguyên thủ quốc gia vừa là 
một nhà lãnh đạo tinh thần; vừa là những nhà chính trị xuất chúng, 
vừa là những nhà đạo đức gương mẫu; những ông vua nhưng lại là 
những nhà hiền triết, như Lý Thái Tổ, Lý Thánh Tông, Trần Thái 
Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông,... Họ là những con người 
vừa có kiến thức thế học vững chắc, vừa có trình độ Phật học uyên 
thâm, dùng đạo Phật phục vụ cho mục đích chính trị và vì sự giải thoát 
của con người. Sự dung hợp giữa nền chính trị quốc gia với tinh thần 
Phật giáo đã tạo ra một sự tương tác chi phối lẫn nhau và thúc đây 
nhau phát triển; nó chứng tỏ Phật giáo bấy giờ đóng vai trò như một 
lực lượng lãnh đạo toàn dân về mặt tinh thần. 


1. Ban Phật giáo Việt Nam - Ban Phật học chuyên môn (1995), 7iển học đời 
Trần, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, tr. 273. 


434 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Hơn nữa, Phật giáo Việt Nam, nhất là Phật giáo Lý - Trần là Phật 
giáo nhập thế tích cực. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng khẳng 
định điều này khi nói chuyện với các đại biểu dự Đại hội lần thứ nhất 
Phật giáo Việt Nam (1981), tại Phủ Chủ tịch: “Phát giáo nước ta, 
không phải là Phật giáo tiêu cực, yếm thế mà là Phật giáo hành động. 
Đức Phật thiên nhãn thiên thủ (nghìn mắt nghìn tay) là biểu tượng 
cho tỉnh thần ấy. Nghìn mắt để nhìn thấy tất cả nỗi khổ của chúng 
sinh, nghìn tay là làm tất cả cho chúng sinh. Đây là một sáng tạo cực 
kỳ quý báu của nhân dân ta...”®. Nhập thế đề tồn tại. Hay nói cách 
khác, muốn tồn tại và phát triển, không tôn giáo nào không nhập thế. 
Tỉnh thần nhập thế của Phật giáo đã gặp sự nhập thế của các nhà nho Việt 
Nam làm cho xã hội trở nên năng động hơn; một xã hội với nhân sinh lạc 
quan, yêu đời, hành động có lý tưởng và đây tinh thần trách nhiệm. 


Nhà Hậu Lê được thành lập sau khi đánh bại quân Minh, lấy Nho 
giáo làm nền tảng tư tưởng cho đạo trị nước. Các nhà nho tuy bài xích 
Phật giáo nhưng họ không thoát khỏi ảnh hưởng của Phật giáo vì rằng, 
Nho giáo không thể đáp ứng được đời sống tâm linh của họ. Họ không 
chính thức thờ Phật nhưng trong tư tưởng đã thê hiện những yếu tố 
triết lý của đạo Phật, nhất là Thiền. Ngay cả những bậc đại nho như 
Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông,... cũng không thoát 
khỏi tình trạng này. 


Nguyễn Trãi, một môn đệ của Không Tử, thường tự hào đội mòn 
khăn Đỗ Phủ, thế mà trong bài Ngôn chí đã thê hiện rõ nét những tư 
tưởng cơ bản của Phật giáo, tư tưởng mà trước đây Quốc sư Trúc Lâm 
đã nêu lên với Trần Thái Tông, Nguyễn Trãi viết: “Thân đã hết lụy 
thân nên nhẹ, Bụt ấy là lòng, Bụt há cẩu”©). 


Hương Hải Thiền sư, một trong hai vị Thiền sư nổi tiếng ở Đàng 
Ngoài, thường được vua Lê Dụ Tông mời vào cung đàm đạo. Cố 
nhiên, mỗi thời mỗi khác, các Thiền sư thời Lê, Nguyễn đều chịu ảnh 
hưởng của Mật tông và Tịnh Độ tông, đồng thời mang cả tư tưởng Lão 
Trang và Nho giáo. Phật, Nho, Lão hòa quyện vào nhau và tư tưởng 
Tam giáo đồng nguyên trở thành khuynh hướng chủ đạo trong đời 
sống xã hội nước ta bấy giờ: “Cho hay nhất thể đồng tam giáo, Đạo 
cả chưa hề lệch một bên”), 


2. Dẫn theo: Phạm Kế (1996), Cảm nhận đạo Phật, Nxb. Hà Nội, tr. 6. 

3. Thích Minh Tuệ (1993), Lược sử Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Tp. 
Hồ Chí Minh, tr. 404. 

4. Thích Minh Tuệ, Lược sử Phật giáo Việt Nam, Sảd, tr. 417. 


SỨC MẠNH TRUYÈN THÓNG TRONG PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 435 


Thời Lê sơ và cả Lý — Trần trước đó đều có Tam giáo đồng nguyên, 
nhưng thời Lý — Trần Tam giáo đồng nguyên được xây dựng trên nền 
tảng tư tưởng Phật giáo, còn từ giữa thế kỷ XIV trở đi, Tam giáo đồng 
nguyên được xây dựng trên cơ sở lấy Nho giáo làm cốt lõi. 


Cùng với công cuộc Nam tiến, Phật giáo không ngừng lớn mạnh. 
Quá trình phát triển của xứ Đàng Trong gắn liền với quá trình mở cõi 
về phương Nam của dân tộc. Từ buổi đầu tạo dựng xứ Đàng Trong, 
Phật giáo đã được đề cao, các nhà sư rất được trọng vọng. Phật giáo 
đã nhanh chóng trở thành chỗ dựa tin cậy đối với Nguyễn Hoàng và 
những người kế nghiệp. Các chúa Nguyễn cho xây cất nhiều chùa 
mới, trùng tu chùa cũ, ban sắc tứ cho nhiều chùa Phật khắp nơi ở Đàng 
Trong. Đặc biệt, chúa Nguyễn còn khuyến khích các vị sư trong nước 
cũng như từ Trung Hoa đến hoằng pháp tại Đàng Trong. Bằng những 
việc làm cụ thể, các chúa Nguyễn đã tạo ra mối quan hệ chặt chẽ giữa 
Phật giáo và chính quyền Đàng Trong, thậm chí đã đưa Phật giáo lên 
vũ đài chính trị trên vùng đất mới. 

Quá trình tạo lập xứ Đàng Trong gắn liền với quá trình khai khẩn 
của lưu dân. Cuộc sống vất vả khó nhọc lại phải đương đầu với bao 
thử thách khiến những người lao động không thê nghĩ đến những gì 
cao siêu mà cha ông họ ở quê nhà thường đề cập với một sự tôn kính: 
đạo Thánh hiền. Cái họ cần là những gì thiết thực hơn, phù hợp hơn 
với cuộc sống mới nơi đất khách quê người; những gì có thể vỗ về an 
ủi họ, giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt. Chúng ta có thể nhận ra 
một điều rằng, đối với dân chúng, tín ngưỡng Phật giáo đã trở thành 
hành trang không thê thiếu được trong quá trình di dân mở đất. Nhất 
là “rong buổi đầu đặt nên móng tại vùng đất Gia Định, tín ngưỡng 
Phát giáo đã có một vai trò quan trọng, góp phân tăng cường lòng fự 
tin, khuyến khích sự bên chí và đã tạo. được sự yên ôn và ì phát triển tại 
vùng đất mới. Nhu cầu cân có thây cầu an khi đau ôm và cầu siêu khi 
qua đời là một đòi hỏi bức bách của lưu dân. Tín ngưỡng Phát giáo 
đã đáp ứng được nhu cẩu ấy và đã tạo tiên đề đề đẩy mạnh hơn nữa 
sự phát triển nhanh chóng của nhiễu ngôi chùa trong vùng đất Gia 
Định lúc bấy giờ”6), 


Trong tình cảnh đất nước loạn lạc vào thế kỷ XVII - XVIH, Phật 
giáo đã góp phân đáng kế trong việc xoa dịu những nỗi đau thương 


5. Trần Hồng Liên (2004), Góp phân tim hiểu Phật giáo Nam Bộ, Nxb. Khoa 
học xã hội, tr. l5. 


436 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


của dân lành, đồng thời Phật giáo trở thành phương tiện cho tầng lớp 
quan lại địa chủ có những giờ phút tĩnh tâm sau những hoạt động 
chính trị căng thăng hay sau những cuộc vật lộn với việc tính toán 
làm ăn, đặc biệt là đối với tầng lớp trí thức Nho học đã chán chường 
thế sự, lui về làm bạn với cảnh chùa u tịch, vui cùng tiếng mõ, câu 
kinh. Những năm cuối thế kỷ XVIII, tình hình đất nước hết sức rối 
ren, Trịnh —- Nguyễn phân tranh, Tây Sơn diệt Trịnh — Nguyễn, đánh 
bại Xiêm, Thanh, rồi Tây Sơn đồ, họ Nguyễn khôi phục quyền bính.... 
Mặc dù họ Nguyễn chủ trương độc tôn Nho học, nhưng chính các ông 
vua Nguyễn đã cho trùng tu chùa, sắc phong cho nhiều chùa Phật; 
không ít nhà nho đã quay về với Phật giáo. Thực tế đó chứng tỏ những 
học thuyết của Nho gia không còn giữ vai trò là khuôn vàng thước 
ngọc nữa đối với giai cấp thống trị. Bên cạnh những nhà nho cố chấp 
cho rằng trên đời này ngoài tu — tề — trị — bình không còn có một đạo 
nào nữa cả, thì cũng có những nhà nho trở thành người đứng đầu một 
tông phái Phật giáo và được tôn xưng là Đệ Tứ Tổ của phái Thiền 
Nhị Tổ Trúc Lâm Yên Tử như Ngô Thì Nhậm. Ông vốn là một nhà 
nho năng động, trước thực tế đất nước ông đã có cái nhìn mới thoát ra 
khỏi định kiến, cố chấp của đạo Nho mà chủ trương Tam giáo đồng 
nguyên. Ông đã đến với Thiền bằng những sở đắc Nho học và trở 
thành một nhà Thiền học, một vị Thiền sư và ông đã tự xưng là người 
tiếp nối phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Những đồng chí của Ngô Thì 
Nhậm đã tôn xưng ông là Đệ Tứ Tô của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, 
tiếp nối Thiền tông Việt Nam thời Trần. 

Từ giữa thế kỷ XIX, trước sự xâm lăng và thống trị của thực dân 
Pháp, cùng với nỗi đau của dân tộc là nỗi đau tín ngưỡng đối với tín 
đồ Phật giáo. Đa số Tăng Ni, Phật tử đã không ngần ngại tham gia 
vào phong trào giải phóng dân tộc. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam 
ra đời, với chính sách đại đoàn kết dân tộc, Phật giáo trở thành một 
trong những thành viên tích cực của Mặt trận dân tộc thống nhất rộng 
rãi và có những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp giải phóng nước nhà. 


Phát huy tinh thần nhập thế tích cực của Phật giáo Việt Nam, tiếp 
Quân lệnh số I của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc, ngày 15.8.1945, tạp 
chí Đuốc Tuệ của Hội Phật giáo Bắc Kỳ ra lời kêu gọi: “Tăng Ni các 
hạt mau mau lập đoàn thể Tăng già Cứu quốc, theo mục đích mà tham 
gia vào cuộc cách mạng hiện thờ?” Hưởng ứng lời kêu gọi toàn 


6. Nguyễn Lang (1994), Việt Nam Phật giáo sử luận, Nxb. Văn học, Hà Nội, 
tr.207. 


SỨC MẠNH TRUYÈN THÓNG TRONG PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 437 


quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều Tăng Ni, Phật tử 
đã cởi áo cà-sa mặc chiến bào tham gia kháng chiến chống Pháp®) và 
suốt chín năm trời kháng chiến, Tăng Ni, Phật tử đã có mặt trên khắp các 
mặt trận. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước một lần nữa huy động 
đông đảo các tín đồ Phật giáo tham gia. Nhiều nhà sư đã trở thành cán 
bộ lãnh đạo, nhiều ngôi chùa trở thành cơ sở cách mạng, gÓp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 


Có thê nói “Phật giáo từ hàng nghìn năm nay đã chiếm được một 
chỗ đứng khá vững chắc trong lòng của hàng triệu con người” (Trần 
Văn Giàu) và “hai ngàn năm Phật giáo Việt Nam là hai ngàn năm 
Phật giáo nhập thân với dân tộc” (Hà Văn Tắn). Quả đúng như Hồ 
Chí Minh đã nhận xét: “Phát giáo Việt Nam với dân tộc như hình với 
bóng, tuy hai mà một”®). 


Chỉ có nhập thế một cách tích cực, Phật giáo (cũng như mọi tôn 
giáo khác) mới có đủ điều kiện để tồn tại và phát triển. Và, chỉ có 
đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam mới có thể tạo nên sức 
mạnh phi thường đề dẫn dắt chúng sinh, góp phần giải thoát chúng 
sinh khỏi những tai ương, khổ nhục. 


2. PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963 VÀ SỨC MẠNH 
TRUYEN THONG 

Vì những lẽ trên đây, Phật giáo Việt Nam được ghi nhận là tôn 
giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, “hộ quốc, an dân”. Khi đất nước 
lâm nguy, cộc sống của người dân bị đe dọa, các nhà sư không thể 
ngồi yên, không thê bảng quan trước thế sự. Các vị đã tập hợp lực 
lượng, tiễn hành cuộc đấu tranh, một cuộc đấu tranh bất bạo động 
nhưng với sức mạnh phi thường, một sức mạnh được tạo nên từ truyền 
thống gần hai ngàn năm gắn bó với dân tộc. Sức mạnh đó đã làm nên 
một phong trảo Phật giáo 1963 đi vào lịch sử, cộng hưởng để trở thành 
sức mạnh tông hợp của toàn dân tộc, làm sụp đồ nên Đệ nhất Cộng 
hòa do người Mỹ dựng lên mà Ngô Đình Diệm là tổng thống. 


Ngô Đình Diệm, một quan lại phong kiến thời Pháp thuộc, được 
Mỹ đưa lên năm quyên ở miễn Nam Việt Nam từ sau khi Hiệp định 
Genève được ký kêt, hâu biên miên Nam thành thuộc địa kiêu mới. 


7. Lê Cung (1999), Phong trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam - năm 1963, Nxb. 
ĐHQG Hà Nội, tr. l8. 

§. Trích theo: Thích Đức Nghiệp. Dẫn theo Phong trào Phật giáo miễn Nam Việt 
Nam - năm 1963, Säd, tr.2]. 


438 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Chín năm cầm quyền, Ngô Đình Diệm và gia đình họ Ngô đã tỏ ra trung 
thành với quan thầy Mỹ, thực thi chương trình chống cộng, diệt cộng một 
cách cực đoan. Nhưng rồi, vì bản chất của chính quyền tay sai và chính 
sách dùng người của Mỹ, lại đứng trước sự tắn công mạnh mẽ của phong 
trào cách mạng miền Nam, trong đó có phong trào đô thị, mà phong trào 
Phật giáo có vai trò quan trọng, chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đồ 
bằng một cuộc đảo chính quân sự do Mỹ bật đèn xanh. 


Sau khi nắm chính quyền, bên cạnh chính sách “tố cộng, diệt 
cộng”, Ngô Đình Diệm thắng tay đàn áp, khủng bồ đối với nhân dân 
miền Nam, đồng thời đây mạnh chính sách kỳ thị tôn giáo nhằm thực 
hiện âm mưu loại Phật giáo ra khỏi đời sống tín ngưỡng của nhân dân 
miền Nam. Trước thực tế đó, Tăng NI, Phật tử đã cùng với toàn thể 
nhân dân miền Nam liên tục tiễn hành đấu tranh chống chế độ độc tài, 
g1a đình trị và giáo trị Ngô Đình Diệm, mà đỉnh cao là phong trào Phật 
giáo miền Nam năm 1963. 


Khởi đầu từ Huế, khi đồng bào Phật tử bao vây Tỉnh tòa Thừa 
Thiên vào chiều ngày 7.5.1963 để phản đối chính quyền Ngô Đình 
Diệm cắm treo cờ Phật giáo trong ngày Phật đản. Hôm sau (8.5. 963, 
ngày Phật đản), từ chùa Diệu Đề, một cuộc xuống đường của hai vạn 
quân chúng Phật tử Huế diễn ra với các khẩu hiệu: “Tự do tín ngưỡng”; 
“Đả đảo những kẻ chống lại tôn giáo”; “Phật giáo bắt diệt”,... Đến tối, 
đoàn biểu tình bao vây Đài phát thanh Huế đòi giải quyết những yêu 
sách của mình. Chính quyền Diệm đã huy động xe tăng và binh lính 
đến đàn áp làm 8 Phật tử ở tuổi thiếu niên thiệt mạng và nhiều người 
khác bị thương. 


Ngày 10.5.1963, Tăng NI, Phật tử họp tại chùa Từ Đàm tỏ rõ quyết 
tâm đấu tranh một mắt một còn với chính quyền Ngô Đình Diệm để 
bảo vệ Phật pháp, đồng thời ra Tuyên ngôn đòi chính quyền Ngô Đình 
Diệm thực thi chính sách bình đẳng tôn giáo. 


Từ Huế, phong trào đã lan khắp miền Nam, được dư luận trong và 
ngoải nước ủng hộ. 

Ngày 30.5.1963, tại Sài Gòn, bốn trăm nhà sư biểu tình ngồi trước 
trụ SỞ Quốc hội Việt Nam Cộng hòa và loan báo một cuộc tuyệt thực 
lớn trên toàn miền Nam. Ở hầu khắp miền Nam, cả thành thị lẫn nông 
thôn, Phật tử cùng sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, tham gia 
tích cực những cuộc biểu tình, tuyệt thực lên án chính quyền chính 
Ngô Đình Diệm đàn áp tôn giáo. Cuộc đấu tranh đã lôi kéo đông đảo 
sinh viên, học sinh và giáo chức tham gia. 


SỨC MẠNH TRUYÈN THÓNG TRONG PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 439 


Phong trào được tiếp thêm sức mạnh khi Hòa thượng Thích Quảng 
Đức tự thiêu tại Sài Gòn ngày 11.6.1963, Vụ tự thiêu đã gây một 
sự chân động mạnh mẽ ở cả trong và ngoài nước. GS. Trần Văn Giàu 
viết: “Cuộc hy sinh phi thường và dũng cảm của Hòa thượng Thích 
Quảng Đức, hình ảnh cụ ngôi thăng như tượng đá trong ngọn lửa 
rực hồng đã nhanh như một làn sóng điện làm sôi nổi dự luận trong 
cả nước Việt Nam và trên thế giới. Ảnh của vị Hòa thượng Việt Nam 
Thích Quảng Đức ngôi trong ngọn lửa được đăng trên hâầu hết các 
báo khắp năm châu, với những dòng chữ nói lên sự khâm phục”09, 
Đặc biệt, cuộc tự thiêu đã làm cho dư luận Mỹ sang quay chống Ngô 
Đình Diệm và gia đình họ Ngô. Hình ảnh Hòa thượng Thích Quảng 
Đức với ngọn lửa hồng được khắc sâu trong tâm trí người dân miên 
Nam và được xem là biểu tượng cao nhất về sự căm phẫn của đồng 
bào Phật giáo đối với chính quyền Ngô Đình Diệm. Nó có tác dụng 
to lớn trong việc thúc đây quần chúng tiếp tục cuộc đấu tranh chống 
chính quyền họ Ngô. Ngày 16.6.1963, đồng bảo Sài Gòn biểu tình kéo 
đến chùa Xá Lợi, nơi đặt thi hài của Hòa thượng Thích Quảng Đức. 
Không ngăn cắm được, chính quyền Diệm cho hiến binh và cảnh sát 
đàn áp. Cuộc đấu tranh diễn ra hàng giờ đồng hồ với sự hăng hái của 
thanh niên, học sinh sinh viên. “Đáy là cuộc đấu tranh chỉnh trị quyết 
liệt nhất ở Sài Gòn trong mấy năm nay. Nó đã làm sâu sắc thêm mâu 
thuẫn giữa nhân dân ta với chế độ độc tài phát xít Mỹ - Diệm, đẩy 
chúng vào tình thể bị cô lập hơn bao giờ hết°09, 


Sau khi Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, chính quyền Ngô 
Đình Diệm có sự nhượng bộ bằng việc ký kết một bản Thông cáo 
chung ngày 16.6.1963. Nội dung Thông cáo về cơ bản thỏa mãn được 
năm nguyện vọng mà Phật giáo đã đề ra trong bản Tuyên ngôn ngày 


9. Sau khi § Phật tử bị giết hại, tối ngày 8.5.1963 tại Đài phát thanh Huế, và 5 
nguyện vọng chính đáng của Phật giáo không được chính quyền Ngô Đình Diệm 
thỏa thuận, Hòa thượng Thích Quảng Đức, người đầu tiên trong lịch sử Phật giáo 
Việt Nam, sau nhiều tuần thiền định để tăng trưởng nội lực, đã tự nguyện hy hiến 
cuộc đời cho đại nghĩa giữa ngã tư đường Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt Sải 
Gòn (nay là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách mạng tháng Tám) vào sáng ngày 
11.6.1963. Mặc dầu đã được loan báo trước ba ngày, chính quyền Ngô Đình Diệm 
vẫn ngoan cố cho rằng đó chỉ là sự đe dọa không thể thực hiện được, nên không cần 
phải có một sự nhân nhượng nào đối với Phật giáo. 

10. Trần Văn Giàu (1996), miễn Nam giữ vững thành đông, Tập II, Nxb. Khoa 
học, Hà Nội, tr. 342. Dẫn theo Lê Cung, T1đd. 

11. Những sự kiện lịch sử Đảng, Tập IIL, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1985, 
tr. 268. 


440 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


10.5.1963. Nhưng thực ra, đây chỉ là một kế hoãn binh của chính 
quyền Ngô Đình Diệm để chuẩn bị cho một kế hoạch quy mô rộng 
lớn nhằm đè dập tắt phong trào Phật giáo. Điều đó được Ngô Đình 
Nhu nói rõ trong một cuộc họp với mười tám tướng tá vào đầu tháng 
7.1963: “Nếu chính phủ này không giải quyết vấn đề Phật giáo, nó 
sẽ bị lật đồ vì cuộc đảo chính quân sự”“”. Theo ông Nhu, “Bắt cứ 
một chính phủ nào thay thế chính phủ này trước hết sẽ đập tan những 
người Phật giáo”), 


Nửa đêm ngày 20.8.1963, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Ngô 
Đình Nhu, quân đội đặc biệt của Diệm đã tấn công tất cả các ngôi 
chùa miền Nam. Ở Sài Gòn, chùa Xá Lợi là trọng điểm đánh phá của 
quân đội Diệm. Tăng Ni, Phật tử tay không đã chống cự quyết liệt với 
quân đội. Ở Huế, chính quyền Ngô Đình Diệm cho quân chiếm thành 
phố và tấn công chùa. Dân chúng lập tức đô ra đường đánh mõ báo 
động. Khắp miền Nam các chùa chiền đều bị quân đội Diệm tấn công. 
Phật giáo gọi đây là ngày “Pháp nạn” (21.8.1963). 


Lệnh thiết quân luật được ban bồ trên khắp miền Nam. Nhưng 
phong trào đấu tranh vẫn tiếp tục. Các cuộc tự thiêu vẫn diễn ra và 
thu hút mạnh mẽ sự chú ý của dư luận. Các tướng lĩnh chóp bu trong 
quân đội Sài Gòn đã bắt đầu vận động lôi kéo các phần tử không ăn 
cánh với Diệm, lập ra “Hội đồng quân nhân cách mạng” bàn kế hoạch 
lật đồ Diệm. 

Sự thất bại của quân đội Sài Gòn trên chiến trường, sự mâu thuẫn 
trong nội bộ chính quyền, phong trào đấu tranh chính trị của quần 
chúng ngày càng lên cao ở các đô thị, đặc biệt là phong trào Phật 
giáo,... đã khiến cho Mỹ thấy rằng, anh em Diệm không còn là công 
cụ thực thi chính sách thực dân mới của chúng ở miền Nam. Mâu 
thuẫn Mỹ - Diệm càng trở nên căng thăng và Mỹ đã quyết định “/hzy 
ngựa giữa dòng”. Ngày 01.11.1963, Mỹ ủng hộ nhóm tướng lĩnh quân 
đội Sài Gòn do Dương Văn Minh cầm đầu làm cuộc đảo chính lật đỗ 
Diệm - Nhu. Chế độ độc tài gia đình trị và nền Đệ nhất Cộng hòa với 
thuyết “Cần lao Nhân vị” do Mỹ đẻ ra đã hoàn toàn sụp đồ, 


Cuộc đấu tranh của Tăng NỊ, Phật tử năm 1963 đã thực sự trở thành 


12. Jerrold Schecter (1967), 7he New Face oƒ the Buddhas, John WeatherhIll, 
Tokyo, tr. 197. Dẫn theo Lê Cung, TIđd. 

13. Jerrold Schecter, Sđd, tr. 182. Dẫn theo Lê Cung, T1đd. 

14. Dẫn theo Lê Cung, T1đd. 


SỨC MẠNH TRUYÈN THÓNG TRONG PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 441 


phong trào mà nhiều người gọi là “Biển có Phật giáo năm 1963”. Từ 
thực tê phong trào, có thê nhận ra mây vân đề cơ bản: 


° Phong trảo Phật giáo năm 1963 không phải là sự bộc phát trước 
chủ trương của chính quyền Ngô Đình Diệm cấm đồng bảo treo cờ 
Phật giáo trong ngày lễ Phật đản. Bởi, ngay từ khi Diệm mới lên nắm 
quyền ở miền Nam, các nhà lãnh đạo Phật giáo miền Nam đã nhận 
định: “Cuộc sống sẽ hiểm nghèo hơn dưới chế độ Diệm, hơn bất cứ 
thời gian nào dưới Pháp thuộc trước đây. Chúng ta chắc phải qua 
những ngày tháng khó khăn hơn"0°. Thực tê đã chứng minh nhận 
định đó hoàn toàn chính xác. Vì rằng, “chủ nghĩa nhân vị” mà Ngô 
Đình Nhu đề ra làm nên tảng tư tưởng cho nền Cộng hòa đệ nhất “/à 
một thủ đoạn bịp bợm nhằm làm cho Thiên Chúa giáo trở nên hấp 
dân. Gia đình họ Ngô tượng trưng không chỉ cho Thiên Chúa giáo, 
mà cả cho sự can thiệp của nước ngoài”0®. Chính quyền họ Ngô tìm 
cách loại trừ Phật giáo ra khỏi đời sống tín ngưỡng miền Nam bằng 
cách gạt bỏ ngày Phật đản ra khỏi danh sách những ngày nghỉ lễ chính 
thức trong năm, tăng cường khủng bố Phật tử và bắt ép tín đồ Phật 
giáo cải đạo qua Thiên Chúa giáo với nhiều biện pháp tàn nhẫn. Nghĩa 
là, trong tư duy của họ Ngô, miền Nam Việt Nam chỉ có thê tồn tại 
duy nhất một tôn giáo: Thiên Chúa giáo. Sự kiện Phật đản năm 1963 
chỉ là sự bùng nỗ của các mâu thuẫn vì lý do tôn giáo tích tụ trong 
lòng xã hội, và đặc biệt bị đây lên mức độ cực đoan trong thời kỳ của 
Chính phủ Ngô Đình Diệm, từ 1954 đến 1963. Trong “Bản Tuyên 
ngôn” của Phật giáo Việt Namt”) gửi chính quyền Ngô Đình Diệm đã 


15. Phong trào Phát giáo ở miễn Nam Việt Nam (tài liệu tham khảo đặc biệt), 
Sảd, tr. 13. 

16. Phong trào Phát giáo ở miễn Nam Việt Nam (tài liệu tham khảo đặc biệt), 
Sảd, tr. 10. 

17. Ngày 10.5.1963, cuộc meeting lớn của chư vị Tăng, Ni và toàn thể đồng bào 
Phật tử Thừa Thiên (Huê) diễn ra tại chùa Từ Đàm. Bản Tuyên ngôn mở đầu cuộc 
vận động đòi quyền “BÌNH ĐĂNG và TỰ DO TÔN GIÁO” của năm cấp Trị sự 
Phật giáo toàn quốc — Trung phần và Thừa Thiên được công bố. Nguyên văn bản 
Tuyên ngôn có đoạn: 

“Đã từ nhiều ngàn năm Tăng và tín đồ Phật giáo trên thế giới cũng như trong 
nước vẫn trung thành với tôn chỉ: Từ bị, VỊ Tha và Như Thật của Đức Từ phụ Thích 
Ca Mâu Ni. 

Phát giáo đến đâu đêu đem lại một không khí an lành ở đó. Điều ấy lịch sử đã 
chứng mình. 

Và, đã từ nhiều năm nay Phật giáo đô bị khủng bố, đàn áp khắp nơi, chúng 
tôi vẫn nhân nhục, đương nhiên không phải hèn yếu mà vì ý thức những nỗi đau 
khổ, tang tóc của hoàn cảnh dân tộc hiện tại. Nhưng đau đón thay, một số người 


442 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


nêu rõ lý do và mục đích của cuộc đấu tranh. Với chủ trương kỳ thị 
tôn giáo hết sức nặng nè đó, chính quyền họ Ngô đã tự đặt mình trước 
thái độ bất hợp tác và cao hơn nữa là sự phản kháng của toàn thể nhân 
dân miền Nam, của những tín đồ Phật giáo chiếm tỉ lệ đông đảo trong 
xã hội miền Nam lúc bấy giờ. Cũng chính từ lẽ đó, phong trảo Phật 
giáo không tách khỏi phong trảo đấu tranh của quần chúng miền Nam 
trong suốt chín năm cầm quyền của Ngô Đình Diệm, nó cứ âm ỉ, sục 
sôi rồi bùng phát lên khi “tình thế” xuất hiện vào năm 1963. 


Trong quá trình tỒn tại và phát triển của Phật giáo nói chung, Phật 
giáo Việt Nam nói riêng, chưa bao giờ Phật giáo chủ trương bài xích 
hay kỳ thị tôn giáo, chưa hề có chủ trương độc tôn tôn giáo. Ngay cả 
trong thời kỳ Lý Trần, khi mà Phật giáo Việt Nam cực thịnh, Nho giáo 
và Đạo giáo vẫn có điều kiện đề phát triển. Với tỉnh thần viên dung, 
Phật giáo đã tạo điều kiện cho Tam giáo đồng nguyên. Khi Nho giáo 
bước lên vũ đài chính trị, đây lùi Phật giáo, Phật giáo vẫn tồn tại và 
phát triển trong dân chúng mà không hề mắt đi. Điều quan trọng là 
Phật giáo không hề có chủ trương đấu tranh để giành quyền thống trị 
xã hội và nếu có đấu tranh cũng chỉ nhằm mục tiêu bình đẳng tôn giáo, 
đấu tranh cho hòa bình, cho độc lập dân tộc, cho sự an bình của chúng 
sinh. Đối với Thiên Chúa giáo cũng vậy, Phật giáo vẫn tỏ rõ sự viên 
dung. Chính vì lẽ đó mà ngay từ đầu những năm 20 của thế kỷ trước, 
lúc đang hoạt động ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã gửi cho mục sư đạo 
Tin Lành Ulysse Soulier một bức thư, trong đó có đoạn: “Tôi fin rằng chỉ 
có một triết lý, một nguyên lý và một tôn giáo cho tất cả mọi người, bởi 
vì chỉ có một Chân lý. Chúng ta chỉ được phép thấy Chân lý này từ phía 
chúng ta đang đứng và chúng ta đặt tên cho nó theo cái mà chúng ta thấy 
hay đúng như chúng ta có thể thấy: Không Tử hay Phật đối với người 
phương Đông và Chúa Cơ Đốc đối với người phương Tây. 


Phật giáo + Khổng giáo + Cơ Đốc giáo = Điêu Tốt Đẹp. 
la) 


đã lợi dụng quyên hành gây ra không biết bao nhiêu tang tóc đối với Tăng và tín 
đô Phật giáo khắp trong nước, đối xử một cách bắt công với một tôn giáo có hàng 
nghìn năm lịch sử của dân tộc. Từ hành động này đến hành động khác, thậm chí đã 
chà đạp lên quyên lợi thiêng liêng nhất của Phật giáo đô: Cò Phật giáo quốc tế bị 
triệt hạ. Quyết định này đã trái hiến pháp và ngang nhiên vi phạm quyên tự do tín 
ngưỡng. Trước những hành động bất công đó, bắt buộc Tăng và tín đô khắp trong 
nước chúng tôi phải đứng dậy tranh đầu cho lý tưởng của mình...”. Nguồn: Thích 
Đức Nhuận, Phái giáo và dòng sử Việt, Phật học viện Quốc tế California, Hoa Kỳ 
ấn hành 1998. 


SỨC MẠNH TRUYÈN THÓNG TRONG PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 443 


Bởi vì chúng ta có được hạnh phúc chiêm ngưỡng cùng một lúc cả 
ba nguôn sáng này, nên chăng ông yêu thích cả ba và cô gắng điểu 
hòa cả ba với bản tính của chúng ta để làm cho bản tính đó tốt hơn, 
thay vì đem ba cái đó ra đối chọi lần nhau. 


Nhưng để thay đổi tỉnh thần của một dân tộc, nhất là của một dân 
tộc đã có những phong tục, những truyền thống và tính mẫn cảm được 
hình thành qua nhiều nghìn năm lịch sử, trước hết ông phải thấu triệt 
não trạng của dân tộc đó”0Š), 


- Phong trào Phật giáo năm 1963 mang tỉnh thần “bất bạo động” 
đúng nghĩa của Phật giáo. Cuộc đấu tranh đó đã diễn ra qua nhiều năm 
từ khi chính quyền Ngô Đình Diệm tỏ rõ thái độ kỳ thị đối với Phật 
giáo. Bằng những phản ứng nhẹ nhàng và khéo léo ở những mức độ 
khác nhau với mong muốn chính quyền họ Ngô nhận ra sự cần thiết 
của một chính sách bình đăng tôn giáo. Sự gia tăng áp bức tôn giáo 
của họ Ngô đã làm cho phong trào đấu tranh Phật giáo ngày càng có 
quy mô rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và liên tục tấn công vào nên 
chính trị phản dân tộc, phản nhân văn, làm cho nội bộ chính quyền 
Sài Gòn ngày càng lục đục, mâu thuẫn sâu sắc. Phong trào Phật giáo 
đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho phong trào cách mạng miền 
Nam phát triển. Trong điện chào mừng Đại hội các nhà sư, họp ngày 
18.10.1961, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam miền Đông Nam Bộ khẳng định: “7 7 năm qua, giới 
Tăng Ni và Phật tử đã luôn anh dũng xả thán vì nguyện hòa bình, 
độc lập, thống nhất của nhân dân, đã cùng với tầng lớp đông bào 
đấu tranh chống kẻ thù xâm lược là bọn để quốc Mỹ và tay sai Ngô 
Đình Diệm. Nhiêu vị đã anh dũng hy sinh. Thành tích đó đã làm rạng 
rỡ giới Phật giáo và góp phần quan trọng vào việc mở rộng đoàn 
kết giáo lương, dân tộc, đưa đến sự thành lập Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miễn Nam Việt Nam ngày nay”09). 


Nói như Thiền sư Nhất Hạnh, “Cuộc tranh đầu của lực lượng Phát 
tứ Việt Nam năm trong cuộc đâu tranh chung của dán tộc đề sông còn 


18. Phan Văn Hoàng, Một tư liệu lịch sử mới được phát hiện: Thư của Nguyễn 
Ái Quốc gửi một mục sư Pháp, Hồn Việt. 

19. Hùng Lý (1962), Tôn giáo miễn Nam đầu tranh chồng Mỹ - Diệm, Nxb. Phố 
thông, Hà Nội, tr. 34. Dẫn theo Lê Cung, Phan Văn Hoàng, Phong rào Phật giáo 
miễn Nam đầu tranh chống chính quyên Ngô Đình Diệm trước năm 1963, trong 
sách Bồ-tát Thích Quảng Đức ngọn lửa và trái tìm do Lê Mạnh Thát chủ biên, Nxb. 
Tổng Hợp Tp. HCM, 2005. 


444 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


và vươn lên một thể chế nhân bản tiến bộ. Nó chỉ là một bộ phận của 
cuộc tranh đấu, một cuộc tranh đấu lớn lao âm thâm của dân tộc để 
Vượt thắng, để thu hóa, để dung họp, và để tạo nên hòa điệu Việt Nam. 
Nhận thức rằng những phương tiện tranh chấp máu lửa cần được 
chấm dứa, lực lượng chủ trì Phật giáo đã khởi xướng phong trào tranh 
đấu bắt bạo động... Cuộc tranh đấu bất bạo động tại Việt Nam không 
bắt đầu bằng một lý thuyết về bắt bạo động mà bằng ý thức về những 
khô đau cùng cực do bạo động gây nên”©9. Tìm hiểu phong trào ta 
thấy tất cả các hình thức đấu tranh đều thê hiện rõ tính chất truyền 
thống cơ bản của Phật giáo Việt Nam mà mục tiêu hướng tới là xây 
dựng một nền văn hóa dân tộc, khai phá một đường lỗi chính trị dân tộc 
và nhân bản; trực tiếp đặt ra và giải quyết các vấn đề xã hội một cách bức 
thiết và dây lên một nền văn học phản chiến mà trong đó ca dao, kinh cầu 
nguyện, sắm truyèn,... được sử dụng một cách phô biến. Phong trào đã 
mở rộng liên minh với tất cả các lực lượng dân tộc và hòa bình và phương 
thức nồi bật là thực hiện bắt hợp tác, biểu tình hòa bình, gửi kiến nghị, cạo 
đầu phản đối chính quyền, chặt bàn tay để cảnh báo bạo quyền”?, kêu 
gọi đoàn kết lương giáo, đem bàn thờ ra đường chặn chiến xa, cao hơn 
nữa là tổ chức tuyệt thực, đặc biệt là áp dụng phương pháp tự thiêu? để 
cảnh tỉnh nhân tâm, tỏ rõ tỉnh thần phản kháng. 


Cuộc đấu tranh bất bạo động ấy đã làm rung chuyền tận lòng 
người. Đông đảo người dân miền Nam đã tìm đến với Phật giáo “với 
ÿ thức tỏ lòng yêu nước, mến mộ một thứ đạo đã ăn sâu vào tâm linh 
dân chúng từ bao đời nhờ phẩm chất cao quý đó, thứ phẩm chất kết 
hợp được Đạo pháp và Dân tóc, kết hợp được cả tình yêu 1t ổ quốc vả 
lòng thiết tha thương quý đồng bào, đồng loại của mình"©9, 


20. Thích Nhất Hạnh, Cuộc tranh đấu bắt bạo động tại Việt Nam, 1969, tr. 24 - 25. 

21. Trường hợp Ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu trong Chính phủ Ngô Đình Diệm đã 
từ chức và cạo đầu đề phản đối bạo quyền. Việc làm này đã mở đầu phong trào với 
nhiều sinh viên giáo chức làm theo. 

22. Năm 1963, nữ sinh Mai Tuyết An chặt bàn tay của mình để cảnh cáo bạo 
quyền đã làm cho giới trẻ vô cùng xúc động, sau đó phong trào mồ bụng để phản 
đối chiến tranh diễn ra. 

23. Chỉ riêng trong năm 1963 có § vị Tăng Ni tự thiêu, mở đầu là Hòa thượng 
Thích Quảng Đức (ngày 11.6.1963). Từ năm 1965 đến 1975 còn có thêm 23 vị tăng 
ni tự thiêu để phản đối chiến tranh, cầu nguyện cho hòa bình. 

24. Bùi Thị Kim Quy, “Mộ số đặc điểm của Phật giáo trong khung cảnh chính 
trị và tư tưởng của xã hội miễn Nam trong thời kỳ lịch sử 1954 - 1975” trong Máy 
vấn đề vê Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam, Ủy ban Khoa học Xã hội Việt 
Nam, Viện Triết học, Hà Nội, 1986, tr.168. 


SỨC MẠNH TRUYÈN THÓNG TRONG PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 445 


- Phong trào Phật giáo năm 1963 khởi phát từ Huế rồi lan ra các 
đô thị ở miền Nam và tỏa về các vùng nông thôn, thu hút đông đảo 
các tầng lớp nhân dân tham gia. Nó như một đợt sóng cồn có tác dụng 
nhấn chìm cường quyền và bạo lực. Sức mạnh được tạo nên trong 
phong trào Phật giáo thời kỳ này là sức mạnh của Phật giáo Việt Nam 
gần hai nghìn năm cộng lại, nó được hun đúc qua các thời kỳ lịch sử 
và không chỉ là sự nhập thế đơn thuần của các nhà sư hòa quang đồng 
trần mà là sự dắn thân vì đại nghĩa. Trong dòng chảy của lịch sử dân 
tộc, Phật giáo luôn song hành và có những sáng tạo phù hợp với yêu 
cầu lịch sử. “Cuộc đấu tranh bắt bạo động ở Việt Nam đã thừa hưởng 
rõ rệt những kinh nghiệm của quá trình đấu tranh và xây dựng đất 
nước Việt Nam của tiền nhân. Những phương tiện và hình thái tranh 
đấu biểu lộ được cá tính Việt Nam và mang những giác sắc mới lạ 
khác hẳn với cuộc tranh đấu bất bạo động do thánh Gandhi lãnh 
đạo”Œ5. Có thê thây rằng, bằng triết lý duyên sinh, đạo Phật đã thê 
nhập vào triết lý sông của người Việt trong các mối quan hệ, và trong 
sự găn bó Đạo pháp — Dân tộc, quá trình hun đúc sức mạnh và bản lĩnh 
dân tộc cũng chính là quá trình tạo nên sức mạnh truyền thống của Phật 
giáo Việt Nam. Đến lượt mình, Phật giáo đã góp sức vào cùng dân tộc. 
Cuộc đảo chính lật đồ chính quyền Ngô Đình Diệm vào ngày 01.11.1963, 
là kết quả trực tiếp của phong trào Phật giáo và phong trào nhân dân đô 
thị miền Nam cuối thập niên 50 đầu 60 của thế kỷ trước. 


Trước sức mạnh của súng đạn và bạo quyền, Phật giáo miền Nam 
đã dựa vào sự ủng hộ của dân chúng mà củng cố sức mạnh tỉnh thần 
và sẵn sàng “chấp nhận một sự hy sinh đến cùng độ và lấy sự hy 
sinh ấy làm sức mạnh để rung chuyên tận lòng người chứ không phải 
rung chuyển chính sách mà thôi”. Và trên thực tế “bất bạo động” đã 
làm “rung chuyên tận lòng người”. Chính sự “rung chuyền tận lòng 
người” ấy đã góp một phần rất quan trọng trong việc kết liễu chế độ 
Ngô Đình Diệm”9, 


3. THAY LỜI KÉẾT 


Xét đến cùng, mọi tôn giáo trên đời cùng gặp nhau ở một điểm: 
Hướng thiện cho con người, giúp con người thoát khỏi vòng tục lụy 
của cuộc đời. Song trong quá trình tồn tại, không phải tôn giáo nào 
cũng giữ được bản lĩnh đề thực thi chân lý, mà thường có lúc bị các 


25. Thích Nhất Hạnh, Cuộc ranh đấu bất bạo động tại Việt Nam, Tläd, tr. 33. 
26. Lê Cung (1996), Phật giáo Việt Nam với Cộng đồng dân tộc, Thành hội Phật 
giáo Tp. Hồ Chí Minh, tr. 19 - 20. 


446 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


thế lực cầm quyền lợi dụng để phục vụ cho mục đích chính trị của họ. 
Phàm mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Mỗi khi ai đó đã sử dụng 
tôn giáo đề làm điều bất nhân, bất nghĩa, đi ngược lại tỉnh thần nhân 
bản và lợi ích dân tộc, thì phải trả giá đắt. Chính quyền và anh em gia 
đình Ngô Đình Diệm là một trường hợp điển hình. 


Yêu cầu khách quan lịch sử đặt ra cho mỗi tôn giáo là phải “Lợi 
đạo — Ích đời”, điều này phù hợp với tôn chỉ của mỗi tôn giáo ngay từ 
khi mới ra đời. Phật giáo Việt Nam đã luôn gắn bó với dân tộc và đã 
góp phần đưa dân tộc vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Ngày nay, 
Phật giáo Việt Nam tiếp tục khơi thông dòng chảy và truyền thống 
2.000 năm qua, để thực hành phương châm sống tốt đạo — đẹp đời. 


33k zk 


SỨC MẠNH TRUYÈN THÓNG TRONG PHONG TRÀO PHẬT GIÁO * 447 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Ban Phật giáo Việt Nam - Ban Phật học chuyên môn (1995), 
Thiên học đời Trần, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 

2. Lê Cung (1996), Phật giáo Việt Nam với Cộng đồng dân tóc, 
Thành hội Phật giáo Tp. HCM. 

3. Lê Cung, Phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 với cuộc 
đảo chính lật đồ chính quyên Ngô Đình Diệm (01.11.1963), Chuyên 
luận số tháng 12.2003. 

4. Lê Cung (1999), Phong trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam - 
năm 71963, Nxb. ĐHQG Hà Nội. 

5. Lê Cung - Trần Thuận - Hoàng Chí Hiếu (2008), Trần Nhân 
Tông, cuộc đời và sự nghiệp, Nxb. Thuận Hóa. 

6. Trần Bạch Đẳng (1986), Mấy vấn đề về nghiên cứu Phật giáo 
và lịch sử dân tộc. Máy vấn đê về Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt 
Nam, Uỷ ban KHXH Việt Nam, Viện Triết học, Hà Nội. 

7. Thích Nhất Hạnh, Cuộc ranh đầu bất bạo động tại Việt Nam, 1969. 

8. Phan Văn Hoàng, Một f liệu lịch sử mới được phát hiện: Thư 
của Nguyễn Ái Quốc gửi một mục sư Pháp, Hồn Việt. 

9. Phạm Kế (1996), Cảm nhận đạo Phát, Nxb. Hà Nội 

10. Nguyễn Lang (1994), Việt Nam Phật giáo sử luận, Nxb. Văn 
học, Hà Nội. 

11. Trần Hồng Liên (2004), Góp phân tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ, 
Nxb. Khoa học xã hội. 

12. Thích Đức Nhuận, Phát giáo và dòng sử Việt, Phật học viện 
Quốc tế, California, Hoa Kỳ ấn hành 1998, 

13. Những sự kiện lịch sử Đảng, Tập ILL, Nxb. Thông tin lý luận, 
Hà Nội, 1985. 

14. Lê Mạnh Thát (CB, 2005), 8ồ-át Thích Quảng Đức - Ngọn 
lửa và trái tìm, Nxb. Tông hợp Tp. Hồ Chí Minh. 

15. Thích Minh Tuệ (1993), Lược sử Phật giáo Việt Nam, Thành 
hội Phật giáo Tp. HCM. 

16. Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Triết học (1986), 
Máy vấn đề về Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam, Hà Nội. 


SANG NGỜI ĐỨC VÔ ỦY 
Tưởng niệm 50 năm Bồ-tát QUẢNG ĐỨC vị pháp thiêu thân 
(1963 - 2013) 


HT.ThẹS. Thích Giác Toàn 
Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN 
Phó ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng NI Trung ương GHPGVN 


1. SÁNG NGỜI NGỌN LỬA VÔ ÚY 


Trưa ngày 11-6-1963, tức giờ ngọ ngày 20 tháng Tư nhuần năm 
Quý Mão, tại ngã tư Lê Văn Duyệt - Phan Đình Phùng, Sài Gòn (nay 
là Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiêu, Q.3, TP.HCM), Hòa 
thượng Thích Quảng Đức đã vị pháp thiêu thân, phản đối chính quyền 
Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo, đàn áp Tăng NI Phật tử, phá hoại và 
ngăn trở sự phát triển của Phật giáo... 


Vị Bồ-tát đoan tọa, tự tay châm lửa đốt cháy nhục thân mình. 
Ánh lửa bừng lên như ánh hào quang rực sáng trong khi ngài vẫn an 
nhiên ngồi kiết-già. Hàng trăm Tăng Ni, Phật tử vây quanh ngài, khấn 
nguyền, sụp lạy. Các phóng viên ngỡ ngàng, hoảng hốt, xúc động 
và vô cùng thán phục. Nhà báo David Halberstam của tờ New York 
Times (được giải Pulitzer và là tác giả tập sách nồi tiếng The Making 
ofƒA Quagmire - Tạo Một Bãi Lây) đã viết, “Lửa từ thân người bùng 
lên; thân thể ngài khô cứng lại, đầu ngài ngã ra sau và cháy đen. 
Không khí có mùi thịt người cháy; thân thể con người bốc cháy thật 
nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Tôi có thể nghe tiếng khóc nức nở 
của những người Việt đang tụ tập đằng sau tôi. Tôi quá bị sốc để la 
lên, quá bối rồi để ghi chép và đề đặt các câu hỏi, quá lúng túng kể cả 
suy nghĩ nữa... Khi lửa cháy, ngài không hê nhúc nhích một thớ thịt nào, 
không hê phát ra một âm thanh nào. Vẻ bên ngoài của ngài thật trái hẳn 
với những người đang kêu khóc quanh ngài. (Sảd, 1965, trang 211). 


Khoảng mười phút sau, nhục thân ngài đã cháy thành than. Cảnh 


450 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


sát, mật vụ, lực lượng đặc biệt của Ngô Đình Diệm tìm cách phá vòng 
rào Tăng Ni, Phật tử đang vây quanh ngài nhưng không thê được. Một 
nhân viên cảnh sát xúc động, kính cân sụp lạy nhục thân ngài. 


Ngày hôm sau, 12/6/1963, tờ New York Times đăng bài tường 
thuật của David Halberstam. Liên tiếp những ngày sau đó, tờ báo này 
cũng như nhiều báo khác cùng đa phần các đài truyền thanh, truyền 
hình, như %nday Edition, Life Magazine... tiếp tục đăng tin tức; nhất 
là tờ Lực Magazine trong các số tháng 6, tháng 8, tháng 9, tháng 11... 
Thật khó có thể kê hết những lời ca ngợi, thán phục sự hy sinh cao cả 
của ngài Thích Quảng Đức và lên án chính quyền Ngô Đình Diệm. 
Rồi các nhà tôn giáo, chính khách, văn nghệ sĩ... cũng nêu lên tiếng 
nói cảm phục tinh thần đũng cảm của Bồ-tát Quảng Đức và của Tăng 
MI, Phật tử Việt Nam. Các bức ảnh ghi lại hình ảnh tự thiêu của Bồ- 
tát Quảng Đức do Malcolm Browne, Chánh Văn phòng Associated 
Press, được giải Pulitzer năm 1964, được nhanh chóng phổ biến khắp 
thế giới. Ngọn lửa Quảng Đức đã thức tỉnh cả thế giới, ánh sáng dũng 
liệt này đã ảnh hưởng đến bao nhiêu lương tâm con người trên hành 
tinh. Ngọn lửa của BI, Trí, Dũng (Từ Bi, Trí Tuệ, và Vô Úy trong tinh 
thần bất bạo động). Di bút của Bồ-tát tràn đầy từ bi, cầu Phật gia hộ 
cho ông Ngô Đình Diệm sáng suốt, cho Phật giáo Việt Nam trường 
tồn, cho Tăng Ni Phật tử Việt Nam tránh được sự khủng bố, bắt bớ, 
giam cầm... Và hai câu thơ sau đây của ngài thắm đậm từ bi: 


Thân cháy nát tan ra tro trắng, 
Thân thức nương về giúp sinh linh. 


Trí tuệ cao vời của ngài thể hiện ở chỗ ngài biết sự nguy cơ làm 
hại Phật giáo và nhân dân của chế độ độc tài, chọn phương pháp bất 
bạo động, dùng ngọn lửa thiêng từ nhục thân để cúng dường đạo 
pháp, dân tộc và tranh đấu với chính quyền Sài Gòn, tạo được sự đoàn 
kết, tỉnh thần tranh đấu của quần chúng Tăng Ni, Phật tử, biết chắc 
sự thành công tối hậu. Và như trên đã nêu, sự uy dũng, đức vô úy của 
ngài trong việc hy sinh thân mạng, chịu đựng đau đớn, nóng bỏng, 
vẫn an nhiên đoan tọa trong ngọn lửa bừng bừng cho đến khi nhục 
thân cháy thành tro than. 


2. SÁNG NGỜI ĐỨC VÔ ÚY CỦA PHẬT GIÁO 

Đức vô úy sáng ngời của Bồ-tát Quảng Đức chính là sự thê hiện đức 
vô úy của Phật giáo bao gôm Bi, Trí, Dũng như đã nói. Qua hình ảnh tự 
thiêu của Bô-tát, đông đảo người trên thê giới cảm nhận sự dũng cảm tức 


SÁNG NGỜI ĐỨC VÔ ÚY * 451 


đức Vô úy của ngài, mà vì số đông không phải là tín đồ Phật giáo nên 
họ không nghĩ tới Từ bi và Trí tuệ vốn bao gồm trong Vô úy. 

Đức Phật còn được gọi là Đắng Đại hùng, Đại lực, Đại từ bị. Đại 
hùng là Vô úy, Đại lực là Trí tuệ (Đức Phật, đắng mười lực, chủ yếu 
là các sức mạnh trí tuệ), Đại từ bị là thương yêu cứu vớt muôn loài. 
Ta có thể nhận thấy sự vô úy của Ngài qua sự việc Ngài từ bỏ ngai 
vàng, cuộc sống vương giả, vợ con... để trở thành vị tu sĩ lang thang 
không nhà, chống chỏi với mọi khó khăn nguy hiểm trên đường tìm 
đạo. Khi sắp thành Đạo, Ngài đã uy dũng nhiếp. phục ma quân. Ngài 
độ cho quỷ Alavaka (Kinh Kim quang mình Tối thắng vương, Kinh 
Quản Phật Tam muội hải), độ cho tướng cướp Angulimala (7rung bộ 
8ó), nhiếp phục voi đữ (Cu/avagga 7 - Tiểu phẩm). Kinh Bốn sanh 
đã kê về tiền kiếp của đức Phật: khi thì là người trưởng đoàn thương 
gia, lúc là naI, chim... đầu đàn, đã can đảm đứng ra chống kẻ mạnh 
đề cứu đồng loại... 


Vô úy là không sợ hãi. Kinh Không sợ hãi và khiếp đảm (Trung bộ 
4) ví việc tu trong rừng thăm với việc đối trị sự sợ hãi, và nêu ra các 
nguyên nhân khiến sợ hãi, đại khái như sau: không kham nhẫn khổ 
nhọc; không thanh tịnh thân khẩu ý; thiếu từ tâm; tâm dao động, bất 
an, tham lam, biếng nhác, ngu tối... Biết những nguyên nhân ấy tức 
là biết cách có được sự vô úy. Cũng trong kinh này, đức Phật còn dạy, 
“Một số Sa-môn, Bà- la-môn nghĩ ngày giống đêm, đêm giống ngày; 
Tu nghĩ rằng ngày, là ngày, đêm là đêm. Lời dạy này có nghĩa là phải 
đối mặt với thực tế, đũng cảm, vô úy, chứ không sợ hãi, né tránh. 


Kinh Phật nói Bốn Vô sở úy (Tăng nhất A-hàm) nêu bốn điều 
sau đây về sự vô úy của đức Phật: 1. Như Lai rõ biết tất cả các pháp 
nên không sợ điều gì cả; 2. Như Lai dứt hết phiền não nên không sợ 
chướng ngại bên ngoài; 3. Như Lai tuyên bố mọi chướng ngại tiêu 
diệt thì Thánh đạo tự hiện mà không sợ bị a1 bắt bẻ; và 4. Như Lai 
không sợ các chúng sinh ở các cõi nghi ngờ về sự sâu xa khó hiểu của 
pháp tướng, đạo xuất thế. 


Việc truyền bá Chánh pháp như trên cũng được chư Bồ-tát thực 
hiện với tỉnh thần vô úy; gọi là bốn điều vô sở úy của Bồ-tát mà kinh 
Đại thừa Bảo vũ 4 và Đại Trí độ luận 5 nêu: 1. Tự tin khi thuyết pháp, 
không sợ bị sai nghĩa; 2. Biết rõ căn tính của chúng sinh mà thuyết 
pháp nên không sợ hãi gì; 3. Giải đáp khéo léo rõ ràng nên không sợ 
bị gạn hỏi; và 4. Nghe hỏi thì giải thích và đoạn trừ nghi cho người 
hỏi nên không sợ hãi gì. 


452 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Đức Vô úy bao gồm Trí tuệ và Từ bi, không sợ hãi vì biết rõ các 
pháp, biết tất cả đều là không, không người, không ta, không của ta, 
không phân biệt, không sở hữu, vô ngại, bình đăng. Từ đó thể hiện từ 
bi rộng lớn, phát đại nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh, bố thí tất cả 
sở hữu khi cần thiết. Kinh Phạm võng Bồ-tát giới ghi: “Nhân đến xả 
thịt nơi thân mình cùng tay chân mà bồ thí” 


Kế thừa tinh thần Vô úy của Phật giáo, Phật giáo Việt Nam đã là 
một thực thê vững mạnh, góp công xây dựng và bảo vệ đất nước trong 
suốt hai ngàn năm qua. Phật giáo hiền hòa nhưng tiềm ân sức mạnh, 
có thê bảo vệ mình và bảo vệ chúng sanh. Lịch sử cho thấy mối liên hệ 
thịnh suy giữa đất nước và Phật giáo. Nước thịnh thì Phật giáo thịnh, 
nước suy thì Phật giáo suy và ngược lại. 


Nhân kỷ niệm 50 năm công cuộc tranh đấu của Phật giáo Việt 
Nam chống chế độ độc tài gia đình trị, kỳ thị tôn giáo, đàn áp Phật 
giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam từ năm 
1954 đến năm 1963, đồng thời cũng là kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Quảng 
Đức vị pháp thiêu thân, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng sức mạnh 
vô úy đã là thể tính tạo thành “quả tim bắt diệt”. Chính Bi, Trí, Dũng 
là hào quang được tỏa ra từ tỉnh thần vô úy, là tính chất của giáo lý 
Không, Vô ngã, Vô phân biệt; tức là con đường Trung đạo tình yếu 
của giáo lý đức Phật. Sức vô úy đã tạo thành sự đoàn kết, đoàn kết lại 
làm mạnh sức vô úy. 


3. HÃY THẮP SÁNG TINH THẢN VÔ ÚY NƠI TỰ THÂN TRONG 
SINH HOẠT THƯỜNG NHẬT 


Trong vô lượng kiếp sanh tử luân hồi, phần nhiều do chấp thủ và 
ái kiến mà con người cứ ôm ấp ảo tưởng trong tham sân s¡ và thất 
tình, lục dục... cứ ngỡ nó là mình và của mình; nên khi được thì vui, 
không được thì buồn và mất thì lại càng tức tối, đau khổ. Đến khi quy 
ngưỡng Phật pháp kịp nhận ra tất cả chỉ là phù du; càng tích chứa 
tham sân si, càng vui buồn mừng giận thương ghét muôn bao nhiêu 
thì lòng càng vướng bận, nặng nề, khổ sở bấy nhiêu. Chính tham sân 
sỉ và vui buồn mừng giận là ngòi nỗ của mọi bi thương. Khi ấy, con 
người tự tỉnh thức, biết dừng lại nơi chính mình nhen nhúm tu tập 
các đức tính “Từ, bi, hỷ, xả” mà đức Phật đã giáo huấn, biết thương 
chính mình và dần dần nầy nở biết thương yêu chúng sanh và vạn vật 
xung quanh mình. Khi biết thương người thì cũng là lúc ta biết “quên 
mình”. Nếu đã “quên mình” được rồi thì ngay lúc đó tinh thần vô úy 
phát khởi và nó dần dần tăng trưởng. Đến khi tỉnh thần vô úy tăng 


SÁNG NGỜI ĐỨC VÔ ÚY * 453 


trưởng và hiện hữu rồi thì trong danh vị cũng không tham hưởng thụ, 
trong sinh tử khô nguy cũng không sợ hãi. 


Hãy luôn luôn thắp sáng ngọn lửa thiêng trong lòng, thắp sáng 
trong hành động, thấp sáng trong ngôn ngữ, thắp sáng từ trong tâm 
tưởng: Xấu ác quấy không làm, xấu ác quấy không nói, xấu ác quấy 
không suy nghĩ. Dù ở đâu, đi đâu, trong chùa hay ngoài chùa, trong 
nhà hay ngoài đường hay nơi làm việc, buôn bán... là Tăng NI, Phật 
tử đệ tử của đức Phật chúng ta hãy luôn thắp sáng ánh lửa trí tuệ, ánh 
lửa từ bị, ánh lửa vô úy trong lòng. Giặp nghịch cảnh chúng ta hãy thắp 
sáng ánh lửa thiêng từ bi, quán chiếu nhân quả nhiều đời, vui lòng 
trang trải gỡ môi oan gia... làm cho dòng suôi thương yêu, dòng suôi 
vô úy mát mẻ muôn đời. Gặp thuận cảnh chúng ta hãy thắp sáng ánh 
lửa thiêng trí tuệ bừng lên, tỏ rõ... không ỷ lại, không dễ duôi, không 
tự mãn, không thụ hưởng, không mê hoặc đong đưa chuyền níu mê 
vọng. Chăng những lúc nào cũng gìn giữ, thắp sáng ánh lửa thiêng tri 
túc tự lòng mà còn đem những phước lực sẵn có chia sẻ với cuộc đời, 
với những mảnh đời bắt hạnh. 


Chính đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni cũng đã từng giáo huấn cho 
hàng đệ tử xuất gia và tại gia rằng “ Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. 
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bồ-tát Quảng Đức “vị pháp thiêu thân” 
để bảo vệ Chánh pháp trường tồn, chúng ta những người con Phật 
luôn luôn nương bóng mát chư Phật, chư Thánh Hiền Tăng, Bồ-tát 
Quảng Đức luôn thắp sáng ngọn đuốc tuệ giác nơi tự thân để soi sáng 
mọi nơi, mọi chỗ trong cuộc sông đời thường. Đây chính là chúng ta 
biểu thị một cách chân chánh biết ơn, nhớ ơn Tam bảo; biết ơn, nhớ 
ơn chư vị Bồ-tát và Bồ-tát Quảng Đức... Đồng thời, noi gương Bồ-tát 
kiên định nung nấu “quả tim bất diệt” nơi chính lòng mình, góp phần 
phụng sự Đạo pháp — Dân tộc và chúng sinh. 


TP. Hồ Chí Minh, tháng 06-2013 


PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA 
PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963. 
ĐỈNH CA0 CỦA SƯ NHẬP THỂ 


PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dung 
Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-TP.HCM 


Ra đời cách nay trên 2.500 năm, ngay từ đầu, đạo Phật đã là một 
giáo lý nhập thế. Nhưng không phải ai cũng đồng tình với quan điểm 
này. Một số ý kiến dựa trên những kinh điển và lối sống của Phật giáo 
Nguyên thủy đã nhìn Phật giáo như một tôn giáo xa lánh trần tục. 
Những quan điểm như thế, rõ ràng phản ánh nhận thức không đầy đủ 
vê đạo Phật. 

Khác với nhiều tôn giáo lớn trên thế giới như Hinduism, Chris- 
tianism, Islam — những thần giáo dựa trên đức tin vào Thượng đế, đạo 
Phật dường như là tôn giáo vô thần, rất nhân bản và lây con người làm 
trung tâm. Giáo lý nhà Phật đặt căn bản (nền tảng) trên con người, CcOI 
con người là chủ nhân của chính mình, tự mình tu luyện dẫn đến giải 
thoát, chứ không nương nhờ vào bất cứ lực lượng thần quyền nào. 
Nhiều học giả thời nay khi nghiên cứu về đạo Phật đã thấy rằng đây là 
một tôn giáo thực nghiệm (enpirical), khoa học (scienzjfc), thực tiễn 
(0racmatic) và rất dân chủ (đemocraiic); tóm lại, đó là tôn giáo của 
những vấn đề thế gian. 


Bài viết đi từ những vẫn đề nhập thế của đạo Phật vốn là tự tính 
của tôn giáo này; từ đó làm cơ sở đề trình bày truyền thống nhập thế 
của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử. Trong giai đoạn nhập thế của 
Phật giáo Việt Nam hiện đại thì đỉnh cao là phong trào đấu tranh của 
Phật giáo miền Nam năm 1963, góp phần vào sự lật đồ chế độ độc tài 
Ngô Đình Diệm nửa thế kỷ trước. 


456 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


1. VẤN ĐÈ NHẬP THÊ CỦA PHẬT GIÁO VÀ TRUYÊN THÓNG 
NHẬP THẺ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Phật giáo có những đặc tính nhập thế là bởi bản thân nó là một thứ 
“tôn giáo trị liệu”, nghĩa là chữa trị những căn bệnh gốc của nhân gian 
như sợ hãi, bất công, đau khổ, tham dục... Đức Phật là tắm gương 
nhập thế độ nhân sinh cao cả nhất. Trong toàn bộ cuộc đời tắm mươi 
năm của Ngài, hơn nửa số thời gian đó Ngài lăn lộn với chúng sinh 
giúp họ “nhập trí kiến Phật” đặng thoát khỏi ách Luân hồi. Những 
chân lý Ngài truyền đạt cho chúng sinh mang đầy tính thực tiễn; đó 
là Tứ diệu đế, thuyết Duyên khởi, Bát chánh đạo, Từ bị, Hỷ xả. Ngài 
cho thấy sự phân chia xã hội thành những đẳng cấp và sự đề cao quá 
đáng vai trò của giới tu sĩ trong đạo Bà-la-môn là một sự giả dối.Tất 
nhiên, điều quan trọng là mỗi chúng sinh có ý muốn tự thực hành theo 
con đường kinh nghiệm của đức Phật đề được giải thoát hay không? Bởi 
lẽ con đường hành trì của đức Phật thực sự là con đường đầy khó khăn. 


Theo chúng tôi, sự nhập thế của Phật giáo có thể xem xét dưới hai 
cấp độ cá nhân và xã hội. Ở góc độ cá nhân, đó là quá trình chuyển 
hóa thân tâm cả bên trong và bên ngoải — một khả năng độc đáo của 
Phật tử. Sự chuyên đổi đi từ đạo đức sang hành động, từ tâm linh sang 
thế tục; không còn sự khác biệt giữa thế giới nội tâm và thế giới bên 
ngoài, vì cuộc hành trình ra bên ngoài là sự tiếp tục và làm sâu sắc hơn 
cuộc hành trình chuyền hóa bên trong (thân tâm). 


Trong khi nhiều học thuyết và định chế xã hội khác nhau liên tiếp 
được lập ra nhằm thay đổi con người từ bên ngoài — mà nhiều người 
cho răng đó là bước khởi đầu của sự thay đối xã hội hoặc tiễn bộ xã 
hội - thì Phật giáo lại bắt đầu từ sự thay đổi từ bên trong mỗi cá nhân. 
Có lẽ, chỉ có sự thay đôi từ bên trong cá nhân, may ra mới dẫn đến sự 
thay đổi toàn xã hội mà thôi. Phật giáo nhập thế hành trì Bồ tát đạo, 
giúp chúng sinh bớt khổ đau ngay ở đây, trong đời này chứ không đợi 
đến sau khi họ chết. 


Ở góc độ xã hội, sự nhập thế của Phật giáo chính là sự tham gia 
tích cực của tổ chức tôn giáo này vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 
Nhờ lực lượng tín đồ đông đảo, Phật tử đã xiên dương những giá trị 
đạo đức nhân văn, vun đắp tinh thần tương thân tương ái, thực hành 
công tác xã hội. Sự nhập thế có tầm vóc cao hơn khi Phật tử quan tâm 
đến những vẫn đề chính trị của đất nước, vì hòa bình, hòa hợp dân 
tộc; rộng hơn nữa là những vấn đề toàn cầu. Ken Jones đã quan 
niệm sự nhập thế của Phật giáo như là sự “áp dụng một quá trình 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 * 457 


xã hội, kinh tê, chính trị và môi trường, phát sinh từ quan điểm 
nhân sinh của đạo Phát”0). 


Ngày nay, Phật giáo nhập thế nhạy cảm hơn với những bất công 
xã hội. Các giáo lý căn bản được nhìn nhận trong một bối cảnh hiện 
đại, được giải thích theo những góc độ mới. Tham, sân, si không còn 
được hiểu như những tác động tâm lý biểu hiện qua đau khổ mang 
tính cá nhân, mà chính là những thành tố tác động trong cơ câu chính 
trị, kinh tế, quân sự đang ảnh hưởng lớn lao đến đời sống nhân loại”). 
Cho nên những người thực hành Bồ-tát đạo đã lồng lòng tin cá nhân 
vào triết lý độ sinh của Đại thừa mà nhập cuộc, để thay đôi và tạo ra 
những thiết chế xã hội mới tiến bộ hơn. 

Phật giáo Việt Nam có truyền thống nhập thế lâu đời. Tính ra đã 
có khoảng hai nghìn năm lịch sử, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng 
dân tộc. Được truyền bá vào nước ta từ thế kỷ đầu Công nguyên (có 
ý kiến cho rằng thời điểm đạo Phật xâm nhập vào Việt Nam trước cả 
Tây lịch), trải qua thời gian, Phật giáo đã sớm được bản địa hóa cùng 
phương châm “Đạo pháp và Dân tộc”. 


Khi xâm nhập vào Việt Nam, đạo Phật — một tôn giáo hòa bình đã 
góp phần định hình đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Tỉnh 
thần Phật giáo đã thấm vào dòng chảy chống Hán hóa trong lịch sử 
một ngàn nắm Bắc thuộc của dân tộc, tạo ra những đề kháng trong 
tâm thức dân gian. Trong bóng tối những thế kỷ đồng hóa và áp bức 
dân tộc của thế lực phong kiến phương Bắc, hình ảnh ông Bụt trong 
folklore Việt Nam là bằng chứng tín ngưỡng của nhân dân tin vào sức 
mạnh của cái Thiện và của Chính nghĩa. Vào năm 971, vua Định Tiên 
Hoàng đã ban chức Tăng thống cho Thiền sư Ngô Chân Lưu thuộc 
thiền phái Vô Ngôn Thông và ngài Khuông Việt Thái sư, thể hiện sự 
trọng thị Phật giáo. Về sau, vua Lê Đại Hành cũng mời Thiền sư Pháp 
Thuận và Thiền sư Vạn Hạnh thuộc dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ làm có vấn 
chính sự. Lịch sử cho thấy, từ khi Việt Nam giành được quyền độc lập 
tự chủ thì Phật giáo Việt Nam cũng bắt đầu hưng thịnh và trở thành quôc 
giáo của hai triều đại Lý — Trần, với khoảng thời gian gần bốn trăm năm. 

Phật giáo Việt Nam thời kỳ này đã nhập thế tới mức khá toàn 
vẹn. Lý Công Uẩn từng là một Phật tử, nên khi đứng đầu quốc gia thì 


1. Ken Jones (1989). 7he Social Face of Buddhism. Wisdom, Londoon, p. 223. 
2. Batchelor S. in Gay Watson, Ed (1999). 7he Psychology of4wakening. Rider, 
London, p. 67. 


458 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


những ảnh hưởng của Phật giáo lên đời sống chính trị, văn hóa, xã hội 
đất nước lúc bấy giờ là điều dễ hiểu. Đề xây dựng một quốc gia non 
trẻ, thì những tư tưởng từ bị, hòa hợp, đoàn kết nhân dân trên tinh thần 
giải thoát của Phật giáo lại là những yếu tố cần thiết, phù hợp với tỉnh 
thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc thời bấy giờ. Như thế, tinh thần 
nhập thế của Phật giáo đã đồng điệu với tỉnh thần độc lập dân tộc của 
người Việt, tạo nên sức mạnh chính nghĩa chống lại những cuộc xâm 
lăng của các thế lực ngoại bang. 


Đặc điểm nồi bật của Phật giáo Lý — Trần là triết lý sóng nhập th. 
Phật tử Lý — Trần đã thực hiện triết lý đó bằng chính cuộc sống của 
mình. Họ không chấp tướng, không giáo điều, không vướng mắc vào 
hình thức, không bó hẹp trong chùa chiền tu viện. Dù là nhà vua, nhà 
quý tộc, tu sĩ hay thường dân đều có thể thực hành đạo pháp, miễn 
là hiểu rõ tâm mình. Một trạng thái thân tâm như thế được Trần Thái 
Tông gọi là “biện tâm” — ông viết: “Không kể là sống ẩn trên núi hay 
giữa thành thị, không phán biệt tại gia hay xuất gia, tăng hay tục, điều 
chủ yếu là biện tâm, vốn không có phân biệt nam nữ sao còn chấp tướng” 
(Khóa Hư lục). Với tỉnh thần không chấp tướng, Trần Nhân Tông sau 
khi xuất gia đã đi khắp nước khuyên bảo mọi người sống theo năm giới, 
mười thiện là những nguyên lý căn bản của đạo đức Phật giáo”). 


Triết lý sống nhập thế trên tỉnh thần từ bi hỷ xả của Phật giáo đã 
khiến cho vua tôi, quý tộc thời Lý — Trần đưa ra được những chính 
sách an dân trị nước hiệu quả, tạo ra một xã hội hòa hợp thuần từ. Phật 
giáo bây giờ trở thành sức mạnh bên trong của dân tộc, góp phần xây 
đắp cho con người niềm tin mạnh mẽ vào bản thân để sống hướng 
thượng, sống đẹp theo con đường chánh kiến, chánh tư duy và chánh 
mệnh — một lối sống tích cực, hữu ích cho xã hội và cho giống ni. Sau 
này, khi nhận xét về triều đại nhà Lý, học giả Hoàng Xuân Hãn viết “Sau 
các đời vua hung hãn họ Định — Lê, ta thấy xuất hiện những người cẩm 
quyền có lòng độ lượng khoan dung, những cận thân đức độ trung thành. 
Đời Lÿ có thể gọi là đời thuần từ nhất trong lịch sử nước t4”. 


Sau thời Lý — Trần, Phật giáo Việt Nam dần dần nhường bước cho 
Nho giáo với tư cách là ý thức hệ thống trị. Đến triều Nguyễn, từ thời 
Tự Đức, Việt Nam rơi vào ách đô hộ của thực dân Pháp. Trong hoàn 
cảnh lịch sử đó, văn hóa dân tộc lại tiếp nhận thêm một tôn giáo mới 
của phương Tây là Ki tô giáo, khiến cho sự vận động lịch sử dân tộc từ 


3. Minh Chi. ?ruyên thống văn hóa và Phật giáo Việt Nam. 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 * 459 


đây thêm phức tạp bội phần. Tuy nhiên, tinh thần khai phóng và dung 
hợp của Phật giáo vẫn được gìn giữ. Phật giáo vẫn là tôn giáo chính 
của dân tộc, tiếp tục sứ mệnh “đao pháp — dán tộc”, đóng vai trò hòa 
giải giữa các thế lực tranh chấp, tiếp tục góp phần củng có, phát huy 
tinh thần, bản sắc văn hóa Việt Nam, vì sự nghiệp hòa bình, độc lập 
và thống nhất nước nhà. 


2. HOÀN CẢNH NHẬP THẺ CỦA PHONG TRÀO PHẬT GIÁO 
MIỄN NAM 1963 


Tính cao cả trong tỉnh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam qua 
mọi thời đại là phương châm “Đạo pháp và Dân tộc”. Nói rõ hơn là 
trong việc hoăng đạo, không gì cao quý hơn là phụng sự dân tộc. 


Tình thế của dân tộc Việt Nam sau 1954 đã khiến cho Phật giáo 
Việt Nam mặc nhiên bị ràng buộc cùng thân phận lịch sử của dân tộc 
mình. Theo Hiệp định Geneve, đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai 
miền với hai chính thể khác nhau; hai năm sau đó, một cuộc tổng 
tuyển cử tự do sẽ thông nhất lại đất nước. Tuy nhiên bấy giờ ở miền 
Nam, chính thể Ngô Đình Diệm dưới sự bảo trợ của Mỹ đã ngang 
nhiên phá hoại Hiệp định, phế bỏ tổng tuyên cử, âm mưu chia cắt lâu 
dài đất nước. Giải thích nguyên nhân phá hoại Hiệp định Geneve, 
một sử gia phương Tây viết: “Việc dùng vũ lực quá mức và sự trả thù 
những người kháng chiến của Diệm là sự vi phạm trắng trợn Hiệp 
định Geneve (khoản 14c), cũng như là sự từ chối không thi hành điễu 
khoản tổng tuyển cử trên toàn quốc (tháng 7 năm 1956) của Diệm. 
Lý do chính mà Diệm không thi hành điều khoản này vào những năm 
1955 — 56 thát là hiển nhiên: viên quan lại ly hương nhập cảng từ Mỹ 
chỉ có Sự lỉng hộ tôi thiểu của quân chúng và ít có hy vọng thắng trong 


cuộc tổng tuyển cử", 


Như thế, trong khi cam tâm làm tay sai cho chủ nghĩa đế quốc, 
tập đoàn Ngô Đình Diệm đã tự đánh vào dân tộc, đánh vào giống HỒI. 
Ông ta đã xây dựng một chế độ phát-xít và chế độ gia đình trị trên 
toàn miền Nam. Một học giả Mỹ đã miêu tả chế độ Diệm bấy giờ như 
sau: “Để làm vui lòng cô vấn Mỹ, đôi khi Diệm Cũng ì nói trên đâu môi 
chót lưỡi về dân chủ, nhưng trên thực tế, ông ta đã năm mọi quyên lực 
tôi thượng. Đích thân ông ta ngự trị ngành hành pháp của chính phủ; 
nhằm dành riêng cho mình và anh em trong gia đình, ông ta đã bỗ 


4. Noam Chomsky, Edward S. Herman (1979). The Poliical Economy oƒ Hu- 
man Righís, vol. I, Black Rose books, Canada, p.303. 


460 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


nhiệm ba người nắm ba chức vụ trong nội các gốm sảu nhân vật, mọi 
quyên quyết định. Sự tấn công dữ dội của Diệm vào các đảng phái 
chính trị đối lập đã gây nên sự bất mãn trong thành thị cũng như nông 
thôn. Báo chí chỉ trích chính phủ bị đóng cửa ngay.”®) 


“Dùng quyên hành trong các sắc lệnh của tổng thống, chính quyền 
Diệm đã lùa vào trại cải huấn hàng ngàn người Việt Nam, cộng sản 
cũng như không cộng sản, những người bị coi là đe dọa cho trật tự công 
cộng. Chương trình cải huấn lúc đầu nhắm vào các thành phần kháng 
chiến của Việt Minh ở lại miền Nam, nhưng rồi với thời gian, chương 
trình này được áp dụng cho bắt cứ ai dám chống đối chính quyên”.9 


Ngoài những sự thật cay nghiệt trên, vẫn còn những sự thật cay 
nghiệt nữa xảy ra dưới thời Ngô Đình Diệm, đó là Phật giáo và Công 
giáo đã bị Diệm đặt vào thế đối đầu. Ban đầu, mầm mống này xuất 
hiện trong Đạo đụ số 10 (năm 1950), phản ánh lập trường thiên vị 
Kito giáo của Chính phủ Bảo Đại. Ngô Đình Diệm sau khi trở thành 
Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đã bãi bỏ hầu hết những sắc lệnh của 
chính quyền trước nhưng vẫn cho giữ lại Đạo dụ số 10. Ông là người 
có lòng tin nồng nhiệt vào Kitô giáo. Vì thế đã xảy ra một điều rất 
khó tin nhưng lại là sự thật, đó là việc Diệm đặt lợi ích tôn giáo lên 
trên quyền lợi dân tộc, chắc là đề trả ơn cho Hồng y Spellman và Giáo 
hoàng Pius XII đã “trồng” ông ta vào cái ghế tổng thống”), 


b2 đồ của Ngô Đình Diệm là nhằm xây dựng miền Nam thành 
một quốc gia Công giáo và mong muốn Công giáo hóa miền Nam. 
Neil Sheehan nhận xét: “Dòng họ Ngồ tiến tới áp đặt trên miền Nam 
Việt Nam cải tín ngưỡng Kito ngoại lai của họ, đảng Công giáo bảo 
thủ từ ngoài Bắc vào, và từ quê hương của họ ở miễn Trung. Diệm 
và gia đình bồ nhiệm những sỹ quan chỉ huy đơn vị, những nhân 
viên hành chính và cảnh sát là những người Công giáo miễn Bắc, 
miễn Trung mà ông ta tin tưởng. Những nông dân vùng đồng bằng 
sông Cửu Long phát hiện ra mình bị cai trị bởi những tỉnh trưởng, 
huyện trưởng, hạng viên chức hành chính ngoại lai và thường tỏ 
ra cao ngạo, tham nhũng”®), 


5. George C. Herring, John Wiley&Sons (1979). America š Longest War. New 
York, p.62. 

6. Ibid, p.65. 

7. Avro Mahattan (1984). JWietnam: Why điđd we go? Chiek Publication, Califor- 
nia, p.56. 

8. Neil Sheehan (1989). 4 brighf Shining Lie, Vintage Books, New York, p. 143. 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 * 461 


3. SỰ NHẬP THẺ CỦA PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 
1963 - NHỮNG SỰ KIỆN NÓI BẬT 


Lập trường phản dân tộc và kỳ thị tôn giáo ngoải Kito của tập 
đoàn Ngô Đình Diệm hoàn toàn mâu thuẫn với đường lối “Đạo pháp 
và Dân tộc” của Phật giáo. Đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến phong 
trào Phật giáo miền Nam năm 1963, buộc Phật giáo miền Nam phải 
nhập cuộc chính sự. 


Nhân bức Công điện số 5159 của Chính phủ Ngô Đình Diệm yêu 
cầu các địa phương bắt buộc các tôn giáo thực hiện nghiêm túc quy 
định của chính phủ về việc treo cờ tôn giáo (không được treo ngoài cơ 
sở tôn giáo - NND), ngày 7 tháng 5 năm 1963, tại Huế, chính quyền 
cho cảnh sát đến từng nhà dân buộc hạ cờ Phật giáo xuống. Sự việc 
này khiến nhân dân phẫn nộ. Ngay chiều hôm đó, quần chúng Phật tử 
Huế đã biểu tình bao vây Tòa Hành chính tỉnh phản đối chính quyền 
cắm treo cờ Phật giáo trong lễ Phật đản. 


Ngày hôm sau (Phật đản), từ chùa Diệu Đề, một cuộc diễu hành 
lớn của quần chúng Phật tử Huế được tô chức với những khẩu hiệu ““7 
do tín ngưỡng”, “Phật giáo bất diệt”. Buôi tôi, quần chúng tập trung tại 
khu vực Đài phát thanh Huế đòi chính quyên thực thi yêu sách của mình. 
Nhưng chính quyền đã phái xe bọc thép và binh lính đến bao vây, dùng 
vòi rồng đàn áp và sau đó xả súng vào đám đông, gây nên cái chết của 
8 người (trong đó có 7 trẻ vị thành niên) và nhiều người khác bị thương. 

Biến có ở Đài phát thanh Huế đã bộc lộ rõ bản chất đàn áp Phật 
giáo của chính quyên Ngô Đình Diệm. Cho nên ngày 9-5, Phật tử Huế 
tiếp tục biểu tình tố cáo chính quyền tàn sát tín đồ. 


Ngày 10-5 nhiều vị lãnh đạo Phật giáo cùng các Tăng NI, Phật tử 
meeting tại chùa Từ Đàm lên án chính quyên Diệm, đồng thời soạn 
thảo một bản Tuyên ngôn 5 điểm đòi quyên tự do bình đẳng tôn giáo, 
yêu cầu chính quyền chấm dứt khủng bố Phật giáo, bồi thường cho 
những người dân vô tội bị sát hại, xét xử kẻ chủ mưu”)... 


Đề đoàn kết thống nhất và tập hợp lực lượng đấu tranh với chính 
quyền Ngô Đình Diệm, ngày 25/5/1963 Ủy ban Liên giáo phái Phật 
giáo được thành lập, quy tụ hầu hết các giáo phái, hội đoàn thuộc 
Tổng hội Phật giáo Việt Nam và đại diện các tổ chức và môn phái Phật 


9. Tuyên ngôn của Tăng, tín đồ Phật giáo Việt Nam đọc tại chùa Từ Đàm (Huế), 
ngày 10-5-1963. TTUTQG II, ký hiệu SC.04-8352. 


462 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


giáo khác. Ủy ban cũng ra bản tuyên ngôn “Ủng hộ toàn diện năm 
nguyện vọng tối thiểu và thiêng liêng nhất của Phật giáo Việt Nam” 
đã ghi trong bản Tuyên ngôn ngày 10-5-1963, “7hệ nguyện đoàn kết 
đến cùng trong cuộc tranh thủ bất bạo động và hợp pháp để thực hiện 
những nguyện vọng ấy”. 


Ngày 30-5-1963, hơn 350 nhà sư xuất phát từ chùa Ân Quang diễu 
hành đến trụ sở Nghị viện, biểu tình ngồi, yêu cầu Nghị viện xác định 
lập trường đối với những yêu sách của Phật giáo, khởi đầu cho cuộc 
tuyệt thực của Tăng NI, Phật tử toàn miền Nam. 


Cho đến cuối tháng 5-1963, cuộc đấu tranh của Phật giáo đã bùng 
nỗ thành một phong trào dân chủ rộng lớn. Tham gia phong trào 
không chỉ có đồng bào Phật tử mà còn nhiều tầng lớp nhân dân khác, 
trong đó có cả lực lượng sinh viên trí thức. Ngày 31/5/1963 sinh viên 
tất cả các phân khoa Viện Đại Học Huế hội nghị tại chùa Từ Đàm, 
đưa ra bản kiến nghị đòi Chính phủ Ngô Đình Diệm giải quyết năm 
nguyện vọng của Phật giáo, thực thi chính sách tự do, dân chủ, chấm 
dứt những thủ đoạn đàn áp tín đồ đạo Phật. 


Đáp lại cuộc đấu tranh dưới hình thức bất bạo động của đồng bào 
Phật tử, chính quyền Ngô Đình Diệm đã dùng mọi thủ đoạn đàn áp 
bằng vũ lực, chia rẽ tổ chức Phật giáo, bỏ tài liệu của Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng vào các chùa, giả danh Phật tử đề bôi nhọ Phật giáo v.v... 


Chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Diệm đã gây nên làn 
sóng phẫn nộ toàn miền Nam, dư âm ra thế giới, thúc đấy tinh thần 
nhập thê của Phật giáo miên Nam lên đỉnh cao. 


Ngày II-6-1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài 
gòn. Sự kiện này gây chấn động không chỉ với đồng bào trong nước 
mà đối với toàn nhân loại. Sau hành động hiến sinh cao cả của Hòa 
thượng Thích Quảng Đức, nhiều cuộc tự thiêu khác của thiền sư và 
ni cô tiếp tục xảy ra nhằm phản đối chế độ phát xít và chính sách áp 
bức Phật giáo của Ngô Đình Diệm; như cuộc tự thiêu của Thiền sư 
Nguyên Hương 23 tuổi (ở Bình Thuận) ngày 4-8, tự thiêu của Thiền 
sư Thanh Tuệ 18 tuổi (ở Thừa Thiên) ngày 13-8-1963, tự thiêu của Ni 
sư Diệu Quang 27 tuổi ở Khánh Hòa ngày 15-8-1963... 


Kế từ sau sự kiện tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức, 
chính quyền Ngô Đình Diệm bắt đầu tỏ ra nhượng bộ, bằng việc cùng 
Ủy ban Liên phái Phật giáo ký Thông cáo chung ngày 16-6-1963, với 
sự chấp thuận của Chủ tịch Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Thiền sư 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 * 463 


Tịnh Khiết và Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhưng với bản chất phản 
động, phản dân tộc của chế độ Ngô Đình Diệm, thì đây chỉ là bước thoái 
bộ tạm thời để họ thực hiện dã tâm đàn áp phong trào Phật giáo và dân 
chủ một cách quyết liệt hơn. Trong một cuộc họp với tướng lĩnh đầu 
tháng 7-1963, Ngô Đình Nhu phát biểu rằng “Nếu chính phú này không 
giải quyết vấn đề Phật giáo, nó sẽ bị lật đồ vì cuộc đảo chính quân sự”.09 


Đêm 20-8-1963, chính quyền Diệm đã huy động cảnh sát và lực 
lượng đặc nhuệ đồng loạt tấn công các ngôi chùa trung tâm tại Sài 
Gòn và Huế như Ấn Quang, Xá Lợi, Từ Đàm, Diệu Đé, Linh Quang 
và nhiều chùa chiền khác vốn là căn cứ cho cuộc đấu tranh của Phật 
giáo. Họ đã bắt và giam giữ hàng nghìn nhà sư cùng các vị lãnh đạo 
của Tổng hội Phật giáo và Ủy ban Liên phái. Các thành viên Ban Chấp 
hành Đoàn Sinh viên Phật tử Sài Gòn và Huế cũng bị bắt cùng nhiều 
trí thức, sinh viên khác. Sáng ngày 21-8, chính quyền Ngô Đình Diệm 
ra lệnh thiết quân luật tại những thành phó lớn và loan tin “chính phủ 
đã diệt xong bọn phản động”. 


Chiến dịch đàn áp Phật giáo đã man lần này không giúp chính thể 
Diệm vững mạnh lên, mà ngược lại, đánh dẫu một sự rệu rã của nó 
từ bên trong. Tướng quân đội Việt Nam Cộng hòa Đỗ Mậu - vừa là 
người trong cuộc, vừa là nhân chứng lịch sử - đã ghi hồi ký như sau 
“Biến cô Phật giáo vào mùa thu năm 1963 đã để lại những ấn tượng 
sâu xa trong tâm hồn tôi. Báo cáo của các Tỳ, Sở an ninh quân đội cả 
khắp bốn quân khu gởi về đều nhắn mạnh đến tình trạng suy sụp tỉnh 
thần quân nhân các cấp. Riêng Quản khu I, đa số sĩ quan đêu trực tiếp 
hoặc gián tiếp yếm trợ cho phong trào đấu tranh của Phật giáo chống đối 
chính phử"¿. Chính thê của Diệm từ đó cũng bị mất hết sự ủng hộ của 
đồng minh quốc tế. Sự phân hóa trong hàng ngũ tướng lĩnh chóp bu cùng 
với sự giật dây của người Mỹ tiếp theo, đã dẫn đến cuộc đảo chính quân 
sự ngày 1-11-1963, kết thúc chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. 


4. TÍNH CHẤT VÀ TÂM VÓC LỊCH SỬ CỦA PHONG TRÀO PHẬT 
GIÁO MIỄN NAM 1963 


Phong trào Phật giáo miền Nam 1963 là một phong trào dân chủ 
rộng lớn nhăm phản đôi chê độ độc tài Ngô Đình Diệm, đòi tự do và 


10. Jerrold Schecter (1967). 7e New Face oƒ the Buddhas, John Weatherhill, 
Tokyo, p. 97. 

11. Đỗ Mậu 91993). Việt Nam máu lửa quê hương tôi (Hồi ký chính trị), Văn 
nghệ, Westminster, CA, USA, tr. 155. 


464 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


bình đăng tôn giáo; thu hút không chỉ đồng bào Phật tử mà rất nhiều 
tầng lớp xã hội khác như công chức, binh lính, trí thức, học sinh sinh 
viên và ngay cả những tín đồ Công giáo cấp tiến. Phong trào diễn ra trong 
nhiều đợt, làm rung chuyên toàn bộ đời sống chính trị xã hội miền Nam 
lúc bấy giờ. Mục tiêu của phong trào là phủ định chính sách đàn áp và kỳ 
thị Phật giáo một cách có hệ thống của chính quyền Diệm. 


Lập trường chống Phật giáo của tập đoàn Ngô Đình Diệm đã gây ra 
những hệ lụy chính trị nguy hiểm. Bắt đầu từ Dụ số 4, ngày 9/1/1956 
Ngô Đình Diệm hủy bỏ ngày lễ Phật đản trong danh sách những ngày 
nghỉ lễ tôn giáo dành cho công chức và binh lính. Sau đó là hàng loạt 
những biện pháp thâm độc như việc chính quyền Diệm o ép các hoạt 
động kinh tế của tín đồ Phật giáo, vu khống họ hoạt động chính trị đề bắt 
bớ tra tấn, tịch thu tài sản, kết án khô sai họ; việc buộc đồng bào Phật tử 
ở Tây Nguyên cải đạo Thiên Chúa; việc binh lính Diệm bắn súng cối vào 
Phật tử, sư sãi Khmer tại chùa Cao Dân, Cà Mau ngày 27-7-1961 v.v... 

Ông Chan Htoon, Hội trưởng Hội Phật giáo thế giới bấy giờ xác 
nhận rằng: “Ngay khi chế độ Ngô Đình Diệm được thiết lập, dân chúng 
Cambodlia khoảng sảu trăm ngàn người theo Phật giáo Nam tông sinh 
sống tại miền Nam Việt Nam đã kêu ca là họ bị chính quyên Nam Việt 
Nam và Giáo hội Thiên Chúa giáo ngược đãi một cách có tổ chức. Từ 
năm năm qua, sự áp chế ngược đãi đã trở nên phổ biến, cho đến nay 
thì Phật tử Việt Nam cũng chịu chung số phận. Mặt khác, Giáo hội 
Thiên Chúa giáo ảnh hưởng đến tận toàn bộ chính phủ xuống viên xã 
trưởng (kể cả lực lượng vũ trang), đã có rất nhiều đặc quyển và ân 
súng. Thí dụ, Giáo hội và tín đô Thiên Chúa giáo được đặt ngoài Dụ 
số 10, một dụ hạn chế và gây nhiều khó khăn cho các chùa, các tu viện 
và các hoạt động của Phật giáo và các tôn giáo khác”0”, 


Từ việc phản đối chính sách đàn áp Phật giáo, phong trào đã đi 
tiếp đến mục tiêu là phản đối chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm, dân 
chủ hóa xã hội miền Nam. Việc ủng hộ, hoặc tham gia trực tiếp vào 
phong trào trên của nhiều tướng lĩnh, chính khách Việt Nam Cộng hòa 
và tầng lớp sinh viên trí thức, nhà tư sản đã minh chứng điều đó. Mặt 
khác, phong trào Phật giáo miền Nam 1963 đã góp phần khăng định 
và bảo tồn văn hóa dân tộc, tiếp thu chọn lọc văn hóa, tín ngưỡng bên 
ngoài, chống văn hóa ngoại lai. 


12. Tuệ Giác (1964). Việt Nam Phát giáo tranh đấu sử. Nxb. Hoa Nghiêm, Sài 
Gòn, tr. 184. 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 * 465 


Phong trào Phật giáo miền Nam 1963 thể hiện một khuynh hướng 
Phát giáo nhập thê hiện đại. 


Có thể hiểu khuynh hướng Phật giáo nhập thế hiện đại như là sự 
tham dự, nhập cuộc, hành động đê chuyên hóa thê giới bên ngoài của 
những cộng đông Phật tử. 


Chế độ Ngô Đình Diệm bấy giờ là một chế độ phản dân tộc, phản 
dân chủ, nói rộng ra là phản văn hóa. Theo thế giới quan Phật giáo, 
đó là hiện thân của sự vô minh, Phật giáo miền Nam là lực lượng bác 
bỏ sự vô minh ấy; như thế nghĩa là duyên khởi: Cái này có là cái kia 
có, không tránh được, nên nhiều Phật tử gọi biến có Phật giáo 1963 là 
“Pháp nạn”. 


Một bài kệ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói rằng: 
“Khi đạt được chánh kiến phải hành động 
Phải quan tâm những gì xảy ra quanh ta 
Nhờ chánh niệm chúng ta biết sẽ phải làm gì 
Biết không được làm gì trên con đường độ sinh”) 


Các lãnh tụ Phật giáo miền Nam bấy giờ đã chủ trương dẫn thân 
vào cuộc đấu tranh chống chế độ tàn ác của Ngô Đình Diệm bằng con 
đường bắt bạo động (Satyagraha), đầu tranh không nhằm lật đồ chính 
phủ mà chỉ nhằm thay đổi chính sách của chính phủ, thực hiện bình 
đăng tôn giáo và công bằng xã hội". Phật giáo tham gia chính sự mà 
không tham gia chính quyên. 


Đường lối đấu tranh bất bạo động thực chất là sự hiến sinh những 
giá trị của Phật giáo để xóa bỏ sự vô minh và tàn bạo trong nhân tính 
kẻ cầm quyên, là tự nguyện hy sinh mạng sông của mình đề bày tỏ 
tình yêu quê hương và nòi giông, yêu hòa bình, cảnh tỉnh, ngăn chặn 
sự tàn sát đồng loại của những tên bạo chúa. Từ những cuộc tuần hành 
tay không của đồng bào Phật tử đối diện với súng đạn, hơi cay của 
quân đội, cảnh sát Ngô Đình Diệm, đến các cuộc tự thiêu của nhiều Tăng 
Ni, mà ngọn lửa Bồ-tát Thích Quảng Đức ngày 11-6-1963 là đỉnh điểm 
của tỉnh thần phản kháng bất bạo động của Phật giáo miền Nam. 


Phong trào Phật giáo miền Nam 1963 có ảnh hưởng quốc tế rộng 
lớn. Cuộc đâu tranh chính nghĩa của đông bào Phật tử miên Nam đã 


13. Nhat Hanh (1998). Fragrant PaÌm Leaves, Parallax, California, p. 45. 
14. Phụ đính của Tuyên ngôn của Phật giáo miền Nam ngày 10-5-1963 


466 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều chính phủ, tô chức chính trị, 
tôn giáo, hãng thông tân báo chí trên thê giới. Ngày 24-10/1963, Liên 
Hiệp Quôc cũng đã cử một phái đoàn đên Sài Gòn điêu tra vụ việc. 


Tại Mỹ, tờ Bưu điện Washington viết: “Cuộc tranh chấp không 
còn là một biến động mang tính địa phương nữa. Vì chế độ Ngô Đình 
Diệm liên hệ mật thiết với Hoa Kỳ nên có nguy cơ tín đô Phật giáo 
khắp châu Á sẽ có cảm tưởng rằng Hoa Kỳ cũng dung túng sự kỳ thị 
tôn giáo. Tuy đó là một ý nghĩ sai lẫm nhưng vì là đồng minh của 
một chế độ độc tài và áp bức cho nên Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng”0. 
Thượng nghị sỹ Mỹ, Wayne L. Morse tuyên bố rằng ông không đồng 
ý dành một đôla nào nữa để ủng hộ chế độ độc tài tàn bạo của Tổng 
thống Diệm“®, Ngoại trưởng Mỹ, Dean Rusk thì bày tỏ trong cuộc 
họp báo ngày 16/6/1963, rằng phía Mỹ rất buồn về những chia rễ đang 
xảy ra ở miền Nam Việt Namt”, 


Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một tuyên ngôn có đoạn như sau “Căn 
cứ vào các tin loan đi từ Sài Gòn, rõ ràng Chính phủ Việt Nam Cộng 
hòa đã có những biện pháp đàn áp nghiêm khắc những lãnh tụ Phật 
giáo Việt Nam. Hành động này là một vi phạm trực tiếp của Chính phủ 
Việt Nam vào lời cam kết theo đuổi một chính sách hòa giải với tín đồ 
Phật giáo. Hoa Kỳ phiên trách các hành động đàn áp loại này”0®, 


Báo Le Monde ngày 10-6-1963 viết: “Biến có ở Huế đã xảy ra do 
sự đàn áp tàn bạo của nhà cắm quyên, và đã là một cơ hội tốt để sự bắt 
mãn của nhân dân bộc phái. Sự tranh chấp này đã lột trần sự cô lập và 
thất nhân tâm của một nhóm thiểu số Thiên Chúa giáo được ưu đãi ”. 


Ở châu Á, Phật tử nhiều nước như Miến Điện, Thái Lan, Nhật Bản, 
Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động bày tỏ sự ủng hộ cuộc đấu tranh của 
Phật giáo Việt Nam, gây sức ép dư luận lên chính phủ nước họ lên án 
chính quyền Ngô Đình Diệm. Nguồn tư liệu của Việt Nam Cộng hòa, 
Công văn sô 43/DK/VP/M ngày 21-8-1963 của Đại sứ quán Việt Nam 
Cộng hòa tại Tokyo tiết lộ rằng “Dw luận Nhật Bản trở nên sôi nồi đối 
với vấn đề Phật giáo ở Việt Nam, một sô đoàn thể hoặc tư nhân có Uy 
tín đã tiếp xúc thẳng với Thiểm tòa để thăm dò tin tức và chất vấn về 


15. Washington Post, 19-6-1963. 

16. Tuệ Giác, sđd, tr. 211. 

17. Xuân Thâm, Cuộc đấu tranh của Phật giáo đang làm cho ché độ Mỹ-Diệm 
khủng hoảng trầm trọng. Báo Thống Nhất, số 322, 23-8-1963. 

18. Minh Không Vũ Văn Mẫu, Sáu (háng Pháp nạn 1963, bản Ronéo 1984, 
tr.333. 


PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 * 467 


những biến cố đáng tiếc mới xảy ra; một số khác viết thư, gửi điện 
tín đến Thiểm tòa để phản kháng những hành động mà họ cho rằng 
có tính cách đàn áp Phật giáo ở Việt Nam” Ông Shigenobu Shima, 
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật cũng đã tiếp xúc với Đại sứ Việt Nam 
Cộng hòa, bày tỏ quan ngại về biến cố Phật giáo. 


Phong trào Phật giáo miễn Nam 1963 góp phần chấm dứt 
nhanh chóng chê độ độc tài Ngô Đình Diệm, thay đôi cục điện 
chính trị miền Nam. 


Bắt đầu từ việc phản đối chính quyền Diệm cắm treo cờ Phật giáo 
nhân ngày Phật đản, sau hơn năm tháng đấu tranh, Phật giáo miền 
Nam đã khiến chính thê Việt Nam Cộng hòa của Ngô Đình Diệm mắt hết 
lý do tồn tại. Có vẻ như phong trào đấu tranh bất bạo động của Phật giáo 
đã làm bộc lộ hết mọi khía cạnh tàn bạo, vô luân của chế độ này. 


Tập đoàn Ngô Đình Diệm bị cô lập cực độ ở cả phạm vị trong 
nước và quốc tế. Trong hàng ngũ tướng lĩnh cao cấp của Diệm đã xuất 
hiện một số nhân vật chống đối. Trên bình diện quốc tế, quan trọng 
nhất là Mỹ, đồng minh số một của chế độ Diệm đã không chấp nhận 
kéo dài thêm chế độ độc tài, gia đình trị của ông ta. Ngày 1/11/1963, 
dưới sự giật dây của Mỹ, quân lực Việt Nam Cộng hòa đã tiến hành 
cuộc đảo chính quân sự, lật đồ chế độ Diệm — Nhu, chấm dứt chín 
năm mưu đồ xây dựng một quốc gia Kito giáo và “chống Cộng” ở 
miền Nam Việt Nam của gia đình họ Ngô. 


Sau cuộc đảo chính quân sự phế Diệm, tình hình chính trị miền 
Nam đã có những biến đổi lớn. Mỹ không thể dùng một chính phủ 
dân sự kiêu Diệm đề can thiệp vào miền Nam được nữa, mà phải dùng 
những chính phủ bán quân sự của những Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn 
Khánh, Trần Văn Hương, Phan Huy Quát hay quân sự toàn phần như 
Nguyễn Văn Thiệu về sau này. Thực tế cho thấy, là sau thời kỳ Ngô Đình 
Diệm, nền chính trị Việt Nam Cộng hòa thực sự đã lâm vào cuộc khủng 
hoảng triỀn miên cho đến khi sụp đồ hoàn toàn vào mùa xuân 1975. 


Trong khi gây ra những hậu quả nặng nề đối với chính quyền Mỹ- 
ngụy ở miền Nam thì phong trào Phật giáo 1963 lại có những đóng 
góp lớn lao vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. 
Đây được xem như bước khởi đầu của phong. trào đô thị miền Nam 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông Lê Duẩn, Tổng Bí 
thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh giá tác động của phong trào này 


19. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, ký hiệu tài liệu: SC.04-HS.8467. 


468 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


đối với cách mạng miền Nam như sau “Cả rong thành thị cũng dấy 
lên những làn sóng cách mạng quyết liệt, làm rối loạn hậu phương 
của địch,làm lung lay tận gốc chế độ bù nhìn... Sau sự Sụp đồ của 
Diệm, chiến tranh cách mạng đã phát triển lên một bước mới”00), 


THAY LỜI KẾT LUẬN 


Phong trào Phật giáo miền Nam 1963 thực sự là một công cuộc 
nhập thế lớn lao của Tăng Ni, Phật tử miền Nam vì Đạo pháp và Dân tộc. 
Đây là một cuộc hiến sinh cao cả vì hòa bình, tình yêu thương nòi giống, 
xóa bỏ hận thù, thức tỉnh lương tâm những kẻ phản dân hại nước. 


Cuộc vận động Phật giáo này lấy bất bạo động làm phương tiện 
đấu tranh; mục tiêu không nhằm lật đồ Chính phủ Ngô Đình Diệm mà 
chỉ nhằm thay đổi chính sách của chính phủ đó, thực hiện bình đẳng 
tôn giáo và công bằng xã hội; thể hiện rõ truyền thống của Phật giáo 
là tham gia chính sự mà không tham gia chính quyền. 

Cuộc vận động Phật giáo này là một trong những nguyên nhân 
quan trọng dẫn đến sự sụp đồ nhanh chóng của chế độ Diệm — một 
chế độ dựa dẫm vào ngoại bang để tạo ra bất công, giết chóc, hận thù 
và chia rẽ dân tộc. 

Cuộc vận động Phật giáo miền Nam 1963 còn góp phần khăng 
định và bảo tồn văn hóa dân tộc, sự khoan dung tín ngưỡng, chống 
văn hóa ngoại lai; ; gìn giữ tỉnh thần khai phóng và dung hợp của Phật 
giáo. Phật giáo miễn Nam thật xứng đáng với truyền thống ngàn năm lịch 
sử cùng dân tộc, tiếp tục góp phần củng có, phát huy tinh thần, bản sắc 
văn hóa Việt Nam, vì sự nghiệp hòa bình, độc lập thống nhất nước nhà. 


xksk‡k 


20. Lê Duẩn (1985), 7# vào Nam, Sự thật, Hà Nội, tr. 248. 


TÁC ĐỘNG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH 
CỦA PHẬT GIÁO Ở MIỄN NAM VIỆT NAM 
1963 ĐẾN QUAN HỆ MỸ - NGÔ ĐÌNH DIỆM 


1S. Trần Nam Tiễn - Huỳnh Tâm Sáng 
Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM 


1. BÓI CẢNH LỊCH SỬ PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT 
GIÁO Ở MIỄN NAM VIỆT NAM NĂM 1963 


Sau thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1960), Cách mạng miền 
Nam đã có những chuyền biến nhảy vọt, qua đó thúc đây các phong 
trào đấu tranh chồng Mỹ-Diệm phát triển rộng khắp ở toàn miền Nam 
Việt Nam. Chế độ độc tải gia đình trị Ngô Đình Diệm ngày càng lung 
lay trước phong trào cách mạng, thêm vào đó là cuộc đấu đá trong nội 
bộ của chính quyền Sài Gòn bột phát mạnh từ cuộc đảo chính hụt năm 
1960 đến cuộc ném bom “dinh Tổng thống” của một nhóm sĩ quan 
ngụy năm 1962. Trong quan hệ với Mỹ, chính quyền Ngô Đình Diệm 
cũng đã có những quan điểm, chính sách đi ngược lại “ông thầy” của 
mình, qua đó khiến cho quan hệ giữa Ngô Đình Diệm và chính gIỚI 
Mỹ ngày càng xấu. Trước nguy cơ sụp đồ không thê tránh khỏi, chế 
độ Ngô Đình Diệm lại tự thúc đây nguy cơ đó thành hiện thực nhanh 
hơn qua chính sách đối lập với Phật giáo. Ngay từ năm 1959, đã có 
phong trào chống Diệm, chống Mỹ trong Phật giáo ở miền Nam Việt 
Nam. Ngay sau khi nắm quyền, Ngô Đình Diệm đã tỏ ra thù địch với 
Phật giáo qua việc cho tay chân phá phách chùa chiên, bắt bớ Tăng 
NI, Phật tử, vu cáo Phật giáo “tiếp tay cho Cộng sản” để chuẩn bị đặt 
Phật giáo ra ngoài vòng pháp luật như đã làm đối với Cộng sản, trong 
khi Thiên Chúa giáo lại được đưa lên hàng quốc đạo. Mâu thuẫn giữa 
Phật giáo và chính quyền Ngô Đình Diệm ngày càng tăng cao. 


Đầu năm 1963, Chiến thắng Ấp Bắc cùng sự phát triển của mô 
hình chiên tranh du kích tại Tây Nguyên và Trị Thiên đã góp phân 


470 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


thúc đây phong trào chống chính quyền Ngô Đình Diệm dâng cao ở 
toàn miền Nam. Sự sụp đồ của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm ngày 
càng hiện rõ. Trong bối cảnh đó, chính quyền Ngô Đình Diệm lại làm 
một việc đồ dầu vào đám lửa đỏ đang bùng cháy. Ngày 6-5-1963, 
trước lễ Phật đản 2 ngày, Tổng thống Ngô Đình Diệm ra lệnh bắt hạ 
cờ Phật giáo và cắm treo cờ Phật giáo trên toàn miền Nam trong ngày 
Phật đản 8-5-1963 vì lý do “quá sát với kỷ niệm chiến thắng Điện 
Biên Phủ của Cộng sản!”. Ngày 8-5-1963, chính quyền Sài Gòn tại 
Thừa Thiên lại cho cảnh sát nỗ súng vào các tín đồ Phật giáo đang tập 
trung ở khu vực Đài phát thanh Huế, làm § người chết, 14 người bị 
thương. Sự kiện này như giọt nước tràn ly, khiến “trận lửa Phật giáo” 
đã bùng cháy đữ dội, bắt đầu từ Huế, nhanh chóng lan vào Sài Gòn và 
nhiều đô thị, nông thôn khác ở miền Nam. 


Ngày 10-6-1963, Thượng tọa Thích Quảng Đức tự thiêu ở ngã 
tư Lê Văn Duyệt - Phan Đình Phùng (nay là Cách Mạng Tháng 8 - 
Nguyễn Đình Chiểu) để phản đối chính sách kỳ thị và đàn áp Phật 
giáo ở miền Nam Việt Nam®'. Sự kiện này đã làm chấn động dư luận 
trong và ngoài nước. Phong trào đấu tranh của Phật giáo tiễn lên một 
cao điểm mới. Hình ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu lập 
tức xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo Sài Gòn và thế giới. Cái 
chết của Thượng tọa Thích Quảng Đức lại làm cho Trần Lệ Xuân — vợ 
của cô vấn Ngô Đình Nhu hoan hý, qua đó thúc đây phong trào đấu 
tranh của Phật giáo chống chế độ Diệm tăng cao. Đề hưởng ứng, đông 
đảo công nhân, lao động, học sinh, sinh viên, phụ nữ... dưới danh 
nghĩa Phật tử đã tham gia mạnh mẽ với những khẩu hiệu tích cực mà 
đỉnh cao là cuộc đấu tranh của 70 vạn quần chúng Sài Gòn - Gia Định 
vào ngày 17-6-1963 ủng hộ phong trào đấu tranh của Phật giáo, làm 
rung chuyền chế độ Diệm?), 


Làn sóng đấu tranh của Phật giáo và quần chúng nhân dân đã 
khiến cho chính quyền Diệm lo sợ và tiến hành đàn áp. Ngày 20-8- 
1963, chính quyền Sài Gòn buộc phải tuyên bồ tình trạng thiết quân 
luật trên toàn miền Nam để lập lại an ninh, trật tự. Quân đội Sài Gòn 
được lệnh cấm trại toàn diện. Từ ngày 21-8-1963, chính quyền Sài 
Gòn bắt đầu các chiến dịch đánh vào những trung tâm lớn của phong 


1. Trong mùa hè và mùa thu năm 1963, có đến 6 tín đồ Phật giáo nữa tự thiêu 
theo gương Thích Quảng Đức. 

2. Trương Hữu Quýnh (chủ biên) (2010), Đại cương lịch sử Việt Nam toàn tập: Từ 
thời nguyên thủy đến năm 2000, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, tr.1012-1015. 


TÁC ĐỘNG PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO * 471 


trào Phật giáo như chùa Xá Lợi, chùa Ấn Quang, Viện Hóa đạo, bắt 
tất cả những nhà sư, Phật tử tham gia phong trào. Cùng lúc, những 
cuộc bắt bớ như vậy diễn ra ở Huế, Đà Nẵng và nhiều thành phố khác, 
trên toản miền Nam. Trên 1.400 sư sãi và Phật tử bị bắt, trong đó có 
Hòa thượng Thích Tịnh Khiết đứng đầu Ủy ban Liên phái Phật giáo 
miền Nam Việt Nam. Trước sự đàn áp dữ đội của chính quyền Sài Gòn, 
phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân khác vẫn tiếp diễn mạnh 
mẽ. Những diễn biến trên cho thấy chế độ Ngô Đình Diệm đã rơi vào tình 
trạng khủng hoảng triền miên, mâu thuẫn nội bộ càng thêm trầm trọng.®) 


Đề hỗ trợ cho phong trào đấu tranh, cộng đồng Phật giáo đã sử 
dụng sức mạnh của các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước 
để tạo dư luận; đồng thời liên lạc với tòa đại sứ các nước đề kêu gỌI 
nước ngoài gây áp lực với Chính phủ Ngô Đình Diệm, hỗ trợ cuộc 
đấu tranh của Phật giáo. Các cơ quan truyền thông quốc tế đăng tải 
đầy đủ về cuộc đấu tranh của Phật giáo. Trong đó, báo chí Mỹ đã tập 
trung phản ánh rõ nét phong trào đấu tranh của Phật giáo ở miền Nam 
Việt Nam, qua đó tạo ra dư luận lớn ở Mỹ tác động đến Chính phủ 
Mỹ, buộc phải xem xét lại quan hệ với Chính phủ Ngô Đình Diệm. 
Về thực tế, quan hệ giữa chính quyền Ngô Đình Diệm và Mỹ đã ngày 
càng xấu đi. Cuộc khủng hoảng chiến lược Mỹ - ngụy ngày một trầm 
trọng. Có thê nói, thái độ “cứng đầu” của chính quyền Ngô Đình Diệm 
trước sức ép hạ bệ chế độ gia đình trị độc tài do Mỹ đạo diễn, những lục 
đục trong nội bộ tay saI, bất ôn về chính trị ở Sài Gòn đã đây Mỹ đến xu 
hướng thay Diệm, bộc lộ từ tháng 6-1963 khi Đại sứ Mỹ Nolting bị cách 
chức và Cabot Lodge sang thay. Cao trào đấu tranh Phật giáo và đầu tranh 
chính trị hè - thu năm 1963 càng thôi thúc Mỹ phải hành động sớm việc này. 


Điều đáng ngạc nhiên ở đây chính là phong trào đấu tranh của 
Phật giáo năm 1963 đã có sự tác động đáng kể từ phía Mỹ. Các Phật 
tử chống lại chế độ của Diệm bởi lẽ họ cho rằng chính quyền Diệm có 
liên quan mật thiết với Mỹ và răng những nỗ lực của Diệm nhằm tìm 
kiếm một giải pháp quân sự cho các vấn đề ở miền Nam Việt Nam gây 
phương hại đến lợi ích quốc gia và đại bộ phận tăng lữ. Tuy nhiên, các 
tăng lữ đã chưa nhận ra được rằng Diệm đã có những hoạt động nhằm 
kiềm chế Mỹ: ngược lại Washington cũng đã ngầm ủng hộ cho phong 
trào đấu tranh của Phật giáo tháng 11-1963 nhằm đạt được những lợi 


3. Nguyễn Phúc Luân (chủ biên) (2001), Ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp 
giành độc lập, tự do (1945-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 180. 


472 »* NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


ích nhất định từ phía chính quyền Diệm.“ Sự sụp đỗ của chế độ Ngô 
Đình Diệm đã tạo nên một tình huống trong đó các Phật tử đã đấu 
tranh bằng bất cứ g1á nào nhằm ngăn chặn sự can dự chính trị và quân 
sự của Mỹ tại miền Nam Việt Nam và việc mở rộng cuộc chiến tranh. 


2. NGUYÊN NHÂN BÙNG NÓ PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA 
PHẬT GIÁO Ở MIỄN NAM NĂM 1963 NHÌN TỪ PHÍA MỸ 


Bắt đầu từ năm 1960, chính quyền Ngô Đình Diệm đã có những 
hành động làm tôn hại đến đường lối của Mỹ; đặc biệt là cách thức 
điều hành chính quyền Sài Gòn và các hoạt động chống Cộng sản. 
Những việc mà Diệm và gia đình ông có thê làm chỉ là tập trung giết 
hoặc lưu đày những lực lượng đối lập. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 
Robert MeNamara đã nhận định: “ Diệm đã mắt đi lòng tin và sự trung 
thành của dân chúng”.© Chính điều này đã nhen nhóm nên những 
mâu thuẫn giữa Mỹ và Ngô Đình Diệm. Thái độ “bất tuân” của Diệm 
đã khiến Bộ Ngoại giao Mỹ và các tướng lĩnh của Diệm bất mãn cao 
độ. Trong bối cảnh đó, phong trào đấu tranh của Phật giáo ở miền 
Nam năm 1963 như “giọt nước tràn ly” khiến Mỹ quyết định bật đèn 
xanh cho các lực lượng đảo chính trong quân đội Sài Gòn lật đồ chế 
độ độc tài Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên, bản chất của phong trào đấu 
tranh Phật giáo năm 1963 là kết quả logic từ nhiều nguyên nhân xuất 
phát từ chính sách cai trị độc tài, bất bình đẳng về tôn giáo của chính 
quyền Ngô Đình Diệm mà chính Mỹ đã nhiều lần “cảnh báo”. 

Theo đánh giá từ phía Mỹ, nguyên nhân bùng nô phong trào đấu 
tranh của Phật giáo miền Nam năm 1963 xuất phát từ việc chính quyền 
Diệm đã thi hành các chính sách không hợp lòng dân, đặc biệt là các 
chính sách bất bình đẳng về tôn giáo. Chính việc thiên vị của Diệm 
đối với Công giáo đã gây ra sự bất mãn của đại đa số quần chúng còn 
lại. Ngoài việc tạo điều kiện cho các tín đồ Công giáo làm việc trong 
các bộ máy hành chánh, trao cho những người Công giáo quyền khai 
thác lâm sản và độc quyền sản xuất loại hàng hóa nông, sản mới, Diệm 
và gia đình đã bổ nhiệm những người Công giáo vào câp chỉ huy quân 
đoàn và cảnh sát. Nông dân ở miền đồng bằng sông Cửu Long thấy 
mình bị cai trị bởi những tỉnh trưởng, hạt trưởng, bởi những viên chức 


4. Robert J. Topmiller (2006), The Lofus Unleashed: The Buddhist Peace Move- 
ment in South Vietnam, 1964-1966, University Press of Kentucky, pp. 4-5. 

5. Robert McAfee Brown, Abraham Joshua Heschel and Michael Novak (1967), 
Vietnam: Crisis oƒ Conscience, Assoclation Press, New York, p. 30. 


TÁC ĐỘNG PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO * 473 


hành chánh ngoại lai thường là cao ngạo và tham nhũng...) Chính vì 
vậy, lực lượng ủng hộ Diệm chỉ là những người Công giáo, đặc biệt 
là những người di cư từ ngoài Bắc vào.” Cùng với thuyết Nhân vị và 
tư tưởng thiên vị Công giáo, cách cai trị của Diệm càng ngày càng trở 
nên không thể chấp nhận được. Đến năm 1963, Diệm đã trở thành một 
kẻ độc tài hoàn toàn, chỉ nghe theo ý kiến của những thân nhân trong 
gia đình. Từ đây, Diệm đã trở nên hoàn toàn xa lạ với quần chúng.® 


Đứng trước thái độ bất mãn của nhân dân, Diệm đã có những toan 
tính nhằm dập tắt sự thù ghét này nhưng sự bất mãn của quần chúng 
đối với Diệm càng ngày càng tăng. Lúc này, các biện pháp đàn áp của 
Diệm cũng gia tăng với việc hàng ngàn người bị bắt giam, lưu đầy 
bằng lệnh của chính quyền thay vì phải được xét xử ở tòa án.” Thêm 
nữa, các chính sách đàn áp đẫm máu của Diệm đối với các nhà sư Phật 
giáo và các tín đồ Hòa Hảo, Cao Đài cho đến những người nông dân 
yêu nước, giới tư sản tôn trọng luật pháp, trật tự và những tướng lãnh 
đối thủ đã dấy lên làn song căm phẫn từ nhân dân.“® Jeffrey Race, cựu 
có vấn quân sự Mỹ cho chính quyền Sài Gòn cho biết “chính quyển 
Diệm khủng bố người dân còn hơn cả đối với phong trào cách mạng”. 
Thậm chí, ông còn nhắn mạnh rằng bệnh gần như hoang tưởng của Diệm 
về các vấn đề an ninh đã góp phần đưa đến những chính sách “k#ng bố 
toàn diện nông dân Việt Nam, làm suy giảm trắm trọng sự ủng hộ từ quân 
chưng nhân dân”. Thay vì tìm cách cứu vấn niềm tin từ nhân dân, Diệm 
đã dùng khủng bố để bù đắp lại sự thiếu hụt ủng hộ từ người dân.“Đ 


Đến trước khi phong trào đấu tranh của Phật giáo diễn ra, chính 
quyên Ngô Đình Diệm đã không còn nhận được sự ủng hộ của quân 


6. Neil Sheehan (1989), 4 Bright Shiming Lie:.John Paul Vann and merica in 
Vietnam, Vintage Books, New York, p. 143. 

7. Frances FItzGerald (1985), re in the Lake: The Vietnamese and the Ámeri- 
cans in Vietnam, Vintage Books, New York, pp. 134-139. 

8. Bernard Newman (1965), Background to Vietnam, Signet Books, New York, 
p. 117. 

9. Thomas D. Boettcher (1985), W?efnam: The Valor and the Sorrow: from the 
Home Front to the Fromt Lines in Words and Picfures, Litle Brown & Company, 
Boston, p.150; John Cooney (1984), 7he American pope: the ljƒe and từnes oƒ Fran- 
cis Cardinal Spelhman, A Dell Book, New York, p. 312. 

10. David T. Dellinger (1986), Wiefnam revisited: from coverf action to invasion 
fo reconsfrucfion, South End Press, p. 35. 

11. Noam Chomsky, Edward S. Herman (1979), 4/er the Cataclysm: The Po- 
liical Econơmy oƒ Human Righís, Volume L, Black Rose Books, Canada, pp. 30, 
302-303. 


474 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


chúng. Trong một báo cáo, tình báo Mỹ kết luận rằng chính quyền 
Diệm có khuynh hướng cai trị người dân với lòng nghi ngờ và cưỡng 
bức. Điều này “đã được đáp ứng bởi thái độ không thiện cảm và bất 
mãn của người dân”.? Đối với tôn giáo, đứng trước vấn đề dung hòa 
Công giáo và Phật giáo, Diệm đã tỏ ra thiên vị và hành động thiếu cân 
nhắc. Và cũng theo sự phát triển tất yếu từ sự thiên vị của Diệm khi 
mà “mọi viện trợ nhân đạo cho miền Nam đễu qua các cơ sở của Giáo 
hội Công giáo và chỉ có những người Công giáo mới được Diệm bổ 
nhiệm vào trong chính phủ. Tuy rằng những chính sách như vậy đưa 
đến việc cải đạo hàng loạt, số tin đồ Công giáo chỉ chiếm vào khoảng 
từ 12 tới 13 phân trăm của dân số miễn Nam”, Phật tử đã đẫu tranh 
đòi quyền bình đẳng tôn giáo. Trước chính sách bắt bớ, đàn áp, khủng 
bố phong trào đấu tranh Phật tử của Diệm, Tổng thống John Kennedy 
đã không ủng hộ ông Diệm nữa.t) 


Bên cạnh đó, sự thiếu hiệu quả kéo dài của Diệm trong việc chống 
lại Cộng sản ở miền Nam Việt Nam đã khiến Mỹ mất lòng tin và 
chuyền hướng sang ủng hộ phong trào đấu tranh của các lực lượng 
chính trị đối lập Diệm ở miền Nam. Những yếu kém của chính quyền 
Ngô Đình Diệm không chỉ xuất phát từ những lý do chiến lược mà 
còn bởi các tác nhân đối nghịch, sự thiếu khả năng và tính toán sai 
lầm của Diệm. Sự nghỉ ngờ tất cả những người không có cùng đức tin 
Công giáo với mình cộng với niềm hoan hỷ với thành công trong việc 
đẹp bỏ các giáo phái Cao Đài và Hòa Hảo đã khiến Diệm tự tin để bắt 
đầu chiến dịch chống Phật giáo.“ Những mâu thuẫn nội bộ của chính 
quyền Diệm cùng cách cai trị độc tài thậm chí đã làm cho những tướng 
lĩnh có tư tưởng chống Cộng mạnh mẽ nhất cũng bắt đầu bất mãn và xa 
cách Diệm, và cũng không còn giữ được ý chí chồng Cộng quyết liệt như 
trước đây nữa.t°' Chính những điều này đã khiến Diệm sa lầy và không 
tập trung vào công cuộc chống Cộng như người Mỹ mong muốn. 

Có thể nói, Diệm đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Bernard 
B. Fall, sử gia và chuyên gia chính trị học tại Đại học Howard cho 


12. George C. Herring, John Wiley & Sons (1979), 4merica s Longest War: The 
United States and Vietnam, 1950-1975, New York, p. 65. 

13. Joseph L. Daleiden (1994), The Final Superstition: A4 Critical Evaluation oƒ 
the Judeo-Christian Legeacy, Prometheus Books, New York, p. 62. 

14. Dr. John Guillmartin (1991), America in Vietnam the Fifieen-year War, MIÌ- 
tary Press, New York, p. 69. 

15. Ralph K. White (1970), Nobody Wanted War: Misperception in Vietnam and 
O(iher Wars, A Doubleday Anchor Book, New York, p. 91. 


TÁC ĐỘNG PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO * 475 


rằng chế độ Diệm sai lầm ở hai phương diện: (¡) Một là, lực lượng 
quân đội không bao giờ thực sự hữu hiệu, (1) Hai là, các sĩ quan quân 
đoàn không trung thành với lãnh đạo và nhắm mắt làm ngơ trước sự 
thất bại của chế độ.9 Đường lối cai trị của Diệm đối với các tướng 
lãnh đã vấp phải sự khó chịu và chỉ trích từ phía Mỹ.Tình hình càng 
trở nên tôi tệ khi sự bạo hành kỳ thị đối với người phi Công giáo, đặc 
biệt là các Phật tử, đã gây nên sự rối loạn trong chính phủ. Trong quân 
đội thì quân nhân đào ngũ hàng loạt.+” Chính điều này đã khiến người 
Mỹ vô cùng lo ngại cho sự tồn vong của chế độ ngụy quyên Sài Gòn. 
Trong một cuộc tiếp xúc với Ngô Đình Diệm, Trueheart - Đại diện Mỹ 
đã chỉ ra rằng: “Chính quyền Kennedy không ưa thích tình trạng rồi 
ren”, Trước những diễn biến có nguy cơ đe dọa lợi ích của mình, 
Chính phủ Kennedy đã bỏ rơi Ngô Đình Diệm, ngắm ngầm ủng hộ 
phong trào đấu tranh Phật giáo và khuyến khích đảo chính đề lật đồ 
chế độ độc tài. 

3. PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO Ở MIỄN NAM 
1963 - ĐỈNH ĐIỂM CỦA SỰ RẠN NỨT MÓI QUAN HỆ ĐỎNG 
MINH MY - DIỆEM 


Sau phong trào Đồng khởi, phong trào đấu tranh của nhân dân 
miền Nam phát triển mạnh mẽ. Chính sự yếu kém của chế độ Sài Gòn 
và của Diệm đã khiến chính quyền Mỹ không hài lòng. Đây chính 
là nguyên nhân chính khiến Mỹ quyết định can dự sâu vào tình hình 
chính trị rối ren của miền Nam Việt Nam. Phong trào đấu tranh của 
Phật giáo ở miền Nam Việt Nam nỗ ra và phát triển trong năm 1963 
đã thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, đặc biệt là dư luận Mỹ. 
Người Mỹ đã vô cùng căm phẫn và tiếc thương trước hình ảnh Hòa 
thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để chống lại chế độ độc tài của 
chính quyền Công giáo Ngô Đình Diệm. Chính quyền Mỹ đã hối thúc 
Ngô Đình Diệm ngưng các hành động bắt bớ, khủng bố tôn giáo. Tuy 
nhiên, Diệm đã bỏ qua những lời khuyên của Mỹ, đồng thời không cải 
cách theo những gì phía Mỹ đề nghị.09 


16. Bernard B. Fall (1967), The Two Vietnams: A4 Political And Military Analy- 
#¡s, Frederik A. Praeger Publisher, New York, p. 250. 

17. Avro Manhattan (1984), Vietnam Wfhy Did We Œo?2 The shocRing Story oƒ the 
Catholic “Church š” Role in Starting the Vietnam IWar, Chìck Publication, Califor- 
nia, pp. 56, 89. 

18. Việt Nam Thông tấn xã xuất bản (1973), Phong trào Phật giáo miễn Nam 
Việt Nam, Tài liệu tham khảo đặc biệt, Hà Nội, 1973, tr. 35, 55. 

19. Viv Sanders, “?zming Poimfs in the Vietnam War”, published in History 


476 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Điểm lại lịch sử cầm quyền của Diệm từ khi ông tổ chức cuộc 
“Trưng cầu dân ý” đề phế truất Bảo Đại, lên làm Tổng thống (23-10- 
1955), có thê thấy Mỹ đã viện trợ tiền bạc, vũ khí và phương tiện quân 
sự rất lớn cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Tài liệu được giải mật 
của Lầu Năm Góc cũng nêu rõ: “Không có sự yếm trợ của Mỹ, Diệm 
hẳu như chắc chăn không thể đứng vững được ở miễn Nam. Về bản 
chất, chính quyên Ngô Đình Diệm chính là một sáng tạo của Mỹ”. Tuy 
nhiên, tâm lý lo ngại và cảnh giác của Mỹ càng dâng cao khi trong một 
thời gian dài kể từ năm 1961, Diệm đã tìm cách nhằm hạn chế ảnh hưởng 
của Mỹ đối với chế độ gia đình trị của ông tại miền Nam Việt Nam. 

Mặc dù là một quân bài của Mỹ nhưng tư tưởng độc tải gia đình 
trị mang nặng tính dân tộc, phong kiến đã gây nên tâm lý hết sức quan 
ngại từ phía Mỹ. Người Mỹ tin rằng quan hệ đồng minh Mỹ-ngụy sẽ 
SỤụp đồ nếu Diệm trở thành một “con ngựa bất kham”. Trong bối cảnh 
cuộc đấu tranh Phật giáo và sự tan rã được báo trước của chính quyền 
Sài Gòn đang cận kề cùng với những chính sách mang tính đơn độc và 
cứng rắn của Diệm đã khiến Mỹ tin rằng Diệm không còn là một con 
cờ chính trị của người Mỹ. Chính vì vậy, Mỹ đã quyết định sẽ “/zy 
ngựa giữa dòng”. Với quyết định này, người Mỹ cho rằng một miền 
Nam dưới sự lãnh đạo “không-Diệm” sẽ hiệu quả hơn. Hay nói cách 
khác, ưu tiên hàng đầu của Mỹ lúc này chính là việc đầu tư cho một 
chế độ có thể chống lại phong trào Cộng sản hữu hiệu nhất. Như vậy, 
việc Mỹ ủng hộ phong trào đấu tranh Phật giáo miền Nam nằm trong 
những chuỗi suy tính chiến lược của chính quyền Kennedy. Trong đó, 
quyết định ủng hộ phong trào Phật giáo nhằm gây sức ép để Diệm 
thay đôi đường lối điều hành và nếu cần thì lật đồ chế độ Diệm. 


Thực tế cho thấy, chính các thành viên trong Nội các của Mỹ cũng 
mang tâm lý nghi ngại và dẫn đến quan điểm loại bỏ con bài Ngô 
Đình Diệm. Đề đạt được mục tiêu đó, việc Mỹ ủng hộ các phong trào 
đấu tranh của các lực lượng chính trị đối lập cũng nằm trong chuỗi các 
hoạt động nhằm lật đồ Diệm. Đầu năm 1960, trước cuộc khủng hoảng 
chính trị triền miên tại miền Nam Việt Nam mà đỉnh cao là vụ tự thiêu 
của Hòa thượng Thích Quảng Đức, Mỹ đã đứng trước quyết định khó 
khăn về việc giải quyết vấn đề Ngô Đình Diệm. Trong nội bộ của Mỹ 


Review 2008, tại địa chỉ: http://www.hIstorytoday.com/V1v-sanders/turning-poInfs- 
vietnam-war, truy cập ngày 3/5/2013. 

20. Mike Gravel (1971), The Pentagon Papers: The Deƒfense Departmemt His- 
tory of United States Decision Making on Vietnam, Beacon Press, p. 25. 


TÁC ĐỘNG PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO * 477 


lúc này chia làm hai nhóm. Nhóm chủ trương loại bỏ Diệm như Có 
vẫn an ninh quốc gia George Bundy, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Roger 
Hilsman (Jr), Thứ trưởng Ngoại giao Averell Harriman...; nhóm vẫn 
tiếp tục ủng hộ Diệm có Bộ trưởng Quốc phòng MeNamara, cố vấn 
quân sự cho Tổng thống Maxwell Taylor,... Ở Sài Gòn cũng có hai 
nhóm: Đại sứ Cabot Lodge kiên quyết muốn loại Diệm, tướng Paul 
Harkins muốn tìm cách thuyết phục Diệm cách chức Nhu, tách gia 
đình Nhu ra khỏi Diệm. Ngày 24-8-1963, Kennedy đã chỉ thị cho 
Đại sứ Cabot Lodge loại bỏ Diệm. Trong khi McNamara và tướng 
Maxwell Taylor vẫn ủng hộ biện pháp giải hòa và theo dõi các 
hoạt động của Diệm trong hai đến bốn tháng trước khi có hành 
động mạnh mẽ thì Cabot đã bí mật chuẩn bị cho các kế hoạch đảo 
chính.“ Sau khi anh em Diệm - Nhu bị ám sát (2-11-1963), Cabot 
Lodge báo cáo rằng cuộc đảo chính mang ý nghĩa “chiến tranh có 
thể được rút ngắn đi nhiễu”.2) 


Góp phần trong việc ủng hộ phong trào đấu tranh của Phật giáo 
năm 1963 và sự sụp đồ của chế độ Ngô Đình Diệm có vai trò quan 
trọng của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Đặc biệt, các tập 
tài liệu của CIA được giải mã sau này đã cho thấy sự liên hệ mật thiết 
giữa CIA và chính quyền miền Nam Việt Nam. Mối quan hệ giữa CIA 
và các tướng lĩnh Sài Gòn thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào lãnh 
đạo cơ quan CIA, đại sứ Mỹ, và những nhà cầm quyền miền Nam Việt 
Nam. Thực tế, các chuyên gia CIA đã dự báo từ tháng 8/1954 rằng 
không sớm thì muộn chính quyền Diệm cũng vấp phải những vấn đề 
chính trị và trước khi phong trào Cộng sản ở miền Nam Việt Nam bắt 
đầu vào tháng 10/1958, CIA đã đánh giá rằng chính sách của Diệm đã 
bắt đầu không hợp lòng dân. Chính thái độ của Ngô Đình Diệm đối 
với Mỹ đã chỉ phối các đánh giá và quyết sách của CIA đối với Diệm. 
Suốt thời gian Diệm cai trị, lãnh đạo quân sự của CIA tại Sài Gòn, 
một nhân tố quan trọng trong tất cả các phong trào bình định đã tuyên 


21. Lưu Văn Lợi (2004), Ngoại giao Việt Nam (1945-1995), Nxb. Công an nhân 
dân, Hà Nội, tr. 214-215. 

22. Robert S. Me Mamara (1995), Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và những 
bài học về Việt Nam, Bản dịch của Hồ Chính Hạnh-Huy Bình-Thu Thuỷ-Minh Nga, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 96. 

23. Thomas L. Ahern, Jr. (2000), C14 and the House oƒ. Ngo: Covert Action in 
South Vietnam, 1954-1963, Center for the Study of Intellipence, pp. 21-31, 127. 
Source: Freedom of Information Act (FOIA), United States. 


478 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


bố: “Các quan chức Việt Nam là trở ngại thật sự cho thành công”.Œ9 
Trong số các tải liệu mật từ CỊIA, vấn đề quan hệ giữa CIA và Phật tử 
miền Nam Việt Nam rất đáng lưu ý. Tài liệu đã tiết lộ rằng CIA vẫn 
tiếp tục bí mật ủng hộ và huấn luyện một bộ phận Phật tử. Bởi lẽ, 
CIA cho rằng phong trào đấu tranh của các Phật tử này không phải 
do Cộng sản xúi giục.C° 


Ngoài ra, phản ứng của dư luận Mỹ cũng góp phần chi phối những 
quyết định của Mỹ đối với Diệm và phong trào đấu tranh của Phật 
giáo miền Nam. Các cơ quan truyền thông Mỹ cùng những nhóm lợi 
ích đã “định hướng dư luận” về việc thay thế người lãnh đạo chính 
quyền miền Nam Việt Nam. Đặc biệt, phong trào đấu tranh của Phật 
giáo miền Nam và những dự định của Mỹ cũng bị chi phối bởi Trần 
Lệ Xuân - vợ của Ngô Đình Nhu vốn nỗi tiếng với tư tưởng chống 
Cộng và thù ghét Phật giáo. Trần Lệ Xuân đã lên tiếng thóa mạ, mạt 
sát cuộc tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức. Vợ Ngô Đình 
Nhu đã từng gọi các vị Đại đức, Thượng tọa là “sư hồ mang”, “bọn 
trọc đầu” và có những phát biểu xúc phạm như: “7ôi sẽ võ fay khi 
thấy một vụ nướng sư khác”®®. Trả lời phỏng vẫn ký giả tờ New York 
Times, Trần Lệ Xuân đã không hề ngại ngần: “Tôi còn thách mấy ông 
sư thêm mười lần nữa. Phương pháp giải quyết vấn đề Phật giáo là 
phót lò, không cân biết tới".?) Phản ứng của Trần Lệ Xuân khiến dư 
luận trong nước lẫn nước ngoài thêm phẫn nộ. Trước việc Hòa thượng 
Thích Quảng Đức tự thiêu và phong trào đấu tranh dâng cao, phái bộ 
truyền thông Mỹ: và chính quyền Diệm lúc ban đầu đã có gắng làm giảm 
cường độ một số các nguồn tin chính thức thường cung câp cho giới 
truyền thông.® Tuy nhiên, nỗ lực của Mỹ đã bắt thành. 


Dư luận Mỹ đã công khai phản đối chính sách đàn áp tôn giáo của 
Diệm và khiên uy tín của Diệm sụt giảm nghiêm trọng. Nhà sử học 


24. Thomas L. Ahern, ]r. (2001), C14 and Rural Pacifcation in South Vietnam, 
Center for the Study of Intelligence, p. 59. Source: Freedom of Information Act 
(FOIA), United States. 

25. Thomas L. Ahern, Jr. (1998), C14 and the Generals: Covert Support to MiH- 
tary ŒGoyernmenft in South Vietnam, Center for the Study of Intelligence, pp. 38, 43, 
101. Source: Freedom of Information Act (FOIA), United States. 

26. Michael O”Brien (2005), John F; Kennedy: 4 Biography, St. Martin”s Press, 
p. 859. 

27. “Lelters to the Times: Mrs. Nhụ Defends Stanđ, The New York Times, 14 
August 1963. 

28. Langguth, A. J. (2002), Quz Wietnam: The War 1954-1975, Simon & Schus- 
ter, New York, p. 216. 


TÁC ĐỘNG PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO * 479 


Seth Jacobs khẳng định Thích Quảng Đức đã “đốt cuộc thử nghiệm 
Diệm của Mỹ ra tro” và “không có lời bào chữa nào có thể gỡ gạc lại 
được danh tiếng của Diệm” một khi những bức ảnh của Browne đã 
hẳn vào tâm trí của công chúng thế giới. Có thể nói, sự kiện và hình 
ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu có sức lan tỏa vô cùng 
rộng khắp như “Jàn sóng điện làm sôi nổi dư luận trong cả nước Việt 
Nam và trên thể giớ?` đồng thời khiến “ty thể của Mỹ-Diệm bị một 
cú đánh tỉnh thần mạnh như trời giáng”.®® Tại châu Âu, bức ảnh tự 
thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức được bày bán hàng loạt trên 
đường phố như những tắm bưu thiếp trong suốt thập niên 1960. Nhân 
địp này, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã in bức ảnh ra hàng triệu 
bản và phân phát khắp châu Á và châu Phi như một minh chứng về 
“chủ nghĩa để quốc Mỹ?”.Đ Trước tình thê này, chính quyền Ngô Đình 
Diệm càng bắt lợi khi dư luận đã nghiêng hắn về phía lực lượng đấu 
tranh chống chính quyền Diệm. 


Sau sự kiện ngày 11-6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị cho Truehart 
yêu cầu Diệm phải công khai thỏa mãn hoàn toàn các nguyện vọng 
của Phật giáo bằng không Mỹ sẽ tuyên bố không nhắm mắt làm ngơ 
nếu Diệm thiếu thiện chí. Đến ngày 12-6, Phó Đại sứ William C. 
Truehart đã báo cho Diệm biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã mạnh mẽ khuyến 
cáo Diệm phải giải quyết vấn đề Phật giáo theo hướng hòa giải. Tuy 
nhiên, Diệm đã không đáp ứng yêu cầu của Mỹ. Ngày 25-6 Giám đốc 
CIA John Richardson đã tiếp cận Ngô Đình Nhu và đích thân thuyết 
phục Nhu nên hòa hoãn. Trái với thiện ý của Richardson, Nhu trả lời 
thắng thừng rằng các cuộc biểu tình của Phật giáo là phi pháp và hăm 
dọa trằm trọng đối với chế độ. Và một chế độ không biết thi hành luật 
pháp thì chế độ đó phải đồ. Rõ ràng, Nhu đã gián tiếp cho Mỹ biết rằng 
ngay cả khi Diệm nhượng bộ thì Nhu cũng sẽ không đề yên.” Nhằm đi 
đến quyết định dứt khoát về chế độ Ngô Đình Diệm, Đại sứ Cabot Lodge 
đã gặp gỡ và trao đôi với Diệm nhưng những gì ông nhận lại chỉ là sự 
vòng vo và im lặng. Trong báo cáo cho Nhà Trắng, Lodge đã kết thúc báo 


29. Seth Jacobs (2006), Cold War Mandarin: Ngo Dinh Diem and the Origins oƒ` 
America® War im Vietnam, 1950 -1963, Rowman & Littleleld Publishers, p. 149. 

30. Trần Văn Giàu (1966), Miễn Nam giữ vững thành đồng, tập II, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, tr. 342-343. 

31. William W. Prochnau (1995), Ónce upon a Distanf War, Times Books, New 
York, p. 309. 

32. William J. Rust (1985), Kennedy in Vietnam: American Vietnam Policy 
1960-1963, Da Capo Press, New York, pp. 94-107. 


480 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


cáo rằng: Dựa vào tất cả tin tức và hiểu biết của Lodge về chính quyền 
Diệm, Lodge phải kết luận rằng trừ trường hợp bà Nhu và ông chồng 
cuồng tín của bà rời khỏi xứ, “Diệm có thể coi như là hết thuốc chữa”. 
Những tín hiệu phát đi lần cuối cùng của Mỹ đã không được hồi đáp. 


3. MỘT VÀI NHẬN XÉT 


Có thê nói, phong trào đấu tranh của Phật giáo ở miền Nam năm 
1963 là một trong những yếu tô chính khiến Nhà Trắng và Bộ Ngoại 
giao Mỹ quyết định thay thế chính phủ Diệm.6® Ánh lửa của Thượng 
tọa Thích Quảng Đức đã làm cho dân Mỹ thấy dân chúng Việt Nam 
không đứng sau lưng chính quyền của họ và do đó dân Mỹ sẽ không 
ủng hộ chính sách Mỹ ở Việt Nam nữa.®5' Trước tình hình mâu thuẫn 
đang dâng cao, Kennedy rất cần sự ủng hộ của người dân trong nước 
nên ông đã bày tỏ thái độ khá thận trọng. Nếu Diệm thành công trong 
việc đàn áp các phong trào chống đối, Mỹ sẽ càng gặp nhiều khó khăn 
trong nỗ lực định hướng và ảnh hưởng đến các chính sách của Diệm. 
Thậm chí nếu Diệm chấp nhận tuân theo sự chỉ đạo của Mỹ về cách 
ứng xử với Phật giáo ... thì việc chính quyền Diệm có thể kiểm soát 
các phong trào đấu tranh chống Diệm cũng không thể đảm bảo tương 
lai Diệm hoàn toàn tuân thủ mọi quyết sách của Mỹ tại miền Nam Việt 
Nam; mặc dù về mặt chiến lược họ đồng nhất trong chủ trương, đường lỗi 
tìm mọi cách ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản xuống khu 
vực Đông Nam Á nói chung, miền Nam Việt Nam nói riêng. 


Việc Mỹ im lặng và không ủng hộ Diệm sẽ khuyến khích thêm các 
phong trào chống lại Diệm. Nếu các phong trào chống đối thành công, 
điều này sẽ cho phép Mỹ gây ảnh hưởng đến cục diện cũng như các 
chính sách của chính quyền kế nhiệm.°® Nếu phong trào đấu tranh 


33. Nguyên văn tiếng Anh: nless Madame Nhu and her fanatical husband 
lợi the country, Diem could not be saved. Wllliam ]J. MIller (1967), Henry Cabof 
Lodse: 4 Biography, James H Heineman, New York, p. 344. 

34. Malcolm W. Browne (1968), 7he New Face Ó@ƒ War, Revised Edition, The 
Bobbs-Merrill Company, Inc. Indianapolis, New York, p. 263. 

35. William Colby and Peter Forbath (1978), Honorable Men: My Le in the 
C14, ŠSimon & Schuster, pp. 205-206. 

36. Research Memorandum From the Director ofthe Bureau of Intelligence and 
Research (Hughes) to the Secretary of State, Department of State, Š/P Files: Lot 
70 D 199, Vietnam 1963. Secret; No Foreign Dissem; Limit Distribution. A note 
on another copy ofthis memorandum Indicates that 1t was placed in the President”s 
weekend reading file. (Kennedy Library, Natonal Security Files, Vietnam Country 
Serles, 6/63). Foreign Relations of The United States, 1961—1963, Volume HI, Viet- 


TÁC ĐỘNG PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CỦA PHẬT GIÁO * 481 


của Phật giáo thành công sẽ tạo ra một “khoảng trồng quyên lực” (øo- 
litical vacwum) tại miền Nam Việt Nam. Trong khi các Phật tử càng 
mong muốn xóa bỏ vai trò của Mỹ thì Mỹ càng có điều kiện gia tăng 
ảnh hưởng. Mục đích của Mỹ là nhằm tạo nên tình trạng bất ôn và bạo 
loạn gia tăng, phong trào đấu tranh Phật giáo “nhằm từn kiểm những 
giải pháp có thể tránh dẫn đến xung đột nhiễu nhất có thể”, từ đó có 
thể khắng định vai trò độc quyền của Mỹ đối với nền chính trị tại miền 
Nam Việt Nam. Điều này đã được thê hiện rõ kê từ sau khi hai anh 
em Diệm - Nhu bị quân đảo chính bắn chết, hệ thống chính trị và quân 
sự của Việt Nam Cộng hòa bị suy yếu trầm trọng thì Mỹ đã nhân cơ hội 
này để can thiệp sâu, đỉnh cao là việc đưa quân trực tiếp tham chiến tại 
miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, lịch sử không bao giờ “chiều ý” những 
kẻ đi ngược dòng, chống lại xu hướng phát triển tất yếu của lịch sử. Nước 
Mỹ sau đó đã lao sâu vào “nội cuộc chiến tranh làm mất lòng và gây chia 
rẽ nhất trong một thế kỷ của lịch sử nước Mỹ?°.G® 


Nhìn chung, phong trào đấu tranh của Phật giáo ở miền Nam Việt 
Nam năm 1963 đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia và cuộc 
đấu tranh đã nhanh chóng góp phần làm suy yếu chính quyền Ngô 
Đình Diệm. Các chính sách bất bình đẳng về tôn giáo cùng các hành 
động đàn áp Phật giáo trong nước bị dư luận trong nước và thế giới 
lên án. Mâu thuẫn trong nội bộ Diệm, giữa Diệm và Mỹ trở nên gay 
gắt trước làn sóng cách mạng của nhân dân miền Nam, trong đó có 
phong trào Phật giáo, khiến cuộc đảo chính phải nỗ ra trong ý đồ của 
Mỹ là để cứu lấy “chế độ thực dân kiêu mới” của chúng ở miền Nam. 
Có thê nói rằng chính phong trào Phật giáo và phong trào nhân dân 
đô thị chống chính quyền Ngô Đình Diệm trong năm 1963 là nguyên 
nhân trực tiếp dẫn đến sự đồ vỡ mối quan hệ đồng minh Mỹ - Diệm và 
biểu hiện cụ thể là cuộc đảo chính lật đồ chính quyền Ngô Đình Diệm 
(1-11-1963). Tuy nhiên, sau đảo chính, chính quyền tay sai của Mỹ ở 
miền Nam Việt Nam chẳng những không ổn định mà lại khủng hoảng 
trầm trọng hơn. Các cuộc đảo chính và phản đảo chính liên tục nỗ ra 
ở Sài Gòn góp phần tạo thêm thời cơ thuận lợi cho phong trào cách 
mạng miền Nam tiến lên giành nhiều thắng lợi to lớn về sau. 


nam, January-August 1963, p. 408-409. 

37. Thịch Nhat Hanh (1993), Love im Action: Writings on Nonviolent Social 
Change, Parallax Press, pp. l-13. 

38. Pu-lơ (1986), Nước Mỹ và Đông Dương từ Ru-do-ven đến Nich-xơn, Nxb. 
Thông tin - Lý luận, Hà Nội, tr. 7. 


482 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. George C. Herring, John Wiley & Sons (1979), 4merica š Lon- 
gest War: The United States and Vietnam, 1950-1975, New York. 

2. Nguyễn Phúc Luân (chủ biên) (2001), Ngoại giao Việt Nam vì 
sự nghiệp giành độc lập, tự do (1945-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội. 

3. Nhiều tác giả (1993), Chung một bóng cờ: Về Mặt trận Dân 
tộc Giải phóng miễn Nam Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

4. Robert J. Topmiller (2006), 7he Lofus Unleashed: The Buddhist 
Peace Movememt in South Vietnam, 1964-1966, UnIversity Press of 
Kentucky. 

5. Robert S. Me Mamara (1995), Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch 
và những bài học về Việt Nam, Bản dịch của Hồ Chính Hạnh-Huy 
Bình-Thu Thủy-Minh Nga, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

6. Seth Jacobs (2006), Cold War Mandarin: Ngo Dinh Diem and 
the Origins oƒ America% War in Vietnam, 1950 -1963, Rowman & 
Littlefeld Publishers. 

7. Trần Văn Giàu (1966), Miền Nam giữ vững thành đồng, Tập H, 
Nxb. Khoa học, Hà Nội. 

8. Trương Hữu Quýnh (chủ biên) (2010), Đại cương lịch sử Việt 
Nam toàn tập: Từ thời nguyên thủy đến năm 2000, Nxb. Giáo dục Việt 
Nam, Hà Nội. 

9. Việt Nam Thông tấn xã xuất bản (1973), Phong trào Phật giáo 
miễn Nam Việt Nam, Tài liệu tham khảo đặc biệt, Hà Nội. 

10. Wilam J. Rust (1985), Kennedy ím Vietnam: American Viet- 
nam Policy 1960-1963, Da Capo Press, New York. 


BẢN CHẤT VĂN HóA CỦA CUỘC ĐẤU TRANH 
PHẬT GIÁO TRONG PHÁP NẠN 1963 


GŒS.T.S. Cao Huy Thuần 
Giáo sư thỉnh giảng Học viện Phật giáo Việt Nam 


Hội thảo mà tôi được hân hạnh tham dự hôm nay mang tên: “Năn 
mươi năm phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam, 1963- 
2013”. Tên gọi đó lập tức gợi lên một bình luận đáng chú ý: Nên gọi 
sự kiện lịch sử 1963 là “đấu tranh” hay “pháp nạn?” Người bình luận, 
tác giả Minh Thạnh, giải thích: “7zong sự kiện đó, phần “đấu tranh” 
chỉ là phân phụ, phần “pháp nạn” mới là phân chính. Vì có “pháp 
nạn ” nên mới phải đấu tranh. Đấu tranh chỉ là phân hệ quả của pháp 
nạn. Vì vậy, nói về sự kiện lịch sử liên hệ đến Phật giáo miễn Nam 
năm 1963 thiết tưởng là phải dùng từ “pháp nạn”. Dùng từ “đấu 
tranh ” là không hiểu hết Phật giáo miễn Nam Việt Nam nói riêng 
cũng như Phật giáo Việt Nam nói chung”0). 

Có lẽ đây là vấn đề đầu tiên phải làm sáng rõ. Bởi vì rất nhiều yếu 
tố và nguyên do trộn lẫn với nhau trong sự kiện lịch sử 1963 khiến 
nói “đầu tranh” cũng được, nói “pháp nạn” cũng được. Đương nhiên 
đó là một cuộc đấu tranh. Và đấu tranh thành công. Đương nhiên đó 
là pháp nạn. Vì là pháp nạn nên không thể không tranh đấu đề sống. 
Nhưng pháp nạn ấy của Phật giáo không phải chỉ riêng Phật giáo cảm 
thấy và gánh chịu, mà quần chúng, Phật tử hay không, đều chia sẻ. 
Cho nên đấu tranh ấ Ấy, Phật giáo phải cám ơn quân chúng đã góp phần 
không nhỏ, dù chỉ bằng tình cảm, dù chỉ ủng hộ ngầm. Nói một cách 
khác, cái riêng của Phật giáo đã nhập thành một vào cái chung của dân 
chúng, khiến cho mọi người đều thấy rằng “nạn” ấy là nạn chung, đấu 


1. Minh Thạnh, “Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam” hay “Pháp 
nạn lịch sử 1963”, phattuvietnam On line, 30-3-2013. 


484 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


tranh ấy là chung cho tất cả, Phật giáo 1963 là người phát ngôn trung 
thực của một nguyện vọng chung. Trong cái chung ấy, xen lẫn yếu tố 
tôn giáo và yếu tố chính trị, chung và riêng có khi không còn phân biệt 
được nữa. Nhưng phải phân biệt mới hiểu đúng bản chất của sự kiện 
1963: Đó là trọng tâm của bài phát biểu ngắn này. 


Tôi xin đi ra ngoài phạm vi 1963 một chút, không phải để lạc đề 
mà chính là để nói thêm cho chính xác. Sách vở từ trước đến nay 
thường gọi “hong trào đầu tranh Phật giáo” đề chỉ chung chuỗi vận 
động của Phật giáo từ 1963 về sau. Gọi như thế không sai, nhưng quả 
thật trong “phong trào” đó, giai đoạn 1963 nặng về pháp nạn, giai 
đoạn sau đó nặng về hòa bình. Tuy vậy, bối cảnh chiến tranh vẫn có 
mặt trong cả hai giai đoạn, các con cờ vẫn là xe pháo mã ấy trên cùng 
một bàn cờ ấy, cho nên bản chất của “phong trào” không thay đổi. 
Bản chất ấy, tôi muốn xác định là văn hóa, và đó là luận đề của bài 
này. Tôi nói là “văn hóa” chứ không phải hạn hẹp là tôn giáo, bởi vì, 
trong ý định sâu xa của những người lãnh đạo phong trào, đấu tranh 
của Phật giáo không chỉ nhằm bảo vệ tôn giáo của mình mà chính là 
bảo vệ văn hóa của đất nước. Tán thành hay không là một chuyện, ý 
định sâu xa đó là sự thật mà nếu không thấy thì không hiểu đúng ý 
nghĩa cuộc đấu tranh. 


Tôi trình bày ý định đó trên hai điểm: Một, Phật giáo chống ai, 
chông gì? Hai, Phật giáo muôn gì? 


1. PHẬT GIÁO CHÓNG AI, CHÓNG GÌ? 


Mở đầu cuộc đấu tranh, Phật giáo ra một tuyên ngôn, đọc tại chùa 
Từ Đàm, Huế, ngày 10-5-1963, trong đó đoạn cuối nói về phương 
pháp tranh đấu như sau: 


“Phương pháp ấy là “bất bạo động”. Chúng tôi ý thức đang ở 
trong hoàn cảnh mà chính trị và quân sự cực kỳ phức tạp. Chúng tôi, 
hơn thể nữa, phải thể hiện tư tưởng của Phật giáo ngay trong công 
cuộc tranh đấu của chúng tôi. Vì những lý do đó, chúng tôi chấp nhận 
một sự hy sinh đến cùng độ và lấy sự hy sinh ấy làm sức mạnh để 
rung chuyển tận lòng người chứ không phải chỉ rung chuyển chính 
sách mà thôi. Ngay từ bây giờ, chúng tôi có thể tuyên bố mình bạch 
rằng những người tăng sĩ của Phật giáo là những người sẵn sàng noi 
gương Œandlhi - vị thánh của sức mạnh bắt bạo động). 


Hai điểm được nêu rõ trong đoạn tuyên ngôn: Một là đường lối bất 
bạo động, hai là “thê hiện tư tưởng của Phật giáo”. Hai điêm thật ra là 


BẢN CHÁT VĂN HÓA CỦA CUỘC ĐẦU TRANH PHẬT GIÁO * 485 


một, bởi vì tư tưởng của Phật giáo là bất bạo động. Mà bất bạo động 
trong Phật giáo là sức mạnh “làm rung chuyên tận lòng người”. Ngay 
từ đầu, Phật giáo đã xác quyết: Hành động không được rời khỏi tư 
tưởng. Bởi vậy, tuy có thê là thừa đối với những người Phật tử thuộc 
kinh, tôi phải nhắc lại ở đây quyên kinh mà họ sùng kính vào bậc nhất, 
kinh Pháp Hoa, trong đó tôi trích câu chuyện về một vị Tăng kỳ quái. 
Ông Tăng nảy kỳ quái thật, vì ông. chăng hề đọc tụng kinh điển gì, 
nhưng gặp ai cũng chắp tay kính cân lễ bái và nói: “Tôi không dám 
khinh người, vì người sẽ được làm Phật”. Nhiều người cho ông này 
là khùng, có khi nổi giận mắng nhiếc, có khi ném đá quất roi đuôi đi. 
Mặc cho mắng nhiếc đuôi đánh, ông Tăng vẫn cứ câu ấy chắp tay lễ 
bái, đến chết vẫn không đổi. Ấy vậy mà Phật tán dương, xem ông như 
một vị Bồ-tát, trong kinh gọi là Bồ-tát Thường Bất Khinh. Chuyện 
này trong kinh Pháp Hoa xác quyết một điều nằm trong toàn bộ kinh 
điển Phật giáo mà ai cũng biết: Trong mỗi con người, ai cũng có Phật 
tính, ai cũng có Phật trong lòng. Có khi tính Phật đó mờ đi như trăng 
bị mây che, nhưng trăng vẫn còn đó, đâu có mắt bản chất 

Bởi vậy, Phật giáo không hề coi ai là kẻ thù vì ai cũng giống mình, 
bình đẳng với mình, thù người chẳng hóa ra thù cả đức Phật trong 
người ấy hay sao? Không chống con người, Phật giáo chỉ chống hành 
động. Hành động có thiện có ác, ác thì phải chống. Nguyên tắc kinh 
điển này, các vị lãnh đạo Phật giáo long trọng tuyên bố ngay từ đầu 
trong Tuyên ngôn Từ Đàm: “Chúng tôi không coi ai là kẻ thù, nhất 
là đối với đạo Thiên Chúa”. Không coi ai là kẻ thù, tư tưởng đó của 
Phật giáo trùng hợp với tư tưởng của Gandhi mà cuộc đấu tranh 1963 
xem như là gương sáng. Gandhi nói: “Một hành động tốt phải được 
tán thành, một hành động xấu phải được phản đổi, người làm hành 
động, dù tốt hay xấu, luôn luôn phải được kính trọng hay thương xót 
tùy theo trường hợp. Hãy ghét tội lỗi chứ không phải người làm tội 
lỗi... Chống lại hay tấn công một hệ thống là đúng, nhưng chống lại 
hay tấn công tác giả của hệ thống ấy là giống như chống lại hay tắn 
công chính ta”), 


Ứng dụng tư tưởng ấy vào hành động, bản Tuyên ngôn nói rõ: 
“Chúng tôi không chủ trương lật đồ. Chúng tôi chỉ có cái nguyện vọng 
“cải thiện chính sách”. Chúng tôi không nói vấn đề người. Người 
nào đứng ra phụ trách chính phủ mà chính sách không cải thiện thì 
nguyện vọng của chúng tôi không thỏa mãn”. 


2. Gandhi on non-violence, http://sfr-21.org/gandhi-nonviolence.html. 


486 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Đó là đối với chính phủ. Đối với đạo Thiên Chúa mà chính phủ 
Diệm nâng lên như thử là quốc giáo cũng vậy. Bản Tuyên ngôn nói 
trực tiếp: “Chúng tôi tranh đấu là tranh đấu cho lỷ tưởng công bình 
(mà vì thế mà động cập đến đạo Thiên chúa) chứ không phải tranh 
đấu với tư cách một Tôn giáo chồng với một Tôn giáo... Chúng tôi cho 
rằng bất cứ ai, kề cả chúng tôi, nếu cho Tôn giáo của mình có giá trị 
tuyệt đối và chỉ có Tôn giáo của mình mới đáng tôn tại thì đây là quan 
niệm sai lầm nhất". 

Bản chất của câu nói này là tôn giáo hay văn hóa? Tôi quả quyết 
là văn hóa. Qua Phật giáo, bản Tuyên ngôn muốn khăng định một đặc 
tính của văn hóa Việt Nam mà Phật giáo là nòng cốt: Tính khoan hòa, 
khoan dung. Ngày ấy, 1963, cũng như ngày nay, cũng như trong lịch 
sử thế giới, an ninh và đoàn kết dân tộc bị đe dọa bởi hiềm khích và 
thù hận tôn giáo. Nhìn văn hóa của Âu châu ngày trước, nhìn văn hóa 
của các nước Hồi giáo ngày nay, cái gì đã đưa đến chiến tranh, tàn sát, 
khủng bố? May thay, trong văn hóa Việt Nam không có nọc độc của 
thánh chiến. Không có cái tham sân sỉ của chân lý độc tôn. Do đâu? 
Nhờ a1? Cái biệt tài của văn hóa khoan dung đó, Phật giáo tự hào cho 
mình và cho cả dân tộc. Suốt cả mùa tranh đấu, cho đến cả những năm 
65, các nhà lãnh đạo chỉ nhắc lui nhắc tới có ngần ấy thôi. Tôi trích 
một đoạn chỉ thị: 


“Nổ lực và nỗ lực một cách liên tục đề chấm cho dứt những chính 
sách không phù hợp với sự sinh tôn của Dân tộc và Phật giáo, phát 
triển Phật giáo bằng sự thực hiện của bản thân mà không bằng cách 
làm thương tốn các tôn giáo khác, càng nêu cao đức tính Từ bỉ bao 
nhiều lại càng thực hiện đức tính Vô uỷ bấy nhiễu: Đó là “ý thức Phát 
tử” đơn giản vô cùng nhưng khó khăn vô tận”®). 


““Ý thức Phật tử” mà các vị lãnh đạo nhấn mạnh chính là ý thức về 
cái bản sắc văn hóa đặc thù ấy của tổ tiên mà Phật giáo phải gìn giữ 
và phát huy. Cái bản sắc ấy, các nhà thừa sai của thời xâm lược thuộc 
địa, rồi các chính phủ hậu thuộc địa kế thừa, đã tập trung sức lực để 
phá đô, đưa đến cái Dụ số 10 quái gỡ mà chính quyền Ngô Đình Diệm 
triệt để tận dụng. Gián tiếp, Dụ số 10 chỉ xem có một tôn giáo ở Việt 
Nam thôi là Thiên Chúa giáo, Phật giáo đứng ngang hàng với các hiệp 
hội, không hơn gì các hội từ thiện, thể thao, một thứ tín ngưỡng vặt. 
Từ giám mục Puginier của thời xâm lược đến Giám mục Ngô Đình 


3. Trí Quang, Tâm Ảnh Lục, ÑNXB Văn Hóa Sài Gòn, 2009, trang 884-885. 


BẢN CHÁT VĂN HÓA CỦA CUỘC ĐẦU TRANH PHẬT GIÁO * 487 


Thục của thời Bến Hải chia đôi, chính sách độc tôn bay thắng một 
đường mũi tên, nhắm trái tim của văn hóa khoan hòa truyền thống mà 
bắn. Thách thức của 1963 là thách thức ấy. Thách thức văn hóa dựa 
trên sức mạnh chính trị, quân sự. Y hệt thời các Đô đốc thực dân nả 
súng vào Đà Nẵng. Đứng trên mặt văn hóa, hai thời kỳ giống nhau 
như hai trẻ sinh đôi. Cả hai đều có bối cảnh là chiến tranh, cả hai chiến 
tranh đều cho phép một lực lượng luận thuyết rằng muốn thắng quân 
sự phải dùng đến cái súng cối văn hóa“. Tự bảo vệ mình để bảo vệ 
văn hóa của dân tộc: Ý nghĩa của 1963 là vậy. Căn bản là bảo vệ văn 
hóa. Lật đồ ông Diệm không phải là vấn đề đặt ra. Tận trong thâm sâu, 
Phật giáo không muốn làm chính trị. 


Lịch sử của các cuộc nỗi dậy ở đâu cũng bắt đầu bằng một biến 
cô bất ngờ, không toan tính trước, tưởng như tình cờ nhưng thực sự 
nằm trong một diễn biến hợp lý. Phong trào Phật giáo năm 1963 cũng 
bắt đầu bằng một biến có như vậy: Đó là lệnh cấm treo cờ Phật giáo 
trong ngày Phật đản, đưa đến vụ thảm sát tám em bé trước đài phát 
thanh Huế. Lệnh đó đến từ đâu? Từ tổng Giám mục Thục. Từ một 
chức sắc tôn giáo. Uất ức nhẫn nhục trong chín năm tràn đầy thêm 
một giọt nước mắt. Phật giáo không cho đó là nhục riêng của mình. 
Nhục chung cho cả văn hóa của tổ tiên. Thêm vào đó, ông Thục đang 
trần địa ở ngay Huế, vốn được .COI là “kinh đô Phật giáo” của cả miễn 
Trung. Dân Huế hàng năm vẫn còn cúng giỗ các âm hồn trên các 
đường phó đề kỷ niệm ngày thất thủ kinh đô năm 18§5. Thiết giáp mà 
ông Thục đã ra lệnh bao vây đài phát thanh và nả súng vào dân chúng 
được xem như một vụ tấn công vào kinh đô lần thứ hai, lần này là kinh 
đô văn hóa. 

Bạo lực trong hành động đi đôi với bạo lực trong lý thuyết. Mùa 
hè 1963, giáo chức đại học Huế chúng tôi được triệu lên Viện Đại 
Học để nghe ông Thục dạy về tôn giáo. Ông dạy: Đại đa số người 
Việt Nam theo “đạo ông bà”, Phật giáo chỉ là thiểu số. Ông dạy như 
thế trong một thành phố mà nhà nhà treo cờ, người người mô Phật. 
Gandhi có nói: “76i đã học được, qua kinh nghiệm cay đắng, một bài 


4. Ông Diệm tuyên bó: Trước chủ nghĩa vô thần của Cộng sản, Nhà thờ phải là 
“bờ đê tâm linh” của dân tộc (Extrême-Asie, 26-8-1961). Chiến lược ấy, ông khuyến 
cáo các nước Á châu chống Cộng cũng cần áp dụng. Trước Hội nghị Liên minh các 
nước Á châu chống Cộng họp tại Sài Gòn năm 1957, ông tuyên bố: “Chứng ra 
không thể coi nhẹ khí giới chân lý mà Cơ đốc giáo đã để lại cho chúng ta. Biết sử 
dụng khí giới ấy phải là mục tiêu của Liên mình các nước Á chân chống Cộng” 
(Révolution Africaine, n° 20, 15-6-1963). 


488 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


học tối thượng về sự kiềm chế giận dữ, và giống như hơi nóng nén 
lại thì được chuyển thành năng lượng, giận dữ được kiềm chế có thể 
chuyển thành sức mạnh có khả năng đời cả thế giới". Ông Diệm 
đã tấn công vào thành trì văn hóa trong suốt chín năm, ông Thục bồi 
thêm một phát đại bác văn hóa cuối cùng, và phẫn uất biến thành lịch 
sử 1963 dời được cả một thế giới cuồng tín. 


1963 là vậy: Cuồng tín không phải là văn hóa Việt Nam. Chống 
cuồng tín là bảo vệ văn hóa. Không phải làm chính trị. Đây là điểm 
thứ hai phải nói rõ, bởi vì câu hỏi “Phật giáo muốn gì?” được đặt ra rất 
gay gắt, nhất là từ phía người Mỹ, tác nhân chính trong chiến tranh, 
sau 1963. 


2. PHẬT GIÁO MUÓN GÌ? 


1963 mở đầu cho một sự tham dự trực tiếp của Phật giáo vào tình hình 
của thời cuộc gây nên do chiến tranh và sự lợi dụng chiến tranh đề năm 
giữ quyền hành của dư đảng ông Diệm. Lần đầu tiên, tên gọi “Phật giáo 
dấn thân” xuất hiện trên báo chí. Phật giáo làm chính trị chăng? 


Xin bàn một chút về lý thuyết, không ra ngoài phạm vi của đề tài 
1963. Thế nào là “dấn thân”? 1963 chăng phải là dẫn thân đó sao? 
Như đã nói, các nhà lãnh đạo Phật giáo hồi đó luôn luôn muốn hành 
động của mình không rời lý thuyết để không ai chỉ trích được là lệch 
hướng. Bởi vậy, dân thân của 63 cũng như sau 63 là dấn thân trên mặt 
trận văn hóa, không phải dẫn thân vào chính trị. Dẫn thân theo nghĩa 
đó không mới mẽ gì trong lịch sử Phật giáo. Đó chỉ là tinh thần nhập 
thế trong đạo Phật. Vậy thì, thế nào là xuất thế, thế nào là nhập thế? 


Phật giáo xuất thế gian, đúng vậy, nhất là đối với người xuất gia. 
Chùa chiền thì xây trên núi. Cách sống thì xa lánh cõi trần. “Co bỏ 
râu tóc, làm bậc sa môn, tiếp nhận lấy đạo, thì hãy rời bỏ tài sản thể 
gian, khất thực vừa đủ, mỗi ngày đứng bóng ăn một bữa, mỗi đêm 
dưới cây ngủ một lần, thận trọng đừng thêm. Làm cho người u mê tôi 
tệ chính là ái dục”. Phật đã dạy như vậy trong Kinh 42 bài. Mẫu mực 
đó đâu phải là của người dấn thân vào những tranh đấu trong xã hội? 
“Tu “là để giải thoát. Mà người giải thoát là người đã thấy rõ sự vật là 
vô ngã, vô thường. Thấy rồi thì sinh tâm nhàm chán, cắt bỏ phiền não 
vô minh, đoạn trừ luân hồi sinh tử. Vậy thì tại sao các ông sư thời 63 
biểu tình tuyệt thực? Lý tưởng là diệt khổ, đeo thêm cái khổ chính trị 


5. Gandhi, như trên. 


BẢN CHÁT VĂN HÓA CỦA CUỘC ĐẦU TRANH PHẬT GIÁO * 489 


làm chỉ? Đó là miệng lưỡi của chính quyền trong những năm 63 để an 
trí các ông sư trong chùa. 


Xuất thế đâu phải vậy! Lấy lý thuyết mà nói, Phật giáo nhìn thực 
tại đưới hai mặt: Một mặt thuộc về tục đế, một mặt thuộc về chân đề, 
nói nôm na là cái thấy Ở cấp dưới và cái thấy Ở cấp cao tột. Ở tục đế, 
khi chưa giải thoát, ta thấy có sinh lão bệnh tử, có khổ cần phải diệt, 
có niết bàn để hướng đến. Khi đã giải thoát, khi phiền não đã phá 
tung, nhận thức thay đổi: Những thứ trước đây gọi là khổ, là sinh lão 
bệnh tử, thì nay được nhận ra không còn là khô nữa. “Nếu cần sinh 
ra thì sinh, đến lúc già thì già, nếu phải bệnh thì bệnh, rồi khi chết 
thì chết"®. Khỗ đã không thấy thì niết bàn cũng không thấy, vì ta đã 
sông trong đó rồi. An vui, thanh thản, vững chắc trong cái mà trước 
đây ta gọi là khổ. Ta rời cái thấy về khổ ở tục đề đề đạt đến cái thấy 
về khổ ở chân đế. Và như vậy, niềm vui xuất thế gian không còn là 
niềm vui đối nghịch với khô nữa, vì khổ còn đâu nữa mà đối nghịch? 
Khổ đã không còn thì tất cả đều không còn, kể cả không còn tu. Kinh 
Bát Nhã nói: “Không mái, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không thanh, hương, 
vị, xúc, pháp” là thế, là tất cả đều không. Sự thật thế gian đã đi sang 
xuất thế gian. Và vì tất cả đều không nên Kinh nói: Giải thoát ra khỏi 
mọi khiếp sợ. 


Nhưng tư tưởng Phật giáo là một tư tưởng biện chứng. Biện chứng 
cả trong lý thuyết lẫn hành động. Trong lý thuyết, chân đế không rời 
tục đế. Phải thấy cái khổ ở mức tục đề rồi mới siêu việt cái khô ở mức 
chân đề. Không còn thấy cái khổ nữa ở mức chân đế không có nghĩa 
là không biết có khổ ở mức tục đề. Cái thấy ở xuất thế gian không có 
nghĩa là không biết cái thấy ở mức thế gian. Có cái này rồi mới biết có 
cái kia. Khi có cái kia rồi vẫn biết nhân gian còn có cái này. Cho nên 
xuất thế gian không rời thế gian. 

Tư tưởng biện chứng đưa đến hành động biện chứng. Thấy tất cả 
đều không thì không còn gì là chướng ngại. Ngay đến kẻ thù cũng 
không còn là kẻ thù. Dưới con mắt của chân đế, kẻ thù chỉ là nạn 
nhân của khổ mà chính họ không biết. Thì ta phải giải khổ cho họ với 
lòng từ bi! Căn bản của tranh đấu bất bạo động là như vậy. Thấy kẻ 
thù không phải là kẻ thù, chỉ là đối phương mà tình thương của ta sẽ 
làm hóa giải. Không thấy được điều đó thì không hiểu được ngọn lửa 


6. Thích Nhất Hạnh http://www.thuvien-thichnhathanh.org/index.php/kinh-gi- 
ng/39-trai-tim-ca-bt/240-ttcb-04-nim-vui-tng-1?showall=&start=6 


490 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Quảng Đức. Thì không hiểu được tại sao Vũ Hoàng Chương lại đặt 
tên cho bài thơ bât hủ của ông về ngài là “La fữ b7”. Vì ngài có cái 
nhìn xuât thê gian nên mới có hành động nhập thê đên mức ây. 

Giữa xuất thế và nhập thế, hai bên qua lại thong dong, không có 
biên giới. Tôi đọc một đoạn trong kinh Lăng Nghiêm: 


“Naài Trì Địa bồ tát bạch với đức Phật: “Con nhớ xưa làm người. 
xuất gia, bấy giờ đường sá, sông biển, ruộng đất, núi non, tất cả chỗ 
ấy nơi nào có chỉ chướng ngại, hại cho sự ẩi lại và sự chuyên chở, thì 
con san bằng phẳng, làm câu cổng, lấp hầm hồ. Siêng khó như vậy 
trải qua vô số kiếp. Có ai cần người mang gánh giúp thì con mang 
gánh trước, đến tận chỗ họ muốn rồi con để XUÔNg, đi ñgaÿ, không lấy 
tiền thuê. Mãi đến thời kỳ đức Tỳ Xá ra đời, bấy giờ thể gian đói khổ 
lắm, con làm người gánh chở giúp, bất kề xa gân. Chỗ nào xe, đò bị 
mắc kẹt, thì con rán sức xô đầy. Quốc chúa nước con lúc đó thiết trai 
cúng dường đức Tỳ Xá Thế Tôn, con bèn san đắp bằng phẳng đường 
đi để đón chờ. Khi ngài đi qua, xoa đầu con mà bảo: Hãy bình tâm 
địa thì thể giới đại địa đều bình”. 

Đó là nhập thế. Xuất thế ngay lập tức không chướng ngại: 


“Nghe lời ấy, tâm trí con tức thì khai ngộ. Con thấy những đan vị 
cực nhỏ tạo thành thân con cùng với những đan vị cực nhỏ tạo thành 
vũ trụ đều bình đẳng không sai biệt. Tánh của những đan vị ấy không 
xúc chạm nhau, cho đến bình đao khí giới cũng đêu như vậy, không 
hê đụng chạm lẫn nhau”. 


Không ở đâu biện chứng xuất thế và nhập thế hiển lộ cụ thể hơn 
nơi con người Trần Thái Tông và Sư Trúc Lâm. Trần Thái Tông muốn 
gì khi bỏ kinh đô lên Yên Tử? “7ø suy đi nghĩ lại: Chỉ bằng lui về ở 
chốn núi rừng, tìm lục Phật pháp đề hiểu rõ việc lớn sanh tử, lấy đó 
để đên đáp công ơn cha mẹ, chẳng hay hơn sao?”. Vua nói thêm: “Lại 
nghĩ sự nghiệp các bậc để vương đời trước, thịnh suy không tường, 
cho nên Trẫm đến núi này chỉ cầu làm Phật, chứ không câu gì khác”. 
Ấy là Trần Thái Tông muốn xuất thế. Và Sư Trúc Lâm, người đã xuất 
thế rồi, đã ở trên non rồi, khuyên gì nhà vua? Hãy nhập thế! “Phàm 
làm đẳng nhân quân, phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của 
mình, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón 
Bệ Hạ trở về, Bệ Hạ không vỀ sao được. Song phải nghiên cứu nội 
điển, mong Bệ Hạ đừng xao lãng”. Nghĩa là hãy nhập thê, nhưng hãy 
học xuất thế. Nếu ngày nay, ai làm vua làm quan mà biết xuất thế như 
vậy, cái bả quyền lực phú quý đâu còn ngậm chặt trong lưỡi! Khi vào thì 


BẢN CHÁT VĂN HÓA CỦA CUỘC ĐẦU TRANH PHẬT GIÁO * 491 


làm đây tớ cho dân cũng làm như kinh Lăng Nghiêm dặn thế, khi ra thì 
không vướng ngại, không thây sai biệt, ra vào với một tâm bình đăng. 


Tôi nhắc một chút lý thuyết như vậy để làm rõ cái ý muốn đanh 
thép của các vị lãnh đạo phong trào 1963. Các vị ấy dân thân vào một 
cuộc tranh đấu dù sao cũng dính dáng đến chính trị nhưng họ không 
muốn vướng mùi bùn chính trị. Trước mắt họ là tắm gương sáng ngời 
của các vỊ quốc sư trong lịch sử, vua vời đến để hỏi chuyện chính sự 
thì nói chính sự, nhưng nói xong thì rút về chốn núi non. Mà chuyện 
“chính sự” của các quốc sư ấy không phải là thứ chính trị nhỏ nhặt, 
đó thường là cái thế để giữ nước trường tồn, nghĩa là những nguyên 
lý mà tính chất văn hóa, đạo lý là căn bản. 


Tôi trích vài đoạn phản ánh ý muốn không lay chuyên nói trên có 
liên quan đên thời sự 1963: 


“Tại sao người xuất gia không thể tham gia chính trị và quân 
sự? 1. Trước hết, dù ở trong trường hợp tự vệ, quân sự cũng vân là 
một hành động trải với nguyên tắc tôn trọng sự sống, huống chỉ là 
trưởng hợp khác. Trong trường hợp tự vệ, vì cái tỉnh thần vô úy hy 
sinh sự sống đề bảo vệ sự sông, người Phật tử tại gia phải làm, bắt 
đắc dĩ phải làm. Còn người xuất gia thì không thể nhụ vậy vì họ đã 
là hiện thân của nguyên tắc tôn trọng sự sông của tắt cả. 2. Huống 
chỉ phương pháp tự vệ không phải chỉ là chính trị và quân sự; chính 
trị và nhất là quân sự là những điều bắt đác dĩ nhất trong tự vệ. Hai 
người muốn thắng nhau mà phải đánh nhau vẫn là một điều dở. Cho 
nên người xuất gia, vì lẽ tương quan sinh tôn, nếu có thể, chỉ nên 
tham gia kinh tế, văn hóa và xã hội mà thôi, còn chính frị và quân sự 
không những trải với nguyễn tắc tôn trọng sự sống, mà còn trải hẳn 
với nguyên tắc “trên tắt cả”, không phân biệt chủng tộc, giai cấp của 
người xuất gia”0). 


Trong một đoạn ngắn mà đã có đến hai lần xác nhận thái độ “bất 
đặc dĩ”. Đâu tranh 1963 cũng là bât đặc dĩ mà thôi. Thêm một “bât đắc 
dĩ” nữa trong đoạn dưới đây: 


“Đạo Phật chỉ thừa nhận sự tương quan sinh tôn. Đạo Phật dạy 
cho người ta thấy ở đời phải tự lập chớ không thể biệt lập. Phật tử 
không thấy, không tạo nên một đối phương. Vũ trụ là một lò tương 
quan; không có gì là trung tâm, không có gì là phụ thuộc, hay là 
ngược lại. Bởi thế cho nên phán ly là tự tạo một ung nhọi, mà chiến 


7. Trí Quang, Tâm Ảnh Lục, trang 316-317. 


492 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


đấu (theo nghĩa hẹp) chỉ là tương đối. Chiến đấu phải là một hành 
động vì bảo vệ sự sinh tôn mà bất đắc dĩ. Nếu biến sự bất đắc dĩ ấy 
thành sự tuyệt đối cân thiết trong mọi trường họp, thì chiến đấu sẽ trở 
thành chiến tranh”®), 


Nhập thế thì chiến đấu hết mình, hy sinh cả mạng sống. Nhưng 
tuyệt đối phải biết xuất thế để tây ngay cả cái khái niệm chiến tranh 
ra khỏi tâm. 

Khi bắt đầu khởi động phong trào 1963, không mấy ai tin ở thành 
công. Nhưng bắt buộc chiến đấu thì sẵn sàng chiến đấu, xem thành 
bại trong chiến đấu giống như thành bại trong công việc hoằng pháp 
hàng ngày, thành thì tốt, mà bại không chừng lại còn tốt hơn: Đó là 
điều khó hiểu đối với người thường, nhưng đó lại là điều hiển nhiên 
của hành động trong Phật giáo: 

“Chúng ta đã và vẫn sẵn sàng chấp nhận cảnh ngộ khó khăn. Điều 
đó chúng ta không thiệt, trái lại nữa là đằng khác. Bởi vì việc làm gặp 
cảnh ngộ dễ dãi thì đó là cảnh ngộ tác thành, chúng ta có công đức 
gì đâu. Còn nếu chúng ta chỉ biết nỗ lực mà làm thì chúng ta vẫn có 
công đức; còn việc làm ấy có thành hay bại vì cảnh ngộ chăng nữa, 
công đức cũng không vì sự thành hay bại ấy mà có hay không có. Ấy 
là nói về bản thân người làm. Còn nói hậu quả thì thành cô nhiên là 
tốt, mà bại lại càng tốt hơn. Việc làm nào được goi là chân chính là 
phải có sự quy phục của nhân tâm. Mà cảnh ngộ Phật giáo hiện thời, 
nếu thành thì nhân tâm đã có, mà nếu bại thì nhân tâm lại càng có 
hơn. Đó là sự thật hiển nhiên”®). 


Hành động trái nghĩa với manh động. Manh động thì rất sợ bại. Mà 
thường là bại. Nhập thế với cái tâm không sợ bại, vậy mà thường là thắng. 
Trong hoàn cảnh chính trị và văn hóa cực kỳ khó khăn của năm 1963, 
mấy ai dám tin vào thành công? Vậy mà Phật giáo vượt qua pháp nạn! 


Pháp nạn vượt qua, các nhà lãnh đạo cảnh giác ngay cái bẫy chính 
trị luôn luôn rình rập các tôn giáo, khẳng định lại lập trường có hữu 
của mình với ba nguyên tắc cụ thê: 


1. Phật giáo không ủng hộ cũng không chống lại một chính quyền 
nào; Phật giáo ủng hộ hoặc chống lại các chính sách. Phật giáo ủng hộ 
chính sách nào tốt. Phật giáo chống lại chính sách nào xấu. 


§. Như trên, trang 188. 
9. Như trên, trang 825. 


BẢN CHÁT VĂN HÓA CỦA CUỘC ĐẦU TRANH PHẬT GIÁO * 493 


2. Trên tiêu chuẩn nào xét đoán chính sách nảo tốt, chính sách nảo 
xâu? Trên tiêu chuẩn phù hợp hay không phù hợp với tiền đồ của Phật 
giáo và dân tộc. Phật tử không bao giờ chấp nhận các chính sách đưa 
đến những hậu quả tai hại cho Phật giáo và dân tộc. 


3. Phật giáo không nhắm việc nắm chính quyền, dù trực tiếp hay 
gián tiếp. 

Căn cứ trên ba nguyên tắc đó, HT. Thích Trí Quang, lúc đó là 
Thượng tọa, kết luận: Phật giáo làm hết sức mình để phụng sự tô quốc 
và dân tộc, chống lại những ai lợi dụng tôn giáo để tìm cách thống 
trị chính quyền và dân chúng, và kêu gọi Phật tử ủng hộ hết lòng các 
chính sách tốt và chống lại các chính sách xấu: Đó là “sức mạnh” mà 
người ta có thể tìm thấy trong Phật giáot!9), 

Sức mạnh đó là sức mạnh văn hóa. Đời đời không phải là sức 
mạnh chính trị mà Phật giáo lánh xa. Bởi vì chính trị không nằm trong 
bản chất của Phật giáo. “Phát giáo không thích ứng với chính trị mà 
thích ứng với văn hóa. Phật giáo tôn tại bởi dân tộc, không như tôn 
giáo khác tôn tại vì chính quyên”. Đó là nguyên văn lời khẳng định 
lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trong suốt mùa bão tố 1963 và sau đó. 
Trước 1963, Hội Phật giáo đã xác định tôn chỉ của mình rõ ràng: 


“Vì là một tổ chức tôn giáo, nhất là một tôn giáo dán tộc, hội Phật 
giáo trung thành với sứ mạng chánh yếu của mình, Sử mạng củng cố 
và khai thác nên đạo đức của dân tộc. Hội xác nhận rằng điều đó thật 
là tối hệ trọng đối với dân tộc, vì dân tộc muốn còn là phải côn dân 
tộc tính, mà dân tộc tính căn bản là nên đạo đức của dân tộc: Đó là 
một sự thực quá rõ ràng bất cứ được nhìn bằng nhãn giới nào”), 

“Phật giáo và văn hóa của dân tộc”: Đó không phải là khẩu hiệu 
suông. Đó là niềm tin sắt đá của người lãnh đạo phong trào 1963. Tin 
rằng Phật giáo và văn hóa Việt Nam là một. Tin rằng Phật giáo phải 
luôn luôn tự mình xứng đáng để vẫn là một với Việt Nam. Đạo Phật 
“nhập thế” là nhập thế vào xã hội, văn hóa, nhắm vào con người mà 
cho vui, cứu khổ, nhắm vào đạo đức mà phát huy, nhưng đạo Phật 
“siêu thoát” thế gian, nhất là siêu thoát khỏi chính trị. Đời đời. 

Tôi trích dẫn trên đây khá nhiều câu viết của HT. Trí Quang bởi 

10. Thích Trí Quang, 7hái độ của Phật giáo đối với chính quyền, Hải Triều Âm, 


số 5 và 6, 17-5-1964. 
11. Tâm Anh Lục, trang 763. 


494 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


vì lập trường ấy là huyết mạch của phong trào 1963. Xuyên qua lập 
trường ây, xuyên qua toàn bộ các tác phẩm Của VỊ lãnh đạo này, nôi 
bật lên một chữ thôi, một chữ tự nó đủ sức cắt nghĩa tất cả tỉnh hoa mà 
đạo Phật muốn mang cống hiến cho thời đại: Chữ “khác”. Trong một 
thư gửi cho Phật tử Huế, nơi khởi sinh cuộc tranh đấu 1963, chữ ấy là 
châm ngôn, là lý tưởng của hành động: 

“Phật tử Huế phải làm cho đạo mình “khác” đạo kẻ khác, chứ 
không phải làm cho đạo mình “hơn” đạo kẻ khác - “khác ” ở chỗ nêu 
cao và thể hiện cho được sự khoan hồng và độ lượng của đức tính Từ 
bi dâu phải thiệt thòi đến cao độ”0?, 

Cái chữ “khác” ấy là gia tài văn hóa mà đạo Phật đã để lại trong 
lịch sử. Thể nhập cái gia tài ấy, Phật giáo Việt Nam viết nên trang sử 
1963 mà rạng rỡ nhất là ngọn lửa Quảng Đức. 1963 là một khẳng định 
văn hóa. Tuyệt đối không phải là một phản ứng chính trị. 


xksk‡k 


12. Thư về Huế, Lập Trường, số 10, 23-5-1964. 


PHẨN4 


ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC, ĐẠO PHÁP 
VÀ CHỦ NGHĨA XÃ Hội CỦA PHẬT GIÁO 
TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI 
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 


CUỘC ĐẤU TRANH CỦA 
PHẬT GIÁO MIỄN NAM CHỐNG MỸ - DIỆM 
VÀ XU HƯỚNG NHẬP THẾ TRONG 
BỔI CẢNH HIỆN NAY 


NGND.GS.TS. Ngô Văn Lệ 
Trường ĐHKHXH&NYV-ĐHQG TP.HCM 


Tôn giáo là một hiện tượng xã hội, văn hóa đã tồn tại lâu đời trong đời 
sống xã hội loài người. Từ khi tôn giáo ra đời đến nay, lịch sử của nó đã 
được tính bằng nhiều thế kỷ. Như là một thành tố văn hóa tộc người, tôn 
giáo cũng đã có nhiều biến đối cùng với những biến đổi của đời sống 
xã hội loài người. Nhưng sang thế kỷ XX, nhất là sau Chiến tranh thế 
giới lần thứ II, do sự phát triển mạnh mẽ của quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là những bước tiễn nồi bật của khoa học kỹ 
thuật, tôn giáo đã có những biến đổi sâu sắc, làm cho diện mạo của 
tôn giáo có những nét mới lạ. Trong số những biến đổi đó nổi lên hai 
hiện tượng: Trào lưu nhập thế và phong trào tôn giáo mới. Nhưng có 
phải trào lưu nhập thế chỉ xảy ra trong những thập kỷ gần đây do tác 
động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bước tiễn vượt 
bậc của khoa học, công nghệ tác động đến đời sống xã hội dẫn đến 
những thay đổi của tôn giáo? Hay ngay từ khi hình thành với tư cách 
là một trong nhiều thành tố (component) ` văn hóa tộc người, tôn giáo 
đã có những thay đổi? Các tôn giáo muốn tôn tại trong đời sống xã 
hội phải găn liền với đời sống xã hội của một cộng đồng cư dân cụ 
thê (hiểu là một phần của một tộc người) và như vậy đã phải nhập thẻ. 
Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc xuống đường rằm rộ của Tăng Ni Phật tử 
miền Nam chống Mỹ - Diệm chúng tôi muốn trở lại bàn về xu hướng 


498 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


nhập thế - một trong ba hiện tượng làm nên diện mạo của tôn giáo thế 
giới trong bôi cảnh hiện nay. 


Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ đầu Công nguyên. Như là một 
thành tố văn hóa tộc người, sự du nhập Phật giáo vào xã hội Việt góp 
phần làm phong phú văn hóa Việt Nam. Trong suốt hơn hai ngàn năm 
lịch sử, Phật giáo không chỉ góp phần làm phong phú văn hóa Việt Nam, 
mà bằng các hoạt động thực tiễn của mình, các chức sắc, tín đồ Phật giáo 
đã có những đóng góp vào cộng cuộc dựng nước và g1ữ nước. 


Cuộc xuống đường rầm rộ của Tăng Ni, Phật tử năm 1963 góp 
phần to lớn dẫn đến sự SỤụp đồ của chế độ gia đình trị Diệm - Nhu, mở 
ra giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam. Phong trào Phật giáo miền 
Nam năm 1963 chống chế độ Ngô Đình Diệm là một sự kiện lịch sử 
nỗi bật trong phong trào đô thị miền Nam thời kỳ kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước (1954-1975). Sự kiện hàng triệu chức sắc, tín đồ Phật 
giáo xuống đường đấu tranh chống Mỹ - Diệm đã tròn 50 năm. 


Từ đó đến nay đã có nhiều công trình viết về sự kiện này. Các công 
trình đó đã phân tích đánh giá về sự kiện này khá đầy đủ về bước khởi 
đầu, diễn biến, phân tích tính chất, đặc điểm và ý nghĩa của phong trào 
(Lê Cung, 2003). 


Chúng tôi không đi sâu tìm hiểu những nguyên nhân, quá trình 
đấu tranh cũng như ý nghĩa cuộc đấu tranh của Tăng Ni, Phật tử mà 
muốn qua sự kiện này bàn về xu hướng nhập thế của các tôn giáo 
trong bối cảnh hiện nay. 


Ở đây cần phân định rõ có sự khác biệt nội hàm giữa thuật ngữ 
thế tục hóa và nhập thế. Chúng tôi cho rằng xu hướng nhập thế khác 
với trào lưu (xu hướng) thế tục hóa. Trong bối cảnh công nghiệp hóa 
và sự mở rộng ảnh hưởng văn hóa phương Tây dẫn đến xu hướng 
thế tục hóa các tôn giáo trên phạm vi toàn thế giới. Bởi vì, “thế tục 
hóa: “Trước hết, là một quá trình xã hội và văn hóa dần thoát khỏi sự 
khống chế và biểu trưng tôn giáo. Trong Hòa ước Westphalia, thế tục 
hóa được dùng để biểu thị việc tài sản của giáo hội bị nhà nước tịch 
thu, hay lại như tách khỏi quyền uy của giáo hội, sự giảm thiểu và suy 
sút không ngừng của nội dung tôn giáo trong văn học, nghệ thuật, triết 
học. Quá trình này đồng thời còn có nghĩa là thế tục hóa lĩnh vực chủ 
quan, ý thức, tỉnh thần của con người; tức là người ta không còn dùng 
tôn giáo để đối xử và giải thích thế giới và đời sống riêng của mình. 


Thứ hai, thế tục hóa có nghĩa là tôn giáo trở thành việc của cá 


CUỘC ĐẤU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM CHỐNG MỸ - DIỆM ° 499 


nhân, còn biểu hiện công cộng của tôn giáo ngày càng trở nên ít đi; 
tức là tôn giáo bị khống chế trong phạm vi tín ngưỡng cá nhân, trở 
thành tôn giáo của tư nhân. Nó tương đối ít bị sự khống chế có tổ 
chức, cá nhân có quyền lựa chọn thế giới quan mà họ cần tiếp thu, cá 
nhân có tính tự chủ lớn để tạo ra hệ thống ý nghĩa riêng của họ. Do 
vậy nói, cái quá trình tự chủ không ngừng mở rộng này trong thực tế 
là quá trình thế tục hóa... 


Thứ ba, thế tục hóa là một hiện tượng có tính toàn cầu (Lang 
YouXing, 1995). Bởi vì, công nghiệp hóa không chỉ là sự phát triển 
của kỹ thuật, sự chuyền đổi kết cầu ngành,mà điều quan trọng hơn nó 
là một văn hóa. Công nghiệp hóa là một nhân tô cơ bản làm thay đổi 
xã hội và văn hóa truyền thống. Trong xã hội truyền thống nói chung, 
người ta chịu sự ảnh hưởng của tín ngưỡng tôn giáo, mặc dù sự tin 
theo này không giống nhau giữa các nhóm của một tộc người cũng 
như giữa các tộc người sinh sông trên một vùng lãnh thổ. Ở các nước 
đang phát triển, chính công nghiệp hóa là nhân tố quan trọng để các nước 
đó đi từ truyền thống đến hiện đại. Do vậy, dù muốn hay không muốn, 
những tác động của công nghiệp hóa đã làm thay đổi văn hóa toàn cầu. 


Nếu như công nghiệp hóa là nhân tố tác động đến xu hướng thế 
tục hoá, thì xu hướng nhập thế xảy ra ngay từ khi một tôn giáo nào 
đó ra đời. Vì, nhập thế là một quá trình diễn ra khi các chức sắc, tín 
đồ tham gia vào các hoạt động xã hội. Tôn giáo có nhiều chức năng, 
trong đó chức năng điều chỉnh xã hội hay chức năng kiểm soát xã hội. 
Chức năng kiểm soát xã hội được thể hiện qua kinh sách, giáo luật, 
giáo lý được truyền đạt đến từng tín đồ. Mỗi tín đồ tùy theo chức phận 
của mình đều cô gắng thực hiện theo giáo luật, giáo lý hình thành nên 
những hành vi ứng xử trước các hiện tượng thiên nhiên và các mối 
quan hệ xã hội. Đề rồi qua những thăng trầm của lịch sử, hình thành 
nên chuẩn giá trị, mà mỗi tín đồ có trách nhiệm thực hiện. Các tôn 
giáo dù là những tôn giáo được du nhập từ bên ngoài vào hay những 
tôn giáo ra đời trong bối cảnh cụ thể ở Nam Bộ đã tạo ra một hệ thống 
chuẩn mực, những giá trị nhằm điều chỉnh hành vi của những người 
có đạo. Những hành vi được điều chỉnh ở đây không chỉ là những 
hành vi trong thờ cúng, mà ngay cả trong cuộc sống hàng ngày trong 
gia đình cũng như ngoài xã hội của người tín đồ. Vì thế, hệ thống 
chuẩn mực, giá trị trong lý thuyết đạo đức và xã hội mà tôn giáo đã 
tạo ra ảnh hưởng đến mọi hoạt động của con người. Có lẽ vì vậy mà 
xu hướng nhập thế được thể hiện rất rõ trong hoạt động của các chức 
sắc và tín đồ các tôn giáo trong bối cảnh cụ thể ở Việt Nam. 


500 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Trong bài viết của mình về Phật giáo thời Trần, khi nói đến 
nguyên nhân dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo, chúng tôi 
lưu ý tính nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và nhắn mạnh: 
“Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử là Phật giáo nhập thể, liên hệ mật thiết 
với chính trị, phong hóa và xã hội” (Ngô Văn Lệ, 1995). Đồng thời, 
chúng tôi cũng dẫn lại ý kiến của tác giả Mạn Đà La khi nhắn mạnh: 
“Tự tưởng của Trân Nhân Tông là một thể hiện nhất quán của đạo 
và đời, xuất thể và nhập thế. Vì vậy, tỉnh thần của Thiên học Trúc 
Lâm là thiên học dân tộc, nghĩa là một mặt không ngừng phát triển 
tận cùng khả năng giác ngộ giải thoát để vươn lên đỉnh cao của con 
người giác ngộ giải thoát hoàn toàn, mắt khác không ngừng tích cực 
xây dựng an lành cho chúng sanh bằng cách trước hết phục vụ đất 
nước, dân tộc, những người gần mình và có ân nghĩa đối với cuộc 
sống của mình” (Mạn Đà La, 1995). Trong điều kiện cụ thể ở Nam 
Bộ vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã ra đời các tôn giáo gắn 
liền với người Việt Nam Bộ. Những tôn giáo đó góp phần làm phong 
phú bức tranh văn hóa của người Việt Nam Bộ nói riêng và Nam Bộ 
nói chung thêm phong phú. Đã có nhiều nghiên cứu về các tôn giáo 
bản địa (Định Văn Hạnh, 1999; Phạm Bích Hợp, 2007; Ngô Văn Lệ, 
2008, 2011). Trong các nghiên cứu đó, ngoài việc trình bày bối cảnh 
ra đời, những nội dung giáo lý, những nghỉ lễ, cũng như ảnh hưởng 
của các tôn giáo đó đến đời sống của người Việt Nam Bộ, các tác 
giả cũng chỉ ra những nguyên nhân ra đời của các tôn giáo bản địa. 
Nhiều ý kiến cho rằng đây là những tôn giáo cứu thế ra đời trong bối 
cảnh chung của khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Khi nghiên cứu 
các tôn giáo ra đời ở người Việt Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ 
XX nhiều tác giả cho rằng Bửu Sơn Kỳ Hương là tôn giáo cứu thế 
ra đời trong. trào lưu chung của các tôn giáo cứu thế ra đời ở thế kỷ 
XIX (Nguyễn Xuân Nghĩa, 1989). Cùng gân gũi với quan điểm này, 
TS. Phan Lạc Tuyên khi cho răng Bửu Sơn Kỳ Hương cũng như một 
số đạo giáo khác không phải là một tông phái của Phật giáo, tuy có 
phần nào dùng một số giáo lý của Phật giáo. Thực sự đây là một đạo 
giáo cứu thế được khai sinh không những ở Nam Bộ, mà còn ở các 
vùng Đông Nam Á khác như Philippines, Indonesia (Phan Lạc Tuyên, 
1992). Ngược dòng thời gian, chúng ta thấy có hoạt động khai hoang 
do Đoàn Minh Huyên chủ xướng. Đây là một hình thức hoạt động đặc 
thù trong lối sống cũng như trong tư duy của người nông dân Nam 
Bộ tự khăng định mình bằng bàn tay lao động của mình. Vào năm 
1849, sau khhi đã giúp người dân chữa bệnh, được người dân suy tôn 
là Phật Thầy Tây An, Đoàn Minh Huyên đã sử dụng pháp môn đưa 


CUỘC ĐẤU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAMCHỐNG MỸ - DIỆM * 501 


Phật giáo vào đời sống bằng cách khai hoang lập ấp, tạo cuộc sông 
an cư lạc nghiệp cho những người nông dân nghẻo. Nhờ phong trào 
khai hoang lập ấp đã đem lại những thành quả cho người nông dân. 
Những trại ruộng ở Thới Sơn (Tịnh Biên), Láng Linh (Châu Thành) 
không chỉ là thành quả lao động, mà còn góp phần phát triển kinh tế 
ở những nơi khó khăn trong buổi đầu khai phá. Xu hướng nhập thế 
còn được thê hiện ở Tứ Ân Hiếu Nghĩa, một tôn giáo bản địa ra đời 
ở Nam Bộ sau đó. Người sáng lập ra Tứ Ân Hiếu Nghĩa là Ngô Lợi, 
đã vận dụng Tứ trọng ân để khơi gợi lòng yêu nước của người dân 
trong bối cảnh đất nước bị xâm lược. Vào thời điểm đó, dưới ngọn cờ 
tôn giáo, Ngô Lợi đã tập hợp được lực lượng và nhận được sự hưởng 
ứng của nhiều người khác, hình thành căn cứ kháng Pháp. Có những 
căn cứ khá quy mô, là chỗ dựa cho phong trào kháng Pháp, như Láng 
Linh - Bảy Thưa do Trần Văn Thành chỉ huy, hay căn cứ Đồng Tháp 
Mười do Võ Duy Dương chỉ huy. Sau khi thực dân Pháp đàn áp các 
phong trào chống Pháp, những người sáng lập ra Tứ Ân Hiếu Nghĩa 
vẫn tiếp tục tinh thần chống ngoại xâm, thể hiện một tinh thần nhập 
thế rất tích cực. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc 
Mỹ, mặc dù kẻ thù tìm mọi cách chia rẽ, gây hận thù dân tộc, nhưng 
những chức sắc và tín đồ Phật giáo là người Khmer Nam Bộ vẫn một 
lòng theo Cách mạng và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc. Nhiều tâm gương đấu tranh cách mạng hy sinh anh đũng của 
các sư sãi và tín đồ mãi mãi là niềm tự hào của người Khmer Nam Bộ. 
Rõ ràng, sự gắn bó của các tôn giáo với đời sống xã hội diễn ra ở tất 
cả các tôn giáo, như là những minh chứng về xu thế nhập thế của các 
tôn giáo không phân biệt đó là tôn giáo du nhập từ bên ngoài vào hay 
là những tôn giáo ra đời trong bối cảnh cụ thê của Nam Bộ. 

Trong những năm sau giải phóng, các tôn giáo tham gia rất tích 
cực vả có hiệu quả trong các hoạt động từ thiện xã hội, tham gia vào 
các hoạt động cứu trợ trong việc chăm sóc người nghèo, cô đơn, trong 
giáo dục, y tế. Ở đồng bằng sông Cửu Long, tôn giáo nào cũng có 
những hoạt động từ thiện, trong đó nồi trội hơn cả có lẽ là Phật giáo 
Hòa Hảo. Những hoạt động từ thiện, nhân đạo rất đa dạng và phong 
phú bao gồm như sơ cứu chữa bệnh, tài trợ các trại nuôi dưỡng trẻ 
em mồ côi và người già neo đơn, Sửa chữa nhà cửa, cất nhà mới tình 
thương, tình nghĩa, sửa và xây cầu mới, nâng cấp đường... Từ năm 
1999 đến năm 2005, các hoạt động xã hội rất sôi động và huy động 
được 34.440.666.729 đồng. Đây là một con số không nhỏ trong bối 
cảnh mọi mặt của người tín đồ còn nhiều khó khăn. Xu hướng nhập 


502 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


thế của các tôn giáo ở Nam Bộ được thể hiện rất rõ trong các hoạt 
động xã hội. Trong các bài viết của mình về các tín ngưỡng tôn giáo 
của các cộng đồng cư dân Nam Bộ, chúng tôi nhắn mạnh đến những 
tác động của các tôn giáo đến đời sống mọi mặt của cư dân vùng đồng 
bằng sông Cửu Long (Ngô Văn Lệ, 2010, 2011). Rõ ràng trong bối 
cảnh cụ thê của Nam Bộ những tôn giáo bản địa đã góp phần làm nên 
diện mạo mới của văn hóa Nam Bộ, được thê hiện vào việc tham gia 
các hoạt động xã hội (như làm từ thiện, chăm sóc người già cô đơn, 
xóa đói giảm nghèo... ). 


Còn đối với Phật giáo thì sao? Phật giáo du nhập vào Việt Nam 
đầu Công nguyên. Nhưng do rất nhiều nguyên nhân khác nhau làm 
cho Phật giáo không xác lập được vị trí của mình trong đời sống xã 
hội của người Việt. Sau chiến thắng Nam Hán của Ngô Quyền, nước 
ta bước vào thời kỳ độc lập tự chủ. Có lẽ do nhu cầu cần thiết phải 
có một hệ tư tưởng chủ đạo mà Phật giáo dần xác lập được vị thế của 
mình. Ở giai đoạn đầu của thời kỳ độc lập tự chủ, vai trò của Phật giáo 
đối với văn hóa nước ta là rất to lớn. Những thành tựu văn hóa (nền 
văn minh Đại Việt, văn hóa Lý - Trần) mà Phật giáo đem đến mãi mãi 
là mốc son sáng ngời của những giá trị văn hóa tính thần Việt Nam, 
những chiến công hiển hách trong sự nghiệp chống ngoại xâm (chiến 
thắng Tống, Nguyên - Mông) cũng như đặt nền móng bước đầu cho 
việc mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam, mãi mãi là niềm tự hào của 
dân tộc ta. Tất cả những thành tựu đó đều có sự đóng góp hết sức to 
lớn của Phật giáo, với tư cách như là một hệ tư tưởng chủ đạo cho 
giai đoạn phát triển lịch sử đầy khó khăn này. Sự kết hợp hài hòa giữa 
niềm tin tôn giáo và một khát vọng độc lập tự chủ đã giúp cho Phật 
giáo có những đóng góp to lớn. 


Ở những thế kỷ tiếp theo, do những biến động của lịch sử, Phật 
giáo mất dần vai trò của mình, gắn liền với đời sống của người nông 
dân Việt cho đến ngày nay. Tuy vậy, trong thực tế để có thể đáp ứng 
nhu cầu đời sống cư dân, Phật giáo cũng có những thay đổi, nhất là 
từ những năm 20-30 của thế kỷ XX. Phong trào chấn hưng Phật giáo 
diễn ra khá mạnh mẽ ở Nam Bộ, tính đa dạng là một thực tế khách 
quan trong bối cảnh cụ thể ở miền Nam làm xuất hiện các chỉ hệ phái 
mới (hệ phái Khát sĩ), sự đa dạng trong kiến trúc, bài trí, về giáo lý 
có phần hiện đại và cách tân. Với phong trào cách tân đạo Phật trong 
những năm 60 của thế kỷ XX, hoạt động của Phật giáo gắn liền với 
cuộc đấu tranh chống xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai, góp phần 
làm sụp đồ chế độ gia đình trị Diệm - Nhu. Sau năm 1975, Phật giáo ở 


CUỘC ĐẤU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM CHỐNG MỸ - DIỆM ° 503 


Nam Bộ vẫn phát huy tính tích cực của mình không chỉ giới hạn trong 
vân đê đạo pháp, mà cả trong các hoạt động xã hội. 


Những nghiên cứu gần đây về Phật giáo Nam Bộ đã cho chúng ta 
một cái nhìn khá bao quát cũng như những hoạt động của Phật giáo 
trong bối cảnh mới và sự gia tăng vai trò của Phật giáo trong đời sống 
cộng đồng. Những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng vai trò của Phật 
giáo trong đời sống xã hội: I) Chính sách tôn giáo ngày càng cụ thể 
và có phần khích lệ những điều tốt đẹp trong giáo lý tôn giáo, vì nhận 
thức tôn giáo là một nhu cầu; 2) Đạo Tổ tiên có phong trào đưa bát 
nhang lên chùa, hóa thân hoàn vũ; 3) Phố biến hiện tượng trong các 
chùa có những hoạt động tôn giáo khác, nhất là thờ Mẫu; 4) Các bà 
trung niên, lão niên, nữ cán bộ về hưu “ø1à vui cảnh chùa”, đặc biệt là 
Hội các bà quy y tham gia công tác từ thiện và chăm lo việc đau ốm, 
tang tế cho những người trong chòm xóm; 5) Đặc biệt với xu thế thế 
tục hóa, Phật giáo hướng vào việc phục vụ đời, nhập thế làm không 
khí đời sống tôn giáo sôi động. 

Phật giáo, dù là Phật giáo Nguyên thủy hay các tông phái sau này, 
không định cho mình chức năng tham gia và giải quyết các vấn đề 
chính trị xã hội. Nhưng khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo không 
chỉ tồn tại như một tôn giáo mà đã hòa nhập vào cuộc sống của cư dân 
người Việt như là những yếu tố văn hóa góp phần tạo nên tính đa dạng 
và phong phú trong cuộc sông của cư dân người Việt. Xu hướng nhập 
thế của Phật giáo Việt Nam có thê quan sát thấy ở các thời kỳ khác 
nhau cũng khác nhau. Sở dĩ có tình hình này là vì, nếu xét về khía 
cạnh văn hóa của một tộc người, thì tôn giáo cho dù có vai trò như thế 
nào cũng chỉ là một trong nhiều thành tố góp làm nên tính đa dạng văn 
hóa của một tộc người ,mà không phải là tất cả. Có những tộc người, 
chẳng hạn như người Chăm, thì Phật giáo đã từng có mặt trong đời 
sông xã hội của Chămpa, mà di chỉ Đồng Dương đã minh chứng cho 
điều đó. Tuy nhiên, trong đời sống xã hội hiện đại của người Chăm 
thì hầu như không thấy bất kỳ một ảnh hưởng nào của Phật giáo - dù 
rất mờ nhạt. Trong khi đó, vào khoảng thế kỷ X, XI Islam du nhập 
vào xã hội người Chăm, khi mà Bàlamôn giáo đã xác lập được vị trí 
độc tôn của mình ở xã hội người Chăm. Trong bối cảnh đó, Islam 
không đủ mạnh làm suy giảm vai trò của Bàlamôn để xác lập vị trí 
của mình, vì vậy dẫn đến hình thành nhóm Bàni. Một dạng thức tôn 
giáo mang chứa đựng cả yếu tố Islam và Bàlamôn. Trong khi đó, một 
bộ phận người Chăm di cư sang Campuchia, lại tiếp nhận Islam một 
cách triệt để. Tại sao lại có tình hình như vậy? Chúng tôi cho rằng, 


504 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


tôn giáo như là một trong nhiều thành tố góp phần làm phong phú văn 
hóa của một tộc người. Các tộc người lại tiếp nhận các tôn giáo theo 
cách của mình. Vì thế, bất kỳ một thành tố văn hóa ngoại nhập nào 
kế cả tôn giáo, nếu không thấy phủ hợp với truyền thống văn hóa của 
một tộc người, thì thành tố văn hóa mới đó khó có thể tồn tại. Hay nói 
cách khác, mỗi tộc người có cách tiếp nhận các yếu tố văn hóa ngoại 
sinh theo cách riêng của mình. Và đương nhiên trong cách tiếp nhận 
đó cũng hàm chứa năng lực bản địa hóa các yếu tô văn hóa ngoại 
sinh. Các thành tố văn hoá ngoại sinh không chỉ góp phần làm nên sự 
phong phú, đa dạng văn hoá của một tộc người, mà quan trọng hơn là 
không tạo nên sự đối đầu. Vì vậy, một khi Phật giáo du nhập vào Việt 
Nam, không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đời sống tỉnh thần, mà 
cả trong đời sông xã hội. Đề có thể làm được điều đó, tất yếu phải gắn 
liền giữa việc tu hành với đời sống xã hội. Nhập thế là cách tốt nhất 
để cho một tôn giáo phát triển. 

Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội gia tăng, đây cũng là 
một biểu hiện sự gắn bó lợi ích tôn giáo với lợi ích dân tộc trên nguyên 
tắc tốt đời đẹp đạo, đạo pháp dân tộc, xã hội chủ nghĩa. Trong bối 
cảnh chung đó, Phật giáo Nam Bộ đã có vai trò rất quan trọng trong 
đời sống của cư dân, thì ngày nay càng thê hiện rõ không chỉ ở khía 
cạnh góp phần làm phong phú văn hóa Việt Nam, mà còn có những 
đóng góp cho những hoạt động xã hội khác. Tinh thần đạo pháp, dân 
tộc, xã hội chủ nghĩa hướng Tăng Ni, tín đồ đoàn kết, xây dựng và 
bảo vệ đất nước, làm cho đất nước ngày một giàu mạnh, đời sống 
nhân dân ngày một nâng cao. Đó không chỉ là khát vọng những người 
theo đạo Phật, nó là khát vọng của cả dân tộc Việt Nam trong cuộc 
trường chinh chống xâm lược trước đây và trong công cuộc chống đói 
nghèo, kém phát triển hôm nay. Phát huy những đóng góp của Phật 
giáo trong công cuộc chống ngoại xâm, trong công cuộc xây dựng đất 
nước và những giá trị văn hóa mà Phật giáo mang lại cho nền văn hóa 
việt Nam, phát huy tinh thần khoan dung hỷ xả để hướng tới một xã 
hội tốt đẹp hơn, là mong muốn của nhân dân ta, một dân tộc mà văn minh 
Phật giáo đã có nhiều ảnh hưởng, góp phần tạo nên những giá trị văn hóa 
làm nên sức mạnh vượt qua những bước thăng trầm của lịch sử đề tồn tại 
và phát triển như hôm nay. Những hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam trong những năm sau đổi mới đã góp phần vào sự hội nhập của Việt 
Nam không chỉ ở lĩnh vực kinh tế, mà cả về phương diện văn hóa. 


Như vậy, có thể thấy nếu xu hướng thế tục hóa gắn liền với công 
nghiệp hóa, thì xu hướng nhập thê là hoạt động tự thân của môi tôn 


CUỘC ĐẤU TRANH CỦA PHẬT GIÁO MIỄN NAM CHỐNG MỸ - DIỆM ° 505 


giáo gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của chính tôn giáo 
đó. Phong trào xuống đường của Tăng Ni, Phật tử miền Nam năm 
1963 là thể hiện hành động nhập thế, mà truyền thống đó được thể 
hiện rất rõ trong giai đoạn đầu của thời kỳ tự chủ. Tinh thần đó được 
tiếp tục thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử của Phật giáo việt Nam, 
mà cuộc biểu dương lực lượng của Tăng Ni, Phật tử vào năm 1963 
là một minh chứng. Đấu tranh chống lại chế độc tài Ngô Đình Diệm 
và sự can thiệp của Mỹ vào thời điểm bấy giờ là mệnh lệnh của mỗi 
người Việt Nam yêu nước, bất kỳ thuộc thành phần nào. Tăng Ni, Phật 
tử là những người yêu nước không thể chịu đựng sự tàn bạo của chính 
quyền Diệm đã cùng với các lực lượng yêu nước khác xuống đường 
đấu tranh. Đây là một biểu hiện rất rõ về nhập thế của một tôn giáo 
trong bối cảnh miền Nam Việt Nam năm 1963. Các tôn giáo dù là tôn 
giáo ngoại sinh hay tôn giáo ra đời trong bối cảnh cụ thể của Nam Bộ 
cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX không định cho mình chức năng tham 
gia giải quyết các vấn đề chính trị, xã hội. Nhưng đề có thê hội nhập 
vào đòng chảy chung của dân tộc, tôn giáo không thê không tham gia 
vào đời sống chính trị của dân tộc. Nhập thế là xu hướng tất yếu của 
các tôn giáo, mà biêu hiện của xu hướng nhâp thế ở các thời điểm lịch 
sử khác nhau cũng khác nhau. 


xu“ 


506 *° NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Lê Cung, 2003, Phong trào Phật giáo miễn Nam Việt Nam năm 
1983, Nxb, Thuận Hóa. 

2. Đinh Văn Hạnh, 1999, Đạo Tứ Ẩn Hiếu Nghĩa của người Việt 
Nam Bộ, Nxb, Trẻ. 

3. Lang YouXin, 1995, 7 hề tục hóa và tính khuynh hướng của nó, 
trong sách 7ôn giáo và đời sống hiện đại, Viện Thông tin KHXH, 
Nxb, Thông tin KHXH - Chuyên đề, 1998. 

4. Ngô Văn Lệ, 1994, Bứu Sơn Kỳ Hương có phải là một tông phái 
Phát giáo hay không? Trong sách Những vấn để dân tộc, tôn giáo ở 
miễn Nam. Nxb, Tp.Hồ Chí Minh, 1994. 

5. Ngô Văn Lệ, 1995, 7wử tim hiểu nguyên nhân phát triển đạo 
Phật thời Trần, trong sách: 7¡ hiển học thời Trần, Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam ấn hành, 1995, 

6. Ngô Văn Lệ, 2008, Các tôn giáo bản địa và ảnh hưởng của nó 
đến văn hóa người Việt Nam Bộ, Hội thảo Việt Nam học lần thứ ba, 
năm 2008. 

7. Ngô Văn Lệ (Chủ nhiêm đề tài), 2011, Đặc trưng tín ngưỡng 
tôn giáo và sinh hoạt văn hóa của các cộng đông cư dân Nam Bộ. (đã 
nghiệm thu tháng 6 năm 2011). Đề tài NCKH cấp Nhà nước thực hiện 
Đề án KHXH cấp Nhà nước: Lịch sử hình thành và phát triển vùng 
đất Nam Bộ, do GS. VS. Phan Huy Lê làm chủ nhiệm đề án. 

§. Nguyễn Xuân Nghĩa, 1985, Vài nhận xét về phong trào tôn giáo 
cứu thế ở đông bằng sông Cửu Long (từ cuỗi thế kỷ XIX đến trước 
năm 1975), Tạp chí Dán tộc học, SỐ 2. 

9. Phạm Bích Hợp, 2007, Người Nam Bộ và tôn giáo bản địa (Bửu 
Sơn Kỳ Hương, Cao Đài, Hòa Hảo), Nxb Tôn giáo. 

10. Phan Lạc Tuyên, 1992, Những Đạo giáo ở Nam Bộ, trong Kỷ 
yếu Hội thảo khoa học: Các giáo phái Phật giáo ở miền Nam việt 
Nam, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, tháng 9 năm 1992. 

11. Trần Hồng Liên, 2008, Dân tộc và tôn giáo ở Tây Nam Bồ trong 
quá trình phát triển, Đề tài NCKH cấp Bộ, nghiệm thu năm 2009. 

12. Trần Hồng Liên, 2011, Phật giáo ở Bình Dương: Lịch sử và 
hiện trạng, Đề tài NCKH cấp tỉnh, nghiệm thu năm 2011. 

13. Vương Hoàng Trù, 2011, Môi số vấn đề cơ bản về tôn giáo 
nhằm phát triển bên vững ở Nam Bộ, Đề tài NCKH cấp Bộ, nghiệm 
thu năm 2011. 


PHẬT GIÁ0 Với MỘT SỐ VẤN ĐỀ 
VĂN HÚA - XÃ HỘI 


ắNNC. Nguyễn Đắc Toàn 
Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam 


Phật giáo là một tôn giáo xuất hiện sớm và đóng vai trò rất lớn 
trong văn hóa của người Việt. Những triết lý, tư tưởng của Phật giáo 
có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt của cuộc sông, không chỉ trong 
quan hệ giữa con người với con người mà còn với thiên nhiên, môi 
trường xung quanh. Trong những vân đề thời sự hiện nay, tìm hiểu 
mối liên hệ giữa Phật giáo với những vấn đề văn hóa- xã hội được dự 
luận quan tâm, g1úp tìm thêm những lệ giải và có hướng giải quyết về 
vấn đề. Trong bài viết này sẽ làm rõ môi tương quan trong giáo lý nhà 
Phật với vấn đề liên quan đến vấn đề của đời sống, đó là quan hệ lao 
động trong sản xuất kinh doanh - đình công (của người sống), và vấn 
đề an táng (của người chết). 


Trước sự suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, gia tăng dân 
số dẫn đến nhiều vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống xã hội. Có 
nhiều quan điểm, với những cách tiếp cận khác nhau, đề lý giải những 
vấn đề của cuộc sống. Trong những cách lý giải, tìm được hướng trả 
lời một cách thỏa đáng, dưới góc nhìn và triết lý của mình, Phật giáo 
cũng có những quan niệm vê một số vấn đề thời sự của cuộc sống 
đang thu hút nhiều sự quan tâm. 


1. VỀ VẤN ĐÈ ĐÌNH CÔNG 


"Nhiều cuộc đình công với quy mô lớn đã và đang xảy ra ở nhiều 
quốc gia và vùng lãnh thô gây nên những hậu quả nghiêm trọng đối 
với sự phát triển, ôn định của từng khu vực, cũng như đời sông của 
người lao động. Nguyên nhân của đình công chủ yếu là do người lao 
động yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện điều chỉnh lương cho 


508 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


phù hợp với biến động của thị trường; thông báo công khai, minh 
bạch tiền thưởng, phụ cấp độc hại, chế độ đối với lao động nữ; yêu 
cầu doanh nghiệp hỗ trợ tiền nhà ở, phương tiện đi lại, phụ cấp tiền 
chuyên cần, cải thiện bữa ăn giữa ca ... Tiếp cận đình công dưới góc 
nhìn của Phật giáo mới thấy có mối quan hệ sâu sắc giữa đạo và đời, 
và từ đó có lý giải cũng như có thêm giải pháp cho vấn đề này. 

Đình công là sự ngừng VIỆC tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của 
tập thể người lao động để giải quyết tranh chấp lao động tập thể, tập 
trung ở hai loại: tranh chấp về quyên và tranh chấp về lợi ích. 


Tranh chấp lao động tập thể về quyên là tranh chấp về việc thực 
hiện các quy định của pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thê, 
nội quy lao động đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thâm 
quyên hoặc các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác ở doanh nghiệp mà 
tập thể lao động cho rằng người sử dụng lao động vi phạm. 


Tranh chấp lao động tập thê về lợi ích là việc đề nghị sửa đôi, bổ 
sung thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, 
định mức lao động, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và phúc lợi 
doanh nghiệp. 


Với tranh chấp về quyền thì Nhà nước đã có đủ các chế tài để xử 
lý. Chủ yếu của đình công hiện nay là tranh chấp về lợi ích, cả vật 
chất và tinh thần. Xét về góc độ lợi ích thì đình công là kết quả của 
việc xung đột của tập thể người lao động và chủ sử dụng lao động, 
doanh nghiệp. Người lao động với mong muốn có được lợi ích cao 
nhất, được thỏa mãn những yêu cầu cho là chính đáng nhất, phù hợp 
với công sức mình bỏ ra. Trong khi đó người sử dụng lao động muốn 
tạo giá trị lợi nhuận, với yêu tố đầu tiên là chi phí bỏ ra thấp nhưng lợi 
nhuận thu về cao. Các nhà đầu tư, sản xuất muốn bỏ ra chỉ phí ít hơn 
các doanh nghiệp khác nhưng vẫn bán bằng giá, từ đó sẽ thu được giá 
trị thặng dư, lợi nhuận cao hơn và không có gì khác là những người 
lao động phải gánh chịu. 


Hiện nay, đình công đang là một trong những vấn đề nóng bỏng 
và là một hiện tượng quan hệ lao động tự nhiên trong nên kinh tế thị 
trường. Nó biểu hiện một sự bề tắc trong quan hệ lao động, khi có sự 
xung đột về quyền và lợi ích giữa người lao động và người sử dụng 
lao động mà sự xung đột này không được giải quyết kịp thời. Bản chất 
của đình công thường thay đổi và phát triển cùng với sự phát triển 
của xã hội trong các giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển. Các 
cuộc đình công không chỉ gây thiệt thòi cho người lao động mà còn 


PHẬT GIÁO VỚI MỘT SÓ VẤN ĐÈ VĂN HÓA - XÃ HỘI * 509 


cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến nền kinh tế, trong đó có khả năng 
thu hút đầu tư nước ngoài, mặc dù chính khu vực này chiếm tỷ lệ lớn 
trong các vụ đình công, theo số liệu thống kê từ năm 1995 đến năm 
2011 thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Đài Loan, Hàn 
Quốc, Nhật Bản ... chiếm 75,4% với 3.122 cuộc. 


Như vậy, khác với nhiều vấn đề khác của cuộc sống được lý giải, 
ghi chép rõ ràng trong kinh điển, giáo lý thì vấn đề này không được 
đề cập trong giáo lý. Để lý giải các vấn đề trên sẽ phải vận dụng một 
cách khéo léo, vì một lý do rất đơn giản: Kinh điển, cũng như mọi sự 
kiến tạo của con nĐười, đều thuộc vảo lịch sử và không thoát khỏi hạn 
chế của thời Ø1an. Mẫu chốt của vấn đề xung đột lợi ích này, theo Phật 
giáo, chính là một trong tám nỗi khổ mà con người phải gánh chịu, 
“Sở cẩu bất đắc” - những mong muốn, cầu mong nhưng lại không đạt 
được, không thỏa mãn được ham muốn của con nĐười. 


Nguyên nhân đầu tiên, cũng là quan trọng nhất, dẫn đến nỗi khổ 
chính là sự “vô minh - thiếu hiểu biết”. Chính sự thiêu hiểu biết của cả 
hai bên dẫn đến những lợi ích không thể thỏa hiệp, dẫn đến đình công 
làm đình trệ sản xuất, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, mất thu 
nhập cả của người lao động lẫn lợi nhuận của doanh nghiệp. Chính sự 
“bô minh” dẫn con người đến “7hzm - sân - sỉ” một cách không kiểm 
soát. Về phía chủ doanh nghiệp, chính “/ỏng ¿ham”, cần tăng nhanh, 
mạnh lợi nhuận nhưng không chú trọng đến quyền lợi, lợi ích liên 
quan của người lao động, không tập trung tăng năng suất lao động 
bằng phương thức cải tiến, đầu tư vào phương tiện sản xuất mà chỉ tập 
trung vào khai thác nhân công giá rẻ, bằng hình thức phạt tiền, tăng 
ca, tăng giờ làm. Ngoài ra, doanh nghiệp không mấy quan tâm đến đời 
sống tinh thần của người lao động một cách đúng mức như không bố 
trí ngày nghỉ vào những dịp hiếu - hỷ của thân nhân người lao động, 
ngày cuối tuần đến nhà thờ, những buổi ngoại khóa cân bằng tâm sinh 
lý sau những giờ làm việc căng thắng. Không quan tâm đến đời sống 
vật chất trước những biến động “/eo ;hang” khôn cùng của thị trường 
dẫn đến trạng thái căng thăng, bất mãn khi có sự cô xảy đến như vi 
phạm kỷ luật lao động, lãn công và cuối cùng là đình công. Từ “tham” 
dẫn đến những hành động không hợp lý, tạo căng thắng trước những 
đề nghị, yêu cầu từ người lao động và đưa ra những cách giải quyẾt có 
phần cực đoan như đơn phương chấm dứt hợp đồng, cắt giảm phụ cấp, 
phạt tiền, trừ lương... . Về phía người lao động, một sô yêu câu phía 
chủ doanh nghiệp cần đáp ứng những vấn đề chế độ thai sản, cải thiện 
bữa ăn, hỗ trợ tiền nhà ở, thỏa mãn những đòi hỏi thiết yêu về tỉnh thần 


510 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


... nhưng cũng đặt ra trong bối cảnh chưa phù hợp, không quan tâm đến 
những chi phí duy trì doanh nghiệp trong những lúc khó khăn do không 
có đơn hàng, sản xuât câm chừng, lưu kho do không bán được hàng. 


Đề lý giải những vấn đề này, Phật giáo đưa ra quan niệm về sự 
“Vô thường”, vạn vật trong thê giới chỉ là dòng biến hóa vô định do 
nhân duyên kết hợp mà nên, tất cả biến đồi theo luật nhân quả và chỉ 
có sự biến hóa ấy là thường hữu. Nhân nhờ có cái duyên mới sinh ra 
được mà thành quả. Quả lại do cái duyên mà thành ra nhân khác, nhân 
khác lại nhờ có duyên mà thành quả mới... và cứ biến đổi mãi mãi. 
Theo đó, nguyên nhân đình công không hoàn toàn bắt nguồn từ phía 
nào cả. Đình công theo Phật giáo chính là theo luật nhân quả, doanh 
nghiệp cũng như người lao động gieo “nhân” nào, qua điều kiện nhất 
định “duyên”, sẽ được “quả” phù hợp. Cả hai gieo “nhân ác” sẽ gặp “quả 
ác”, cũng như “nhân lành” sẽ gặp “quả lành”. Giải quyết được xung đột 
lợi ích trên, cái “Vô thường” mà Phật giáo muốn nói đến chính là tương 
quan giữa người lao động và chủ doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn phát 
triển bền vững, ổn định môi trường sản xuất thì không có cách nào khác 
phải dựa vào người lao động và người lao động muốn có thu nhập ồn 
định, đảm bảo cuộc sống không chỉ cho mình mà còn những người thân 
cũng không có cách nào khác là trông vào sự phát triển của doanh nghiệp. 


Theo quan niệm này, cách giải quyết chính là tác động vào “sự vô 
minh”, làm cho mỗi cá nhân có được nhận thức đúng đắn về “ta là 
ai”, “ta đang ở đâu”, “ta đang làm gì”... để nhận thức được phần nào 
sự biến ảo vô thường đó, người ta không còn nhằm tưởng là “cái tôi” 
tồn tại mãi, cái gì cũng là của ta và giảm bớt sự khát ái, tham dục, 
hành động chiếm đoạt nhằm thỏa mãn những ham muốn, dục VỌNø, 
tránh tạo ra những kết quả, gây nên nghiệp báo, mắc vào bề khổ triền 
miên. Đó chính là việc chủ doanh nghiệp gieo “nhân lành” như trích 
một phần lợi nhuận, quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động phúc lợi, 
đảm bảo ở mức độ nhất định các nhu cầu vật chất, cũng như tinh thần 
sẽ được “quả lành”, người lao động tin tưởng vào môi trường làm 
việc, tận tâm với công việc, cùng doanh nghiệp vượt qua cũng như 
thụ hưởng những giá trị do đúng công sức của mình đem lại. Người 
lao động trong vị trí của mình, điều kiện của doanh nghiệp tạo những 
“nhân lành” như tập trung trong công việc, phát huy sức sáng tạo, làm 
chủ phương tiện sản xuất trong những lúc doanh nghiệp phát triển, 
cũng như cùng doanh nghiệp vượt khó trong lúc hoạn nạn chắc chắn sẽ 
gặp “quả lành” có thu nhập ôn định, những mong ước, đề nghị hợp lý dần 
dần được doanh nghiệp đáp ứng trong những điều kiện cho phép. 


PHẬT GIÁO VỚI MỘT SÓ VẤN ĐÈ VĂN HÓA - XÃ HỘI * 511 


Như vậy, cùng với việc mỗi cá nhân nhận thức được vị trí, vai 
trò của mình trong cộng đồng một cách đúng đắn nhất sẽ có những 
thế ứng xử phù hợp với lợi ích chung. Nâng cao nhận thức, hiểu biết 
không chỉ cho phía người lao động mà còn cả bên doanh nghiệp sẽ 
góp phần không nhỏ vào việc thúc đây xây dựng môi trường làm việc 
ồn định, bền chặt, hai bên đều có lợi hơn việc đình công, gây đình trệ 
sản xuất, ảnh hưởng đến thu nhập của cả hai bên. 


2. VỀ VẤN ĐỀ AN TÁNG NGƯỜI QUÁ CÓ 


Hiện nay vẫn đang tồn tại nhiều hình thức an táng cho người quá 
có. Ở Việt Nam, trong quá trình đô thị hóa với tốc độ lớn, hàng loạt 
nghĩa trang trong nội đô cũng như vùng ven đô được di dời dành chỗ 
cho các khu đô thị mới, bản thân các nghĩa trang lớn theo quy hoạch 
của Nhà nước cũng dần hết quỹ đất trống. Nghĩa trang lớn nhất Hà 
Nội, nghĩa trang Yên Kỳ, theo khả năng cũng chỉ còn tiếp nhận thêm 
trong khoảng hai năm. Nhà nước đang khuyến khích các trường hợp 
hỏa táng (điện táng) bằng cách hỗ trợ kinh phí cho thân nhân người 
quá có. Hỏa táng có những ưu điểm nỗi bật, đó là kinh tế và vệ sinh. 
Về mặt vệ sinh môi trường, chúng không gây ô nhiễm các nguồn nước 
sông, nước giếng. Địa táng không chỉ độc hại những khu vực liền kề 
mà còn làm ô nhiễm ngay cả những suối nƯỚC Ở Xa, do nhiễm độc của 
các chất bân ở xác chết thắm vào lòng đất, rất độc hại và nguy hiểm 
cho sức khỏe con người. Bằng thực nghiệm, người ta dễ đàng tìm 
thấy chất hữu cơ trong nước uống, nước có chứa các chất thối rữa của 
protein hoặc các mảnh vụn khác tương tự làm hại sức khỏe cho những 
ai dùng nước đó. Về mặt kinh tế, phí tổn hòa táng thấp hơn địa táng theo 
truyền thống. Các nghĩa địa đã chiếm cứ nhiều phần đất đai, ở thôn quê 
cũng như ở thành thị. thôn quê, làng nảo cũng có nghĩa địa. Các phần đất 
đai ấy, lẽ ra phải để cho người sống trồng hoa màu, xây dựng nhà cửa. 


Các hình thức mai táng cũng chỉ là do thói quen, tập quán, tín 
ngưỡng, không ảnh hưởng đến sự linh thiêng hay tính toàn vẹn của 
người đã chết. Việc thực hiện nghỉ thức hỏa táng không chỉ gÓp phần 
giảm thiểu quỹ đất dành cho người chết gia tăng mà còn gÓp phần tiết 
kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường ... Sinh thời, lãnh tụ Hồ Chí Minh 
có nguyện vọng được hỏa táng. Trong di chúc, Bác viết: “Tồi yêu cẩu 
thi hài tôi được đối đi, tức là “hỏa táng”. Tôi mong rằng cách “hỏa 
táng” sau này sẽ được phổ biến. Vì như thể đối với người sống đã tốt 
về mặt vệ sinh, lại không tồn đất ruộng. Khi ta có nhiêu điện, thì “điện 
táng ” càng tốt hơn”. Tình thần, tầm nhìn của Bác thật bao la, đi trước 


512 *s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


thời đại, phù hợp cả trong giai đoạn ngày nay, trước những vẫn đề như 
đât nông nghiệp, nghĩa trang, môi trường sinh thái... 


Vậy, hóa táng là gì và quan niệm của Phật giáo về vân đề này? 


Hỏa táng là hình thức thiêu xác người giữ lấy tro, xuất hiện từ 
sớm, vào khoảng thời đại đồ đồng, vào khoảng 2.500 năm trước Công 
nguyên. Tục lệ thiêu xác có lẽ xuất hiện khi có chiến tranh với người 
ngoại quốc, nhiều xác của quân địch đã bỏ lại tại chiến trường gây ô 
nhiễm, nên họ phải dùng đến phương pháp đót, đề khỏi bị uế tạp đất 
đai. Ngày nay, trước tình hình dân số gia tăng, quỹ đất cho người sống 
trở nên khó khăn cũng như quỹ đất dành cho người chết (nghĩa trang) 
cũng trở nên eo hẹp trên toàn thế giới. Về vẫn đề này, theo quan niệm 
trong Phật giáo, không có luật lệ cứng rắn hay bắt buộc trong việc an 
táng. Tuy nhiên tại một vài xứ Phật giáo, việc hỏa thiêu thường được 
đa số tín đồ thi hành. Đối với Phật giáo nguyên thủy, chết thì thiêu đó 
là làm theo phong tục sẵn có của Ân Độ thời cổ chứ không phải là một 
sự bắt buộc, ngoài ra còn mang ý nghĩa theo triết lý của Ân Độ nhằm 
nhắc nhở rằng khi chết rồi thì đừng nên luyến tiếc gì nữa. Các tín đồ 
Phật giáo tin rằng tro cốt cuối cùng sẽ hợp nhất với lực đã khai sáng ra nó. 
Theo quan niệm hiện đại, hỏa táng là một hình thức rất hợp vệ sinh, bảo 
vệ môi sinh, không mắt đất, giảm bớt được nhiều vấn đề như: Xây mộ, 
tảo mộ, bảo quản mộ, cải táng, di dời... cho nên việc hỏa táng càng ngày 
càng được phô biến rộng rãi trong cộng đồng Phật giáo. 


Sau khi hỏa thiêu, vấn đề được đặt ra là có nên chôn tro cốt xuống 
đất, gìn giữ đề thờ cúng tại nhà, tại chùa hay đem rải xuống sông biền. 
Về vấn đề này, Phật giáo coi xác thân chỉ là sự hỗn hợp của vật chất và 
sau khi chết, những thứ này lại trở về các nguyên tô Đất, Nước, Gió, 
Lửa. Phần tro cốt còn lại chỉ là biểu tượng của người qua đời, là người 
thân mà ta thương yêu, chúng ta nên kính trọng. Tuy nhiên, chúng ta 
không nên quyền luyến quanh những biểu tượng này, không nên sông 
mãi với quá khứ của họ hay nghĩ răng chúng ta chăng còn liên hệ gì 
với người đã chết. Một số người thích thờ cúng tro cốt tại chùa hay 
tại nhà, một số người khác lại đem chôn, hoặc đem tro cốt rải xuông 
biển hay xuống sông đề gieo duyên với các loài thủy tộc hay rải xuông 
rừng đề gieo duyên với các loài chúng sinh sống. trên đất hay một nơi 
nào đó theo ý muốn... Đó là các phương cách để giải quyết phần lưu 
lại những gì của người quá có. Tùy theo niềm tin, áp dụng phương 
cách nào cũng không có gì sai cả, nhưng đừng nghĩ rằng để tro cốt ở 
những nơi thiêng liêng như chùa chiền, người quá có sẽ được an toàn, 


PHẬT GIÁO VỚI MỘT SÓ VẤN ĐÈ VĂN HÓA - XÃ HỘI * 513 


được nghe câu kinh tiếng kệ và không bị nghiệp lực lôi kéo. Việc để 
tro cốt trong chùa không có ý nghĩa gì hơn là việc biểu lộ niềm kính 
trọng và thương yêu với người đã khuất. Một vấn đề nữa là khi thiêu 
có nóng không? Theo Phật giáo Nguyên thủy, việc tái sinh xảy ra tức 
khắc chỉ trong một sát-na niệm tưởng, không đề trống khoảnh khắc 
nào trong trạng thái lưng chừng như làn sóng điện lan trong không 
gian, tức khắc được phát sinh trong máy thu thanh hay thu hình. Sự 
sinh tử này xảy ra cực kỳ nhanh chóng và được xem là một tiến trình 
liên tục. Còn theo Phật giáo Đại thừa cho rằng có một số trường hợp 
có thể phải qua giai đoạn chuyên tiếp, ở đó chúng sinh mang dạng 
“thân trung ấm” không hình tướng, lưu lại trong thời gian từ một đến 
bảy tuần lễ, thông thường thời gian thọ sinh là bảy ngày, tuy cũng có 
thể lâu hơn nữa do sở duyên chưa thích hợp. Tuy nhiên, đù là tái sinh 
tức thời hay tái sinh qua giai đoạn chuyền tiếp, thì thân xác lúc ấy chỉ 
còn lại là một cơ thể vật chất, các giác quan không còn hoạt động, 
mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, tứ chi không còn cử 
động, cho nên không còn cảm giác đau đón, nóng hay lạnh. Vậy, trong 
quan niệm của mình, Phật giáo lý giải vấn đề hỏa táng hoàn toàn thỏa 
đáng và giải quyết những vấn đề nghỉ ngại liên quan. 


Trong sự phát triên không ngừng của thế giới, với rất nhiều cuộc 
khoa học kỹ thuật, nhưng luôn gặp phải những vấn đề nan giải của 
cuộc sống mà không có lời giải thỏa đáng. Với thế giới quan, nhân 
sinh quan của Phật giáo, được hình thành cách đây khoảng 2.500 năm, 
vẫn có sức sống, soi chiếu nhiều mặt của đời sống xã hội, có điều là 
chúng ta có mở lòng đón nhận hay chấp nhận nó. Việc chúng ta nghiên 
cứu, tiếp nhận tỉnh thần nhân văn trong các tôn giáo, trong đó có Phật 
giáo luôn là một hướng đi đúng vì tựu trung chân lý trong các tôn giáo 
đều hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ. Nhà bác học Albert Ein- 
stein đã nói: Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên 
trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả 
phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, 
phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất 
thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó. 


3k>kzk 


PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
VỚI VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ XÃ HỘI CH0 
CỘNG ĐỒNG (THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP) 


1S. Trần Hoàng Hảo 
ThS. Dương Hoàng Lộc 
Trường Đại học KHXH&NYV-ĐHQG TP.HCM 


Phật giáo Việt Nam, từ buổi đầu du nhập cho đến nay, lúc nào 
cũng đồng hành cùng với dân tộc, nêu cao tỉnh thần hộ quốc an dân 
và nhập thế hành đạo. Vì vậy, đạo Phật đã ngắm sâu vào lòng dân tộc, 
gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, xã hội của người dân Việt Nam 
ở mọi miền đất nước. Ngày nay, trong xu thế hội nhập và phát triển, 
đặc biệt với mục tiêu phát triển bền vững, Phật giáo Việt đã phát huy 
các giá trị truyền thống của mình, đóng góp rất lớn vào công cuộc xây 
dựng đất nước. Thể hiện rõ nhất điều này chính là việc Phật giáo tham 
gia vào lĩnh vực an sinh xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau đề hỗ 
trợ các đối tượng gặp nhiều khó khăn, xoa dịu nỗi đau cuộc sống. Các 
hoạt động này được cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao. Ở thành phố 
Hồ Chí Minh, Phật giáo đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội mang 
tính thiết thực cao và không thê không kế đến việc tham gia cung câp 
dịch vụ xã hội cho cộng đồng, thể hiện rõ tinh thần từ bi, cứu khổ 
cứu nạn của Phật giáo: “Phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư 
Phật". Vì thê, việc tìm hiểu hiện trạng cung cấp dịch vụ Xã hội của 
Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh là góp phần hiểu hơn về vai trò của 
tôn giáo này trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay. 


Dịch vụ xã hội là gì? Dịch vụ xã hội được xem là hành động hay 
hoạt động bác ái có tô chức, là chương trình hay phương thức sử dụng 
nhân viên xã hội và những chuyên viên liên quan để thực hiện mục 
tiêu an sinh xã hội - tức sự duy trì và làm gia tăng hạnh phúc cho con 


516 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


người trước những hụt hãng do biến đối về kinh tế-xã hội, mất việc 
làm, ốm đau, tuôi già,... Tùy theo mỗi quốc gia mà khái niệm dịch 
vụ xã hội được hiểu khác nhau. Ở các nước châu Âu, dịch vụ xã hội 
giới hạn trong các dịch vụ cứu trợ bao gồm y tế, giáo dục, địch vụ an 
sinh nhà ở. Tại nước Anh, dịch vụ xã hội gôm những bảo đảm xã hội, 
dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết 
tật và trẻ em. Còn ở Ấn Độ, dịch vụ xã hội được hiểu là những hoạt 
động nhằm thúc đây an sinh của nhân dân với các lĩnh vực hỗ trợ như: 
Giáo dục, sức khỏe công cộng, an sinh xã hội, bảo hiểm và trợ Ø1Úúp xã 
hội,... Mặt khác, hệ thống cung ứng dịch vụ xã hội được xem là rất đa 
dạng, nhiều thành phần nhà nước hay tư nhân, thuộc cơ quan xã hội 
hay hội đoàn, thuần túy hay hỗ trợ, có lợi nhuận hay phi lợi nhuận,... 
Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo là bộ phận không thể không tính đến. 
Việc cung cấp các dịch vụ xã hội của hệ thống này nhằm hướng đến 
đáp ứng nhu cầu căn bản của con người, đem đến hạnh phúc của đa 
sô quân chúng nhân dân qua VIỆC cung ứng các dịch vụ sức khỏe, giáo 
dục, nhà ở,... và làm thăng tiến bộ phận yếu thế, khốn khổ trong xã 
hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia. Theo nhóm tác 
giả của công trình Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 2020 
một số vấn đề lí luận và thực tiễn cho biết có 4 loại hình dịch vụ xã 
hội: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ giáo dục đào tạo, dịch vụ văn 
hóa-thông tin-thê thao-khoa học và dịch vụ cộng đồng, trợ giúp xã hội”). 
Đây là cách phân chia theo phạm vi hoạt động. Ngoài ra, nếu phân chia 
theo đối tượng xã hội, thì dịch vụ xã hội còn có: Dịch vụ xã hội cho người 
cao tuổi, địch vụ xã hội cho người bị nhiễm HIV/AIDS, dịch vụ xã hội 
cho người khuyết tật, dịch vụ xã hội cho thanh thiếu niên..... 


Phật giáo tham gia vào việc cung cấp một số dịch vụ xã hội cần 
thiết cho cộng đồng chính là thể hiện chức năng hỗ trợ xã hội của tôn 
giáo. Với Phật giáo, đó là sự thể hiện của tinh thần từ bi, cứu khổ cứu 
nạn, thực hành hạnh bố thí - bước đi đầu tiên của việc tự chuyển hóa 
thân tâm của mỗi người. Phật giáo Việt Nam, với tinh thần hộ quốc 
an dân và đồng hành cùng dân tộc, đã có nhiều hỗ trợ cho người dân 
mỗi khi gặp thiên tai, giúp đỡ cho người nghèo. Đặc biệt, ngôi chùa 


1. Tham khảo từ: Nguyễn Thụy Diễm Hương, Tập bài giảng học phần Dịch vụ 
xã hội dùng cho sinh viên Bộ môn Công tác Xã hội - Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn - ĐHQG Tp.HCM, bản photocopy, tháng 3/2008. 

2. Trần Hậu, Đoàn Minh Huấn, Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 
2020 một số vấn đề lí luận và thực tiễn, Hà Nội, NXB Chính trị quốc gia, 2012, 
trang 42-45. 


PHẬT GIÁO THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH VỚI VIỆC CUNG CÁP * 517 


không chỉ là nơi thực hành nghỉ lễ tôn giáo cho tín đồ mà còn là nơi 
chữa bệnh, dạy chữ cho người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ. Đây là 
cách thức truyền thống mà Phật giáo Việt Nam khi tham gia an sinh 
xã hội cho cộng đồng. Từ sau thời kỳ đổi mới, nước ta chuyên sang 
nền kinh tế thị trường, các hoạt động dịch vụ xã hội ngày một mở 
rộng khi Nhà nước nhận ra vai trò của toàn dân trong sự hiệp lực để 
cùng giải quyết các vấn nạn xã hội và chăm lo cho người dân: “Ngày 
nay, người ta nhận thấy rằng, độc quyên nhà nước hoặc độc quyên tư 
nhân cung ứng các địch vụ xã hội đều có những mặt hạn chế, nhất là 
triệt tiêu cạnh tranh và không thể nắng cao chất lượng dịch vụ. Hơn 
nữa, những dịch vụ xã hội mang nhiều yếu tô đạo đức, giả trị nhân 
văn, văn hóa truyền thống thì xã hội dân sự có ưu thế nồi trội vì ẩó là 
chủ thể không mang tính quyên lực chính trị và phi lợi nhuận”°). Cụ 
thê hơn nữa, Báo cáo phát triển Việt Nam 2010 - Các thê chế hiện đại 
đã đề cập đến thực trạng việc cung cấp dịch vụ xã hội ở khu vực nhà 
nước và tư nhân của nước ta. Theo đó, việc duy trì và cải thiện chất 
lượng phục vụ ở lĩnh vực giáo dục và y tế cho sự phát triển của một 
nước có dân số trẻ và đang tăng trong khuôn khổ ngân sách eo hẹp, 
đang là một thách thức đối với Việt Nam. Tình trạng quá tải và phụ 
thuộc lớn vào nguồn thu ở khu vực nhà nước trong giáo dục và y tế là 
một thực tế, còn khu vực tư nhân với mức lệ phí cao thì rất khó khăn 
cho người thu nhập thấp. Vì vậy, sự tham gia của các tô chức xã hội 
trong việc cung cấp dịch vụ đã góp phần đáng kế vào việc cải thiện 
khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục của người dân, đặc biệt 
là người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn®. Phật giáo 
Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, khi tham 
gia cung cấp dịch vụ xã hội, thường tập trung ở hai lĩnh vực giáo dục 
và y tế. Vì vậy, nội dung nghiên cứu của chúng tôi sẽ tập trung ở hai 
lĩnh vực này. 


Với thực trạng của một thành phố đông dân, cơ sở vật chất cho 
giáo dục chưa đáp ứng đủ, nên người dân nghèo thành phố Hồ Chí 
Minh rất khó khăn mỗi khi tiếp cận đến các dịch vụ này. Hiểu rõ hoàn 
cảnh đó, một số chùa thành lập các phòng khám từ thiện và mở các 


3. Trần Hậu, Đoàn Minh Huấn, Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 
2020 một số vấn đề lí luận và thực tiền, Hà Nội, NXB Chính trị quốc gia, 2012, 
trang 40-41. 

4. Báo cáo phát triển Việt Nam 2010, Các thê chế hiện đại (Báo cáo chung của 
các nhà tài trợ tại Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam), 3-4/ 12/2009, Hà 
Hội, trang 66-75. 


518 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


lớp học tình thương để giúp cho họ. Theo báo cáo gần đây của Thành 
hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện có đến 13 lớp học 
tình thương của Phật giáo được đặt tại các quận I1, 3, 7, 9, Gò Vấp, 
Bình Thạnh, Thủ Đức và Bình Chánh. Tổng cộng có 1.133 em theo 
học). Chùa Huỳnh Kim (quận Gò Vấp), chùa Châu Lâm (Quận Bình 
Thạnh), chùa Liên Hoa (quận 8), chùa Hưng Phước (quận 3), chùa 
Phước Thiện (quận 7), chùa Vạn Thọ (quận 1), chùa Sùng Đức (quận 
Thủ Đức)... là những địa chỉ được nhiều người biết đến. Phần lớn các 
chùa này nằm ở địa bàn dân cư nghèo, đông dân nhập cư và tệ nạn 
xã hội, cho nên các lớp học tình thương này mở ra cho con em họ có 
được điều kiện học hành, chủ yếu ở phạm vi cấp mẫu giáo và lớp l. 
Chăng hạn, lớp học tình thương ở chùa Châu Lâm (quận Bình Thạnh) 
được thành lập năm 1989 cho nhóm đối tượng trẻ mồ côi cha hoặc cả 
cha lẫn mẹ đi tù vì buôn bán ma túy và mại dâm. Nằm gần cầu Nhị 
Thiên Đường (quận 8), chùa Liên Hoa mở lớp học tình thương cho 
khoảng 30 trẻ em nghèo và nhập cư từ năm 2006 đến nay. Riêng lớp 
học tình thương chùa Phước Thiện (quận 7) là nơi dạy chữ cho các 
trẻ lang thang với phần nhiều có đặc điểm không hộ khâu, không cha 
mẹ và không có khai sinh. Còn chùa Sùng Đức (quận Thủ Đức) tiếp 
nhận học sinh cấp 1 và 2 vốn là con em của người nhập cư từ nơi khác. 
Mặt khác, nhà chùa không những không thu học phí mà còn tặng quần 
áo, sách vở, động viên gia đình cho con em đến lớp để biết đọc biết 
viết, tạo điều kiện cho các em vươn lên sau này. Hỗ trợ các vị Tăng 
Ni, Phật tử đứng lớp còn có các thầy cô giáo về hưu tại địa phương 
góp sức giảng dạy-một hình thức khơi dậy tiềm năng của cộng đồng 
trong việc tham gia an sinh xã hội và góp phần vào việc xóa mù chữ, 
phố cập giáo dục ở địa bàn vùng ven, ngoại thành thành phố Hồ Chí 
Minh. Với những việc làm này, Phật giáo thành phố đã góp phần: 
“Một người không được tham gia học tập không chỉ thiệt thòi cho bản 
thân người đó mà còn ảnh hưởng đến chất lượng nguôn nhân lực xã 
hội, thậm chí còn gây hệ lụy với xã hội do thiếu hiểu biết. Tác động 
tiêu cực của người thất học đối với xã hội không chỉ trong một thời 
điểm mà diễn ra suốt vòng đời sinh tốn và trưởng thành của mỗi con 
người. Thế giới đã cho nhiêu dẫn chứng về các mối liên hệ giữa thất 
nghiệp với nghèo đói, bệnh tật, tệ nạn xã hội, tội phạm xã hội, hủy 


5. Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, 2011, Báo cáo tổng 
kết công tác Phật sự năm 2011 và Chương trình hoạt động Phật sự năm 2012 của 
Thành hội Phật giáo thành phó Hồ Chí Minh, Văn phòng Thành hội Phật giáo thành 
phố Hồ Chí Minh phát hành, trang 13. 


PHẬT GIÁO THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH VỚI VIỆC CUNG CÁP * 519 


hoại môi trường sống,... mà khắc phục chúng thường bắt đầu bằng 
các giải pháp nâng cao dân trí, phát triển giáo dục, nhát là tạo cơ hội 
cho nhóm cư dân nghèo tiếp cận dịch vụ giáo dục”), 


Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, giới Tăng NI, Phật tử thành phố 
Hồ Chí Minh đã có những nỗ lực trong việc chăm sóc sức khỏe cho 
cộng đồng bằng nhiều hình thức như phát thẻ bảo hiểm y tế, hiến máu 
nhân đạo, vận động y bác sĩ khám chữa bệnh, cấp thuốc cho người 
nghèo và gia đình chính sách, tài trợ mồ mắt, mồ tim,... Nhưng quan 
trọng nhất là hệ thống Tuệ Tĩnh đường và các phòng khám nằm trong 
các tự viện trên địa bàn thành phố là địa chỉ quen thuộc của nhiều bệnh 
nhân nghèo. Sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc, là một trong hai tiêu 
chí quan trọng để đánh giá nguồn vốn của con người (sức khỏe và 
giáo dục). Hễ một thành viên của xã hội không được hay thiếu chăm 
sóc sức khỏe sẽ dẫn đến hậu quả là bệnh tật và góp phần tạo nên một 
số vấn đề xã hội khác như nghèo đói, thất nghiệp, căng thắng, bị cô 
lập,... Đạo Phật cho rằng bệnh tật là một trong những nỗi khổ lớn nhất 
của đời người. Nó trực tiếp giày vò thân, tâm của người mắc bệnh với 
sự đau đớn, lo buôn và sợ hãi. Cho nên, muốn cứu người và thể hiện 
lòng từ bi đến chúng sinh thì trước tiên phải giúp họ làm sao thoát 
khỏi nỗi khổ do bệnh tật gây ra. Hiện tại, Phật giáo thành phố Hồ Chí 
Minh có 2 Tuệ Tĩnh đường ở chùa Pháp Hoa (quận Phú Nhuận) và 
Tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh). Hai cơ sở này được xem là có 
nhiều nhân lực, giàu kinh nghiệm ở lĩnh vực Đông-Tây y và cơ sở hạ 
tầng tốt. Trong năm 2006, Tuệ Tĩnh Đường chùa Pháp Hoa đã khám 
14.657 lượt bệnh nhân, châm cứu 4.565 lượt người, hốt 123.200 thang 
thuốc Nam với tổng trị giá là 563.345.000 đồng và khám bệnh Tây 
y cho 4.700 lượt người, tiền thuốc 20.675.000 đồng. Còn Tuệ Tĩnh 
đường tịnh xá Trung Tâm khám 33.120 lượt bệnh nhân, hốt 57.600 
thang thuốc, tông trị giá 192.000.000 đồng?. Gần 30 năm nay, chùa 
Vạn Thọ (quận l) là nơi được người dân thành phố cũng như các tỉnh 
lân cận biết đến như là nơi chuyên chữa trị các chứng bông gân, trật 
khớp, bó gãy xương... với phương thuốc gia truyền. Trực tiếp chữa 


6. Trần Hậu, Đoàn Minh Huấn, Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 
2020 một số vấn đề lí luận và thực tiền, Hà Nội, NXB Chính trị quốc gia, 2012, 
trang 223-224. 

7. Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phô Hồ Chí Minh, 2006, Báo cáo tổng 
kết công tác Phật sự năm 2006 và Chương trình hoạt động Phật sự năm 2007 của 
Thành hội Phật giáo thành phó Hồ Chí Minh, Văn phòng Thành hội Phật giáo thành 
phó Hồ Chí Minh phát hành, trang 19-20. 


520 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


là các nhà sư trong chùa, họ là những lương y và được đảo tạo y học 
cổ truyền. Còn Linh Quang tịnh Xtá (quận 4) chuyên chữa các bệnh 
thần kinh tọa, viêm xoang, bại liệt, viêm xương khớp,... miễn phí cho 
bà con nghẻo trên địa bàn Quận 4. Một sỐ ngôi chùa khác như chùa 
Kỳ Quang II (quận Gò Vấp), chùa Đinh Hương (quận 12), chùa Tập 
Thành (quận Bình Thạnh), Tịnh Xá Lộc Uyễn (quận 6), chùa Phước 
Hòa (quận Gò Vắp),... có phòng khám và phát thuốc cho cộng đồng, 
theo hình thức Đông Tây y kết hợp. Nhìn chung, thông qua việc chữa 
bệnh cho cộng đồng ở các chùa là cách vận dụng y phương minh Phật 
giáo vào trong thực tiễn cuộc sống và để phát huy giá trị y học cổ 
truyền của dân tộc. Không dừng lại ở việc chữa trị cho người nghèo 
khó, Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh còn thể hiện tỉnh thần “chúng 
sinh là bình đẳng” bằng việc giúp đỡ những bệnh nhân nhiễm HIV/ 
AIDS. Từ năm 2002, Phật giáo Việt Nam đã triển khai Dự án “Sáng 
kiến lãnh đạo Phật giáo” - một chương trình hỗ trợ bệnh nhân HIV tạo 
được những hiệu ứng xã hội rất tích cực. Ở thành phó Hồ Chí Minh, 
cho đến nay, có 4 cơ sở tham vấn cho người nhiễm cũng như bị ảnh 
hưởng bởi căn bệnh này được đặt tại chùa Diệu Giác (quận 2), chùa 
Kỳ Quang II (quận Gò Vấp), chùa Quang Thọ (huyện Hóc Môn), chùa 
Linh Sơn (quận Bình Thạnh) và văn phòng điều phối đặt tại chùa Phổ 
Quang (quận Tân Bình). Với người bị nhiễm HIV/AIDS, các Tăng Ni, 
Phật tử giúp họ thông qua việc chăm sóc tại nhà và bệnh viện khi họ bị 
ốm hoặc khi họ bị thương, dạy họ các phương pháp thiền trị liệu, thực 
hiện các nghỉ lễ tôn giáo, tổ chức các khóa tu đê họ vượt qua khủng 
hoảng và bất an đề sống vui, sống khỏe, cung cấp thức ăn, thuốc Nam 
và cả địa điểm đề họ được điều trị khi bước vào giai đoạn cuối. Thông 
qua hình thức này, bệnh nhân được tiếp thêm sức sống, được an ủI 
và chia sẻ với tỉnh thần bình đẳng, không kỳ thị, tạo điều kiện đề họ 
tiếp tục tái hòa nhập cùng cộng đồng. Chương trình mở nhiều khóa 
tập huấn, nhiều hội thi cho tăng ni, Phật tử và các cộng tác viên tham 
gia đề tăng cường kiến thức nhằm hỗ trợ tốt cho người bệnh cũng như 
vận động cộng đồng không kỳ thị họ. Riêng trong 6 tháng đầu năm 
2009, hoạt động dự án này tại thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện: 
Tổ chức 12 lớp tập huấn ngắn hạn để nâng cao kiến thức chuyên môn 
cho tình nguyện viên và cộng tác viên, tổ chức 20 đợt truyền thông 
phổ biến kiến thức cơ bản về HIV/AIDS cho cộng đồng, tư vấn trực 
tiếp và gián tiếp qua điện thoại cho 300 trẻ nhiễm và thân nhân, theo 
dõi cũng như giúp đỡ 298 trẻ nhiễm, tổ chức 48 lượt giáo dục kỹ năng 
sống phòng tránh HIV/AIDS và thăm viếng, tặng quà, phát thuốc cho 


PHẬT GIÁO THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH VỚI VIỆC CUNG CÁP * 521 


người nhiễm'®. Nhìn chung, việc cung cấp dịch vụ y tế cho người 
dân nghèo, khó khăn và nhiễm HIV/AIDS của Phật giáo thành phố 
Hồ Chí Minh gÓpP phần tăng cường sức khỏe cho cộng đồng, giảm 
thiểu lo âu, phiền muộn từ bệnh tật, mang lính nhân văn sâu sắc. Vì 
vậy, những hoạt động hỗ trợ của Phật giáo gIúp người nghèo có cơ 
hội được khám, chữa bệnh miễn phí đã phần nào giúp cho xã hội giải 
quyết vấn đề: “7i nhiên, nhiễu vấn đề bức xúc của dịch vụ được thể 
hiện ở ngành tài chánh y tế bất hợp lí khi chỉ tiêu công còn khiêm tốn, 
gánh nặng chủ yếu dôn cho người bệnh, bảo hiểm y tế chưa phát huy 
đây đủ chức năng và diện bao phủ còn hẹp, điễu kiện cơ sở vật chát, 
môi trường y tế và tỉnh thân, thái độ phục vụ chưa cao, còn gây phiển 
nhiễu với người bệnh, chất lượng dịch vụ chưa được người dán hải 
lòng. Y tế tư nhân ra đời đã thể hiện bước tiến mới đáp ứng nhu cầu 
khám, chữa bệnh của người dân với nhiều chỉ báo tiễn bộ phục vụ 
khách hàng, hiện đại hóa nhanh chóng cơ sở vật chất, nhưng lại thiếu 
sự hỗ trợ cần thiết của nhà nước nên vẫn phải sử dụng viện phí làm 
nguồn thu chủ yếu đâu tư, tiếp tục dồn gánh nặng lên người bệnh, đẩy 
bất bình đẳng trong hưởng thụ dịch vụ y tế lên cao”). 


Qua tìm hiểu thực trạng hoạt động cung cấp dịch vụ xã hội (y tế và 
giáo dục) cho người dân của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã cho 
thấy một số đặc điểm cơ bản. Thứ nhất, đó là tính linh hoạt trong tô 
chức thực hiện, sự phối hợp chặt chẽ giữa Phật giáo với chính quyền 
và cộng đồng, gắn liền với thực trạng từng địa bàn khác nhau. Thứ 
hai, giới Tăng Ni, Phật tử thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thê hiện 
vai trò xã hội của mình trong việc “ban vui cứu khổ”, đem tâm lòng 
từ bi, cứu khổ cứu nạn đến với những mảnh đời bất hạnh trong xã 
hội bằng cả sự dẫn thân mà việc hỗ trợ cho bệnh nhân HIV/AIDS là 
minh chứng cụ thể nhất. Thứ ba, những hoạt động thiết thực này của 
Tăng Ni, Phật tử thành phố ngày càng trở nên quan trọng khi tham gia 
vào an sinh xã hội, góp phần thực hiện công bằng xã hội, ngăn ngừa 
và khắc phục rủi ro cho cộng đồng. Vì vậy, những thành quả của họ 
được xã hội ghi nhận, góp phần thể hiện lối sống nhân ái, nghĩa tình 


§. Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phó Hồ Chí Minh, 2009, Báo cáo tổng 
kết công tác phật sự năm 2009 và Chương trình hoạt động phật sự năm 2010 của 
Thành hội Phật giáo thành phó Hồ Chí Minh, Văn phòng Thành hội Phật giáo thành 
phó Hồ Chí Minh phát hành, trang 15. 

9, Trần Hậu, Đoàn Minh Huấn, Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 
2020 một số vấn đề lí luận và thực tiền, Hà Nội, NXB Chính trị quốc gia, 2012, 
trang 264- 265. 


522 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


của người dân Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy, 
Phật giáo thành phó Hồ Chí Minh luôn thẻ hiện tỉnh thần “Hộ quốc an 
dân”, đồng hành và phát triển cùng thành phố vì mục tiêu văn minh, 
hiện đại và bền vững. 

Tuy nhiên, để hoạt động cung cấp dịch vụ xã hội cho cộng đồng 
ngày càng hiệu quả, thiết thực, đặc biệt là giúp đỡ cho người nghèo, 
các đối tượng chính sách, góp phần nâng cao chất lượng sống của 
người dân thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin đề ra một số giải 
pháp như sau: 


- Thứ nhất, chính quyền các cấp thành phố nên có chủ trương, 
chính sách và tạo điều kiện, vận động giới Tăng NI, Phật tử trên địa 
bàn tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội phục vụ cộng 
đồng, giúp đỡ bà con nghèo, đặc biệt là việc cung cấp dịch vụ miễn 
phí về y tế, giáo dục cho họ. 


- Thứ hai, việc cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục của Phật giáo 
thành phố Hồ Chí Minh nên mở rộng đến nhiều địa bàn vùng ven, 
ngoại thành, khu vực đông dân cư nghèo,.. . để giúp họ có cơ hội ốn 
định và dần nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua vai trò của các 
tự viện, Tăng Ni tại địa phương. 


- Thứ ba, giới Phật giáo thành phố nên mở rộng nhiều hình thức, 
cách thức cung cấp các dịch vụ xã hội cho cộng đồng dân cư, chú 
trọng đến các đối tượng công nhân, người nhập cư, sinh viên nghèo, 
người dân trong khu vực bị qui hoạch treo, người già lang thang, trẻ 
đường phó,... hiện đang đối mặt với nhiều vấn đề. 


- Thứ tư, muốn thực hiện an sinh xã hội tốt cho cộng đồng, dịch 
vụ xã hội có chất lượng cao thì đội ngũ tham gia phải có kiến thức và 
kĩ năng liên quan đến công tác xã hội. Vì vậy, Phật giáo thành phó Hồ 
Chí Minh nên có kế hoạch tổ chức hoặc tạo điều kiện cho Tăng NI, 
Phật tử có tâm huyết phục vụ cộng đồng theo học các khóa học liên 
quan đến công tác xã hội. 


33k zk 


VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU L0NG 
TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÚA - XÃ HỘI 
TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY 


Thẹs. Võ Thanh Hùng 
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ 


1. TÔNG QUAN 

1. Vài nét về đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội 

Tây Nam Bộ là vùng đất phù sa mới gồm 12 tỉnh và thành phố 
Cần Thơ, diện tích tự nhiên trên 4 triệu ha, dân số gần 17,3 triệu 
người (tính đến ngày 01/04/2009), chiếm 22% dân số cả nước. Trong 
đó, người Kinh trên 90%; Khmer hơn 7%; Hoa 1,2% và người Chăm 
chiếm gần 0,07%. Toàn vùng có 07 tôn giáo với hơn 30 hệ phái. Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có 700km bờ biển, 400km biên giỚI 
tiếp giáp với Campuchia. Hệ thống sông ngòi và kênh rạch chẳng 
chịt (khoảng 28.000km sông rạch), là cơ sở cho giao thông đường 
thủy và hình thành các cảng sông, cảng biển quốc tế, đồng thời còn 
là nguồn tưới tiêu, thau phèn rửa mặn. Hằng năm, đóng góp 18% 
GDP, 50% sản lượng lúa, 70% sản lượng trái cây, 52% sản lượng 
thủy sản, 90% sản lượng gạo xuất khẩu và 60% kim ngạch xuất 
khâu thủy sản của cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 
toàn vùng giai đoạn 2001 - 2010 đạt 11,7%/năm. Cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2012, thu nhập bình quân 
32 triệu đồng/người, gấp 2,5 lần, thu ngân sách tăng gấp 6 lần, so 
với năm 2002. 


524 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Hoàn cảnh tự thổ nhưỡng và những đặc điểm về kinh tế - xã hội 
của vùng đất này sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn tính cách, lối sống và 
những đặc trưng văn hóa của người ĐBSCL, nhất là vai trò của Phật 
giáo vùng ĐBSCL trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đã qua và trong thời 
kỳ đôi mới hiện nay. 

2. Khái quát Phật giáo Nam Bộ 


Khi nghiên cứu về Phật giáo Nam Bộ, dễ nhận thấy một điều đặc 
biệt là diện mạo Phật giáo Nam Bộ vừa xuất hiện những hiện tượng, 
những đặc điểm riêng có ở Nam Bộ, không thấy ở bất cứ vùng miền 
nào, vừa là sự tiếp nối làm sâu sắc, làm phong phú thêm truyền thống 
Phật giáo ĐBSCL. Cái đặc sắc ấy là do Nam Bộ đi đầu trong tiếp xúc 
văn hóa, xét trong tương quan với cả nước. Ngay từ thời kỳ khai phá 
vùng đất mới này ở các thế kỷ XVII-XVIII, những truyền thống văn 
hoá Phật giáo Việt, Khmer, Hoa, Chăm, Ấn... đã gặp gỡ nhau, đan xen 
và hòa trộn nhau, tạo ra sự đôi mới trong Phật giáo nói chung và văn 
hóa Phật giáo ĐBSCL nói riêng. 


Hiện toàn vùng ĐBSCL có: 


STT CS Tusĩ | chức | HT | TT Tăng | Mi Tín 
TT sắc (BQTC) đồ 


Bamanp an [p8 | — [ø [mm [im [im | [nem 


[* Riêng hệ phái Nam tông ngoài chùa, còn có 201 Sàlatel] 


Như vậy, Phật giáo người Việt ở Nam Bộ là sản phâm tổng hợp 
của ba nhân tố chính: Truyền thống Phật giáo và văn hóa dân tộc vùng 
ĐBSCL tiếp biến với các tôn giáo, dân tộc khác cộng với vị trí địa lý 
thuận tiện giao lưu quốc tế, tính cách phương Tây cũng ảnh hưởng tới 
Phật giáo Nam Bộ về tính mở, thoáng; tính năng động và tính thực 
dụng. Chính những điều này đã góp phần hình thành đặc trưng tính cách 
văn hóa Phật giáo Nam Bộ: Tính đề cao đạo lý, những giá trị đạo đức làm 
người, cùng với tính sông nước, bao dung, năng động, trọng nghĩa. 


Những đặc trưng này, suy cho cùng có nguồn góc hình thành từ 
nhu cầu tô chức đời sống cộng đồng lưu dân Việt buổi đầu khai phá 
Nam Bộ mang tính tự phát, thiếu luật lệ, thiếu sự tổ chức và quản lý 
của triều đình trung ương. Trong những điều kiện gian khổ chống chọi 
với thiên nhiên, đã xác lập vai trò của những cá nhân mạnh, thủ lĩnh 
vùng, những người có khả năng chiêu dân lập ấp, tổ chức sản xuất, 


VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO VÙNG ĐỎNG BẰNG SÔNG CỬU LONG *® 525 


tổ chức cuộc sống cộng đồng, giải quyết các tranh chấp... Trong điều 
kiện không có luật lệ và tự phát thì đạo lý làm người và uy tín của cá 
nhân là cái thay thế, trong đó đạo lý làm người có một vị trí đặc biệt, 
có ý nghĩa quyết định sự sinh tồn của những người đi khai hoang mở 
đất, đã làm xuất hiện một dòng tôn giáo độc đáo, mà đặc trưng nổi 
bật làm nó khác với tất cả các tôn giáo khác, là ở chỗ đã nâng đạo lý 
làm người truyền thống của người Việt lên thành nội dung chủ yếu 
của giáo lý, thành pháp môn, thành phương thức tu hành, hay cũng 
có thể nÓI, đạo lý làm người đã được Phật giáo hóa, vẫn là sự tiếp tục 
của truyền thống văn hóa Việt, hơn nữa, góp phần phát triển và làm 
phong phú truyền thống á ấy trong sự tiếp XÚC VỚI Các truyền thống văn 
hóa khác, nhất là khi Tổ quôc thống nhất, Bắc - Nam liền một dải, cả 
nước đi lên CNXH, hội nhập với quốc tế. 


H. NỘI DUNG 
1. Mối quan hệ giữa Phật giáo với đời sống văn hóa vùng ĐBSCL 


Lịch sử vùng đất Nam Bộ đã ghi nhận Phật giáo từng đồng hành 
cùng dân tộc, nhanh chóng được nhân dân đón nhận, tin theo trong 
suốt tiến trình lịch sử khai phá, hình thành việc dựng nước và giữ 
nước vùng đất mới này. Nhìn lại lịch sử Nam Bộ qua bốn giai đoạn: 
trước 1802, 1802-1867, 1867-1945 và từ 1945 đến nay, trong đó giai 
đoạn đầu gồm thời kỳ Đảng Trong (từ đầu đến 1777) và thời kỳ nội 
chiến Tây Sơn - Nguyễn Ánh (,778- 1802), có thê thấy thời kỳ Đàng 
Trong là xuất phát điểm lịch sử rất thuận lợi cho sự phát triên của Phật 
giáo ở Nam Bộ... Với triết lý đạo đức nhân sinh sâu sắc về từ, bị, hỷ, 
xả giáo hóa con người sống và làm việc thiện, bao dung, độ lượng; 
Phật giáo đã trở thành một phần của đời sống: trở thành chỗ dựa tinh 
thần cho nhân dân. Phật giáo đã đồng hành và để lại những dấu ấn 
sâu đậm trong đời sống và phong tục tập quán, trong văn học và nghệ 
thuật; trở thành di sản văn hóa quý báu của ĐBSCL. 


Về mặt đạo đức, lối sống so sánh ta thấy Khổng giáo thì cứng 
nhắc, khuôn phép, chỉ dành cho tầng lớp trên, biết chữ thánh hiền. 
Đạo giáo lại mơ hồ, cởi mở quá mức thì Phật giáo lại gần gũi 
hướng tới những người bình dân, với nghi thức, triết lý giản dị, 
dễ hòa nhập vào cuộc sống. Như vậy cho thấy đạo đức Phật giáo 
là sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, với vũ trụ, nên Phật 
giáo có ảnh hưởng lớn đến tâm thức dân tộc, giữa đạo và đời, giữa 
tư tưởng đạo đức Phật giáo với tính cách đạo đức con người vùng 
ĐBSCL trùng khít, phù hợp. 


526 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Phật giáo đã thể hiện triết lý nhân sinh sống phải tu thân tích đức, 
làm điều thiện, điều lành, hướng con người tới ứng xử nhân văn, cao 
đẹp nghiệp nhân quả “ở hiển gặp lành”. Ngôi chùa được nhận thức 
là nơi tôn nghiêm, nơi tu học, rèn luyện đạo đức tâm linh chứ không 
phải là nơi lánh đời, tiêu cực. Đó là một ý nghĩa tích cực trong việc 
nhận thức vai trò của ngôi chùa trong đời sông cộng đồng của nhân 
dân vùng ĐBSCL; Cũng từ đây, mà vùng đất này có câu: “Thứ nhất 
là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa” hoặc “Tu tại tâm”, “Phật 
tử tại gia”... với ý răn dạy, khẳng định đối tượng tu nếu ba nghiệp đã 
thanh tịnh rồi thì việc tu đâu, ở đâu không còn là vấn đề đề bàn. “7n 
tịnh tức Phật độ tịnh”, dù có ở nhà hay ở chợ nếu chúng ta áp dụng 
giáo lý Phật đà trong mọi công việc thường nhật thì việc tu tập cũng 
dễ dàng. Nhưng nếu ở chùa mà không tu thì cũng hoàn không, đó 
chính là đạo đức. 


Về mỹ thuật, kiến trúc: Phật giáo đề lại những công trình kiến trúc 
đẹp, có phong cách riêng như: Chùa Vân Quang, chùa Long Tuyên 
(Mỹ Tho), Tây An (An Giang), chùa Giác Lâm, chùa Giác Viên, chùa 
Từ An (TP. HCM), chùa Long Thiên, chùa Đại Giác, chùa Bửu Phong 
(Đông Nai)... đê lại giá trị đặc sắc vê mỹ thuật và kiên trúc tôn giáo 
của ĐBSCL cũng như của cả Nam Bộ. 

Về văn học nghệ thuật: Phật giáo có hệ thống 1n chữ của chùa, tác 
giả là bậc Tăng Ni tu hành theo đạo Phật và các Nho sĩ có ảnh hưởng 
của đạo Phật. Ngôi chùa xuât hiện trong văn chương chữ Quôc ngữ ở 
ĐBSCL qua những câu ca dao, dân ca như: 

Dù có ấi đâu về đâu, 

Tháng giêng hai chín nhớ câu hội về. 

Trà Ôn - Phước Hậu chùa quê, 

Dáng hương tưởng nguyện niệm lời kinh tâm. 

Ngoài việc gắn liền với lễ hội, hình ảnh ngôi chùa ở Nam Bộ còn 
găn liên với đời sông lứa đôi, trai gái: 

Tay bưng quả nếp vô chùa, 
Lam râm lạy Phật xin bùa em đeo. 

Người Nam Bộ xưa vốn bản tính thiết thực, đến chùa không phải 
đê tìm hiệu giáo lý cao siêu, không câu mong sự giải thoát xa vời mà 
chỉ câu mong những øì liên hệ trực tiêp và thiệt thực nhât đôi với đời 
sông của mình. Do đó, việc đên chùa “xin bùa em đeo” là một việc 
làm phản ánh tính thiệt thực ây của người dân Nam Bộ. Hành động 


VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO VÙNG ĐỎNG BẰNG SÔNG CỬU LONG * 527 


này chỉ là cái cớ nhằm bộc lộ tình cảm lứa đôi mà thôi. Điều này, 
người ta cũng rât thường thây ở một sô các câu ca dao, dân ca khác: 
“Sông bên đây, anh lập cảnh chùa Tân Thiện, 
Sông bên kia, anh lập cái huyện Hà Đông... 
Bạn mình ơi, chim kêu dưới suối trên nhành. 
Qua không bỏ bậu bậu đành bỏ qua” 


Rõ ràng việc lập chùa ở đây chỉ là một cách nói quen thuộc chứ 
không nhât thiệt là một việc làm cụ thê. Đó là cách người con trai ràng 
buộc người con gái trong cái nghĩa, cái tình mà anh ta từng vun đắp. 
Điêu này còn thê hiện ở nhiêu câu ca dao khác: 

Bao giờ cạn lạch Đồng Nai, 
Nát chùa Châu Thới mới sai lời nguyễn. 

Đây là một dị bản của câu ca dao: Bao giờ cạn lạch Đồng Nai / 
Nát chùa Thiên Mụ mới sai lời nguyên. Cho dù là dị bản, nhưng nó 
vân có một điềm chung nhât định, chính là dâu ân của ngôi chùa trong 
tâm thức cộng đông. Câu ca dao đã nhãc tới ngôi chùa Châu Thới - 
một ngôi chùa nôi tiêng thuộc đât Bình Dương ngày nay. Trước đây, khi 
việt Gia Định thành thông chí, Trịnh Hoài Đức đã từng xem ngôi chùa 
nảy là một trong những thăng cảnh nôi tiêng của đât Gia Định xưa. 


Về loại hình văn chương, hình ảnh ngôi chùa được phản ảnh hết 
sức phong phú và đa dạng với nhiều thể loại khác nhau như trong 
thi ca có: Vãng Thích Ca Phật Đài của tác giả Phạm Thái Dũng; Về 
phía của tác giả Hạnh Phương. Trong tiểu thuyết, hình ảnh ngôi chùa 
cũng từng được các nhà văn Nam Bộ phản ánh khá nhiều. Tuy nhiên 
ở thể loại này, ngôi chùa chủ yếu được phản ảnh như là một không 
g1an tâm linh găn bó với đời sống con người. Trước hết có thể kể tới 
hình ảnh ngôi chùa trong tiêu thuyết Người bán Igọc (1931) của Lê 
Hoằng Mưu, tác phẩm Tiên bạc bạc tiền của Hồ Biêu Chánh; Đá rừng 
phương Nam của Đoàn Giỏi, Hòn Đất của Anh Đức... Mặc dù không 
phản ánh nhiều và sâu, thậm chí chỉ nhắc đến một cái tên “xóm chùa” 
nào đó trong #ỏn Đất của Anh Đức, nhưng điều đó cũng ít nhiều cho 
thấy, trong chiêu sâu tâm thức của .TBƯỜI dân Nam Bộ, ngôi chùa là 
một cái gì đó rất thiêng liêng, rất gần gũi, gắn bó với cộng đồng. 


Truyện ngắn, tùy bút, bút ký có: Cởi mục trôi về của tắc giả Nguyễn 
Ngọc Tư; Giao thừa cửa Phát của Nhật Tuân, Về chùa của Quán Như, 
Những buổi chiếu thơ áu của Hoàng Thị Giang, Lân đấu tiên tôi lên 


528 *s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


chùa của Huệ Thành; ở thể loại bút ký có một số tác giả, tác phâm 
như: Minh Phương với tác phẩm Một chuyến dụ xuân về T\ ây Nam Bộ, 
Trần Thế Vinh với Năm non bảy núi ở miễn Tây Nam Bộ, Trần Thế 
Vinh với Lễ hội và vía Bà Chúa Xứ múi Sam, Hồ Kiên Giang với Bồng 
bênh Tân Lộc, Sơn Nam với Sài Gòn xưa - Ấn tượng 300 năm và tiếp 
cận với Đông bằng Sông Cửu Long... Trong số các tác giả này, có lẽ 
nhà văn Sơn Nam được xem là cây viết tiêu biểu nhất viết về ngôi 
chùa và sinh hoạt Phật giáo ở đất Nam Bộ... 


Qua đó, cho thấy, ngôi chùa là một thực thể sinh động, có khả năng 
tạo nên cảm hứng phong phú cho đời sống tinh thần xã hội, trong đó 
có sinh hoạt nghệ thuật văn chương; đồng thời cũng chứng tỏ sự gần 
gũi, gắn kết của nó trong tâm thức cộng đồng suốt chiều dài lịch sử. 


Như vậy, Phật giáo ĐBSCL đã được văn hóa hóa trở thành văn hóa 
Phật giáo trong nền văn hóa nước nhà. Nghiên cứu đạo đức Phật giáo 
để nhận thấy sự hình thành nhân cách, đạo đức con người ĐBSCL 
trong thời đại hiện nay. Sự ảnh hưởng của Phật giáo thắm sâu vào người 
dân ĐBSCL. Không chỉ riêng gì dân tộc Việt, các tộc người khác trong 
cộng đồng các dân tộc anh em cũng thấy rõ ảnh hưởng của Phật giáo 
trong đời sống văn hóa, nhất là trong lĩnh vực tinh thần của con người. 


Là người dân ĐBSCL, từ lúc bé cho đến lớn ai cũng đều nghe 
tiếng chuông chùa hoặc tiếng kinh, tiếng mõ của nhà chùa. Hình ảnh 
mái chùa từ nhỏ đã thắm vào mỗi con người ĐBSCL nên trong nhiều 
phong tục tập quán của ĐBSCL và một số dân tộc khác chịu ảnh 
hưởng Phật giáo; thậm chí đến mức hòa nhập thành tập quán trong 
đời sông thường ngày như việc đi chùa lễ Phật, cúng mông một, ngày 
rằm, ngày Tết tại chùa và bàn thờ gia tiên. Những dịp lễ hội như ngày 
Phật đản, ngày Vu lan báo hiếu, Tết Trung thu hoặc ngày lễ Tết của 
dân tộc... người dân đến chùa đề cầu nguyện phục thiện vả cầu an 
cho gia đình. Ngoài việc đi chùa cầu an, người dân còn dâng cúng 
tổ tiên thể hiện lòng tôn kính, tạo nên nét đẹp văn hóa của dân tộc... 
Chùa là nơi để thờ Phật, là chốn linh thiêng, thanh tịnh đề tín đồ, Phật 
tử mỗi tháng hai lần dâng hương đăng hoa trà quả lễ Phật. Trước kia, 
những sản vật dâng lên cúng Phật xong thường được đem phát chân 
cho người nghèo khó. Như vậy, ngôi chùa truyền thống có ý nghĩa 
nhân văn rất lớn. Hiện nay, Phật giáo ĐBSCL nói riêng và nước ta 
nói chung vẫn thực hiện được điều này góp phần cùng xã hội làm tốt 
công việc từ thiện, nhân đạo đề lại thiện tâm cho chúng sanh hướng 
đến cửa Phật. 


VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO VÙNG ĐỎNG BẰNG SÔNG CỬU LONG * 529 


2. Ảnh hưởng của Phật giáo đến chính trị - xã hội vùng ĐBSCL 


Đất nước hùng cường thì Phật giáo hưng thịnh; khi Tổ quốc lâm 
nguy, Phật giáo sẵn sàng đứng lên tham gia chống giặc ngoại xâm, 
góp phần giành lại độc lập cho dân tộc. Khi đất nước hòa bình, Phật 
giáo lại cùng toàn dân tích cực tham gia xây dựng cuộc sống thông 
qua hoạt động răn dạy tín đồ, Phật tử phát huy truyền thống yêu nước 
thương nòi, trau dôi đạo đức, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc lịch sử 
Việt Nam nói chung và lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng đã chứng 
minh những đóng øóp quan trọng vào công cuộc dựng nước, ø1Iữ nước 
và bảo vệ Tổ quốc của Phật giáo. Qua nhiều triều đại phong kiến ở 
nước ta, nhiều vị vua quan là Phật tử với sự hiểu biết Phật pháp nên đã 
vận dụng những tinh hoa trong tư tưởng, triết lý của đạo Phật phục vụ 
cho công cuộc xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh. Đạo từ đời 
mà có và đạo lại đi vào đời để giúp cho đời đơm hoa kết trái. Theo đó, 
đạo Phật không tách rời cuộc sông con người nên giữ đạo đề làm đẹp 
cho đời là hạnh nguyện của Phật tử. Thực tế, Phật giáo đã thích ứng 
với mọi hoản cảnh lịch sử và văn hóa của dân tộc, hòa nhập cùng dân 
tộc, thân thương với con người cùng thiên nhiên; góp phần xây dựng 
sự đoàn kết, hòa hợp dân tộc. 


Điểm lại lịch sử cho thấy, Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật 
giáo vùng ĐBSCL nói riêng đã thể hiện tinh thần tự chủ, độc lập, 
anh dũng của dân tộc; đồng thời khăng định tinh thần gắn liền đạo 
pháp với dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Phát huy truyền thống quý 
báu đó, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân ta, Phật giáo đã có 
những đóng góp xứng đáng vào thăng lợi vẻ vang của dân tộc. Nhiều 
chùa chiền, tịnh viện là cơ sở cách mạng, nuôi giấu, cưu mang những 
chiến sĩ cách mạng. Nhiều nhà sư cũng đã tạm gác áo cà sa tham gia 
chiến đấu chống ngoại xâm, góp phần làm nên thắng lợi chung của 
cả dân tộc. Sau chiến tranh, các nhà sư lại cùng chung sức, đồng lòng 
đề hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh, góp phần cùng toàn dân 
khắc phục hậu quả nặng nê của chiến tranh á ác liệt do ngoại xâm gây 
ra. Nhiều nhà sư đã xuất gia nhưng vẫn nhập thế để giúp đời, giúp 
nước, giúp dân bằng trí tuệ, hiểu biết của mình. 

Đúng như trong Diễn văn khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp 
Quốc (Vesak) năm 2008 tại Hà Nội vào ngày 14-5-2008, nguyên Chủ 
tịch nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định: “... đạo Phát là tôn giáo 
có mặt rất sớm, từ gân 2.000 năm trước. Ngay từ buổi đâu tiên, với tư 


530 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


tưởng từ bị, hỷ xả, Phật giáo đã được nhán dán Việt Nam đón nhận, 
luôn đông hành cùng dân tộc với phương châm nhập thế, gắn bó giữa 
Đạo và Đời, phần đấu vì hạnh phúc và an vui cho con người. Trong 
các thời đại, thời nào lịch sử Việt Nam cũng ghi nhận những nhà sư 
đại đức, đại trí đứng ra giúp đời hộ quốc an dân”. 


Trong bối cảnh hiện nay, đất nước ta đang trên đà hội nhập và phát 
triển, Phật giáo ĐBSCL đã có những đóng góp không nhỏ cho đất 
nước, hòa bình và an lạc. Phật giáo vùng ĐBSCL ngày càng trưởng 
thành và phát triển vững chắc, thu được những thành tựu Phật sự quan 
trọng trên mọi lĩnh vực. Hệ thống tổ chức của Giáo hội được kiện toàn 
từ trung ương đến cơ sở và phát triển khắp cả vùng với hơn 4 triệu 
Tăng Ni và Phật tử; hàng trăm chùa chiên, tự viện được trùng tu, tôn 
tạo đẹp đẽ. Công tác giáo dục có nhiều chuyên biến rõ nét, đổi mới 
cả về nội dung và hình thức; hệ thống giáo dục được mở rộng, các cơ 
sở đào tạo tăng ni từ sơ cấp đến đại học được củng cố và xây dựng 
khang trang, đảm bảo cho hàng nghìn Tăng Ni sinh học tập với I Học 
viện Phật giáo, 01 trường trung cấp và hàng chục cơ sở đào tạo sơ cấp, 
nhiều Tăng, Ni có học vị thạc sĩ, tiễn sĩ. Phật giáo vùng ĐBSCL hàng 
năm cử hảng chục học viên xuất sắc đi học tại nhiều trường đại học 
ở nước ngoài, như: Đại học New Dheli (Ấn Độ), Đại học Phật giáo 
Truyền giáo Nam tông Quốc tế Yangon (Myanmar), Phật Quang Sơn 
(Đài Loan),... 


Về hoạt động nghỉ lễ thu hút đông đảo tín đồ, Phật tử tham dự 
như: Đại lễ Phật đản, mùa Vu lan báo hiếu... Với phương châm: “Đạo 
pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, trên tỉnh thần tri ân, báo ân của 
người con Phật được gắn liền với đạo lý “Uống nước nhớ nguôn” của 
dân tộc Việt Nam, Phật giáo ĐBSCL đã hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử 
các chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường cử 9 hồi đại hồng chung 
vào Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hàng năm. Hoạt động văn hóa 
được quan tâm: Hàng ngàn bản kinh sách được in hằng năm nhằm 
đáp ứng nhu cầu của tín đồ, góp phần làm cho báo chí được nâng cao 
cả về chất lượng và sỐ lượng như các tờ: Giác Ngộ, Nghiên cứu Phật 
học, Khuông Việt, Trang thông tin điện tử. Đặc biệt là Báo Khmer 
ngữ Cần Thơ phát hành 1 kỳ/tuần với 6.000 tờ. Tới đây tăng 2 kỳ/tuần 
với 8.000 tờ/kỳ. Trong lĩnh vực hoằng dương Chính pháp, Giáo hội 
thường xuyên tổ chức các đoàn đi thuyết pháp ở nhiều nơi; thông qua 
việc truyền bá triết lý và thực hành giáo lý Phật giáo để xây dựng đạo 
đức tốt đẹp, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần giảm bớt tiêu 
cực và tệ nạn xã hội; hướng dẫn tín đồ tu tâm dưỡng tính, làm những 


VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO VÙNG ĐỎNG BẰNG SÔNG CỬU LONG * 531 


việc thiện, tránh những việc ác, biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau thê 
hiện đức tính tốt đẹp của những người con Phật. Thông qua đó nhằm 
giúp con người tránh vô minh, chế ngự dục vọng, lòng tham lam để 
mang lại sự sáng suốt, an lạc, hạnh phúc và sẵn sảng làm mọi việc vì 
nước, vì dân, vì cộng đồng, góp phần ồn định xã hội. 


Hoạt động từ thiện, nhân đạo của Phật giáo ĐBSCL đã thu được 
nhiều thành tựu quan trọng. Đến nay hầu hết các chùa Bắc tông và 
30% chùa Nam tông có phòng. chân trị y học dân tộc, bốc thuốc Nam, 
hàng năm khám và phát thuốc miễn phí cho hàng chục ngàn lượt 
người với trị giá hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, còn tham gia nhiều 
hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn với cộng đồng, như mở các lớp học 
tình thương nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mô côi, trẻ bị ảnh hưởng chất 
độc da cam/dioxin; chăm sóc những người già không nơi nương tựa, 
tư vấn và nuôi dưỡng những người bị nhiễm HIV/AIDS, hiến máu 
nhân đạo; tặng xe chuyền bệnh từ thiện, tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ 
đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và nhiều những việc làm nhân văn sâu sắc 
khác... Chỉ tính riêng trong năm 2012, số tiền làm công tác từ thiện, 
nhân đạo đã lên tới trên 300 tỷ đồng. 


Với phương châm “Đạo pháp - Dán tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Phật 
giáo vùng ĐBSCL đã đồng hành cùng nhân dân cả nước tiến hành 
công cuộc đổi mới trong tỉnh thần hòa hợp, đoàn kết và với phương 
châm “phụng đạo, yêu nước”. Phật giáo ĐBSCL đã quan tâm hướng 
dẫn tín đồ, Phật tử sinh hoạt theo đúng Chính pháp, góp phần xây 
dựng cuộc sống lành mạnh cho người dân; Các hoạt động của nhà 
chùa và giáo lý nhà Phật không ngoài mục đích “Phụng sự chúng sinh 
tức cúng dường chư Phát” phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của Tăng 
Ni, Phật tử nên đã tạo thành sức sống mãnh liệt, là nguồn cô vũ lớn lao 
cho tăng ni, Phật tử ở trong vùng, trong nước và ngoài nước tin tưởng 
vào đường hướng hành đạo của Phật giáo, góp phần làm cho Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh trong lòng dân 
tộc. Đó là thể hiện tinh thần Phật giáo Việt Nam luôn duy trì và phát 
huy truyền thống từ ngàn xưa, theo lời dạy của đức Phật thực hiện lý 
tưởng hoằng dương Chánh pháp, phụng đạo giúp đời; vừa đây mạnh 
hoạt động Phật sự, vừa tích cực tham gia hoạt động xã hội vì cuộc 
sống an lạc của con người không ngoài mục đích “Phụng sự chúng 
sinh tức cúng dường chư Phật". 


Phật giáo vùng ĐBSCL luôn kiên định đường hướng hoạt động, 
tuyên truyền, vận động Tăng NI, Phật tử tích cực tham gia các phong 


532 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


trào thi đua yêu nước, đóng góp sức người và sức của cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh với các lực lượng lợi dụng 
tôn giáo phá hoại sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo ở 
Việt Nam. Ngoài ra, còn tăng cường tham gia các hoạt động đối ngoại 
nhằm làm cho Phật gláo các nước hiểu được những thành tựu của Phật 
giáo Việt Nam và chính sách của Nhà nước đối với tôn giáo nói chung và 
Phật giáo nói riêng; đồng thời còn góp phần làm cầu nối giữa Tăng Ni, 
phật tử, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hoạt động Phật 
giáo, quy tụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc. 


HI. ĐÔI LỜI KÉT LUẬN 


Qua ba trăm năm phát triển và cống hiến của mình, Phật giáo ở 
Nam Bộ đã trải qua nhiều biến động tự thân cũng như nhiều thăng 
trầm lịch sử. Tuy nhiên vẫn luôn mang trong mình ý nghĩa của sự kế 
thừa một cách sáng. tạo truyền thống Tam giáo hòa đồng lâu đời của 
dân tộc trên vùng đất mới, một yêu tố tích cực kích thích Phật giáo ở 
ĐBSCL phát triên mạnh hơn trên con đường Phật pháp bắt ly thế gian 
giáo. Con đường mà từ Phật Thích Ca đến các Phật tử chân chính đều 
hướng tới khuyến khích con người theo cái thiện, loại trừ cái ác. Phải 
chăng con người ĐBSCL sẵn có lòng khoan dung, đức độ, nhân ái, 
khi gặp được đạo Phật với triết lý tư tưởng gần gũi với dân tộc nên 
được đón nhận mạnh mẽ và trở thành một trong những tôn giáo lớn tại 
ĐBSCL. Chính điều này đã được lịch sử vùng đất chứng minh về vai 
trò và ảnh hưởng của Phật giáo trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc 
ngoại xâm vả xây dựng đất nước. Đạo đức Phật giáo được sử dụng trở 
thành chuẩn mực về đạo đức con người ĐBSCL, ảnh hưởng sâu sắc 
đến quần chúng nhân dân và họ đã lựa chọn cho mình một tôn giáo 
phù hợp với điều kiện tu hành, phù hợp với lỗi sống, văn hóa dân tộc 
đồng thời cũng mang bản sắc văn hóa vùng ĐBSCL - Đó là tu hành 
nhưng vẫn nhập thế giúp đời, hộ nước an dân. 


33k zk 


VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO VÙNG ĐỎNG BẰNG SÔNG CỬU LONG * 533 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Đào Duy Anh — Việt Nam văn hóa sử cương, NXB Thời đại 2010; 

2. Phật giáo GS. TS Đặng Hữu Toàn (Chủ biên), Các nên văn hóa 
thể giới, Tập 1 Phương Đông, NXB Từ điển Bách khoa 2011; 

3. Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Văn hóa và Phát triển, 
Lịch sử văn mình thế giới (Lưu hành nội bộ 2009); 

4. Phan Ngọc - Đản sắc văn hóa Việt Nam, NXB văn học 2002; 

5. TS. Đỗ Minh Hợp, TS. Đỗ Anh Tuấn, TS Nguyễn Thanh, ThS Lê Hải 
Thanh - Tôn giáo {ý luận xưa và nay, NXB Tông hợp TP.HCM -2005; 

6. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Trung tâm Nghiên 
cứu tôn giáo đương đại - Văn hóa tôn giáo trong bối cảnh toàn cẩu hóa, 
NXB Tôn giáo 2010; 

7. GS.TS Lê Hữu Nghĩa, TS Nguyễn Đức Lữ (đồng chủ biên) - 71 tưởng 
Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo, NXB Tôn giáo 2003; 

§. Nguyễn Đức Sự - Mác, Ănghen về tôn giáo, NXB Tôn giáo 2003; 

9. Gia Lộc, Văn hóa chùa, NXB Văn hóa thông tin 2009. 

10. Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu về Mẫu Tử, tập 1, Tu thư Vạn 
Hạnh, Sài Gòn, 1982. 

11. Xem Nguyễn Khoa Chiêm: Nzm Triễểu công nghiệp diễn chỉ, 
Sở Văn hoá Thông tin xuất bản, Huế, 1986. 

12. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập I, Nxb 
Giáo dục, 2004. 

13 Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 2, Nxb Văn 
Học, Hà Nội, 1992. 

14. lan. P.McGreal, Những f tưởng gia vĩ đại phương Đông, 
NXB Lao động 2005. 


15. Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ từ năm 2006 đến 2012. 


SỰ TIẾP BIỂN PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA 
NGƯỜI VIỆT MIỄN TÂY NAM BỘ 


PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền 
Trường ĐHKHXH&NYV-ĐHQG TP.HCM 


MỞ ĐẦU 

Với tư cách một tôn giáo lâu đời và quan trọng của người Việt, 
Phật giáo đã đi cùng và có mặt ở miền Tây Nam Bộ ngay từ những 
ngày đầu khi lưu dân từ miền Bắc và miền Trung vào khai phá vùng 
đất này. Trong những điều kiện tự nhiên và xã hội đặc thù, Phật giáo 
của người Việt miền Tây Nam Bộ có những nét riêng tương đối độc 
đáo, bên cạnh những đặc điểm chung của Phật giáo Việt Nam. 


Chúng tôi có gắng làm sáng tỏ một số đặc trưng tiêu biểu ấy trong 
xem xét Phật giáo ở đây, một mặt, như một hệ thống gồm các thành tố: 
thần phả, giáo lý, nghi lễ, cơ sở tôn giáo, tô chức tôn giáo; mặt khác, như 
một thành tố trong văn hóa tộc người và văn hóa vùng như một hệ thống. 


Theo một nghĩa nghiêm ngặt, các hình thức tôn giáo địa phương 
như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hòa Hảo... 
không được xem là thuộc về Phật giáo. Tuy nhiên, trong đề tài của 
chúng tôi về “Sự tiếp biến “Phật giáo trong văn hóa người Việt miễn 
Tây Nam Bộ”, những đạo ấy vẫn thuộc đối tượng và phạm vi nghiên 
cứu, ít nhất là qua đối chiếu so sánh để làm sáng tỏ đặc điểm văn hóa 
vùng của các giáo phái Phật giáo quen thuộc trên thế giới cũng như 
những hệ phái được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức công 
nhận, hoạt động trên miền đất Tây Nam Bộ. 


Nguồn tư liệu nghiên cứu và tư liệu tham khảo tương đối đa ngành, 
từ lịch sử, xã hội, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, các ghi chép lễ hội, 
phong tục tập quán... Trong đó, xin giới thuyết kỹ hơn đối với một số 
tư liệu văn học và lịch sử tôn giáo. 


536 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Trong các tư liệu lịch sử tôn giáo, chúng tôi chú ý đến hai công 
trình - Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang, 1974 (từ đây xin 
viết tắt VNPGSL) và Tiểu sử danh tăng Việt Nam thế kỷ XX do Thích 
Đồng Bồn chủ biên, 1995-2002 (từ đây xin viết tắt TSDTVN). Cả hai 
công trình đều do các học giả-tu sĩ Phật giáo thực hiện nên có được sự 
thấu hiểu của “người trong cuộc” (izsiđer), mặt khác cũng có uy tín 
cao về tính khoa học, sự công phu, nghiêm túc, cấp cơ sở tin cậy cho 
việc tìm hiểu sự tiếp biến Phật giáo trong văn hóa người Việt miền 
Tây Nam Bộ trong quan hệ so sánh với văn hóa các chủng tộc khác 
và văn hóa các vùng miền khác. Qua cuộc đời các vị danh tăng như 
những nhân cách tiêu biểu để nhận diện đặc điểm của văn hóa Phật 
giáo, theo chúng tôi, có thê là một hướng tiếp cận hữu hiệu. Vì Tăng 
bảo là một trong Tam bảo của Phật giáo. “Tăng bảo được coi là thành 
phân trọng yếu, nhờ có Tăng hoằng pháp mà Phật pháp được mở 
rộng (...). Đạo Phật thịnh hay suy là căn cứ ở con người...”. Sự xuất 
hiện các vị danh tăng / cao tăng với “phần thực hành, hành động cao 

ởi”, danh tiếng lẫy lừng đánh dấu sự phát triển hưng long của Phật 
giáo. [Thích Thanh Kiểm - Lời giới thiệu TSDTVN: 4]. Chúng tôi tập 
trung vào những vị cao tăng sinh quán ở miền Tây Nam Bộ (phần khá 
đông cũng tham học, hoằng đạo, công hiến cho Phật giáo chủ yếu ở 
khu vực này). Một số vị là người Việt gốc Hoa hay gốc Khmer, nếu 
truyền đạo, cống hiến cho Phật giáo chỉ trong cộng đồng người Hoa 
hay người Khmer thì không thuộc đề tài, , nhưng nếu hoằng đạo, cống 
hiến trong cả cộng đồng người Việt thì vẫn thuộc đề tài của chúng tôi. 
Khảo sát cuộc đời và sự nghiệp các danh tăng, chúng tôi không chỉ 
chú ý đến cá nhân các vị mà còn quan tâm đến các thông tin lịch sử về 
Tăng chúng, quần chúng tín đồ, hoạt động và thành tựu của Phật giáo 
nói chung trong bối cảnh xã hội, thời đại rộng lớn. 


Về các tư liệu văn học dân gian, chúng tôi dựa vào hai công trình 
sưu tập của Lệ Như Thích Trung Hậu - Những truyện cô Việt Nam 
mang màu sắc Phật giáo (từ đây xin viết tắt NTCVNMMSPG) và Ca 
dao tục ngữ Phật giáo Việt Nam (từ đây xin viết tắt CDTNPGVN). 
Trong những câu chuyện, câu ca đã được chọn, không ít trường hợp 
không dễ dàng xác định rạch ròi giữa tư tưởng Phật giáo và tư tưởng 
Nho giáo, Đạo giáo, triết lý - đạo đức dân gian... cũng không ít trường 
hợp không dễ dàng tách biệt giữa truyện cô dân gian, ca dao, tục ngữ 
dân gian và truyện tôn giáo, thơ ca tôn giáo, sắm vãn / sám giảng tôn 
giáo được lưu hành rộng rãi, trở nên quen thuộc trong kho tàng ngữ 
văn truyền khẩu của quần chúng nhân dân. Lệ Như Thích Trung Hậu 


SỰ TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT * 537 


theo hướng thà chọn dư còn hơn bỏ sót, như GS Cao Huy Thuần đã 
viết đầy đồng cảm trong “Lời giới thiệu” của CDTNPGVN: “Chọn 
lựa của tác giả quả là ray rứt, bỏ thì thương vương thì tội. Tác giả 
đành mạng tội, đành gánh tội nghiệp trên vai, gánh mọi phê bình chỉ 
trích mà tác giả biết trước. Bù lại, mọi người được thưởng thức hoa 
thơm cỏ lạ mà tác giả đã hái trong nhiều chục năm qua...” [Lệ Như 
Thích Trung Hậu 2002: 13]. Với tư cách người nghiên cứu, chúng tôi 
nghiêng theo khuynh hướng ngược lại: thà bỏ sót hơn chọn dư. Khi 
dựa trên CDTNPGVN, chúng tôi cân nhắc để chỉ khảo sát những đơn 
vị truyện cô, ca dao, tục ngữ mang màu sắc Phật giáo với độ thuyết 
phục (tương đối) cao. Tất nhiên, lựa chọn như vậy cũng là “đảnh 
mang tội” theo một cách khác, nhưng chúng tôi cho rằng cách này 

có thể chấp nhận được, dựa vào một tiền đề mà Propp đã giới thuyết 
trong phần mở đầu công. trình Những gốc rễ lịch sử của truyện cô tích 
thần kỳ, đại ý: Vì một cấu trúc loại hình thể hiện nhất dạng qua thiên 
hình vạn trạng các cá thể thuộc loại hình đó nên việc nghiên cứu cấu 
trúc loại hình có thê bắt đầu ngay cả khi chúng ta chưa thể tập hợp 
được đầy đủ đến cạn kiệt tất cả số lượng các cá thể thuộc loại hình. 
Sau khi lọc lại để chỉ còn những đơn vị truyện cô, ca dao, tục ngữ 
mang màu sắc Phật giáo, chúng tôi cố gắng tiếp tục nhận diện những 
đơn vị thuộc văn học dân gian của người Việt miền Tây Nam Bộ để 
có thể so sánh làm nỗi bật đặc trưng vùng miền. 


Về tư liệu văn học viết / văn học bác học, chúng tôi đặt tiêu cự trên 
những tác phẩm tiêu biêu của một số nhà văn nổi tiếng miền Tây Nam 
Bộ, thời trung đại (Nguyễn Đình Chiều) cũng như hiện đại và đương 
đại (Sơn Nam, Nguyễn Ngọc Tư). 


Chúng tôi dùng “chính thể” và “biến thể” (cả hai đều đặt trong 
ngoặc kép biểu đạt tính quy ước của những khái niệm công cụ dùng 
trong nghiên cứu này) để phân biệt những trường hợp kế thừa tương 
đối trung thành ảnh hưởng Phật giáo Ân Độ, Phật giáo Trung Hoa với 
những trường hợp có độ điều chỉnh nhất định (hay “độ khúc xạ”, nếu 
mượn cách nói của Phan Ngọc) cho thấy đặc điểm độc đáo của sự tiếp 
biến Phật giáo trong văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa người Việt 
miền Tây Nam Bộ nói riêng. 

1. Miền đất sùng mộ Phật giáo 


Cũng như quá trình khân hoang đã bắt đầu ở Tây Nam Bộ muộn 
hơn Đông Nam Bộ, Phật giáo du nhập Tây Nam Bộ muộn hơn Đông 
Nam Bộ. Các ngôi chùa cô nhất Nam Bộ đều ở miền Đông, như Bửu 


538 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Phong, Long Thiền, Đại Giác (khoảng giữa tk XVII) thuộc Cù Lao 
Phố (Đồng Nai ngày nay), Từ Ân, Khải Tường, Kim Chương, Tập 
Phước, Giác Lâm (khoảng nửa đầu tk XVII) thuộc Gia Định... Những 
ngôi chùa sớm nhất ở miền Tây Nam Bộ được xây dựng muộn hơn, 
khoảng cuối tk XVIII (chùa Phước Lâm - Tiền Giang, chùa Bửu Hưng 
- Đồng Tháp) đầu thế kỷ XIX (chùa Bửu Lâm - Tiền Giang, 1803). 


Tuy du nhập muộn nhưng Phật giáo đã nhanh chóng bén rễ sâu ở 
miền đất này. 

Ở Việt Nam, đến 70-80% người dân có cảm tình, có thiên hướng, 
có tâm thức Phật giáo, tuy nhiên, số Phật tử, theo thống kê chính thức 
của Nhà nước năm 1999, chỉ có khoảng 10 triệu, chiếm gần 12% dân 
số. Với 19,2%, tỉ lệ Phật tử trên số dân của Tây Nam Bộ cao hơn tỉ lệ 
trung bình của cả nước, cao hơn tỉ lệ của Đông Nam Bộ và cao hơn 
nhiều so với Bắc Bộ. 


| BácBộ | ĐôngNam Bộ | Tây Nam Bộ 
16.838.837 | 11.709.923 16.130.675 


Khảo sát công trình TSDTVN, trong 200 vị danh tăng Việt Nam 
thế kỷ XX được tôn vinh, có đến 71 vị danh tăng sinh quán ở miền 
Tây Nam Bộ, chiếm 35,5% tổng số danh tăng cả nước. Chưa kể rất 
nhiều vị sinh ở miền Trung hay Đông Nam Bộ nhưng cuộc đời tu tập, 
hành đạo gắn với miền Tây Nam Bộ. 


[———— [| Bảhệ [BãmNambi] TâyNambộ 
Số vị danh tăng 
15.5% 33,5% 

Niềm sùng mộ với Phật giáo thể hiện rõ nét trong thái độ đối với 
việc xuât gia, tu tập. 

Khảo sát công trình TSDTVN, ta thấy các danh tăng miền Tây 
Nam Bộ phân nhiêu xuât thân trong những gia đình có truyền thông 
đạo đức nhân ái, kính tín Tam bảo. Nhiêu trường hợp, song thân của 
các vị là cư sĩ hoặc thường lê chùa, không hiêm khi cơ duyên khiên 
các vị đên với Phật giáo là ở những lân theo mẹ lên chùa, khi lên chùa 
câu siêu cho cha... Nhiêu trường hợp song thân cho phép, song thân 
trực tiêp dân con tới chùa cho làm lễ quy y. Một sô vị, khi xuât gia, 
thoạt tiên đã ở ngôi chùa có người ông, người cậu, người anh của 


SỰ TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT * 539 


mình trụ trì / tu tập, nên “trong đạo nghĩa thầy trò còn có tình huyết 
thống”. Không hiếm vị danh tăng có nhiều anh chị em trong gia đình 
cùng xuất gia, thậm chí cùng thành những vị tăng có uy tín (3 trong số 
7 anh chị em của HT. Thích Đạt Thanh, cả 4 anh chị em trong gia đình 
HT. Thích Bửu Lai, Š trong 7 anh chị em của HT. Thích Huệ Hưng, cả 
6 anh em của HT. Thích Đạt Hảo...). 


Không hiếm các vị danh tăng xuất gia từ khi còn nhỏ (6-7-8-9-11- 
12 tuôi...). HT. Thích Huệ Pháp từ nhỏ đã nặn tượng Phật bằng đất. 
HT. Thích Thiện Hoa quy y từ nhỏ, lấy pháp danh làm thế danh.... 
Một sỐ vị trước khi xuất gia đã cất am tu, cốc nhỏ trong vườn, nhà, tự 
cạo tóc, ăn chay, nằm đất, học hành suy niệm (HT. Thích Chánh Hậu, 
HT. Thích Huệ Pháp, Tổ Minh Đăng Quang...). Bên cạnh đó, cũng có 
những vị đã kết hôn, lập nghiệp, thành đạt trong đòi, vẫn quyết lòng 
theo Phật sau khi thu xếp trách nhiệm gia đình. (HT. Thích Chánh Hậu 
khuyên vợ về bên ngoại rồi quy y, người vợ của ông sau này cũng trở 
thành ni sư. HT. Thích Bồn Viên từ chùa về thăm nhà, thấy mẹ bệnh 
nặng đã tận tình chăm sóc, sau đưa mẹ về chùa, hướng dẫn tu tập. HT. 
Thích Hoàng Đức, HT. Thích Bửu Lai xuất gia ở tuôi 47, 54...). 

Niềm sùng mộ với Phật giáo của giới Phật tử cũng như đông đảo 
quần chúng miền Tây Nam Bộ thẻ hiện qua nhiều hoạt động hữu tâm 
với Phật sự. Nổi bật nhất là việc kiến thiết, tu bổ chùa chiền. Nếu ở 
Bắc Bộ, “đá! vua, chùa làng, phong cảnh Bụt”, chùa chiền được nhà 
nước hoặc làng xã xây dựng, thì ở Nam Bộ, nhiều chùa do tư nhân 
xây dựng. Chính các vị danh tăng hoặc song thân của họ, không hiếm 
trường hợp, “cải gia v1 tự”, cải tạo ngôi nhà từ đường thành ngôi Tam 
bảo, lập tịnh thất gần nhà, bỏ tiền xây chùa (HT. Thích Đạt Hảo, HT. 
Thích Định Quang, HT. Thích Đạt Thanh, HT. Thích Từ Huệ...). Qua 
cuộc đời các vị danh tăng, ta thấy rất phô biến hiện tượng những đại 
thí chủ, những người giàu có (điền chủ, bá hộ, thương nhân, doanh 
nhân...) hiến đất dựng cơ sở tôn giáo, phát tâm xây chùa, rồi cung 
hiến cho các vị danh tăng mả họ kính tín hoặc cung thỉnh các vị về trụ 
trì. Hầu hết các vị danh tăng đều có công rất lớn trong việc xây dựng, 
trùng tu các cơ sở tôn giáo. Nhiều vị danh tăng trong đời đã vận động 
quyên góp, tổ chức kiến thiết, tôn tạo hàng chục chùa chiên. (HT. 
Thích Minh Trực đứng ra xây dựng mười mấy ngôi chùa cùng mang 
tên Phật Bửu tại nhiều tỉnh miền Trung và miền Tây, miền Đông Nam 
Bộ. HT. Thích Từ Huệ tổ chức xây dựng 12 ngôi Đạo tràng tịnh xá... ). 


Theo thống kê chính thức, đến năm 2007, cả nước có 14.321 ngôi 


540 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


chùa, tịnh xá, thiền viện Phật giáo, trong khi đó, ở Nam Bộ chỉ đến 
năm 1963 đã có tới 4.769 ngôi chùa (so với toàn bộ những CƠ Sở tu 
tẬp, thờ phụng Phật giáo các loại của cả nước, đã tăng sô lượng khá 
nhiều sau gân nửa thập kỷ, vẫn chiếm %). Miền Tây Nam Bộ có nhiều 
chùa hơn hắn so với Đông Nam Bộ. Trước thập niên 60 của thế kỷ 
XX, miền Tây Nam Bộ có 1.925 ngôi chùa, nhiều gấp ba so với 687 
ngôi chùa của Đông Nam Bộ. [Trần Hồng Liên 2004: 35]. 


Bái Đính - Ninh Bình được xem là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam 
hiện nay, mới được xây dựng gân đây. Ngôi chùa lớn nhât Nam Bộ tọa 
lạc ở miên Tây, chính là chùa Vĩnh Tràng - Mỹ Tho (gân 2 ha). 


Tây Nam Bộ không có những pho tượng Phật lớn nhất nước, 
nhưng là nơi có những ngôi chùa đạt kỷ lục nhiều tượng Phật, tượng 
Bồ-tát nhất nước, mà điều đáng nói là trường hợp tất cả các pho tượng 
chỉ do một cá nhân tạo tác suốt một thời gian dài ròng rã với lòng kính 
ngưỡng Phật Pháp. Như chùa Phật Quang (Sóc Trăng) với trên 300 
pho tượng do tu sĩ Thích Huệ Chơn đắp bằng xi-măng trong hơn 40 năm, 
chùa Bửu Sơn (còn gọi là chùa Đất Sét - Sóc Trăng) với 1.901 bức tượng 
Phật (chưa kề hơn 200 tượng thú, bảo tháp, lư hương...), tất cả đều được 
cư sĩ Ngô Kim Tòng đắp bằng đất sét trộn ô dước. Ông Ngô Kim Tòng 
còn tạo 8 cây nên không lồ (mỗi cây khoảng 200kg, cao 1,6m, ước cháy 
liên tục khoảng 70 năm, trong đó, 6 cây lớn chưa đốt, 2 cây nhỏ hơn đang 
cháy); những cây hương / nhang cao 1,5m (3 cây vẫn chưa đốt). 


Có thể thấy Nam Bộ là vùng trù mật nhất của Phật giáo Việt Nam, 
trong đó, Tây Nam Bộ còn đậm hơn Đông Nam Bộ. 


2. Phật giáo với sự đa dạng và tính dung hợp cao 


Tây Nam Bộ cũng là miền đất đa dạng, phong phú các tôn giáo 
nhất trong cả nước. Ở đây, bên cạnh Phật giáo, còn có sự hoạt động 
của các tôn giáo lớn, ngoại nhập như đạo Bà La Môn, đạo Hài, Công 
giáo, đạo Tin Lành cũng như các tôn giáo địa phương, từ đạo Bửu Sơn 
Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hòa Hảo, đạo Cao Đài đến 
Tịnh độ Cư sĩ... Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo 
Hòa Hảo, Tịnh độ Cư sĩ đều được khai sinh và hoạt động chủ yếu ở 
miền Tây Nam Bộ”; ở những mức độ khác nhau, đều là những hình 


1. Bửu Sơn Kỳ Hương được khai sáng năm 1845 bởi Đoàn Minh Huyên (sinh 
ở Đồng Tháp, sau này tín đồ tôn xưng là đức Phật Thầy Tây An), phát triển ở Đồng 
Tháp Mười và An Giang. 

Tứ Ân Hiểu Nghĩa do Ngô Lợi (sinh ở Bến Tre, sau này được tôn xưng là đức 


SỰ TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT * 541 


thức Phật giáo mang tinh thần dân tộc của Việt Nam, mang đặc trưng 
văn hóa vùng. Đạo Cao Đài cũng thực hiện sự tổng hợp Đông - Tây 
dựa trên căn bản giáo lý, nghi lễ Phật giáo và tuy sinh ra, tập trung nơi 
thánh địa Tây Ninh ở Đông Nam Bộ nhưng cũng có ảnh hưởng quan 
trọng đối với một số địa phương Tây Nam Bộ. 


Có thể kế thí dụ về Cần Thơ được xem như “Tây Đô”, nơi tập 
trung “thủ phủ” của nhiều tôn giáo trong vùng: (1) Đối với Công giáo, 
năm 1960, Tòa thánh Vatican nâng giáo phận Cần Thơ thành giáo 
phận chính tòa (bao gồm các địa phương Phong Dinh, Ba Xuyên, Bạc 
Liêu, Chương Thiện) và đặt Tòa Giám mục, nhà thờ Chính Tòa tại 
đây. Năm 1988, Đại chủng viện Thánh Quý cũng được mở ở Cần Thơ 
để đào tạo linh mục cho giáo hội ở 11 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 
(2) Đối với đạo Tin Lành, địa hạt Tây Nam Bộ (gồm các tỉnh phía Tây 
sông Hậu) được thành lập năm 1972, đặt trụ sở tại Cần Thơ. (3) Hệ 
phái Cao Đài Chiếu Minh Long Châu ra đời năm 1956, chọn Cần Thơ 
đề xây dựng Tòa Thánh Long Châu. (4) Văn phòng của hệ phái Tứ Ân 
Hiếu Nghĩa của Nguyễn Long Châu cũng đặt tại Cần Thơ... 


Riêng về Phật giáo, Tây Nam Bộ cũng là miền đất phong phú, đa 
dạng nhất nước về các giáo phái. Trong khi người Việt và người Hoa 
theo Phật giáo Bắc tông thì người Khmer theo Phật giáo Nam tông. 
Phật giáo Bắc tông (Đại thừa) lại bao gồm cả Tịnh Độ tông, Thiền 
tông (Tào Động và Lâm Tế) lẫn Mật tông (Đông Mật và Tây Mật). 


Bối cảnh như vậy nên không có gì ngạc nhiên khi Phật giáo của 
người Việt miền Tây Nam Bộ thể hiện tính dung hợp rộng rãi nhất, 
không những trong quan hệ giữa các giáo phái Phật giáo; quan hệ giữa 
Phật giáo với các tôn giáo, tín ngưỡng khác mà còn cả trong quan hệ 
với Phật giáo của các chủng tộc khác (Hoa, Khmer). 


Trước hết, về khả năng tích hợp những giáo phái Phật giáo khác 
nhau. Theo HT. Thích Minh Trực, “muốn nhiếp. hóa đô chúng dễ 
dàng, phải kết hợp cả Thiên lẫn Tịnh, cả Đón lẫn Tiệm. Về Thiên, 
Ngài căn cứ vào yếu chỉ kinh tạng Đại Thừa đốn ngộ: Duy Ma Cật, 


Bồn Sư Núi Tượng) khai sáng năm 1870. Đạo này hoạt động mạnh ở An Giang. 
Phật giáo Hòa Hảo do Huỳnh Phú Số (sinh ở An Giang, sau này được xưng tụng 
là đức Huỳnh giáo chủ) khai sáng năm 1939. Đạo này ảnh hưởng rộng khắp, nay tập 
trung chủ yếu ở vùng tứ giác Long Xuyên. 
Tịnh độ Cư sĩ được khai sáng năm 1934 bởi Nguyễn Văn Bồng (sinh tại Đồng 
Tháp, sau này được tôn xưng là đức Tông Sư Minh Trí), phát triển rộng khắp Tây 
Nam Bộ, nay có mặt ở 24 tỉnh thành từ Nha Trang đến Cà Mau. 


542 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Viên Giác, Pháp Bảo Đàn... Vẻ Tịnh độ, Ngài y cứ váo các kinh Di 
Đà Đại Bồn, Thiền Môn Nhựt tụng mà Ngài diễn dịch rất chu đáo 
để hướng dẫn đô chúng trên đường tu học” [Thích Đồng Bốn 2002: 
429]. Minh Đăng Quang đã kết hợp Bắc - Nam tông, trở thành vị Tổ 
đầu tiên của hệ phái Khất sĩ mang bản sắc Việt Nam. Ngài để lại bộ 
kinh Chơn Lý, gồm 69 tiêu luận, đúc kết căn bản giáo lý, phép luật 
của hệ phái Khát sĩ. Ngài “đã dung hợp những tỉnh hoa Phật pháp của 
cả Nam lẫn Bắc tông theo yếu chỉ trung đạo của Phật giáo. Theo đó, 
người Khát sĩ phải thực hiện đúng mục đích của hệ phái là: Trang bị 
tỉnh thần không mưu câu tích trữ vật dụng, tiền bạc... không gia đình; 
mỗi sáng ôm bình bát đi khất thực, không ở nơi nào nhất định...”©). 


Người Việt miền Tây Nam Bộ cũng dễ dàng tích hợp Phật giáo 
với các tôn giáo khác và các tín ngưỡng dân gian. Tâm lý “có £hở có 
thiêng, có kiêng có lành”, “vải tứ phương, tám hướng” vốn không xa 
lạ với cư dân Bắc Bộ lại càng đậm nét đối với những lưu dân khi họ 
đến vùng đất mới nhiều khó khăn, thách thức, nhiều bí ấn, hoang sơ, 
cộng cư cùng các chủng tộc khác với những niềm tin và thực hành tôn 
giáo, tín ngưỡng đa dạng. 


Sự dung hợp ấy được phản ánh trong tác phâm của Nguyễn Đình 
Chiều, như Trần Ngọc Thêm đã nhận xét: “Lực Ván Tiên xuất thân là 
Nho sinh, khi gặp nạn thì nương nhờ cửa Phật, được ông Cọp và Sóng 
Thân cứu giúp (tín ngưỡng dân gian), rồi cuối cùng được Tiên ông 
(Đạo) chữa mắt sáng lạt”. [Trần Ngọc Thêm]. 


Các hình thức tôn giáo địa phương ra đời và phát triền ở Tây Nam 
Bộ đều lấy yêu lý nhà Phật làm căn bản, tổng hòa các giáo phái Phật 
giáo đồng thời kết hợp với những tư tưởng Nho, Lão trên nền tảng đạo 
đức truyền thống của dân tộc. Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương đề xướng Tu 
Nhân Học Phật, trong đó, Học Phật là theo pháp môn Thiền Tịnh song 
tu, tùy duyên hóa độ. Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa tiếp tục tư tưởng của 
Bửu Sơn Kỳ Hương, thực hiện trì niệm theo Thiền tông; hành xử theo 
Nho giáo; luyện tinh, khí, thần theo Lão giáo; ân quyết thần chú theo 
Mật tông. Phật giáo Hòa Hảo phát triển, nâng cao tư tưởng của Bửu 
Sơn Kỳ Hương, chủ trương tu tại g1a hướng tới thành tựu Tây phương 
Cực lạc, nói cách khác, đã kết hợp Tịnh Độ tông và đạo Ông bà. 


Chùa miền Bắc có một số trường hợp “öiển Phật hậu thần” thì 
chùa miền Tây Nam Bộ không hiếm khi là “iên Phật hậu Mẫu”. 


2. Thích Đồng Bồn 1996 : 267. 


SỰ TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT * 543 


Đối với những gia đình theo Phật thì ở Bắc Bộ, trong ngôi nhà 
truyền thống thường thờ Phật và thờ tô tiên chung một bàn thờ. Trong 
khi đó, ngôi nhà miền Tây Nam Bộ lại thường có nhiều bàn thờ: (1) 
Ban thờ Phật, (2) Ban thờ tổ tiên (3) Ban thờ thần Thổ địa, thần Tài 
(4) Ban thờ Táo Quân, (5) Ban thờ thiên... Những nhà quan quyên, 
khá giả ở gian giữa thờ Phật, có khi thờ cả Quan Công, hai bên là hai 
ban thờ nội, ngoại thân thuộc bên chồng (bên trái) và nội, ngoại thân 
thuộc bên vợ (bên phải). Nhà thường dân thì ở giữa có bàn thờ tô tiên, 
trên cao là trang thờ Phật và các vị thần độ mạng. Ban thờ Thần Thổ 
địa, thần Tài được đặt trên sản, thường là góc trái trong nhà, với bài vị 
“Ngũ phương ngũ thổ Long thân", “Tiền chúa hậu chủ Tài thân”. Dưới 
bếp thờ Táo quân với bài vị “Định phước Táo quân”. Trước sân có bàn 
thiên / bàn vọng thiên, không có mái che, thờ chư thiên chư Phật. 


Cộng cư cùng người Hoa, người Khmer nên Phật giáo của người 
Việt miền Tây Nam Bộ ở đây cũng mang dấu ấn của giao lưu, tiếp biến 
những ảnh hưởng văn hóa Hoa, Khmer. Các chùa Linh Quang (Vĩnh 
Long), Linh Sơn (Long An), Bửu Sơn, Phật Quang (Sóc Trăng)... có 
miếu thờ Niek Tà, thờ ông Tà hoặc thờ thần Vishnu (thể hiện ảnh 
hưởng Khmer). Nhiều chùa lại thể hiện ảnh hưởng Hoa như chùa Bửu 
Sơn (Sóc Trăng) thờ Phật Mẫu Diêu Trì, Ngọc Hoàng Thượng Đề, 
trắm quan cựu thần, Kim Tinh Thánh Mẫu, Thập điện Diễm Vương, 
Quan Thánh đề Quân, chùa Phật Quang (Sóc Trăng) thờ Bắc Đề, Thần 
Tử Vi, Thần Quang Địa, Tam Hoàng, Bạch Hầu, Cửu Vị Tinh Quân, 
Thổ thần, Năm bà Ngũ hành, Cửu Thiên Huyền Nữ, Chúa Tiên, Tỳ 
Lam..., chùa Hải Phước An Tự (Sóc Trăng) thờ Bà Mã Châu, Tiên 
Đồng Ngọc Nữ, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Bắc Đề, Quan 
Thánh Đế Quân... [Trần Hồng Liên 2004 : 87]. Hòa thượng Thích 
Minh Đàng khi chủ xướng trùng tu chùa Vĩnh Tràng đã kết hợp kiến 
trúc ngôi chùa truyền thống Việt Nam với phong cách những ngôi 
chùa Khmer, chùa Trung Hoa, những sắc thái Champa, Thái Lan và 
cả dấu ấn mỹ thuật phương Tây (Pháp, La Mầ). 


Một số thành tổ văn hóa nghệ thuật Hoa, Khmer cũng đi vào trong 
lễ hội ở các ngôi chùa của người việt miền Tây Nam Bộ. Như lễ ky Tổ 
Khánh Anh tại chùa Phước Hậu (Vĩnh Long) có diễn xướng cả múa 
lân của người Hoa lẫn những bản nhạc cổ Khmer... 

Các chùa người Hoa, người Khmer ở Tây Nam Bộ với những cách 
thức tu tập, những lễ hội đặc thù (như lễ hội Mừng Năm mới Chôi 
Chnam Thmay của người Khmer, những lễ Rước Ông, Rước Bà trong 


544 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


các ngày vía Bà Mã Châu, ông Quan Thánh...) cũng thu hút sự tham 
gia và phần nào cũng ảnh hưởng đến người Việt. Trong Hồi ký của 
Sơn Nam có kê một chỉ tiết cảm động: Khi Sơn Nam chia tay gia đình 
đi học xa, mẹ đã cầm tay căn dặn tình nghĩa của người đàn bà Miên 
trong xóm từng nuôi Sơn Nam cùng con ruột của bà bằng chung một 
dòng sữa, mẹ cũng từng theo bà ta mà cầu phúc cho Sơn Nam bằng 
những nghỉ lễ, phong tục Khmer: “Năm đó, ở chùa Khmer xứ Sóc 
Xoài, chùa linh lắm, bày ra lễ Chô Thơ Mo, trước bệ Phật, tại chánh 
điện, người ta đào một lỗ khá to, nói là trẻ con muốn điều gì thì cha 
mẹ nên bỏ xuống lỗ những món có ý nghĩa, như cây kim, sợi chỉ để 
con gái may vá giỏi khi lớn lên. Người giàu sang thì bỏ xuống đó vài 
lượng vàng, vài chiếc cà rá, kiếp sau sẽ giàu hơn kiếp này. Bữa đó, má 
bắt chước, nhờ Cà Xúc (tên của bà ta) mua cây viết, bình mực, cái tập 
giấy để cho con tới đó bỏ xuống, trước bàn thờ Phật, lấy phước trong 
cõi đời này. Người ta đi chùa đông lắm, ai tin trời Phật thì má cũng 
tin”. Bút danh Sơn Nam chính là gắn với ơn nghĩa sâu đậm này của 
người “mẹ nuôi” Khmer [Sơn Nam 2009: Hồi ký, tập 1, chương 2]. 


Xin dừng lại phân tích một thí dụ là lễ hội Bà Chúa Xứ. Nếu cư 
dân miền Bắc nô nức trảy hội chùa Hương thì cư dân miền Nam đi lễ 
Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, An Giang suốt nhiều tháng trong năm. Trong 
thực tế, Bà Chúa Xứ còn được dân gian gọi là “Phật bà núi Sam”. Nơi thờ 
tự Bà được gọi là “miếu” mà cũng được gọi là “đền”, “chùa”. 


Về ý nghĩa hình tượng Bà Chúa Xứ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đức 
Toàn viết: “7heo bước đường Nam tiễn của dân tộc Việt, chúa Liễu đã 
từ Phủ Giày (Nam Định), Đên Sòng (Thanh Hóa) đi về phương Nam, 
tạm dừng ở điện Hòn Chén (Huề) và gặp bà Pô Nưga tại Nha Trang, 
gặp bà Đen (Linh Sơn Thánh Mẫu) ở Tây Ninh và bà Chúa Xứ ở núi 
Sam, Châu Đốc... Tất cả các bà đều là một Mẹ duy nhất trong tâm 
thức của tin ngưỡng và tập tục thờ Mẫu của người Việt”. [Nguyễn 
Đức Toàn 1994 :55]. Nhà văn Sơn Nam viết: “Tượng của Bà là pho 
tượng Phật đàn ông của người Khmer, bị bỏ quên lâu đời trên đỉnh 
núi Sam. Người Việt đưa tượng vào miễu, điểm tô lại với nước sơn, 
trở thành đàn bà mặc áo lụa, đeo dây chuyên”. [Sơn Nam 1985 : 149- 
150] và cũng lại viết: “Bà Chúa Xứ, dạng đạo Lão dân gian, thu hút 
bá tánh nhiều nhất Nam Bộ” [Sơn Nam 1992 : 40]. “Đáy là dạng tu 
tiên, một dạng như Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên huyền nữ, hoặc Liễu 
hạnh công chúa...” [Sơn Nam 1987:157]. Sách Kiến thức phục vụ 
thuyết minh du lịch (NXB Thành phố Hồ Chí Minh 1995) thì lý giải: 
“Do ảnh hưởng Phật giáo, Lão giáo cùng với các tín ngưỡng đồng 


SỰ TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT * 545 


bóng của dân gian... Và bà Chúa Xứ trở thành một dạng như “Phật 
Bà Quan Âm” (đói với người Việt), “Bà Mã Hậu” hay “Thiên Hậu 
Nương Nương” (đối với người Hoa)” [tr 345-346]. 


“Chánh điện gôm hai lớp. Lớp trong cùng là nơi thờ Bà (...), hai 
bên là hai con hạc trắng biểu tượng cốt cách tiên thánh của Bà. Bên 
phải tượng Bà là một linga cũng bằng đá, đặt trên một hương án thờ, 
gọi là bàn thờ Cậu. Bên trái tượng Bà là hương án thờ một tượng gỗ 
chạm hình yoni, gọi là bàn thờ Cô. Lớp thứ hai là bàn thờ Hội đông, 
sát liền hai tượng chim phượng. Hai bên trải, phải của bàn thờ Hội 
động là bàn thờ Tiên hiển khai khẩn (ở bên trái) và bàn thờ Hậu hiển 
khai cơ (ở bên phải) ”°). 

Pho tượng vốn là tượng nam thần Vishnu thuộc nền văn hóa Óc Eo 
thế kỷ VI nhưng được thờ phụng như Phật bà đồng thời như thánh mẫu. 


Lễ vía Bà, từ 23 đến 27 tháng + hàng năm, được cử hành với (1) 
Lễ tắm Bà (lễ mộc dục), (2) Lễ thỉnh sắc (rước sắc và bài vị Thoại 
Ngọc Hầu, người có công khân hoang, xây kênh Vĩnh Tế, cùng hai 
phu nhân từ Sơn Lăng về miếu Bà), (3) Lễ túc yết (dâng lễ vật là con 
heo trăng) và lễ xây chầu (hát bội), (4) Lễ chánh tế, (5) Lễ hồi sắc (đưa 
sắc và bài vị Thoại Ngọc Hầu và hai phu nhân về lại Sơn Lăng). Lộc 
của Bà gồm hoa trái cúng Bà, nước dùng trong lễ mộc dục, y áo lụa 
là gẫm vóc đã đắp cho Bà, được chia cho dân chúng, mọi người tin 
tưởng rằng sẽ đem lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Nhiều người còn 
vay lộc Bà để làm ăn, khi thành công đến lễ tạ (như với bà Chúa Kho 
ngoài Bắc). Truyền thuyết, điện thờ, nghi lễ đều cho thấy sự tổng hợp 
của thờ Phật, thờ mẫu, tín ngưỡng tiền hiền hậu hiền, tín ngưỡng thần 
Tài, dấu ấn giao lưu ảnh hưởng cả Việt - Khmer - Hoa. 


Đôi câu liễn trong miếu Bà: 
Cầẩu tất ứng, thí tất linh, mộng trung chỉ thị 
Xiêm khả kinh, Thanh khả mộ, ÿ ngoại nan lường 
Tạm dịch: 
Câu nhất định ứng, ban nhất định linh, báo cho trong mộng 
(Người) Xiêm phải sợ, (người) Thanh phải kính, ấn ý khó lường. 


3. Truyền thuyết về Miếu Bà Chúa Xứ [http:/vietngu.caodai.netindex. 
php?option=com_ content&view=article&Iid=479%3.Atruyn-thuyt-v-miu-ba-chua- 
x&catid=44%3 AbIien-kho&Itemid=8&showall=l ] 


546 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Tôn xưng quyền lực huyền nhiệm của Bà mà cũng tiết lộ sáng rõ 
tính tông hợp tôn giáo, tín ngưỡng ở đây. 


3. Phật giáo với tính mở, tính năng động, tính khai phá 


Tính năng động của Phật giáo Tây Nam Bộ cũng thể hiện rất rõ. 
Trước hết qua phong trào Chấn hưng Phật giáo, hình thành và phát 
triển mạnh mẽ trong những thập niên 1920, 1930. Người đầu tiên phát 
sinh chí nguyện chấn hưng Phật giáo là Thiền sư Khánh Hòa (sinh ở 
Bến Tre), đã đi khắp các tô đình ở Nam Kỳ kêu gọi các bậc tôn túc. 
Thiên sư Thiện Chiếu (sinh ở tỉnh Gò Công, nay là tỉnh Tiền Giang) 
năm 1927 ra cả Bắc Kỳ vận động nhưng không được hưởng ứng. 
Phong trào khởi xướng ở Nam Kỳ mà trước hết và chủ yếu là ở đồng 
bằng sông Cửu Long. 


Những bậc Tăng sĩ tiên phong, đóng vai trò thống lĩnh cũng như 
những cư sĩ ủng hộ nhiệt tình trong phong trào chấn hưng Phật giáo, 
đại đa số sinh ra, hoạt động và ảnh hưởng mạnh mẽ ở miền Tây Nam 
Bộ. Bên cạnh Thiền sư Khánh Hòa, Thiền sư Thiện Chiếu đã nhắc đến 
ở trên, là Thiền sư Pháp Hải (sinh ở Sa Ðéc), Thiền sư Trí Thiền (sinh 
ở Rạch Giá)..., những cư sĩ hữu tâm như Phạm Văn Liêm, Nguyễn 
Văn Khỏe, Phạm Văn Luông, Nguyễn Văn Thọ, Huỳnh Thái Sửu, 
Ngo Trọng Tín, Trần Văn Giác, Thái Phước, Thái Khanh, Lữ Long 
Giao, Nguyễn Văn Nhơn... (phần lớn sinh ở Trà Vinh). 


Các vị Tăng nổi bật của phong trào đều đọc rộng, hiểu biết phong 
trào chân hưng Phật giáo ở khu vực và trên thế giới và vận dụng trong 
chấn hưng Phật giáo miền Tây Nam Bộ. HT. Thích Thiện Chiếu “giỏi 
chữ Nho, chữ Quan thoại, chữ Pháp”, tiếp xúc với các trào lưu văn 
hóa phương Tây, tân thư của Trung Hoa, Nhật Bản... ; HT. Thích Huệ 
Quang đọc sách tân thư, tìm hiểu kinh nghiệm chắn hưng Phật giáo 
của Trung Hoa, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia; HT. Thích Chánh 
Hậu, vốn gốc Minh hương, cũng tiếp thu ảnh hưởng của phong trào 
Chân hưng Phật giáo ở Trung Quốc. 


Phong trào nhằm ba mục tiêu lớn: (1) Chỉnh đón tăng già, (2) Kiến lập 
nhiều Phật học đường (3) Diễn dịch và xuất bản kinh sách Việt ngữ. Ba 
mục tiêu này quan hệ chặt chẽ với nhau, đặt trọng tâm trên việc nâng cao 
trình độ tu học của Tăng sĩ, mở mang tâm trí của Phật tử, tín đồ. 

Nhiều Hội Phật học ra đời, hoạt động thường triển khai những Phật 
học đường, đồng thời thành lập những tạp chí, nguyệt san Phật học, 
những nhà xuất bản, nhà ¡n của Phật giáo. Nhiều danh tăng đã tham 


SỰ TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT * 547 


g1a xây dựng, quản lý, giảng dạy, đóng góp bài vở... cho những cơ sở 
nghiên cứu - giáo dục - xuất bản này. Pháp Âm là tập san Phật học 
bằng Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, đặt cơ sở tại chùa Xoài Hột, 
Mỹ Tho năm 1927, ra số đầu tiên năm 1929. Hội Nam Kỳ Nghiên 
cứu Phật học được thành lập năm 1931, ra mắt tạp chí Từ B¡ Ẩm 
số đầu tiên năm 1932. Trụ sở hội và tạp chí lúc đầu đặt ở Sài Gòn, 
nhưng sau đó Thiền sư Khánh Hòa chuyền hoạt động về Trà Vinh. 
Thích học đường được xây dựng ở Sài Gòn nhưng mãi đến năm 1934 
vẫn chưa khai giảng được do thiếu sự thống nhất trong ban tổ chức 
và những người tài trợ. Thiền sư Khánh Hòa phải tổ chức Liên đoàn 
Phật học xã, mở các Phật học đường lưu động lần lượt tại các chùa 
Long Hoa, Thiên Phước (Trà Vinh), Viên Giác (Bến Tre). Hội Lưỡng 
Xuyên Phật học cũng đóng trụ sở tại Trà Vĩnh năm 1934, do Thiền sư 
An Lạc, chùa Vĩnh Tràng (Tiền Giang) làm hội trưởng, tổ chức Phật 
học đường khai giảng cuối năm 1934, thành lập tạp chí 2y Tân năm 
1935. Thiền sư Thiện Chiếu cùng Thiền sư Trí Thiền thành lập Hội 
Phật học kiêm tế ở Rạch Giá năm 1936, ra số đầu tiên của tạp chí Tiến 
Hóa năm 1938. Hội này cũng mở ở đây cô nhi viện Phật giáo được 
tổ chức theo kiêu Tây phương đầu tiên của Việt Nam. Ở Tây Nam Bộ 
cũng có những nhà xuất bản, nhà in của Phật giáo như Hương Đạo... 
Ưu thế của kỹ thuật in ấn, phát hành hiện đại của phương Tây đã được 
các tổ chức Phật giáo tận dụng đề tăng sức mạnh truyền bá giáo pháp. 
truyền bá trĩ thức. Miền Tây Nam Bộ đã sớm đến với chữ Quốc ngữ, 
báo chí, in ấn phần nhiều do những đóng góp như vậy của các vị danh 
tăng trong phong trào Chân hưng Phật giáo. 


Đặc biệt quan tâm đến việc thỉnh kinh, dịch kinh, soạn kinh, học 
tập kinh sách cũng là một nét nỗi bật của Phật giáo người Việt miền 
Tây Nam Bộ. Trong phong trào chân hưng Phật giáo, cư sĩ Phật tử 
nhiều nơi, dưới sự vận động và tổ chức của các danh tăng, đã thỉnh 
và hiến cúng Tam tạng kinh (Tháng 8 năm 1929, các đàn việt thiện 
tín Trà Vinh chung sức hiến cúng bộ Đại tạng toàn bản, gồm có 750 
quyền lớn, tôn trí tại chùa Linh Sơn để làm tài liệu cơ bản cho việc 
nghiên cứu...). Phật giáo Tây Nam Bộ có rất nhiều danh tăng (15 vị) 
kiên trì dịch kinh ra Quốc ngữ, biên soạn các kinh sách, để lại tổng 
số công trình nhiều hơn gấp nhiều lần so với danh tăng các khu vực 
khác. HT. Tịnh Sự dịch hoàn thành bộ Tạng luận Pali. HT. Hộ Tông 
là Tổ khai sơn của Phật giáo Nam tông người Việt, đề lại 16 kinh sách 
mà Ngài phiên dịch và biên soạn. HT. Bửu Chơn để lại 19 kinh sách. 
HT. Thích Thiện Chiếu ngay cả khi nằm trên giường bệnh suốt 3 năm, 


548 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


vẫn tiếp tục viết sách, đề lại sự nghiệp trước tác 12 cuốn, nhiều cuốn 
được giới thanh niên, trí thức quan tâm, hứng thú vì những tư tưởng 
sâu sắc, mới mẻ. Ngài còn viết nhiều bài tranh luận với các nhà Tây 
học trên báo chí, nhiều nhất là ở báo 7ân Phong. Trong khi đó, so với 
miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ rất ít các trí thức Nho học 
danh tiếng. Từ sự thịnh phát mạnh mẽ hơn của Phật học ở chính vùng 
này, có thê gợi suy nghĩ về học phong của miền Tây Nam Bộ, có lẽ 
cư dân ở đây đã hướng đến cái học, phần nhiều không đề thi thố mà 
muốn thực sự giúp đời chăng? 


Phong trào chân hưng Phật giáo như vậy đã khởi phát từ Tây Nam 
Bộ, phát triển với vai trò thống lĩnh của Tây Nam Bộ, sau đó có ảnh 
hưởng đến Đông Nam Bộ và rồi Trung Bộ, Bắc Bộ. Trong phong trào 
này, có thể nhận diện Hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật học như đại diện 
cho các phái thiên hữu, trong khi đó Hội Phật học Kiêm tế đại diện 
cho các phái thiên tả. Lập trường Duy Tân, Tiến Hóa được chia sẻ bởi 
nhiều phái, như tên các tạp chí của họ cho thấy. 


Đến như những phái thiên tả thì tư tưởng của những người thủ 
lĩnh, những người phát ngôn thực là táo bạo. 


Thiện Chiếu, chủ soái của Phật học Kiêm tế chẳng hạn, năm 1932 
đã viết: “Đau đớn thay! Lạ lùng thay! Muốn bênh vực cho rằng Phật 
giáo không phải là một đạo mê tín hoang đường, thì sờ sờ ra đó biết 
bao nhiêu là việc huyền hoặc dị đoan! Muốn bào chữa cho Phát giáo 
không phải là một đạo hữu thân, thì nhan nhản ra đó cũng câu xin 
cũng chuộc tội, có khác nào những kẻ ÿ lại thần quyên! Muốn khoe 
Phật giáo là một đạo cứu đời thì hàng Phật tử (nếu) không phải chắn 
đời mà lên non ẩn dạng ắt cũng ích kỷ chỉ lo quanh quân trong gia 
đình, chớ không biết gì đến công ích xã hội cả! Muốn nói Phật giáo là 
đạo thoát khổ, thì người có theo đạo có làm đạo cũng buôn râu khiếp 
sợ, cũng theo hoàn cảnh mà đổi dời, cũng cực khổ lầm than, chỉ cứ 
trông đợi kiếp sau chớ không biết ra tay mà cải tạo! Như vậy bảo sao 
Phật giáo không tiêu diệt theo các tôn giáo trước khi thể giới đại đồng 
cho được? Thế thì người có nhiệt tâm với nhân loại quân sanh - phải 
lo tìm phương bồ cứu, duy trì, hay chỉ khoanh tay ngôi ngó và than 
vấn thở dài mà thôi?”. “Nếu thiệt có lòng muốn bổ cứu, duy trì Phật 
giáo là một chiếc thuyền tế độ ở giữa biển khổ sông mê, không nỡ để 
cho tiêu điệt theo các tôn giáo khác, thì chẳng những giáo hội (hay 
hạng người xuất gia), phải nghiên cứu Phật giáo, phát dương những 
ý hay nghĩa lạ ra cho thích hợp với chỗ nhu yếu của nhơn sanh, dẹp 


SỰ TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT * 549 


bỏ hết các việc mơ hô trái lẽ, chớ quá chấp nê theo hủ tục, mà tín đô 
(hay hạng người tại gia) cũng phải làm cho tròn cải bốn phận của 
một người tín ngưỡng Phật giáo, một cách chơn chánh, cũng phải 
kiểu chánh lại những chỗ sai lầm của Giáo hội (vì Giáo hội hiện thời 
là một Giáo hội hư hèn, không có trật tự), chớ nên vì ý riêng, vì tình 
cảm mà chia phe lập đảng, tin bướng theo càn. Được như vậy thì cái 
yến sáng Phật giáo mới mong chói lọi ở Đại Đông thể giới sau này”.® 


Tiến Hóa, tạp chí của Phật học Kiêm tế, thì công bố hiển ngôn rõ 
ràng sẽ tuyên truyền không chỉ cho Phật học mà còn cho “bất cứ học 
thuyết nào có đủ phương pháp làm chúng sanh khỏi khổ được vui”, 
tất cả những học thuyết nào ừ bi bác ái đều được xem là “Phật pháp” 
cả. Tiến Hóa chủ trương: (1) Phật tử phải học các khoa học để có Sự 
giác ngộ mới, hiểu nguyên nhân những đau khổ của con người nằm 
trong kinh tế, chính trị-xã hội; hiểu răng không có cõi Cực Lạc ở Tây 
phương; (2) Phật Thích Ca là bậc đại giác trong thời của Ngải nhưng 
“trị thức của Phật hôi ấy không thể bằng tri thức của toàn thể nhân 
loại sau này”.®) 


Chúng ta đã đề cập tính mở, tính năng động của Phật giáo miền 
Tây Nam Bộ qua dẫn chứng tiêu biểu nhất là phong trào chân hưng 
Phật giáo. Còn có thê có những dân chứng khác. 


Như là công cuộc khôi phục Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ XX, 
trong ba vị tăng có vai trò nổi bật nhất —- Hòa thượng Thích Thanh 
Từ, Hòa thượng Thích Duy Lực vả Thiền sư Nhất Hạnh, thì hai tên 
tuổi đầu tiên là các vị sinh ở Cần Thơ. Hòa thượng Thích Thanh Từ 
xây dựng Thiền phái Trúc Lâm Phụng Hoàng, theo đường lối Thiền Giáo 
song hành, dùng thiền đề soi sáng kinh, dùng kinh để ấn chứng thiền. Hòa 
thượng Thích Duy Lực chủ trương tu Thiền theo lối tham thoại đầu. 


Hoặc khảo sát từ công trình TSDTVN, ta cũng thấy nét năng động 
thể hiện rõ qua hành trạng các vị danh tăng miền Tây Nam Bộ. Quá 
trình tham học của nhiều danh tăng là quá trình vân du qua các ngôi 
chùa lớn ở nhiều địa phương, học với nhiều vị cao tăng thạc đức, khắp 
các tỉnh miền Tây, miên Đông Nam Bộ, ra cả miền Trung, miền Bắc, 
như những con ong cần mẫn, nhờ đó hút được tỉnh hoa Phật pháp từ 
nhiều nguồn uy tín.®9 


4. Thiện Chiếu 1932: Phát giáo vấn đáp. Chùa Hưng Long, Chợ Lớn xuất bản. 
5. Tiến Hóa số 2, 1-2-1938. 
6. HT. Thích Thiện Hoa ra Huế, Quy Nhơn tu học đạo suốt 8 năm... 


550 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Quá trình hoằng đạo của nhiều danh tăng cũng trải rộng qua nhiều 
tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ, ra cả miền Trung. Năm 1957, HT. 
Thích Thiện Hoa chủ xướng và trực tiếp giảng dạy các khóa học mang 
tên Như Lai sứ giả huấn luyện trụ trì, các khóa huấn luyện Tăng Ni trở 
thành giảng sư có thê đi diễn giảng khắp nƠI. Nhiều thế hệ Tăng Ni đã 
trưởng thành từ những khóa Huy đó, đi truyền giảng nhiều địa phương, 
đúng theo tinh thần Phật giáo “mang đến mọi người món quà lớn hơn 
mọi món quà là Phát pháp”. 


Không chỉ như vậy, phạm vi hoạt động và ảnh hưởng của nhiều 
vị danh tăng miền Tây Nam Bộ còn mở rộng ra nhiều nước trong khu 
vực và trên thế giới. HT. Thích Huệ Pháp trên đường tầm sư học 
đạo đã sang Campuchia, Lào, Thái Lan suốt 10 năm, học những tinh 
hoa Phật pháp Nam tông và cả những bí pháp của họ. Tổ Minh Đăng 
Quang thoạt tiên cũng sang Campuchia học Phật pháp 4 năm. HT. Hộ 
Tông học tập Phật pháp ở Campuchia, trở về xây dựng Tổ đình Bửu 
Quang (tại ấp Gò Dưa, xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, Sài Gòn) là 
ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Nam tông người Việt. HT. Tịnh Sự 
học Phật pháp ở Campuchia, học tiếp ở Thái Lan 7 năm. HT. Thích 
Huệ Pháp đã dựng ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Lào, HT. Tịnh Sự 
dựng chùa ở Campuchia cho Việt kiểu tu tập. HT. Thích Huệ Hưng 
sang Campuchia giảng dạy Phật pháp. HT. Thích Thiện Quảng trong 
chuyến hành hương qua xứ Phật, đã được vua Thái Lan ngưỡng mộ 
đạo hạnh, xây cất chùa riêng cho Ngài, và Ngài đã ở lại hàng chục năm, 
hỗ trợ việc hoằng đạo cho Phật giáo Thái Lan. HT. Thích Huệ Pháp 10 
năm vân du hóa đạo ở Lào, Campuchia, mang kinh sách sang tặng hai 
Vương quốc này, góp phần “ gieo giống Bồ đê khắp ba nước Đông Dương 
đề Phật giáo được hoằng dương rộng rãi”. HT. Thích Duy Lực hoằng 
dương Thiền học tại Mỹ, Canada, Úc, Hồng Kông, Đài Loan... 


Tính tổng hợp, tính năng động, tính mở của miền Tây Nam Bộ thê 
hiện thật rõ nét trong văn hóa Phật giáo ở đây. Có thê nói, Phật giáo miên 
Tây Nam Bộ mang tính khai phá, chứ không chỉ giữ gìn truyên thông. 

4. Phật giáo với tính nhập thế mạnh mẽ 

Trong tác phẩm D2ương-Từ Hà-Mậu, sáng tác cuối thê kỷ XIX, 
Nguyễn Đình Chiều đã công kích Phật giáo về việc dẫn dắt người ta 
vào chùa, bỏ những trách nhiệm gia đình và xã hội: 

- lóc, râu là dạng nam nhi, 


Của cha mẹ đúc can gì cạo đi? 


SỰ TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT * 551 


Tổ tiên chút đã đền chỉ, 

Vùa hương, bát nước mấy khi phụng thờ. 
- Làm người sao chẳng theo loài, 
Thảo cha, ngay chúa đoải hoài chỉ đâu? 
Đành lòng cạo hết tóc râu, 

Đã âu bắt hiếu, lại âu phản thân. 

Sau nảy trong phong. trào Chấn hưng Phật giáo, tạp chí Tiến Hóa 
của Hội Phật học Kiêm tế cũng chủ trương từ bỏ truyền thống Tăng sĩ 
“đầu trọc áo vuông”. Ký giả Tự Giác còn nêu gương một ông sư Nhật 
Bản tại Sài Gòn lúc bấy giờ theo Tân Tịnh độ, có tân học, thạo nhiều 
ngoại ngữ...?. Tạp chí Pháp Âm (ra đời năm 1937), cơ quan ngôn luận 
của Hội Tịnh độ Cư sĩ (một phái thiên tả, ra đời năm 1935) cũng ủng hộ 
tư tưởng đó, chủ trương chỉ tu tại gia: “Hỏa thượng Huệ Đăng chùa Thiên 
Thai Bà Rịa, Hỏa thượng Từ Phong chùa Giác Hải Chợ lớn, Sư cụ Đồ 
Văn Hỷ chùa Bà Đá vv.. đối với Phật giáo thế giới có ảnh hưởng bằng 
các vị “thế gian ” như Âu Dương Kiến Vô, Dương Nhân Sơn, Khang Hữu 
Vĩ, Lương Khải Siêu, Sylwain Lớvi, Rhys David không?”.® 


Đây đến cực đoan như vậy chỉ là ở một số cá nhân, một số phái, 
nửa cuối thế kỷ XIX nửa đầu thế kỷ XX, › trong tâm thức đau đầu trước 
tình hình nước nhà bị ngoại xâm, sốt sắng nhắn mạnh bao bồn phận 
thời thế mà người công dân có trách nhiệm phải lo toan gánh vác. Đó 
không phải thái độ phổ biến trong đông đảo dân chúng qua các thời 
kỳ.Vì như trên đã nói Tây Nam Bộ là miền đất sùng mộ Phật giáo. 
Thành ra, đúng hơn thì xuyên suốt và chủ yếu trong Phật giáo Tây 
Nam Bộ chính là tinh thần nhập thế mạnh mẽ, sắn với đạo lý dân tộc, 
đạo lý gia đình. 


Chúng ta nhớ rằng, cũng trong Dương Từ Hà Mậu, Nguyễn Đình 
Chiêu để Tiên Nho ngồi bàn luận với nhau, rốt cuộc kết luận cốt lõi 
của Chính Đạo cần phải theo chính là ở trung quân ái quốc và trung 
hiếu tiết nghĩa. 

Tính nhập thế của Phật giáo người Việt miền Tây Nam Bộ, nói 
cho cùng, không xa với quan niệm của Nguyễn Đình Chiêu, được thể 
hiện ở những bốn phận đạo đức với dân tộc, với cộng đồng xã hội, 
với gia đình... 


7. Tiến Hóa số 9, 9-1938. 
§. Pháp Âm sô 12, tháng Chạp 1937. 


552 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


Trước hêt, ở câp độ dân tộc, đó là Trung với nước. 


Phật giáo miền Tây Nam Bộ nỗi bật tỉnh thần “Vì đạo pháp - Vì 
dân tộc”. Từ những năm 1920, nhiều vị danh tăng, nhiều ngôi chùa 
đã gắn với hoạt động yêu nước, chống ngoại xâm của các hội kín như 
Thiên Địa hội, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục... Nhiều vị danh 
sư cùng tăng chúng, Phật tử, tín đồ đã hỗ trợ, tham gia khởi nghĩa 
Nam Kỳ 1940, Cách mạng Tháng Tám 1945. Rồi những hoạt động sôi 
nỗi của Hội Phật giáo Cứu quốc sánh bước cùng dân tộc trong kháng 
chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, đấu tranh đòi thực hiện 
Hiệp định Geneve, thống nhất đất nước, đấu tranh chống chính sách đàn 
áp tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm... Tăng chúng tạm xếp tăng 
bào lên đường cứu nước cứu dân. Mái chùa nhiều phen trở thành nơi trú 
náu cho những thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự để họ không phải 
cầm súng bắn vào anh em đồng bào (HT. Thích Huệ Hòa... ). 


Rất nhiều danh tăng đã đóng góp hết mình cho dân tộc. Họ vận 
động quyên góp tiền của, tài vật cho kháng chiến, tham gia in truyền 
đơn (HT. Thích Hoàng Minh...), chế tạo vũ khí (HT. Thích Pháp 
Tràng... ). Nhiều chùa trở thành nơi hội họp, nơi che giấu cán bộ cách 
mạng (HT. Thích Bửu Chung cho đóng những hộc chứa lúa lớn trong 
chùa làm nơi ẩn trốn cho cán bộ, HT. Thích Thiên Trường canh cho 
cán bộ hội họp và khi có động, giấu cán bộ trong tủ thờ Hộ pháp có 
sức chứa đến 15 người...). Chùa Sắc Tứ Linh Thứu là trụ sở của Tạp 
chí Pháp Âm đồng thời cũng là trụ sở của Báo Dân Cây, nơi liên lạc 
của Tỉnh ủy Mỹ Tho. HT. Thích Đạt Hương tham gia đốt pháo lệnh 
cho phong trào tấn công “diệt ác phá kèm”. Vì hoạt động cách mạng, 
nhiều vị danh tăng bị mật thám theo dõi, bắt g1am tra tấn, nhiều ngôi 
chùa bị dội bom, nhưng các vị vẫn một lòng sắt son với sự nghiệp của 
dân tộc. HT. Thích Pháp Long bị giam ở Chí Hòa, HT. Thích Hoàng 
Minh bị đày sang Lào, rồi bị giam ở Hỏa Lò, Kon Tum... Nhiều 
danh tăng bị đày ra Côn Đảo: HT. Thích Thành Đạo bị đày 4 năm; 
HT. Thích Thiện Chiếu bị tra tắn đến bại xuội; HT. Thích Trí Thiền 
bị đày 5 năm, tuyệt thực mà chết trong phòng giam; HT. Thích 
Đạt Thanh sau 4 năm tù khổ sai, vượt ngục, may mả được người 
thương gia trên con thuyền buôn cứu thoát... Nhiều vị danh tăng 
có lúc đã phải rời chùa, ra chiến khu (HT. Thích Thái Không), về 
đời thường hoạt động cho cách mạng (HT. Thích Thiện Chiếu)... 
Nhiều vị đã bị thương (HT. Thích Pháp Trừng), hy sinh trên đường 
tranh đấu, “giữa đường ngộ nạn, nhuộm máu với giang san” (HT. 
Thích Thiện Quảng... ). 


SỰ TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT * 553 


Thứ hai, ở cấp độ cộng đồng xã hội, đó là chữ Từ bi, Nhân ái. 
Truyền thống Phật giáo Việt Nam coi trọng làm việc phúc đức cứu 
người hơn các lề nghi hình thức: 


Dù xây chín bậc thù đồ (phù đô) 
Không bằng làm phúc cứu cho một người. 


Ở miền Tây Nam Bộ nói riêng, Nam Bộ nói chung, Phật tử, tín đồ, 
quần chúng cảm tình với Phật giáo nhiệt tâm làm Phật sự đồng thời 
hết sức tích cực, tự giác trong các hoạt động từ thiện, các phong trào 
cứu trợ xã hội. 

Thực sự thì các phong trào phần lớn được khởi xướng không 
phải từ Tây Nam Bộ mà từ thành phố Hồ Chí Minh (phong trào xây 
dựng nhà tình nghĩa bắt đầu năm 1982, phong trào xây dựng nhà tình 
thương bắt đầu năm 2007 do chính quyền phát động, phong trào “Mắt 
lành thương chúng sinh”, “Xuân Từ Bi” cứu trợ nhân dân Nam Á và 
Đông Nam Á bị thiên tai do các tổ chức Phật giáo phát động...). Tuy 
nhiên, sự tham gia của miền Tây Nam Bộ cũng có nét riêng. Những 
người nông dân ở đây nhiều khi đời sống không mấy khắm khá vẫn 
chắt bóp dành dụm đề sẻ chia, có khi chính họ cũng khốn khó trong 
mùa lũ vẫn hướng về đồng bào lũ lụt miền Trung, đúng theo nghĩa 
của câu tục ngữ “!á rách ít đùm lá rách nhiêu” - biễn thê mới của câu 
truyền thống “1á lành đùm lá rách”. 


Qua khảo sát TSDTVN, ta thấy các danh tăng đều nêu gương, vận 
động Tăng chúng, Phật tử, tín đồ làm các công việc phúc lợi xã hội và 
làm từ thiện. Ở vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, nhiều cây cầu, bến 
đò được những cá nhân các cư sĩ, tín đồ Phật giáo bỏ tiền xây dựng 
giÚp cho dân chúng đi lại dễ dàng. Người dân Cần Giuộc, Long An 
vẫn còn nhắc mãi cầu ông Thìn, bến đò bà Tổng Sách do nội Cao Tổ 
và ngoại Tổ của HT. Thích Từ Nhẫn xây. HT. Thích Từ Nhẫn nhiều 
lần tổ chức thủy lục trai đàn lớn để cầu siêu cho những người chết 
đuối sông rạch, dân chúng mang ơn sâu sắc. HT. Thích Nhựt Minh 
vận động quyên góp, chủ trì việc xây Bảo tượng Quan Thế Âm cao 20 
mét ở Kiên Giang đáp ứng. nhu câu tâm linh của dân địa phương, nhất 
là ngư dân câu mong ơn tế độ của Bồ-tát cho những chuyến đi biển. 
Nhiều chùa mở các cô nhi viện, ký nhi viện nuôi trẻ mô côi, khuyết 
tật; trại dưỡng lão, hội tương tế giúp người già cô độc; mở trường mẫu 
giáo, lớp học tình thương cho trẻ em nhà nghèo. HT. Thích Thiện Hoa 
mở những lớp học ban đêm xóa nạn mù chữ, chính Ngài còn biên soạn 
tập sách Vần chữ O đơn giản, giúp người học dễ tiếp thu. Không hiếm 


554 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


chùa xây nghĩa trang, lò thiêu tại chùa cho những người chết nghèo 
khô. Nhiêu chùa cứu trợ đông bảo bị thiên tai; giúp đông bào nghèo 
khó môi dịp Phật đản, Vu lan, Têt Nguyên đán... 

Thứ ba, ở cấp độ gia đình. Đạo lý gia đình chịu ảnh hưởng Phật 
giáo đặc biệt nôi bật trong chữ Hiêu. 

Cư dân Nam Bộ đã kế thừa những bài ca dao, tục ngữ truyền thống 
từ Bắc và Trung Bộ đê cao Hiệu với cha mẹ như con đường tu tập 
chân chính nhât: 

- Tụ đâu cho bằng tu nhà 
Thờ cha kinh mẹ ấy là chân tu 
- Tụ đâu cho bằng tu nhà 
Thờ cha kinh mẹ bằng ba tu chùa 
- Bụt nhà không thiêng, thờ Thích Ca ngoài đường 

Đồng thời, có thể thấy ca đao, tục ngữ về nội dung này ở Nam Bộ 
được bô sung thêm rât nhiêu, phong phú vê sô lượng và đa dạng về 
nội dung. 

- Tâm hiễu là tâm Phật, hạnh hiểu là hạnh Phật . 
- Phát dạy chữ hiếu làm đầu 
Mà ai giữ được đạo mầu mới trao. 
- Vai mang bức tượng Di Đà 
Hiểu Trung ta giữ, gian tà mặc ai. 
- Ai về lập miễu thờ vua 
Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha. 
- Chuối chát măng khô bốn mùa chịu khổ 
Em tu hành anh chỉ chỗ em tu 
Kìa kìa hai vị Phật sinh 
Cha già mẹ yếu em bỏ đành đi tu. 
- Cha già là Phật Thích Ca 
Mẹ già đích thị Phật Bà Quan Ẩm. 
- Trong nhà đầu bạc phơ phơ 
Tây sinh Bồ tát phượng thờ vì tiên. 


SỰ TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT * 555 


Chữ Hiếu của Nho gia đòi hỏi con cái vâng lời, phụng dưỡng, thờ 
kính cha mẹ. Người con hiệu theo quan niệm đạo đức Phật giáo còn 
phải biệt hướng mẹ cha vê niêm tin Chánh pháp, khuyên khích cha 
mẹ tu tập, từ bỏ tham, sân, sĩ gây khô đau, nghiệp chướng cho họ đê 
cha mẹ được giải thoát. Thê mới là báo ân cha mẹ một cách triệt đê 
và toàn diện nhât: 

- Sắc thân hiếu dưỡng ân cân 
Đâu quên giáo đạo tỉnh thân mẹ cha. 
- Dốc lòng niệm Phật không lơi 
Cầu cho cha mẹ thác thời siêu sanh 
Khuyên mẹ niệm Phát cho chuyên 
Thì hoa sen đợi ở bên Liên trì. 


Chính quan nệm này lý giải vì sao ở Nam Bộ nói chung, miền Tây 
Nam Bộ nói riêng, nhiều người xuất gia và gia đình họ không đặt đối 
lập việc tu hành với bốn phận hiếu đễ, vì xuất gia tu hành vẫn là giúp 
lợi lạc tâm linh, phúc đức cho cha mẹ, gia đình. 


Nếu trong chữ Hiếu của Nho gia, hình ảnh người cha đóng vai trò 
chủ đạo thì chữ Hiếu mang ảnh hưởng Phật giáo lại có phần hướng 
về người mẹ. Vu Lan gắn với câu chuyện cảm động của “Hiếu thân 
Bồ-tát” Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi địa ngục. Từ lâu, rằm tháng Bảy 
được xem là một dịp lễ trọng: “Cúng lễ quanh năm không bằng rằm 
tháng Giêng”. Tuy nhiên, ở Nam Bộ, Vu Lan như Đại lễ Báo hiếu đã 
được gia tăng sắc thái mới từ bài đoản văn “Bông hồng cài áo” năm 
1962 của Thích Nhất Hạnh kê về tục lệ cài một bông hoa trên áo trong 
ngày Mother°s Day của người Nhật. Ông viết: “Người được hoa trắng 
sẽ thấy xót xa, nhớ thương, không quên mẹ, dù người đã khuất. Người 
được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, kẻo một 
mai người khuất núi, có khóc than cũng không còn kịp nữa. Tôi thấy 
cái tục lệ cài hoa đó đẹp và nghĩ rằng mình có thể bắt chước áp dụng 
trong ngày báo hiểu Vu Lan9).”” Bông hoa mà cô sinh viên Nhật cài 
cho Thích Nhất Hạnh ở Đông Kinh là bông câm chướng, nhưng ông 
nghĩ người Việt có thể dùng bông hồng. Vu Lan năm 1962, lần đầu 
tiên tục lệ bông hồng cài áo được thực hiện ở chùa Xá Lợi (Sài Gòn). 
Đầu năm 1965 Nhà xuất bản Lá Bối ở Sài Gòn xuất bản cuốn Đồng 
Hồng Cài Áo và đây là cuỗn sách được tái bản nhiều lần, được biết 


9. http://vietsclences.free.fr/vietnam/vanchuong/truyen_ ngan/bonghongcalao.htm. 


556 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


đến nhiều nhất của Thích Nhất Hạnh. Tiếp theo, bài hát Bồng hồng cài 
áo do Phạm Thế Mỹ sáng tác năm 1967, qua giọng ca Khánh Ly và 
nhiều ca sĩ lừng danh khác, nhanh chóng chỉnh phục trái tim quần chúng 
và trở thành nhạc phâm gắn với nghỉ thức Vu Lan. Nghỉ thức Bông hồng 
cài áo trong lễ Vu Lan trở thành điểm sáng trong văn hóa Phật giáo của 
người Việt Nam Bộ nói chung, trong đó có miền Tây Nam Bộ. 


Trong CDTNPGVN có 17 bài ca dao về tâm tình của những người 
con mùa Vu Lan, nguyện câu cho cha mẹ, người trong kiêp sông hiện 
tiên được an lành, người rời cõi thê được sinh về Lạc thô: 


- Lên chùa dự lễ Vu Lan 
Câu cho cha mẹ thoát đàng tử sinh. 
- Nhớ ngày xả lội vong nhân 
Lên chùa lạy Phật đền ơn sinh thành. 


Hiếu với cha mẹ trong đạo đức Phật giáo còn mở rộng thành tình 
thương yêu muôn loài chúng sinh bởi theo triệt lý Luân hôi, qua vô 
vàn những kiêp sông, tât cả chúng sinh có thê đêu từng là cha mẹ ta: 


- Song thân đâu phải một đời 
Vậy nên thương cả muôn loài mới hay. 


Tư tưởng này là một cơ sở cho nghi lễ phóng sinh, được thực hành 
trong Phật giáo người Việt Nam Bộ nói chung, Tây Nam Bộ nói riêng 
ở mức độ phổ biến rộng rãi, thường xuyên hơn nhiều so với Bắc Bộ. 


Có thể hình dung trong văn hóa Phật giáo của người Việt Nam Bộ, 
đặc biệt là Tây Nam Bộ khuynh hướng Phật giáo nhập thê, khuynh hướng 
thực hành Phật giáo như một triệt học đạo đức hơn là một tôn giáo. 


Cũng trên nền tảng đó, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa coi trọng việc báo 
đáp ân cha mẹ cùng với ân đất nước, ân đồng bào, đồng loại, ân Tam 
bảo; nhắn mạnh giá trị của cả chữ Hiếu và chữ Nghĩa, đã dễ dàng phát 
huy ảnh hưởng trong cộng đồng cư dân Tây Nam Bộ. 


Chữ Trung với nước, chữ Hiếu với mẹ cha, gia đình, dòng tộc, chữ 
Từ bi, Nhân ái với đồng bào, đồng loại, muôn loài chúng sinh đã kết 
hợp tỉnh thần Chánh pháp cùng những góc rễ luân lý nhân bản sâu xa 
trong truyền thống dân tộc. Tính nhập thế trên cơ sở như vậy có thể 
xem là tiêu biểu cho cách thức cấu trúc hệ giá trị đạo đức Phật giáo ở 
Nam Bộ nói chung, Tây Nam Bộ nói riêng, vừa mang bản sắc dân tộc 
vừa thê hiện đặc trưng văn hóa vùng. 


SỰ TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT * 557 


5. Phật giáo với tính thực tiễn, tính bình dân, tính dân chủ 


Như một hệ quả của xu hướng nhập thế mạnh mẽ, Phật giáo Tây 
Nam Bộ còn thể hiện rất rõ tính thực tiễn, tính bình dân, tính dân chủ. 


Có thể thấy điều này trước hết ở sự lựa chọn các tông phái Phật 
giáo. Vùng nảy không chuộng các yêu tô trừu tượng cao siêu. 


Mật tông, đặc biệt là Tây Mật (Mật tông Tây Tạng) với sự nhấn 
mạnh trên yếu tố nghi thức thần bí, mật ngôn (qua quán đảnh - “*wang”, 
khẩu truyền nghỉ quỹ - “lung”, giảng dạy nghỉ quỹ - “trid” để truyền 
thừa ân sủng) ảnh hưởng hầu như không đáng kể ở Tây Nam Bộ. Ngôi 
chùa Tây Tạng được xem như “dấu ấn đầu tiên” của Tây Mật ở Việt 
Nam được hình thành ở Bình Dương (Đông Nam Bộ). Tây Mật hiện 
có khoảng 15.000 hành giả khắp Việt Nam, cũng chủ yêu tập trung ở 
Bắc Bộ (Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Việt Trì) và 
Đông Nam Bộ (TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai), Tây Nguyên 
(Lâm Đồng), chỉ rất ít ở Tây Nam Bộ (Cà Mau).1® 


Đại thừa (Bắc tông), như con đường rộng rãi nhất độ cho đông đảo 
chúng sinh, là tông phái Phật giáo du nhập sớm nhât và phô biên nhât 
ở Tây Nam Bộ. 


Tiểu thừa (Nam tông) mãi đến năm 1938 mới xuất hiện trong 
người Việt Nam Bộ, do Hộ Tông (sinh ở An Giang) tu học từ Cam- 
puchia mang về. Song, ảnh hưởng của tông phái Phật giáo này ở Tây 
Nam Bộ không mây quan trọng, mà chủ yêu là ở Đông Nam Bộ và 
Trung Bộ (ngôi chùa Phật giáo Nguyên thủy đầu tiên là Tổ đình Bửu 
Quang được thành lập tại Thủ Đức, tiếp nối là 14 ngôi chùa lần lượt 
được thành lập ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, Vũng Tàu...). 


Khắt sĩ, do Minh Đăng Quang (sinh ở Vĩnh Long) khai sáng năm 
1943-1944, là hệ phái riêng có tại Việt Nam, chủ trương “Nối truyền 
Thích Ca Chánh pháp”, đơn giản hóa giáo lý cũng như nghi lễ, chỉ 
thực hành khất thực giáo hóa độ sinh. Từ Tây Nam Bộ, hệ phái này 
ảnh hưởng qua Đông Nam Bộ rồi ra đến Trung Bộ, Tây Nguyên. 


Tính thực tiễn của Phật giáo Tây Nam Bộ cũng thấy rõ trong sử 
lý kinh sách. Hướng đến việc truyền bá Phật pháp sao cho đáp ứng 
nguyện vọng và phù hợp trình độ của đông đảo cư dân miền Tây Nam 
Bộ vốn chủ yêu là những người nông dân, những công trình dịch và 
biên soạn kinh sách của các danh tăng phần nhiều đều là chuyền sang 


10. Thích Quảng Kiến 2008. 


558 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Quốc ngữ, trích yếu những tác phẩm cốt lõi, những giáo lý căn bản, 
những hướng dẫn giáo lý Phật giáo phố thông (Thí dụ HT. Thích 
Thiện Hoa để lại 80 cuốn với 8 loại chuyên đề, trong đó có Phật học 
phổ thông — 12 quyên, Bản đô tu Phật — 10 quyên, Phật học giáo khoa 
các trường Bồ để, Giáo lý dạy gia đình Phật tử, Bài học Ngàn Vàng — 
S tập, Đại cương Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Viên Giác lược giải, Tâm 
Kinh, các loại tạp luận, sự tích...; Trong các công trình của HT. Thích 
Thiện Chiếu có Phát giáo tổng yếu, Phật học vấn đáp, Tại sao tôi cảm 
ơn đạo Phật...). Trong nhiều kinh sách mà HT. Thích Đạt Thanh để 
lại có bộ Tân Lục Vân Tiên truyện, Ngài sáng tác, dựa trên tình yêu 
của cư dân Tây Nam Bộ đối với danh tác của cụ Đồ Chiều để truyền 
bá những bài học Phật giáo chính là đạo làm người. Khi giảng kinh 
cũng như dịch và viết sách, HT. Thích Từ Huệ luôn “dùng những lời 
lẽ bình dị, đơn giản, thấm sâu vào lòng những tín đô Phật d9. HT. 
Thích Thiện Chiếu “hướng dẫn Phật tử nghỉ thức thực hành thờ cúng 
Phật đơn giản, nhưng vẫn tròn đây niêm tin nơi Chánh pháp”. 

Đề Phật giáo dễ dàng đến với quần chúng nhân dân, các Tăng sĩ 
còn thường xuyên thể hiện tư tưởng giáo lý qua hình thức thơ ca, dễ 
nhớ dễ thuộc. Trong CDTNPGVN mà HT. Thích Trung Hậu sưu tập, 
có thể nhận thấy khá nhiều câu như vậy. Những câu không thực sự là 
ca đao này nhiều trường hợp có thể không dùng lục bát mà sử dụng 
ngũ ngôn hoặc thể thơ tương đối tự do, có khi xen những từ Hán Việt, 
những thuật ngữ tôn giáo khá chuyên biệt, hoặc có khi xuất hiện cả hô 
ngữ “Chúng sinh ơi!” cho thấy chủ thể phát ngôn thuộc giới tu hành: 

- Cảnh Táy thiên là miễn cực lạc 
Cõi Ta bà ngũ trọc đau khổ trần ai 
Chúng sanh ơi! Mau mau theo gót Phát Như Lai 
Lánh nơi dục giới qua đài Tây phương. 

Hoặc có những trường hợp đề cập lòng trần, mùi trần, bụi trần ô 
trọc, rời bỏ trần gian tìm kiếm sạch trong, về cơ bản, không tiêu biểu 
cho quan niệm giá trị của quần chúng nhân dân: 

- Ai mô mộ cảnh ưa Thiên 
Lòng trần rũ sạch nhơn nhơn ra về. 

Bộ phận những câu như vậy có thể khiến các nhà nghiên cứu văn 

hóa dân gian phê phán tiêu chí phân loại, sưu tập của người biên soạn 


11. Thích Đồng Bồn 2002: 745. 


SỰ TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT * 559 


CDTNPGVN, nhưng lại là nguồn tư liệu minh chứng cho một phương 
thức truyền Pháp dựa vào sức mạnh thơ ca dân gian của các Tăng sĩ 
Nam Bộ. Khá nhiều những câu thơ vốn do Tăng sĩ, cư sĩ sáng tác đã 
lưu truyền trong dân gian và trở thành như tài sản tỉnh thần quen thuộc 
của họ. 


Đặc biệt cần nói đến các tôn giáo địa phương dựa trên nền tảng 
Phật giáo của Nam Bộ, như đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu 
Nghĩa, Phật giáo Hòa Hảo đều vận dụng “sắm vãn” / “sám giảng” 
/ “sắm giảng” thường bằng thơ lục bát, giảng về thời hạ ngươn mạt 
pháp và khuyên người đời tu tập, làm lành lánh dữ. Riêng Sám giảng 
người đời của ông Vãi bán khoai (Bửu Sơn Kỳ Hương) gồm 11 cuốn 
(tổng cộng 2.422 câu) và ba bài kệ (128 câu). Đức Bổn sư Ngô Lợi 
(Tứ Ân Hiếu Nghĩa) thì có Sám giảng Ngũ giáo: 

Một lòng giữ vẹn tứ án, 
Phụng thờ khuya sớm ân cần đừng sai. 
Găng công niệm Phật hôm mai, 
Trì tâm thì đặng thiếc mài nên kim. 

Giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo gồm 6 cuốn của Huỳnh Phú Số thì 
trong đó 4 cuốn là Sám khuyên người đi tu niệm, Kệ của người Khùng, 
Sám giảng, Giác mê tâm kệ. 

Tu không cần lạy cân quỳ, 
Ngôi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. 


Nhà văn Sơn Nam đã viết khảo luận về những sắm, vãn này, ØỌI 
đó là “tâm ca” - “kinh nhật tụng của mọi gia đình” miền biên giới Việt 
Miên, gần dãy Thất Sơn, Châu Đốc: “Nhiều đoạn trong sắm vẫn đã 
thật sự trở thành ca dao” khiên cho “ca dao Miễn Nam đã mang sắc 
thái đặc biệt, hôi đầu thể kỷ; đã là tín đồ thì ai cũng thuộc vải chục 
vài trăm câu, gặp những trường hợp khó khăn về sanh kế, về thiên tai 
thì đem ra mà dẫn chứng, để lấy lòng tin"?), 


Tính thực tiễn của Phật giáo Tây Nam Bộ còn thê hiện qua quan 
điểm đảo tạo Tăng tài. Như trên đã nói, trong phong trào Chấn hưng 
Phật giáo, nhiều Hội Phật học chú ý mở Phật đường, nhiều danh tăng 
mở trường gia giáo, tham gia giảng huấn. Theo HT. Thích Thiện 
Chiếu, Tăng Ni cần phải hiểu biết sâu rộng cả nội điển (Phật học) lẫn 


12. htp:/wwwthuvienhoasen.org/D I-2 2-94 +10057 5-50 @-I 17-45 141 15-1/ 


560 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


ngoại điển (kiến thức xã hội). Trong đào tạo Tăng Ni, nhiều danh tăng 
miền Tây Nam Bộ thắm nhuằn điều đó. HT. Thích Chánh Hậu thường 
mời các bậc túc nho, phần nhiều là các chiến sĩ Văn Thân, Cần Vương 
lánh nạn ẩn tích và các bậc lương y trong vùng đến giảng dạy cho 
Tăng Ni. Với ý thức gắn bó Phật học và các khoa học đời sống, nhiều 
vị danh tăng, trước hoặc sau khi xuất gia, đã theo học nghề thuốc 
(HT. Thích Khánh Thông học Đông y với cụ Đồ Chiêu, HT. Thích 
Quảng Ân học với cha mình...). HT. Thích Thiện Hoa dạy cho Tăng 
Ni cả Phật pháp lẫn kiến thức chẩn trị y học, đem nghề thuốc chữa 
bệnh cứu đời. HT. Thích Huệ Pháp nhờ tài cứu chữa những bệnh nan 
y, được xem là vị “Phật sống”, được vời sang chữa bệnh cho Hoàng 
Thái hậu Campuchia và được xứ này kính vọng. Tài thầy thuốc của 
nhiều vị danh tăng đã trở thành phương tiện giúp cảm hóa dân chúng 
- có những tín đồ cảm công ơn cứu sông của các vị đã cúng hiến chùa 
chiền hay đi theo con đường tu tập. Nhiều vị danh tăng mở các phòng 
thuốc phước thiện, các bệnh xá trong chùa cứu giúp người nghèo khó. 
HT. Pháp Trị kiến tạo ở Thủ Đức “một Xá Lợi Phật Đài nguy nga đô 
sô bên cả một rừng cây thuốc Nam phong phú, giúp ích thiết thực cho 
đời và đạo”0), 


Song song với việc chú trọng đảo tạo Tăng tài là quan tâm giáo 
dục phô thông cho đông đảo quần chúng. Một đóng góp lớn đặc biệt 
của giới cư sĩ Phật tử người Việt Nam Bộ là xây dựng và phát triển hệ 
thống trường Bồ Đề. Thành phần Ban Giám hiệu, Ban Bảo trợ, Văn 
phòng và nhất là lực lượng giáo sư phần lớn đều là các cư sĩ Phật tử. 
Chỉ tính đến năm 1963, đã có 163 trường Bồ Đề tại Nam Bộ. 


Phật giáo người Việt miền Tây Nam Bộ, trên tinh thần thực tiễn, 
thậm chí không tách rời với hoạt động kinh tế, sản xuất. Tên của Hội 
Phật học Kiêm tế có nghĩa quan tâm cả học Phật lẫn xúc tiễn cơ hội 
thực hành kinh bang tế thế. Trong những nhân vật quan trọng của ban 
lãnh đạo Hội, Thiền sư Thiện Chiếu mời khá nhiều thương gia, đại 
thương gia. HT. Bửu Chung khi trụ trì ở chùa Phi Lai, Châu Đốc, chủ 
trương làm kinh tế để chùa có thể tự cấp tự túc. Nhận thấy ruộng gò 
cho năng suất thấp, Ngài cho đào đất nung gạch bán, gạch của chùa 
với hiệu Bửu Tân Long nồi tiếng, tiêu thụ tận Sài Gòn, mà ruộng được 
hạ sâu trở nên màu mỡ hơn, trồng được hai vụ lúa. HT. Thích Duy Lực 
sau bao năm sống ở Mỹ trở về đã thành lập một trang trại lớn trồng rau 
sạch tại huyện Củ Chi đề làm kinh tế tự túc cho Thiền đường. 


13. Thích Đồng Bổn 2002: 672. 


SỰ TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT * 561 


Phật giáo miền Tây Nam Bộ cũng thể hiện tính dân chủ cao. 


Nhiều danh tăng trong quá trình hoằng đạo, quan tâm giúp đỡ sự 
tiễn bộ của hàng hậu bối, chăm lo lập Tổng đoàn Thanh niên Tăng 
Ni (HT. Thích Minh Đức), xuất bản tập san Phật học Tân thanh niên 
(HT. Thích Thiện Chiếu)... 


Nhiều danh tăng quan tâm đến cả Tăng lẫn Ni, mở Ni trường Phật 
học (HT. Thích Khánh Hòa. HT. Thích Thiện Hoa...), mở các khóa 
học Như Lai sứ giả huấn luyện trụ trì, huấn luyện giảng viên cho cả 
các Ni (HT. Thích Liễu Thiện, HT. Thích Thiện Hoa...). Do vậy, ở 
miền Tây Nam Bộ, Ni giới hoạt động rất mạnh, nhiều Ni là giảng sư 
thuyết pháp. 


Một số danh tăng huấn luyện cho cả các cư sĩ để họ cũng có thể trở 
thành giảng viên, mang bài học Phật giáo đên đông đảo quân chúng. 


Khi giáo hóa quần chúng, ngay cả những người lầm lỗi, các danh 
tăng cũng không xa lánh. Năm Định Hợi (1947), HT. Thích Minh Đức 
đến vùng Chợ Lớn dựng thảo am đề vận động quần chúng ủng hộ 
kháng chiến, đã “chọn Bến Hàm Tử là nơi gân chợ và nhiều dân cư 
lao động, đồng thời có nhiều tệ nạn xã hội nhất, dựng một ngôi chùa 
nhỏ đặt tên Tăng Phường, hiệu Giác Hoàng để thực hiện nhiệm vụ 
được giao đồng thời khuyến hóa quần chúng tu tập. Riêng Ngài hàng 
năm tại đây, vào mùa kiết hạ, tháng giêng và tháng chín Ngài chuyên 
tr “Chuẩn Đề ngũ hồi sám nghỉ”. Đây là phương pháp tu mà Ngài 
cho là chóng đạt được Phật lực cần thiết để cảm hóa người khác”. 


KÉT LUẬN 


Tới Tây Nam Bộ, miền đất trẻ nhất nước, trong bối cảnh công 
cuộc khẩn hoang nhiều thử thách mà cũng nhiều cơ hội, cộng cư với 
các chủng tộc Hoa-Chăm-Khmer và ở vị thế tiền tiêu giao lưu tiếp 
xúc với phương Tây thời hiện đại, Phật giáo người Việt đã mang thêm 
những đặc trưng riêng. Đây là vùng văn hóa mà Phật giáo đã du nhập 
muộn nhất cũng là nơi sùng mộ Phật giáo nhất nước; Phật giáo có sự 
đa dạng và tính dung hợp cao; tính mở, tính năng động, tính khai phá 
phóng khoáng; tính nhập thế mạnh mẽ: tính thực tiễn, tính bình dân 
và tính dân chủ nồi bật. Đặc điểm văn hóa Phật giáo Tây Nam Bộ đề 
lại dấu ấn rõ nét trên nhiều phương diện nhận thức, tô chức, ứng xử 
trong văn hóa vùng này, trong đó quan trọng nhất là ảnh hưởng tạo 


14. Thích Đồng Bổn 1996: 422. 


562 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


dựng nên tảng đạo đức của cư dân địa phương. Hành trang tỉnh thần 
quý báu đó hết sức có ý nghĩa trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc ở Tây Nam Bộ, góp phần vào công cuộc hiện 
đại hóa đất nước trên cơ sở tích hợp những tỉnh hoa văn minh nhân 
loại và truyền thống văn hóa phương Đông. 


Tp. Hồ Chí Minh, 13 tháng 3 năm 2012 


SỰ TIẾP BIẾN PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT * 563 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Lệ Như Thích Trung Hậu (sưu tầm và giới thiệu) 2001: Những 
truyện cổ Việt Nam mang màu sắc Phật giáo. ÑNXB. Tôn giáo. 

2. Lệ Như Thích Trung Hậu (sưu tầm và giới thiệu) 2002: Ca đao 
tục ngữ Phật giáo Việt Nam. Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh. 

3. Nguyễn Đức Toàn 1994: “Quan hệ Chăm Việt trong lịch sử qua 
tín ngưỡng dân gian”. TC Dân tộc học số 4. 

4. Nguyễn Lang 1974: Việt Nam Phật giáo sử luận. NXB Lá Bối. 

5. Nguyễn Ngọc Tư 2005: Cánh đông bát tận. NXB Trẻ Tp HCM. 

6. Phan Thị Thu Hiền 2009: “Hệ giả trị đạo đức Phật giáo trong 
văn hóa Việt Nam (qua ca dao, tục ngữ)”. Kỷ yêu Hội thảo khoa học 
Hệ giá trị văn hóa truyền thống và sự chuyền đổi hệ giá trị trong thời 
đại hội nhập và toàn cầu hóa. 

7. Phan Thị Thu Hiền 2010: “Một số đặc điểm văn hóa Phật giáo 
người Việt miễn Tây Nam Bộ qua cuộc đời các vị danh tăng”. Kỷ yêu 
Hội thảo khoa học Văn hóa phi vật thể người Việt miền Tây Nam Bộ, 
Trường ĐHKHXH&NV Tp.HCM phối hợp cùng TC Văn hóa Nghệ 
thuật tổ chức. 

§. Phan Thị Thu Hiền 2011: “Cảm quan Phật giáo trong thế giới 
nghệ thuật của Cảnh đồng bất tận”. Niên giám Bình luận văn học, 
Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học Tp.HCM. 

9. Sơn Nam 1985: Đồng bằng sông Cửu Long - nét sinh hoạt xưa. 
NXB. Thành phố Hồ Chí Minh. 

10. Sơn Nam 19§7: Lịch sử An Giang. NXB Tông hợp An Giang 

11. Sơn Nam 1992: Đình miễu và lễ hội dân gian. NXB. Thành 
phó Hồ Chí Minh. 

12. Sơn Nam 2009: #/đi ký. NXB Trẻ Tp. HCM. 

13. Thích Đồng Bồn (chủ biên) 1995: 7iểu sử danh tăng Việt Nam 
thể kỷ XX (Tập 1). Thành hội Phật giáo Tp. HCM. 

14. Thích Đồng Bồn (chủ biên) 2002: Tiểu sử danh tăng Việt Nam 
thế kỷ XX (Tập 2). NXB Tôn giáo. 

15. Thích Quảng Kiến 2008: “Hành trì Mật tông Tây Tạng tại Việt 
Nam”. Nguyệt san Giác ngộ số 11. 

1ó. Trần Hồng Liên 1995: Đạo Phật trong cộng đồng người Việt 
ở Nam bộ Việt Nam. NXB. Khoa học Xã hội. 

17. Trần Hồng Liên 2004: Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ. 
NXB Khoa học xã hội. 

18. Trần Ngọc Thêm: “Tính cách văn hóa của người Việt Nam Bộ 
như một hệ thống”. 


XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI CỦA ẢNH HƯỚNG 
NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO 
TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN 

CỦA NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY 


ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng 
Trung tâm Đào tạo, Bôi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị - 
ĐHQG Hà Nội 


Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ lâu và thực sự tư tưởng đạo 
Phật đã trở thành một góc trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt 
Nam. Từ đó có thể nói rằng, bên cạnh hình ảnh “cáy đa, bến nước, sân 
đình” thì hình ảnh mái chùa cũng là biểu tượng thân thương, thấm sâu 
vào tiềm thức và trở thành một phần trong tâm hồn của con người Việt 
Nam. Hiện nay, đạo Phật đã có những biến chuyển mạnh mẽ cùng với 
sự thay đổi của điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất 
nước. Phật giáo với triết lý nhân sinh sâu sắc đã ảnh hưởng và góp 
phần đắc lực trong việc hình thành, phát triển và tạo nên cốt cách của 
con người Việt Nam. Triết lý đó đã giáo dục con người tu dưỡng để 
hoàn thiện mình, làm lành, lãnh ác; thấy được cuộc sống của mình do 
chính mình làm chủ, vì vậy không chờ đợi ở một thế lực nào khác mà 
bản thân phải gắng sức rèn luyện đề trở thành người tốt, có ích cho xã 
hội. Đồng thời, triết lý đó còn giáo dục con người sống biết hy sinh lợi 
ích, yêu thương mọi người, thương người như thể thương thân. 

1. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO 

Học thuyết về nhân sinh quan của Phật giáo gắn bó chặt chẽ và 
là hệ quả trực tiếp của quan niệm muôn vật sinh ra, tồn tại rồi mắt đi 
theo qui luật sinh diệt và sự tiếp thu tư tưởng luân hồi, nghiệp báo của 
Upanisad. Điều đó được thể hiện ở chỗ, Phật giáo quan niệm: Cũng 


566 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


như các sự vật, con người mất đi ở chỗ này nhưng lại sinh thành ở 
chỗ khác. Quá trình thác sinh luân hồi đó đều do “nghiệp” chỉ phối 
theo luật nhân duyên. Mục đích cuối cùng và cũng là tư tưởng chủ đạo 
có tính xuyên suốt toàn bộ thuyết nhân sinh là tư tưởng “giải thoát” 
chúng sinh khỏi kiếp trầm luân đau khổ. Để đạt được sự giải thoát, 
Phật giáo nêu ra bốn chân lý mà mọi người phải thực hiện. Đó là “Tứ 
diệu đế” gồm: 


Khổ đề (đau khổ là tất yếu, là chân lý, là điều không thê tránh khỏi 
của con người), Tập đề (là tập hợp những nguyên nhân dẫn tới sự đau 
khổ, bất hạnh của con người), Diệt đề (cái khổ của con người có thể 
tiêu điệt được), Đạo đề (là con đường để tiêu diệt cái khổ). 


Thông qua “Tam học” Phật giáo đưa ra quan niệm về con đường 
giải thoát, nội dung của Tam học gồm: Giới - Định - Tuệ. Giới (gồm 
chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh) là những điều răn cấm, những 
qui định giúp cho con người trên đường tu hành tránh được những lỗi 
lầm, trở nên trong sạch. Định (gồm chính tinh tiễn, chính niệm, chính 
định) là phương pháp giúp cho người tu hành không tán loạn thâm 
tâm, nhờ đó mà loại trừ những ý nghĩ xấu, tạo điều kiện cho trí tuệ 
bừng sáng. Tuệ (gồm chính kiến, chính tư duy): Người có trí tuệ sáng 
suốt diệt trừ được vô minh, tham dục, chứng ngộ được chân lý thực 
hành thiện, mưu lợi ích cho chúng sinh. Đạo Phật đề cao vai trò của trí 
tuệ, xem đó là điều kiện không thể thiếu được đề tiến tới giác ngộ và 
giải thoát. Phật giáo khẳng định rằng, có trí tuệ mới có khả năng phân 
biệt đúng sai, thiện ác... và mới có thể tự giải thoát khỏi những ràng 
buộc của dục vọng cá nhân. Phật giáo còn đề cập tới Bát chính đạo 
(tám con đường chân chính đê đạt đạo) và “lục độ” (6 phép tu) để chủ 
động thực hiện những điều tốt, đem lại lợi ích cho người, cho chính 
mình. Mục đích của việc tu hành trong giáo lý của đạo Phật là nhăm 
đạt tới sự siêu thoát, hướng con người tới cõi Niết-bàn (Wirvana). 


Tứ diệu đề - Tam học - Bát chính đạo - Ngũ giới - Lục độ - Niết- 
bàn là những nội dung cơ bản của giáo lý Phật giáo, thể hiện quan 
điểm về nhân sinh và con đường giải thoát con người ra khỏi sự trầm 
luân của “bê khổ”. Lấy con người là trung tâm, thấy được nỗi khổ của 
chúng sinh và mong muốn chúng sinh thoát khỏi vòng trầm luân biển 
khổ. Bằng chủ trương cứu nhân độ thế, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, 
đạo Phật hướng con người tu tập nhân tâm, vượt qua mọi cám dỗ để 
hoàn thiện dần nhân cách. Những chuẩn mực trong giá trị đạo đức của 
Phật giáo mang tính triết lý nhân văn sâu sắc, ngoài việc hoàn thiện 
đạo đức, nó còn ăn sâu vào suy nghĩ, hành vi, lối sống của mỗi nĐười, 


XU HƯỚNG BIÊN ĐÔI CỦA ÁNH HƯỚNG NHÂN SINH QUAN * 567 


góp phân vào việc giữ gìn và nâng cao đạo đức truyên thông của con 
người Việt Nam. 


2. MỘT SỐ XU HƯỚNG BIÊN ĐỎI CỦA ẢNH HƯỚNG NHÂN SINH 
QUAN PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SÓNG TINH THÂN CỦA CON 
NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY 


Tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng đều nằm trong hình thái ý 
thức xã hội nên chịu sự quy định của tồn tại xã hội, khi tồn tại xã hội 
thay đổi thì ý thức xã hội cũng thay đổi theo. Không nằm ngoài quy 
luật đó, Phật giáo Việt Nam trong những năm vừa qua, đặc biệt, từ khi 
nước ta chuyên từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng có sự biến đôi với những 
biểu hiện mới. Vậy xu hướng biến đổi ảnh hưởng của nhân sinh quan 
Phật giáo Việt Nam sẽ diễn ra như thế nào? Cần đánh giá sự biến đổi 
đó theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? Đó là câu hỏi còn bỏ ngỏ 
và cần lời giải đáp. 

Thứ nhất: Nhu cầu tín ngưỡng và thành phần tham gia sinh 
hoạt Phật giáo có nhiều thay đổi 


Thực tế từ những năm đổi mới đất nước đến nay cho thấy, không 
khí sinh hoạt tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng ở Việt Nam sôi 
động hơn rất nhiều so với thời kỳ bao cấp. Có hiện tượng này cũng là 
một điều bình thường và hợp lý. Bởi vì trong thời kỳ đất nước thực 
hiện cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, nền kinh tế chậm phát triển, 
đời sống vật chất của nhân dân còn hết sức thiếu thôn, khó khăn, hầu 
hết các thành viên trong xã hội chỉ có Khàn 2 muốn là thỏa mãn được 
nhu cầu vật chất như ˆ 'ăn no, mặc ấm”, còn các nhu cầu tỉnh thần 
khác, đặc biệt là nhu cầu tâm linh gần nh: không được chú ý đến. Tuy 
nhiên, từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đến nay, nền kinh 
tế nước ta có sự phát triển nhanh, đời sống vật chất của nhân dân ta 
không ngừng cải thiện, nhân dân có nhiều điều kiện hơn trong việc 
quan tâm đến đời sống tâm linh, có lẽ sự thay đổi này cũng phù hợp 
với quan niệm của cha ông “phú quý sinh lễ nghĩa”. Như vậy, có thể 
thấy rằng tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng đã và đang thỏa mãn 
được nhu cầu tinh thần cho một bộ phận quần chúng nhân dân, nó vẫn 
còn sức hút, hấp dẫn nhiều người trong xã hội tin và theo. 


Chỉ cần tập trung quan sát, chúng ta có thể đễ dàng nhận thấy số 
lượng người đi lễ chùa trong những năm qua tăng nhanh, nếu như 
trước đây, người lên chùa chủ yêu là người già với tâm lòng thành 
kính Phật, tự giác thì ngày nay người lên chùa gồm rất nhiều các giai 


568 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


tầng và thành phần khác nhau trong xã hội, từ người già, đến người 
trẻ, từ cán bộ công chức đến thường dân... và lý do đi cũng rất khác 
nhau, họ là những người cô đơn gân với cái chết; những thanh niên 
đứng trước cuộc đời đầy khó. khăn, tình duyên trắc trở bị đồ vỡ niềm 
tin; có người còn có tâm lý cầu mong sự trợ Ø1úp của các thế lực siêu 
nhiên... Về độ tuổi: Họ bao gồm lớp người cao tuổi, người trung niên 
và cả lớp thanh niên. Về lớp người cao tuôi, xưa nhân dân ta có câu: 
“Trẻ vui nhà, già vui chùa” đã nói lên một truyền thống của người Việt 
Nam. Con người lúc còn trẻ thì lao động sản xuất, tham gia công tác 
xã hội. Lúc tuôi cao. sức yếu, không còn làm việc và công tác xã hội, 
có nhiều thời gian rỗi, các cụ (đặc biệt là các cụ bà) mới có thời gian 
lên chùa, chăm lo đời sống tâm linh, tinh thần của mình, cũng như gia 
đình mình. Hơn nữa, cuộc đời của họ đã ở buổi hoàng hôn của cuộc 
đời, mọi đẳng cay, ngọt bùi ở đời họ đã nếm trải. Do đó, họ có một 
cái nhìn sâu xa, bao dung, họ đến với Phật mong muốn có một sự yên 
tĩnh trong tâm hồn, để vui thú tuổi già. Ngày nay, với chủ trương khôi 
phục tỉnh hoa văn hóa truyền thống trong khung cảnh hòa bình, các 
cụ lại nô nức đến chùa vào các ngày lễ tết, sóc vọng. Phật giáo không 
chỉ ảnh hưởng đến lớp người cao tuổi. Thông qua lớp người cao tuôi 
này, Phật giáo đã ảnh hưởng đến lớp con cháu của họ. Lớp thanh niên 
ngày nay được biết đến đạo Phật qua nghi thức cúng lễ ở nhà trong 
ngày giô, ngày Tết; qua lời dạy của ông, bà, cha, mẹ; qua các ngày lễ 
hội được tổ chức ở địa phương hay ở các miền của đất nước; qua sự 
hiện điện của các ngôi chùa và qua cả tâm gương của các nhà sư. 


Đối với Giáo hội, trong những năm vừa qua, nhiều chùa được tu 
sửa và xây mới; việc đào tạo Tăng Ni trong cả nước diễn ra liên tục và 
ngày càng được mở TỘng; các ngày lễ của Phật giáo thường xuyên thu 
hút sự tham gia của nhiều người, trong đó có nhiều người không phải 
là tín đồ. Trong thời kỳ bao cấp, nhà chùa duy trì sự tồn tại và phát 
triển chủ yêu bằng thu nhập dựa vào canh tác trên ruộng đất của nhà 
chùa thì trong điều kiện kinh tế thị trường, với sự phát triển mạnh mẽ 
của sản xuất, tính chất kinh doanh cũng đang len lỏi vào nhiều hoạt 
động của nhà chùa. Nhiều chùa sẵn sàng đáp ứng và thực hiện những 
yêu cầu của tín đồ như làm lễ giải Oan, câu siêu... VỚI quan niệm cả 
hai bên cùng có lợi: Các tín đồ Phật tử thỏa mãn nhu cầu tâm linh, 
còn về phía nhà chùa cũng tăng thêm nguồn thu nhập. Việc tu bố, sửa 
chữa chùa phần lớn là do tín đồ, những người lên chùa cung tiến, họ 
quan niệm: Nếu cung tiễn vào chùa nhiều tiền sẽ được Phật phù hộ 
cho nhiều tài lộc trong cuộc sống. Tại một số ngôi chùa có địa thế đẹp 


XU HƯỚNG BIÊN ĐỎI CỦA ÁNH HƯỚNG NHÂN SINH QUAN * 569 


hay nồi tiếng như chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc... mở các cửa hàng 
bán các ấn phẩm kinh sách, vật dụng phục vụ cho việc thực hiện lễ 
nghi thờ cúng của tín đồ. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
đi lễ chùa của tín đồ, phố biến rộng rãi giáo lý của đạo Phật và tăng 
nguồn kinh phí cho chùa. Ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo đến 
lối sống của người Việt Nam hiện nay còn được biểu hiện qua các 
phong tục tập quán trong các đám tang: Có nhà sư mặc áo cả sa, là sự 
thể hiện pháp lực của nhà Phật xua đuôi tà ma, có các vãi đi cầu kinh 
đề dẫn vong hồn về nơi yên nghỉ. Rồi sau đó là lễ cúng cầu siêu... nhà 
chùa vẫn là điểm tựa cho linh hồn người chết được siêu thoát... Tắt 
cả điều đó đã nói lên biểu hiện sự tác động của kinh tế thị trường tới 
hành vi đạo đức của Tăng Ni và tín đồ, qua đó một lần nữa cho thấy 
ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tỉnh thần của con 
người Việt Nam có nhiều biểu hiện khác so với thời kỳ nước ta thực 
hiện cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội hiện nay, ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo 
vẫn có nhiều ý nghĩa tích cực (thương yêu con người, cứu vớt con 
người thoát khổ, góp phần làm lành mạnh hóa con người trong kinh 
doanh theo luật nhân quả, làm hạn chế tác động của mặt trái kinh tế 
thị trường, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lỗi sống trong xã hội, giúp 
con người hướng thiện, xã hội lành mạnh và trong sạch hơn. 


Thứ hai: Cách giải thích trong giới luật có một số điều chỉnh 
cho phù hợp với xã hội hiện đại 


Việc giữ gìn phẩm giá và danh dự của đạo Phật được tập trung 
trong các giới luật, trước hết là chế Ngũ giới, Bát quan trai, Thập 
thiện... và chúng được triên khai trong hạnh, nguyện. Trường hợp Phật 
tử nào không thực hiện đầy đủ, hoặc phá giới, hoặc nguyện không đi 
đôi với hạnh đều bị coi là mình tự làm mất phẩm giá và danh dự của 
mình. Từ Giới luật như thế, Phật giáo xa lánh mọi hành vi phóng dật, 
xa lánh mọi hành vi dối trá ở cả thân, khẩu, ý cũng như những hành vi 
tham nhũng, lừa đảo, buôn gian bán lận v.v... Tuy nhiên, do điều kiện 
kinh tế thay đổi, các giới luật trong Phật giáo cũng được giải thích 
một cách nhẹ nhàng, thông thoáng hơn, chẳng hạn với “ngũ giới”, họ 
đã thêm bớt và mở rộng nội dung như vấn đề “giới sát”. “Giới sát” 
theo Đại thừa vốn có nghĩa là không sát sinh, không ăn thịt, cá, nhưng 
ngày nay đã được giải thích khác đi, nội dung giới này được diễn đạt 
như sau: “Ý thức được những khổ đau do sát hại gây ra, con xin theo 
hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài”... làm 
người nghe cảm thấy dễ chấp nhận hơn. Có lẽ Phật giáo đã thấy được 


570 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


phần nào hạn chế của “Giới sát” là khó thực hiện trong đời sống hiện 
thực nên thay đổi nội dung cho phù hợp. Khi giải thích vấn đề này, 
Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm nói: “Không được tự mình sát sinh 
còn nếu mua thịt cá về nhà thì không có hại gì”0). Về “giới đạo” vốn 
có nghĩa là không trộm cắp, nhưng ngày nay được giải thích khác đi 
là không trộm cắp, không buôn lậu, tham nhũng, lật lọng trong buôn 
bán đề kiếm những món lời bất chính v.v... Giải thích như vậy làm 
cho người dân dễ dàng chấp nhận và tăng thêm khả năng bao quát 
của giáo lý, của giới luật, phù hợp và gắn liền với cuộc sống hiện tại, 
khi mà tham ô, tham nhũng, buôn lậu... đang là “quốc nạn” ở nước 
ta, hơn nữa điều đó cũng cho thấy, Phật giáo không đứng bên ngoài 
cuộc sống thực tại mà luôn quan tâm, đi sát cuộc sống, chú ý đến 
những tiêu cực và mong muốn đẩy tiêu cực ra khỏi đời sống thực để 
tín đồ được sống trong hạnh phúc. Vấn đề “không uống rượu” hiện 
nay cũng được người tín đồ quan niệm cởi mở hơn. Khi ốm đau, họ có 
thể uống rượu thuốc nhẹ đề chữa bệnh hoặc người tín đồ có thể uống 
bia thay rượu trong các dịp có tiệc. Họ cho rằng có thể uống bia, rượu 
nhẹ trong chừng mực nhất định nhằm làm con người khỏe mạnh hơn 
nhưng không uống rượu say dẫn đến làm những việc dại đột, xấu xa. 
Cũng tương tự như vậy, đối VỚI các “g1ới” còn lại, các tín đồ đều nhất 
trí cho Tăng trong cuộc sống con người. cần phải trung thực, không 
trộm cắp, không gian dâm, không nói dối gây mất đoàn kết, gây hại 
cho người khác, vì như vậy chính là mình gây nghiệp ác tất sẽ gánh 
lấy quả báo xấu. 


Như vậy, việc thực hành “ngũ giới” của tín đồ hiện nay khá mềm 
dẻo, nó phù hợp với hoàn cảnh, hòa đồng giữa việc đạo với việc đời. 
Các tín đồ không hiểu giáo luật một cách cứng nhắc, máy móc mà 
chủ yếu tiếp nhận tỉnh thần của nó, mục đích là để tín đồ hoàn thiện 
tư tưởng và hành vi của mình theo các yêu cầu và chuẩn mực của giáo 
lý đạo Phật. 

Thứ ba: Sự tham gia của Phật giáo vào đời sống xã hội ngày 
càng thiết thực và đa dạng hơn 

Phật giáo với tư tưởng từ bi hỷ xả, cứu khổ cứu nạn đã tham gia 
tích cực vào các phong trào xã hội, nồi bật trong những năm vừa qua 
là hoạt động từ thiện của Phật giáo. Việc làm từ thiện của Phật giáo là 


1. Thích Thánh Nghiêm (1991), #ọc Phật quần nghỉ, Phân viện Nghiên cứu 
Phật học, Hà Nội, tr.34. 


XU HƯỚNG BIẾN ĐỎI CỦA ẢNH HƯỚNG NHÂN SINH QUAN * 571 


một nét đẹp trong xã hội, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường với 
mặt trái của nó đã xô đây không ít người đến với chủ nghĩa thực dụng, 
với lối sống vị kỷ. Những hoạt động từ thiện của Phật giáo là những 
nét đẹp trong xã hội, nhất là khi nền kinh tế thị trường với mặt trái của 
nó đã xô đây không ít người đến với lối sống vị kỷ. Hiện nay, công 
tác từ thiện của Phật giáo rất đa dạng, bao gồm nhiều hoạt động khác 
nhau như: Chăm sóc người già cô đơn không nơi nương tựa, chăm 
sóc trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, trẻ em tàn tật; chăm sóc, ủng hộ 
bệnh nhân nghẻo; chăm lo cho người nghèo; hoặc những nạn nhân do 
thiên tai, lũ lụt; nạn nhân chiến tranh, nạn nhân chất độc màu da cam 
và những nạn nhân của cơ chế thị trường, người nhiễm HIV/AIDS... 
Theo thống kê, trong năm 2009, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vận 
động quyên góp ủng hộ các địa phương bị thiên tai và đã phân phát 
đến tận tay đồng bào vùng bão lũ với số tiền lên tới 550 tỉ đồng. Dẫn 
đầu hoạt động từ thiện năm 2009 là Thành hội Phật giáo thành phó Hồ 
Chí Minh với tổng trị giá ủng hộ hơn 171 tỉ đồng, 12,5 tấn gạo, 30 ca 
hiến máu, 15 căn nhà tình thương®)... Sự đóng góp và giúp đỡ những 
cảnh đời khó khăn, hoạn nạn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính 
là xuất phát từ tư tưởng đại từ đại đức, từ bi, cứu khổ, cứu nạn của đạo 
Phật, đã góp phần xoa dịu những nỗi đau cho quần chúng nhân dân 
mắc phải nơi trần thế, tạo điều kiện để họ hòa nhập vào cộng đồng, 
xây dựng xã hội ngày càng công bằng, bình đăng và văn minh hơn. 


Chính những hoạt động xã hội mang đậm tính nhân đạo đã góp 
phần giảm bớt tính chất thần bí, làm cho Phật giáo không xa lánh với 
cuộc sống đời thường, gần gũi với nhân dân. Xu hướng thế tục hóa 
của Phật giáo một mặt thúc đầy các tín đồ gắn liền, không thoát ly 
công cuộc đổi mới của đất nước, mặt khác giúp họ nhận rõ hơn nghĩa 
vụ, trách nhiệm của người công dân đối với đất nước, đối với dân tộc. 
Bên cạnh các hoạt động tôn giáo, các tín đồ Phật tử phải chăm lo công 
việc đời thường, làm theo lẽ đời, theo phương châm Đạo pháp — Dân 
tộc và Chủ nghĩa xã hội. Chính xu hướng thế tục hóa sẽ đem lại nhiều 
cơ hội cho Phật giáo để mở rộng ảnh hưởng của mình trong quần 
chúng nhân dân. 

Bên cạnh đó, trước sự biến đôi nhanh chóng của đời sống kinh 
tế - xã hội, sinh hoạt Phật giáo cũng thay đổi rất nhiều. Những nét 
đẹp trong giá trị văn hóa đã bị thị trường hóa, từ thiện, từ tâm để tu 


2. VOVNEW (18 -[ - 2010), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổng kết công tác Phật sự. 
3. Thanh niên Online (31-1-2010), Phật giáo thành phó Hồ Chí Minh làm từ thiện. 


572 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


bổ, sửa chữa lại chùa là việc làm hết sức cần thiết cho những niềm tin 
nhân quả và bảo tồn một trong những di sản văn hóa dân tộc, nhưng 
cũng cần có sự phê phán việc lợi dụng những hành vi trên để trục lợi, 
làm giảm uy tín của nhà chùa vốn là nơi linh thiêng, thanh tịnh. Do 
tác động của cơ chế thị trường đã khiến sinh hoạt văn hóa tại các nhà 
chùa có sự biến đôi, người lên chùa cầu xin đức Phật cả những điều 
ngược trái với giáo lý tinh thần của Phật giáo, ví như: Được trúng quả 
đậm, buôn bán hàng lậu được trót lọt, hoặc mua được rẻ, bán được 
đắt... Trên thực tế đã xuất hiện danh nghĩa khôi phục văn hóa Phật 
giáo để bày ra lễ hội tốn kém, những hiện tượng mê tín, dị đoan nhờ 
đó mà phát triển. Nơi sinh hoạt văn hóa trước đây của nhiều người 
dân Việt Nam nay đã biến thành chợ trời của sự cúng bái. Có kẻ mượn 
danh Phật tiễn hành các hành vi mê tín, dị đoan: Bùa ngải, lên đồng, 
gọi hồn... thực chất là lợi dụng lòng mê muội của người dân để phục 
vụ cho lợi ích của một số cá nhân, ngại lao động, lừa lọc người khác 
để kiếm sống. Hiện nay, không ít nơi thờ tự giống như một xã hội thu 
nhỏ có cả nhà ăn, quán trọ, cửa hàng với không khí sôi động ồn ào, 
náo nhiệt của thị trường, làm mất đi tính thiêng liêng, thanh tịnh của 
nhà chùa nói riêng, Phật giáo nói chung. 

Có thể nói nhân sinh quan Phật giáo nhìn chung vẫn phát huy 
được mặt tích cực và nó vẫn đang hòa nhập với nền đạo đức, văn hóa 
hiện đại của dân tộc Việt Nam, tạo nên cốt cách và dáng dấp của con 
người Việt Nam. Điều này cũng trùng hợp với khẳng định của Giáo 
sư Hoàng Như Mai: Những điều đạo Phật dạy đều nhân bản (nếu hiểu 
rõ, hiểu đúng), và phù hợp hoàn toàn với những yêu cầu giáo dục 
đào tạo con người của nước ta và thế giới hiện nay... Thiết nghĩ nêu 
những giới luật của đạo Phật mà được thấm nhuần một phần nảo vào 
nhân loại thì xã hội sẽ giảm đi biết bao nhiêu tội ác và cuộc sống sẽ 
lương thiện thuận hòa hơn thế này nhiều'®. Tuy nhiên, trong bối cảnh 
mới Phật giáo đã có sự cải biến, đổi mới cả về giáo lý, lễ nghi để thích 
nghỉ với hoàn cảnh mới, điều kiện mới. Sự biến đổi ảnh hưởng nhân 
sinh quan Phật giáo diễn ra ở cả hai chiều trái ngược nhau. Một mặt, 
sự biến đổi đó diễn ra theo chiều hướng tích cực, đó là xu hướng đạo 
gắn với đời, việc tu tập của người tín đồ không xa lánh trần tục, không 
thoát ly sự nghiệp đổi mới của đất nước, người tín đồ ngoài việc lo 
hành đạo còn phải thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân 


4. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (2001), Giáo dục Phật giáo trong thời 
hiện đại, Nxb TP. Hồ Chí Minh, tr. 79. 


XU HƯỚNG BIÊN ĐỎI CỦA ÁNH HƯỚNG NHÂN SINH QUAN * 573 


v.v... Mặt khác, trong xu hướng nhập thế, cũng nảy sinh không ít hiện 
tượng tiêu cực như một sỐ người lợi dụng chính sách tự do tôn giáo, 
tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước, vô tình hay hữu ý tiếp tay cho các 
thế lực thù địch ở bên ngoài có những hành vi gây rối, âm mưu phá 
hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cản trở công cuộc xây dựng và 
phát triển đất nước; lợi dụng sinh hoạt tôn giáo để tiền hành hoạt động 
mê tín... Điều đó đòi hỏi Đảng và Nhà nước là phải tìm ra các giải 
pháp để phát huy những ảnh hưởng tích cực, hạn chế và đây lùi ảnh 
hưởng tiêu cực mà sự biến đổi nhân sinh quan Phật giáo gây ra. Trên 
cơ sở nắm vững nội dung nguyên lý cơ bản của Phật giáo để phát huy 
những giá trị của nó trong đời sống xã hội, góp phần tích cực vào công 
cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng một nước Việt Nam dân 
g1àu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 


3k3kzk 


ĐẶC TRƯNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
TRONG THỜI ĐẠI HỘI NHẬP T0ÀN CẦU 


TT.TS. Thích Phước Đạt 
Phó ban Văn hóa Trung ương GHPGVN 
Trưởng khoa Phật giáo, HVPGVN tại TP. HCM 


Thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học và thông tin bùng nổ, thế kỷ với 
tôn giáo phát triển như là một trong những xu hướng phát triển chủ 
yếu của nhân loại. Phật giáo Việt Nam trên tinh thần kế thừa và hội 
nhập toàn cầu, chưa bao giờ lại hội đủ điều kiện “cần” và “đủ” như 
hôm nay, đề thê hiện trọn vẹn và đây đủ lý tưởng Duy tuệ thị nghiệp 
của Phật giáo. Một Phật giáo tôn vinh con người, vì con người và cho 
con người, một Phật giáo thật sự nhân bản và thật sự dân tộc. Cho 
nên, Phật giáo chủ trương mọi người, mọi dân tộc đều bình đăng, hòa 
hợp, đoàn kết nhau, không phân biệt lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, cùng 
nhau xây dựng một nền văn hóa thế giới toàn cầu thật sự hạnh phúc và 
an lạc cho con người. Hắn nhiên, nó được cấu thành bằng tinh hoa của 
mọi truyền thống văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo. Bài tham luận 
này, trình bày những đặc trưng của Phật giáo Việt Nam như là sức nội 
tại của chính mình trong thời đại hội nhập toàn cầu. 


1. PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG TIÊN TRÌNH LỊCH SỬ DỰNG 
NƯỚC, GIỮ NƯỚC, MỞ NƯỚC 


Kế từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã sớm bén 
rễ trên mảnh đất này. Và trong tâm thức người Việt, Phật giáo nghiễm 
nhiên trở thành một tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong quá 
trình hội nhập và phát triển cùng với dân tộc Việt Nam trong tiến trình 
dựng nước, gø1ữ nước, mở nước. Thế nên, các nhà nghiên cứu lịch sử 
đều công nhận rằng “Bình minh của lịch sử Việt Nam gắn liên lịch sử 
Phật giáo Việt Nam”. Chính cái bề dày lịch sử này đã tạo cho Phật 
giáo và Việt Nam cơ hội tiếp xúc và hòa nhập vào nhau nhuần nhuyễn 


576 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


khiến cho nhà thơ lãng mạn Hồ Dzénh đã viết: “Trang sử Phật, Đồng 
thời trang sử Việt, Trải bao độ hưng suy, Có nguy mà chẳng mắt...”. 
Hay nói cách khác, Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ khi truyền vào nước 
ta đã được nhân dân ta tiếp biến và hội nhập như thế nào đề làm đặc 
trưng Phật giáo Việt Nam qua các thời đại lịch sử. 

Trong quá trình tiếp xúc và hội nhập lâu dài đó, đặc biệt là dưới 
hai triều đại Lý - Trần, Phật giáo thật sự đã trở thành quốc giáo VỚI 
những ông vua Phật tử xuất sắc như Lý Thái Tông và Lý Thánh Tông, 
Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Thời đại Lý 
- Trần cung cấp cho chúng ta mô hình Phật giáo Nhất tông gắn bó 
với dân tộc và phục vụ dân tộc, mà vẫn không làm tốn thương gì đến 
những chân giá trị tâm linh của đạo Phật. 


Những cuộc kháng chiến thắng lợi của nhà Lý chống quân Tống 
và của nhà Trần chống quân Nguyên đều diễn ra trong thời kỳ thịnh 
nhất của đạo Phật, với hệ tư tưởng chủ đạo là vũ trụ quan - nhân sinh 
quan Phật giáo. Và hệ tư tưởng đó, là một hệ tư tưởng tích cực, đồng 
hành cùng với dân tộc, được trải nghiệm và chứng minh qua những 
trang sử hào hùng giữ nước và dựng nước, mở nước một cách vẻ vang 
đầy chói lọi. 

Tất nhiên, mô hình Phật giáo đời Lý hay đời Trần chỉ là mô hình 
mà ngày nay chúng ta tiếp thu và kế thừa. Trong tiến trình hội nhập 
toàn cầu, mô hình Phật giáo Việt Nam ắt hắn có sự chuyên biến, bởi lẽ 
bản chất của đạo Phật là duyên khởi tính. Hơn nữa, Phật giáo Lý-Trần 
là một Phật giáo không giáo điều, không chấp tướng. Lẽ nào chúng ta 
lại đối đãi với Phật giáo Lý-Trần với thái độ giáo điều và chấp tướng? 

Có điều, chúng ta vẫn khẳng định một cách dứt khoát là Phật giáo 
Việt Nam đã có một bề dày lịch sử hơn 2.000 năm và trong quá trình 
lịch sử đó, Phật giáo đã thực sự hội nhập vào nền văn hóa Việt Nam, 
như một thành tố không thể chia cắt của nền văn hóa Việt Nam và xã 
hội Việt Nam. Phật giáo đã công hiến cho dân tộc Việt Nam những 
chân giá trị tỉnh thần đã từng thê hiện sáng chói trong sự nghiệp cứu 
nước và dựng nước, mở nước của hai thời đại Lý và Trần và cả các 
thời bị ngoại bang xâm lược. 


Nhìn chung, Phật giáo hội nhập đã lâu đời vào nền văn hóa Việt 
Nam, sắn bó với xã hội Việt Nam và dân tộc Việt Nam trong mọi bước 
đi thăng trầm của lịch sử, nhưng tuyệt đối không đánh mắt những giá 
trị tâm linh siêu việt, toàn cầu, có tính vũ trụ của nó. Đó là một trong 
những nét đặc trưng của mô hình Phật giáo Việt Nam thời hội nhập 


ĐẶC TRƯNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THỜI HỘI NHẬP * 577 


hướng đến. Một đặc trưng thiết yếu, khi chúng ta bàn về Phật giáo 
Việt Nam ở thời hội nhập. 

2. PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI TRUYÈN THÓNG BÌNH ĐĂNG VÀ 
DÂN CHỦ 


Thiết nghĩ, đặc trưng thứ hai của Phật giáo Việt Nam chính là 
truyền thống bình đăng và dân chủ được vận dụng vào đời sống thực 
tiễn xã hội. Đây là cơ sở, điều kiện để tạo nên sức mạnh nội tại của 
đạo Phật nước nhà trong tiễn trình hội nhập Phật giáo toàn cầu. Thực 
tế cho thấy, khái niệm bình đẳng và dân chủ không có trong văn bản 
kinh điển Phật giáo Việt Nam. Thế nhưng, tỉnh thần bình đẳng và dân 
chủ thì được thể hiện rõ trong sự vận dụng vào đời sống thực tiễn. 
Theo các sử liệu lịch sử Phật giáo Việt Nam ghi, thì hội chúng xuất 
gia bao gồm tứ chúng đã có mặt đầy đủ: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Sa-di, 
Thất-xoa-ma-na, Sa-di-ni khá sớm trong tổ chức đoàn thể Tăng giả 
nước ta. Điểm đáng nói, nữ giới cũng được xuất gia và chứng ngộ như 
Tỳ-kheo-ni đời Lý là Ni sư Diệu Nhân - một vị Tổ thuộc thế hệ thứ 17, 
dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ. Ngày nay, số lượng Ni tu hành cũng 
đông hơn số Tăng rất nhiều. 


Trong khi đó thì ở các nước Đông Nam Á, theo Phật giáo Nam 
Tông, như Thái Lan, Campuchia, Lào, Miền Điện, nữ giới xuất gia là 
một vấn đề còn hạn chế. Rõ ràng, ở nước ta tinh thần bình đẳng của 
đạo Phật được thực thị rõ nét. Bởi vì, theo lời Phật nói với ông A Nan, 
thì phụ nữ có thể giác ngộ và giải thoát, chứng quả A La Hán như nam 
giới vậy. Trong Kinh tạng Pali, Trưởng Lão NI Kệ, chép các bài kệ 
giác ngộ của các Tỳ-kheo-ni, đã chứng quả A La Hán thời Phật trụ thế. 


Một dấu hiệu bình đẳng và dân chủ khác của Phật giáo Việt Nam 
là vị trí của hàng cư sĩ trong Giáo hội. Lịch sử Phật giáo Việt Nam ghi 
nhận có những cư sĩ chiếm vị trí hàng đầu trong giới Phật học, được 
cả hàng tại gia cũng như xuất gia tôn trọng, không khác gì những bậc 
thầy trong đạo. Vua Lý Thái Tông đời Lý, được xem như là học trò 
đắc pháp của Thiền sư Thiền Lão thuộc thế hệ thứ 6, của dòng Thiền 
Vô Ngôn Thông, và vua cũng được xem là một vị Tổ thuộc thế hệ thứ 
7 của dòng Thiên này. 


Vua Lý Thánh Tông, cũng không xuất gia, nhưng được suy tôn là 
học trò đắc pháp của Thiền sư Thảo Đường, và được xem như là vị 
Tổ thứ 2 của dòng Thiền này. Dòng Thiền Vô Ngôn Thông còn có hai 
cư sĩ xuất sắc nữa là Thông Thiên thuộc thế hệ thứ 13 và Ứng Thuận 
thuộc thế hệ thứ 15. Phật giáo đời Trần có Trần Thái Tông, là ông vua 


578 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


khai sáng ra triều Trần, và là tác giả cuốn Khóa Hư Lục nỗi tiếng, và 
nhất là cư sĩ Tuệ Trung, vị thầy đáng kính của Trần Nhân Tông, Trần 
Nhân Tông còn là ông vua xuất gia, người sáng lập và là Sơ Tổ của 
phái Thiền Trúc Lâm. 

Thời cận và hiện đại, sử Phật giáo Việt Nam cũng ghi tên nhiều 
vị cư sĩ xuất chúng, như cụ Tâm Minh Lê Đình Thám, người đã sáng 
lập ra An Nam Phật học Hội và Trường Phật học Báo Quốc đề đào tạo 
lớp Tăng tài trẻ, sáng lập và làm Tổng Biên tập tờ báo Phật học V7ên 
Âm. Ông cũng sáng lập ra Đoàn Phật học Đức dục, tiền thân của tổ 
chức Gia đình Phật tử nhằm truyền bá đạo Phật trong giới thanh thiếu 
niên thời bấy giờ. Ở ngoài Bắc, song song với việc thành lập Hội Phật 
giáo Bắc kỳ, cũng có nhiều cư sĩ có trình độ Phật học cao như: Thiều 
Chửu, Tổng Biên tập Báo Đuốc Tuệ, Trần Văn Giáp, Lê Dư, Nguyễn 
Trọng Thuật. Ở Nam kỳ lúc bấy giờ, nổi danh nhất là cụ Chánh Trí 
Mai Thọ Truyền, người sáng lập ra Hội Phật học Nam Việt, có trụ sở 
tại chùa Xá Lợi. 


Bình đẳng giữa nam và nữ, bình đắng giữa xuất gia và tại gia, sự 
bình đăng đó, là điều kiện tiên quyết đề phát triển của Phật giáo Việt 
Nam hiện nay cũng như ở tương lai. Bởi lẽ tỉnh thần này phù hợp với 
truyền thống bình đẳng vốn có của Phật giáo Việt Nam, đã được minh 
chứng qua cả bao thế hệ cư sĩ nổi danh trong làng Thiền Việt Nam 
và được Trần Thái Tông tóm gọn trong câu sau đây, có thê là phương 
châm chỉ đạo cho Phật giáo Việt Nam, từ nay và mãi về sau: “Mạc 
vấn đại ẩn tiểu ẩn, hưu biệt tại gia xuất gia, bất câu tăng tục, chỉ yếu 
biện tâm, bồn vô nam nữ, hà tu trước tướng” (Không kể là ấn dật lớn 
hay nhỏ, không kế là tại gia hay xuất gia, tăng hay tục, điều cốt yếu 
là biện tâm, vốn không phân biệt nam nữ, sao lại còn chấp tướng)t). 


Rõ ràng, Phật giáo mà Trần Thái Tông quan niệm không phải là 
Phật giáo của riêng người xuất gia, của riêng giới Tăng lữ, càng không 
phải là Phật giáo của riêng nam giới xuất gia, như hiện nay ở các nước 
Đông Nam Á theo Phật giáo Nam tông... mà là một Phật giáo thật sự 
bình đẳng của nam và nữ, của cả xuất gia và tại gia, nghĩa là của tất cả 
mỌI TIEƯỜI. Trong câu trích dẫn của Trần Thái ¡ Tông trên đây, có các từ 
đại ân, tiểu ấn. Đại ân là sống giữa đời mà vẫn tu đạo và vui với đạo, 
đúng như lời của Trần Nhân Tông, kết thúc bài phú Cư Trần Lạc Đạo: 


1. Viện Văn học, Thơ văn Lÿ Trần, tập 2, quyền thượng, Khóa hư lục, Phổ 
khuyến phát Bồ đê tâm văn, Nxb. KHXH, Hà Nội, tr. 62. 


ĐẶC TRƯNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THỜI HỘI NHẠP * 579 


“Cự trần lạc đạo thả tùy duyên, Cơ tắc xan hê khốn tắc miên...” (Ở 
đời vui đạo hãy tùy duyên, Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liên...).2 

Đó là lối tu ân dật lớn, còn tu ở chùa, lánh vào núi mà tu chỉ là tiểu 
ân, tức là lỗi tu ân dật nhỏ. Phật giáo chỉ cho chúng ta một phương 
pháp tu hành có thê không cần phải cạo đầu vào chùa, không cần lánh 
lên núi sống cô độc một mình, mà sống ngay giữa đời như người bình 
thường mà vẫn có thê giác ngộ và giải thoát. Xem ra, chừng nào mà 
Phật giáo còn hạn chế và khép mình trong chùa chiền và giới Tăng lữ, 
thì khó mà nói Phật giáo có gốc rễ sâu bền trong một quốc gia, xã hội. 


Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập là một Phật giáo tiếp 
nối tư tưởng bình đẳng và dân chủ, không những về tỉnh thần mà cả 
trong thiết chế và tổ chức nữa. Cụ thê, sau 1981, Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam được thành lập trong sự hợp nhất các hệ phái, hiện nay, trải 
qua 6 nhiệm kỳ, và nhiệm kỳ 7 đã tu chỉnh Hiến chương, đang phát 
triển vững mạnh trong lòng dân tộc. 


3. VAI TRÒ CỦA TĂNG NI VÀ NGÔI CHÙA TRONG THỜI ĐẠI HỘI NHẬP 


Đặc trưng thứ ba của Phật giáo Việt Nam là sự nhìn nhận vị trí - 
vai trò của Tăng Ni và ngôi chùa trong thời đại ngày nay. Ở nước ta, 
vai trò của vị tu sĩ Phật giáo không chỉ được chú trọng trong lĩnh vực 
tín ngưỡng tâm linh, mà còn nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác như 
văn hóa, giáo dục. 


Trong vòng 32 năm kể từ ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, hệ thống giáo dục Phật giáo hoàn chỉnh, có 4 Học viện Phật giáo 
đã đào tạo trên 3.000 Tăng Ni tốt nghiệp cử nhân Phật học; 32 Trường 
Trung cấp và Cao đẳng đã đào tạo cho 5.000 Tăng Ni tốt nghiệp cao 
đẳng Phật học, gần 7.000 Tăng Ni sinh tốt nghiệp Trung cấp Phật học, 
đặc biệt có hơn 150 Tăng Ni đã hoàn thành học vị thạc sĩ, tiễn sĩ Phật 
học ở nước ngoài về tham gia giảng dạy và phục vụ các ban ngành 
chuyên môn cho Giáo hội. Mới đây, Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
TP. Hồ Chí Minh đã được Giáo hội và Nhà nước cho phép đảo tạo 150 
Tăng Ni học chương trình Thạc sĩ Phật học thí điểm. Đây là nguồn 
nhân lực dồi dào để phục vụ đạo pháp và đất nước trong tiễn trình hội 
nhập và phát triển. 


Chùa là nơi tu sĩ tu học, hoằng pháp và tổ chức - chủ trì mọi nghỉ 
lê, lễ hội tôn giáo song hành cùng với lễ hội văn hóa dân tộc. Trong 


2. Viện Văn học, Sđd, Cư Trần Lạc Đạo phú, tr. 510. 


580 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


những năm gần đây, hàng ngàn ngôi chùa, danh lam đã được trùng 
tu và phát huy mọi sức mạnh tiềm lực nội tại vốn có của mình. Chùa 
được xã hội nhìn nhận như là một trung tâm văn hóa, giáo dục, để 
truyền bá Chánh pháp và văn hóa dân tộc một cách rộng rãi, trở thành 
kim chỉ nam cho mọi hành vi ứng xử và lẽ sống của Phật tử. Mọi 
người Phật tử Việt Nam cần giác ngộ rằng: “Con người là chủ nhân 
của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là 
thai tạng...”®), tắt cả mọi chuyện hạnh phúc hay bất hạnh xảy ra trong 
đời mình, đều do nghiệp, tức là do những hành động nơi ý, lời nói và 
thân của mình làm ra, chứ không do một Thượng đề hay quý thần nào 
an bài... Muốn có đời sống an vui, hạnh phúc thì chỉ có một cách là 
tạo nghiệp thiện, nghiệp lành, trừ bỏ mọi nghiệp ác, nghiệp bắt thiện... 
Đúng theo lời của Phật dạy: “Bỏ mọi điều ác, Làm mọi điều lành, Tự 
làm trong sạch tâm ÿ, Là lời dạy chư Phát”0). 


Với ý nghĩ trong sạch, lời nói trong sạch, hành động trong sạch 
của mình mới có thể làm trong sạch được bản thân mình, chứ không 
phải chỉ đi chùa, lễ bái, tôn kính chư Tăng Ni là có thể rửa sạch mọi tội 
lỗi mình đã phạm. Tăng Ni là biểu trưng sự sống động của sự giác ngộ 
và thể hiện đời sống giải thoát. Nhờ tâm được giải thoát, cho nên mọi 
hành động, lời nói cũng có đạo vị giải thoát. Vì vậy, Tăng Ni được xã 
hội tôn vinh là bậc đạo sư tâm linh, có khả năng hướng dẫn mọi người 
trên con đường giác ngộ và giải thoát. Đó là vị trí có một không hai 
của người tu sĩ Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay. 


Bắt cứ ai có suy nghĩ cứ đi chùa, thỉnh chư Tăng làm lễ cầu an, 
cúng dường trai tăng là mọi tội ác được tiêu trừ, mọi nghiệp chướng 
được xóa sạch thì thật sai lầm. Một người muốn giải oan thì phải thay 
đổi nếp sống, nghĩa là sống thiện, không tự mình gây oán thù thêm 
nữa, thêm bạn bớt thù trong tỉnh thần hòa hợp, bình đăng về mặt nhân 
cách và cao hơn là bình đăng giải thoát. 


Khi Phật còn tại thế, Ngài đã bác thuyết “Tế đàn vạn năng” của 
Bà-la-môn giáo. Do đó, việc lễ bái ở chùa, lễ cầu siêu và lễ cầu an là 
rất cần thiết trong bước đầu thực thi con đường giới định tuệ, nó nhắc 
nhủ mọi người dự lễ noi theo lời dạy của Phật làm mọi điều lành, 
tránh mọi điều dữ, để hoàn thiện nhân cách, chứ lễ bái đâu có khả 
năng rửa sạch hết tội lỗi nếu tâm vẫn còn bắt thiện? 


3. Trung Bộ kinh HI Kinh Tiểu Nghiệp Phán Biệt, Thích Minh Châu dịch, 
Trường Cao Cấp Phật học VN ấn hành 1989, tr. 34 
4. Kinh Pháp Cú, Thích Minh Châu dịch, Nxb. Tôn giáo, 2000, tr. 54. 


ĐẶC TRƯNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THỜI HỘI NHẬẠP * 581 


Phật giáo Việt Nam ở thời hội nhập là Phật giáo của niềm tin và 
trí tuệ soi sáng, không thể dung túng những tập tục mê tín, dị đoan và 
người có trí không thể nào chấp nhận được. Ở đây, một lần nữa, chúng 
ta nhắc lại câu của nhà bác học Albert Einstein ca ngợi “Phật giáo như 
một tôn giáo đáp ứng được những yêu cầu của khoa học hiện đạt”. 
Đồng thời Phật giáo cũng là tôn giáo rất nhân bản, nó tôn vinh giá trị 
con người như là chủ nhân ông của cuộc sống của mình, chứ không 
phải cần sự ban ơn, ban phước của thần linh. 

Vai trò của ngôi chùa Việt Nam - ít nhất là các chùa tiêu biểu — 
cũng phải có sự thay đôi trong thời đại hội nhập. Chùa Phật, vẫn là 
nơi tiến hành các khóa lễ giản dị, nhưng giàu ý nghĩa biểu trưng của 
tâm linh. Đồng thời, ngôi chùa cũng phải trở thành một trung tâm Phật 
học, một cơ sở văn hóa lớn hoặc nhỏ, với thư viện có đầy đủ ba tạng 
kinh điển, với những sách Phật học và thế học có giá frỊ, bằng tiếng 
Việt và bằng các thứ tiếng khác, một nơi giảng pháp, một nơi tọa đàm 
giáo lý, hội thảo, giao lưu văn hóa cộng đồng và văn hóa Phật giáo 
trong và ngoài nước. Chùa là nơi thực tập hành Thiền và trao đổi kinh 
nghiệm hành Thiền, một nơi làm công tác văn hóa vật thể và phi văn 
hóa vật thể của dân tộc, một nơi làm từ thiện, có phong cảnh đẹp, có 
nhiều cây và hoa, một danh lam thắng cảnh. Nói tóm lại, chùa Phật là 
một nơi mà cảnh vật cũng như mọi người đến đều toát lên đạo vị giải 
thoát và giác ngộ của đạo Phật, đúng theo tinh thần: “Đá vua, chùa 
làng, phong cảnh Bụt`” được thiết lập từ thời Lý — Trần, thể hiện một 
bản sắc thuần Việt trong tiễn trình hội nhập Phật giáo toàn cầu. 


4. PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐÈ CAO GIÁ TRỊ CON NGƯỜI, HƯỚNG 
CHO CON NGƯỜI SÓNG HẠNH PHÚC, XÂY DỰNG XÃ HỘI AN BÌNH 

Trong tất cả mọi giá trị có mặt ở đời thì giá trị nhân bản phải là giá 
trị chuẩn của mọi giá trị, là thước đo của mọi giá trị. Mọi thành tựu 
văn minh, sáng kiến khoa học, sáng tạo văn học, nghệ thuật, tôn giáo 
cần được đánh giá theo góc độ đó. Có như vậy, con người biết yêu 
thương nhau nhiều, trật tự xã hội được ôn cố, trong một không gian 
sống toàn cầu. 


Thực tế, lịch sử Phật giáo Việt Nam ghi nhận nhiều lời của các nhà 
Phật học, hay các Thiền sư khẳng định vị trí tối cao của con nØười. 
Thiền sư Vạn Hạnh đời Lý từng phát biểu: “... Nhậm vận thịnh suy vô 
bồ úy, Thịnh suy như lộ thảo đầu phở” (Khéo léo vận dụng quy luật 
thịnh suy thì không còn sợ hãi, Nhưng đối với mình thịnh hay suy 
cũng là mong manh như hạt sương trên đầu ngọn cỏ; hay Diệu Nhân 


582 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Ni Sư đời Lý thì cho rằng: “Mê chỉ câu Phật, Hoặc chỉ cẩu Thiển. 
Thiên Phật vô câu... "° (Mê mới cầu Phật, Hoặc mới cầu Thiền. Không 
cầu Phật, không cầu thiền); hoặc Thiền sư Quảng Nghiêm đời Lý: 
“Nam nhỉ tự hữu xung thiên chí, Hưu hướng Như Lai hành xứ hành” 
(Làm trai có ý chí cao vọt đến trời, Thôi, không đi lại con đường của 
Phật nữa...).E) 


Lý giải những lời dạy của các thiền sư nói trên, do trước khi nhập 
Niết-bàn, Phật đã từng khuyên học trò phải dựa vào bản thân mình, 
đừng có dựa vào cái gì khác, phải lấy mình làm ngọn đèn, phải tự thắp 
đuốc lên mà đi. Khác biệt với giáo chủ các tôn giáo khác, đức Phật 
Thích Ca luôn khuyên mọi người hãy tin tưởng vào khả năng của mình 
đề thành tựu giác ngộ và giải thoát. Ngài nói: “7z là Phật đã thành, các 
người là những vị Phật sẽ thành.” Trên thực tế, Phật đã đặt chúng ta ở 
một vị trí bình đăng với Phật, khi Ngài nói một câu như vậy. 


Trong bài kinh Các vị ở Kesaputta thuộc Tăng C?¡ Bộ tập I, Phật 
lại đặt niềm tin của chính mình vào con người có khả năng phân biệt 
đúng sal, thiện ác, chứ không cần dựa vào sách vở, dư luận, truyền 
thống, hay bất cứ một sức mạnh nào khác ở bên ngoài: “Này các 
Kalamas, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì vị Sa môn là 
bậc đạo sư của mình, chớ có tin vì đấy là truyền thống, chớ có tin vì 
nghe người ta nói lại, chớ có tin vì điều ấy ghi trong kinh tạng, chớ 
có tin vì đó là lý luận siêu hình, chớ có tin vì điều đó nói theo một lập 
trường, chớ có tin vì điều đó là những dữ kiện hời hợt, chớ có tin vì 
điễu đó hợp với định kiến có sẵn, chớ có tin vì điều đó là tiếng nói của 
nơi có quyền uy... Nhưng này, các Kalamas, khi nào tự mình biết rõ như 
sau: Các điễu này là điều ác, có tội, bị người trí chỉ trích, nếu chấp nhận 
và làm theo thì sẽ bất hạnh và đau khổ cho mình và cho người khác. Này 


các Kalamas, nếu tự mình biết như vậy thì hãy từ bỏ những điều ấy đi"0). 


Bài kinh trích dẫn trên, nhằm khẳng định con người có khả năng 
tự mình phán đoán, qua tư duy lô-gích và thực nghiệm, đánh giá mọi 
điều thiện và bắt thiện, đúng và sai... Bài kinh này tuy được phát biểu 
cách đây hơn 2.000 năm nhưng đến nay vẫn mang tính thời sự nóng 


5. Xem, Thích Thanh Từ, 7#/ển sư Việt Nam, Nxb Thành hội Phật giáo TP. Hồ 
Chí Minh ấn hành, 1992. 

6. Xem các Kinh Đại Bát Niết Bàn-Trường Bộ Kinh I và Kinh Du Hành-Trường 
A Hàm Ì. 

7. Tăng Chỉ Bộ kinh I, Kinh Các Vị Ở Kesappuia, Trường Cao cấp Phật học VN 
ấn hành, 1988, tr,388. 


ĐẶC TRƯNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THỜI HỘI NHẠP °* 583 


hồi. Nó có giá trị như là một thông điệp gởi cho. cả loài người. Nhất 
là trong thời kỳ hội nhập toàn câu hóa, con người vẫn đang còn xung đột 
lẫn nhau bởi những định kiến vô lý về sự khác biệt của tôn giáo và tư 
tưởng hệ, về sắc tộc và chủng tộc. Đạo Phật ở thời đại hội nhập toàn cầu 
có nhiệm vụ đánh thức, khơi dậy niềm tin ở con người có khả năng phán 
xét phải trái, thiện ác của bản thân mình, dưới cái nhìn trí tuệ. 

Nhìn lại, Phật giáo Việt Nam từng hiện thân hai vị vua đầu đời 
Trần, cả hai đều là những nhà Phật học lỗi lạc, tức là Trần Thái Tông 
và Trần Nhân Tông, đã khẳng định bản chất con người là thánh thiện, 
mỗi người nếu biết dụng tâm tu tập đều có thê làm cho Phật tánh hiển 
lộ, tức là khả năng thành Phật ngay giữa cõi đời này. Trần Thái Tông 
viết trong Khóa Hư Lục: “Ngã thân tức Phật thân thị, vô hữu nhị 
tướng” (Thân ta tức là thân Phật, không có hai tướng!).® 


Khi vua Trần Thái Tông phát biểu như vậy, không phải là nói cho 
riêng mình mà là nói cho tất cả mọi người, mọi chúng sanh. Ông viết 
trong Bài Phố Khuyến Phát Bô đê Tâm Văn: “Khái thức Bô Đề giác 
tính, cá cá viên thành...” (Sao lại không biết tính giác Bồ Đề, mọi 
người đều có đầy đủ...).® Còn Trần Nhân Tông cũng nói lại tư tưởng 
đó của ông nội mình là Trần Thái Tông, nhưng với một giọng văn dân 
dã hơn: “Bụt ở trong nhà, Chẳng phải tìm xa, Nhân khuấy bổn nên ta 
tìm Bụt. Chỉn mới hay chính Bụt là ta”.0® 


Có thể nói Phật giáo Việt Nam đã tôn vĩnh con người lên địa vị 
Phật, địa vị của bậc Thánh giác ngộ tối cao, bậc Thánh đã đạt tới cảnh 
giới bắt tử, an lạc tuyệt đối, giác ngộ hoản toàn. Chúng ta vốn là Phật 
nhưng lại không tự biết, cho nên cứ đi tìm Phật ở đâu đâu, không chịu 
quay lại tìm Phật ở trong bản thân mình. 


Thế kỷ XXI là thế kỷ của khoa học, của một Phật giáo Việt Nam 
“đáp ứng mọi yêu cẩu của khoa học hiện đại”. Thế kỷ này cũng là 
thế kỷ của những giá trị nhân bản, thế kỷ của con TIEƯỜI. Phật giáo 
Việt Nam ở thời hội nhập là Phật giáo tiếp nối truyền thống rất nhân 
bản, một Phật giáo tôn vinh con người và phục vụ con người, đáp ứng 
những yêu cầu tâm linh cao đẹp nhất của con người. 


Đạo Phật đề cao trí tuệ thực nghiệm, mà sách Phật thường gọi là 
tu tuệ. Chữ tu ở đây, chính là giá trị của việc thực nghiệm tâm linh. 


§. Viện Văn học, 7hơ văn Lý Trần, Sảd, tr. 84. 
9. Viện Văn học, 7hơ văn Lý Trân, Sđủd, tr. 62. 
10. Viện văn học, 7hơ văn Lÿ Trân, Sđd, tr. 509. 


584 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Bất cứ một chân lý nào, dù là siêu việt như Niết-bàn Phật giáo, hay là 
những chân lý tương đối của thế giới hiện tượng, đều phải qua thực 
nghiệm mới có thể năm bắt một cách thấu đáo được. Nói cách khác dễ 
hiểu, tu tuệ không chỉ dành riêng cho giới xuất gia, ở chùa mà có, mà 
bất cứ ai nhiệt tâm thực nghiệm tâm linh đều có thê đạt được. Thực 
nghiệm ở đây là sống, thực hành, chứ không có nghĩa gì khác. Ein- 
stein, khi nói tới đạo Phật tương lai, cũng nói tới thực nghiệm: “Bao 
quát cả thế giới tự nhiên và tâm linh, nó phải dựa trên một ÿ thức tôn 
giáo, nảy sinh từ sự thực Xe Siiá mọi sự vật, tự nhiên và tâm linh, như 
là một tổng thể có ÿ nghĩa... 


Đúng như nhà bác học EInsten nói, tất cả mọi vấn đề, thuộc lĩnh 
vực khoa học tự nhiên, cũng như thuộc lĩnh vực tâm linh, đều phải qua 
thực nghiệm mới có thể nắm bắt một cách thấu đáo. Tuy đạo Phật đề 
cao trí tuệ thực nghiệm, nhưng cũng không xem nhẹ trí tuệ học hỏi và 
trí tuệ tư duy, mả sách Phật thường gọi là văn tuệ (học hỏi mả biết) và 
tư tuệ (tư duy mà biết). Chúng ta nhớ lại lời Phật nói với những người 
Kalamas, khi Phật nói đến “wững điều bị những người trí chỉ trích”, 
thì đó là văn tuệ, còn khi Phật nói ““7ự mình biết rõ các điều này là bắt 
thiện, là có hại...”, đó tức là tư tuệ, là hiểu biết do tự mình tư duy. Còn 
khi Phật nói “Các điểu này thực hiện, sẽ đem lại bắt hạnh và khổ đau” 
đó là tu tuệ, hiểu biết bằng thực nghiệm. Như vậy, khi có người nói tới 
chân lý tối hậu (Niết bản) là siêu việt lý trí, tư duy lô-gích thì họ nói 
đúng, nhưng khi họ phủ nhận mọi giá trị của tu tuệ và văn tuệ, mọi 
giá trị của học hỏi và tư duy lô-gích, thì họ phạm sai lầm. Nếu thể thì 
Phật Thích Ca tán thán ông A Nan là “đa văn” tức là sai lầm hay sao? 


Không phải như vậy, văn tuệ và tư tuệ đều có giá trị của nó. Chân 
giá trị con người chính là ở chỗ nó biết học hỏi những điều nó chưa 
biết, và ở chỗ có biết tư duy, lập luận một cách lô-gích. Tư duy lô- 
gích nhăm phân biệt phải trái, thiện, ác là một đặc sắc đáng quý của 
con người. Chính lúc này, hơn lúc nào khác, Phật giáo phải đề cao 
khả năng tư duy độc lập của con người, để tìm ra lẽ phải, để phân biệt 
chính tà, thiện ác trong cuộc sống vốn đầy biến động. 


Phật giáo Việt Nam trong thời đại ngày nay là Phật giáo của trí tuệ, 
Phật giáo của những người có trí, không mê tín và cuông tín, tự mình 
nương tựa vào chính mình, không tìm một nơi nương tựa nào khác, tự 
mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình lấy mình làm ngọn đèn, lấy Chánh 
pháp làm ngọn đèn... như Phật thường khuyên bảo. Nếu không có 
lý trí, không có khả năng tư duy, thì đúng như Blaise Pascal nói con 
người là một thứ lau sậy hèn yếu mà thôi, thế nhưng con người biết 


ĐẶC TRƯNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THỜI HỘI NHẠP °* 585 


tư duy, và khả năng tư duy đó nâng cao con người lên địa vị tối linh 
giữa các loài. 

Thế giới hiện đại là một thế giới náo loạn, sôi động. Ngoại cảnh 
càng ồn ào và sôi động bao nhiêu thì nội tâm càng cần được yên tĩnh, 
bình lặng và trong sáng bấy nhiêu. Phật giáo biện tâm và hướng nội sẽ 
ø1úp con người thành tựu được một nội tâm như vậy. Hướng nội là để 
cân bằng với hướng ngOại. Thực tế, cho thấy con người hiện đại hôm 
nay đang tự mâu thuẫn chính mình, khi đời sống văn minh càng cao 
thì đời sống tâm linh như có chiều đi xuống. Tâm lý học Phật giáo có 
thể điều chỉnh tình trạng mất cân bằng đó của con người hiện đại. Có 
lẽ vì vậy mà Thiền học Phật giáo đã tỏ ra rất hấp dẫn đối với người 
Tây phương, trong gần một thập kỷ lại đây, và trong quyền sách 7e 
Way oƒZen (Con Đường Thiên), tác giả một người Tây phương, Alan 
W. Watts viết: “Thiển là một trong những quà tặng quJ báu nhất của 
châu Á cho thể giới”. - Nhưng xu thế hướng, nội của Phật giáo Việt 
Nam còn có một cội rễ sâu xa hơn: Tức là đối với Phật giáo, chân lý 
không phải là nằm ở bên ngoài mà là ở bên trong của mỗi con người 
chúng ta. Tư tưởng đó xuyên suốt chiều dài lịch sử Phật giáo Việt 
Nam từ khi Phật giáo du nhập vào đất nước ta. Các phương pháp điều 
thân, điều tâm được áp dụng trong các phái Thiền Việt Nam chủ yếu 
là nhằm điều hòa nội tâm (điều thân hay điều hơi thở chỉ là phương 
tiện), nhằm chuyền dần nội tâm từ tán loạn trở thành định tĩnh, từ chỗ 
hướng ngoại, chạy theo thanh sắc v.v... chuyển thành hướng nội, từ 
chỗ mê mờ trở thành sáng suốt, từ chỗ thô động, bất kham trở thành 
nhu nhuyễn dễ sử dụng, hướng tâm đến đâu là tùy theo ý mình. Một 
người tu tập tâm và điều hòa được tâm như thế sẽ là một người có sức 
mạnh phi thường! Sớ giải Kinh Kim Cang có câu: “Tâm chế nhất xử, 
vô sự bắt biện”. Nghĩa là tâm được chế ngự vào một nơi thì không có 
việc gì mà không làm được. Đây chính là cơ sở để xây dựng một đời 
sống hạnh phúc, xã hội an lạc cho mọi người. 


Tóm lại, ngày nay, đất nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập 
vào nền kinh tế thị trường thế giới. Đời sống sinh hoạt của Phật giáo 
cũng nằm bối cảnh theo xu hướng toàn cầu hóa mà vận hành. Huống 
chi thuộc tính của Phật giáo là duyên khởi tính, vì thế Phật giáo cũng 
tùy duyên uyên chuyền trong quá trình hội nhập trên mỌi phương 
diện. Vấn đề là trong quá trình hội nhập, Phật giáo vẫn giữ sắc thái 
riêng của Phật giáo, của dân tộc, nhưng đồng thời cũng mang những 
tính chung của cộng đồng quốc tế, nhân loại. 


586 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Và như thế, trách nhiệm mỗi người Phật tử là tích cực học đạo, 
hành đạo tùy theo từng thời đại, hoàn cảnh với tính đa dạng của nền 
kinh tế thị trường mà tham gia tích cực đóng góp cho tự thân, gia đình 
và xã hội. Tính đa dạng của nền kinh tế thị trường trong thời hội nhập 
vốn chăng xa lạ gì giáo lý Phật giáo. Người Phật tử đã nắm rõ nguyên 
lý duyên khởi, vô thường, vô ngã thì họ sẽ dễ dàng thích nghỉ và tiếp 
cận chuyền hóa. 


3k3kzk 


MẤY SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ CỦA 
PHẬT GIÁ0 ĐỐI VớI ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY 


1S. Trần Thị Hoa 
Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM 


Phật giáo là một trong những tôn giáo có uy tín, có ảnh hưởng lớn 
trên thế giới và đã có mặt ở Việt Nam hơn hai ngàn năm qua trong 
tinh thần “Hộ quốc an dân”. Đề tăng cường công tác tôn giáo trong 
tình hình mới, Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống Pháp luật Việt Nam đến năm 2010, đã ra Nghị quyết sỐ 
48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005. Nghị quyết nhân mạnh ““Xáy 
dựng và hoàn thiện pháp luật về dân tộc, tôn giáo theo hướng tăng 
cường đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên cơ sở đại đoàn kết 
toàn dân tộc” và “bảo đảm quyên của công dân về tự do tin ngưỡng, 
phát huy những mặt tốt đẹp về văn hóa, đạo đức của tôn giáo. Ng- 
hiêm cấm lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo đề kích 
động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm tốn hại an ninh quốc 
gia”. Cũng xuất phát từ nhu cầu hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của 
nhân dân trong thời kỳ đổi mới và yêu cầu thực hiện công tác quản lý 
Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, ngày 18/6/2004 Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX đã 
thông qua Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Ngày 29/6/2004 Chủ tịch 
nước đã ký lệnh công bố Pháp lệnh và ngày 15/11/2004, Pháp lệnh có 
hiệu lực thi hành. Để hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ngày 8/11/2012, 
chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP “Quy định chi 
tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo”; có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01-01-2013 thay thế nghị định số 22/CP ngày 
01-3-2005 của Chính phủ “Hướng dẫn thi hành một số điều của 
Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo”. Đây là những văn bản quy phạm 
về pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở 
nước ta hiện nay. 


588 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Như vậy, Pháp lệnh đã thể hiện chính sách dân chủ, tôn trọng 
quyên tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, xác định rõ quyền và 
nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức tôn giáo. Trách nhiệm của các cơ 
quan quản lý Nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các 
cá nhân, tô chức trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Tôn trọng và 
bảo đảm nguyên tắc những việc nội bộ của các tô chức tôn giáo do 
các tôn giáo tự giải quyết theo hiến chương, điều lệ của các tôn giáo. 
Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước đối với việc quản lý các hoạt 
động tôn giáo được quy định cụ thể theo hướng cải cách các thủ tục 
hành chính như về thời gian, trình tự, thâm quyền giải quyết của các 
cấp chính quyên... trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho các tô chức, 
cá nhân tôn giáo hoạt động. Điều đó đã làm lành mạnh hóa các quan 
hệ tôn giáo và hoạt động tôn giáo vì lợi ích chính đáng của tín đồ và 
tổ chức tôn giáo, vì lợi ích chung của toàn xã hội trong bối cảnh Việt 
Nam đang đây mạnh hội nhập và giao lưu quốc tế. 


Thực tế cho thấy với tôn chỉ, mục đích “Cư trần lạc đạo” Phật 
giáo đã luôn đồng hành cùng lịch sử hình thành và phát triển ở Việt 
Nam. Phật giáo không chỉ là tôn giáo thuần túy, mà còn là đạo đức, 
là trí tuệ. Nó không những tạo ra tư tưởng khoan hòa, nhân ái trong 
chính sách an dân trị quốc của các vương triều Lý, Trần thời văn hóa 
Đại Việt, mà còn góp phần rất quan trọng trong việc định hình lối 
sống, phong tục, chuẩn mực giá trị văn hóa Việt Nam. Bởi vì, triết lý 
của đạo Phật là sự chia sẻ, con đường để giải thoát là tự nguyện và 
bằng trái tìm mong muốn mọi chúng sinh trong thế gian này đều được 
an lạc, hạnh phúc, thế giới hòa bình và vì thế mà Phật giáo trở thành 
tôn giáo bình dân với những ý nghĩa giản dị và sâu sắc nhất của nó. 

Khi đến với Việt Nam trong buổi bình minh của lịch sử, Phật giáo 
đã tìm đến với văn hóa dân gian đề kết thành duyên nợ, từng bước 
tạo được chỗ đứng trong tâm thức nhân dân bằng truyền thuyết Man 
Nương kỳ bí và huyền ảo. Sự gặp gỡ giữa Phật giáo với tín ngưỡng 
dân gian bản địa đã giúp cho Phật giáo gắn bó và đồng hành với đất 
nước Việt Nam, con người Việt Nam. Bởi văn hóa dân gian là sản phẩm 
sáng tạo của nhân dân, kết tinh trí tuệ, thê hiện khát vọng và tâm tư tình 
cảm của nhân dân. Tìm đến với văn hóa dân gian, kết hợp với tín ngưỡng 
dân gian là Phật giáo đã tìm đến với nguồn cội của văn hóa dân tộc, tìm 
đến với sức sống và bản sắc của văn hóa Việt Nam. Sự kết hợp nhuần 
nhuyễn tải tình càng làm phong phú thêm văn hóa bản địa, thúc đây văn 
hóa phát triển, làm xuất hiện một nền văn hóa Phật giáo ở Việt Nam, khác 
với Phật giáo ở Trung Quốc, Ấn Độ v.v... Bản chất của Phật giáo là từ bi, 


MÁY SUY NGHĨ VÉ VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO ĐÓI VỚI ĐÁT NƯỚC * 589 


trí tuệ; mục đích là giác ngộ, giải thoát; trên tinh thần hòa bình, giáo dục 
và hướng thiện; nên hoàn toàn phù hợp với tính nhân bản của văn hóa 
bản địa do vậy đã nhanh chóng đi sâu vào tư tưởng, vào lòng người. 


Trong lịch sử Việt Nam, thời nhà Lý là thời kỳ Phật giáo Việt Nam 
phát triển rạng rỡ nhất. Các vua nhà Lý đã lấy đạo Phật làm quốc đạo. 
Tôn người đạo cao đức trọng nhất trong Giáo hội làm Quốc sư đề vẫn 
kế hưng nước, an dân. Nhờ đó mà kinh tế, văn hóa, đạo đức, xã hội 
phát triển, thăng hoa mạnh mẽ. Một khi đã đi vào tiềm thức nhân dân 
tạo nên một tín ngưỡng vững chắc thì Phật g1áo sẽ tạo nên sức mạnh 
quan trọng trong đời sống văn hóa người dân. Các ngôi chùa không 
chỉ mang yếu tổ tâm linh mà giờ đây đã trở thành những trung tâm văn 
hóa giáo dục trong các làng xã. Và trong cuộc đấu tranh giải phóng đất 
nước, Phật giáo luôn đứng về những người dân yêu nước. Ví dụ, vào 
cuối thế kỷ VI, đầu thế kỷ VII, có vị Lý Phật Tử đã trực tiếp lãnh đạo 
nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc. 


Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV là giai đoạn phát triển cực thịnh của 
Phật giáo Việt Nam, mà đỉnh cao là trong hai triều đại Lý (1010 - 
1025) và Trần (1225 - 1400), Phật giáo trở thành Quốc giáo. Đặc biệt 
từ sau thế kỷ X, cùng với việc giành lại chủ quyền đất nước, văn hóa 
Việt Nam bước vào một thời kỳ phát triển rực rỡ, bừng lên như một 
cuộc hồi sinh sáng chói và Phật giáo cũng đóng góp rất lớn trong thời 
kỳ này. 

Ví dụ, như Quốc sư Khuông Việt phò giúp vua Đinh trên phương 
diện ngoại g1ao, Thiền sư Vạn Hạnh có công giúp vua Lê Đại Hành 
đánh tan giặc Tống và khuyên Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, đặt 
nền móng lâu đài cho muôn đời sau. Ngài còn khuyên dạy nhân dân 
tu tâm sửa tính, tu học giáo lý Phật giáo để được giải thoát an lạc. 
Còn Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông lãnh đạo nhân dân kháng 
chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược. Khi đất nước thái bình, 
Ngài nhường ngôi và đến nơi non cao Yên Tử để tu Phật và sáng lập 
nên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, góp phần làm nên sự thống nhất 
tư tưởng, có kết lòng dân. Đó là một trường phái thiền mang bản sắc 
riêng của thiền học Việt Nam. 


Có thê khẳng định rằng, đặc sắc của đạo Phật thời Lý-Trần là một 
triết lý sống phục vụ nhân sinh, không phải là lý thuyết suông hay 
giáo điều chết. Các Phật tử thời Lý-Trần đã nắm bắt và thực hiện được 
tỉnh thần Phật đạo bằng cả sự sống của họ, bằng tư tưởng, lời nói, 
hành động trong nếp sống thường ngày. 


590 *s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Bằng những hoạt động tích cực của mình, Phật giáo đã thâm nhập 
vào nhiều mặt của đời sống xã hội: Chính trị, văn học, kiến trúc, điêu 
khắc, hội họa, âm nhạc, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội... Ví 
dụ về văn học, các Tăng sĩ đều thuộc hàng thượng tầng trí thức, có 
ảnh hưởng lớn đến nền văn hóa đương thời. Nhờ sách Thiền Uyển Tập 
Anh và một số bia tạo dựng từ đời Lý mà văn thơ đời ấy còn tôn tại. 
Các Thiền sư luôn luôn là những người tài giỏi và hay chữ nhất trong 
xã hội. Trong 50 thi sĩ đời Lý có đến 41 người là Tăng lữ. 

Ví dụ về mỹ thuật, đối với các ngành kiến trúc, hội họa, điêu khắc, 
đạo Phật đã là một động lực giúp cho việc phát triển mạnh mẽ. Điển 
hình là những công trình mỹ thuật còn lưu lại như tượng Quỳnh Lâm 
bằng đồng cao đến độ đứng cách 10 đặm còn trông thấy đầu pho 
tượng. Hoặc đình Phổ Minh ở Nam Định, hay lu thắng tích ở Hà 
Nội như chùa Một Cột, đền Hai Bà Trưng v.v.. 


Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, các Tăng Ni, Phật tử cũng 
xuống đường đấu tranh đòi độc lập cho dân tộc, hòa bình cho cuộc 
sông của muôn dân. Hòa thượng Thích Quảng Đức - Ngài đã tự thiêu 
để chống lại chế độ độc tài của Ngô Đình Diệm. Bảo vệ chủ quyền của 
dân tộc, nhiều Tăng NI, cư sĩ Phật tử sẵn sàng “Cởi áo cả-sa khoác 
chiến bào” đã làm tăng thêm sức mạnh cho Cách mạng Việt Nam. 


Phát huy truyền thống hơn 2.000 năm qua, Phật giáo Việt Nam 
hôm nay đã có nhiều Phật sự ích đời, lợi đạo. Thông qua hoằng đương 
Phật pháp, Phật giáo Việt Nam đã đưa đến cho người dân tư tưởng 
sống trong Chính pháp, thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước, làm 
tròn nghĩa vụ của người công dân, tích cực tham gia các hoạt động 
nhân đạo, thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới 
văn minh tiến bộ. Trên con đường hành đạo của mình, Phật giáo Việt 
Nam đã tích cực tham gia các phong trào như đền ơn đáp nghĩa, tri ân 
các thương binh liệt sĩ, gắn liền với đạo lý “Uống nước nhớ nguôn” 
của dân tộc Việt Nam, cử chín (09) hồi đại hồng chung vào Ngày 
Thương binh - liệt sĩ; tham gia các chiến dịch nhân đạo ủng hộ đồng 
bào bị thiên tai lũ lụt; các công tác từ thiện, nuôi dưỡng, giúp đỡ người 
nghèo, người không nơi nương tựa, người khuyết tật, người bị ảnh 
hưởng chất độc da cam, nuôi đạy trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi; mỗ 
mắt miễn phí cho người đục thủy tinh thể, tặng nhà tình nghĩa, vận 
động tài chính, lương thực, đồ dùng để giúp đỡ người nghèo, tặng xe 
lăn cho người khuyết tật, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng; khám chữa bệnh, 
phát thuốc miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. 


MÁY SUY NGHĨ VÉ VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO ĐÓI VỚI ĐẤT NƯỚC * 591 


Nhân dịp Tết cô truyền hằng năm, Giáo hội tổ chức phát quà Tết cho 
người nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo... Từ đó đã 
làm tăng thêm truyền thống của dân tộc Việt Nam “Lá lành đàm lá 
rách”, “lá rách ít đàm lá rách nhiêu”, V.V.. 

Và bằng những đóng góp như thế, Phật giáo đã từng bước khẳng 
định vị thế của mình, là hạt giống tốt lành, lương thiện, từ bi yêu 
thương trong lòng dân tộc và có một vị thế quan trọng trong tổng thê 
văn hóa Việt Nam. Sự hiện. hữu của Phật giáo qua mây ngàn năm lịch 
sử góp phần làm nên bản sắc của dòng giông Lạc Hồng. Với bản chất 
là trí tuệ, là từ bị, sẽ tiếp tục phát huy vị thế linh hoạt, nhạy bén của 
mình theo phương châm, tinh thần nhập thế để cùng đồng hành với 
dân tộc, thực hiện nhiệm vụ chắt lọc và kết tỉnh những giá trị văn hóa 
tiên tiễn trở thành một phần hồn cốt tinh hoa của dân tộc Việt Nam. 


Việt Nam hôm nay đang trên con đường đổi mới và hòa nhập với 
cộng đồng quốc tế. Vì thế, trách nhiệm của Phật giáo hôm nay là luôn 
biết trân trọng, nâng niu gìn giữ. những hạt giống tốt lành đó, vun đắp 
truyền thống tốt đẹp đó, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước. Với 
tỉnh thần nhập thế, Phật giáo Việt Nam luôn đoàn kết cùng dân tộc. 
Hiện nay đã có hơn 40 ngàn Tăng Ni và hàng chục triệu Phật tử, hàng 
vạn chùa chiền, tự viện được trùng tu, tôn tạo đẹp đẽ. Công tác giáo 
dục có nhiều chuyên biến rõ nét, đôi mới cả về nội dung và hình thức. 
Hệ thống giáo dục được mở rộng, các cơ sở đảo tạo Tăng Ni từ sơ cấp 
đến đại học được củng có và xây dựng khang trang, đảm bảo cho hàng 
ngàn Tăng Ni sinh học tập. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tự hào đã có 
hệ thông đào tạo Tăng tài với 4 Học viện Phật giáo, 01 trường Cao 
đăng, 32 trường Trung cấp và hàng chục lớp Sơ cập với đội ngũ giảng 
viên gồm gân một trăm Tăng, NI có học VỊ tiến sĩ, thạc sĩ; mỗi năm 
đào tạo trên 5.000 Tăng Ni sinh các cấp ở trong nước và cử hàng trăm 
học viên xuất sắc đi học tại nhiều trường đại học ở nước ngoài, như: 
Đại học New Delhi (Ấn Ðộ), Đại học Phật giáo Truyền giáo Nam tông 
Quốc tế Yangon (Myanmar), Phật Quang Sơn (Đài Loan),... 


Phật giáo Việt Nam cũng tự hào tổ chức thành công Đại lễ Phật 
đản Liên Hợp Quôc (Vesak) năm 2008 tại Hà Nội. 


Phật giáo Việt Nam xây dựng và giáo dục đạo đức tốt đẹp, duy 
trì bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần giảm bớt tiêu cực và tệ nạn 
xã hội, hướng dẫn tín đồ tu tâm dưỡng tính, làm những việc thiện, 
tránh những việc ác. Biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, thể hiện đức 
tính tốt đẹp của những người con Phật. Thông qua đó nhằm giúp con 


592 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


người tránh vô minh, chê ngự dục vọng, lòng tham lam đê mang lại 
sự sáng suôt, an lạc, hạnh phúc và săn sàng làm mọi việc vì nước, vì 
dân, vì cộng đông, góp phân ôn định xã hội. 


Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng trong xu thê hội nhập và bối 
cảnh kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống của người dân 
được nâng cao, con người có điều kiện để trau dồi kiến thức và vui 
chơi, giải trí. Bên cạnh đó cũng phát sinh những tiêu cực không nhỏ 
về đạo đức xuống cấp nghiêm trọng trong gia đình, cơ quan, trường học 
cũng như ngoài xã hội, với tư tưởng tranh giành quyền lợi, mâu thuẫn, 
hưởng thụ, vụ lợi, chạy theo đồng tiền bằng nhiều thủ đoạn, làm ảnh 
hưởng lớn đến lối sống lành mạnh, trong sáng, vị tha, nhân ái,... 


Trước tình hình đó, vai trò trách nhiệm của Phật giáo trong việc 
giáo dục và giúp đỡ mọi người, mà chủ yếu là hướng dẫn cho các 
thanh, thiếu niên hiểu và sống hướng thiện, khoan dung với tỉnh thần 
từ bi, hỉ xả, luôn hướng thiện nhăm giảm bớt những mặt trái, tội lỗi 
đang làm suy giảm những nét đẹp của văn hóa truyền thống là rất 
quan trọng. 


Đồng thời cũng chỉ ra và hướng dẫn cho thanh niên con đường 
tu thân cho mỗi con người thông qua triết lý nhà Phật về Tứ diệu đề, 
Bát chính đạo, góp phần điều chỉnh hành vi con người theo chuẩn 
mực chân, thiện, mỹ. Hạn chế những tham, sân, s1, nâng cao đạo đức 
lỗi sống có tâm có đức ở đời. Với triết lý duyên sinh, đạo Phật đã 
thể nhập vào triết lý sống qua các quan hệ, ứng xử với thiên nhiên, 
với xã hội, với bản thân, gia đình. Bởi vì đạo Phật là từ bi là trí huệ, 
với mục đích mang đến sự bình an, an lạc, hạnh phúc trong tâm cho 
muôn chúng sinh, các chư thiên và loài người. Phật giáo Việt Nam với 
phương châm: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội phù hợp với 
đường lỗi chính sách của Đảng và Nhà nước ta là xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, Phật giáo được Đảng và 
Nhà nước ta rất quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo được 
truyền bá rộng rãi giáo lý đạo Phật, phát huy và giữ gìn bản sắc văn 
hóa của dân tộc theo đúng truyền thống cha ông: 


Dân tộc ta có bốn nghìn năm lịch sử, 
Từ Định Lê Lý cho đến Trần Lê, 
Dân ta giữ đạo Bỏ Để, 


Nửa tu chân chính, nửa tÊ quốc gia. 


MÁY SUY NGHĨ VÉ VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO ĐÓI VỚI ĐÁT NƯỚC * 593 


Trên tinh thần vô ngã vị tha của Phật giáo, với sự hộ trì của Tam 
bảo, trên con đường hoằng dương Chính pháp, lợi lạc quần sinh, đạo 
Phật đã là của tất cả mọi người. Từ các vị thiền sư cho đến công chức, 
cán bộ nhà nước, hay người dân thường hãy noi theo gương sáng cha 
ông, lấy giáo pháp làm lẽ sống cải tạo chính mình sống lành mạnh, tín 
tâm và tận tụy với đất nước, gia đình, cộng đồng xã hội, đoàn kết cùng 
nhau xây dựng đất nước, xây dựng một thế kỷ XXI nhân loại cùng 
sông trong hòa bình, an vui, nhân ái. Sống trong chan hòa tình hữu 
nghị các dân tộc, các tôn giáo khác trên thế giới. Đó là điều mà Phật 
giáo Việt Nam mong mỏi và đang vươn lên đóng góp thêm vào hương 
sắc của vườn hoa văn hóa thê giới trong thập kỷ phát triển văn hóa. 


TP. Hồ Chí Minh, tháng 5-2013 


SAU 50 NĂM NHÌN LẠI 
PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 
(BÁ0 CÁO TỔNG KẾT HỘI THẢ0) 


PGS.TS. Nguyễn Công Lý 
Phó Giám đôc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo 
Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM 


Kính thưa Quỷ vị Khách Quỷ! 

Kính thưa Chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức lăng NI 

Kính thưa Quý vị Giáo sư; Kính thưa các nhà khoa học! 

Kính thưa toàn thể Hội thảo! 

Phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 là một dấu son trong 
lịch sử Phật giáo Việt Nam hiện đại. Phong trào này càng khẳng định 
thêm chân lý: Đã hơn 2.000 năm tồn tại và phát triển, Phật giáo Việt 
Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, đất nước. Đó là một đạo Phật nhập 
thê giúp đời, hộ quôc an dân. 

Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 50 năm phong trào đấu tranh Phật 
giáo ở miên Nam (1963-2013)” đã hân hạnh được đón tiêp Quý vị 
Khách quý: 

- Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; 

- Đại diện Ban Dân vận - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương; 

- Chư tôn đức trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Lãnh đạo Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
thành phô Hô Chí Minh; 

- Lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn — Đại 
học Quôc gia thành phô Hô Chí Minh; 

- Cùng toàn thể các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng NI 


596 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIÈN NAM 1963 


và các nhà khoa học đến từ nhiều trường Đại học, Viện Nghiên cứu ở 
nhiều vùng miền của Tổ quốc. 

Xin được nhiệt liệt chào đón tất cả Quý vị. 

Kính thưa Quý vị, 

Hội thảo hôm nay đã nhận được sự chỉ đạo sâu sát và nhiệt tình 
của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban 
Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, sự ủng hộ và 
tạo điều kiện của lãnh đạo Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM, 
của lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, đặc biệt là sự 
tài trợ của gia đình Phật tử Giác Phước An và Giám đốc Khu Du lịch 
Phương Nam cùng Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng 
Học viện Phật giáo Việt Nam. Hội thảo khoa học được tổ chức hôm nay 
là nhờ sự giúp đỡ quý báu và nhiệt tình của Quý vị. Thay mặt Ban Tổ 
chức hội thảo, tôi xin chân thành cám ơn, ngàn lần cám ơn Quý vị và kính 
chúc Quý vị vạn sự kiết tường. 

Kính thưa Quý vị, 

Hội thảo khoa học lần này được tổ chức với 4 chủ đề: 

- Một là, Từ phong trào chắn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX đến 
phong trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963. 

- Hai là, Bối cảnh lịch sử, nhân vật, sự kiện, văn học... trong 
phong trào đấu tranh của Phật giáo ở Miền Nam Việt Nam. 

- Ba là, Ý nghĩa, vai trò và bài học lịch sử từ phong trào đấu tranh 
chống chế độ Sài Gòn của Phật giáo Miền Nam. 

- Bốn là, Định hướng: Đồng hành cùng dân tộc, đạo pháp và chủ 
nghĩa xã hội của Phật giáo trong sự nghiệp đối mới ở Việt Nam hiện nay. 

Sau khoảng năm tháng chuẩn bị và thông báo, đến nay Hội thảo 
đã nhận được hơn 50 bài viết của Quý vị đại biểu, các nhà khoa học 
Ở khắp ba miền của đất nước. Ban Tổ chức và Ban Biên tập đã chọn 
47 bài viết để in trong sách “Nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam 
1963” do Nhà xuất bản Phương Đông vừa mới ấn hành mà hiện giờ 
Quý vị đã có trong tay. 

Ngoài 03 bài mang nội dung giới thiệu và tổng kết chung, thì có 
thể điểm lại những nội dung chính trong từng chủ đề như sau: 

- Chủ đề 1, Ban Tổ chức nhận được 03 bài viết. Bài viết của HT. 
Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Thường trực Hội đồng Chứng minh 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã bao quát một diện rộng bằng cách nêu 
lên hai ảnh hưởng lớn dẫn đến phong trào chấn hưng Phật giáo Việt 
Nam hồi đầu thế kỷ XX; lý do và ý nghĩa của phong trào đấu tranh 


SAU 50 NĂM NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 * 597 


của Phật giáo miền Nam 1963; đặc biệt là tiễn trình thống nhất Phật 
giáo và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời đại hội 
nhập hiện nay. Bài viết của Thượng tọa Thích Huệ Thông, Trưởng ban 
Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương đã cung cấp cho người đọc những 
thông tin mới về những đóng góp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc 
trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam Kỳ hồi đầu thế kỷ XX. 
Từ khi không còn giữ chức Tri huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định cụ 
Phó bảng đã vào Nam, địa chỉ đầu tiên ở Nam Kỳ mà cụ Phó bảng 
đã đặt chân đến là chùa Hội Khánh ở Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, 
rồi cuối cùng cụ đã dừng chân tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Những năm 
tháng ở Bình Dương và những năm cuối đời ở Cao Lãnh, cụ Phó bảng 
đã cùng với một số vị danh tăng nơi đây đã có những đóng góp không 
nhỏ trong phong trào chân hưng Phật giáo bằng những việc làm cụ 
thể như dịch kinh và chú giải kinh điển bằng chữ quôc ngữ, v.v... TS. 

Nguyễn Tất Thắng qua bài viết của mình đã dẫn dắt người đọc về 
miền Trung đề tìm hiểu tác động của phong trào chấn hưng Phật giáo 
tại nơi đây đối với cuộc vận động Phật giáo miền Nam 1963. 

- Chủ đề 2, Ban Tổ chức nhận được 23 bài viết, đáng chú ý những 
bài viết của các nhà nghiên cứu: Nguyễn Hồng Dương, Bùi Kha, 
Trương Văn Chung, Nguyễn Đắc Xuân, Đào Ngọc Chương, Nguyễn 
Công Lý, Lê Giang, Hà Minh Hồng và Phạm Thị Ngọc Thu, Hoàng 
Chí Hiếu, Nguyễn Tri Ân, v.v.. 


Bài viết của PGS.TS. Ngiyễn Hồng Dương, nguyên Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã nêu lên những nguyên nhân dẫn đến 
phong trào đấu tranh của Phật giáo ở miền Nam 1963. 

Ở chủ đề này có đến mấy bài viết khai thác phong trào đấu tranh 
của Phật giáo ở miền Nam năm 1963 từ tư liệu của Mỹ, chẳng hạn, bài 
viết của PGS.TS. Trương Văn Chung đã nghiên cứu phong trào này 
từ hồ sơ lưu trữ của Bộ Ngoại giao Mỹ với những nhận định, đánh giá 
và có cả phản biện của người viết đối với các tư liệu ấy qua cái nhìn 
và phương pháp luận của triết học và tôn giáo học. Bài viết của PGS. 
TS. Đào Ngọc Chương thì đi sâu tìm hiểu phong trào Phật giáo 1963 
từ góc nhìn của người Mỹ. Bài viết của TS. Bùi Kha - một nhà nghiên 
cứu lịch sử, một vị giáo sư cộng tác nhiều năm với Học viện Phật giáo và 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam - có nhan đề “Phật giáo 1963 và Bỏ 
tát Quảng Đức, nhìn từ thể giới” đã khẳng định những sự thật lịch sử cụ 
thể về sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự nguyện thiêu thân cúng 
dường đề bảo vệ chánh pháp qua nhiều tư liệu và cái nhìn của nước ngoài. 

Một số bài viết đi sâu tìm hiểu hay tường thuật lại những sự kiện 


598 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


cụ thể, ở từng địa phương cụ thể. Chăng hạn, nhà nghiên cứu Nguyễn 
Đắc Xuân viết về chân dung và tâm nguyện của Thượng tọa Thích 
Tiêu Diêu qua bài “Ngọn lửa Thích Tiêu Diệu tỏa sảng giữa sản chùa 
Từ Đàm - Huế ngày 18-8-1963”. TS. Hoàng Chí Hiêu viết về phong 
trào này ở thị xã Quảng Trị. ThS. Dương Hoàng Lộc thì viết về hành 
trạng của NI trưởng Thích Nữ Diệu Không trong mùa pháp nạn 1963 
ở Huế và Sài Gòn. Trong khi đó, hai bài viết của nhà nghiên cứu Nhất 
Nguyên (tức Tịnh Minh, một bút danh quen thuộc với những công 
trình về Phật học) và Trí Bửu là những hồi ức về pháp nạn năm 1963 
tại thành phố Nha Trang, bởi hồi ấy các vị là người trong cuộc, từng 
chứng kiến, dù bấy giờ chỉ ở độ tuổi 15 đến khoảng 20. 

Bài viết của PGS.TS. Hà Minh Hồng và TS. Phạm Thị Ngọc Thu 
đã nêu lên một cách tiếp cận phong trào Phật giáo năm 1963 qua cái 
nhìn của người nghiên cứu lịch sử, đặt phong trào Phật giáo 1963 
trong phong trào cách mạng dân tộc ở miền Nam lúc bấy giờ. Các tác 
giả cho rằng phong trào này không nhằm mục tiêu lật đồ chính quyền 
Diệm - Nhu nhưng chính quyền này bị lật đỗ có nguyên cớ từ phong 
trào Phật giáo; Phong trào Phật giáo 1963 là một bộ phận của phong 
trào dân tộc nhưng không thê trở thành ngọn cờ chống đề quốc và 
chiến tranh thực dân mới và chế độ Diệm - Nhu thực chất cũng chỉ 
là sản phẩm của chính sách thực dân mới của Mỹ mà thôi. Bài viết 
của ThS. Phan Văn Cả đã công phu tìm hiểu chính sách của Mỹ đối 
với chính quyền Ngô Đình Diệm trong cuộc khủng hoảng Phật giáo 
1963. Bài viết của Lê Thị Dung thì khăng định phong trào đấu tranh 
của Phật giáo năm 1963 ở miền Nam chính là đợt sóng cuối cùng nhấn 
chìm chế độ Ngô Đình Diệm. Bài viết của Dương Văn Triêm ở Hội 
Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp thì đặt ra câu hỏi phong trào Phật 
giáo 1963 có phải là nguyên nhân cái chết của anh em Diệm - Nhu? 
Nhà nghiên cứu Lê Chính Tâm và TS. Lê Thành Nam thì tìm hiểu 
tiếng nói của cộng đồng quốc tế về phong trào Phật giáo miền Nam 
1963 như dư luận ở Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Campuchia, 
Myanma, Sri Lanka, Mông Cô, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Liên 
Xô... nói chung là phong trào đầu tranh của Phật giáo 1963 được cộng đồng 
quốc tế lên tiếng ủng hộ, đồng thời lên án chính quyền họ Ngô đã kỳ thị 
tôn giáo. Bài viết của Nguyễn Thị Thanh Huyền thì tìm hiểu vai trò của 
quần chúng nhân dân trong phong trào đấu tranh này của Phật giáo. 

PGS.TS. Đoàn Lê Giang thì luận giải, phân tích và chứng minh 
một cách thuyết phục và thú vị về con đường thơ đến với “Lửa Từ bi” 
của Vũ Hoàng Chương với nhiều tư liệu gốc và mới mẻ, đặc biệt là 
bài viết đã đi sâu giới thiệu bài thơ “Lửa # b?” của nhà thơ họ Vũ đã 


SAU 50 NĂM NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 *s 599 


viết về Bồ-tát Quảng Đức, mà bài thơ này đúng 50 năm trước đã làm 
xúc động hàng triệu triệu độc giả trong và ngoài nước, ngay cả hôm 
nay chúng ta đọc lại vẫn còn cảm giác ây. PGS.TS. Nguyễn Công Lý 
xuất phát từ văn bản “Lời nguyện tâm huyết? bằng chữ Nôm và bốn 
bài thi kệ “7hiêu thán cúng dường” của Hòa thượng Thích Quảng 
Đức đề khẳng định tinh thần vô ngã vị tha, một trong những hạnh Bát 
nhã Ba-la-mật của bậc Bồ-tát, mà Ngài Quảng Đức chính là hiện thân 

của một vị Bồ-tát trong thời mạt pháp. GS.TS. Nguyễn Tri Ân vốn 
là pháp diệt của Ngài Quảng Đức đã căn cứ vào tư liệu gốc để đính 
chính lại những lầm lẫn về tên tuổi và vài vấn đề khác mà các sách 
báo trước đây đã ghi, đồng thời thông qua các tư liệu này, tái hiện lại 
cuộc đời và hạnh nguyện của Ngài lúc sinh thời qua bài viết “Bồ tát 
Quảng Đức: cuộc đời và hạnh nguyện nhìn qua các văn bản và khảo 

ứ„”. Nhà nghiên cứu Tâm Diệu thì khẳng định người tưới tắm xăng 
lên người Hòa thượng Thích Quảng Đức chính là Đại đức Thích Chơn 
Ngữ (thế danh Huỳnh Văn Hải) chứ không phải là dân biểu Nguyễn 
Công Hoan như trên mạng gần đây đã nêu, qua bài viết “Ljch sử Phật 
giáo Việt Nam ngày TII-6-1963 đã bị mạo hóa”. TT.TS. Thích Nhật Từ 
thì tụng ca hành động vị pháp thiêu thân của Ngài Quảng Đức qua bài 
viết “Ngọn lửa bắt diệt của Bồ tát Quảng Đức”. 

- Chủ đề 3 có 14 bài viết, đáng chú ý là những bài viết của các nhà 
nghiên cứu: Lê Cung, Cao Huy Thuần, Thích Đạt Đạo, Thích Giác 
Toàn, Trần Hồng Liên, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh, 
Trần Thuận, Trần Nam Tiến.. 

PGS.TS. Lê Cung, một chư°ền gia hàng đầu nghiên cứu về lịch sử 
Phật giáo Việt Nam hiện đại, nhất là phong trào Phật giáo năm 1963, 
đã đến với Hội thảo với bài “Năm mươi năm nhìn lại phong trào Phật 
giáo miễn Nam (1063-2013)”. Bài viết đã cung cấp cho người đọc 
một bức tranh tông thể về phong trào này, đồng. thời nêu lên ý nghĩa 
và bài học lịch sử rút ra từ phong trào. Bài viết khắng định phong 
trào Phật giáo 1963 là yếu tố trực tiếp đưa đến sự cáo chung của chế 
độ độc tài gia đình trị, giáo trị Ngô Đình Diệm; Phong trào Phật giáo 
1963 đã góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh lật đồ chế độ họ 
Ngô, tạo điều kiện cho cách mạng miền Nam phát triển, tạo tiền đề 
trực tiếp để thống nhất các hệ phái Phật giáo ở miền Nam. Từ đó bài 
viết rút ra ba ý nghĩa: Một là, phong trào Phật giáo đã quy tụ, tậẬp hợp 
được mọi tổ chức và tầng lớp xã hội dù khác chính kiến, dân tộc vào 
cùng một khối đấu tranh chung; Hai là, lần đầu tiên trong lịch sử ý 
nghĩa thực tiễn của phương pháp bất bạo động đã được khẳng định; 
Ba là, phong trào Phật giáo 1963 đã có đóng góp to lớn cho sự phát 


600 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


triển của phong trào cách mạng miền Nam. 

Riêng về phương pháp bất bạo động đã được GS.TS. Cao Huy 
Thuần - một nhà nghiên cứu lịch sử và Phật học nồi tiếng, một vị giáo 
sư cộng tác lâu năm với Viện Nghiên cứu Phật học và Học viện Phật 
giáo Việt Nam - đã trình bày rất tường minh và thuyết phục trong 
bài viết “Pháp nạn 1963: Nghĩ về bất bạo động”. Xuất phát từ tư 
tưởng triết lý bất bạo động của Thánh Gandhi trong phong trào đấu 
tranh giảnh độc lập chống lại thực dân Anh ở Ấn Độ, bài viết nghĩ về 
phương pháp đấu tranh bất bạo động của Phật giáo Việt Nam trong 
mùa Pháp nạn 1963. Theo tác giả, điều làm nên sức mạnh của phong 
trào đấu tranh bằng phương pháp bất bạo động này là tinh thần kỷ 
luật tự nguyện và sự kiên nhẫn của tất cả mọi người. Nhờ ký luật mà 
phong trào đã vượt qua những hành động đàn áp đầy bạo lực và dã 
man của chính quyền họ Ngô. Đỉnh cao của phong trào đấu tranh bất 
bạo động là ngọn lửa của Ngài Quảng Đức mà Vũ Hoàng Chương gọi 
rất đúng là “Lửa từ bï”. Nếu so sánh với Gandhi, với Martin Luther 
King thì ngọn lửa từ bi cùng trái tim bất diệt của Ngài Quảng Đức là 
một báu vật của văn hóa Việt Nam cống hiến cho văn hóa thế giới, cho 
lịch sử đấu tranh bất bạo động của thế giới. Nếu Thánh Gandhi là tỉnh 
hoa của văn hoá Ấn Độ giáo thì Bồ-tát Quảng Đức là tỉnh hoa của văn 
hóa Phật giáo. Từ phong trào Phật giáo 1963 ở Việt Nam, bài viết còn 
dẫn dắt người đọc tìm hiểu một hình ảnh đấu tranh bất bạo động khác, 
đó là hình ảnh bà Aung San Suu Kyi ở Miễn Điện (Myanmar) hiện 
nay. Trong một bài viết khác, ông đã đặt ra và trả lời hai câu hỏi: Phật 
giáo chống ai, chống gì? Và Phật giáo muốn gì? Để khẳng định đó là 
bản chất văn hoá của cuộc đấu tranh Phật giáo trong pháp nạn 1963. 

HT. Thích Giác Toàn đã ngợi ca tán tụng hành động vị pháp thiêu 
thân của Bồ-tát Quảng Đức qua bài viết “Sáng ngời đức vô úy”. ÑNgọn 
lửa của Bồ-tát Quảng Đức là ngọn lửa Vô úy, thể hiện sáng ngời tinh thần 
Vô úy của nhà Phật, mà hôm nay, mỗi chúng ta - những Tăng Ni, Phật tử 
cần noi gương đề thắp sáng tỉnh thần Vô úy nơi bản thân mình trong sinh 
hoạt hàng ngày. HT. Thích Đạt Đạo qua bài viết của mình đã nêu những 
suy nghĩ về tỉnh thần dân tộc trong phong trào Phật giáo 1963, để qua đó 
khẳng định Phật giáo Việt Nam là một đạo Phật nhập thế g1úp đời. 

Bản về vai trò nhập thế của Phật giáo Việt Nam, hội thảo sẽ được 
tiếp cận vấn đề này qua hai bài viết của PGS.TS. Trần Hồng Liên và 
của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dung. PGS.TS. Trần Hồng Liên với bài 
“Từ phong trào đầu tranh của Phật giáo miễn Nam năm 1963, nghĩ 
về tỉnh thân nhập thế của Phật giáo Việt Nam”, đã khẳng định tinh 
thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam đã có từ lúc mới được truyền 


SAU 50 NĂM NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 * 601 


vào, phát triển đỉnh cao ở thời đại Lý — Trần, đặc biệt là Phật giáo Trúc 
Lâm đời Trần qua quan điểm tư tưởng “hòa quang đồng trần”, “cư 
trần lạc đạo”, “Phật tại tâm” cùng hành trạng các vị như Quốc sư Phù 
Vân, Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ và nhất là Phật Hoàng 
Trần Nhân Tông. Nhờ tỉnh thần nhập thế của Phật giáo mà xã hội đời 
Trần đã được chuyên hóa từ gốc rễ. Truyền thống nhập thế đó tiếp tục 
phát triển ở phương Nam khi những lưu dân đến khai phá vùng đất 
này lập ấp dựng chùa rồi tiếp tục đến đầu thế kỷ XX và cho đến thời 
đại hôm nay. Bài viết “Phong trào đầu tranh của Phật giáo miễn Nam 
1963 - đỉnh cao của sự nhập thể” của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dung 
cũng nói về nhập thế của Phật giáo nhưng ở một khía cạnh khác. Theo 
tác giả cần xem xét tinh thần nhập thế ở hai cấp độ: Cá nhân và xã hội. 
Nhập thế là truyền thống lâu đời của Phật giáo. Phật giáo Việt Nam 
cũng vậy, truyền thống này phát triển đỉnh cao ở thời Lý - Trần. Dù 
thời Lê - Nguyễn, Phật giáo không còn vai trò với triều đình như trước 
nhưng vẫn có những ảnh hưởng đáng kế trong tư tưởng của các vị nhà 
Nho. Riêng phong trào Phật giáo miền Nam 1963, với phương châm đạo 
pháp và dân tộc, phong trào này thực sự là một công cuộc nhập thế lớn 
lao của Tăng Ni, Phật tử. Đây là cuộc hiến sinh cao cả vì hòa bình, tình 
thương yêu giống nòi, xóa bỏ hận thù, thức tỉnh lương tâm kẻ phản dân 
hại nước. Phong trào đã lấy bất bạo động làm phương tiện đấu tranh, thể 
hiện rõ truyền thông của Phật giáo là tham gia chính sự chứ không tham 
gia chính quyền. Phong trào này còn góp phần khăng định và bảo tồn văn 
hóa dân tộc, thê hiện tinh thần khai phóng và dung hợp của Phật giáo. 

TS. Trần Thuận với bài viết “Sức mạnh truyền thống trong phong 
trào Phát giáo năm 1963” đã khẳng định sức mạnh của dân tộc, của Phật 
giáo Việt Nam đó chính là tinh thần nhập thế tích cực của Phật giáo qua 
các thời đại lịch sử từ Lý — Trần đến Lê — Nguyễn, mà phong trào Phật 
giáo năm 1963 từ Huế lan ra các tỉnh thành khác ở miền Nam chính là 
biểu hiện sức mạnh truyền thống và tinh thần nhập thế tích cực ấy. 

Bài viết “Nhìn lại phong trào đầu tranh của Phật giáo miền Nam 
năm 1963 — những giá trị và ý nghĩa lịch sử” của TS. Nguyễn Ngọc 
Quỳnh bằng cái nhìn lịch sử để rút ra giá trị và ý nghĩa từ phong trào 
đấu tranh của Phật giáo miền Nam 1963. Cụ thê: Một là, phong trào 
đã gây được tiếng vang trong dư luận, đề từ đó, phong trào đấu tranh 
của nhân dân miền Nam nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ không những 
trong nước mà cả từ phía quốc tế. Hai là, phong trào đấu tranh của 
Phật giáo miền Nam, dù với hình thức bất bạo động, dù phải đối diện 
với sự đàn áp của chính quyền Diệm nhưng tỉnh thần và khí thế của 
phong trào không những không thê bị dập tắt mà ngày càng lớn mạnh. 


602 s NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Ba là, phong trào góp phần quan trọng cả về tỉnh thần và chuẩn bị lực 
lượng tham gia cuộc đấu tranh lật đồ chế độ Ngô Đình Diệm, tiến tới 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Hai bài viết của TS. Giác Chinh Trần Đức Liêm và của TT.TS. 
Thích Viên Trí cùng nêu lên bài học lịch sử từ sự kiện Phật đản năm 
1963 và từ Ngọn lửa Quảng Đức. 

Bài viết của TS. Trần Nam Tiến đã nhìn phong trào từ góc nhìn 
quan hệ lịch sử - ngoại giao để nêu lên những tác động của phong trào 
đấu tranh của Phật giáo đến quan hệ giữa Mỹ và chính quyền Diệm - 
Nhu. Theo tác giả, phong trào này đã có ảnh hưởng to lớn đối với các 
phong trào đấu tranh chính trị ở Việt Nam và gây tiếng vang rất lớn 
trên trường quốc tế lúc bấy giờ và đã nhận được sự ủng hộ lớn của dư 
luận quốc tế, trong đó có Mỹ. Chính áp lực lớn của dư luận trong nước 
đã khiến Chính phủ Mỹ phải xem xét lại quan hệ với chính quyền Ngô 
Đình Diệm và chính Mỹ đã bật đèn xanh cho lực lượng quân đội đảo 
chính lật đồ Ngô Đình Diệm và đây tình hình chính trị ở miền Nam 
vào tình trạng khủng hoảng một thời gian dải. 

ThS. Huỳnh Thị Cận thì nêu lên “Ä⁄e ếiêu công bằng xã hội nhìn 
từ cuộc vận động Phật giáo năm 1963” với ba kết luận sau: Một là, 
kết quả cuộc vận động vì mục tiêu công bằng xã hội của phong trào 
Phật giáo miền Nam năm 1963 không chỉ đơn thuần cứu nguy cho 
Phật giáo, trên thực tế nó đã góp phần hết sức quan trọng trong việc 
phá bỏ cái thảm họa “chín năm máu lửa” dưới chế độ độc tài gia đình 
trị, giáo trị Ngô Đình Diệm đã tròng lên đầu lên cô một “nửa dân 
tộc Việt Nam”. Hai là, với cuộc vận động vì mục tiêu công bằng xã 
hội của Phật giáo Việt Nam 1963, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, 
phương pháp “bất bạo động” đã được giới lãnh đạo Phật giáo chọn 
làm phương pháp đấu tranh. Ba là, cuộc vận động vì mục tiêu công 
bằng xã hội của Phật giáo Việt Nam 1963 là một sự kiện lịch sử - văn 
hóa có tầm vóc lớn lao. Đối với chính bản thân Phật giáo Việt Nam, 
có thê nói rằng từ sau thời đại Lý - Trần đến nay, trong nhiệm vụ phục 
vụ Dân tộc và Đạo pháp, chưa có sự kiện nào có quy mô và có tiếng 
vang rộng lớn như phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963. 

- Chủ đề 4 có 10 bài, đáng chú ý những bài viết sau: 

Bài viết của GS.TS.NGND. Ngô Văn Lệ “Cuộc đấu tranh của 
Phật giáo miễn Nam chống Mỹ - Diệm và xu hướng nhập thể trong bối 
cảnh hiện nay” đã trình bày vẫn đề dưới góc nhìn nhân học văn hóa 
(văn hóa tộc người) nên đã kiến giải rất thuyết phục và nêu lên nhiều 
gợi mở thú vị về tỉnh thần nhập thế của Phật giáo trong thời đại hội 


SAU 50 NĂM NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 * 603 


nhập. Theo tác giả thì những thập kỷ 90 của thế kỷ XX và những thập 
kỷ đầu thế kỷ XXI trong bối cảnh toàn cầu hóa diện mạo tôn giáo thế 
giới có ba đặc điểm đáng lưu ý. Đó là sự xuất hiện các hiện tượng tôn 
giáo mới ở nhiều quốc gia thế giới, trào lưu thế tục hóa do quá trình 
công nghiệp hóa và xu hướng nhập thế. Xu hướng nhập thế làm cho 
hoạt động xã hội của các tôn giáo gân với đời sông của người dân (tín 
đồ tôn giáo), góp phần giải quyết an sinh xã hội và ôn định xã hội để 
có thê phát triển và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa. 
Nhưng có phải xu hướng nhập thế chỉ xuất hiện trong những thập kỷ 
gần đây, khi quá trình công nghiệp hoá và toàn cầu hoá như là một tất 
yêu lịch sử hay đã xuất hiện từ rất lâu cùng với quá trình phát triển của 
các tôn giáo? Bài viết đã dựa vào sự kiện cuộc đấu tranh chống Mỹ 
- Diệm của Phật giáo miền Nam năm 1963 để khăng định xu hướng 
nhập thế đã xuất hiện từ lâu trong suốt chiều dài hình thành và phát 
triển của các tôn giáo, trong đó có Phật giáo. 

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền thì nêu lên vấn đề tiếp biến Phật giáo 
trong văn hóa người Việt ở miền Tây Nam Bộ với những số liệu điều 
tra xã hội học cụ thê, từ đó khẳng định người Việt ở vùng đồng bằng 
sông Cửu Long đã tiếp thu và biến đôi Phật giáo như thế nào trong đời 
sông văn hoá của họ. Theo tác giả, Phật giáo với tư cách một tôn giáo 
lâu đời và quan trọng của người Việt, Phật giáo đã có mặt ở miền Tây 
Nam Bộ ngay từ những ngày đầu khi lưu dân từ miền Bắc và miền 
Trung vào khai phá vùng đất này. Trong những điều kiện tự nhiên và 
xã hội đặc thù, Phật giáo của người Việt miền Tây Nam Bộ có những 
nét riêng tương đối độc đáo, bên cạnh những đặc điểm chung của Phật 
giáo Việt Nam. Bài viết đã làm sáng tỏ một số đặc trưng tiêu biểu â ấy 
trong xem xét Phật giáo ở đây, một mặt, như một hệ thống gồm các 
thành tố: Thần phả, giáo lý, nghi lễ, cơ sở tôn giáo, tổ chức tôn giáo; 
mặt khác, như một thành tố trong văn hóa tộc người và văn hóa vùng 
như một hệ thống. Trong đó, những tôn giáo mới có tính địa phương 
như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hòa Hảo... vê 
mặt chính thống, những tôn giáo này không được xem là thuộc về Phật 
giáo. Tuy nhiên, bài viết vàn xem xét chúng thuộc đối tượng nghiên cứu, 
ít nhất là qua đối chiếu so sánh đề làm sáng tỏ đặc điểm văn hóa vùng 
của các giáo phái Phật giáo quen thuộc trên thế giới cũng như những 
hệ phái được giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức công nhận, hoạt 
động trên miền đất Tây Nam Bộ. 

ThS. Võ Thanh Hùng với tư cách là chuyên viên Ban chỉ đạo miền 
Tây Nam Bộ với nhiều năm kinh nghiệm đã đến với Hội thảo một bài 
viết về “[ai trò của Phật giáo vùng Đông bằng sông Cửu Long trên 


604 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


lĩnh vực văn hóa — xã hội trong thời kỳ đổi mới hiện nay” với những 
số liệu và lý giải cụ thể, khá thú vị về vai trò của Phật giáo nhất là Phật 
giáo Nam tông Khơme đang rất thịnh hành ở vùng đất này. 

TT.TS. Thích Phước Đạt thì nêu lên những “Đặc frưng của Phát 
giáo Việt Nam trong thời đại hội nhập”. Cụ thê đó là truyền thống 
bình đẳng và dân chủ; đề cao giá trị con người, hướng con người sống 
một cuộc sống hạnh phúc, xây dựng xã hội an bình, trong đó Tăng Ni 
và các tự viện có một vai trò rất lớn trong việc xây dựng cuộc sông an 
bình và hạnh phúc â ấy. Chính những đặc trưng trên như là sức mạnh nội tại 
của Phật giáo Việt Nam trong thời đại hội nhập toàn cầu hiện nay. 

TS. Trần Thị Hoa đã trình bày “Máy suy nghĩ về vai trò của Phật 
giáo đối với đất nước hiện nay”. Bài viết đã khăng định tỉnh thần nhập 
thế tích cực, hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam đã có từ xưa, và 
hôm nay trong thời đại hội nhập, Phật giáo Việt Nam đã xây dựng và 
giáo dục đạo đức tốt đẹp cho con người, duy trì bản sắc văn hóa dân 
tộc, góp phần giảm bớt tiêu cực và tệ nạn xã hội, hướng dẫn tín đồ 
tu tâm dưỡng tính, làm những việc thiện, tránh những việc ác, biết 
thương yêu đùm bọc lẫn nhau, thê hiện đức tính tốt đẹp của những 
người con Phật, nhất là giáo dục tầng lớp thanh thiếu niên, nhằm giúp 
con người tránh vô minh, chế ngự dục vọng, lòng tham lam để mang 
lại sự sáng suốt, an lạc, hạnh phúc và sẵn sàng làm mọi việc vì nước, 
vì dân, vì cộng đồng, góp phần ồn định xã hội. 

NNC. Nguyễn Đắc Toàn ở Viện Văn hóa Nghệ thuật đã góp thêm 
tiếng nói cho Hội thảo về ““Phật giáo với một số vấn đề văn hóa - xã 
hội”. Bài viết khẳng định Phật giáo là một tôn giáo xuất hiện sớm và 
đóng vai trò rất lớn trong văn hóa của người Việt. Những triết lý tư 
tưởng của Phật giáo có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt của cuộc 
sống, không chỉ trong quan hệ giữa con người với con người mà còn 
với thiên nhiên, môi trường xung quanh. Điều thú vị là một trong 
những vấn đề thời sự hiện nay là mối liên hệ giữa Phật giáo với những 
vấn đề văn hóa - xã hội được dư luận quan tâm, bài viết đã làm rõ mối 
tương quan ấy, đó là mối quan hệ lao động trong sản xuất kinh doanh 
- đình công (của người sống), và vấn đề an táng (của người chết). 

TS. Trần Hoàng Hảo và ThS. Dương Hoàng Lộc dưới góc độ xã 
hội học đã nêu lên thực trạng và đề ra giải pháp khi tìm hiểu về Phật 
giáo ở thành phố Hồ Chí Minh với việc cung cấp dịch vụ xã hội cho 
cộng đồng. Bốn giải pháp mà bài viết nêu ra là: Một là, chính quyền 
các cấp thành phố nên có chủ trương, chính sách và tạo điều kiện, vận 
động giới Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tích cực tham gia vào các hoạt 


SAU 50 NĂM NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 * 605 


động an sinh xã hội phục vụ cộng đồng, giúp đỡ bà con nghẻo, đặc 
biệt là việc cung cấp dịch vụ miên phí về y tế, giáo dục cho họ. Hai 
là, việc cung câp các dịch vụ y tế, giáo dục của Phật giáo Thành phố 
Hồ Chí Minh nên mở rộng đến nhiều địa bàn vùng ven, ngoại ngoại 
thành, khu vực đông dân cư nghẻo,.. . để giúp họ có cơ hội ôn định và 
dần nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua vai trò của các tự viện, 
Tăng Ni tại địa phương. Ba là, giới Phật giáo thành phố nên mở rộng 
nhiều hình thức, cách thức cung cấp các dịch vụ xã hội cho cộng đồng 
dân cư, chú trọng đến các đối tượng công nhân, người nhập cư, sinh viên 
nghèo, người dân trong khu vực bị qui hoạch treo, người già lang thang, 
trẻ đường phó,... hiện đang đối mặt với nhiều vấn đề. Bốn là, muốn thực 
hiện an sinh xã hội tốt cho cộng đồng, dịch vụ xã hội có chất lượng cao 
thì đội ngũ tham gia phải có kiến thức và kỹ năng liên quan đến công tác 
xã hội. Vì vậy, Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nên có kế hoạch tô chức 
hoặc tạo điều kiện cho Tăng Ni, Phật tử có tâm huyết phục vụ cộng đồng 
theo học các khóa học liên quan đến công tác xã hội. 

Bài viết của ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng thì tìm hiểu “Xu hướng 
biến đổi của ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống 
tỉnh thân của con người Việt Nam hiện nay”. Bài viết đã trình bày lại 
những nội dung cơ bản của nhân sinh quan Phật giáo, từ đó nêu lên 
một số xu hướng biến đổi của ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo 
trong đời sống tinh thần của con người hiện nay, cụ thê là: Nhu cầu 
tín ngưỡng và thành phần tham gia sinh hoạt Phật giáo có nhiều thay 
đôi; Cách giải thích trong giới luật cần có một số điều chỉnh cho phù hợp 
với xã hội hiện đại; Sự tham gia của Phật giáo vào đời sống xã hội ngày 
càng thiết thực và đa dạng hơn. Vì thế Giáo hội và Nhà nước cần phát huy 
những giá trị của Phật giáo trong đời sông xã hội, góp phần tích cực vào 
công cuộc đồi mới toàn diện đất nước, xây dựng một nước Việt Nam dân 
ø1àu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Kính thưa Quý vị, 

Nhìn chung, một điều thú vị là tất cả những bài viết tham dự Hội 
thảo lần này đều có sự gặp gỡ chung, không có ý kiến trái chiều hoặc 
đối nghịch khi nhận định về phong trào Phật giáo ở miền Nam năm 
1963, cũng như nêu lên vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử của phong 
trảo này, dù khi đi sâu vào từng tiểu tiết, người đọc sẽ bắt gặp ở chỗ 
này chỗ khác trong các bài viết các tác giả đã có sự lý giải khác nhau 
khi nhìn nhận và đánh giá phong trào này. Điều đó đã góp phần làm 
cho nội dung của Hội thảo khoa học phong phú hơn, đa dạng hơn — 
một sự đa dạng trong thống nhất. 


606 * NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỄN NAM 1963 


Qua Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 50 năm phong trào đấu tranh 
của Phật giáo ở miễn Nam Việt Nam (1963-2013)” lần này chúng ta 
có địp nhìn lại Phật giáo Việt Nam ở một thời điểm cụ thê của cao trào 
đấu tranh. Về mặt phương pháp luận, nếu biết đặt phong trào đấu tranh 
của Phật giáo trong bối cảnh của phong trào đấu tranh cách mạng ở miền 
Nam Việt Nam chống chiến lược Chiến tranh đơn phương thời kỳ 1954- 
1960, cũng như chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt từ năm 1961 
trở đi thì mới thấy hết giá trị và ý nghĩa của phong trào. Chính phong 
trào Phật giáo năm 1963 ở miền Nam Việt Nam đã góp phần làm cho 
chính quyền Ngô Đình Diệm suy yếu và bị lật đồ bởi cuộc đảo chánh 
ngày 0] tháng II năm 1963 do tướng Dương Văn Minh lãnh đạo. 
Chính quyền độc tài gia đình trị họ Ngô sau 9 năm cầm quyền đến 
đây đã cáo chung. Phật giáo Việt Nam thoát khỏi một cơn pháp nạn, 
tiếp tục truyền thống tỉnh thần nhập thế hành đạo cứu đời, tiếp tục hoà 
mình vào làn sống đấu tranh chung của dân tộc trong cuộc Cách mạng 
dân tộc dân chủ ở miền Nam Việt Nam cho đến ngày miền Nam hoàn 
toàn giải phóng, đất nước bước vào một thời kỳ mới. Hội thảo khoa 
học lần này sẽ rút ra nhiều ý nghĩa và bài học bổ ích như ở phần trên 
có điểm qua để từ đó định hướng Phật giáo luôn đồng hành cùng dân 
tộc, đạo pháp và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp đôi mới và hội nhập 
quốc tế hiện nay của nước ta. 

Kính thưa Quý vị Đại biểu, 

Kinh thưa chư Tôn đức trong Giáo hội Phật giáo, 

Kính thưa các nhà khoa học, 

Qua một ngày làm việc, có thể nói Hội thảo khoa học *Kỷ niệm 
50 năm phong trào đấu tranh của Phật giáo ở miễn Nam Việt Nam 
(1963-2013)? đã thành công tốt đẹp. 

Ban chỉ đạo và Ban Tổ chức Hội thảo một lần nữa xin chân thành 
cám ơn Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Tỉnh uỷ và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, lãnh đạo trường 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Quý Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức 
Tăng NI cùng các nhà khoa học đã tham dự Hội thảo khoa học. Đặc biệt 
xin nhiều lần cám ơn ông Giám đốc khu Du lịch Phương Nam và Thượng 
tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ đã tài trợ cho Hội thảo khoa học này. 

Xin cám ơn tất cả và xin kính chúc Quý vị Thân tâm thường lạc, 
Kiết tường như ý. 

Phật đản 2557, Rằm tháng 4 năm Quý Ty 
Ngày 24 — 5 - 2013 


